PHẬT  GIÁO  NGUYÊN  THỦY 
THERAVADA 


TẠNG  VÔ  TỶ  PHÁP 

(ABHIDHAMMAPITAKA ) 


Bộ  THỨ  HAI 

/V  r 


BỌ  PHAN  TICH 

'(VIBHANGA) 

CẢO  BẢN 


Sư  cả  Tịnh  Sự  Mahathero  Saủtakicco 
Chuyển  ngữ  từ  bản  tiếng  Pãli-Thái  Lan  sang  tiếng  Việt 

Phật  lịch  2519  -  Dương  lịch  1975 


NHÀ  XUẤT  BẢN  TÔN  GIÁO 


2011 


2 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


Dịch  giả: 

Đại  trưởng  lão  Hòa  thượng  Tịnh  Sự 
Nguyên  cố  vấn  I,  kiêm  Trưởng  ban  Phiên  dịch 
Giáo  hội  Tăng  già  Nguyên  Thủy  (Theravãda)  -  Việt  nam 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản)  3 


MỤC  LỤC 

PHẦN  I  -  UẨN  PHÂN  TÍCH . 9 

A.  UẨN  PHÂN  TÍCH  PHẦN  PHÂN  THEO  KINH . 9 

1)  Sắc  uẩn . 9 

2)  Thọ  uẩn . 10 

3)  Tuởng  uẩn . 12 

4)  Hành  uẩn . 14 

5)  Thức  uẩn . 16 

B.  UẨN  PHÂN  TÍCH  PHÂN  THEO  DIỆU  PHÁP . 18 

1)  Sắc  uẩn  đó  ra  sao? . 18 

2)  Thọ  uẩn  đó  ra  sao? . 19 

3.)Tuởng  uẩn  đó  ra  sao? . 25 

4)  Hành  uẩn  đó  ra  sao? . 32 

5)  Thức  uẩn  đó  ra  sao? . 38 

c.  UẨN  PHÂN  TÍCH  PHẦN  VẤN  ĐÁP . 44 

1)  Đáp  theo  đầu  đề  tam . 44 

2)  Đáp  theo  đầu  đề  nhị . 45 

PHẦN  II  -  XỨ  PHÂN  TÍCH . 52 

A.  XỨ  PHÂN  TÍCH  PHẦN  PHÂN  THEO  KINH . 52 

B.  XỨ  PHÂN  TÍCH  PHẦN  PHÂN  THEO  DIỆU  PHÁP . 52 

C.  XỨ  PHÂN  TÍCH  PHẦN  VẤN  ĐÁP . 53 

1)  Đáp  theo  đầu  đề  tam . 53 

2)  Đáp  theo  đầu  đề  nhị . 55 

PHẦN  III  -  CHẤT  PHÂN  TÍCH . 62 

A.  CHẤT  PHÂN  TÍCH  PHÂN  THEO  KINH  (Suựantabhãịanĩya) . 62 

Lục  chất  -  phần  thứ  nhất . 62 

Lục  chất  -  phần  thứ  hai . 64 

Lục  chất  -  phần  thứ  ba . 64 

B.  CHẤT  PHÂN  TÍCH  PHÂN  THEO  DIỆU  PHÁP . 65 

C.  CHẤT  PHÂN  TÍCH  PHẦN  VẤN  ĐÁP . 67 

1)  Đáp  theo  đầu  đề  tam . 67 

2)  Đáp  theo  đầu  đề  nhị . 69 

PHẦN  IV  -  ĐỂ  PHÂN  TÍCH  (Saccavibhanga) . 77 

A.  ĐẾ  PHÂN  TÍCH  PHẦN  PHÂN  THEO  KINH . 77 

1)  Khổ  thánh  đế . 77 

2)  Khổ  tập  thánh  đế . 78 

3)  Khổ  diệt  thảnh  đế . 79 


4 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


4)  Thảnh  đế  tiến  hành  nhân  diệt  khổ . 81 

B.  ĐỂ  PHÂN  TÍCH  PHẦN  PHÂN  THEO  DIỆU  PHÁP . 82 

1)  Phần  bát  chi . 82 

2)  Phần  ngũ  chi  đạo  (pancaủgikavãra) . 84 

3)  Phần  tất  cả  chi  (sabbasaủgãhikavãra) . 85 

c.  ĐỂ  PHÂN  TÍCH  PHẦN  VẤN  ĐÁP . 86 

1)  Đáp  theo  đầu  đề  tam . 86 

2)  Đáp  theo  đầu  đề  nhị  (dukamãtikã) . 88 

PHẦN  V  -  QUYỀN  PHÂN  TÍCH . 95 

PHẦN  VẤN  ĐÁP . 96 

1)  Quyền  phân  tích  đáp  theo  đầu  đề  tam . 97 

2)  Quyền  phân  tích  đáp  theo  đầu  đề  nhị . 99 

PHẦN  VI  -  DUYÊN  KHỞI  PHÂN  TÍCH . 107 

A.  DUYÊN  KHỞI  PHÂN  TÍCH  PHÂN  THEO  KINH . 107 

B.  ĐẦU  ĐỀ  DIỆU  PHÁP . 109 

1)  Tứ  phần  duyên  khởi . 109 

2)  Tứ  phần  nhân . 109 

3)  Tứ  phần  tuơng  tế . 111 

c.  DUYÊN  KHỞI  PHÂN  TÍCH  PHÂN  THEO  DIỆU  PHÁP . 111 

1)  Bất  thiện  xiển  minh . 111 

2)  Thiện  xiển  minh . 129 

3)  Vô  ký  xiển  minh . 133 

4)  Xiển  minh  phần  căn  vô  minh  đối  với  thiện . 140 

5)  Xiển  minh  phần  thiện  căn  dị  thục  quả . 142 

6)  Xiển  minh  phần  bất  thiện  căn  dị  thục  quả . 144 

PHẦN  VII  -  NIỆM  XỨ  PHÂN  TÍCH . 146 

A.  NIỆM  XỨ  PHÂN  TÍCH  PHÂN  THEO  KINH . 146 

1)  Niệm  thân  xiển  minh . 146 

2)  Niệm  thọ  xiển  minh . 148 

3)  Niệm  tâm  xiển  minh . 149 

4)  Niệm  pháp  xiển  minh . 151 

B.  NIỆM  XỨ  PHÂN  TÍCH  PHÂN  THEO  DIỆU  PHÁP . 154 

c.  NIỆM  XỨ  PHÂN  TÍCH  PHẦN  VẤN  ĐÁP . 156 

1)  Đáp  theo  đầu  đề  tam . 156 

2)  Đáp  theo  đầu  đề  nhị  (dukamãtỉkã) . 157 

PHẦN  VIII  -  TỨ  CHÁNH  CẦN  PHÂN  TÍCH . 159 

A.  TỨ  CHÁNH  CẦN  PHÂN  THEO  KINH . 159 

B.  TỨ  CHÁNH  CẦN  PHÂN  THEO  DIỆU  PHÁP . 161 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản)  5 


c.  TỨ  CHÁNH  CẦN  PHẦN  VẤN  ĐÁP . 163 

PHẦN  IX  -  NHƯ  Ý  TÚC  PHÂN  TÍCH . 166 

A.  TỨ  NHƯ  Ý  TÚC  PHÂN  TÍCH  PHÂN  THEO  KINH . 166 

B.  TỨ  NHƯ  Ý  TÚC  PHÂN  THEO  DIỆU  PHÁP . 169 

c.  TỨ  NHƯ  Ý  TÚC  PHẦN  VẤP  ĐÁP . 172 

PHẦN  X  -  GIÁC  CHI  PHÂN  TÍCH . 175 

A.  GIÁC  CHI  PHÂN  TÍCH  PHÂN  THEO  KINH . 175 

Phần  thứ  nhất  của  thất  giác  chi . 175 

Phần  thứ  hai  của  thất  giác  chi . 175 

Phần  thứ  ba  của  thất  giác  chi . 176 

B.  GIÁC  CHI  PHÂN  TÍCH  -  PHẦN  PHÂN  THEO  DIỆU  PHÁP . 176 

Vấn  đáp  phần  riêng . 176 

Vấn  đáp  phần  chung . 177 

Phần  vấn  đáp  riêng . 178 

Vấn  đáp  phần  chung . 178 

c.  GIÁC  CHI  PHÂN  TÍCH  -  PHẦN  VẤN  ĐÁP . 179 

1)  Đáp  theo  đầu  đề  tam . 179 

2)  Đáp  theo  đầu  đề  nhị . 180 

PHẦN  XI  -  ĐẠO  PHÂN  TÍCH . 182 

A.  ĐẠO  PHÂN  TÍCH  PHÂN  THEO  KINH . 182 

Phần  thứ  nhất  của  bát  chánh  đạo . 182 

Phần  thứ  hai  của  bát  thảnh  đạo . 183 

B.  ĐẠO  PHÂN  TÍCH  -  PHẦN  PHÂN  THEO  DIỆU  PHÁP . 183 

1)  Phần  bát  chi . 183 

2)  Phần  ngũ  chi . 184 

3)  Phần  bát  chi . 185 

4)  Phần  ngũ  chi . 185 

c.  ĐẠO  PHÂN  TÍCH  PHẦN  VẤN  ĐÁP . 186 

1)  Đáp  theo  đầu  đề  tam . 187 

2)  Đáp  theo  đầu  đề  nhị . 187 

PHÀN  XII  -  THIỀN  PHÂN  TÍCH . 190 

A.  ĐẦU  ĐỀ . 190 

B.  THIỀN  PHÂN  TÍCH  -  PHẦN  PHÂN  THEO  KINH . 191 

c.  THIỀN  PHÂN  TÍCH  -  PHẦN  PHÂN  THEO  DIỆU  PHÁP . 206 

Thiền  thiện  theo  bốn  bực . 206 

Thiền  thiện  theo  năm  bực . 206 

Thiền  thiện  siêu  thế  theo  bốn  bực . 207 

Thiền  thiên  siêu  thế  theo  năm  buc . 207 


6 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


Thiền  dị  thục  quả  theo  bốn  bực  và  năm  bực . 208 

Thiền  dị  thục  quả  siêu  thế  theo  bốn  và  năm  bực . 209 

Thiền  tố  (kiriyã)  theo  bốn  và  năm  bực . 209 

D.  THIỀN  PHÂN  TÍCH  PHẦN  VẤP  ĐÁP . 210 

Đáp  theo  đầu  đề  tam . 210 

Đáp  theo  đầu  đề  nhị . 211 

PHẦN  XIII  -  VÔ  LƯỢNG  PHÂN  TÍCH . 213 

A.  VÔ  LƯỢNG  PHÂN  TÍCH  -  PHẦN  PHÂN  THEO  KINH . 213 

1)  Từ  vô  luợng  xiển  minh . 213 

2)  Bi  vô  luợng  xiển  minh . 214 

3)  Tùy  hỷ  vô  luợng  xiến  minh . 214 

4)  Xả  vô  luợng  xiển  minh . 215 

B.  VÔ  LƯỢNG  PHÂN  TÍCH  -  PHẦN  PHÂN  THEO  DIỆU  PHÁP . 216 

1)  Thiền  thiện  từ  theo  bốn  bực . 216 

2)  Thiền  thiện  từ  theo  năm  bực . 217 

3)  Thiền  thiện  bi  theo  bốn  bực . 217 

4)  Thiền  thiện  bi  theo  năm  bực . 217 

5)  Thiền  thiện  tuỳ  hỷ  theo  bốn  bực . 218 

6)  Thiền  thiện  tùy  hỷ  theo  năm  bực . 218 

7)  Thiền  thiện  xả . 219 

8)  Thiền  dị  thục  quả  từ  theo  bốn  bực . 219 

9)  Thiền  dị  thục  quả  bi  theo  bốn  và  năm  bực . 219 

10)  Thiền  dị  thục  quả  tùy  hỷ  theo  bốn  và  năm  bực . 220 

11)  Thiền  dị  thục  quả  xả . 220 

12)  Thiền  tố  (kiriyã)  từ  theo  bốn  và  năm  bực . 220 

c.  VÔ  LƯỢNG  PHÂN  TÍCH  PHẦN  VẤN  ĐÁP . 221 

PHẦN  XIV  -  ĐIỀU  HỌC  PHÂN  TÍCH . 224 

A.  ĐIỀU  HỌC  PHÂN  TÍCH  -  PHẦN  PHÂN  THEO  DIỆU  PHÁP . 224 

1)  Năm  điều  học  phân  theo  tám  tâm  thiện  dục  giới . 224 

2)  Chia  ngũ  giới  theo  tám  tâm  thiện  dục  giới . 225 

3)  Pháp  thành  điều  học . 227 

B.  ĐIỀU  HỌC  PHÂN  TÍCH  PHẦN  VẤN  ĐÁP . 227 

PHẦN  XV  -  ĐẠT  THÔNG  PHÂN  TÍCH . 231 

A.  ĐẠT  THÔNG  PHÂN  TÍCH  PHÂN  THEO  KINH . 231 

Phân  năm  phần . 23 1 

B.  ĐẠT  THÔNG  PHÂN  TÍCH  PHẦN  PHÂN  THEO  DIỆU  PHÁP . 232 

1)  Tứ  đạt  thông  phân  theo  tám  tâm  thiện  dục  giới . 232 

2)  Tứ  đạt  thông  phân  theo  tâm  thiện  sắc  giới . 233 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản)  7 


3)  Tứ  đạt  thông  phân  theo  tâm  thiện  vô  sắc  giới . 233 

4)  Tứ  đạt  thông  phân  theo  tâm  thiện  siêu  thế . 234 

5)  Tứ  đạt  thông  phân  theo  12  tâm  bất  thiện . 234 

6)  Tam  đạt  thông  phân  theo  tám  tâm  dị  thục  quả  thiện  vô  nhân . 234 

7)  Tam  đạt  thông  phân  theo  tám  tâm  dị  thục  quả  thiện  dục  giới . 236 

8)  Tam  đạt  thông  phân  theo  tâm  dị  thục  quả  sắc  giới . 236 

9)  Tam  đạt  thông  phân  theo  tâm  dị  thục  quả  vô  sắc  giới . 237 

10)  Tam  đạt  thông  phân  theo  tâm  dị  thục  quả  siêu  thế . 237 

11)  Tam  đạt  thông  phân  theo  bảy  tâm  dị  thục  quả  bất  thiện . 237 

12)  Tam  đạt  thông  phân  theo  ba  tâm  tố  vô  nhân  (ahetukakiriyã) . 238 

13)  Tam  đạt  thông  phân  theo  ba  loại  tâm  tố . 238 

c.  ĐẠT  THÔNG  PHÂN  TÍCH  PHẦN  VẤN  ĐÁP . 239 

1)  Đáp  theo  đầu  đề  tam . 239 

2)  Đáp  theo  đầu  đề  nhị . 240 

PHẦN  XVI  -  TRÍ  PHÂN  TÍCH . 243 

A.  TRÍ  PHÂN  TÍCH  PHẦN  ĐẦU  ĐỀ  (Mãtikã) . 243 

Đầu  đề  phần  một . 243 

Đầu  đề  phần  hai . 244 

Đầu  đề  phần  ba . 245 

Đầu  đề  phần  tứ . 248 

Phần  năm,  phần  sáu,  phần  bảy,  phần  tám  và  phần  chín . 248 

Đầu  đề  phần  thập . 248 

B.  TRÍ  PHÂN  TÍCH  PHẦN  XIÊN  MINH . 250 

Xiển  minh  phần  một . 250 

Xiển  minh  phần  hai . 252 

Xiển  minh  phần  ba . 255 

Xiển  minh  phần  bốn . 257 

Xiến  minh  phần  năm . 262 

Xiến  minh  phần  sáu . 262 

Xiển  minh  phần  bảy . 263 

Xiển  minh  phần  tám . 263 

Xiến  minh  phần  chín . 263 

Xiến  minh  phần  muời . 264 

PHẦN  XVII  -  TIỂU  TÔNG  PHÂN  TÍCH . 272 

A.  TIÊU  TÔNG  PHÂN  TÍCH  PHẦN  ĐẦU  ĐỀ . 272 

Đầu  đề  phần  một  điều  (ekakamãtỉkã) . 272 

Đầu  đề  phần  hai  điều . 272 

Đầu  đề  phần  ba  điều . 273 


8 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


Đầu  đề  phần  bốn  điều . 273 

Đầu  đề  phần  năm  điều . 273 

Đầu  đề  phần  sáu  điều . 273 

Đầu  đề  phần  bảy  điều . 273 

Đầu  đề  phần  tám  điều . 273 

Đầu  đề  phần  chín  điều . 274 

Đầu  đề  phần  muời  điều . 274 

B.  TIÊU  TÔNG  PHÂN  TÍCH  PHẦN  XIÊN  MINH . 274 

Xiển  minh  phần  một  điều . 274 

Xiển  minh  phần  hai  điều . 282 

Xiển  minh  phần  ba  điều . 285 

Xiển  minh  phần  bốn  điều . 294 

Xiển  minh  phần  năm  điều . 297 

Xiển  minh  phần  sáu  điều . 300 

Xiển  minh  phần  bảy  điều . 302 

Xiển  minh  phần  tám  điều . 304 

Xiển  minh  phần  chín  điều . 308 

Xiển  minh  phần  muời  điều . 309 

Xiển  minh  phần  muời  tám  điều . 310 

PHẦN  XVIII  -  PHÁP  TÂM  PHÂN  TÍCH . 318 

1)  PHẦN  CHƯ  YẾU  HIỆP . 318 

2)  PHẦN  TÂM  BẤT  SANH . 319 

3)  PHẦN  LIÊN  QUAN  BẤT  LIÊN  QUAN . 322 

4)  PHẦN  DANH  SIÊU  PHI  DANH  SIÊU . 324 

5)  PHẦN  KIẾN  (Dassanavãra) . 329 

6)  PHẦN  NGHIỆP  SANH  SỐNG  BAO  NHIÊU . 330 

7)  PHẦN  THẤU  TRIỆT  (Abhinneyyadivãra) . 333 

8)  PHẦN  CẢNH . 334 

9)  PHẦN  HIỆN  TẠI  (Ditthãdivãra) . 336 

10)  PHẦN  TAM  ĐỀ  THIỆN . 336 

1 1)  PHẦN  TAM  ĐỀ  THỌ . 337 

12)  PHẦN  TAM  ĐỀ  DỊ  THỤC  QUẢ . 338 

13)  PHẦN  ĐẦU  ĐỀ  THỦ  CẢNH  THỦ . 339 

14)  PHẦN  ĐẦU  ĐỀ  HỮU  TẦM . 340 

15)  PHẦN  NHỊ  ĐỀ  SẮC . 341 

16)  PHẦN  NHỊ  ĐỀ  HIỆP  THỂ . 342 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


9 


Bộ  PHÂN  TÍCH 

(Vỉbhanga) 

CUNG  KÍNH  ĐỨC  THÉ  TÔN,  ÚNG  CÚNG,  CHÁNH  BIÉN  TRI 

PHẦN  I  -  UẨN  PHÂN  TÍCH 

A.  UẨN  PHÂN  TÍCH  PHÀN  PHÂN  THEO  KINH 


1. 

Ngũ  uẩn:  sắc  uẩn,  thọ  uẩn,  tuởng  uẩn,  hành  uẩn  và  thức  uẩn. 


1)  Sắc  uẩn 

Sắc  uẩn  đó  ra  sao?  Mỗi  thứ  sắc  nào  nhu  là  quá  khứ,  hiện  tại,  vị  lai,  bên  trong,  bên 
ngoài,  sắc  thô,  sắc  tế,  sắc  tốt,  sắc  xấu,  sắc  gần  hoặc  sắc  xa  gồm  chung  lại  một  cho  dón 
gọn.  Đây  gọi  là  sắc  uẩn. 

3. 

*  Sắc  quá  khứ  đó  ra  sao?  Những  sắc  nào  đã  diệt,  đã  mất,  đã  qua,  xa  lìa  rồi,  đã  biến 
chuyển,  vắng  bặt,  đã  mất  hết,  đã  sanh  ra  rồi  diệt  mất,  gồm  chung  lại  một  thảnh  phần 
quá  khứ  tức  là  sắc  tứ  đại  sung  và  sắc  y  sinh  nuong  tứ  đại.  Đây  gọi  là  sắc  quá  khứ. 

-  Sắc  vị  lai  đó  ra  sao?  Những  sắc  nào  sau  này  sinh,  sẽ  sanh,  sẽ  phát  ra  đủ,  chua  sanh 
đầy,  sẽ  hiện  bày,  chua  phát  ra,  chua  sanh  trụ,  sẽ  sanh  trụ,  sau  nữa  mới  phát  ra  đầy  đủ, 
đều  thuộc  về  vị  lai  nên  gồm  chung  lại  thành  phần  vị  lai  tức  là  sắc  tứ  đại  sung  và  sắc  y 
sinh  nuong  tứ  đại.  Đây  gọi  là  sắc  vị  lai. 

-  Sắc  hiện  tại  đó  ra  sao?  Những  sắc  nào  đang  có,  đang  còn,  vừa  sanh,  đang  đầy  đủ, 
đang  trụ,  đã  vững  vàng,  chua  diệt  mất,  hiện  có  đồng  đều,  hoàn  toàn  đầy  đủ,  hiện  mỹ 
mãn  trọn  thành,  thuộc  về  hiện  tại,  nên  gồm  chung  lại  sắp  thành  phần  hiện  tại  tức  là  sắc 
tứ  đại  sung  và  sắc  y  sinh  nuơng  tứ  đại.  Đây  gọi  là  sắc  hiện  tại. 

4. 

-  Sắc  bên  trong  đó  ra  sao?  Những  sắc  nào  tự  phần  của  riêng  mỗi  chúng  sanh,  trong 
mình,  trong  thân  ta,  trong  mình  ta,  trong  phần  thân  thể  con  nguời  của  ta  do  nghiệp  liên 
quan  ái  kiến  chấp  truớc,  tức  là  sắc  tứ  đại  sung  và  sắc  y  sinh  nuong  sắc  tứ  đại.  Đây  gọi 
là  sắc  bên  trong. 

*  Sắc  bên  ngoài  đó  ra  sao?  Những  sắc  nào  ngoài  ra  thân  thể  ta  mà  có  ra  cho  tha  nhân, 
phần  của  tha  nhon,  sanh  theo  tha  nhon,  thuộc  về  phần  tha  nhon  mà  liên  quan  với 
nghiệp  ái  kiến,  tức  là  sắc  tứ  đại  sung  và  sắc  y  sinh  nuong  sắc  tứ  đại.  Đây  gọi  là  sắc  bên 
ngoài. 


10 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


5. 

*  Sắc  thô  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  xứ,  nhĩ  xứ,  tỷ  xứ,  thiệt  xứ,  thân  xứ,  sắc  xứ,  thinh  xứ, 
khí  xứ,  vị  xứ  và  xúc  xứ.  Đây  gọi  là  sắc  thô. 

*  Sắc  tế  đó  ra  sao?  Như  là  nữ  quyền,  nam  quyền,  mạng  quyền,  thân  biểu  tri,  khẩu  biểu 
tri,  hư  không  chất,  sắc  nhẹ,  sắc  mềm,  sắc  thích  dụng,  sắc  sinh  (upacaya),  sắc  thừa  kế 
(santati),  sắc  lão  Qarata),  sắc  vô  thường  (aniccata)  và  đoàn  thực.  Đây  gọi  là  sắc  tế. 

6.  " 

*  Sắc  xẩu  đó  ra  sao?  Những  sắc  nào  đối  với  chúng  sanh  đều  coi  rẻ,  đáng  gớm,  đáng 
chê,  đáng  ghê  gớm,  không  thích,  không  đáng  ưa,  không  đáng  ham  muốn,  xấu  xa,  ai 
cũng  biết  là  xấu  xa,  đều  cho  rằng  xấu  xa  như  là  sắc,  thinh,  khí,  vị,  xúc  (không  ưa).  Như 
thế  gọi  là  sắc  xấu. 

*  Sắc  tốt  đó  ra  sao?  Những  sắc  nào  chúng  sanh  không  coi  rẻ,  không  chê,  không  gớm, 
chẳng  ghê  ghét,  đáng  ưa,  đáng  thích,  đáng  ham,  tốt,  biết  rằng  tốt,  đều  cho  là  tốt  như  là 
sắc,  thinh,  khí,  vị,  xúc  (đáng  ưa).  Như  thế  gọi  là  sắc  tốt.  Hay  là  những  sắc  tốt  xấu  do  so 
sánh  với  sắc  khác. . . 

7. 

*  Sắc  viễn  đó  ra  sao?  Nữ  quyền. . .  đoàn  thực.  Hoặc  có  sắc  nào  khác  ở  xa,  phi  cận,  chẳng 
gần  sát.  Sắc  nào  như  thế  đây  gọi  là  sắc  viễn. 

*  Sắc  cận  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ...  xúc  xứ.  Hoặc  có  sắc  nào  khác  ở  gần,  ở  sát,  dựa  kế, 
không  xa.  sắc  nào  nhu  thế  đây  gọi  là  sắc  cận.  Hay  là  nên  biết  sắc  gần,  xa  do  sự  so  sánh 
đối  với  nó. 


2)  Thọ  uẩn 

8. 

*  Thọ  uẩn  đó  ra  sao?  Mỗi  thọ  nào  như  là  quá  khứ,  hiện  tại,  vị  lai,  bên  trong,  bên  ngoài, 
hoặc  thô,  hoặc  tế,  hoặc  tốt,  hoặc  xấu,  hoặc  gần,  hoặc  xa  gồm  chung  cho  gọn  thảnh 
nhóm,  nhu  thế  gọi  là  thọ  uẩn. 

9. 

*  Thọ  quá  khứ  đó  ra  sao?  Những  thọ  nào  đã  diệt,  đã  mất,  đã  qua,  xa  lìa  rồi,  đã  biến 
chuyển,  vắng  bặt,  đã  mất  hết,  đã  sanh  ra  rồi  diệt  mất,  gồm  chung  lại  một  thành  phần 
quá  khứ,  tức  là  lạc  thọ,  khổ  thọ,  phi  khổ  phi  lạc  thọ.  Đây  gọi  là  thọ  quá  khứ. 

*  Thọ  vị  lai  đó  ra  sao?  Những  thọ  nào  sau  này  sinh,  sẽ  sanh,  sẽ  phát  ra  đủ,  chưa  sanh 
đầy,  sẽ  hiện  bày,  chưa  phát  ra,  chưa  sanh  trụ,  sẽ  sanh  trụ,  sau  nữa  mới  phát  ra  đầy  đủ, 
đều  thuộc  vị  lai  nên  gồm  chung  lại  thảnh  phần  vị  lai  tức  là  khổ  thọ,  lạc  thọ,  phi  khổ  phi 
lạc  thọ.  Đây  gọi  là  thọ  vị  lai. 

*  Thọ  hiện  tại  đó  ra  sao?  Những  thọ  nào  đang  có,  đang  còn,  vừa  sanh,  đang  đầy  đủ, 
đang  trụ,  vững  vàng  rồi,  chưa  diệt  mất,  hiện  có  đồng  đều,  hoàn  toàn  đầy  đủ,  hiện  mỹ 
mãn  trọn  thành,  thuộc  về  hiện  tại,  nên  gồm  chung  lại  thuộc  về  phần  hiện  tại  tức  là  lạc 
thọ,  khổ  thọ,  phi  khổ  phi  lạc  thọ.  Đây  gọi  là  thọ  hiện  tại. 

10. 

*  Thọ  bên  trong  đó  ra  sao?  Những  thọ  nào  tự  nội  riêng  của  mỗi  chúng  sanh,  trong 
mình,  trong  thân  ta,  trong  mình  ta,  trong  phần  thân  thể  con  người  của  ta  do  nghiệp  liên 
quan  ái  kiến  chấp  trước  tức  là  lạc  thọ,  khổ  thọ,  phi  khổ  phi  lạc  thọ.  Đây  gọi  là  thọ  bên 
trong. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


11 


*  Thọ  bên  ngoài  đó  ra  sao?  Những  thọ  nào  ngoài  ra  thân  thể  ta  có  ra  cho  tha  nhon,  phần 
của  tha  nhơn,  sanh  theo  tha  nhơn,  thuộc  về  phần  của  tha  nhơn  mà  liên  hệ  với  nghiệp  do 
ái  kiến  tức  là  lạc  thọ,  khổ  thọ,  phi  khổ  phi  lạc  thọ.  Đây  gọi  là  thọ  bên  ngoài. 

11. 

*  Thọ  thô  và  thọ  tế  đó  ra  sao? 

-  Thọ  bất  thiện  là  thọ  thô.  Thọ  thiện  và  thọ  vô  ký  là  thọ  tế. 

-  Thọ  thiện  và  thọ  bất  thiện  là  thọ  thô.  Thọ  vô  ký  là  thọ  tế. 

-  Khổ  thọ  là  thọ  thô.  Lạc  thọ  và  phi  khổ  phi  lạc  thọ  là  thọ  tế. 

-  Lạc  thọ  và  khổ  thọ  là  thọ  thô.  Phi  khổ  phi  lạc  thọ  là  thọ  tế. 

-  Thọ  của  người  không  nhập  thiền  là  thọ  thô.  Thọ  của  bực  nhập  thiền  là  thọ  tế. 

-  Thọ  hưởng  cảnh  lậu  là  thọ  thô.  Thọ  hưởng  cảnh  phi  lậu  là  thọ  tế. 

Hoặc  nên  biết  thọ  thô,  thọ  tế  là  do  so  sánh  mỗi  bực  thọ  với  thọ. 

*  Thọ  xẩu  và  thọ  tốt  đó  ra  sao? 

-  Thọ  bất  thiện  là  thọ  xấu.  Thọ  thiện  và  thọ  vô  ký  là  thọ  tốt. 

-  Thọ  thiện  và  thọ  bất  thiện  là  thọ  xấu.  Thọ  vô  ký  là  thọ  tốt. 

-  Khổ  thọ  là  thọ  xấu.  Lạc  thọ  và  phi  khổ  phi  lạc  thọ  là  thọ  tốt. 

-  Lạc  thọ  và  khổ  thọ  là  thọ  xấu.  Phi  khổ  phi  lạc  thọ  là  thọ  tốt. 

-  Thọ  của  người  không  nhập  thiền  là  thọ  xấu.  Thọ  của  bậc  nhập  thiền  là  thọ  tốt. 

-  Thọ  hưởng  cảnh  lậu  là  thọ  xấu.  Thọ  hưởng  phi  cảnh  lậu  là  thọ  tốt. 

Hoặc  nên  biết  thọ  xấu,  thọ  tốt  bằng  cách  so  sánh  mỗi  bực  thọ  với  thọ. 

13. 

*  Thọ  viễn  đó  ra  sao? 

-  Thọ  bất  thiện  xa  lìa  thọ  thiện  và  thọ  vô  ký. 

-  Thọ  thiện  và  thọ  vô  ký  xa  lìa  thọ  bất  thiện. 

-  Thọ  thiện  là  thọ  xa  lìa  thọ  bất  thiện  và  thọ  vô  ký. 

-  Thọ  bất  thiện  và  thọ  vô  ký  là  thọ  xa  lìa  với  thọ  thiện. 

-  Thọ  vô  ký  là  thọ  xa  lìa  với  thọ  thiện  và  thọ  bất  thiện. 

-  Thọ  thiện  và  thọ  bất  thiện  là  thọ  xa  lìa  thọ  vô  ký. 

-  Khổ  thọ  là  thọ  xa  lìa  lạc  thọ  và  phi  khổ  phi  lạc  thọ. 

-  Lạc  thọ  và  phi  khổ  phi  lạc  thọ  là  thọ  xa  lìa  khổ  thọ. 

-  Lạc  thọ  là  thọ  xa  lìa  khổ  thọ  và  phi  khổ  phi  lạc  thọ. 

-  Khổ  thọ  và  phi  khổ  phi  lạc  thọ  là  thọ  xa  lìa  lạc  thọ. 

-  Phi  khổ  phi  lạc  thọ  là  thọ  xa  lìa  lạc  thọ  và  khổ  thọ. 

-  Lạc  thọ  và  khổ  thọ  là  thọ  xa  lìa  phi  khổ  phi  lạc  thọ. 

-  Thọ  của  người  không  nhập  thiền  là  thọ  xa  lìa  thọ  của  bực  nhập  thiền. 

-  Thọ  của  bực  nhập  thiền  là  thọ  xa  lìa  thọ  của  người  không  nhập  thiền. 

-  Thọ  mà  thảnh  cảnh  của  lậu  là  thọ  xa  lìa  thọ  mà  không  thảnh  cảnh  của  lậu. 

-  Thọ  không  thảnh  cảnh  của  lậu  là  thọ  xa  lìa  thọ  mà  thảnh  cảnh  của  lậu. 

Đây  gọi  là  thọ  viễn. 

*  Thọ  cận  đó  ra  sao? 

-  Thọ  bất  thiện  là  thọ  gần  với  thọ  bất  thiện. 

-  Thọ  thiện  là  thọ  gần  với  thọ  thiện. 

-  Thọ  vô  ký  là  thọ  gần  với  thọ  vô  ký. 

-  Khổ  thọ  là  thọ  gần  với  khổ  thọ. 


12 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


-  Lạc  thọ  là  thọ  gần  với  lạc  thọ. 

-  Phi  khổ  phi  lạc  thọ  là  thọ  gần  với  phi  khổ  phi  lạc  thọ. 

-  Thọ  của  người  không  nhập  thiền  là  thọ  gần  với  thọ  của  người  không  nhập  thiền. 

-  Thọ  của  bực  nhập  thiền  là  thọ  gần  với  thọ  của  bực  nhập  thiền. 

-  Thọ  mà  thảnh  cảnh  của  lậu  là  thọ  gần  với  thọ  thảnh  cảnh  của  lậu. 

-  Thọ  mà  không  thảnh  cảnh  của  lậu  là  thọ  gần  với  thọ  không  thành  cảnh  của  lậu. 
Đây  gọi  là  thọ  cận. 

Hoặc  nên  biết  thọ  gần,  thọ  xa  là  do  theo  sự  so  sánh  mỗi  bực  mỗi  thọ. 


3)  Tưởng  uẩn 

14. 

Tưởng  uẩn  đó  ra  sao?  Mỗi  tưởng  nào  như  là  quá  khứ,  hiện  tại,  vị  lai,  bên  trong,  bên 
ngoài,  tưởng  thô,  tưởng  tế,  tưởng  tốt,  tưởng  xấu,  tưởng  gần,  tưởng  xa  gồm  chung  lại 
một  cho  dón  gọn.  Đây  gọi  là  tưởng  uẩn. 

15. 

*  Tưởng  quá  khứ  đó  ra  sao?  Những  tưởng  nào  đã  diệt,  đã  mất,  đã  qua,  xa  lìa  rồi,  đã 
biến  chuyển,  vắng  bặt,  đã  mất  hết,  đã  sanh  ra  rồi  diệt  mất,  gồm  chung  lại  một  thảnh 
phần  quá  khứ  như  là  tưởng  nhãn  xúc,  tưởng  nhĩ  xúc,  tưởng  tỷ  xúc,  tưởng  thiệt  xúc, 
tưởng  thân  xúc,  tưởng  ý  xúc,  thuộc  tưởng  quá  khứ,  yếu  hiệp  trong  phần  quá  khứ. 

*  Tưởng  vị  lai  đó  ra  sao?  Những  tưởng  nào  sau  này  sinh,  sẽ  sanh,  sẽ  phát  ra  đủ,  chưa 
sanh  đầy,  sẽ  hiện  bày,  chưa  phát  ra,  chưa  sanh  trụ,  sẽ  sanh  trụ,  sau  sẽ  phát  ra  đầy  đủ, 
như  là  tưởng  nhãn  xúc. . .  tưởng  ý  xúc,  thuộc  về  vị  lai,  yếu  hiệp  trong  phần  vị  lai. 

*  Tưởng  hiện  tại  đó  ra  sao?  Những  tưởng  nào  đang  có,  đang  còn,  vừa  sanh,  đang  đầy 
đủ,  đang  trụ,  đã  vững  vàng,  chưa  diệt  mất,  hiện  có  đồng  đều,  hoàn  toàn  đầy  đủ,  hiện 
mỹ  mãn  trọn  thành,  thuộc  về  hiện  tại,  yếu  hiệp  thành  phần  hiện  tại. 

16. 

*  Tưởng  bên  trong  đó  ra  sao?  Những  tưởng  nào  trong  tự  phần  của  mỗi  chúng  sanh, 
trong  mình,  trong  thân  ta,  trong  mình  ta,  trong  phần  thân  thể  con  người  của  ta  do 
nghiệp  liên  quan  ái  kiến  chấp  trước  như  là  tưởng  nhãn  xúc. . .  tưởng  ý  xúc.  Đây  gọi  là 
tưởng  bên  trong. 

*  Tưởng  bên  ngoài  đó  ra  sao?  Những  tưởng  nào  sanh  cho  tha  nhơn  ngoài  ra  tâm  ta, 
phần  của  tha  nhơn,  sanh  theo  tha  nhơn,  thuộc  về  phần  của  tha  nhơn  mà  liên  hệ  với 
nghiệp  do  ái  kiến  chấp  trước  như  là  tưởng  nhãn  xúc...  tưởng  ý  xúc.  Như  thế  gọi  là 
tưởng  bên  ngoài. 

17. 

*  Tưởng  thô  và  tưởng  tế  đó  ra  sao? 

-  Tưởng  mà  sanh  từ  nơi  xúc  phẫn  nhuế  (tức  là  tưởng  sanh  từ  ngũ  môn)  là  tưởng  thô. 
Tưởng  mà  sanh  từ  xúc  vô  phóng  dật  (là  tưởng  sanh  từ  ý  môn)  là  tưởng  tế. 

-  Tưởng  bất  thiện  là  tưởng  thô.  Tưởng  thiện  và  tưởng  vô  ký  là  tưởng  tế. 

-  Tưởng  thiện  và  tưởng  bất  thiện  là  tưởng  thô.  Tưởng  vô  ký  là  tưởng  tế. 

-  Tưởng  tương  ưng  khổ  thọ  là  tưởng  thô.  Tưởng  tương  ưng  lạc  thọ  và  phi  khổ  phi  lạc 
thọ  là  tưởng  tế. 

-  Tưởng  tương  ưng  lạc  thọ  và  khổ  thọ  là  tưởng  thô.  Tưởng  tương  ưng  phi  khổ  phi  lạc 
thọ  là  tưởng  tế. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


13 


-  Tưởng  của  người  không  nhập  thiền  là  tưởng  thô.  Tưởng  của  bực  nhập  thiền  là  tưởng 
tế. 

-  Tưởng  mà  thảnh  cảnh  của  lậu  là  tưởng  thô.  Tưởng  không  thảnh  cảnh  của  lậu  là 
tưởng  tế. 

Hoặc  nên  biết  tưởng  thô  và  tưởng  tế  bằng  cách  so  sánh  mỗi  bực  mỗi  cách  tưởng. 

18. 

*  Tưởng  xẩu  và  tưởng  tốt  đó  ra  sao? 

-  Tưởng  bất  thiện  là  tưởng  xấu.  Tưởng  thiện  và  tưởng  vô  ký  là  tưởng  tốt. 

-  Tưởng  thiện  và  tưởng  bất  thiện  là  tưởng  xấu.  Tưởng  vô  ký  là  tưởng  tốt. 

-  Tưởng  tưong  ưng  khổ  thọ  là  tưởng  xấu.  Tưởng  tương  ưng  lạc  thọ  và  phi  khổ  phi  lạc 
thọ  là  tưởng  tốt. 

-  Tưởng  tương  ưng  lạc  thọ  và  khổ  thọ  là  tưởng  xấu.  Tưởng  tương  ưng  phi  khổ  phi  lạc 
thọ  là  tưởng  tốt. 

-  Tưởng  của  người  không  nhập  thiền  là  tưởng  xấu.  Tưởng  của  bực  nhập  thiền  là 
tưởng  tốt. 

-  Tưởng  mà  thảnh  cảnh  của  lậu  là  tưởng  xấu.  Tưởng  không  thảnh  cảnh  của  lậu  là 
tưởng  tốt. 

Cũng  nên  biết  tưởng  tốt,  tưởng  xấu  bằng  cách  so  sánh  mỗi  bực  mỗi  tưởng. 

19. 

*  Tưởng  viễn  đó  ra  sao? 

-  Tưởng  bất  thiện  là  tưởng  viễn  ly  tưởng  thiện  và  tưởng  vô  ký. 

-  Tưởng  thiện  và  tưởng  vô  ký  là  tưởng  viễn  ly  tưởng  bất  thiện. 

-  Tưởng  thiện  là  tưởng  viễn  ly  tưởng  bất  thiện  và  tưởng  vô  ký. 

-  Tưởng  bất  thiện  và  tưởng  vô  ký  là  tưởng  viễn  ly  tưởng  thiện. 

-  Tưởng  vô  ký  là  tưởng  viễn  ly  tưởng  thiện  và  tưởng  bất  thiện. 

-  Tưởng  thiện  và  tưởng  bất  thiện  là  tưởng  viễn  ly  tưởng  vô  ký. 

-  Tưởng  mà  tương  ưng  với  khổ  thọ  là  tưởng  viễn  ly  với  tưởng  tương  ưng  lạc  thọ  và 
phi  khổ  phi  lạc  thọ. 

-  Tưởng  mà  tương  ưng  với  lạc  thọ  và  phi  khổ  phi  lạc  thọ  là  tưởng  viễn  ly  với  tưởng 
tương  ưng  khổ  thọ. 

-  Tưởng  mà  tương  ưng  với  lạc  thọ  là  tưởng  viễn  ly  với  tưởng  tương  ưng  khổ  thọ  và 
phi  khổ  phi  lạc  thọ. 

-  Tưởng  mà  tương  ưng  với  khổ  thọ  và  phi  khổ  phi  lạc  thọ  là  tưởng  viễn  ly  với  tưởng 
tương  ưng  lạc  thọ. 

-  Tưởng  mà  tương  ưng  với  phi  khổ  phi  lạc  thọ  là  tưởng  viễn  ly  với  tưởng  tương  ưng 
lạc  thọ  và  khổ  thọ. 

-  Tưởng  mà  tương  ưng  với  lạc  thọ  và  khổ  thọ  là  tưởng  viễn  ly  với  tưởng  tương  ưng 
phi  khổ  phi  lạc  thọ. 

-  Tưởng  của  người  không  nhập  thiền  là  tưởng  viễn  ly  với  tưởng  của  bực  nhập  thiền. 

-  Tưởng  của  bực  nhập  thiền  là  tưởng  viễn  ly  với  tưởng  của  người  không  nhập  thiền. 

-  Tưởng  mà  thành  cảnh  của  lậu  là  tưởng  viễn  ly  với  tưởng  không  thảnh  cảnh  của  lậu. 

-  Tưởng  mà  không  thành  cảnh  của  lậu  là  tưởng  viễn  ly  với  tưởng  thảnh  cảnh  của  lậu. 

Đây  gọi  là  tưởng  viễn. 

*  Tưởng  cận  đó  ra  sao? 

-  Tưởng  bất  thiện  là  tưởng  gần  với  tưởng  bất  thiện. 


14 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


-  Tưởng  thiện  là  tưởng  gần  với  tưởng  thiện. 

-  Tưởng  vô  ký  là  tưởng  gần  với  tưởng  vô  ký. 

-  Tưởng  tương  ưng  khổ  thọ  là  tưởng  gần  với  tưởng  tương  ưng  khổ  thọ. 

-  Tưởng  tương  ưng  lạc  thọ  là  tưởng  gần  với  tưởng  tương  ưng  lạc  thọ. 

-  Tưởng  tương  ưng  phi  khổ  phi  lạc  thọ  là  tưởng  gần  với  tưởng  tương  ưng  phi  khổ  phi 
lạc  thọ. 

-  Tưởng  của  người  không  nhập  thiền  là  tưởng  gần  với  tưởng  của  người  không  nhập 
thiền. 

-  Tưởng  của  bực  nhập  thiền  là  tưởng  gần  với  tưởng  của  bực  nhập  thiền. 

-  Tưởng  mà  thảnh  cảnh  của  lậu  là  tưởng  gần  với  tưởng  thảnh  cảnh  của  lậu. 

-  Tưởng  mà  không  thảnh  cảnh  của  lậu  là  tưởng  gần  với  tưởng  không  thảnh  cảnh  của 
lậu. 

Đây  gọi  là  tưởng  cận. 

Hoặc  nên  biết  tưởng  cận,  tưởng  viễn  là  do  nương  theo  sự  so  sánh  mỗi  bực  mỗi 
tưởng. 


4)  Hành  uẩn 

20. 

Hành  uẩn  trong  khi  đó  ra  sao?  Mỗi  hành  nào  là  quá  khứ,  hiện  tại,  vị  lai,  bên  trong, 
bên  ngoài,  hoặc  thô,  hoặc  tế,  hoặc  tốt,  hoặc  xấu,  hoặc  gần,  hoặc  xa,  thuộc  về  hành, 
gồm  chung  lại  một  theo  phần  hành.  Đây  gọi  là  hành  uẩn. 

21. 

*  Hành  quá  khứ  đó  ra  sao?  Những  hành  nào  đã  diệt,  đã  mất,  đã  qua,  xa  lìa  rồi,  đã  biến 
chuyển,  vắng  bặt,  đã  mất  hết,  đã  sanh  ra  rồi  diệt  mất,  gồm  chung  lại  một  thành  phần 
quá  khứ,  tư  nhãn  xúc,  tư  nhĩ  xúc,  tư  tỷ  xúc,  tư  thiệt  xúc,  tư  thân  xúc,  tư  ý  xúc.  Đây  gọi 
là  hành  quá  khứ. 

*  Hành  vị  lai  đó  ra  sao?  Những  hành  nào  sau  này  sinh,  sẽ  sanh,  sẽ  phát  ra  đủ,  chưa  sanh 
đầy,  sẽ  hiện  bày,  chưa  phát  ra,  chưa  sanh  trụ,  sẽ  sanh  trụ,  sau  sẽ  phát  ra  đầy  đủ  như  là 
tư  nhãn  xúc. . .  tư  ý  xúc.  Đây  gọi  là  hành  vị  lai. 


*  Hành  hiện  tại  đó  ra  sao?  Những  hành  nào  đang  có,  đang  còn,  vừa  sanh,  đang  đầy  đủ, 
đang  trụ,  đã  vững  vàng,  chưa  diệt  mất,  hiện  có  đồng  đều,  hoàn  toàn  đầy  đủ,  hiện  mỹ 
mãn  trọn  thành,  thuộc  về  hiện  tại  nên  gồm  chung  lại  sắp  thành  phần  hiện  tại.  Đây  gọi 
là  hành  hiện  tại. 

22. 

*  Hành  bên  trong  đó  ra  sao?  Hành  nào  mà  của  tự  mỗi  chúng  sanh  có  ra  cho  ta,  phần  ta, 
sanh  trong  ta,  riêng  phần  người  mà  thủ  chấp  trước  như  là  tư  nhãn  xúc. . .  tư  ý  xúc.  Đây 
gọi  là  hành  bên  trong. 

*  Hành  bên  ngoài  đó  ra  sao?  Những  hành  nào  là  của  mỗi  chúng  sanh,  riêng  người  khác, 
về  phần  của  người,  chấp  trước  phần  ta,  sanh  trong  ta,  có  cho  ta  như  là  tư  nhãn  xúc. . .  tư 
ý  xúc.  Đây  gọi  là  hành  bên  ngoài. 

23. 

*  Hành  thô  và  hành  tế  đó  ra  sao? 

-  Hành  bất  thiện  là  hành  thô.  Hành  thiện  và  hành  vô  ký  là  hành  tế. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


15 


-  Hành  thiện  và  hành  bất  thiện  là  hành  thô.  Hành  vô  ký  là  hành  tế. 

-  Hành  tưong  ưng  khổ  thọ  là  hành  thô.  Hành  tưong  ưng  lạc  thọ  và  phi  khổ  phi  lạc  thọ 
là  hành  tế. 

-  Hành  tương  ưng  với  lạc  thọ  và  khổ  thọ  là  hành  thô.  Hành  tương  ưng  với  phi  khổ  phi 
lạc  thọ  là  hành  tế. 

-  Hành  của  người  không  nhập  thiền  là  hành  thô.  Hành  của  bực  nhập  thiền  là  hành  tế. 

-  Hành  mà  thảnh  cảnh  của  lậu  là  hành  thô.  Hành  không  thảnh  cảnh  của  lậu  là  hành  tế. 

Hoặc  nên  biết  hành  thô  và  hành  tế  do  nương  theo  so  sánh  mỗi  hành  và  mỗi  bực. 

24. 

*  Hành  xẩu  và  hành  tốt  đó  ra  sao? 

-  Hành  bất  thiện  là  hành  xấu.  Hành  thiện  và  hành  vô  ký  là  hành  tốt. 

-  Hành  thiện  và  hành  bất  thiện  là  hành  xấu.  Hành  vô  ký  là  hành  tốt. 

-  Hành  mà  tương  ưng  với  khổ  thọ  là  hành  xấu.  Hành  tương  ưng  lạc  thọ  và  phi  khổ  phi 
lạc  thọ  là  hành  tốt. 

-  Hành  tương  ưng  với  lạc  thọ  và  khổ  thọ  là  hành  xấu.  Hành  tương  ưng  với  phi  khổ 
phi  lạc  thọ  là  hành  tốt. 

-  Hành  của  người  không  nhập  thiền  là  hành  xấu.  Hành  của  bực  nhập  thiền  là  hành  tốt. 

-  Hành  mà  thành  cảnh  của  lậu  là  hành  xấu.  Hành  không  thảnh  cảnh  của  lậu  là  hành 

tốt. 

Hoặc  nên  biết  hành  xấu  và  hành  tốt  do  nương  theo  sự  so  sánh  mỗi  hành  mỗi  bực. 

25. 

*  Hành  viễn  đó  ra  sao? 

-  Hành  bất  thiện  là  hành  viễn  ly  với  hành  thiện  và  hành  vô  ký. 

-  Hành  thiện  và  hành  vô  ký  là  hành  viễn  ly  với  hành  bất  thiện. 

-  Hành  thiện  là  hành  viễn  ly  với  hành  bất  thiện  và  hành  vô  ký. 

-  Hành  bất  thiện  và  hành  vô  ký  là  hành  viễn  ly  với  hành  thiện. 

-  Hành  vô  ký  là  hành  viễn  ly  với  hành  thiện  và  hành  bất  thiện. 

-  Hành  thiện  và  hành  bất  thiện  là  hành  viễn  ly  với  hành  vô  ký. 

-  Hành  tương  ưng  khổ  thọ  là  hành  viễn  ly  với  hành  tương  ưng  lạc  thọ  và  phi  khổ  phi 
lạc  thọ. 

-  Hành  tương  ưng  với  lạc  thọ  và  phi  khổ  phi  lạc  thọ  là  hành  viễn  ly  với  hành  tương 
ưng  khổ  thọ. 

-  Hành  tương  ưng  lạc  thọ  là  hành  viễn  ly  với  hành  tương  ưng  khổ  thọ  và  phi  khổ  phi 
lạc  thọ. 

-  Hành  tương  ưng  khổ  thọ  và  hành  tương  ung  phi  khổ  phi  lạc  thọ  là  hành  viễn  ly  với 
hành  tương  ưng  lạc  thọ. 

-  Hành  tương  ưng  với  phi  khổ  phi  lạc  thọ  là  hành  viễn  ly  với  hành  tương  ưng  lạc  thọ 
và  khổ  thọ. 

-  Hành  tương  ưng  với  lạc  thọ  và  khổ  thọ  là  hành  viễn  ly  với  hành  tương  ưng  phi  khổ 
phi  lạc  thọ. 

-  Hành  của  người  không  nhập  thiền  là  hành  viễn  ly  với  hành  của  bực  nhập  thiền. 

-  Hành  của  bực  nhập  thiền  là  hành  viễn  ly  với  hành  của  người  không  nhập  thiền. 

-  Hành  mà  thành  cảnh  của  lậu  là  hành  viễn  ly  với  hành  không  thành  cảnh  của  lậu. 

-  Hành  không  thảnh  cảnh  của  lậu  là  hành  viễn  ly  với  hành  mà  thành  cảnh  của  lậu. 

Đây  gọi  là  hành  viễn. 

*  Hành  cận  đó  ra  sao? 


16 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


-  Hành  bất  thiện  là  hành  cận  với  hành  bất  thiện. 

-  Hành  thiện  là  hành  cận  với  hành  thiện. 

-  Hành  vô  ký  là  hành  cận  với  hành  vô  ký. 

-  Hành  tương  ưng  khổ  thọ  là  hành  cận  với  hành  tương  ưng  khổ  thọ. 

-  Hành  tương  ưng  lạc  thọ  là  hành  cận  với  hành  tương  ưng  lạc  thọ. 

-  Hành  tương  ưng  phi  khổ  phi  lạc  thọ  là  hành  cận  với  hành  tương  ưng  phi  khổ  phi  lạc 
thọ. 

-  Hành  của  người  không  nhập  thiền  là  hành  cận  với  hành  của  người  không  nhập 
thiền. 

-  Hành  của  bực  nhập  thiền  là  hành  cận  với  hành  của  bực  nhập  thiền. 

-  Hành  mà  thành  cảnh  của  lậu  là  hành  cận  với  hành  thảnh  cảnh  của  lậu. 

-  Hành  không  thành  cảnh  của  lậu  là  hành  cận  với  hành  không  thảnh  cảnh  của  lậu. 

Đây  gọi  là  hành  cận. 

Hoặc  nên  biết  hành  viễn,  hành  cận  là  do  nương  so  sánh  mỗi  hành  và  mỗi  bực. 


5)  Thức  uẩn 

26. 

Thức  uẩn  đó  ra  sao?  Mỗi  thức  nào  là  quá  khứ,  hiện  tại,  vị  lai,  bên  trong,  bên  ngoài, 
hoặc  thô,  hoặc  tế,  hoặc  tốt,  hoặc  xấu,  hoặc  gần,  hoặc  xa,  dón  gọn  lại  chung  thảnh  một 
gọi  là  thức  uẩn. 

27. 

*  Thức  quá  khứ  đó  ra  sao?  Thức  nào  đã  diệt,  đã  mất,  đã  qua,  xa  lìa  rồi,  đã  biến  chuyển, 
vắng  bặt,  đã  mất  hết,  đã  sanh  ra  rồi  diệt  mất,  thuộc  về  quá  khứ,  yếu  hiệp  thành  phần 
quá  khứ,  như  là  nhãn  thức,  nhĩ  thức,  tỷ  thức,  thiệt  thức,  thân  thức  và  ý  thức.  Đây  gọi  là 
thức  quá  khứ. 

*  Thức  vị  lai  đó  ra  sao?  Thức  nào  sau  này  sinh,  sẽ  sanh,  sẽ  phát  ra  đủ,  chưa  sanh  đầy,  sẽ 
hiện  bày,  chưa  phát  ra,  chưa  sanh  trụ,  sẽ  sanh  trụ,  sau  sẽ  phát  ra  đầy  đủ,  thuộc  về  vị  lai, 
yếu  hiệp  thảnh  phần  vị  lai  như  là  nhãn  thức. . .  ý  thức.  Đây  gọi  là  thức  vị  lai. 

*  Thức  hiện  tại  đó  ra  sao?  Thức  nào  đang  có,  đang  còn,  vừa  sanh,  đang  đầy  đủ,  đang 
trụ,  đã  vững  vàng,  chưa  diệt  mất,  hiện  có  đồng  đều,  hoàn  toàn  đầy  đủ,  hiện  mỹ  mãn 
trọn  thành,  thuộc  về  hiện  tại,  yếu  hiệp  thảnh  phần  hiện  tại  nhu  là  nhãn  thức...  ý  thức. 
Đây  gọi  là  thức  hiện  tại. 

28. 

*  Thức  bên  trong  đó  ra  sao?  Thức  nào  riêng  của  mỗi  chúng  sanh  chấp  trước  nhu  là  có 
nơi  mình,  phần  mình,  sanh  trong  mình,  phần  của  mỗi  người,  nhân  riêng  của  mỗi  người 
như  là  nhãn  thức. . .  ý  thức.  Đây  gọi  là  thức  bên  trong. 


*  Thức  bên  ngoài  đó  ra  sao?  Thức  nào  mà  của  chúng  sanh  khác  thuộc  phần  tha  nhơn, 
riêng  chấp  tự  phần  trong  người  của  tha  nhơn,  sanh  cho  tha  nhơn,  có  cho  tha  nhơn, 
riêng  về  phần  tha  nhơn  như  là  nhãn  thức. . .  ý  thức.  Đây  gọi  là  thức  bên  ngoài. 

29. 

*  Thức  thô  và  thức  tế  đó  ra  sao? 

-  Thức  bất  thiện  là  thức  thô.  Thức  thiện  và  thức  vô  ký  là  thức  tế. 

-  Thức  thiện  và  thức  bất  thiện  là  thức  thô.  Thức  vô  ký  là  thức  tế. 

-  Thức  tương  ưng  khổ  thọ  là  thức  thô.  Thức  tương  ưng  lạc  thọ  và  phi  khổ  phi  lạc  thọ 
là  thức  tế. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


17 


-  Thức  tương  ưng  lạc  thọ  và  khổ  thọ  là  thức  thô.  Thức  tương  ưng  phi  khổ  phi  lạc  thọ 
là  thức  tế. 

-  Thức  của  người  không  nhập  thiền  là  thức  thô.  Thức  của  bực  nhập  thiền  là  thức  tế. 

-  Thức  mà  thảnh  cảnh  của  lậu  là  thức  thô.  Thức  không  thành  cảnh  của  lậu  là  thức  tế. 

Hoặc  nên  biết  thức  thô  và  thức  tế  là  do  nương  theo  cách  so  sánh  mỗi  thức  và  mỗi 
bực. 

30. 

*  Thức  xẩu  và  thức  tốt  đó  ra  sao? 

-  Thức  bất  thiện  là  thức  xấu.  Thức  thiện  và  thức  vô  ký  là  thức  tốt. 

-  Thức  thiện  và  thức  bất  thiện  là  thức  xấu.  Thức  vô  ký  là  thức  tốt. 

-  Thức  tương  ưng  với  khổ  thọ  là  thức  xấu.  Thức  tương  ưng  lạc  thọ  và  phi  khổ  phi  lạc 
thọ  là  thức  tốt. 

-  Thức  tương  ưng  với  lạc  thọ  và  khổ  thọ  là  thức  xấu.  Thức  tương  ưng  phi  khổ  phi  lạc 
thọ  là  thức  tốt. 

-  Thức  của  người  không  nhập  thiền  là  thức  xấu.  Thức  của  bực  nhập  thiền  là  thức  tốt. 

-  Thức  mà  thảnh  cảnh  của  lậu  là  thức  xấu.  Thức  không  thành  cảnh  của  lậu  là  thức  tốt. 

Hoặc  nên  biết  thức  tốt  và  thức  xấu  là  do  nương  theo  so  sánh  mỗi  thức  mỗi  bực. 

31. 

*  Thức  viễn  đó  ra  sao? 

-  Thức  bất  thiện  là  thức  xa  với  thức  thiện  và  thức  vô  ký. 

-  Thức  thiện  và  thức  vô  ký  là  thức  xa  với  thức  bất  thiện. 

-  Thức  thiện  là  thức  xa  với  thức  bất  thiện  và  thức  vô  ký. 

-  Thức  bất  thiện  và  thức  vô  ký  là  thức  xa  với  thức  thiện. 

-  Thức  vô  ký  là  thức  xa  với  thức  thiện  và  thức  bất  thiện. 

-  Thức  thiện  và  thức  bất  thiện  là  thức  xa  với  thức  vô  ký. 

-  Thức  tương  ưng  khổ  thọ  là  thức  xa  với  thức  tương  ưng  lạc  thọ  và  phi  khổ  phi  lạc 
thọ. 

-  Thức  tương  ưng  lạc  thọ  và  phi  khổ  phi  lạc  thọ  là  thức  xa  với  thức  tương  ưng  khổ 
thọ. 

-  Thức  tương  ưng  lạc  thọ  là  thức  xa  với  thức  tương  ưng  với  khổ  thọ  và  phi  khổ  phi 
lạc  thọ. 

-  Thức  tương  ưng  khổ  thọ  và  phi  khổ  phi  lạc  thọ  là  thức  xa  với  thức  tương  ưng  lạc 
thọ. 

-  Thức  tương  ưng  phi  khổ  phi  lạc  thọ  là  thức  xa  với  thức  tương  ưng  lạc  thọ  và  khổ 
thọ. 

-  Thức  tương  ưng  lạc  thọ  và  khổ  thọ  là  thức  xa  với  thức  tương  ưng  phi  khổ  phi  lạc 
thọ. 

-  Thức  của  người  không  nhập  thiền  là  thức  xa  với  thức  của  bực  nhập  thiền. 

-  Thức  của  bực  nhập  thiền  là  thức  xa  với  thức  của  người  không  nhập  thiền. 

-  Thức  mà  thảnh  cảnh  của  lậu  là  thức  xa  với  thức  không  thảnh  cảnh  của  lậu. 

-  Thức  không  thảnh  cảnh  của  lậu  là  thức  xa  với  thức  thảnh  cảnh  của  lậu. 

Đây  gọi  là  thức  viễn. 

*  Thức  cận  đó  ra  sao? 

-  Thức  bất  thiện  là  thức  gần  với  thức  bất  thiện. 

-  Thức  thiện  là  thức  gần  với  thức  thiện. 

-  Thức  vô  ký  là  thức  gần  với  thức  vô  ký. 


18 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


-  Thức  tương  ưng  khổ  thọ  là  thức  gần  với  thức  tương  ưng  khổ  thọ. 

-  Thức  tương  ưng  lạc  thọ  là  thức  gần  với  thức  tương  ưng  lạc  thọ. 

-  Thức  tương  ưng  phi  khổ  phi  lạc  thọ  là  thức  gần  với  thức  tương  ưng  phi  khổ  phi  lạc 
thọ. 

-  Thức  của  người  không  nhập  thiền  là  thức  gần  với  thức  của  người  không  nhập  thiền. 

-  Thức  của  bực  nhập  thiền  là  thức  gần  với  thức  của  bực  nhập  thiền. 

-  Thức  mà  thảnh  cảnh  của  lậu  là  thức  gần  với  thức  thảnh  cảnh  của  lậu. 

-  Thức  mà  không  thảnh  cảnh  của  lậu  là  thức  gần  với  thức  không  thảnh  cảnh  của  lậu. 
Đây  gọi  là  thức  cận. 

Hoặc  nên  biết  thức  viễn,  thức  cận  nương  theo  so  sánh  riêng  mỗi  thức  thảnh  ra  mỗi  bực. 

Dứt  phần  phân  theo  Kỉnh 


B.  UẨN  PHÂN  TÍCH  PHÂN  THEO  DIỆU  PHÁP 


32.  ^ 

Ngũ  uẩn  tức  là  sắc  uẩn,  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn  và  thức  uẩn. 

1)  Sắc  uẩn  đó  ra  sao? 

33. 

Sắc  uẩn  phân  phần  thảnh  một  như  là  tất  cả  sắc  pháp  thảnh  phi  nhân,  thảnh  vô  nhân, 
thành  bất  tương  ưng  nhân,  thảnh  hữu  duyên,  thảnh  hữu  vi,  thành  sắc,  thảnh  hiệp  thế, 
thành  hữu  lậu,  thảnh  cảnh  triền,  thành  cảnh  phược,  thảnh  cảnh  bộc,  thảnh  cảnh  phối, 
thành  cảnh  cái,  thảnh  cảnh  khinh  thị,  thảnh  cảnh  thủ,  thảnh  cảnh  phiền  não,  thảnh  vô 
ký,  thảnh  cảnh  vô  tri,  thảnh  phi  sở  hữu,  thảnh  bất  tương  ưng  tâm,  thảnh  pháp  phi  dị 
thục  quả  phi  dị  thục  nhân,  thảnh  phi  phiền  toái  cảnh  phiền  não,  thảnh  phi  hữu  tầm  hữu 
tứ,  thảnh  phi  vô  tầm  hữu  tứ,  thảnh  vô  tầm  vô  tứ,  thảnh  phi  đồng  sanh  (pháp)  hỷ,  thảnh 
phi  đồng  sanh  lạc,  thành  phi  đồng  sanh  xả,  chẳng  phải  pháp  sơ  đạo  hay  ba  đạo  cao 
tuyệt  trừ,  chẳng  phải  pháp  hữu  nhân  sơ  đạo  hay  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ,  phi  nhân  sanh  tử, 
phi  nhân  đến  Níp-bàn,  phi  hữu  học  phi  vô  học,  cũng  thành  hy  thiểu,  thành  Dục  giới, 
phi  Sắc  giới,  phi  Vô  sắc  giới,  liên  quan  luân  hồi,  chẳng  phải  không  liên  quan  luân  hồi, 
cũng  thảnh  bất  định,  thảnh  phi  nhân  xuất  luân  hồi,  thảnh  sanh  tồn,  lục  thức  biết  đặng, 
bị  vô  thường  bị  lão  ép  uổng,  sắc  uẩn  phân  phần  thảnh  một  bằng  cách  nhu  thế. 

3,4. 

Sắc  uẩn  phân  phần  thành  hai  như  là  sắc  thủ,  sắc  phi  thủ,  sắc  do  thủ,  sắc  phi  do  thủ,  sắc 
thủ  cảnh  thủ,  sắc  phi  do  thủ  cảnh  thủ,  sắc  kiến,  sắc  bất  kiến,  sắc  hữu  đối  chiếu,  sắc  vô 
đối  chiếu,  sắc  quyền,  sắc  phi  quyền,  sắc  đại  sung,  sắc  phi  đại  sung,  sắc  biểu  tri,  sắc  phi 
biểu  tri,  sắc  y  tâm,  sắc  bất  y  tâm,  sắc  đồng  còn  với  tâm,  sắc  không  đồng  còn  với  tâm, 
sắc  tùng  hành  với  tâm,  sắc  không  tùng  hành  với  tâm,  sắc  nội  phần,  sắc  ngoại  phần,  sắc 
thô,  sắc  tế,  sắc  viễn,  sắc  cận,  sắc  đoàn  thực,  sắc  phi  đoàn  thực,  sắc  uẩn  phân  phần  làm 
hai  bằng  cách  nhu  thế. 

35.  ^  ^  ^ 

Sắc  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  nhu  là  sắc  nội  thành  thủ,  sắc  ngoại  thảnh  thủ,  sắc  ngoại 
phi  thủ,  sắc  nội  do  thủ,  sắc  ngoại  do  thủ,  sắc  ngoại  bất  do  thủ,  sắc  nội  do  thủ  cảnh  thủ, 
sắc  ngoại  do  thủ  cảnh  thủ,  sắc  ngoại  bất  do  thủ  cảnh  thủ. . .  sắc  nội  đoàn  thực,  sắc  ngoại 
đoàn  thực,  sắc  ngoại  phi  đoàn  thực,  sắc  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  nhu  thế. 


36. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhahga)  -  (Cảo  Bản) 


19 


Sắc  uẩn  phân  phần  thảnh  bốn  như  là  sắc  thủ  thảnh  do  thủ,  sắc  thủ  phi  thảnh  do  thủ,  sắc 
phi  thủ  thành  do  thủ,  sắc  phi  thủ  phi  thành  do  thủ,  sắc  thủ  do  thủ  cảnh  thủ,  sắc  thủ  phi 
do  thủ  cảnh  thủ,  sắc  phi  thủ  do  thủ  cảnh  thủ,  sắc  phi  thủ  phi  do  thủ  cảnh  thủ,  sắc  thủ 
hữu  đối  chiếu,  sắc  thủ  vô  đối  chiếu,  sắc  phi  thủ  hữu  đối  chiếu,  sắc  phi  thủ  vô  đối  chiếu, 
sắc  thủ  thô,  sắc  thủ  tế,  sắc  phi  thủ  mà  thô,  sắc  phi  thủ  mà  tế,  sắc  thủ  viễn,  sắc  thủ  cận, 
sắc  phi  thủ  mà  viễn,  sắc  phi  thủ  mà  cận. . .  sắc  thấy,  sắc  nghe,  sắc  ngửi,  sắc  biết,  sắc 
uẩn  phân  phần  thành  bốn  như  thế. 

31.  ^ 

Sắc  uẩn  phân  phần  thảnh  năm  như  là  địa  chất,  thủy  chất,  hỏa  chất,  phong  chất,  sắc  y 
sinh.  Sắc  uẩn  phân  phần  thảnh  năm  như  thế. 

38. 

Sắc  uẩn  phân  phần  thành  sáu  như  là  sắc  nhãn  thức  biết,  sắc  nhĩ  thức  biết,  sắc  tỷ  thức 
biết,  sắc  thiệt  thức  biết,  sắc  thân  thức  biết,  sắc  ý  thức  biết. . .  sắc  uẩn  phân  phần  thảnh 
sáu  bằng  cách  như  thế. 

39. 

Sắc  uẩn  phân  phần  thảnh  bảy  như  là  sắc  nhãn  thức  biết. . .  sắc  ý  giới  biết,  sắc  ý  thức 
giới  biết.  Sắc  uẩn  phân  phần  thảnh  bảy  bằng  cách  như  thế. 

40.  ^  ^  ^ 

Sắc  uẩn  phân  phần  thành  tám  như  là  sắc  nhãn  thức  biết. . .  sắc  thân  thức  xúc  lạc  biết, 
sắc  thân  thức  xúc  khổ  biết,  sắc  ý  giới  biết,  sắc  ý  thức  giới  biết,  sắc  uẩn  phân  phần 
thành  tám  bằng  cách  như  thế. 

41. 

Sắc  uẩn  phân  phần  thành  chín  như  là  nhãn  quyền,  nhĩ  quyền,  tỷ  quyền,  thiệt  quyền, 
thân  quyền,  nữ  quyền,  nam  quyền,  mạng  quyền  và  sắc  phi  quyền,  sắc  uẩn  phân  phần 
thành  chín  bằng  cách  như  thế. 

42.  ^  ^  ^ 

Sắc  uẩn  phân  phần  thành  mười  như  là  nhãn  quyền. . .  mạng  quyền,  sắc  phi  quyền  mà 
hữu  đối  chiếu,  sắc  phi  quyền  mà  vô  đối  chiếu,  sắc  uẩn  phân  phần  thành  mười  bằng 
cách  như  thế. 

43. 

Sắc  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  một  như  là  nhãn  xứ,  nhĩ  xứ,  tỷ  xứ,  thiệt  xứ,  thân  xứ, 
sắc  xứ,  thinh  xứ,  khí  xứ,  vị  xứ,  xúc  xứ  và  sắc  không  thấy  không  đối  chiếu  liên  quan 
trong  pháp  xứ.  sắc  uẩn  phân  phần  thành  mười  một  bằng  cách  như  thế. 

Đây  gọi  là  sắc  uẩn. 


2)  Thọ  uẩn  đó  ra  sao? 

44. 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  một  tức  là  thọ  uẩn  tưong  ưng  xúc. 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  hai  như  là  thọ  uẩn  hữu  nhơn,  thọ  uẩn  vô  nhơn. 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  ba  như  là  thọ  uẩn  thiện,  thọ  uẩn  bất  thiện  và  thọ  uẩn  vô  ký. 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  bốn  như  là  thọ  uẩn  Dục  giới,  thọ  uẩn  sắc  giới,  thọ  uẩn  Vô 
sắc  giới  và  thọ  uẩn  siêu  thế. 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  năm  như  là  thọ  uẩn  lạc  quyền,  thọ  uẩn  khổ  quyền,  thọ  uẩn  hỷ 
quyền,  thọ  uẩn  ưu  quyền,  thọ  uẩn  xả  quyền.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  năm  bằng  cách 
như  thế. 


20 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  sáu  nhu  là  thọ  nhãn  xúc,  thọ  nhĩ  xúc,  thọ  tỷ  xúc,  thọ  thiệt 
xúc,  thọ  thân  xúc,  thọ  ý  xúc.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  sáu  bằng  cách  nhu  thế. 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  bảy  nhu  là  thọ  nhãn  xúc. . .  thọ  thân  xúc,  thọ  ý  giới  xúc,  thọ  ý 
thức  giới  xúc.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  bảy  bằng  cách  nhu  thế. 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  tám  nhu  là  thọ  nhãn  xúc...  thọ  thân  lạc  xúc,  thọ  thân  khổ 
xúc,  thọ  ý  giới  xúc,  thọ  ý  thức  giới  xúc.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  tám  bằng  cách  nhu 
thế. 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  chín  nhu  là  thọ  nhãn  xúc. . .  thọ  thân  xúc,  thọ  ý  giới  xúc,  thọ 
ý  thức  giới  thiện  xúc,  thọ  ý  thức  giới  bất  thiện  xúc,  thọ  ý  thức  giới  vô  ký  xúc.  Thọ  uẩn 
phân  phần  thảnh  chín  bằng  cách  nhu  thế. 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  muời  nhu  là  thọ  nhãn  xúc. . .  thọ  thân  lạc  xúc,  thọ  thân  khổ 
xúc,  thọ  ý  giới  xúc,  thọ  ý  thức  giới  thiện  xúc,  thọ  ý  thức  giới  bất  thiện  xúc,  thọ  ý  thức 
giới  vô  ký  xúc.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  muời  bằng  cách  nhu  thế. 

45.  ^ 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  một  tức  là  thọ  uẩn  tuơng  ung  xúc. 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  hai  tức  là  thọ  uẩn  hữu  nhơn,  thọ  uẩn  vô  nhơn. 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  nhu  là  thọ  uẩn  dị  thục  quả,  thọ  uẩn  dị  thục  nhân,  thọ  uẩn 
phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục  nhân. 

*  Thọ  uẩn  thảnh  do  thủ  cảnh  thủ,  phi  thảnh  do  thủ  cảnh  thủ,  phi  do  thủ  phi  cảnh  thủ. 

*  Thọ  uẩn  phiền  não  cảnh  phiền  toái,  phi  phiền  não  cảnh  phiền  toái  và  phi  phiền  não  phi 
cảnh  phiền  toái. 

*  Thọ  uẩn  hữu  tầm  hữu  tứ,  vô  tầm  hữu  tứ  và  vô  tầm  vô  tứ. 

*  Thọ  uẩn  sơ  đạo  tuyệt  trừ,  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  và  phi  sơ  đạo  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. 

*  Thọ  uẩn  hữu  nhơn  sơ  đạo  tuyệt  trừ,  hữu  nhơn  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ,  phi  hữu  nhơn  sơ 
đạo  và  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. 

*  Thọ  uẩn  nhân  sanh  tử,  nhân  đến  Níp-bàn,  phi  nhân  sanh  tử  phi  nhân  đến  Níp-bàn. 

*  Thọ  uẩn  hữu  học,  vô  học,  phi  hữu  học  phi  vô  học. 

*  Thọ  uẩn  hy  thiểu,  đáo  đại,  vô  luợng. 

*  Thọ  uẩn  thảnh  cảnh  hy  thiểu,  thành  cảnh  đáo  đại,  thảnh  cảnh  vô  luợng. 

*  Thọ  uẩn  thảnh  ty  hạ,  thảnh  trung  bình,  thảnh  tinh  luơng. 

*  Thọ  uẩn  thảnh  tà  cho  quả  nhất  định,  thảnh  chánh  cho  quả  nhất  định,  thảnh  bất  định  (cả 
hai). 

*  Thọ  uẩn  có  đạo  là  cảnh,  có  đạo  là  nhơn,  có  đạo  là  truởng. 

*  Thọ  uẩn  sanh  tồn,  phi  sanh  tồn,  sẽ  sanh. 

*  Thọ  uẩn  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại. 

*  Thọ  uẩn  cảnh  quá  khứ,  cảnh  vị  lai,  cảnh  hiện  tại. 

*  Thọ  uẩn  nội  phần,  ngoại  phần,  nội  và  ngoại  phần. 

*  Thọ  uẩn  cảnh  nội  phần,  cảnh  ngoại  phần,  cảnh  nội  và  ngoại. . . 

Thọ  uẩn  phân  phần  thành  muời  bằng  cách  nhu  thế. 

46. 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  một  tức  là  thọ  uẩn  tuơng  ung  xúc. 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  hai  nhu  là  thọ  uẩn  tuơng  ung  nhân,  bất  tuơng  ung  nhân. 

*  Thọ  uẩn  phi  nhân  hữu  nhân,  phi  nhân  vô  nhân. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


21 


*  Thọ  uẩn  thành  hiệp  thế,  thảnh  siêu  thế. 

*  Thọ  uẩn  có  tâm  biết  đặng,  có  tâm  không  biết  đặng. 

*  Thọ  uẩn  thảnh  hữu  lậu,  thảnh  vô  lậu. 

*  Thọ  uẩn  tuơng  ung  lậu,  bất  tuong  ung  lậu. 

*  Thọ  uẩn  thành  lậu  bất  tuơng  ung  lậu,  phi  lậu  bất  tuong  ung  lậu. 

*  Thọ  uẩn  thảnh  cảnh  triền,  thảnh  phi  cảnh  triền. 

*  Thọ  uẩn  tuơng  ung  triền,  bất  tuơng  ung  triền. 

*  Thọ  uẩn  triền  bất  tuơng  ung  triền,  phi  triền  bất  tuơng  ung  triền. 

*  Thọ  uẩn  thảnh  cảnh  phuợc,  thảnh  phi  cảnh  phuợc. 

*  Thọ  uẩn  tuơng  ung  phuợc,  bất  tuong  ung  phuợc. 

*  Thọ  uẩn  bất  tuơng  ung  phuợc  cảnh  phuợc,  bất  tuơng  ung  phuợc  phi  cảnh  phuợc. 

*  Thọ  uẩn  thảnh  cảnh  bộc,  thảnh  phi  cảnh  bộc. 

*  Thọ  uẩn  tuơng  ung  bộc,  bất  tuong  ung  bộc. 

*  Thọ  uẩn  bất  tuơng  ung  bộc  cảnh  bộc,  bất  tuơng  ung  bộc  phi  cảnh  bộc. 

*  Thọ  uẩn  thảnh  cảnh  phối,  thảnh  phi  cảnh  phối. 

*  Thọ  uẩn  tuơng  ung  phối,  bất  tuơng  ung  phối. 

*  Thọ  uẩn  bất  tuơng  ung  phối  cảnh  phối,  bất  tuơng  ung  phối  phi  cảnh  phối. 

*  Thọ  uẩn  thảnh  cảnh  cái,  thảnh  phi  cảnh  cái. 

*  Thọ  uẩn  tuơng  ung  cái,  bất  tuơng  ung  cái. 

*  Thọ  uẩn  bất  tuơng  ung  cái  cảnh  cái,  bất  tuơng  ung  cái  phi  cảnh  cái. 

*  Thọ  uẩn  thảnh  cảnh  khinh  thị,  thảnh  phi  cảnh  khinh  thị. 

*  Thọ  uẩn  tuơng  ung  khinh  thị,  bất  tuong  ung  khinh  thị. 

*  Thọ  uẩn  bất  tuơng  ung  khinh  thị  mà  khinh  thị,  bất  tuơng  ung  khinh  thị  phi  khinh  thị. 

*  Thọ  uẩn  thảnh  do  thủ,  phi  thảnh  do  thủ. 

*  Thọ  uẩn  thành  cảnh  thủ,  phi  cảnh  thủ 

*  Thọ  uẩn  tuong  ung  thủ,  bất  tuong  ung  thủ. 

*  Thọ  uẩn  bất  tuong  ung  thủ  mà  cảnh  thủ,  bất  tuong  ung  thủ  mà  phi  cảnh  thủ. 

*  Thọ  uẩn  cảnh  phiền  não,  phi  cảnh  phiền  não. 

*  Thọ  uẩn  cảnh  phiền  toái,  phi  cảnh  phiền  toái. 

*  Thọ  uẩn  tuong  ung  phiền  não,  bất  tuong  ung  phiền  não. 

*  Thọ  uẩn  bất  tuong  ung  phiền  não  mà  cảnh  phiền  não,  bất  tuong  ung  phiền  não  phi 
cảnh  phiền  não. 

*  Thọ  uẩn  so  đạo  tuyệt  trừ,  phi  so  đạo  tuyệt  trừ. 

*  Thọ  uẩn  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ,  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. 

*  Thọ  uẩn  hữu  nhon  so  đạo  tuyệt  trừ,  hữu  nhon  phi  so  đạo  tuyệt  trừ. 

*  Thọ  uẩn  hữu  nhon  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ,  phi  hữu  nhơn  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. 

*  Thọ  uẩn  hữu  tầm,  vô  tầm. 

*  Thọ  uẩn  hữu  tứ,  vô  tứ. 

*  Thọ  uẩn  thảnh  hữu  hỷ,  thảnh  vô  hỷ. 

*  Thọ  uẩn  đồng  sanh  hỷ,  phi  đồng  sanh  hỷ. 


22 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Thọ  uẩn  Dục  giới,  phi  Dục  giới. 

*  Thọ  uẩn  Sắc  giới,  phi  sắc  giới. 

*  Thọ  uẩn  Vô  sắc  giới,  phi  Vô  sắc  giới. 

*  Thọ  uẩn  liên  quan  luân  hồi,  bất  liên  quan  luân  hồi. 

*  Thọ  uẩn  nhân  xuất  luân  hồi,  phi  nhân  xuất  luân  hồi. 

*  Thọ  uẩn  thành  nhất  định,  thảnh  bất  định. 

*  Thọ  uẩn  thành  hữu  thuợng,  thảnh  vô  thuợng. 

*  Thọ  uẩn  thành  hữu  y,  thành  vô  y. 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  ba  như  là  thọ  uẩn  thảnh  thiện,  thảnh  bất  thiện,  thảnh  vô  ký. . . 

Thọ  uẩn  phân  phần  thành  mười  theo  cách  như  thế. 

47.  ^ 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  một  tức  là  thọ  uẩn  tưong  ưng  xúc. 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  hai  như  là  thọ  uẩn  thảnh  hữu  y,  thảnh  vô  y. 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  như  là  thọ  uẩn  thảnh  dị  thục  quả,  thảnh  dị  thục  nhân, 
thành  phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục  nhân. 

*  Thọ  uẩn  thành  cảnh  nội,  thảnh  cảnh  ngoại,  thảnh  cảnh  nội  và  ngoại. . . 

Thọ  uẩn  phân  phần  thành  mười  bằng  cách  như  thế. 

Phần  căn  tam  đề 

48. 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  thọ  uẩn  tưong  ưng  xúc.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh 
hai  như  là  thọ  uẩn  thành  hữu  nhân,  thảnh  vô  nhân.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  như  là 
thọ  uẩn  thảnh  thiện,  thảnh  bất  thiện,  thảnh  vô  ký. . .  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  mười 
bằng  cách  như  thế. 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  một  tức  là  thọ  uẩn  tưong  ưng  xúc.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh 
hai  như  là  thọ  uẩn  thảnh  hữu  y,  thành  vô  y.  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  ba  như  là  thọ  uẩn 
thành  thiện,  thành  bất  thiện,  thành  vô  ký. . .  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách 
như  thế. 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  một  tức  là  thọ  uẩn  tưong  ưng  xúc.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh 
hai  như  là  thọ  uẩn  thảnh  hữu  nhân,  thảnh  vô  nhân.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  như  là 
thọ  uẩn  thảnh  dị  thục  quả,  thảnh  dị  thục  nhân,  thảnh  phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục  nhân. 
Thọ  uẩn  thảnh  cảnh  nội,  thảnh  cảnh  ngoại,  thảnh  cảnh  nội  và  ngoại...  Thọ  uẩn  phân 
phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  một  tức  là  thọ  uẩn  tưong  ưng  xúc.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh 
hai  như  là  thọ  uẩn  thảnh  hữu  y,  thành  vô  y.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  như  là  thọ  uẩn 
thành  dị  thục  quả,  thảnh  dị  thục  nhân,  thành  phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục  nhân.  Thọ  uẩn 
thành  cảnh  nội,  thảnh  cảnh  ngoại,  thảnh  cảnh  nội  và  ngoại. . .  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh 
mười  bằng  cách  như  thế. 

Dứt  Phần  căn  tam  đề 

Phần  lưỡng  lợi  (Ubhatovaậậhakavãra). 

49. 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  một  tức  là  thọ  uẩn  tương  ưng  xúc.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh 
hai  như  là  thọ  uẩn  thảnh  hữu  nhân,  thảnh  vô  nhân.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  như  là 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhahga)  -  (Cảo  Bản) 


23 


thọ  uẩn  thảnh  thiện,  thảnh  bất  thiện,  thảnh  vô  ký. . .  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  muời 
bằng  cách  nhu  thế. 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  một  tức  là  thọ  uẩn  tuơng  ung  xúc.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh 

hai  nhu  là  thọ  uẩn  tuơng  ung  nhân,  bất  tuơng  ung  nhân.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  ba 

nhu  là  thọ  uẩn  thành  dị  thục  quả,  thảnh  dị  thục  nhân,  thảnh  phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục 
nhân. . .  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  muời  bằng  cách  nhu  thế. 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  một  tức  là  thọ  uẩn  tuơng  ung  xúc.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh 
hai  nhu  là  thọ  uẩn  thảnh  phi  nhân  hữu  nhân,  thảnh  phi  nhân  vô  nhân.  Thọ  uẩn  phân 
phần  thảnh  ba  như  là  thọ  uẩn  thảnh  thủ  cảnh  thủ,  thảnh  phi  thủ  cảnh  thủ,  thảnh  phi  thủ 
phi  cảnh  thủ. . .  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  một  tức  là  thọ  uẩn  tương  ưng  xúc.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh 
hai  như  là  thọ  uẩn  thảnh  hiệp  thế,  thảnh  siêu  thế.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  như  là 
thọ  uẩn  thảnh  phiền  não  cảnh  phiền  toái,  thảnh  phiền  não  phi  cảnh  phiền  toái,  thảnh 
phi  phiền  não  phi  cảnh  phiền  toái...  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như 
thế. 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  một  tức  là  thọ  uẩn  tương  ưng  xúc.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh 

hai  như  là  thọ  uẩn  thảnh  có  tâm  biết  đặng,  thảnh  có  tâm  không  biết  đặng.  Thọ  uẩn 

phân  phần  thảnh  ba  như  là  thọ  uẩn  thảnh  hữu  tầm  hữu  tứ,  thảnh  vô  tầm  hữu  tứ,  thảnh 
vô  tầm  vô  tứ. . .  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  một  tức  là  thọ  uẩn  tương  ưng  xúc.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh 
hai  như  là  thọ  uẩn  thảnh  hữu  lậu,  thảnh  phi  lậu.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  như  là  thọ 
uẩn  thành  sơ  đạo  tuyệt  trừ,  thành  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ,  thành  phi  sơ  đạo  và  phi  ba  đạo 
cao  tuyệt  trừ. . .  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  một  tức  là  thọ  uẩn  tương  ưng  xúc.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh 
hai  như  là  thọ  uẩn  tương  ưng  lậu,  bất  tương  ưng  lậu.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  như 
là  thọ  uẩn  thảnh  hữu  nhân  sơ  đạo  tuyệt  trừ,  thảnh  hữu  nhân  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ,  thảnh 
phi  hữu  nhân  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. . .  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như 
thế. 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  một  tức  là  thọ  uẩn  tương  ưng  xúc.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh 
hai  như  là  thọ  uẩn  thành  lậu  bất  tương  ưng  lậu,  phi  lậu  bất  tương  ưng  lậu.  Thọ  uẩn 
phân  phần  thảnh  ba  như  là  thọ  uẩn  thành  nhân  sanh  tử,  thảnh  nhân  đến  Níp-bàn,  thảnh 
phi  nhân  sanh  tử  phi  nhân  đến  Níp-bàn. . .  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách 
như  thế. 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  một  tức  là  thọ  uẩn  tương  ưng  xúc.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh 
hai  như  là  thọ  uẩn  thành  cảnh  triền,  thảnh  phi  cảnh  triền.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  ba 
như  là  thọ  uẩn  thành  hữu  học,  thảnh  vô  học,  thành  phi  hữu  học  phi  vô  học. . .  Thọ  uẩn 
phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  một  tức  là  thọ  uẩn  tương  ưng  xúc.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh 
hai  như  là  thọ  uẩn  tương  ưng  triền,  bất  tương  ưng  triền.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  ba 
như  là  thọ  uẩn  thảnh  hy  thiểu,  thảnh  đáo  đại,  thảnh  vô  lượng...  Thọ  uẩn  phân  phần 
thành  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  một  tức  là  thọ  uẩn  tương  ưng  xúc.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh 
hai  như  là  thọ  uẩn  thành  triền  bất  tương  ưng  triền,  phi  triền  bất  tương  ưng  triền.  Thọ 


24 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


Uẩn  phân  phần  thảnh  ba  như  là  thọ  uẩn  thảnh  cảnh  hy  thiểu,  thảnh  cảnh  đáo  đại,  thảnh 
cảnh  vô  lượng. . .  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  một  tức  là  thọ  uẩn  tương  ưng  xúc.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh 
hai  như  là  thọ  uẩn  thảnh  cảnh  phược,  thảnh  phi  cảnh  phược.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh 
ba  như  là  thọ  uẩn  thảnh  ty  hạ,  thảnh  trung  bình,  thảnh  tinh  lương. . .  Thọ  uẩn  phân  phần 
thành  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  một  tức  là  thọ  uẩn  tương  ưng  xúc.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh 
hai  như  là  thọ  uẩn  tương  ưng  phược,  bất  tương  ưng  phược.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh 
ba  như  là  thọ  uẩn  thành  tà  cho  quả  nhất  định,  thảnh  chánh  cho  quả  nhất  định,  thảnh  bất 
định  (cả  hai). . .  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  một  tức  là  thọ  uẩn  tương  ưng  xúc.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh 
hai  như  là  thọ  uẩn  bất  tương  ưng  triền  cảnh  triền,  thọ  uẩn  bất  tương  ưng  triền  phi  cảnh 
triền.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  như  là  thọ  uẩn  có  đạo  là  cảnh,  có  đạo  là  nhân,  có 
đạo  là  trưởng. . .  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  một  tức  là  thọ  uẩn  tương  ưng  xúc.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh 
hai  như  là  thọ  uẩn  thành  cảnh  bộc,  thảnh  phi  cảnh  bộc.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  ba 
như  là  thọ  uẩn  thảnh  sanh  tồn,  thảnh  phi  sanh  tồn,  thảnh  sẽ  sanh. . .  Thọ  uẩn  phân  phần 
thành  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  một  tức  là  thọ  uẩn  tương  ưng  xúc.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh 
hai  như  là  thọ  uẩn  tương  ưng  bộc,  bất  tương  ưng  bộc.  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  ba  như 
là  thọ  uẩn  thảnh  quá  khứ,  thảnh  vị  lai,  thảnh  hiện  tại. . .  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  mười 
bằng  cách  như  thế. 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  một  tức  là  thọ  uẩn  tương  ưng  xúc.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh 
hai  như  là  thọ  uẩn  bất  tương  ưng  bộc  mà  cảnh  bộc,  bất  tương  ưng  bộc  phi  cảnh  bộc. 
Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  như  là  thọ  uẩn  thảnh  cảnh  quá  khứ,  thảnh  cảnh  vị  lai, 
thành  cảnh  hiện  tại. . .  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  một  tức  là  thọ  uẩn  tương  ưng  xúc.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh 
hai  như  là  thọ  uẩn  thảnh  cảnh  phối,  thảnh  phi  cảnh  phối.  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  ba 
như  là  thọ  uẩn  thảnh  nội  phần,  thảnh  ngoại  phần,  thành  nội  và  ngoại  phần. . .  Thọ  uẩn 
phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  một  tức  là  thọ  uẩn  tương  ưng  xúc.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh 
hai  như  là  thọ  uẩn  thảnh  tương  ưng  phối,  thảnh  bất  tương  ưng  phối.  Thọ  uẩn  phân 
phần  thành  ba  như  là  thọ  uẩn  thảnh  cảnh  nội,  thảnh  cảnh  ngoại,  thảnh  cảnh  nội  và 
ngoại. . .  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

Dứt  Phần  lưỡng  lợi 


Phần  phân  đa 

50. 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  bảy  như  là  thọ  uẩn  thảnh  thiện,  thảnh  bất  thiện,  thảnh  vô  ký, 
thành  Dục  giới,  thành  sắc  giới,  thảnh  Vô  sắc  giới,  thảnh  siêu  thế.  Thọ  uẩn  phân  phần 
thành  bảy  theo  cách  như  thế. 

*  Cách  nữa,  thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  bảy  như  là  thọ  uẩn  thảnh  dị  thục  quả,  thảnh  dị  thục 
nhân,  thảnh  phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục  nhân. . .  thọ  uẩn  thảnh  cảnh  nội,  thành  cảnh 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhahga)  -  (Cảo  Bản) 


25 


ngoại,  thảnh  cảnh  nội  và  ngoại,  thảnh  Dục  giới,  thành  sắc  giới,  thành  Vô  sắc  giới, 
thành  siêu  thế.  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  bảy  theo  cách  nhu  thế. 

51. 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  hai  muơi  bốn  nhu  là  thọ  uẩn  do  nhãn  xúc  làm  duyên,  thảnh 
thiện,  thảnh  bất  thiện,  thảnh  vô  ký.  Thọ  uẩn  do  nhĩ  xúc  làm  duyên. . .  thọ  uẩn  do  tỷ  xúc 
làm  duyên. . .  thọ  uẩn  do  thiệt  xúc  làm  duyên. . .  thọ  uẩn  do  thân  xúc  làm  duyên. . .  thọ 
uẩn  do  ý  xúc  làm  duyên,  thảnh  thiện,  thảnh  bất  thiện,  thảnh  vô  ký.  Thọ  nhãn  xúc,  thọ 
nhĩ  xúc,  thọ  tỷ  xúc,  thọ  thiệt  xúc,  thọ  thân  xúc,  thọ  ý  xúc.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  hai 
muơi  bốn  theo  cách  nhu  thế. 

*  Một  cách  nữa,  thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  hai  muơi  bốn  nhu  là  thọ  uẩn  do  nhãn  xúc  làm 
duyên,  thành  dị  thục  quả,  thành  dị  thục  nhân,  thảnh  phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục  nhân. . . 
thọ  uẩn  do  nhãn  xúc  làm  duyên,  thảnh  cảnh  nội,  thảnh  cảnh  ngoại,  thảnh  cảnh  nội  và 
ngoại.  Thọ  uẩn  do  nhĩ  xúc  làm  duyên...  thọ  uẩn  do  tỷ  xúc  làm  duyên...  thọ  uẩn  do 
thiệt  xúc  làm  duyên. . .  thọ  uẩn  do  thân  xúc  làm  duyên. . .  thọ  uẩn  do  ý  xúc  làm  duyên, 
thành  cảnh  nội,  thành  cảnh  ngoại,  thành  cảnh  nội  và  ngoại.  Thọ  nhãn  xúc. . .  thọ  ý  xúc. 
Thọ  uẩn  phân  phần  thành  hai  muơi  bốn  theo  cách  nhu  thế. 

52.  ^ 

Thọ  uẩn  phân  phần  thành  ba  muơi  nhu  là  thọ  uẩn  do  nhãn  xúc  làm  duyên,  thảnh  Dục 
giới,  thành  Sắc  giới,  thảnh  Vô  sắc  giới,  thảnh  siêu  thế.  Thọ  uẩn  do  nhĩ  xúc  làm 
duyên. . .  thọ  uẩn  do  tỷ  xúc  làm  duyên. . .  thọ  uẩn  do  thiệt  xúc  làm  duyên. . .  thọ  uẩn  do 
thân  xúc  làm  duyên...  thọ  uẩn  do  ý  xúc  làm  duyên,  thành  Dục  giới,  thành  sắc  giới, 
thành  Vô  sắc  giới,  thảnh  siêu  thế.  Thọ  nhãn  xúc. . .  thọ  ý  xúc.  Thọ  uẩn  phân  phần  thành 
ba  muơi  theo  cách  nhu  thế. 

53. 

*  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  nhiều  cách  nhu  là  thọ  uẩn  do  nhãn  xúc  làm  duyên,  thảnh 
thiện,  thảnh  bất  thiện,  thảnh  vô  ký,  thảnh  Dục  giới,  thảnh  sắc  giới,  thành  Vô  sắc  giới, 
thành  siêu  thế.  Thọ  uẩn  do  nhĩ  xúc  làm  duyên...  thọ  uẩn  do  tỷ  xúc  làm  duyên...  thọ 
uẩn  do  thiệt  xúc  làm  duyên. . .  thọ  uẩn  do  thân  xúc  làm  duyên. . .  thọ  uẩn  do  ý  xúc  làm 
duyên,  thảnh  thiện,  thảnh  bất  thiện,  thành  vô  ký,  thảnh  Dục  giới,  thảnh  sắc  giới,  thành 
Vô  sắc  giới,  thảnh  siêu  thế.  Thọ  nhãn  xúc. . .  thọ  ý  xúc.  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  nhiều 
cách  nhu  thế. 

*  Một  nữa,  thọ  uẩn  phân  phần  thành  nhiều  thứ  nhu  là  thọ  uẩn  do  nhãn  xúc  làm  duyên, 
thành  dị  thục  quả,  thành  dị  thục  nhân,  thảnh  phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục  nhân. . .  thọ  uẩn 
do  nhãn  xúc  làm  duyên,  thảnh  cảnh  nội,  thảnh  cảnh  ngoại,  thảnh  cảnh  nội  và  ngoại, 
thành  Dục  giới,  thảnh  sắc  giới,  thảnh  Vô  sắc  giới,  thành  siêu  thế.  Thọ  uẩn  do  nhĩ  xúc 
làm  duyên. . .  thọ  uẩn  do  tỷ  xúc  làm  duyên. . .  thọ  uẩn  do  thiệt  xúc  làm  duyên. . .  thọ  uẩn 
do  thân  xúc  làm  duyên...  thọ  uẩn  do  ý  xúc  làm  duyên,  thành  cảnh  nội,  thảnh  cảnh 
ngoại,  thảnh  cảnh  nội  và  ngoại,  thảnh  Dục  giới,  thành  sắc  giới,  thành  Vô  sắc  giới, 
thành  siêu  thế.  Thọ  nhãn  xúc. . .  thọ  ý  xúc.  Thọ  uẩn  phân  phần  nhiều  thứ  bằng  cách  nhu 
thế.  Đây  gọi  là  thọ  uẩn. 


3.)Tưởng  uẩn  đó  ra  sao? 

Phần  căn  nhị  đề 

54. 


Dứt  Phần  phân  đa 


26 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  tưởng  uẩn  tưong  ưng  xúc. 

*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  hai  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  hữu  nhân,  thảnh  vô  nhân. 

*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thành  ba  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  thiện,  thảnh  bất  thiện,  thảnh  vô 
ký. 

*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thành  bốn  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  Dục  giới,  thảnh  sắc  giới, 
thành  Vô  sắc  giới,  thảnh  siêu  thế. 

*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  năm  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  tương  ưng  lạc  quyền,  thảnh 
tương  ưng  khổ  quyền,  thành  tương  ưng  hỷ  quyền,  thành  tương  ưng  ưu  quyền,  thành 
tương  ưng  xả  quyền. 

*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thành  sáu  như  là  tưởng  nhãn  xúc,  tưởng  nhĩ  xúc,  tưởng  tỷ  xúc, 
tưởng  thiệt  xúc,  tưởng  thân  xúc,  tưởng  ý  xúc.  Tưởng  uẩn  phân  phần  thành  sáu  bằng 
cách  như  thế. 

*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  bảy  như  là  tưởng  nhãn  xúc. . .  tưởng  thân  xúc,  tưởng  ý  giới 
xúc,  tưởng  ý  thức  giới  xúc.  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  bảy  bằng  cách  như  thế. 

*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  tám  như  là  tưởng  nhãn  xúc...  tưởng  thân  xúc  đồng  sanh 
lạc,  tưởng  thân  xúc  đồng  sanh  khổ,  tưởng  ý  giới  xúc,  tưởng  ý  thức  giới  xúc.  Tưởng 
uẩn  phân  phần  thành  tám  bằng  cách  như  thế. 

*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  chín  như  là  tưởng  nhãn  xúc...  tưởng  thân  xúc,  tưởng  ý 
giới  xúc,  tưởng  ý  thức  giới  thiện  xúc,  tưởng  ý  thức  giới  bất  thiện  xúc,  tưởng  ý  thức 
giới  vô  ký  xúc.  Tưởng  uẩn  phân  phần  thành  chín  bằng  cách  như  thế. 

*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  như  là  tưởng  nhãn  xúc. . .  tưởng  thân  xúc  đồng  sanh 
lạc,  tưởng  thân  xúc  đồng  sanh  khổ,  tưởng  ý  giới  xúc,  tưởng  ý  thức  giới  xúc  thiện, 
tưởng  ý  thức  giới  xúc  bất  thiện,  tưởng  ý  thức  giới  xúc  vô  ký.  Tưởng  uẩn  phân  phần 
thành  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  tưởng  uẩn  tương  ưng  xúc. 

*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  hai  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  hữu  nhân,  thảnh  vô  nhân. 

*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  như  là  tưởng  uẩn  thành  tương  ưng  lạc  thọ,  thảnh  tương 
ưng  khổ  thọ,  thành  tương  ưng  phi  khổ  phi  lạc  thọ.  Tưởng  uẩn  thảnh  dị  thục  quả,  thảnh 
dị  thục  nhân,  thảnh  phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục  nhân.  Tưởng  uẩn  thành  thủ  cảnh  thủ, 
thành  phi  thủ  cảnh  thủ,  thảnh  phi  thủ  phi  cảnh  thủ.  Tưởng  uẩn  thành  phiền  toái  cảnh 
phiền  não,  thảnh  phi  phiền  toái  cảnh  phiền  não,  thảnh  phi  phiền  toái  phi  cảnh  phiền 
não.  Tưởng  uẩn  thành  hữu  tầm  hữu  tứ,  thành  vô  tầm  hữu  tứ,  thành  vô  tầm  vô  tứ. 
Tưởng  uẩn  thảnh  đồng  sanh  hỷ,  thảnh  đồng  sanh  lạc,  thảnh  đồng  sanh  xả.  Tưởng  uẩn 
thành  sơ  đạo  tuyệt  trừ,  thảnh  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ,  thảnh  phi  sơ  đạo  và  phi  ba  đạo  cao 
tuyệt  trừ.  Tưởng  uẩn  thảnh  hữu  nhân  sơ  đạo  tuyệt  trừ,  thành  hữu  nhân  ba  đạo  cao  tuyệt 
trừ,  thành  phi  hữu  nhân  sơ  đạo  và  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ.  Tưởng  uẩn  thảnh  nhân  sanh  tử, 
thành  nhân  đến  Níp-bàn,  thảnh  phi  nhân  sanh  tử  phi  nhân  đến  Níp-bàn.  Tưởng  uẩn 
thành  hữu  học,  thảnh  vô  học,  thảnh  phi  hữu  học  phi  vô  học.  Tưởng  uẩn  thảnh  hy  thiểu, 
thành  đáo  đại,  thảnh  vô  lượng.  Tưởng  uẩn  thảnh  cảnh  hy  thiểu,  thảnh  cảnh  đáo  đại, 
thành  cảnh  vô  lượng.  Tưởng  uẩn  thành  ty  hạ,  thành  trung  bình,  thảnh  tinh  lương. 
Tưởng  uẩn  thảnh  tà  cho  quả  nhất  định,  thảnh  chánh  cho  quả  nhất  định,  thảnh  bất  định 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


27 


(cả  hai).  Tưởng  uẩn  có  đạo  là  cảnh,  có  đạo  là  nhân,  có  đạo  là  trưởng.  Tưởng  uẩn  thành 
sanh  tồn,  thảnh  phi  sanh  tồn,  thành  sẽ  sanh  (vì  có  nhân  sẵn).  Tưởng  uẩn  thảnh  quá  khứ, 
thành  vị  lai,  thảnh  hiện  tại.  Tưởng  uẩn  thành  cảnh  quá  khứ,  thảnh  cảnh  vị  lai,  thành 
cảnh  hiện  tại.  Tưởng  uẩn  thành  nội  phần,  thành  ngoại  phần,  thành  nội  và  ngoại  phần. 
Tưởng  uẩn  thảnh  cảnh  nội,  thành  cảnh  ngoại,  thảnh  cảnh  nội  và  ngoại...  Tưởng  uẩn 
phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  nhu  thế. 

56. 

*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  tưởng  uẩn  tưong  ưng  xúc. 

*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  hai  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  nhân  tương  ưng,  thảnh  nhân 
bất  tương  ưng.  Tưởng  uẩn  thảnh  phi  nhân  mà  hữu  nhân,  phi  nhân  vô  nhân.  Tưởng  uẩn 
thành  hiệp  thế,  thảnh  siêu  thế.  Tưởng  uẩn  thảnh  cũng  có  tâm  biết  đặng,  thảnh  cũng  có 
tâm  không  biết  đặng.  Tưởng  uẩn  thành  lậu,  thảnh  phi  lậu.  Tưởng  uẩn  thảnh  tương  ưng 
lậu,  thành  bất  tương  ưng  lậu.  Tưởng  uẩn  thành  lậu  bất  tương  ưng  lậu,  thành  phi  lậu  bất 
tương  ưng  lậu.  Tưởng  uẩn  thảnh  cảnh  triền,  thảnh  phi  cảnh  triền.  Tưởng  uẩn  thảnh 
tương  ưng  triền,  thảnh  bất  tương  ưng  triền.  Tưởng  uẩn  thảnh  bất  tương  ưng  triền  mà 
cảnh  triền,  thảnh  bất  tương  ưng  triền  mà  phi  cảnh  triền.  Tưởng  uẩn  thảnh  cảnh  phược, 
thành  phi  cảnh  phược.  Tưởng  uẩn  thảnh  tương  ưng  phược,  thành  bất  tương  ưng  phược. 
Tưởng  uẩn  thảnh  cảnh  phược  bất  tương  ưng  phược,  thảnh  phi  cảnh  phược  bất  tương 
ưng  phược.  Tưởng  uẩn  thành  cảnh  bộc,  thành  phi  cảnh  bộc.  Tưởng  uẩn  thảnh  tương 
ưng  bộc,  thành  bất  tương  ưng  bộc.  Tưởng  uẩn  thành  bộc  bất  tương  ưng  bộc,  thành  phi 
bộc  bất  tương  ưng  bộc.  Tưởng  uẩn  thảnh  cảnh  phối,  thảnh  phi  cảnh  phối.  Tưởng  uẩn 
thành  tương  ưng  phối,  thảnh  bất  tương  ưng  phối.  Tưởng  uẩn  thảnh  phối  bất  tương  ưng 
phối,  thảnh  phi  phối  bất  tương  ưng  phối.  Tưởng  uẩn  thảnh  cảnh  cái,  thảnh  phi  cảnh 
cái.  Tưởng  uẩn  thảnh  tương  ưng  cái,  thảnh  bất  tương  ưng  cái.  Tưởng  uẩn  thảnh  cái  bất 
tương  ưng  cái,  thảnh  phi  cái  bất  tương  ưng  cái.  Tưởng  uẩn  thảnh  cảnh  khinh  thị,  thảnh 
phi  cảnh  khinh  thị.  Tưởng  uẩn  thảnh  tương  ưng  khinh  thị,  thảnh  bất  tương  ưng  khinh 
thị.  Tưởng  uẩn  thảnh  khinh  thị  bất  tương  ưng  khinh  thị,  thảnh  phi  khinh  thị  bất  tương 
ưng  khinh  thị.  Tưởng  uẩn  thảnh  thủ,  thảnh  phi  thủ.  Tưởng  uẩn  thảnh  cảnh  thủ,  thảnh 
phi  cảnh  thủ.  Tưởng  uẩn  thảnh  tương  ưng  thủ,  thảnh  bất  tương  ưng  thủ.  Tưởng  uẩn 
thành  bất  tương  ưng  thủ  cảnh  thủ,  thành  bất  tương  ưng  thủ  phi  cảnh  thủ.  Tưởng  uẩn 
thành  cảnh  phiền  não,  thảnh  phi  cảnh  phiền  não.  Tưởng  uẩn  thành  phiền  toái,  thành  phi 
phiền  toái.  Tưởng  uẩn  thảnh  tương  ưng  phiền  não,  thảnh  bất  tương  ưng  phiền  não. 
Tưởng  uẩn  thảnh  phiền  não  bất  tương  ưng  phiền  não,  thành  phi  phiền  não  bất  tương 
ưng  phiền  não.  Tưởng  uẩn  thành  sơ  đạo  tuyệt  trừ,  thành  phi  sơ  đạo  tuyệt  trừ.  Tưởng 
uẩn  thành  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ,  thành  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ.  Tưởng  uẩn  thành  hữu 
nhơn  sơ  đạo  tuyệt  trừ,  thảnh  phi  hữu  nhơn  sơ  đạo  tuyệt  trừ.  Tưởng  uẩn  thảnh  hữu  nhơn 
ba  đạo  cao  tuyệt  trừ,  thành  phi  hữu  nhơn  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ.  Tưởng  uẩn  thành  hữu 
tầm,  thảnh  vô  tầm.  Tưởng  uẩn  thảnh  hữu  tứ,  thảnh  vô  tứ.  Tưởng  uẩn  thảnh  hữu  hỷ, 
thành  vô  hỷ.  Tưởng  uẩn  thảnh  đồng  sanh  pháp  hỷ,  thành  phi  đồng  sanh  pháp  hỷ. 
Tưởng  uẩn  thảnh  đồng  sanh  lạc,  thảnh  phi  đồng  sanh  lạc.  Tưởng  uẩn  thảnh  đồng  sanh 
xả,  thảnh  phi  đồng  sanh  xả.  Tưởng  uẩn  thảnh  Dục  giới,  thảnh  phi  Dục  giới.  Tưởng  uẩn 
thành  Sắc  giới,  thảnh  phi  sắc  giới.  Tưởng  uẩn  thảnh  Vô  sắc  giới,  thảnh  phi  Vô  sắc 
giới.  Tưởng  uẩn  thảnh  liên  quan  luân  hồi,  thảnh  bất  liên  quan  luân  hồi.  Tưởng  uẩn 
thành  nhân  xuất  luân  hồi,  thảnh  phi  nhân  xuất  luân  hồi.  Tưởng  uẩn  thảnh  nhất  định, 
thành  bất  định.  Tưởng  uẩn  thảnh  hữu  thượng,  thành  vô  thượng.  Tưởng  uẩn  thảnh  hữu 
y,  thành  vô  y. 


28 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  thiện,  thảnh  bất  thiện,  thảnh  vô 

ký... 

Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  tưởng  uẩn  tương  ưng  xúc.  Tưởng  uẩn  phân 
phần  thảnh  hai  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  hữu  y,  thảnh  vô  y.  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh 
ba  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  tương  ưng  lạc  thọ,  thảnh  tương  ưng  khổ  thọ,  thảnh  tương 
ưng  phi  khổ  phi  lạc  thọ. . .  tưởng  uẩn  thảnh  cảnh  nội,  thảnh  cảnh  ngoại,  thảnh  cảnh  nội 
và  ngoại. . .  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

Dứt  Phần  căn  nhị  đề 


Phần  căn  tam  đề 

58. 

*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  tưởng  uẩn  tương  ưng  xúc.  Tưởng  uẩn  phân 
phần  thảnh  hai  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  hữu  nhân,  thảnh  vô  nhân.  Tưởng  uẩn  phân  phần 
thành  ba  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  thiện,  thảnh  bất  thiện,  thảnh  vô  ký. . .  Tưởng  uẩn  phân 
phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  tưởng  uẩn  tương  ưng  xúc.  Tưởng  uẩn  phân 
phần  thảnh  hai  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  hữu  y,  thảnh  vô  y.  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh 
ba  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  thiện,  thảnh  bất  thiện,  thảnh  vô  ký. . .  Tưởng  uẩn  phân  phần 
thành  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  tưởng  uẩn  tương  ưng  xúc.  Tưởng  uẩn  phân 
phần  thảnh  hai  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  hữu  nhân,  thảnh  vô  nhân.  Tưởng  uẩn  phân  phần 
thành  ba  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  tương  ưng  lạc  thọ,  thảnh  tương  ưng  khổ  thọ,  thảnh 
tương  ưng  phi  khổ  phi  lạc  thọ.  Tưởng  uẩn  thảnh  cảnh  nội,  thành  cảnh  ngoại,  thảnh 
cảnh  nội  và  ngoại. . .  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  tưởng  uẩn  tương  ưng  xúc.  Tưởng  uẩn  phân 

phần  thảnh  hai  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  hữu  y,  thảnh  vô  y.  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh 

ba  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  tương  ưng  lạc  thọ,  thảnh  tương  ưng  khổ  thọ,  thành  tương 
ưng  phi  khổ  phi  lạc  thọ. . .  tưởng  uẩn  thảnh  cảnh  nội,  thảnh  cảnh  ngoại,  thảnh  cảnh  nội 
và  ngoại. . .  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

Dứt  Phần  căn  tam  đề 

Phân  lưỡng  lợi 

59. 

*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  tưởng  uẩn  tương  ưng  xúc.  Tưởng  uẩn  phân 
phần  thảnh  hai  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  hữu  nhân,  thảnh  vô  nhân.  Tưởng  uẩn  phân  phần 
thành  ba  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  thiện,  thảnh  bất  thiện,  thảnh  vô  ký. . .  Tưởng  uẩn  phân 
phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  tưởng  uẩn  tương  ưng  xúc.  Tưởng  uẩn  phân 

phần  thảnh  hai  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  tương  ưng  nhân,  thảnh  bất  tương  ưng  nhân. 

Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  như  là  tưởng  uẩn  thành  tương  ưng  lạc  thọ,  thảnh  tương 
ưng  khổ  thọ,  thảnh  tương  ưng  phi  khổ  phi  lạc  thọ. . .  Tưởng  uẩn  phân  phần  thành  mười 
bằng  cách  như  thế. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


29 


*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  tưởng  uẩn  tương  ưng  xúc.  Tưởng  uẩn  phân 
phần  thành  hai  như  là  tưởng  uẩn  thành  phi  nhân  hữu  nhân,  thành  phi  nhân  vô  nhân. 
Tưởng  uẩn  phân  phần  thành  ba  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  dị  thục  quả,  thảnh  dị  thục  nhân, 
thành  phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục  nhân. . .  Tưởng  uẩn  phân  phần  thành  mười  bằng  cách 
như  thế. 

*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  tưởng  uẩn  tương  ưng  xúc.  Tưởng  uẩn  phân 
phần  thảnh  hai  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  hiệp  thế,  thảnh  siêu  thế.  Tưởng  uẩn  phân  phần 
thành  ba  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  thủ  cảnh  thủ,  thảnh  phi  thủ  cảnh  thủ,  thảnh  phi  thủ  phi 
cảnh  thủ. . .  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  tưởng  uẩn  tương  ưng  xúc.  Tưởng  uẩn  phân 
phần  thành  hai  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  cũng  có  tâm  biết  đặng,  thảnh  cũng  có  tâm 
không  biết  đặng.  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  phiền  não 
cảnh  phiền  toái,  thảnh  phiền  não  phi  cảnh  phiền  toái,  thảnh  phi  phiền  não  phi  cảnh 
phiền  toái. . .  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  tưởng  uẩn  tương  ưng  xúc.  Tưởng  uẩn  phân 
phần  thảnh  hai  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  lậu,  thảnh  phi  lậu.  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh 
ba  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  hữu  tầm  hữu  tứ,  thảnh  vô  tầm  hữu  tứ,  thành  vô  tầm  vô  tứ. . . 
Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  tưởng  uẩn  tương  ưng  xúc.  Tưởng  uẩn  phân 
phần  thảnh  hai  như  là  tưởng  uẩn  thành  tương  ưng  lậu,  thảnh  bất  tương  ưng  lậu.  Tưởng 
uẩn  phân  phần  thảnh  ba  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  đồng  sanh  hỷ,  thảnh  đồng  sanh  lạc, 
thành  đồng  sanh  xả. . .  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  tưởng  uẩn  tương  ưng  xúc.  Tưởng  uẩn  phân 
phần  thảnh  hai  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  lậu  bất  tương  ưng  lậu,  thảnh  phi  lậu  bất  tương 
ưng  lậu.  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  như  là  tưởng  uẩn  thành  sơ  đạo  tuyệt  trừ,  thảnh 
ba  đạo  cao  tuyệt  trừ,  thành  phi  sơ  đạo  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. . .  Tưởng  uẩn  phân  phần 
thành  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  tưởng  uẩn  tương  ưng  xúc.  Tưởng  uẩn  phân 

phần  thảnh  hai  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  cảnh  triền,  thảnh  phi  cảnh  triền.  Tưởng  uẩn 

phân  phần  thảnh  ba  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  hữu  nhân  sơ  đạo  tuyệt  trừ,  thành  hữu  nhân 
ba  đạo  cao  tuyệt  trừ,  thành  phi  hữu  nhân  phi  sơ  đạo  và  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ... 
Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  tưởng  uẩn  tương  ưng  xúc.  Tưởng  uẩn  phân 

phần  thảnh  hai  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  tương  ưng  triền,  thảnh  bất  tương  ưng  triền. 

Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  nhân  sanh  tử,  thảnh  nhân  đến 
Níp-bàn,  thảnh  phi  nhân  sanh  tử  phi  nhân  đến  Níp-bàn. . .  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh 
mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  tưởng  uẩn  tương  ưng  xúc.  Tưởng  uẩn  phân 
phần  thảnh  hai  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  triền  thảnh  bất  tương  ưng  triền,  thảnh  phi  triền 
bất  tương  ưng  triền.  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  hữu  học, 
thành  vô  học,  thảnh  phi  hữu  học  phi  vô  học. . .  Tưởng  uẩn  phân  phần  thành  mười  bằng 
cách  như  thế. 


30 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  tưởng  uẩn  tương  ưng  xúc.  Tưởng  uẩn  phân 
phần  thảnh  hai  như  là  tưởng  uẩn  thành  cảnh  phược,  thảnh  phi  cảnh  phược.  Tưởng  uẩn 
phân  phần  thành  ba  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  hy  thiểu,  thảnh  đáo  đại,  thảnh  vô  lượng. . . 
Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  tưởng  uẩn  tương  ưng  xúc.  Tưởng  uẩn  phân 
phần  thành  hai  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  tương  ưng  phược,  thảnh  bất  tương  ưng  phược. 
Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  cảnh  hy  thiểu,  thảnh  cảnh  đáo 
đại,  thảnh  cảnh  vô  lượng. . .  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  tưởng  uẩn  tương  ưng  xúc.  Tưởng  uẩn  phân 
phần  thảnh  hai  như  là  tưởng  uẩn  bất  tương  ưng  phược  mà  cảnh  phược,  thảnh  bất  tương 
ưng  phược  phi  cảnh  phược.  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  ty 
hạ,  thảnh  trung  bình,  thảnh  tinh  lương. . .  Tưởng  uẩn  phân  phần  thành  mười  bằng  cách 
như  thế. 

*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  tưởng  uẩn  tương  ưng  xúc.  Tưởng  uẩn  phân 
phần  thành  hai  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  cảnh  bộc,  thành  phi  cảnh  bộc.  Tưởng  uẩn  phân 
phần  thảnh  ba  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  tà  cho  quả  nhất  định,  thảnh  chánh  cho  quả  nhất 
định,  thảnh  bất  định  (cả  hai). . .  Tưởng  uẩn  phân  phần  thành  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  tưởng  uẩn  tương  ưng  xúc.  Tưởng  uẩn  phân 

phần  thảnh  hai  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  tương  ưng  bộc,  thảnh  bất  tương  ưng  bộc. 
Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  có  đạo  là  cảnh,  thảnh  có  đạo  là 
nhân,  thảnh  có  đạo  là  trưởng. . .  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  tưởng  uẩn  tương  ưng  xúc.  Tưởng  uẩn  phân 

phần  thảnh  hai  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  cảnh  bộc  bất  tương  ưng  bộc,  thảnh  phi  cảnh  bộc 
bất  tương  ưng  bộc.  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  sanh  tồn, 
thành  phi  sanh  tồn,  thảnh  sẽ  sanh. . .  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như 
thế. 

*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  tưởng  uẩn  tương  ưng  xúc.  Tưởng  uẩn  phân 

phần  thảnh  hai  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  cảnh  phối,  thảnh  phi  cảnh  phối.  Tưởng  uẩn 

phân  phần  thảnh  ba  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  quá  khứ,  thảnh  vị  lai,  thảnh  hiện  tại... 
Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  tưởng  uẩn  tương  ưng  xúc.  Tưởng  uẩn  phân 

phần  thảnh  hai  như  là  tưởng  uẩn  thành  tương  ưng  phối,  thảnh  bất  tương  ưng  phối. 

Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  cảnh  quá  khứ,  thảnh  cảnh  vị 
lai,  thảnh  cảnh  hiện  tại. . .  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  tưởng  uẩn  tương  ưng  xúc.  Tưởng  uẩn  phân 

phần  thảnh  hai  như  là  tưởng  uẩn  thành  bất  tương  ưng  phối  mà  cảnh  phối,  thành  bất 

tương  ưng  phối  mà  phi  cảnh  phối.  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  như  là  tưởng  uẩn 
thành  nội,  thảnh  ngoại,  thảnh  nội  và  ngoại...  Tưởng  uẩn  phân  phần  thành  mười  bằng 
cách  như  thế. 

*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  tưởng  uẩn  tương  ưng  xúc.  Tưởng  uẩn  phân 
phần  thành  hai  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  cảnh  cái,  thảnh  phi  cảnh  cái.  Tưởng  uẩn  phân 
phần  thảnh  ba  như  là  tưởng  uẩn  thành  cảnh  nội,  thảnh  cảnh  ngoại,  thành  cảnh  nội  và 
ngoại. . .  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


31 


Dứt  Phần  lưỡng  lợi 

Phần  phân  đa 

60. 

*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  bảy  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  thiện,  thành  bất  thiện,  thảnh 
vô  ký,  thành  Dục  giới,  thành  sắc  giới,  thành  Vô  sắc  giới,  thành  siêu  thế.  Tưởng  uẩn 
phân  phần  thảnh  bảy  bằng  cách  thế. 

*  Một  cách  nữa,  tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  bảy  như  là  tưởng  uẩn  thảnh  tương  ưng  lạc 
thọ,  thảnh  tương  ưng  khổ  thọ,  thảnh  tương  ưng  phi  khổ  phi  lạc  thọ. . .  tưởng  uẩn  thảnh 
cảnh  nội,  thảnh  cảnh  ngoại,  thành  cảnh  nội  và  ngoại,  thảnh  Dục  giới,  thảnh  sắc  giới, 
thành  Vô  sắc  giới,  thảnh  siêu  thế.  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  bảy  theo  cách  như  thế. 

61. 

*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  hai  mươi  bốn  như  là  tưởng  uẩn  do  nhãn  xúc  làm  duyên, 
thành  thiện,  thảnh  bất  thiện,  thảnh  vô  ký.  Tưởng  uẩn  do  nhĩ  xúc  làm  duyên. . .  tưởng 
uẩn  do  tỷ  xúc  làm  duyên. . .  tưởng  uẩn  do  thiệt  xúc  làm  duyên. . .  tưởng  uẩn  do  thân  xúc 
làm  duyên. . .  tưởng  uẩn  do  ý  xúc  làm  duyên,  thảnh  thiện,  thành  bất  thiện,  thảnh  vô  ký. 
Tưởng  nhãn  xúc,  tưởng  nhĩ  xúc,  tưởng  tỷ  xúc,  tưởng  thiệt  xúc,  tưởng  thân  xúc,  tưởng  ý 
xúc.  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  hai  mươi  bốn  bằng  cách  như  thế. 

*  Một  cách  nữa,  tưởng  uẩn  phân  phần  thành  hai  mươi  bốn  như  là  tưởng  uẩn  do  nhãn  xúc 
làm  duyên,  thành  tương  ưng  lạc  thọ,  thảnh  tương  ưng  khổ  thọ,  thành  tương  ưng  phi 
khổ  phi  lạc  thọ...  thảnh  cảnh  nội,  thảnh  cảnh  ngoại,  thảnh  cảnh  nội  và  ngoại.  Tưởng 
uẩn  do  nhĩ  xúc  làm  duyên. . .  tưởng  uẩn  do  tỷ  xúc  làm  duyên. . .  tưởng  uẩn  do  thiệt  xúc 
làm  duyên...  tưởng  uẩn  do  thân  xúc  làm  duyên...  tưởng  uẩn  do  ý  xúc  làm  duyên, 
thành  cảnh  nội,  thảnh  cảnh  ngoại,  thảnh  cảnh  nội  và  ngoại.  Tưởng  nhãn  xúc. . .  tưởng  ý 
xúc.  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  hai  mươi  bốn  bằng  cách  như  thế. 

62. 

Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  mươi  như  là  tưởng  uẩn  do  nhãn  xúc  làm  duyên,  thảnh 
Dục  giới,  thành  sắc  giới,  thảnh  Vô  sắc  giới,  thảnh  siêu  thế.  Tưởng  uẩn  do  nhĩ  xúc  làm 
duyên. . .  tưởng  uẩn  do  tỷ  xúc  làm  duyên. . .  tưởng  uẩn  do  thiệt  xúc  làm  duyên. . .  tưởng 
uẩn  do  thân  xúc  làm  duyên. . .  tưởng  uẩn  do  ý  xúc  làm  duyên,  thành  Dục  giới,  thành 
Sắc  giới,  thành  Vô  sắc  giới,  thành  siêu  thế.  Tưởng  nhãn  xúc. . .  tưởng  ý  xúc.  Tưởng  uẩn 
phân  phần  thảnh  ba  mươi  bằng  cách  như  thế. 

63. 

*  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  nhiều  cách  như  vầy  tưởng  uẩn  do  nhãn  xúc  làm  duyên, 
thành  thiện,  thành  bất  thiện,  thảnh  vô  ký,  thành  Dục  giới,  thảnh  sắc  giới,  thảnh  Vô  sắc 
giới,  thành  siêu  thế.  Tưởng  uẩn  do  nhĩ  xúc  làm  duyên...  tưởng  uẩn  do  tỷ  xúc  làm 
duyên...  tưởng  uẩn  do  thiệt  xúc  làm  duyên...  tưởng  uẩn  do  thân  xúc  làm  duyên... 
tưởng  uẩn  do  ý  xúc  làm  duyên,  thảnh  thiện,  thảnh  bất  thiện,  thảnh  vô  ký,  thảnh  Dục 
giới,  thành  Sắc  giới,  thành  Vô  sắc  giới,  thành  siêu  thế.  Tưởng  nhãn  xúc. . .  tưởng  ý  xúc. 
Tưởng  uẩn  phân  phần  nhiều  cách  bằng  lối  như  thế. 

*  Một  cách  nữa,  tưởng  uẩn  phân  phần  nhiều  thứ  như  là  tưởng  uẩn  do  nhãn  xúc  làm 
duyên,  thành  tương  ưng  lạc  thọ,  thảnh  tương  ưng  khổ  thọ,  thành  tương  ưng  phi  khổ  phi 
lạc  thọ...  thảnh  cảnh  nội,  thảnh  cảnh  ngoại,  thảnh  cảnh  nội  và  ngoại,  thảnh  Dục  giới, 
thành  Sắc  giới,  thảnh  Vô  sắc  giới,  thảnh  siêu  thế.  Tưởng  uẩn  do  nhĩ  xúc  làm  duyên... 
tưởng  uẩn  do  tỷ  xúc  làm  duyên...  tưởng  uẩn  do  thiệt  xúc  làm  duyên...  tưởng  uẩn  do 
thân  xúc  làm  duyên...  tưởng  uẩn  do  ý  xúc  làm  duyên,  thảnh  cảnh  nội,  thảnh  cảnh 
ngoại,  thành  cảnh  nội  và  ngoại,  thảnh  Dục  giới,  thảnh  sắc  giới,  thảnh  Vô  sắc  giới, 


32 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


thành  siêu  thế.  Tưởng  nhãn  xúc. . .  tưởng  ý  xúc.  Tưởng  uẩn  phân  phần  nhiều  cách  bằng 
lối  như  thế. 

Đây  gọi  là  tưởng  uẩn. 

Dứt  Phần  phân  đa 


4)  Hành  uẩn  đó  ra  sao? 

Phần  căn  nhị  đề 

64. 

*  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  hành  uẩn  tưong  ưng  tâm. 

*  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  hai  như  là  hành  uẩn  thảnh  nhân,  thảnh  phi  nhân. 

*  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  như  là  hành  uẩn  thảnh  thiện,  thảnh  bất  thiện,  thảnh  vô 
ký. 

*  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  bốn  như  là  hành  uẩn  thảnh  Dục  giới,  thành  sắc  giới,  thảnh 
Vô  sắc  giới,  thành  siêu  thế. 

*  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  năm  như  là  hành  uẩn  thảnh  tưong  ưng  lạc  quyền,  thảnh 

tương  ưng  khổ  quyền,  thành  tương  ưng  hỷ  quyền,  thành  tương  ưng  ưu  quyền,  thành 

tương  ưng  xả  quyền. 

*  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  sáu  như  là  tư  nhãn  xúc,  tư  nhĩ  xúc,  tư  tỷ  xúc,  tư  thiệt  xúc, 
tư  thân  xúc,  tư  ý  xúc.  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  sáu  bằng  cách  thế  nay. 

*  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  bảy  như  là  tư  nhãn  xúc. . .  tư  thân  xúc,  tư  ý  giới  xúc,  tư  ý 
thức  giới  xúc.  Hành  uẩn  phân  phần  thành  bảy  bằng  cách  như  đây. 

*  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  tám  như  là  tư  nhãn  xúc...  tư  thân  xúc  đồng  sanh  lạc,  tư 
thân  xúc  đồng  sanh  khổ,  tư  ý  giới  xúc,  tư  ý  thức  giới  xúc.  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh 
tám  bằng  cách  như  thế. 

*  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  chín  như  là  tư  nhãn  xúc. . .  tư  ý  giới  xúc,  tư  ý  thức  giới  xúc 
thiện,  tư  ý  thức  giới  xúc  bất  thiện,  tư  ý  thức  giới  xúc  vô  ký.  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh 
chín  bằng  cách  như  đây. 

*  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  như  là  tư  nhãn  xúc...  tư  thân  xúc  đồng  sanh  lạc,  tư 
thân  xúc  đồng  sanh  khổ,  tư  ý  giới  xúc,  tư  ý  thức  giới  xúc  thiện,  tư  ý  thức  giới  xúc  bất 
thiện,  tư  ý  thức  giới  xúc  vô  ký.  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

65. 

*  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  hành  uẩn  tương  ưng  tâm.  Hành  uẩn  phân  phần 
thành  hai  như  là  hành  uẩn  thảnh  nhân,  thảnh  phi  nhân.  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  ba 
như  là  hành  uẩn  thảnh  tương  ưng  lạc  thọ,  thảnh  tương  ưng  khổ  thọ,  thảnh  tương  ưng 
phi  khổ  phi  lạc  thọ.  Hành  uẩn  thảnh  dị  thục  quả,  thảnh  dị  thục  nhân,  thảnh  phi  dị  thục 
quả  phi  dị  thục  nhân.  Hành  uẩn  thảnh  thủ  cảnh  thủ,  thảnh  phi  thủ  cảnh  thủ,  thảnh  phi 
thủ  phi  cảnh  thủ.  Hành  uẩn  thành  phiền  toái  cảnh  phiền  não,  thảnh  phi  phiền  toái  cảnh 
phiền  não,  thảnh  phi  phiền  toái  phi  cảnh  phiền  não.  Hành  uẩn  thảnh  hữu  tầm  hữu  tứ, 
thành  vô  tầm  hữu  tứ,  thảnh  vô  tầm  vô  tứ.  Hành  uẩn  thảnh  đồng  sanh  (pháp)  hỷ,  thảnh 
đồng  sanh  lạc,  thảnh  đồng  sanh  xả.  Hành  uẩn  thảnh  sơ  đạo  tuyệt  trừ,  thành  ba  đạo  cao 
tuyệt  trừ,  thảnh  phi  sơ  đạo  và  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ.  Hành  uẩn  thảnh  hữu  nhân  sơ 
đạo  tuyệt  trừ,  thảnh  hữu  nhân  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ,  thảnh  phi  hữu  nhân  phi  sơ  đạo  và 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhahga)  -  (Cảo  Bản) 


33 


phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ.  Hành  uẩn  thảnh  nhân  sanh  tử,  thảnh  nhân  đến  Níp-bàn,  thảnh 
phi  nhân  sanh  tử  phi  nhân  đến  Níp-bàn.  Hành  uẩn  thảnh  hữu  học,  thảnh  vô  học,  thảnh 
phi  hữu  học  phi  vô  học.  Hành  uẩn  thảnh  hy  thiểu,  thảnh  đáo  đại,  thảnh  vô  luợng.  Hành 
uẩn  thảnh  cảnh  hy  thiểu,  thảnh  cảnh  đáo  đại,  thảnh  cảnh  vô  luợng.  Hành  uẩn  thảnh  ty 
hạ,  thảnh  trung  bình,  thảnh  tinh  luơng.  Hành  uẩn  thảnh  tà  nhất  định,  thảnh  chánh  nhất 
định,  thảnh  bất  định  (cả  hai).  Hành  uẩn  thành  có  đạo  là  cảnh,  thành  có  đạo  là  nhân, 
thành  có  đạo  là  truởng.  Hành  uẩn  thảnh  sanh  tồn,  thảnh  phi  sanh  tồn,  thảnh  sẽ  sanh. 
Hành  uẩn  thảnh  quá  khứ,  thảnh  vị  lai,  thảnh  hiện  tại.  Hành  uẩn  thảnh  cảnh  quá  khứ, 
thành  cảnh  vị  lai,  thảnh  cảnh  hiện  tại.  Hành  uẩn  thảnh  nội  phần,  thảnh  ngoại  phần, 
thành  nội  và  ngoại  phần.  Hành  uẩn  thành  cảnh  nội,  thảnh  cảnh  ngoại,  thảnh  cảnh  nội 
và  ngoại. . .  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  muời  bằng  cách  nhu  đây. 

66. 

*  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  hành  uẩn  tuơng  ung  tâm.  Hành  uẩn  phân  phần 
thành  hai  nhu  là  hành  uẩn  thảnh  hữu  nhân,  thành  vô  nhân.  Hành  uẩn  thảnh  tuơng  ung 
nhân,  thảnh  bất  tuơng  ung  nhân.  Hành  uẩn  thảnh  nhân  mà  hữu  nhân,  thảnh  hữu  nhân 
mà  phi  nhân.  Hành  uẩn  thảnh  nhân  tuong  ung  nhân,  thảnh  phi  nhân  tuong  ung  nhân. 
Hành  uẩn  thảnh  phi  nhân  mà  hữu  nhân,  thảnh  phi  nhân  và  vô  nhân.  Hành  uẩn  thảnh 
hiệp  thế,  thảnh  siêu  thế.  Hành  uẩn  thảnh  cũng  có  tâm  biết,  thảnh  cũng  có  tâm  không 
biết.  Hành  uẩn  thảnh  lậu,  thảnh  phi  lậu.  Hành  uẩn  thảnh  hữu  lậu,  thảnh  vô  lậu.  Hành 
uẩn  thành  tuong  ung  lậu,  thảnh  bất  tuơng  ung  lậu.  Hành  uẩn  thành  lậu  hữu  lậu,  thảnh 
lậu  vô  lậu.  Hành  uẩn  thảnh  lậu  tuơng  ung  lậu,  thảnh  tuơng  ung  lậu  phi  lậu.  Hành  uẩn 
thành  lậu  bất  tuơng  ung  lậu,  thảnh  bất  tuong  ung  lậu  phi  lậu.  Hành  uẩn  thảnh  triền, 
thành  phi  triền.  Hành  uẩn  thảnh  cảnh  triền,  thảnh  phi  cảnh  triền.  Hành  uẩn  thảnh  tuong 
ung  triền,  thảnh  bất  tuơng  ung  triền.  Hành  uẩn  thảnh  triền  cảnh  triền,  thảnh  phi  triền 
cảnh  triền.  Hành  uẩn  thảnh  triền  tuơng  ung  triền,  thảnh  phi  triền  tuong  ung  triền.  Hành 
uẩn  thảnh  bất  tuơng  ung  triền  mà  cảnh  triền,  thành  bất  tuong  ung  triền  phi  cảnh  triền. 
Hành  uẩn  thảnh  phuợc,  thảnh  phi  phuợc.  Hành  uẩn  thành  cảnh  phuợc,  thảnh  phi  cảnh 
phuợc.  Hành  uẩn  thảnh  tuơng  ung  phuợc,  thành  bất  tuong  ung  phuợc.  Hành  uẩn  thảnh 
phuợc  cảnh  phuợc,  thảnh  phi  phuợc  cảnh  phuợc.  Hành  uẩn  thành  phuợc  tuơng  ung 
phuợc,  thảnh  phi  phuợc  tuong  ung  phuợc.  Hành  uẩn  thảnh  bất  tuơng  ung  phuợc  cảnh 
phuợc,  thảnh  bất  tuơng  ung  phuợc  phi  cảnh  phuợc.  Hành  uẩn  thảnh  bộc,  thảnh  phi 
bộc.  Hành  uẩn  thảnh  cảnh  bộc,  thảnh  phi  cảnh  bộc.  Hành  uẩn  thảnh  tuơng  ung  bộc, 
thành  bất  tuơng  ung  bộc.  Hành  uẩn  thảnh  bộc  cảnh  bộc,  thảnh  phi  bộc  cảnh  bộc.  Hành 
uẩn  thảnh  bộc  tuơng  ung  bộc,  thành  phi  bộc  tuơng  ung  bộc.  Hành  uẩn  thành  bộc  bất 
tuong  ung  bộc,  thảnh  phi  bộc  bất  tuơng  ung  bộc.  Hành  uẩn  thảnh  phối,  thảnh  phi  phối. 
Hành  uẩn  thảnh  cảnh  phối,  thành  phi  cảnh  phối.  Hành  uẩn  thành  tuong  ung  phối,  thảnh 
bất  tuơng  ung  phối.  Hành  uẩn  thảnh  phối  cảnh  phối,  thảnh  phi  phối  cảnh  phối.  Hành 
uẩn  thảnh  phối  tuong  ung  phối,  thảnh  phi  phối  tuơng  ung  phối.  Hành  uẩn  thảnh  bất 
tuong  ung  phối  mà  cảnh  phối,  thảnh  bất  tuong  ung  phối  phi  cảnh  phối.  Hành  uẩn 
thành  cái,  thảnh  phi  cái.  Hành  uẩn  thảnh  cảnh  cái,  thảnh  phi  cảnh  cái.  Hành  uẩn  thảnh 
tuong  ung  cái,  thảnh  bất  tuơng  ung  cái.  Hành  uẩn  thảnh  cái  mà  cảnh  cái,  thảnh  phi  cái 
mà  cảnh  cái.  Hành  uẩn  thảnh  cái  tuong  ung  cái,  thành  phi  cái  tuong  ung  cái.  Hành  uẩn 
thành  bất  tuong  ung  cái  mà  cảnh  cái,  thảnh  bất  tuong  ung  cái  phi  cảnh  cái.  Hành  uẩn 
thành  khinh  thị,  thảnh  phi  khinh  thị.  Hành  uẩn  thảnh  cảnh  khinh  thị,  thảnh  phi  cảnh 
khinh  thị.  Hành  uẩn  thảnh  tuong  ung  khinh  thị,  thảnh  bất  tuơng  ung  khinh  thị.  Hành 
uẩn  thảnh  khinh  thị  cảnh  khinh  thị,  thành  cảnh  khinh  thị  phi  khinh  thị.  Hành  uẩn  thảnh 
bất  tuong  ung  khinh  thị  mà  cảnh  khinh  thị,  thảnh  bất  tuong  ung  khinh  thị  phi  cảnh 


34 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


khinh  thị.  Hành  uẩn  thảnh  thủ,  thành  phi  thủ.  Hành  uẩn  thành  do  thủ,  thành  phi  do  thủ. 
Hành  uẩn  thảnh  cảnh  thủ,  thảnh  phi  cảnh  thủ.  Hành  uẩn  thành  tuơng  ung  thủ,  thành  bất 
tuong  ung  thủ.  Hành  uẩn  thảnh  thủ  cảnh  thủ,  thảnh  phi  thủ  cảnh  thủ.  Hành  uẩn  thảnh 
thủ  tuong  ung  thủ,  thành  phi  thủ  tuong  ung  thủ.  Hành  uẩn  thành  bất  tuong  ung  thủ 
cảnh  thủ,  thảnh  bất  tuơng  ung  thủ  phi  cảnh  thủ.  Hành  uẩn  thảnh  phiền  não,  thảnh  phi 
phiền  não.  Hành  uẩn  thảnh  cảnh  phiền  não,  thảnh  phi  cảnh  phiền  não.  Hành  uẩn  thảnh 
cảnh  phiền  toái,  thành  phi  cảnh  phiền  toái.  Hành  uẩn  thảnh  tuong  ung  phiền  não,  thảnh 
bất  tuong  ung  phiền  não.  Hành  uẩn  thảnh  phiền  não  cảnh  phiền  não,  thảnh  phiền  não 
phi  cảnh  phiền  não.  Hành  uẩn  thảnh  phiền  não  cảnh  phiền  toái,  thành  phi  phiền  não 
cảnh  phiền  toái.  Hành  uẩn  thảnh  phiền  não  tuong  ung  phiền  não,  thành  phi  phiền  não 
tuong  ung  phiền  não.  Hành  uẩn  thành  bất  tuong  ung  phiền  não  mà  cảnh  phiền  não, 
thành  bất  tuơng  ung  phiền  não  phi  cảnh  phiền  não.  Hành  uẩn  thảnh  so  đạo  tuyệt  trừ, 
thành  phi  so  đạo  tuyệt  trừ.  Hành  uẩn  thảnh  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ,  thành  phi  ba  đạo  cao 
tuyệt  trừ.  Hành  uẩn  thảnh  hữu  nhon  so  đạo  tuyệt  trừ,  thảnh  phi  hữu  nhơn  sơ  đạo  tuyệt 
trừ.  Hành  uẩn  thảnh  hữu  nhơn  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ,  thành  vô  nhơn  ba  đạo  cao  tuyệt 
trừ.  Hành  uẩn  thảnh  hữu  tầm,  thảnh  vô  tầm.  Hành  uẩn  thảnh  hữu  tứ,  thảnh  vô  tứ.  Hành 
uẩn  thảnh  hữu  hỷ,  thành  vô  hỷ.  Hành  uẩn  thảnh  đồng  sanh  hỷ,  thành  phi  đồng  sanh  hỷ. 
Hành  uẩn  thảnh  đồng  sanh  lạc,  thảnh  phi  đồng  sanh  lạc.  Hành  uẩn  thảnh  đồng  sanh  xả, 
thành  phi  đồng  sanh  xả.  Hành  uẩn  thảnh  Dục  giới,  thảnh  phi  Dục  giới.  Hành  uẩn  thảnh 
Sắc  giới,  thành  phi  sắc  giới.  Hành  uẩn  thảnh  Vô  sắc  giới,  thảnh  phi  Vô  sắc  giới.  Hành 
uẩn  thảnh  siêu  thế,  thành  phi  siêu  thế.  Hành  uẩn  thảnh  nhân  sanh  tử,  thành  phi  nhân 
sanh  tử.  Hành  uẩn  thảnh  nhất  định,  thảnh  bất  định.  Hành  uẩn  thành  hữu  thuợng,  thảnh 
vô  thuợng.  Hành  uẩn  thảnh  hữu  y,  thảnh  vô  y. 

*  Hành  uẩn  phân  phần  thành  ba  nhu  là  hành  uẩn  thảnh  thiện,  thảnh  bất  thiện,  thảnh  vô 
ký... 

*  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  muời  bằng  cách  nhu  thế. 

67.  ^  ^ 

Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  hành  uẩn  tuơng  ung  tâm.  Hành  uẩn  phân  phần 
thành  hai  nhu  là  hành  uẩn  thảnh  hữu  y,  thảnh  vô  y.  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  nhu 
là  hành  uẩn  thảnh  tuơng  ung  lạc  thọ,  thành  tuơng  ung  khổ  thọ,  thảnh  tuơng  ung  phi 
khổ  phi  lạc  thọ...  hành  uẩn  thảnh  cảnh  nội,  thảnh  cảnh  ngoại,  thảnh  cảnh  nội  và 
ngoại. . .  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  muời  bằng  cách  như  thế. 

Dứt  Phần  căn  nhị  đề 

Phần  căn  tam  đề 

68. 

*  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  hành  uẩn  tương  ưng  tâm.  Hành  uẩn  phân  phần 
thành  hai  như  là  hành  uẩn  thảnh  nhân,  thảnh  phi  nhân.  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  ba 
như  là  hành  uẩn  thảnh  thiện,  thảnh  bất  thiện,  thảnh  vô  ký. . .  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh 
mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  hành  uẩn  tương  ưng  tâm.  Hành  uẩn  phân  phần 
thành  hai  như  là  hành  uẩn  thảnh  hữu  y,  thảnh  vô  y.  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  như 
là  hành  uẩn  thảnh  thiện,  thảnh  bất  thiện,  thảnh  vô  ký. . .  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh 
mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  hành  uẩn  tương  ưng  tâm.  Hành  uẩn  phân  phần 
thành  hai  như  là  hành  uẩn  thảnh  nhân,  thảnh  phi  nhân.  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  ba 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


35 


như  là  hành  uẩn  thảnh  tương  ưng  lạc  thọ,  thảnh  tương  ưng  khổ  thọ,  thành  tương  ưng 
phi  khổ  phi  lạc  thọ.  Hành  uẩn  thảnh  cảnh  nội,  thảnh  cảnh  ngoại,  thảnh  cảnh  nội  và 
ngoại. . .  Hành  uẩn  phân  phần  thành  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  hành  uẩn  tương  ưng  tâm.  Hành  uẩn  phân  phần 
thành  hai  như  là  hành  uẩn  thảnh  hữu  y,  thảnh  vô  y.  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  như 
là  hành  uẩn  thảnh  tương  ưng  lạc  thọ,  thành  tương  ưng  khổ  thọ,  thảnh  tương  ưng  phi 
khổ  phi  lạc  thọ...  Hành  uẩn  thảnh  cảnh  nội,  thảnh  cảnh  ngoại,  thảnh  cảnh  nội  và 
ngoại. . .  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

Dứt  Phần  căn  tam  đề 

Phần  lưỡng  lợi 

69. 

*  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  hành  uẩn  tương  ưng  tâm.  Hành  uẩn  phân  phần 
thành  hai  như  là  hành  uẩn  thảnh  nhân,  thảnh  phi  nhân.  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  ba 
như  là  hành  uẩn  thảnh  thiện,  thảnh  bất  thiện,  thảnh  vô  ký. . .  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh 
mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  hành  uẩn  tương  ưng  tâm.  Hành  uẩn  phân  phần 
thành  hai  như  là  hành  uẩn  thảnh  hữu  nhân,  thảnh  vô  nhân.  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh 
ba  như  là  hành  uẩn  thảnh  tương  ưng  lạc  thọ,  thảnh  tương  ưng  khổ  thọ,  thành  tương 
ưng  phi  khổ  phi  lạc  thọ. . .  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  hành  uẩn  tương  ưng  tâm.  Hành  uẩn  phân  phần 
thành  hai  như  là  hành  uẩn  thảnh  tương  ưng  nhân,  thảnh  bất  tương  ưng  nhân.  Hành  uẩn 
phân  phần  thảnh  ba  như  là  hành  uẩn  thảnh  dị  thục  quả,  thảnh  dị  thục  nhân,  thảnh  phi  dị 
thục  quả  phi  dị  thục  nhân. . .  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  hành  uẩn  tương  ưng  tâm.  Hành  uẩn  phân  phần 
thành  hai  như  là  hành  uẩn  thảnh  nhân  hữu  nhân,  thảnh  hữu  nhân  phi  nhân.  Hành  uẩn 
phân  phần  thảnh  ba  như  là  hành  uẩn  thảnh  thủ  cảnh  thủ,  thảnh  phi  thủ  cảnh  thủ,  thảnh 
phi  thủ  phi  cảnh  thủ. . .  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  hành  uẩn  tương  ưng  tâm.  Hành  uẩn  phân  phần 
thành  hai  như  là  hành  uẩn  thảnh  nhân  tương  ưng  nhân,  thảnh  phi  nhân  tương  ưng  nhân. 
Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  như  là  hành  uẩn  thảnh  phiền  toái  cảnh  phiền  não,  thảnh 
phi  phiền  toái  cảnh  phiền  não,  thảnh  phi  phiền  toái  phi  cảnh  phiền  não...  Hành  uẩn 
phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  hành  uẩn  tương  ưng  tâm.  Hành  uẩn  phân  phần 
thành  hai  như  là  hành  uẩn  thảnh  phi  nhân  hữu  nhân,  thảnh  phi  nhân  vô  nhân.  Hành  uẩn 
phân  phần  thành  ba  như  là  hành  uẩn  thảnh  hữu  tầm  hữu  tứ,  thảnh  vô  tầm  hữu  tứ,  thảnh 
vô  tầm  vô  tứ. . .  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  hành  uẩn  tương  ưng  tâm.  Hành  uẩn  phân  phần 
thành  hai  như  là  hành  uẩn  thảnh  hiệp  thế,  thảnh  siêu  thế.  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  ba 
như  là  hành  uẩn  thảnh  đồng  sanh  hỷ,  thảnh  đồng  sanh  lạc,  thảnh  đồng  sanh  xả. . .  Hành 
uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  hành  uẩn  tương  ưng  tâm.  Hành  uẩn  phân  phần 
thành  hai  như  là  hành  uẩn  thảnh  cũng  có  tâm  biết,  thảnh  cũng  có  tâm  không  biết.  Hành 
uẩn  phân  phần  thảnh  ba  như  là  hành  uẩn  thảnh  sơ  đạo  tuyệt  trừ,  thảnh  ba  đạo  cao  tuyệt 


36 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


trừ,  thảnh  phi  sơ  đạo  và  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ...  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  muời 
bằng  cách  nhu  thế. 

*  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  hành  uẩn  tuơng  ung  tâm.  Hành  uẩn  phân  phần 
thành  hai  nhu  là  hành  uẩn  thành  lậu,  thành  phi  lậu.  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  nhu 
là  hành  uẩn  thành  hữu  nhân  sơ  đạo  tuyệt  trừ,  thảnh  hữu  nhân  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ, 
thành  phi  hữu  nhân  phi  sơ  đạo  và  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ...  Hành  uẩn  phân  phần 
thành  muời  bằng  cách  nhu  thế. 

*  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  hành  uẩn  tuơng  ung  tâm.  Hành  uẩn  phân  phần 
thành  hai  nhu  là  hành  uẩn  thành  hữu  lậu,  thành  vô  lậu.  Hành  uẩn  phân  phần  thành  ba 
nhu  là  hành  uẩn  thảnh  nhân  sanh  tử,  thành  nhân  đến  Níp-bàn,  thảnh  phi  nhân  sanh  tử 
phi  nhân  đến  Níp-bàn. . .  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  muời  bằng  cách  như  thế. 

*  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  hành  uẩn  tương  ưng  tâm.  Hành  uẩn  phân  phần 
thành  hai  như  là  hành  uẩn  thành  tương  ưng  lậu,  thành  bất  tương  ưng  lậu.  Hành  uẩn 
phân  phần  thảnh  ba  như  là  hành  uẩn  thành  hữu  học,  thảnh  vô  học,  thành  phi  hữu  học 
phi  vô  học. . .  Hành  uẩn  phân  phần  thành  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  hành  uẩn  tương  ưng  tâm.  Hành  uẩn  phân  phần 
thành  hai  như  là  hành  uẩn  thảnh  lậu  hữu  lậu,  thành  phi  lậu  hữu  lậu.  Hành  uẩn  phân 
phần  thảnh  ba  như  là  hành  uẩn  thành  hy  thiểu,  thảnh  đáo  đại,  thành  vô  lượng. . .  Hành 
uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Hành  uẩn  phân  phần  thành  một  tức  là  hành  uẩn  tương  ưng  tâm.  Hành  uẩn  phân  phần 
thành  hai  như  là  hành  uẩn  thảnh  lậu  tương  ưng  lậu,  thành  phi  lậu  tương  ưng  lậu.  Hành 
uẩn  phân  phần  thành  ba  như  là  hành  uẩn  thảnh  cảnh  hy  thiểu,  thảnh  cảnh  đáo  đại, 
thành  cảnh  vô  lượng. . .  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Hành  uẩn  phân  phần  thành  một  tức  là  hành  uẩn  tương  ưng  tâm.  Hành  uẩn  phân  phần 
thành  hai  như  là  hành  uẩn  thành  lậu  bất  tương  ưng  lậu,  thành  phi  lậu  bất  tương  ưng 
lậu.  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  như  là  hành  uẩn  thành  ty  hạ,  thành  trung  bình,  thành 
tinh  lương. . .  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Hành  uẩn  phân  phần  thành  một  tức  là  hành  uẩn  tương  ưng  tâm.  Hành  uẩn  phân  phần 
thành  hai  như  là  hành  uẩn  thành  triền,  thành  phi  triền.  Hành  uẩn  phân  phần  thành  ba 
như  là  hành  uẩn  thành  tà  nhất  định,  thành  chánh  nhất  định,  thảnh  bất  định  (cả  hai)... 
Hành  uẩn  phân  phần  thành  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Hành  uẩn  phân  phần  thành  một  tức  là  hành  uẩn  tương  ưng  tâm.  Hành  uẩn  phân  phần 
thành  hai  như  là  hành  uẩn  thảnh  cảnh  triền,  thành  phi  cảnh  triền.  Hành  uẩn  phân  phần 
thành  ba  như  là  hành  uẩn  thành  có  đạo  là  cảnh,  thảnh  có  đạo  là  nhân,  thành  có  đạo  là 
trưởng. . .  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Hành  uẩn  phân  phần  thành  một  tức  là  hành  uẩn  tương  ưng  tâm.  Hành  uẩn  phân  phần 
thành  hai  như  là  hành  uẩn  thành  tương  ưng  triền,  thành  bất  tương  ưng  triền.  Hành  uẩn 
phân  phần  thành  ba  như  là  hành  uẩn  thành  sanh  tồn,  thành  phi  sanh  tồn,  thành  sẽ 
sanh. . .  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Hành  uẩn  phân  phần  thành  một  tức  là  hành  uẩn  tương  ưng  tâm.  Hành  uẩn  phân  phần 
thành  hai  như  là  hành  uẩn  thành  triền  cảnh  triền,  thành  phi  triền  cảnh  triền.  Hành  uẩn 
phân  phần  thành  ba  như  là  hành  uẩn  thành  quá  khứ,  thảnh  vị  lai,  thảnh  hiện  tại. . .  Hành 
uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


37 


*  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  hành  uẩn  tuong  ung  tâm.  Hành  uẩn  phân  phần 
thành  hai  nhu  là  hành  uẩn  thảnh  triền  tuong  ung  triền,  thành  phi  triền  tuơng  ung  triền. 
Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  như  là  hành  uẩn  thảnh  cảnh  quá  khứ,  thảnh  cảnh  vị  lai, 
thành  cảnh  hiện  tại. . .  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  hành  uẩn  tưong  ưng  tâm.  Hành  uẩn  phân  phần 
thành  hai  như  là  hành  uẩn  thảnh  triền  bất  tương  ưng  triền,  thảnh  phi  triền  bất  tương 
ưng  triền.  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  như  là  hành  uẩn  thảnh  nội  phần,  thảnh  ngoại 
phần,  thảnh  nội  và  ngoại  phần. . .  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  hành  uẩn  tương  ưng  tâm.  Hành  uẩn  phân  phần 
thành  hai  như  là  hành  uẩn  thảnh  phược,  thành  phi  phược.  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh 
ba  như  là  hành  uẩn  thảnh  cảnh  nội,  thảnh  cảnh  ngoại,  thảnh  cảnh  nội  và  ngoại. . .  Hành 
uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

Dứt  Phần  lưỡng  lợi 

Phần  phân  đa 

70.  ^ 

*  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  bảy  như  là  hành  uẩn  thảnh  thiện,  thảnh  bất  thiện,  thảnh  vô 
ký,  thảnh  Dục  giới,  thảnh  sắc  giới,  thảnh  Vô  sắc  giới,  thảnh  siêu  thế.  Hành  uẩn  phân 
phần  thảnh  bảy  bằng  cách  thế  nay. 

*  Một  cách  nữa,  hành  uẩn  phân  phần  thảnh  bảy  như  là  hành  uẩn  thành  tương  ưng  lạc  thọ, 
thành  tương  ưng  khổ  thọ,  thảnh  tương  ưng  phi  khổ  phi  lạc  thọ. . .  hành  uẩn  thảnh  cảnh 
nội,  thảnh  cảnh  ngoại,  thảnh  cảnh  nội  và  ngoại,  thảnh  Dục  giới,  thảnh  sắc  giới,  thảnh 
Vô  sắc  giới,  thảnh  siêu  thế.  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  bảy  bằng  cách  như  thế. 

71. 

*  Hành  uẩn  phân  phần  thành  hai  mươi  bốn  như  là  hành  uẩn  do  nhãn  xúc  làm  duyên, 
thành  thiện,  thảnh  bất  thiện,  thảnh  vô  ký.  Hành  uẩn  do  nhĩ  xúc  làm  duyên. . .  hành  uẩn 
do  tỷ  xúc  làm  duyên. . .  hành  uẩn  do  thiệt  xúc  làm  duyên. . .  hành  uẩn  do  thân  xúc  làm 
duyên. . .  hành  uẩn  do  ý  xúc  làm  duyên,  thành  thiện,  thảnh  bất  thiện,  thảnh  vô  ký.  Tư 
nhãn  xúc. . .  tư  ý  xúc.  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  hai  mươi  bốn  bằng  cách  như  thế. 

*  Một  cách  nữa,  hành  uẩn  phân  phần  thảnh  hai  mươi  bốn  như  là  hành  uẩn  do  nhãn  xúc 
làm  duyên,  thành  tương  ưng  lạc  thọ,  thảnh  tương  ưng  khổ  thọ,  thành  tương  ưng  phi 
khổ  phi  lạc  thọ. . .  thảnh  cảnh  nội,  thảnh  cảnh  ngoại,  thảnh  cảnh  nội  và  ngoại.  Hành  uẩn 
do  nhĩ  xúc  làm  duyên...  hành  uẩn  do  tỷ  xúc  làm  duyên...  hành  uẩn  do  thiệt  xúc  làm 
duyên. . .  hành  uẩn  do  thân  xúc  làm  duyên. . .  hành  uẩn  do  ý  xúc  làm  duyên,  thảnh  cảnh 
nội,  thảnh  cảnh  ngoại,  thảnh  cảnh  nội  và  ngoại.  Tư  nhãn  xúc...  tư  ý  xúc.  Hành  uẩn 
phân  phần  thảnh  hai  mươi  bốn  bằng  cách  như  thế. 

11. 

Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  mươi  như  là  hành  uẩn  do  nhãn  xúc  làm  duyên,  thảnh 
Dục  giới,  thành  sắc  giới,  thảnh  Vô  sắc  giới,  thảnh  siêu  thế.  Hành  uẩn  do  nhĩ  xúc  làm 
duyên...  hành  uẩn  do  tỷ  xúc  làm  duyên...  hành  uẩn  do  thiệt  xúc  làm  duyên...  hành 
uẩn  do  thân  xúc  làm  duyên. . .  hành  uẩn  do  ý  xúc  làm  duyên,  thành  Dục  giới,  thành  sắc 
giới,  thảnh  Vô  sắc  giới,  thảnh  siêu  thế.  Tư  nhãn  xúc...  tư  ý  xúc.  Hành  uẩn  phân  phần 
thành  ba  mươi  bằng  cách  như  thế. 

73. 

*  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  nhiều  cách  như  là  hành  uẩn  do  nhãn  xúc  làm  duyên,  thảnh 
thiện,  thảnh  bất  thiện,  thảnh  vô  ký,  thảnh  Dục  giới,  thảnh  sắc  giới,  thảnh  Vô  sắc  giới, 


38 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


thành  siêu  thế.  Hành  uẩn  do  nhĩ  xúc  làm  duyên...  hành  uẩn  do  tỷ  xúc  làm  duyên... 
hành  uẩn  do  thiệt  xúc  làm  duyên. . .  hành  uẩn  do  thân  xúc  làm  duyên. . .  hành  uẩn  do  ý 
xúc  làm  duyên,  thành  thiện,  thành  bất  thiện,  thảnh  vô  ký,  thành  Dục  giới,  thảnh  sắc 
giới,  thảnh  Vô  sắc  giới,  thảnh  siêu  thế.  Tu  nhãn  xúc...  tu  ý  xúc.  Hành  uẩn  phân  phần 
nhiều  thứ  bằng  cách  nhu  thế. 

*  Một  cách  nữa,  hành  uẩn  phân  phần  nhiều  thứ  nhu  là  hành  uẩn  do  nhãn  xúc  làm  duyên, 
thành  tuong  ung  lạc  thọ,  thảnh  tuong  ung  khổ  thọ,  thành  tuong  ung  phi  khổ  phi  lạc 
thọ...  thảnh  cảnh  nội,  thảnh  cảnh  ngoại,  thảnh  cảnh  nội  và  ngoại,  thảnh  Dục  giới, 
thành  Sắc  giới,  thảnh  Vô  sắc  giới,  thảnh  siêu  thế.  Hành  uẩn  do  nhĩ  xúc  làm  duyên... 
hành  uẩn  do  tỷ  xúc  làm  duyên. . .  hành  uẩn  do  thiệt  xúc  làm  duyên. . .  hành  uẩn  do  thân 
xúc  làm  duyên...  hành  uẩn  do  ý  xúc  làm  duyên,  thảnh  cảnh  nội,  thảnh  cảnh  ngoại, 
thành  cảnh  nội  và  ngoại,  thảnh  Dục  giới,  thành  sắc  giới,  thảnh  Vô  sắc  giới,  thảnh  siêu 
thế.  Tu  nhãn  xúc...  tu  ý  xúc.  Hành  uẩn  phân  phần  nhiều  thứ  bằng  cách  nhu  thế.  Đây 
gọi  là  hành  uẩn. 

Dứt  Phần  phân  đa 


5)  Thức  uẩn  đó  ra  sao? 

Phần  căn  nhị  đề 

74. 

*  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  thức  uẩn  tuơng  ung  xúc. 

*  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  hai  nhu  là  thức  uẩn  thảnh  hữu  nhân,  thảnh  vô  nhân. 

*  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  nhu  là  thức  uẩn  thảnh  thiện,  thảnh  bất  thiện,  thảnh  vô 

ký. 

*  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  bốn  nhu  là  thức  uẩn  thảnh  Dục  giới,  thành  sắc  giới,  thảnh 
Vô  sắc  giới,  thành  siêu  thế. 

*  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  năm  nhu  là  thức  uẩn  thành  tuơng  ung  lạc  quyền,  thảnh 
tuong  ung  khổ  quyền,  thành  tuơng  ung  hỷ  quyền,  thành  tuong  ung  uu  quyền,  thành 
tuong  ung  xả  quyền. 

*  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  sáu  nhu  là  nhãn  thức,  nhĩ  thức,  tỷ  thức,  thiệt  thức,  thân 
thức,  ý  thức.  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  sáu  bằng  cách  nhu  thế. 

*  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  bảy  nhu  là  nhãn  thức. . .  thân  thức,  ý  giới,  ý  thức  giới.  Thức 
uẩn  phân  phần  thảnh  bảy  bằng  cách  nhu  thế. 

*  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  tám  nhu  là  nhãn  thức. . .  thân  thức  đồng  sanh  lạc,  thân  thức 
đồng  sanh  khổ,  ý  giới,  ý  thức  giới.  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  tám  bằng  cách  nhu  thế. 

*  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  chín  nhu  là  nhãn  thức. . .  thân  thức,  ý  giới,  ý  thức  giới  thiện, 
ý  thức  giới  bất  thiện,  ý  thức  giới  vô  ký.  Thức  uẩn  phân  phần  thành  chín  bằng  cách  nhu 
thế. 

*  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  muời  nhu  là  nhãn  thức...  thân  thức  đồng  sanh  lạc,  thân 
thức  đồng  sanh  khổ,  ý  giới,  ý  thức  giới  thiện,  ý  thức  giới  bất  thiện,  ý  thức  giới  vô  ký. 
Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  muời  bằng  cách  nhu  thế. 

75. 

*  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  thức  uẩn  tuơng  ung  xúc.  Thức  uẩn  phân  phần 
thành  hai  nhu  là  thức  uẩn  thảnh  hữu  nhân,  thảnh  vô  nhân.  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh 
ba  nhu  là  thức  uẩn  thảnh  tuơng  ung  lạc  thọ,  thảnh  tuơng  ung  khổ  thọ,  thảnh  tuơng  ung 
phi  khổ  phi  lạc  thọ.  Thức  uẩn  thảnh  dị  thục  quả,  thảnh  dị  thục  nhân,  thảnh  phi  dị  thục 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


39 


quả  phi  dị  thục  nhân.  Thức  uẩn  thảnh  thủ  cảnh  thủ,  thảnh  phi  thủ  cảnh  thủ,  thành  phi 
thủ  phi  cảnh  thủ.  Thức  uẩn  thành  phiền  toái  cảnh  phiền  não,  thành  phi  phiền  toái  cảnh 
phiền  não,  thành  phi  phiền  toái  phi  cảnh  phiền  não.  Thức  uẩn  thảnh  hữu  tầm  hữu  tứ, 
thành  vô  tầm  hữu  tứ,  thành  vô  tầm  vô  tứ.  Thức  uẩn  thảnh  đồng  sanh  hỷ,  thảnh  đồng 
sanh  lạc,  thảnh  đồng  sanh  xả.  Thức  uẩn  thảnh  so  đạo  tuyệt  trừ,  thành  ba  đạo  cao  tuyệt 
trừ,  thảnh  phi  so  đạo  và  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ.  Thức  uẩn  thảnh  hữu  nhân  sơ  đạo 
tuyệt  trừ,  thảnh  hữu  nhân  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ,  thảnh  phi  hữu  nhân  sơ  đạo  và  phi  ba 
đạo  cao  tuyệt  trừ.  Thức  uẩn  thảnh  nhân  sanh  tử,  thành  nhân  đến  Níp-bàn,  thảnh  phi 
nhân  sanh  tử  phi  nhân  đến  Níp-bàn.  Thức  uẩn  thảnh  hữu  học,  thảnh  vô  học,  thảnh  phi 
hữu  học  phi  vô  học.  Thức  uẩn  thảnh  hy  thiểu,  thảnh  đáo  đại,  thảnh  vô  luợng.  Thức  uẩn 
thành  cảnh  hy  thiểu,  thảnh  cảnh  đáo  đại,  thảnh  cảnh  vô  luợng.  Thức  uẩn  thảnh  ty  hạ, 
thành  trung  bình,  thành  tinh  luơng.  Thức  uẩn  thảnh  tà  nhất  định,  thảnh  chánh  nhất 
định,  thảnh  bất  định  (cả  hai).  Thức  uẩn  thảnh  có  đạo  là  cảnh,  thành  có  đạo  là  nhân, 
thành  có  đạo  là  truởng.  Thức  uẩn  thảnh  sanh  tồn,  thảnh  phi  sanh  tồn,  thảnh  sẽ  sanh. 
Thức  uẩn  thảnh  quá  khứ,  thảnh  vị  lai,  thảnh  hiện  tại.  Thức  uẩn  thảnh  cảnh  quá  khứ, 
thành  cảnh  vị  lai,  thảnh  cảnh  hiện  tại.  Thức  uẩn  thảnh  nội  phần,  thảnh  ngoại  phần, 
thành  nội  và  ngoại  phần.  Thức  uẩn  thành  cảnh  nội,  thảnh  cảnh  ngoại,  thảnh  cảnh  nội 
và  ngoại. . .  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  muời  bằng  cách  như  thế. 

76. 

*  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  thức  uẩn  tương  ưng  xúc.  Thức  uẩn  phân  phần 
thành  hai  như  là  thức  uẩn  thảnh  tương  ưng  nhân,  thảnh  bất  tương  ưng  nhân.  Thức  uẩn 
thành  phi  nhân  hữu  nhân,  thảnh  phi  nhân  vô  nhân.  Thức  uẩn  thảnh  hiệp  thế,  thảnh  siêu 
thế.  Thức  uẩn  thảnh  cũng  có  tâm  biết,  thảnh  cũng  có  tâm  không  biết.  Thức  uẩn  thảnh 
cảnh  lậu,  thảnh  phi  cảnh  lậu.  Thức  uẩn  thảnh  tương  ưng  lậu,  thảnh  bất  tương  ưng  lậu. 
Thức  uẩn  thảnh  bất  tương  ưng  lậu  mà  cảnh  lậu,  thảnh  bất  tương  ưng  lậu  và  phi  cảnh 
lậu.  Thức  uẩn  thảnh  cảnh  triền,  thảnh  phi  cảnh  triền.  Thức  uẩn  thành  tương  ưng  triền, 
thành  bất  tương  ưng  triền.  Thức  uẩn  thảnh  bất  tương  ưng  triền  mà  cảnh  triền,  thảnh  bất 
tương  ưng  triền  phi  cảnh  triền.  Thức  uẩn  thành  cảnh  phược,  thảnh  phi  cảnh  phược. 
Thức  uẩn  thảnh  tương  ưng  phược,  thảnh  bất  tương  ưng  phược.  Thức  uẩn  thảnh  phược 
bất  tương  ưng  phược,  thành  bất  tương  ưng  phược  phi  phược.  Thức  uẩn  thành  cảnh  bộc, 
thành  phi  cảnh  bộc.  Thức  uẩn  thảnh  tương  ưng  bộc,  thảnh  bất  tương  ưng  bộc.  Thức 
uẩn  thảnh  bất  tương  ưng  bộc  mà  cảnh  bộc,  thảnh  bất  tương  ưng  bộc  phi  cảnh  bộc. 
Thức  uẩn  thảnh  hiệp  thế,  thảnh  siêu  thế.  Thức  uẩn  thảnh  tương  ưng  phối,  thảnh  bất 
tương  ưng  phối.  Thức  uẩn  thảnh  bất  tương  ưng  phối  mà  cảnh  phối,  thảnh  bất  tương 
ưng  phối  mà  phi  cảnh  phối.  Thức  uẩn  thảnh  cảnh  cái,  thảnh  phi  cảnh  cái.  Thức  uẩn 
thành  tương  ưng  cái,  thảnh  bất  tương  ưng  cái.  Thức  uẩn  thảnh  cái  tương  ưng  cái,  thảnh 
phi  cái  bất  tương  ưng  cái.  Thức  uẩn  thảnh  cảnh  khinh  thị,  thảnh  phi  cảnh  khinh  thị. 
Thức  uẩn  thảnh  tương  ưng  khinh  thị,  thảnh  bất  tương  ưng  khinh  thị.  Thức  uẩn  thảnh 
bất  tương  ưng  khinh  thị  mà  cảnh  khinh  thị,  thảnh  bất  tương  ưng  khinh  thị  và  phi  cảnh 
khinh  thị.  Thức  uẩn  thảnh  do  thủ,  thảnh  phi  do  thủ.  Thức  uẩn  thảnh  cảnh  thủ,  thành  phi 
cảnh  thủ.  Thức  uẩn  thảnh  tương  ưng  thủ,  thành  bất  tương  ưng  thủ.  Thức  uẩn  thảnh  bất 
tương  ưng  thủ  cảnh  thủ,  thảnh  bất  tương  ưng  thủ  phi  cảnh  thủ.  Thức  uẩn  thành  cảnh 
phiền  não,  thảnh  phi  cảnh  phiền  não.  Thức  uẩn  thảnh  cảnh  phiền  toái,  thảnh  phi  cảnh 
phiền  toái.  Thức  uẩn  thảnh  tương  ưng  phiền  não,  thảnh  bất  tương  ưng  phiền  não.  Thức 
uẩn  thảnh  bất  tương  ưng  phiền  não  mà  cảnh  phiền  não,  thảnh  bất  tương  ưng  phiền  não 
và  phi  cảnh  phiền  não.  Thức  uẩn  thảnh  sơ  đạo  tuyệt  trừ,  thành  phi  sơ  đạo  tuyệt  trừ. 
Thức  uẩn  thảnh  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ,  thảnh  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ.  Thức  uẩn  thảnh 


40 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


hữu  nhơn  sơ  đạo  tuyệt  trừ,  thành  phi  hữu  nhơn  phi  sơ  đạo  tuyệt  trừ.  Thức  uẩn  thành 
hữu  nhơn  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ,  thảnh  vô  nhơn  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ.  Thức  uẩn  thảnh 
hữu  tầm,  thảnh  vô  tầm.  Thức  uẩn  thảnh  hữu  tứ,  thảnh  vô  tứ.  Thức  uẩn  thảnh  hữu  hỷ, 
thành  vô  hỷ.  Thức  uẩn  thảnh  đồng  sanh  hỷ,  thảnh  phi  đồng  sanh  hỷ.  Thức  uẩn  thảnh 
đồng  sanh  lạc,  thảnh  phi  đồng  sanh  lạc.  Thức  uẩn  thảnh  đồng  sanh  xả,  thành  phi  đồng 
sanh  xả.  Thức  uẩn  thảnh  Dục  giới,  thành  phi  Dục  giới.  Thức  uẩn  thành  sắc  giới,  thảnh 
phi  Sắc  giới.  Thức  uẩn  thảnh  Vô  sắc  giới,  thảnh  phi  Vô  sắc  giới.  Thức  uẩn  thảnh  liên 
quan  luân  hồi,  thảnh  bất  liên  quan  luân  hồi.  Thức  uẩn  thảnh  nhân  xuất  luân  hồi,  thảnh 
phi  nhân  xuất  luân  hồi.  Thức  uẩn  thảnh  nhất  định,  thảnh  bất  định.  Thức  uẩn  thảnh  hữu 
thuợng,  thảnh  vô  thuợng.  Thức  uẩn  thảnh  hữu  y,  thảnh  vô  y. 

*  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  nhu  là  thức  uẩn  thảnh  thiện,  thảnh  bất  thiện,  thành  vô 
ký. . .  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  muời  bằng  cách  nhu  thế. 

11.  ^ 

Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  thức  uẩn  tuơng  ung  xúc.  Thức  uẩn  phân  phần 
thành  hai  nhu  là  thức  uẩn  thảnh  hữu  y,  thảnh  vô  y.  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  nhu 
là  thức  uẩn  thảnh  tuơng  ung  lạc  thọ,  thảnh  tuơng  ung  khổ  thọ,  thành  tuơng  ung  phi 
khổ  phi  lạc  thọ...  thức  uẩn  thảnh  cảnh  nội,  thảnh  cảnh  ngoại,  thành  cảnh  nội  và 
ngoại. . .  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  muời  bằng  cách  nhu  thế. 

Dứt  Phần  căn  nhị  đề 

Phần  căn  tam  đê 

18.  ^ 

*  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  thức  uẩn  tuơng  ung  xúc.  Thức  uẩn  phân  phần 
thành  hai  nhu  là  thức  uẩn  thảnh  hữu  nhân,  thảnh  vô  nhân.  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh 
ba  nhu  là  thức  uẩn  thành  thiện,  thảnh  bất  thiện,  thảnh  vô  ký. . .  Thức  uẩn  phân  phần 
thành  muời  bằng  cách  nhu  thế. 

*  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  thức  uẩn  tuơng  ung  xúc.  Thức  uẩn  phân  phần 
thành  hai  nhu  là  thức  uẩn  thảnh  hữu  y,  thảnh  vô  y.  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  nhu 
là  thức  uẩn  thảnh  thiện,  thảnh  bất  thiện,  thảnh  vô  ký...  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh 
muời  bằng  cách  nhu  thế. 

*  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  thức  uẩn  tuơng  ung  xúc.  Thức  uẩn  phân  phần 
thành  hai  nhu  là  thức  uẩn  thảnh  hữu  nhân,  thảnh  vô  nhân.  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh 
ba  nhu  là  thức  uẩn  thảnh  tuơng  ung  lạc  thọ,  thảnh  tuơng  ung  khổ  thọ,  thành  tuơng  ung 
phi  khổ  phi  lạc  thọ...  thức  uẩn  thảnh  cảnh  nội,  thảnh  cảnh  ngoại,  thảnh  cảnh  nội  và 
ngoại. . .  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  muời  bằng  cách  nhu  thế. 

*  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  thức  uẩn  tuơng  ung  xúc.  Thức  uẩn  phân  phần 
thành  hai  nhu  là  thức  uẩn  thảnh  hữu  y,  thảnh  vô  y.  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  nhu 
là  thức  uẩn  thảnh  tuơng  ung  lạc  thọ,  thảnh  tuơng  ung  khổ  thọ,  thành  tuơng  ung  phi 
khổ  phi  lạc  thọ...  thức  uẩn  thảnh  cảnh  nội,  thảnh  cảnh  ngoại,  thảnh  cảnh  nội  và 
ngoại. . .  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  muời  bằng  cách  nhu  thế. 

Dứt  Phần  căn  tam  đề 


Phần  luỡng  lợi 

19.  ^ 

*  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  thức  uẩn  tuơng  ung  xúc.  Thức  uẩn  phân  phần 
thành  hai  nhu  là  thức  uẩn  thảnh  hữu  nhân,  thảnh  vô  nhân.  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


41 


ba  như  là  thức  uẩn  thảnh  thiện,  thành  bất  thiện,  thảnh  vô  ký. . .  Thức  uẩn  phân  phần 
thành  mười  bằng  cách  nhu  thế. 

*  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  thức  uẩn  tương  ưng  xúc.  Thức  uẩn  phân  phần 
thành  hai  như  là  thức  uẩn  thành  tương  ưng  nhân,  thảnh  bất  tương  ưng  nhân.  Thức  uẩn 
phân  phần  thành  ba  như  là  thức  uẩn  thảnh  tương  ưng  lạc  thọ,  thành  tương  ưng  khổ  thọ, 
thành  tương  ưng  phi  khổ  phi  lạc  thọ . . .  Thức  uẩn  phân  phần  thành  mười  bằng  cách  như 
thế. 

*  Thức  uẩn  phân  phần  thành  một  tức  là  thức  uẩn  tương  ưng  xúc.  Thức  uẩn  phân  phần 
thành  hai  như  là  thức  uẩn  thảnh  phi  nhân  hữu  nhân,  thành  phi  nhân  vô  nhân.  Thức  uẩn 
phân  phần  thành  ba  như  là  thức  uẩn  thành  dị  thục  quả,  thành  dị  thục  nhân,  thành  phi  dị 
thục  quả  phi  dị  thục  nhân. . .  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  thức  uẩn  tương  ưng  xúc.  Thức  uẩn  phân  phần 
thành  hai  như  là  thức  uẩn  thành  hiệp  thế,  thành  siêu  thế.  Thức  uẩn  phân  phần  thành  ba 
như  là  thức  uẩn  thành  do  thủ  cảnh  thủ,  thành  phi  do  thủ  cảnh  thủ,  thảnh  phi  do  thủ  phi 
cảnh  thủ. . .  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  thức  uẩn  tương  ưng  xúc.  Thức  uẩn  phân  phần 
thành  hai  như  là  thức  uẩn  thành  cũng  có  tâm  biết,  thảnh  cũng  có  tâm  không  biết.  Thức 
uẩn  phân  phần  thành  ba  như  là  thức  uẩn  thành  phiền  toái  cảnh  phiền  não,  thảnh  phi 
phiền  toái  cảnh  phiền  não,  thảnh  phi  phiền  toái  phi  cảnh  phiền  não...  Thức  uẩn  phân 
phần  thảnh  mười  bằng  cách  nhu  thế. 

*  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  thức  uẩn  tương  ưng  xúc.  Thức  uẩn  phân  phần 
thành  hai  nhu  là  thức  uẩn  thảnh  hữu  lậu,  thảnh  vô  lậu.  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  ba 
như  là  thức  uẩn  thảnh  hữu  tầm  hữu  tứ,  thành  vô  tầm  hữu  tứ,  thành  vô  tầm  vô  tứ... 
Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  như  thế. 

*  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  thức  uẩn  tương  ưng  xúc.  Thức  uẩn  phân  phần 
thành  hai  như  là  thức  uẩn  thành  tương  ưng  lậu,  thảnh  bất  tương  ưng  lậu.  Thức  uẩn 
phân  phần  thảnh  ba  nhu  là  thức  uẩn  thành  đồng  sanh  hỷ,  thành  đồng  sanh  lạc,  thành 
đồng  sanh  xả. . .  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  mười  bằng  cách  nhu  thế. 

*  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  thức  uẩn  tương  ưng  xúc.  Thức  uẩn  phân  phần 
thành  hai  như  là  thức  uẩn  thảnh  lậu  bất  tương  ưng  lậu,  thảnh  phi  lậu  bất  tương  ưng  lậu. 
Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  nhu  là  thức  uẩn  thành  sơ  đạo  tuyệt  trừ,  thảnh  ba  đạo  cao 
tuyệt  trừ,  thảnh  phi  sơ  đạo  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. . .  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  mười 
bằng  cách  như  thế. 

*  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  thức  uẩn  tương  ưng  xúc.  Thức  uẩn  phân  phần 
thành  hai  như  là  thức  uẩn  thành  cảnh  triền,  thành  phi  cảnh  triền.  Thức  uẩn  phân  phần 
thành  ba  nhu  là  thức  uẩn  thành  hữu  nhân  sơ  đạo  tuyệt  trừ,  thành  hữu  nhân  ba  đạo  cao 
tuyệt  trừ,  thành  phi  hữu  nhân  phi  sơ  đạo  và  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. . .  Thức  uẩn  phân 
phần  thành  mười  bằng  cách  nhu  thế. 

*  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  thức  uẩn  tương  ưng  xúc.  Thức  uẩn  phân  phần 
thành  hai  như  là  thức  uẩn  thảnh  tương  ưng  triền,  thảnh  bất  tương  ưng  triền.  Thức  uẩn 
phân  phần  thảnh  ba  như  là  thức  uẩn  thảnh  nhân  sanh  tử,  thảnh  nhân  đến  Níp-bàn, 
thành  phi  nhân  sanh  tử  phi  nhân  đến  Níp-bàn. . .  Thức  uẩn  phân  phần  thành  mười  bằng 
cách  nhu  thế. 


42 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  thức  uẩn  tuơng  ung  xúc.  Thức  uẩn  phân  phần 
thành  hai  nhu  là  thức  uẩn  thành  bất  tuơng  ung  triền  mà  cảnh  triền,  thảnh  bất  tuơng  ung 
triền  phi  cảnh  triền.  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  nhu  là  thức  uẩn  thảnh  hữu  học, 
thành  vô  học,  thảnh  phi  hữu  học  phi  vô  học...  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  muời  bằng 
cách  nhu  thế. 

*  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  thức  uẩn  tuơng  ung  xúc.  Thức  uẩn  phân  phần 
thành  hai  nhu  là  thức  uẩn  thảnh  cảnh  phuợc,  thảnh  phi  cảnh  phuợc.  Thức  uẩn  phân 
phần  thảnh  ba  nhu  là  thức  uẩn  thảnh  hy  thiểu,  thảnh  đáo  đại,  thảnh  vô  luợng...  Thức 
uẩn  phân  phần  thảnh  muời  bằng  cách  nhu  thế. 

*  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  thức  uẩn  tuơng  ung  xúc.  Thức  uẩn  phân  phần 
thành  hai  nhu  là  thức  uẩn  thành  tuơng  ung  phuợc,  thành  bất  tuong  ung  phuợc.  Thức 
uẩn  phân  phần  thảnh  ba  nhu  là  thức  uẩn  thảnh  cảnh  hy  thiểu,  thảnh  cảnh  đáo  đại,  thảnh 
cảnh  vô  luợng. . .  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  muời  bằng  cách  nhu  thế. 

*  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  thức  uẩn  tuong  ung  xúc.  Thức  uẩn  phân  phần 
thành  hai  nhu  là  thức  uẩn  thảnh  bất  tuơng  ung  phuợc  mà  cảnh  phuợc,  thảnh  bất  tuơng 
ung  phuợc  phi  cảnh  phuợc.  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  nhu  là  thức  uẩn  thảnh  ty  hạ, 
thành  trung  bình,  thành  tinh  luong...  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  muời  bằng  cách  nhu 
thế. 

*  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  thức  uẩn  tuong  ung  xúc.  Thức  uẩn  phân  phần 

thành  hai  nhu  là  thức  uẩn  thảnh  cảnh  bộc,  thảnh  phi  cảnh  bộc.  Thức  uẩn  phân  phần 

thành  ba  nhu  là  thức  uẩn  thành  tà  (cho  quả)  nhất  định,  thảnh  chánh  (cho  quả)  nhất 
định,  thành  bất  định  (cả  hai). . .  Thức  uẩn  phân  phần  thành  muời  bằng  cách  nhu  thế. 

*  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  thức  uẩn  tuơng  ung  xúc.  Thức  uẩn  phân  phần 
thành  hai  nhu  là  thức  uẩn  thảnh  tuong  ung  bộc,  thảnh  bất  tuong  ung  bộc.  Thức  uẩn 
phân  phần  thảnh  ba  nhu  là  thức  uẩn  thảnh  có  đạo  là  cảnh,  thảnh  có  đạo  là  nhân,  thành 
có  đạo  là  truởng. . .  Thức  uẩn  phân  phần  thành  muời  bằng  cách  nhu  thế. 

*  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  thức  uẩn  tuơng  ung  xúc.  Thức  uẩn  phân  phần 

thành  hai  nhu  là  thức  uẩn  thảnh  bất  tuơng  ung  bộc  mà  cảnh  bộc,  thảnh  bất  tuơng  ung 

bộc  phi  cảnh  bộc.  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  nhu  là  thức  uẩn  thành  sanh  tồn,  thảnh 
phi  sanh  tồn,  thảnh  sẽ  sanh. . .  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  muời  bằng  cách  nhu  thế. 

*  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  thức  uẩn  tuơng  ung  xúc.  Thức  uẩn  phân  phần 

thành  hai  nhu  là  thức  uẩn  thảnh  cảnh  phối,  thảnh  phi  cảnh  phối.  Thức  uẩn  phân  phần 

thành  ba  nhu  là  thức  uẩn  thảnh  quá  khứ,  thành  vị  lai,  thảnh  hiện  tại. . .  Thức  uẩn  phân 
phần  thảnh  muời  bằng  cách  nhu  thế. 

*  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  thức  uẩn  tuơng  ung  xúc.  Thức  uẩn  phân  phần 

thành  hai  nhu  là  thức  uẩn  thành  tuơng  ung  phối,  thảnh  bất  tuong  ung  phối.  Thức  uẩn 

phân  phần  thảnh  ba  nhu  là  thức  uẩn  thảnh  cảnh  quá  khứ,  thảnh  cảnh  vị  lai,  thảnh  cảnh 
hiện  tại. . .  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  muời  bằng  cách  nhu  thế. 

*  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  thức  uẩn  tuơng  ung  xúc.  Thức  uẩn  phân  phần 
thành  hai  nhu  là  thức  uẩn  thảnh  bất  tuơng  ung  phối  mà  cảnh  phối,  thảnh  bất  tuơng  ung 
phối  và  phi  cảnh  phối.  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  nhu  là  thức  uẩn  thành  nội  phần, 
thành  ngoại  phần,  thành  nội  và  ngoại  phần. . .  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  muời  bằng 
cách  nhu  thế. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


43 


*  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  thức  uẩn  tuơng  ung  xúc.  Thức  uẩn  phân  phần 
thành  hai  nhu  là  thức  uẩn  thảnh  cảnh  cái,  thành  phi  cảnh  cái.  Thức  uẩn  phân  phần 
thành  ba  nhu  là  thức  uẩn  thảnh  cảnh  nội,  thảnh  cảnh  ngoại,  thảnh  cảnh  nội  và  ngoại. . . 
Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  muời  bằng  cách  nhu  thế. 

Dứt  Phần  lưỡng  lợi 

Phân  phân  đa 

80. 

*  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  bảy  nhu  là  thức  uẩn  thành  thiện,  thành  bất  thiện,  thảnh  vô 
ký,  thảnh  Dục  giới,  thảnh  sắc  giới,  thảnh  Vô  sắc  giới,  thảnh  siêu  thế.  Thức  uẩn  phân 
phần  thảnh  bảy  bằng  cách  nhu  thế. 

*  Một  cách  nữa,  thức  uẩn  phân  phần  thành  bảy  nhu  là  thức  uẩn  thảnh  tuơng  ung  lạc  thọ, 
thành  tuong  ung  khổ  thọ,  thảnh  tuong  ung  phi  khổ  phi  lạc  thọ. . .  thành  cảnh  nội,  thảnh 
cảnh  ngoại,  thảnh  cảnh  nội  và  ngoại,  thảnh  Dục  giới,  thành  sắc  giới,  thảnh  Vô  sắc 
giới,  thảnh  siêu  thế.  Thức  uẩn  phân  phần  thành  bảy  bằng  cách  nhu  thế. 

81. 

*  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  hai  muơi  bốn  nhu  là  thức  uẩn  do  nhãn  xúc  làm  duyên, 
thành  thiện,  thảnh  bất  thiện,  thảnh  vô  ký.  Thức  uẩn  do  nhĩ  xúc  làm  duyên. . .  thức  uẩn 
do  tỷ  xúc  làm  duyên...  thức  uẩn  do  thiệt  xúc  làm  duyên...  thức  uẩn  do  thân  xúc  làm 
duyên. . .  thức  uẩn  do  ý  xúc  làm  duyên,  thảnh  thiện,  thảnh  bất  thiện,  thành  vô  ký.  Nhãn 
thức. . .  ý  thức.  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  hai  muoi  bốn  bằng  cách  nhu  thế. 

*  Một  cách  nữa,  thức  uẩn  phân  phần  thảnh  hai  muơi  bốn  nhu  là  thức  uẩn  do  nhãn  xúc 
làm  duyên,  thành  tuơng  ung  lạc  thọ,  thảnh  tuơng  ung  khổ  thọ,  thành  tuong  ung  phi 
khổ  phi  lạc  thọ. . .  thảnh  cảnh  nội,  thảnh  cảnh  ngoại,  thảnh  cảnh  nội  và  ngoại.  Thức  uẩn 
do  nhĩ  xúc  làm  duyên...  thức  uẩn  do  tỷ  xúc  làm  duyên...  thức  uẩn  do  thiệt  xúc  làm 
duyên. . .  thức  uẩn  do  thân  xúc  làm  duyên. . .  thức  uẩn  do  ý  xúc  làm  duyên,  thành  cảnh 
nội,  thảnh  cảnh  ngoại,  thảnh  cảnh  nội  và  ngoại.  Nhãn  thức...  ý  thức.  Thức  uẩn  phân 
phần  thảnh  hai  muơi  bốn  bằng  cách  nhu  thế. 

82. 

Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  muơi  nhu  là  thức  uẩn  do  nhãn  xúc  làm  duyên,  thảnh 
Dục  giới,  thành  sắc  giới,  thảnh  Vô  sắc  giới,  thảnh  siêu  thế.  Thức  uẩn  do  nhĩ  xúc  làm 
duyên. . .  thức  uẩn  do  tỷ  xúc  làm  duyên. . .  thức  uẩn  do  thiệt  xúc  làm  duyên. . .  thức  uẩn 
do  thân  xúc  làm  duyên...  thức  uẩn  do  ý  xúc  làm  duyên,  thành  Dục  giới,  thành  sắc 
giới,  thảnh  Vô  sắc  giới,  thảnh  siêu  thế.  Nhãn  thức. . .  ý  thức.  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh 
ba  muoi  bằng  cách  nhu  thế. 

83. 

*  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  nhiều  cách  nhu  là  thức  uẩn  do  nhãn  xúc  làm  duyên,  thảnh 
thiện,  thảnh  bất  thiện,  thảnh  vô  ký,  thảnh  Dục  giới,  thảnh  sắc  giới,  thảnh  Vô  sắc  giới, 
thành  siêu  thế.  Thức  uẩn  do  nhĩ  xúc  làm  duyên. . .  thức  uẩn  do  tỷ  xúc  làm  duyên. . .  thức 
uẩn  do  thiệt  xúc  làm  duyên. . .  thức  uẩn  do  thân  xúc  làm  duyên. . .  thức  uẩn  do  ý  xúc 
làm  duyên,  thảnh  thiện,  thảnh  bất  thiện,  thành  vô  ký,  thảnh  Dục  giới,  thảnh  sắc  giới, 
thành  Vô  sắc  giới,  thảnh  siêu  thế.  Nhãn  thức...  ý  thức.  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh 
nhiều  cách  nhu  thế. 

*  Một  cách  nữa,  thức  uẩn  phân  phần  thảnh  nhiều  cách  nhu  là  thức  uẩn  do  nhãn  xúc  làm 
duyên,  thành  tuơng  ung  lạc  thọ,  thảnh  tuong  ung  khổ  thọ,  thảnh  tuong  ung  phi  khổ  phi 
lạc  thọ...  thảnh  cảnh  nội,  thảnh  cảnh  ngoại,  thành  cảnh  nội  và  ngoại,  thảnh  Dục  giới, 


44 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


thành  Sắc  giới,  thảnh  Vô  sắc  giới,  thảnh  siêu  thế.  Thức  uẩn  do  nhĩ  xúc  làm  duyên... 
thức  uẩn  do  tỷ  xúc  làm  duyên. . .  thức  uẩn  do  thiệt  xúc  làm  duyên. . .  thức  uẩn  do  thân 
xúc  làm  duyên...  thức  uẩn  do  ý  xúc  làm  duyên,  thành  cảnh  nội,  thành  cảnh  ngoại, 
thành  cảnh  nội  và  ngoại,  thảnh  Dục  giới,  thành  sắc  giới,  thành  Vô  sắc  giới,  thảnh  siêu 
thế.  Nhãn  thức. . .  ý  thức.  Thức  uẩn  phân  phần  thảnh  nhiều  thứ  bằng  cách  nhu  thế.  Đây 
gọi  là  thức  uẩn. 

Dứt  Phần  phân  đa 
Dứt  phân  theo  Diệu  Pháp 


c.  UẨN  PHÂN  TÍCH  PHÀN  VẤN  ĐÁP 

84.  Ngũ  uẩn  nhu  là  sắc  uẩn,  thọ  uẩn,  tuởng  uẩn,  hành  uẩn  và  thức  uẩn. 

Đáp  đầu  đề  tam,  đáp  đầu  đề  nhị. 

Ngũ  uẩn  mà  uẩn  nào  thảnh  thiện,  uẩn  nào  thảnh  bất  thiện,  uẩn  nào  thảnh  vô  ký,... 
uẩn  nào  thành  hữu  y,  uẩn  nào  thảnh  vô  y. 


1)  Đáp  theo  đầu  đề  tam 
85. 

*  Sắc  uẩn  thảnh  vô  ký.  Bốn  uẩn  (sau)  cũng  thành  thiện,  cũng  thảnh  bất  thiện,  cũng  thảnh 
vô  ký. 

*  Hai  uẩn  (truớc)  không  thể  nói  thảnh  tuơng  ung  lạc  thọ,  thảnh  tuong  ung  khổ  thọ,  thảnh 
tuơng  ung  phi  khổ  phi  lạc  thọ.  Ba  uẩn  (sau)  cũng  thảnh  tuong  ung  lạc  thọ,  cũng  thảnh 
tuơng  ung  khổ  thọ,  cũng  thảnh  tuong  ung  phi  khổ  phi  lạc  thọ. 

*  Sắc  uẩn  thảnh  pháp  phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục  nhân.  Tứ  (danh)  uẩn  cũng  thảnh  dị  thục 
quả,  cũng  thành  dị  thục  nhân,  cũng  thành  pháp  phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục  nhân. 

*  Sắc  uẩn  cũng  thành  do  thủ  cảnh  thủ,  cũng  thành  phi  do  thủ  cảnh  thủ.  Tứ  (danh)  uẩn 
cũng  thảnh  do  thủ  cảnh  thủ,  cũng  thành  phi  do  thủ  cảnh  thủ,  cũng  thảnh  phi  do  thủ  phi 
cảnh  thủ. 

*  Sắc  uẩn  thảnh  phi  phiền  toái  cảnh  phiền  não.  Tứ  (danh)  uẩn  cũng  thảnh  phiền  toái  cảnh 
phiền  não,  cũng  thảnh  phi  phiền  toái  phi  cảnh  phiền  não. 

*  Sắc  uẩn  thành  vô  tầm,  vô  tứ.  Ba  uẩn  (giữa)  cũng  thành  hữu  tầm  hữu  tứ,  cũng  thành  vô 
tầm  hữu  tứ,  cũng  thành  vô  tầm  vô  tứ.  Hành  uẩn  cũng  thành  hữu  tầm  hữu  tứ,  cũng 
thành  vô  tầm  hữu  tứ,  mà  không  thể  nói  thảnh  hữu  tầm  hữu  tứ,  vô  tầm  hữu  tứ,  vô  tầm 
vô  tứ. 

*  Sắc  uẩn  không  thể  nói  thảnh  đồng  sanh  hỷ,  thảnh  đồng  sanh  lạc,  thảnh  đồng  sanh  xả. 
Thọ  uẩn  thảnh  đồng  sanh  hỷ,  thảnh  đồng  sanh  lạc,  cũng  thảnh  đồng  sanh  xả,  mà  cũng 
không  thể  nói  thảnh  đồng  sanh  hỷ.  Ba  uẩn  (giữa)  cũng  thảnh  đồng  sanh  hỷ,  cũng  thảnh 
đồng  sanh  lạc,  cũng  thảnh  đồng  sanh  xả,  mà  cũng  không  thể  nói  thảnh  đồng  sanh  hỷ, 
đồng  sanh  lạc,  đồng  sanh  xả. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhahga)  -  (Cảo  Bản) 


45 


*  Thức  uẩn  thành  pháp  phi  sơ  đạo  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ.  Tứ  (danh)  uẩn  cũng  thành  sơ 
đạo  tuyệt  trừ,  cũng  thành  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ,  cũng  thành  phi  sơ  đạo  phi  ba  đạo  cao 
tuyệt  trừ. 

*  Sắc  uẩn  thành  phi  hữu  nhân  phi  sơ  đạo  và  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ.  Tứ  (danh)  uẩn  cũng 
thành  hữu  nhân  sơ  đạo  tuyệt  trừ,  cũng  thành  hữu  nhân  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ.  Cũng 
thành  phi  hữu  nhân  phi  sơ  đạo  và  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. 

*  Sắc  uẩn  thảnh  phi  nhân  sanh  tử,  phi  nhân  đến  Níp-bàn.  Tứ  (danh)  uẩn  cũng  thành  nhân 
sanh  tử,  cũng  thảnh  nhân  đến  Níp-bàn,  cũng  thảnh  phi  nhân  sanh  tử  phi  nhân  đến  Níp- 
bàn. 

*  Sắc  uẩn  thảnh  phi  hữu  học  phi  vô  học.  Tứ  (danh)  uẩn  cũng  thảnh  hữu  học,  cũng  thảnh 
vô  học,  cũng  thành  phi  hữu  học  phi  vô  học. 

*  Sắc  uẩn  thành  hy  thiểu.  Tứ  (danh)  uẩn  cũng  thành  hy  thiểu,  cũng  thành  đáo  đại,  cũng 
thành  vô  luợng. 

*  Sắc  uẩn  thảnh  bất  tri  cảnh.  Tứ  (danh)  uẩn  cũng  thảnh  cảnh  hy  thiểu,  cũng  thảnh  cảnh 
đáo  đại,  cũng  thảnh  cảnh  vô  luợng,  mà  không  nên  nói  thảnh  cảnh  hy  thiểu,  thảnh  cảnh 
đáo  đại,  thành  cảnh  vô  luợng. 

*  Sắc  uẩn  thảnh  trung  bình.  Tứ  (danh)  uẩn  cũng  thảnh  ty  hạ,  cũng  thành  trung  bình,  cũng 
thành  tinh  luơng. 

*  Sắc  uẩn  thảnh  bất  định.  Tứ  (danh)  uẩn  cũng  thảnh  tà  cho  quả  nhất  định,  cũng  thảnh 
chánh  cho  quả  nhất  định,  cũng  thành  bất  định. 

*  Sắc  uẩn  thảnh  bất  tri  cảnh.  Tứ  (danh)  uẩn  cũng  thảnh  cảnh  đáo  đại,  cũng  thảnh  có  đạo 
là  cảnh,  cũng  thảnh  có  đạo  là  nhân,  cũng  thảnh  có  đạo  là  truởng;  mà  không  thể  nói 
rằng  có  đạo  là  cảnh,  có  đạo  là  nhân,  có  đạo  là  truởng. 

*  Ngũ  uẩn  cũng  thảnh  sanh  tồn,  cũng  thảnh  phi  sanh  tồn,  cũng  thảnh  sẽ  sanh. 

*  Ngũ  uẩn  cũng  thành  quá  khứ,  cũng  thành  vị  lai,  cũng  thành  hiện  tại. 

*  Sắc  uẩn  thảnh  bất  tri  cảnh.  Tứ  (danh)  uẩn  cũng  thảnh  biết  cảnh  quá  khứ,  cũng  thảnh 
biết  cảnh  vị  lai,  cũng  thảnh  biết  cảnh  hiện  tại,  mà  không  thể  nói  thảnh  biết  cảnh  quá 
khứ,  thảnh  biết  cảnh  vị  lai,  thảnh  biết  cảnh  hiện  tại. 

*  Ngũ  uẩn  thành  nội  phần,  cũng  thành  ngoại  phần,  cũng  thảnh  nội  và  ngoại  phần. 

*  Sắc  uẩn  thảnh  bất  tri  cảnh.  Tứ  (danh)  uẩn  cũng  thảnh  tri  cảnh  nội,  cũng  thảnh  tri  cảnh 
ngoại,  cũng  thành  tri  cảnh  nội  và  ngoại;  mà  không  nên  nói  rằng  thành  tri  cảnh  nội, 
thành  tri  cảnh  ngoại,  thảnh  tri  cảnh  nội  và  ngoại. 

*  Tứ  (danh)  uẩn  thảnh  bất  kiến  vô  đối  chiếu.  Còn  sắc  uẩn  cũng  thảnh  thấy  đặng  hữu  đối 
chiếu,  cũng  thảnh  bất  kiến  mà  hữu  đối  chiếu,  cũng  thảnh  bất  kiến  và  vô  đối  chiếu. 


2)  Đáp  theo  đầu  đề  nhị 

i.  Đáp  phần  chùm  nhân  (hetugocchaka) 

86. 

*  Tứ  uẩn  (trừ  hành)  thảnh  phi  nhân.  Hành  uẩn  thảnh  nhân  cũng  có,  thành  phi  nhân  cũng 
có. 


46 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Sắc  uẩn  thảnh  vô  nhân.  Tứ  (danh)  uẩn  thành  hữu  nhân  cũng  có,  thành  vô  nhân  cũng 
có. 

*  Sắc  uẩn  thảnh  bất  tuơng  ung  nhân.  Tứ  (danh)  uẩn  thảnh  tuơng  ung  nhân  cũng  có, 
thành  bất  tuơng  ung  nhân  cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  không  thể  nói  thành  nhân  hữu  nhân  và  thảnh  phi  nhân  hữu  nhân.  Ba  uẩn 
không  thể  nói  thảnh  nhân  hữu  nhân  và  thành  phi  nhân  hữu  nhân  cũng  có,  không  thể 
nói  thành  phi  nhân  hữu  nhân  cũng  có.  Hành  uẩn  thành  nhân  hữu  nhân  cũng  có  và 
thành  phi  nhân  hữu  nhân  cũng  có;  không  thể  nói  thành  nhân  hữu  nhân  và  thảnh  phi 
nhân  hữu  nhân  cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  không  thể  nói  thảnh  nhân  tuơng  ung  nhân  và  thảnh  phi  nhân  tuơng  ung  nhân. 
Ba  uẩn  không  thể  nói  thành  nhân  tuơng  ung  nhân,  mà  thành  phi  nhân  tuong  ung  nhân 
cũng  có,  không  thể  nói  thảnh  phi  nhân  tuong  ung  nhân  cũng  có.  Hành  uẩn  thành  nhân 
tuơng  ung  nhân  cũng  có,  thảnh  phi  nhân  tuơng  ung  nhân  cũng  có,  không  thể  nói  thảnh 
nhân  tuơng  ung  nhân  hay  là  thảnh  phi  nhân  tuong  ung  nhân  cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  thảnh  phi  nhân  hữu  nhân.  Ba  uẩn  thảnh  phi  nhân  hữu  nhân  cũng  có,  thảnh  phi 
nhân  vô  nhân  cũng  có.  Hành  uẩn  thảnh  phi  nhân  hữu  nhân  cũng  có,  thảnh  phi  nhân  vô 
nhân  cũng  có;  không  thể  nói  có  thể  thảnh  phi  nhân  hữu  nhân  hay  là  thảnh  phi  nhân  vô 
nhân  cũng  có. 

ii.  Đáp  phần  nhị  đề  đỉnh  (cũlantaraduka) 

87. 

*  Ngũ  uẩn  thành  hữu  duyên,  thành  hữu  vi. 

*  Tứ  (danh)  uẩn  thảnh  bất  kiến,  sắc  uẩn  cũng  thảnh  bị  thấy,  cũng  thảnh  không  thấy. 

*  Tứ  (danh)  uẩn  thành  vô  đối  chiếu,  sắc  uẩn  cũng  thành  hữu  đối  chiếu,  cũng  thành  vô 
đối  chiếu. 

*  Sắc  uẩn  thảnh  sắc.  Tứ  (danh)  uẩn  thảnh  phi  sắc. 

*  Sắc  uẩn  thảnh  hiệp  thế.  Tứ  (danh)  uẩn  cũng  thảnh  hiệp  thế,  cũng  thành  siêu  thế. 

*  Ngũ  uẩn  cũng  thảnh  có  tâm  biết  đặng,  cũng  thảnh  có  tâm  không  biết  đặng. 

iii.  Đáp  phần  chùm  lậu  (ãsavagocchaka) 

88. 

*  Tứ  uẩn  (trừ  hành)  thành  phi  lậu.  Hành  uẩn  cũng  thảnh  lậu,  cũng  thành  phi  lậu. 

*  Sắc  uẩn  thảnh  cảnh  lậu.  Tứ  (danh)  uẩn  cũng  thảnh  cảnh  lậu,  cũng  thảnh  phi  cảnh  lậu. 

*  Sắc  uẩn  thành  bất  tuơng  ung  lậu.  Tứ  (danh)  uẩn  cũng  thành  tuơng  ung  lậu,  cũng  thành 
bất  tuơng  ung  lậu. 

*  Sắc  uẩn  không  thể  nói  thành  lậu  cảnh  lậu  và  thành  phi  lậu  cảnh  lậu.  Ba  (danh)  uẩn  (trừ 
hành)  không  thể  nói  rằng  thành  lậu  cảnh  lậu  và  thành  phi  lậu  cảnh  lậu,  cũng  không  thể 
nói  rằng  thảnh  phi  lậu  cảnh  lậu.  Hành  uẩn  thảnh  lậu  cảnh  lậu  cũng  có,  thảnh  phi  lậu 
cảnh  lậu  cũng  có;  chẳng  đặng  nói  là  thành  lậu  cảnh  lậu  và  thảnh  phi  lậu  cảnh  lậu. 

*  Sắc  uẩn  không  thể  nói  thảnh  lậu  tuơng  ung  lậu  và  thành  phi  lậu  tuơng  ung  lậu.  Ba  uẩn 
(trừ  hành)  không  đặng  nói  thành  lậu  tuơng  ung  lậu  và  thành  phi  lậu  tuơng  ung  lậu; 
cũng  không  nên  nói  thảnh  phi  lậu  tuơng  ung  lậu.  Hành  uẩn  thành  lậu  tuơng  ung  lậu 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


47 


cũng  có,  thành  phi  lậu  tương  ưng  lậu  cũng  có;  không  thể  nói  thành  lậu  tương  ưng  lậu 
và  thành  phi  lậu  tương  ưng  lậu. 

*  Sắc  uẩn  thảnh  bất  tương  ưng  lậu  cảnh  lậu.  Tứ  (danh)  uẩn  cũng  thảnh  cảnh  lậu  bất 
tương  ưng  lậu  và  cũng  thành  bất  tương  ưng  lậu  phi  cảnh  lậu;  mà  cũng  không  nên  nói 
thành  bất  tương  ưng  lậu  cảnh  lậu  và  thảnh  bất  tương  ưng  lậu  phi  cảnh  lậu. 

iv.  Đáp  phần  chùm  triền  (samyọịanagocchaka) 

89.  .  ,  . 

*  Tứ  uẩn  thảnh  phi  triền.  Hành  uẩn  thảnh  triền  cũng  có,  thành  phi  triền  cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  thảnh  cảnh  triền.  Tứ  uẩn  thành  cảnh  triền  cũng  có,  thảnh  bất  tương  ưng  triền 
cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  không  thể  nói  thảnh  triền  cảnh  triền,  mà  thảnh  phi  triền  cảnh  triền.  Tam  uẩn 
không  thể  nói  thành  triền  cảnh  triền,  mà  thành  phi  triền  cảnh  triền  cũng  có,  không  thể 
nói  thảnh  triền  cảnh  triền  cũng  có.  Hành  uẩn  thảnh  triền  cảnh  triền  cũng  có,  thảnh  phi 
triền  cảnh  triền  cũng  có,  không  nên  nói  có  thể  thảnh  triền  cảnh  triền,  có  thể  thảnh  phi 
triền  cảnh  triền  cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  không  nên  nói  có  thể  thảnh  triền  tương  ưng  triền,  có  thể  thảnh  phi  triền  tương 
ưng  triền.  Ba  uẩn  không  thể  nói  thảnh  triền  tương  ưng  triền,  thảnh  phi  triền  tương  ưng 
triền  cũng  có;  không  thể  nói  thảnh  triền  tương  ưng  triền,  thảnh  phi  triền  tương  ưng 
triền  cũng  có.  Hành  uẩn  thảnh  triền  tương  ưng  triền  cũng  có,  thảnh  phi  triền  tương  ưng 
triền  cũng  có;  không  nên  nói  có  thể  thảnh  triền  tương  ưng  triền,  mà  có  thể  thảnh  phi 
triền  tương  ưng  triền  cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  thảnh  bất  tương  ưng  triền  cảnh  triền.  Tứ  uẩn  thảnh  bất  tương  ưng  triền  cảnh 
triền  cũng  có,  thành  bất  tương  ưng  triền  phi  cảnh  triền  cũng  có;  không  nên  nói  có  thể 
thành  bất  tương  ưng  triền  mà  cảnh  triền,  có  thể  nói  thành  bất  tương  ưng  triền  phi  cảnh 
triền  cũng  có. 

V.  Đáp  phần  chùm  phược  (ganthagocchaka) 

90. 

*  Tứ  uẩn  thảnh  phi  phược.  Hành  uẩn  thảnh  phược  cũng  có,  thảnh  phi  phược  cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  thành  cảnh  phược.  Tứ  uẩn  thành  cảnh  phược  cũng  có,  thành  phi  cảnh  phược 
cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  thành  bất  tương  ưng  phược.  Tứ  uẩn  thành  tương  ưng  phược  cũng  có,  thành  bất 
tương  ưng  phược  cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  không  thể  nói  thảnh  phược  cảnh  phược,  thảnh  phi  phược  cảnh  phược.  Ba  uẩn 
không  thể  nói  thảnh  phược  cảnh  phược,  thảnh  phi  phược  cảnh  phược  cũng  có;  không 
thể  nói  thảnh  phi  phược  cảnh  phược  cũng  có.  Hành  uẩn  thảnh  phược  cảnh  phược  cũng 
có,  thảnh  phi  phược  cảnh  phược  cũng  có;  không  nên  nói  có  thể  thành  phược  cảnh 
phược,  có  thể  thành  phi  phược  cảnh  phược  cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  không  nên  nói  có  thể  thảnh  phược  tương  ưng  phược,  có  thể  thảnh  phi  phược 
tương  ưng  phược.  Ba  uẩn  không  nên  nói  thành  phược  tương  ưng  phược,  mà  thảnh  phi 
phược  tương  ưng  phược  cũng  có;  không  thể  nói  thành  phi  phược  tương  ưng  phược 
cũng  có.  Hành  uẩn  thành  phược  tương  ưng  phược  cũng  có,  thành  phi  phược  tương  ưng 


48 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


phược  cũng  có;  không  nên  nói  có  thể  thành  phược  tương  ưng  phược,  có  thể  thành  phi 
phược  tương  ưng  phược  cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  thảnh  bất  tương  ưng  phược  cảnh  phược.  Tứ  (danh)  uẩn  thảnh  bất  tương  ưng 
cảnh  phược  cũng  có,  thành  bất  tương  ưng  phược  phi  cảnh  phược  cũng  có;  không  nên 
nói  có  thể  thảnh  bất  tương  ưng  phược  cảnh  phược,  có  thể  thảnh  bất  tương  ưng  phược 
phi  cảnh  phược  cũng  có. 

vi.  vii,  viii.  Đáp  phần  chùm  bộc  (oghagocchaka) 

91. 

*  Tứ  uẩn  thảnh  phi  bộc. . .  tứ  uẩn  thảnh  phi  phối. . .  tứ  uẩn  thảnh  phi  cái. . .  hành  uẩn  thảnh 
cái  cũng  có,  thành  phi  cái  cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  thảnh  cảnh  cái.  Tứ  (danh)  uẩn  thành  cảnh  cái  cũng  có,  thành  phi  cảnh  cái  cũng 
có. 

*  Sắc  uẩn  thảnh  bất  tương  ưng  cái.  Tứ  (danh)  uẩn  thảnh  tương  ưng  cái  cũng  có,  thảnh 
bất  tương  ưng  cái  cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  không  nên  nói  thảnh  cái  cảnh  cái,  mà  thảnh  phi  cái  cảnh  cái.  Ba  uẩn  không  thể 
nói  thảnh  cái  cảnh  cái  mà  thành  phi  cái  cảnh  cái  cũng  có,  không  thể  nói  thảnh  phi  cái 
cảnh  cái  cũng  có.  Hành  uẩn  thảnh  cái  cảnh  cái  cũng  có,  thảnh  phi  cái  cảnh  cái  cũng  có; 
không  nên  nói  có  thể  thành  cái  cảnh  cái,  có  thể  thảnh  phi  cái  cảnh  cái  cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  không  nên  nói  có  thể  thảnh  tương  ưng  cái,  có  thể  thảnh  phi  cái  tương  ưng  cái. 
Ba  uẩn  không  nên  nói  thảnh  cái  tương  ưng  cái,  mà  thảnh  phi  cái  tương  ưng  cái  cũng 
có,  không  thể  nói  thành  phi  cái  tương  ưng  cái  cũng  có.  Hành  uẩn  thảnh  cái  tương  ưng 
cái  cũng  có,  thảnh  phi  cái  tương  ưng  cái  cũng  có,  mà  không  nên  nói  có  thể  thảnh  cái 
tương  ưng  cái,  có  thể  thành  phi  cái  tương  ưng  cái  cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  thảnh  bất  tương  ưng  cái  mà  cảnh  cái.  Tứ  uẩn  thảnh  bất  tương  ưng  cái  mà  cảnh 
cái  cũng  có,  thảnh  bất  tương  ưng  cái  phi  cảnh  cái  cũng  có;  không  nên  nói  có  thể  thảnh 
bất  tương  ưng  cái  mà  cảnh  cái,  có  thể  thảnh  bất  tương  ưng  cái  phi  cảnh  cái  cũng  có. 

ix.  Đáp  phần  chùm  khinh  thị  (parãmãsagocchaka) 

92. 

*  Tứ  uẩn  thảnh  phi  khinh  thị.  Hành  uẩn  thảnh  khinh  thị  cũng  có,  thảnh  phi  khinh  thị 
cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  thành  cảnh  khinh  thị.  Bốn  uẩn  thảnh  cảnh  khinh  thị  cũng  có,  thành  phi  cảnh 
khinh  thị  cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  thành  bất  tương  ưng  khinh  thị.  Ba  uẩn  thảnh  tương  ưng  khinh  thị  cũng  có, 
thành  bất  tương  ưng  khinh  thị  cũng  có.  Hành  uẩn  thảnh  tương  ưng  khinh  thị  cũng  có, 
thành  bất  tương  ưng  khinh  thị  cũng  có;  không  nên  nói  có  thể  thảnh  tương  ưng  khinh 
thị,  có  thể  thảnh  bất  tương  ưng  khinh  thị  cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  không  thể  nói  thảnh  khinh  thị  cảnh  khinh  thị,  thảnh  phi  khinh  thị  cảnh  khinh 
thị  cũng  có.  Ba  uẩn  không  nên  nói  thảnh  khinh  thị  cảnh  khinh  thị,  mà  thảnh  phi  khinh 
thị  cảnh  khinh  thị  cũng  có;  không  thể  nói  thảnh  phi  khinh  thị  cảnh  khinh  thị  cũng  có. 
Hành  uẩn  thảnh  khinh  thị  cảnh  khinh  thị  cũng  có,  thành  phi  khinh  thị  cảnh  khinh  thị 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


49 


cũng  có,  không  nên  nói  có  thể  thảnh  khinh  thị  cảnh  khinh  thị,  có  thể  thảnh  phi  khinh 
thị  cảnh  khinh  thị  cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  thành  bất  tương  ưng  khinh  thị  cảnh  khinh  thị.  Tứ  (danh)  uẩn  thảnh  bất  tương 
ưng  khinh  thị  cảnh  khinh  thị  cũng  có,  thảnh  bất  tương  ưng  khinh  thị  phi  cảnh  khinh  thị 
cũng  có;  không  nên  nói  có  thể  thảnh  bất  tương  ưng  khinh  thị  cảnh  khinh  thị,  có  thể 
thành  phi  khinh  thị  bất  tương  ưng  khinh  thị  cũng  có. 

X.  Đáp  phần  nhị  đề  đại  (mahantaraduka) 

93. 

*  Sắc  uẩn  thành  không  biết  cảnh.  Tứ  (danh)  uẩn  thảnh  biết  cảnh. 

*  Tứ  uẩn  thảnh  phi  tâm.  Thức  uẩn  thảnh  tâm. 

*  Ba  uẩn  thành  sở  hữu  tâm,  nhị  uẩn  thành  phi  sở  hữu  tâm. 

*  Ba  uẩn  thảnh  tương  ưng  tâm.  sắc  uẩn  thành  bất  tương  ưng  tâm.  Thức  uẩn  không  thể 
nói  có  thể  thảnh  tương  ưng  tâm,  có  thể  thảnh  bất  tương  ưng  tâm. 

*  Ba  uẩn  thảnh  hòa  với  tâm.  sắc  uẩn  thảnh  không  hòa  với  tâm.  Thức  uẩn  không  thể  nói 
có  thể  thảnh  hòa  với  tâm,  có  thể  thảnh  không  hòa  với  tâm. 

*  Ba  uẩn  thảnh  sở  y  tâm.  Thức  uẩn  thảnh  phi  sở  y  tâm.  sắc  uẩn  thảnh  sở  y  tâm  cũng  có, 
thành  phi  sở  y  tâm  cũng  có. 

*  Ba  uẩn  thảnh  đồng  sanh  tồn  với  tâm.  Thức  uẩn  thảnh  phi  đồng  sanh  tồn  với  tâm.  sắc 
uẩn  thảnh  sanh  tồn  với  tâm  cũng  có,  thảnh  phi  sanh  tồn  với  tâm  cũng  có. 

*  Ba  uẩn  thảnh  hành  động  với  tâm.  Thức  uẩn  không  hành  động  với  tâm.  sắc  uẩn  thảnh 
tùng  hành  với  tâm  cũng  có,  thảnh  phi  tùng  hành  với  tâm  cũng  có. 

*  Ba  uẩn  thành  sở  y  và  hòa  với  tâm.  hai  uẩn  thảnh  phi  sở  y  phi  hòa  với  tâm. 

*  Ba  uẩn  thảnh  tâm  sở  y  đồng  tồn  và  hòa  với  tâm.  Nhị  uẩn  thảnh  phi  tâm  sở  y  phi  đồng 
tồn  và  không  hòa  với  tâm. 

*  Ba  uẩn  thảnh  có  tâm  làm  chỗ  nương  tùng  hành  và  hòa  với  tâm.  Hai  uẩn  thảnh  phi  có 
tâm  làm  chỗ  nương  phi  tùng  hành  phi  hòa  với  tâm. 

*  Ba  uẩn  thảnh  bên  ngoài.  Thức  uẩn  thảnh  bên  trong,  sắc  uẩn  thảnh  bên  trong  cũng  có, 
thành  bên  ngoài  cũng  có. 

*  Tứ  uẩn  thảnh  phi  thủ.  sắc  uẩn  thành  thủ  cũng  có,  thảnh  phi  thủ  cũng  có,  thảnh  do  thủ 
cũng  có,  thành  phi  do  thủ  cũng  có. 

xi.  Đáp  phần  chùm  thủ  (upãdãnagocchaka) 

94. 

*  Tứ  uẩn  thảnh  phi  thủ.  Hành  uẩn  thảnh  thủ  cũng  có,  thảnh  phi  thủ  cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  thảnh  cảnh  thủ.  Bốn  uẩn  thảnh  cảnh  thủ  cũng  có,  thảnh  phi  cảnh  thủ  cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  thảnh  bất  tương  ưng  thủ.  Bốn  uẩn  thảnh  tương  ưng  thủ  cũng  có,  thảnh  bất 
tương  ưng  thủ  cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  không  nên  nói  thành  thủ  cảnh  thủ,  mà  thảnh  phi  thủ  cảnh  thủ.  Ba  uẩn  không 
nên  nói  thành  thủ  cảnh  thủ,  thành  cảnh  thủ  phi  thủ  cũng  có  và  có  phần  không  nên  nói 


50 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


thành  cảnh  thủ  phi  thủ.  Hành  uẩn  thảnh  thủ  cảnh  thủ  cũng  có  và  thành  cảnh  thủ  phi  thủ 
cũng  có;  không  nên  nói  có  thể  thảnh  thủ  cảnh  thủ,  tuy  nhiên  thành  cảnh  thủ  phi  thủ 
cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  không  nên  nói  có  thể  thảnh  thủ  tuơng  ung  thủ  hay  thảnh  phi  thủ  tuơng  ung 
thủ.  Ba  uẩn  không  thể  nói  thành  thủ  tuơng  ung  thủ,  mà  thành  phi  thủ  tuơng  ung  thủ  và 
không  thể  nói  thành  phi  thủ  tuơng  ung  thủ  cũng  có.  Hành  uẩn  thảnh  thủ  tuong  ung  thủ 
cũng  có,  thành  tuong  ung  thủ  phi  thủ  cũng  có;  không  nên  nói  dĩ  nhiên  thành  thủ  tuong 
ung  thủ,  tuy  nhiên  thành  tuơng  ung  thủ  phi  thủ  cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  thành  bất  tuơng  ung  thủ  cảnh  thủ.  Tứ  uẩn  thảnh  bất  tuơng  ung  thủ  cảnh  thủ 
cũng  có,  thành  bất  tuơng  ung  thủ  phi  cảnh  thủ  cũng  có,  không  nên  nói  dĩ  nhiên  thảnh 
bất  tuơng  ung  thủ  cảnh  thủ,  tuy  nhiên  thảnh  bất  tuơng  ung  thủ  phi  cảnh  thủ  cũng  có. 

xii.  Đáp  phần  chùm  phiền  não  (kilesagocchaka) 

95. 

*  Tứ  uẩn  thành  phi  phiền  não.  Hành  uẩn  thảnh  phiền  não  cũng  có,  thảnh  phi  phiền  não 
cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  thành  cảnh  phiền  não.  Bốn  uẩn  thảnh  cảnh  phiền  não  cũng  có,  thành  phi  cảnh 
phiền  não  cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  thảnh  phi  cảnh  phiền  toái.  Bốn  uẩn  thảnh  cảnh  phiền  toái  cũng  có,  thảnh  phi 
cảnh  phiền  toái  cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  thảnh  bất  tuơng  ung  phiền  não.  Tứ  uẩn  thảnh  tuơng  ung  phiền  não  cũng  có, 
thành  bất  tuơng  ung  phiền  não  cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  không  thể  nói  thảnh  phiền  não  cảnh  phiền  não,  mà  thành  cảnh  phiền  não  phi 
phiền  não.  Ba  uẩn  không  nên  nói  thảnh  phiền  não  cảnh  phiền  não,  mà  thành  cảnh 
phiền  não  phi  phiền  não  cũng  có;  không  nên  nói  thảnh  cảnh  phiền  não  phi  phiền  não 
cũng  có.  Hành  uẩn  thảnh  phiền  não  cảnh  phiền  não  cũng  có,  thảnh  cảnh  phiền  não  phi 
phiền  não  cũng  có;  không  nên  nói  dĩ  nhiên  thảnh  phiền  não  cảnh  phiền  não,  tuy  nhiên 
thành  cảnh  phiền  não  phi  phiền  não  cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  không  nên  nói  dĩ  nhiên  thảnh  phiền  não  cảnh  phiền  toái,  tuy  nhiên  thảnh  cảnh 
phiền  toái  phi  phiền  não  cũng  có.  Ba  uẩn  không  nên  nói  thảnh  phiền  não  cảnh  phiền 
toái,  mà  thảnh  cảnh  phiền  toái  phi  phiền  não,  cũng  không  nên  nói  thảnh  cảnh  phiền 
toái  phi  phiền  não.  Hành  uẩn  thảnh  phiền  não  cảnh  phiền  toái  cũng  có,  thảnh  cảnh 
phiền  toái  phi  phiền  não  cũng  có;  không  nên  nói  dĩ  nhiên  thảnh  phiền  não  cảnh  phiền 
toái,  tuy  nhiên  thảnh  cảnh  phiền  toái  phi  phiền  não  cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  không  nên  nói  dĩ  nhiên  thảnh  phiền  não  tuơng  ung  phiền  não,  dĩ  nhiên  thảnh 
tuơng  ung  phiền  não  phi  phiền  não.  Ba  uẩn  không  nên  nói  thành  phiền  não  tuơng  ung 
phiền  não,  thảnh  tuơng  ung  phiền  não  phi  phiền  não  cũng  có,  không  nên  nói  thảnh 
tuơng  ung  phiền  não  phi  phiền  não.  Hành  uẩn  thảnh  phiền  não  tuơng  ung  phiền  não 
cũng  có,  thảnh  tuơng  ung  phiền  não  phi  phiền  não  cũng  có,  không  nên  nói  tuy  nhiên 
thành  phiền  não  tuơng  ung  phiền  não,  tuy  nhiên  thảnh  tuơng  ung  phiền  não  phi  phiền 
não  cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  thảnh  bất  tuơng  ung  phiền  não  cảnh  phiền  não.  Tứ  uẩn  thảnh  bất  tuơng  ung 
phiền  não  cảnh  phiền  não  cũng  có,  thảnh  bất  tuơng  ung  phiền  não  phi  cảnh  phiền  não 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


51 


cũng  có,  không  nên  nói  tuy  nhiên  thảnh  bất  tương  ưng  phiền  não  cảnh  phiền  não  hay 
tuy  nhiên  thảnh  bất  tương  ưng  phiền  não  phi  cảnh  phiền  não  cũng  có. 

xiii.  Đáp  phân  nhị  đê  yêu  bôi  (pựthiduka) 

96. 

*  Sắc  uẩn  thảnh  phi  sơ  đạo  tuyệt  trừ.  Tứ  uẩn  thảnh  sơ  đạo  tuyệt  trừ  cũng  có,  thảnh  phi  sơ 
đạo  tuyệt  trừ  cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  thành  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ.  Tứ  uẩn  thành  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  cũng  có, 
thành  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  thảnh  phi  hữu  nhân  sơ  đạo  tuyệt  trừ.  Tứ  uẩn  thảnh  hữu  nhân  sơ  đạo  tuyệt  trừ 
cũng  có,  thành  phi  hữu  nhân  sơ  đạo  tuyệt  trừ  cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  thảnh  phi  hữu  nhân  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ.  Tứ  uẩn  thảnh  hữu  nhân  ba  đạo 
cao  tuyệt  trừ  cũng  có,  thành  phi  hữu  nhân  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  thành  vô  tầm.  Tứ  uẩn  thảnh  hữu  tầm  cũng  có,  thảnh  vô  tầm  cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  thành  vô  tứ.  Tứ  uẩn  thành  hữu  tứ  cũng  có,  thành  vô  tứ  cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  thành  vô  hỷ.  Tứ  uẩn  thảnh  hữu  hỷ  cũng  có,  thảnh  vô  hỷ  cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  thành  phi  đồng  sanh  hỷ.  Tứ  uẩn  thành  đồng  sanh  hỷ  cũng  có,  thảnh  phi  đồng 
sanh  hỷ  cũng  có. 

*  Hai  uẩn  thảnh  phi  đồng  sanh  lạc.  Ba  uẩn  thảnh  đồng  sanh  lạc  cũng  có,  thảnh  phi  đồng 
sanh  lạc  cũng  có. 

*  Hai  uẩn  thảnh  phi  đồng  sanh  xả.  Ba  uẩn  thảnh  đồng  sanh  xả  cũng  có,  thảnh  phi  đồng 
sanh  xả  cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  thành  Dục  giới.  Tứ  uẩn  thành  Dục  giới  cũng  có,  thành  phi  Dục  giới  cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  thành  phi  sắc  giới.  Tứ  uẩn  thành  sắc  giới  cũng  có,  thành  phi  sắc  giới  cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  thảnh  phi  Vô  sắc  giới.  Tứ  uẩn  thảnh  Vô  sắc  giới  cũng  có,  thảnh  phi  Vô  sắc 
giới  cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  thảnh  liên  quan  luân  hồi.  Tứ  uẩn  thành  liên  quan  luân  hồi  cũng  có,  thành  bất 
liên  quan  luân  hồi  cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  thảnh  phi  nhân  xuất  luân  hồi.  Tứ  uẩn  thảnh  nhân  xuất  luân  hồi  cũng  có,  thảnh 
phi  nhân  xuất  luân  hồi  cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  thảnh  bất  định.  Tứ  uẩn  thảnh  nhất  định  cũng  có,  thành  bất  định  cũng  có. 

*  Sắc  uẩn  thành  hữu  thượng.  Tứ  uẩn  thành  hữu  thượng  cũng  có,  thành  vô  thượng  cũng 
có. 

*  Sắc  uẩn  thành  vô  y.  Tứ  uẩn  thành  hữu  y  cũng  có,  thành  vô  y  cũng  có  như  thế  nay. 

Dứt  Phần  vẩn  đáp 
Đầy  đủ  Uân  phân  tích 


52 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


PHÀN  II  -  XỨ  PHÂN  TÍCH 

A.  XỨ  PHÂN  TÍCH  PHÀN  PHÂN  THEO  KINH 

97. 

Thập  nhị  xứ  như  là  nhãn  xứ,  sắc  xứ,  nhĩ  xứ,  thinh  xứ,  tỷ  xứ,  khí  xứ,  thiệt  xứ,  vị  xứ, 
thân  xứ,  xúc  xứ,  ý  xứ  và  pháp  xứ. 

98. 

*  Nhãn  thành  vô  thường,  thành  khổ  não,  thảnh  vô  ngã,  có  sự  biến  chuyển  thay  đổi  cố 
nhiên,  sắc  thảnh  vô  thường,  thảnh  khổ  não,  thảnh  vô  ngã,  có  sự  hành  vi  biến  chuyển 
cố  nhiên. 

*  Nhĩ  thành  vô  thường,  thảnh  khổ  não,  thành  vô  ngã,  có  sự  hành  vi  biến  chuyển  cố 
nhiên.  Thinh  thành  vô  thường,  thành  khổ  não,  thảnh  vô  ngã,  có  sự  hành  vi  biến  chuyển 
cố  nhiên. 

*  Tỷ  thảnh  vô  thường,  thảnh  khổ  não,  thảnh  vô  ngã,  có  sự  hành  vi  biến  chuyển  cố  nhiên. 
Khí  thành  vô  thường,  thảnh  khổ  não,  thảnh  vô  ngã,  có  sự  hành  vi  biến  chuyển  cố 
nhiên. 

*  Thiệt  thành  vô  thường,  thảnh  khổ  não,  thảnh  vô  ngã,  có  sự  hành  vi  biến  chuyển  cố 
nhiên.  Vị  thành  vô  thường,  thảnh  khổ  não,  thảnh  vô  ngã,  có  sự  hành  vi  biến  chuyển  cố 
nhiên. 

*  Thân  thành  vô  thường,  thảnh  khổ  não,  thảnh  vô  ngã,  có  sự  hành  vi  biến  chuyển  cố 
nhiên.  Xúc  thảnh  vô  thường,  thảnh  khổ  não,  thảnh  vô  ngã,  có  sự  hành  vi  biến  chuyển 
cố  nhiên. 

*  Ý  thành  vô  thường,  thành  khổ  não,  thành  vô  ngã,  có  sự  hành  vi  biến  chuyển  cố  nhiên. 
Pháp  thảnh  vô  thường,  thảnh  khổ  não,  thành  vô  ngã,  có  sự  hành  vi  biến  chuyển  cố 
nhiên. 

Dứt  phân  theo  Kinh 


B.  XỨ  PHÂN  TÍCH  PHÀN  PHÂN  THEO  DIỆU  PHÁP 

99. 

Thập  nhị  xứ  như  là  nhãn  xứ,  nhĩ  xứ,  tỷ  xứ,  thiệt  xứ,  thân  xứ,  ý  xứ,  sắc  xứ,  thinh  xứ, 
khí  xứ,  vị  xứ,  xúc  xứ,  pháp  xứ. 

100. 

*  Nhãn  xứ  đó  ra  sao?  Nhãn  não  là  thần  kinh  nương  sắc  tứ  đại  sung...  cũng  gọi  nhả 
không.  Đây  gọi  là  nhãn  xứ. 

*  Nhĩ  xứ,  tỷ  xứ,  thiệt  xứ  và  thân  xứ  đó  ra  sao?...  thân  nào  là  thần  kinh  nương  sắc  tứ 
đại  sung. . .  cũng  kêu  là  nhà  không.  Đây  gọi  là. . .  thân  xứ. 

*  Ỷ  xứ  đó  ra  sao?  Ý  xứ  phân  phần  thảnh  một  tức  là  ý  xứ  tương  ưng  xúc.  Ý  xứ  phân 
phần  thành  hai  như  là  ý  xứ  thành  hữu  nhân,  thảnh  vô  nhân.  Ý  xứ  phân  phần  thảnh  ba 
như  là  ý  xứ  thành  thiện,  thành  bất  thiện,  thành  vô  ký. . .  ý  xứ  phân  phần  thảnh  nhiều  thứ 
bằng  cách  như  thế.  Đây  gọi  là  ý  xứ. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


53 


*  sẳc  xứ  đó  ra  sao?  sắc  nào  là  màu  nương  sắc  tứ  đại  sung. . .  cũng  kêu  nhà  không.  Đây 
gọi  là  sắc  xứ. 

*  Thinh  xứ,  khi  xứ,  vị  xứ,  xúc  xứ  đó  ra  sao?  . . .  địa  chất. . .  cũng  kêu  là  xúc  xứ.  Đây  gọi 
là. . .  xúc  xứ. 

*  Pháp  xứ  đó  ra  sao?  Thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn,  sắc  không  thấy,  không  đối  chiếu, 
liên  quan  trong  pháp  xứ  và  vô  vi  giới. 

*  Trong  pháp  xứ  đó  mà  thọ  uẩn  ra  sao?  Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  thọ  uẩn 
tương  ưng  xúc . . .  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  nhiều  thứ  bằng  cách  thế  nay.  Đây  gọi  là 
thọ  uẩn. 

*  Tưởng  uẩn  đó  ra  sao?  Tưởng  uẩn  phân  phần  thành  một  tức  là  tưởng  uẩn  tương  ưng 
xúc. . .  Tưởng  uẩn  phân  phần  thảnh  nhiều  thứ  bằng  cách  thế  nay.  Đây  gọi  là  tưởng  uẩn. 

*  Hành  uẩn  đó  ra  sao?  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  hành  uẩn  tương  ưng 
tâm. . .  hành  uẩn  phân  mỗi  phần  thảnh  nhiều  thứ  bằng  cách  thế  nay.  Đây  gọi  là  hành 
uẩn. 

*  Sắc  uẩn  không  thấy  không  đối  chiếu  liên  quan  trong  pháp  xứ  đó  ra  sao?  Nữ  quyền. . . 
đoàn  thực.  Đây  gọi  là  sắc  không  thấy,  không  đối  chiếu  liên  quan  trong  pháp  xứ. 

*  Vô  vi  giới  đó  ra  sao?  Sự  dứt  ái,  sự  dứt  sân,  sự  dứt  si.  Đây  gọi  là  vô  vi  giới.  Những 
chơn  tướng  nay  gọi  là  pháp  xứ. 

Dứt  Phần  phần  theo  Diệu  Pháp 


c.  XỨ  PHÂN  TÍCH  PHẦN  VẤN  ĐÁP 


101. 

Thập  nhị  xứ  như  là  nhãn  xứ,  sắc  xứ. ..  ý  xứ  và  pháp  xứ. 


Đáp  đầu  đề  tam,  đáp  đầu  đề  nhị 


Thập  nhị  xứ  mà  những  chi  thảnh  thiện,  những  chi  thảnh  bất  thiện,  những  chi  thảnh 
vô  ký. . .  những  chi  thành  hữu  y,  những  chi  thảnh  vô  y? 


1)  Đáp  theo  đầu  đề  tam 

102. 

*  Mười  xứ  (thô)  thảnh  vô  ký.  Nhị  xứ  (tế)  thành  thiện  cũng  có,  thảnh  bất  thiện  cũng  có, 
thành  vô  ký  cũng  có. 

*  Mười  xứ  (thô)  không  nên  nói  có  thể  thảnh  tương  ưng  lạc  thọ,  có  thể  thảnh  tương  ưng 
khổ  thọ,  có  thể  thảnh  tương  ưng  phi  khổ  phi  lạc  thọ.  Ý  xứ  thảnh  tương  ưng  lạc  thọ 
cũng  có,  thành  tương  ưng  khổ  thọ  cũng  có,  thành  tương  ưng  phi  khổ  phi  lạc  thọ  cũng 
có.  Pháp  xứ  thành  tương  ưng  lạc  thọ  cũng  có,  thảnh  tương  ưng  khổ  thọ  cũng  có,  thảnh 
tương  ưng  phi  khổ  phi  lạc  thọ  cũng  có;  không  nên  nói  tuy  nhiên  thảnh  tương  ưng  lạc 
thọ,  tuy  nhiên  thảnh  tương  ưng  khổ  thọ,  tuy  nhiên  thành  tương  ưng  phi  khổ  phi  lạc  thọ 
cũng  có. 


54 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Thập  xứ  (thô)  thảnh  pháp  phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục  nhân.  Nhị  xứ  (tế)  thảnh  dị  thục 
quả  cũng  có,  thành  dị  thục  nhân  cũng  có,  thành  phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục  nhân  cũng 
có. 

*  Ngũ  xứ  thảnh  do  thủ  cảnh  thủ.  Thinh  xứ  thảnh  phi  do  thủ  cảnh  thủ.  Tứ  xứ  thành  do  thủ 
cảnh  thủ  cũng  có,  thảnh  phi  do  thủ  cảnh  thủ  cũng  có,  thành  phi  do  thủ  phi  cảnh  thủ 
cũng  có.  Nhị  xứ  thành  do  thủ  cảnh  thủ  cũng  có,  thành  phi  do  thủ  cảnh  thủ  cũng  có, 
thành  phi  do  thủ  phi  cảnh  thủ  cũng  có. 

*  Thập  xứ  thành  phi  phiền  toái  cảnh  phiền  não.  Nhị  xứ  thảnh  phiền  toái  cảnh  phiền  não 
cũng  có,  thành  phi  phiền  toái  cảnh  phiền  não  cũng  có,  thành  phi  phiền  toái  phi  cảnh 
phiền  não  cũng  có. 

*  Thập  xứ  thành  vô  tầm  vô  tứ.  Ý  xứ  thành  hữu  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thảnh  vô  tầm  hữu  tứ 
cũng  có,  thành  vô  tầm  vô  tứ  cũng  có.  Pháp  xứ  thành  hữu  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thành  vô 
tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thảnh  vô  tầm  vô  tứ  cũng  có;  không  nên  nói  có  thể  thảnh  hữu  tầm 
hữu  tứ,  có  thể  thành  vô  tầm  hữu  tứ,  có  thể  thành  vô  tầm  vô  tứ  cũng  đặng. 

*  Thập  xứ  không  nên  nói  có  thể  thành  đồng  sanh  hỷ,  có  thể  thành  đồng  sanh  lạc,  có  thể 
thành  đồng  sanh  xả.  Nhị  xứ  thảnh  đồng  sanh  hỷ  cũng  có,  thảnh  đồng  sanh  lạc  cũng  có, 
thành  đồng  sanh  xả  cũng  có;  không  nên  nói  có  thể  thành  đồng  sanh  hỷ,  có  thể  thảnh 
đồng  sanh  lạc,  có  thể  thành  đồng  sanh  xả  cũng  đặng. 

*  Thập  xứ  thảnh  phi  so  đạo  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ.  Nhị  xứ  thảnh  so  đạo  tuyệt  trừ  cũng 
có,  thành  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  cũng  có,  thành  so  đạo  và  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  cũng  có. 

*  Thập  xứ  thảnh  phi  nhân  phi  so  đạo  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ.  Nhị  xứ  thảnh  hữu  nhân  so 
đạo  tuyệt  trừ  cũng  có,  thành  hữu  nhân  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  cũng  có,  thành  phi  hữu 
nhân  phi  so  đạo  và  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  cũng  có. 

*  Thập  xứ  thảnh  phi  nhân  sanh  tử  phi  nhân  đến  Níp-bàn.  Nhị  xứ  thảnh  nhân  sanh  tử 
cũng  có,  thảnh  nhân  đến  Níp-bàn  cũng  có,  thảnh  phi  nhân  sanh  tử  phi  nhân  đến  Níp- 
bàn  cũng  có. 

*  Thập  xứ  thảnh  phi  hữu  học  phi  vô  học.  Nhị  xứ  thảnh  hữu  học  cũng  có,  thảnh  vô  học 
cũng  có,  thành  phi  hữu  học  phi  vô  học  cũng  có. 

*  Thập  xứ  thảnh  hy  thiểu.  Nhị  xứ  thảnh  hy  thiểu  cũng  có,  thảnh  đáo  đại  cũng  có,  thảnh 
vô  luợng  cũng  có. 

*  Thập  xứ  thảnh  bất  tri  cảnh.  Nhị  xứ  thành  tri  cảnh  hy  thiểu  cũng  có,  thảnh  tri  cảnh  đáo 
đại  cũng  có,  thành  tri  cảnh  vô  luợng  cũng  có;  không  nên  nói  có  thể  thảnh  tri  cảnh  hy 
thiểu,  thành  tri  cảnh  đáo  đại,  thảnh  tri  cảnh  vô  luợng. 

*  Thập  xứ  thảnh  trung  bình.  Nhị  xứ  thảnh  ty  hạ  cũng  có,  thảnh  trung  bình  cũng  có,  thảnh 
tinh  luơng  cũng  có. 

*  Thập  xứ  thành  bất  định.  Nhị  xứ  thảnh  tà  nhất  định  cũng  có,  thảnh  chánh  nhất  định 
cũng  có,  thành  bất  định  cũng  có. 

*  Thập  xứ  thảnh  bất  tri  cảnh.  Nhị  xứ  thảnh  đạo  là  cảnh  cũng  có,  thảnh  đạo  là  nhân  cũng 
có,  thảnh  đạo  là  truởng  cũng  có;  không  nên  nói  thảnh  đạo  là  cảnh,  thảnh  đạo  là  nhân, 
thành  đạo  là  truởng. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


55 


*  Ngũ  xứ  thảnh  sanh  tồn  cũng  có,  thảnh  sẽ  sanh  cũng  có,  không  thể  nói  thảnh  phi  sanh 
tồn.  Thinh  xứ  thảnh  sanh  tồn  cũng  có,  thành  phi  sanh  tồn  cũng  có,  không  thể  nói  thành 
sẽ  sanh.  Ngũ  xứ  thành  sanh  tồn  cũng  có,  thành  phi  sanh  tồn  cũng  có,  thảnh  sẽ  sanh 
cũng  có.  Pháp  xứ  thành  sanh  tồn  cũng  có,  thảnh  phi  sanh  tồn  cũng  có,  thành  sẽ  sanh 
cũng  có;  không  nên  nói  có  thể  thành  sanh  tồn,  mà  có  thể  thảnh  phi  sanh  tồn  hay  có  thể 
thành  sẽ  sanh  cũng  đặng. 

*  Thập  nhất  xứ  thành  quá  khứ  cũng  có,  thành  vị  lai  cũng  có,  thành  hiện  tại  cũng  có.  Pháp 
xứ  thành  quá  khứ  cũng  có,  thảnh  vị  lai  cũng  có,  thành  hiện  tại  cũng  có;  không  nên  nói 
có  thể  thảnh  quá  khứ,  có  thể  thành  vị  lai,  có  thể  thảnh  hiện  tại  cũng  đặng. 

*  Thập  xứ  thảnh  bất  tri  cảnh.  Nhị  xứ  thảnh  tri  cảnh  quá  khứ  cũng  có,  thảnh  tri  cảnh  vị  lai 
cũng  có,  thảnh  tri  cảnh  hiện  tại  cũng  có;  không  nên  nói  có  thể  thành  cảnh  quá  khứ,  có 
thể  thành  cảnh  vị  lai,  có  thể  thảnh  cảnh  hiện  tại  cũng  đặng. 

*  Thập  nhị  xứ  thành  nội  phần  cũng  đặng,  thảnh  ngoại  phần  cũng  đặng,  thảnh  nội  và 
ngoại  phần  cũng  đặng. 

*  Thập  xứ  thành  bất  tri  cảnh.  Nhị  xứ  thành  tri  cảnh  nội  cũng  có,  thành  tri  cảnh  ngoại 
cũng  có,  thảnh  tri  cảnh  nội  và  ngoại  cũng  có;  không  nên  nói  có  thể  thảnh  tri  cảnh  nội, 
có  thể  thành  tri  cảnh  ngoại  hay  có  thể  thành  tri  cảnh  nội  và  ngoại  cũng  đặng. 

*  Sắc  nhập  thành  hữu  kiến  hữu  đối  chiếu.  Cửu  nhập  thành  bất  kiến  hữu  đối  chiếu.  Nhị 
nhập  thành  bất  kiến  vô  đối  chiếu. 


2)  Đáp  theo  đầu  đề  nhị 

i.  Đáp  phần  chùm  nhân  (hetugocchaka) 

103. 

*  Thập  nhất  xứ  thành  phi  nhân.  Pháp  xứ  thảnh  nhân  cũng  có,  thảnh  phi  nhân  cũng  có. 

*  Thập  xứ  thảnh  vô  nhân.  Nhị  xứ  thảnh  hữu  nhân  cũng  có,  thảnh  vô  nhân  cũng  có. 

*  Thập  xứ  thành  bất  tuong  ung  nhân.  Nhị  xứ  thảnh  tuong  ung  nhân  cũng  có,  thành  bất 
tuong  ung  nhân  cũng  có. 

*  Thập  xứ  không  nên  nói  có  thể  thảnh  nhân  hữu  nhân  hay  có  thể  thảnh  phi  nhân  hữu 
nhân.  Ý  xứ  không  thể  nói  thảnh  nhân  hữu  nhân,  mà  thành  phi  nhân  hữu  nhân  cũng  có; 
không  thể  nói  thảnh  phi  nhân  hữu  nhân  cũng  có.  Pháp  xứ  thành  nhân  hữu  nhân  cũng 
có,  thảnh  phi  nhân  hữu  nhân  cũng  có,  không  nên  nói  có  thể  thảnh  nhân  hữu  nhân  hay 
có  thể  thảnh  phi  nhân  hữu  nhân  cũng  đặng. 

*  Thập  xứ  không  nên  nói  có  thể  thành  nhân  tuong  ung  nhân  và  phi  nhân  tuơng  ung 
nhân.  Ý  xứ  không  thể  nói  thảnh  nhân  tuơng  ung  nhân,  mà  thảnh  phi  nhân  tuong  ung 
nhân  cũng  có,  cũng  không  thể  nói  hoặc  thảnh  phi  nhân  tuong  ung  nhân.  Pháp  xứ  thảnh 
nhân  tuơng  ung  nhân  cũng  có,  thành  phi  nhân  tuơng  ung  nhân  cũng  có;  không  nên  nói 
có  thể  thảnh  nhân  tuong  ung  nhân  và  phi  nhân  tuong  ung  nhân. 

*  Thập  xứ  thành  phi  nhân  vô  nhân.  Ý  xứ  thảnh  phi  nhân  hữu  nhân  cũng  có,  thành  phi 
nhân  vô  nhân  cũng  có.  Pháp  xứ  thảnh  phi  nhân  hữu  nhân  cũng  có,  thành  phi  nhân  vô 
nhân  cũng  có;  không  nên  nói  thành  phi  nhân  hữu  nhân  và  phi  nhân  vô  nhân. 


ii.  Đáp  phần  nhị  đề  đỉnh  (culantaraduka) 


56 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


104. 

*  Thập  nhất  xứ  thành  hữu  duyên,  pháp  xứ  thành  hữu  duyên  cũng  có,  thành  vô  duyên 
cũng  có. 

*  Thập  nhất  xứ  thảnh  hữu  vi.  Pháp  xứ  thành  hữu  vi  cũng  có,  thành  vô  vi  cũng  có. 

*  Thập  nhất  xứ  thành  bất  kiến,  sắc  xứ  thảnh  hữu  kiến. 

*  Thập  xứ  thảnh  hữu  đối  chiếu.  Nhị  xứ  thảnh  vô  đối  chiếu. 

*  Thập  xứ  thảnh  sắc.  Ý  xứ  thảnh  phi  sắc.  Pháp  xứ  thảnh  sắc  cũng  có,  thảnh  phi  sắc  cũng 
có. 

*  Thập  xứ  thảnh  hiệp  thế.  Nhị  xứ  thảnh  hiệp  thế  cũng  có,  thảnh  siêu  thế  cũng  có. 

*  Thập  nhị  xứ  thảnh  cũng  có  tâm  biết  đặng,  thảnh  cũng  có  tâm  không  biết  đặng. 

iii.  Đáp  phần  chùm  lậu  (ãsavagocchaka) 

105. 

*  Thập  nhất  xứ  thảnh  phi  lậu.  Pháp  xứ  thảnh  lậu  cũng  có,  thảnh  phi  lậu  cũng  có. 

*  Thập  xứ  thảnh  cảnh  lậu.  Nhị  xứ  thảnh  cảnh  lậu  cũng  có,  thảnh  phi  cảnh  lậu  cũng  có. 

*  Thập  xứ  thành  bất  tuơng  ung  lậu.  Nhị  xứ  thành  tuong  ung  lậu  cũng  có,  thảnh  bất 
tuơng  ung  lậu  cũng  có. 

*  Thập  xứ  không  thể  nói  thảnh  lậu  cảnh  lậu,  mà  thảnh  phi  lậu  cảnh  lậu.  Ý  xứ  không  thể 
nói  thành  lậu  cảnh  lậu,  mà  thành  phi  lậu  cảnh  lậu  cũng  có,  không  thể  nói  thảnh  phi  lậu 
cảnh  lậu  cũng  có.  Pháp  xứ  thành  lậu  cảnh  lậu  cũng  có,  thành  phi  lậu  cảnh  lậu  cũng  có, 
không  nên  nói  có  thể  thảnh  lậu  cảnh  lậu  cũng  có  và  thảnh  phi  lậu  cảnh  lậu  cũng  có. 

*  Thập  xứ  không  nên  nói  có  thể  thảnh  lậu  tuơng  ung  lậu  và  thảnh  phi  lậu  tuơng  ung  lậu. 
Ý  xứ  không  thể  nói  thành  lậu  tuong  ung  lậu,  mà  thành  phi  lậu  tuơng  ung  lậu  cũng  có, 
không  thể  nói  thảnh  phi  lậu  tuơng  ung  lậu  cũng  có.  Pháp  xứ  thành  lậu  tuong  ung  lậu 
cũng  có,  thành  phi  lậu  tuong  ung  lậu  cũng  có;  không  nên  nói  có  thể  thành  lậu  tuong 
ung  lậu  và  phi  lậu  tuơng  ung  lậu. 

*  Thập  xứ  thành  bất  tuơng  ung  lậu  cảnh  lậu.  Nhị  xứ  thảnh  bất  tuơng  ung  lậu  cảnh  lậu 
cũng  có,  thành  bất  tuong  ung  lậu  phi  cảnh  lậu  cũng  có;  không  nên  nói  thành  bất  tuơng 
ung  lậu  cảnh  lậu  cũng  có  và  bất  tuơng  ung  lậu  phi  cảnh  lậu  cũng  có. 

iv.  Đáp  phần  chùm  triền  (samyojanagocchaka) 

106. 

*  Thập  nhất  xứ  thảnh  phi  triền.  Pháp  xứ  thảnh  triền  cũng  có,  thảnh  phi  triền  cũng  có. 

*  Thập  xứ  thảnh  cảnh  triền.  Nhị  xứ  thảnh  cảnh  triền  cũng  có,  thảnh  phi  cảnh  triền  cũng 
có. 

*  Thập  xứ  thành  bất  tuơng  ung  triền.  Nhị  xứ  thảnh  tuơng  ung  triền  cũng  có,  thảnh  bất 
tuơng  ung  triền  cũng  có. 

*  Thập  xứ  không  nên  nói  thảnh  triền  cảnh  triền  mà  thành  cảnh  triền  phi  triền.  Ý  xứ 
không  thể  nói  thành  triền  cảnh  triền,  nhung  thành  cảnh  triền  mà  phi  triền  cũng  có, 
cũng  có  phần  không  thể  nói  thảnh  cảnh  triền  mà  phi  triền.  Pháp  xứ  thảnh  triền  và  cảnh 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


57 


triền  cũng  có,  thảnh  cảnh  triền  mà  phi  triền  cũng  có,  cũng  có  phần  không  nên  nói  có 
thể  thành  triền  mà  cảnh  triền  hay  thảnh  cảnh  triền  mà  phi  triền. 

*  Thập  xứ  không  nên  nói  có  thể  thành  triền  tương  ưng  triền  hay  tương  ưng  triền  mà  phi 
triền.  Ý  xứ  không  thể  nói  thảnh  triền  tương  ưng  triền,  mà  thành  tương  ưng  triền  phi 
triền  cũng  có,  cũng  có  phần  không  đặng  nói  tương  ưng  triền  phi  triền.  Pháp  xứ  thành 
triền  tương  ưng  triền  cũng  có,  thành  tương  ưng  triền  phi  triền  cũng  có;  không  nên  nói 
thành  triền  tương  ưng  triền  và  tương  ưng  triền  phi  triền. 

*  Thập  xứ  thảnh  bất  tương  ưng  triền  mà  cảnh  triền.  Nhị  xứ  thảnh  bất  tương  ưng  triền  mà 
cảnh  triền  cũng  có,  thảnh  bất  tương  ưng  triền  mà  phi  cảnh  triền  cũng  có;  nhưng  có 
phần  không  đặng  nói  có  thể  thành  bất  tương  ưng  triền  và  cảnh  triền  hay  có  thể  thành 
bất  tương  ưng  triền  mà  phi  triền. 

V.  Đáp  phần  chùm  phược  (ganthagocchaka) 

107. 

*  Thập  nhất  xứ  thảnh  phi  phược.  Pháp  xứ  thành  phược  cũng  có,  thảnh  phi  phược  cũng 
có. 

*  Thập  xứ  thành  cảnh  phược.  Nhị  xứ  thành  cảnh  phược  cũng  có,  thành  phi  cảnh  phược 
cũng  có. 

*  Thập  xứ  thảnh  bất  tương  ưng  phược.  Nhị  xứ  thảnh  tương  ưng  phược  cũng  có,  thành 
bất  tương  ưng  phược  cũng  có. 

*  Thập  xứ  không  thể  nói  thành  phược  cảnh  phược  và  cảnh  phược  phi  phược.  Ý  xứ  không 
thể  nói  thành  phược  cảnh  phược,  mà  thảnh  cảnh  phược  phi  phược  cũng  có,  cũng  có 
phần  không  đặng  nói  thảnh  cảnh  phược  phi  phược.  Pháp  xứ  thành  phược  cảnh  phược 
cũng  có,  thành  cảnh  phược  phi  phược  cũng  có,  nhưng  có  phần  không  đặng  nói  thành 
phược  cảnh  phược  hay  có  thể  thảnh  cảnh  phược  phi  phược. 

*  Thập  xứ  không  nên  nói  có  thể  thảnh  phược  tương  ưng  phược  hay  có  thể  thảnh  tương 
ưng  phược  phi  phược.  Ý  xứ  không  thể  nói  thành  phược  tương  ưng  phược,  mà  có  phần 
thành  tương  ưng  phược  phi  phược  và  cũng  có  phần  không  nên  nói  thảnh  tương  ưng 
phược  mà  phi  phược.  Pháp  xứ  thảnh  phược  tương  ưng  phược  cũng  có,  thành  tương 
ưng  phược  mà  phi  phược  cũng  có,  nhưng  cũng  có  phần  không  đặng  nói  là  có  thể  thảnh 
phược  tương  ưng  phược  hay  là  có  thể  thành  tương  ưng  phược  phi  phược. 

vi,  vii,  viii.  Đáp  phân  chùm  bộc  (oghegocchaka  ãdi) 

108. 

*  Thập  nhất  xứ  thảnh  phi  bộc...  thập  nhất  xứ  thành  phi  phối...  thập  nhất  xứ  thành  phi 
cái. . .  pháp  xứ  thảnh  cái  cũng  có,  thành  phi  cái  cũng  có. 

*  Thập  xứ  thảnh  cảnh  cái.  Nhị  xứ  thảnh  cảnh  cái  cũng  có,  thảnh  phi  cảnh  cái  cũng  có. 

*  Thập  xứ  thành  bất  tương  ưng  cái.  Nhị  xứ  thành  tương  ưng  cái  cũng  có,  thảnh  bất  tương 
ưng  cái  cũng  có. 

*  Thập  xứ  không  thể  nói  thành  cái  cảnh  cái  và  cảnh  cái  phi  cái.  Ý  xứ  không  thể  nói 
thành  cái  cảnh  cái,  mà  thảnh  phi  cái  cảnh  cái  cũng  có,  cũng  có  phần  không  đặng  nói 
thành  cái  phi  cái.  Pháp  xứ  thành  cái  cảnh  cái  cũng  có,  thảnh  cảnh  cái  phi  cái  cũng  có, 
có  phần  không  đặng  nói  thảnh  cái  cảnh  cái  hay  thảnh  cảnh  cái  phi  cái. 


58 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Thập  xứ  không  nên  nói  có  thể  thảnh  cái  tưong  ưng  cái  hay  có  thể  thành  tương  ưng  cái 
phi  cái.  Ý  xứ  không  thể  nói  thảnh  cái  tương  ưng  cái,  mà  cũng  có  phần  thành  tương  ưng 
cái  phi  cái;  nhưng  có  phần  không  đặng  nói  thành  tương  ưng  cái  phi  cái.  Pháp  xứ  thành 
cái  tương  ưng  cái  cũng  có,  thành  tương  ưng  cái  phi  cái  cũng  có;  nhưng  cũng  có  phần 
không  đặng  nói  có  thể  thành  cái  tương  ưng  cái  và  tương  ưng  cái  phi  cái. 

*  Thập  xứ  thảnh  bất  tương  ưng  cái  mà  cảnh  cái.  Nhị  xứ  thảnh  bất  tương  ưng  cái  mà  cảnh 
cái  cũng  có,  thảnh  bất  tương  ưng  cái  mà  phi  cảnh  cái  cũng  có;  nhưng  cũng  có  phần 
không  đặng  nói  thành  bất  tương  ưng  cái  cảnh  cái  hay  thành  bất  tương  ưng  cái  phi  cảnh 
cái. 

ix.  Đáp  phần  chùm  khinh  thị  (parãmãsagocchaka) 

109. 

*  Thập  nhất  xứ  thảnh  phi  khinh  thị.  Pháp  xứ  thành  khinh  thị  cũng  có,  thảnh  phi  khinh  thị 
cũng  có. 

*  Thập  xứ  thảnh  cảnh  khinh  thị.  Nhị  xứ  thành  cảnh  khinh  thị  cũng  có,  thảnh  phi  cảnh 
khinh  thị  cũng  có. 

*  Thập  xứ  thành  bất  tương  ưng  khinh  thị.  Ý  xứ  thảnh  tương  ưng  khinh  thị  cũng  có,  thảnh 
bất  tương  ưng  khinh  thị  cũng  có.  Pháp  xứ  thành  tương  ưng  khinh  thị  cũng  có,  thảnh 
bất  tương  ưng  khinh  thị  cũng  có,  cũng  có  phần  không  đặng  nói  thành  tương  ưng  khinh 
thị  hay  có  thể  thảnh  bất  tương  ưng  khinh  thị. 

*  Thập  xứ  không  thể  nói  thảnh  khinh  thị  cảnh  khinh  thị,  mà  thảnh  cảnh  khinh  thị  phi 
khinh  thị.  Ý  xứ  không  thể  nói  thảnh  khinh  thị  cảnh  khinh  thị,  mà  thảnh  cảnh  khinh  thị 
phi  khinh  thị  cũng  có;  cũng  có  phần  không  đặng  nói  thành  cảnh  khinh  thị  phi  khinh  thị. 
Pháp  xứ  thành  khinh  thị  cảnh  khinh  thị  cũng  có,  thảnh  cảnh  khinh  thị  phi  khinh  thị 
cũng  có;  cũng  có  phần  không  đặng  nói  thảnh  khinh  thị  cảnh  khinh  thị  hay  có  thể  thảnh 
cảnh  khinh  thị  phi  khinh  thị. 

*  Thập  xứ  thảnh  bất  tương  ưng  khinh  thị  cảnh  khinh  thị.  Nhị  xứ  thảnh  bất  tương  ưng 
khinh  thị  mà  cảnh  khinh  thị  cũng  có,  thảnh  bất  tương  ưng  khinh  thị  phi  cảnh  khinh  thị 
cũng  có;  cũng  có  phần  không  đặng  nói  thảnh  bất  tương  ưng  khinh  thị  cảnh  khinh  thị 
hay  có  thể  thảnh  bất  tương  ưng  khinh  thị  phi  cảnh  khinh  thị. 

X.  Đáp  phần  nhị  đề  đại  (mahantaraduka) 

110. 

*  Thập  xứ  thảnh  bất  tri  cảnh.  Ý  xứ  thảnh  tri  cảnh.  Pháp  xứ  thảnh  tri  cảnh  cũng  có,  thảnh 
bất  tri  cảnh  cũng  có. 

*  Ý  xứ  thành  tâm.  Thập  nhất  xứ  thảnh  phi  tâm. 

*  Thập  nhất  xứ  thảnh  phi  sở  hữu  tâm,  pháp  xứ  thảnh  sở  hữu  tâm  cũng  có,  thảnh  phi  sở 
hữu  tâm  cũng  có. 

*  Thập  xứ  thảnh  bất  tương  ưng  tâm.  Pháp  xứ  thảnh  tương  ưng  tâm  cũng  có,  thảnh  bất 
tương  ưng  tâm  cũng  có.  Ý  xứ  không  nên  nói  có  thể  thảnh  tương  ưng  tâm  hay  có  thể 
thành  bất  tương  ưng  tâm. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


59 


*  Thập  xứ  thảnh  không  hòa  trộn  với  tâm.  Pháp  xứ  thảnh  hòa  trộn  với  tâm  cũng  có,  thành 
không  hòa  trộn  với  tâm  cũng  có.  Ý  xứ  không  nên  nói  có  thể  thành  hòa  trộn  với  tâm 
hay  có  thể  không  thảnh  hòa  trộn  với  tâm. 

*  Lục  xứ  thảnh  phi  y  xứ  tâm  sanh.  Lục  xứ  thảnh  phi  y  xứ  tâm  sanh  cũng  có,  thảnh  y  xứ 
tâm  sanh  cũng  có. 

*  Thập  nhất  xứ  thảnh  phi  đồng  còn  với  tâm.  Pháp  xứ  thảnh  đồng  còn  với  tâm  cũng  có, 
thành  phi  đồng  còn  với  tâm  cũng  có. 

*  Thập  nhất  xứ  thảnh  phi  tùng  hành  với  tâm.  Pháp  xứ  thảnh  tùng  hành  với  tâm  cũng  có, 
thành  phi  tùng  hành  với  tâm  cũng  có. 

*  Thập  nhất  xứ  thảnh  không  hòa  và  không  nương  tâm  làm  sở  sanh.  Pháp  xứ  thành  hòa 
với  tâm  và  nương  tâm  làm  sở  sanh  cũng  có,  thảnh  không  hòa  với  tâm  và  không  nương 
tâm  làm  sở  sanh  cũng  có. 

*  Thập  nhất  xứ  thảnh  không  đồng  còn  không  hòa  và  không  nương  tâm  làm  sở  sanh. 
Pháp  xứ  thảnh  hòa  đồng  còn  nương  tâm  làm  sở  sanh  cũng  có,  thành  phi  hòa  phi  đồng 
còn  phi  nương  tâm  làm  sở  sanh  cũng  có. 

*  Thập  nhất  xứ  thành  phi  tùng  hành  phi  hòa  phi  nương  tâm  làm  sở  sanh.  Pháp  xứ  thảnh 
tùng  hành  hòa  và  nương  tâm  làm  sở  sanh  cũng  có,  thành  phi  hòa  phi  tùng  hành  phi 
nương  tâm  làm  sở  sanh  cũng  có. 

*  Lục  xứ  thảnh  nội  phần.  Lục  xứ  thảnh  ngoại  phần. 

*  Cửu  xứ  thành  thủ.  Nhị  xứ  thảnh  thủ.  Pháp  xứ  thảnh  thủ  cũng  có,  thảnh  phi  thủ  cũng  có. 

*  Ngũ  xứ  thành  do  thủ.  Thinh  xứ  thảnh  phi  do  thủ.  Lục  xứ  thảnh  do  thủ  cũng  có,  thảnh 
phi  do  thủ  cũng  có. 

xi.  Đáp  phần  chùm  thủ  (upãdãnagocchaka) 

111. 

*  Thập  nhất  xứ  thành  thủ.  Pháp  xứ  thành  thủ  cũng  có,  thành  phi  thủ  cũng  có. 

*  Thập  xứ  thảnh  cảnh  thủ.  Nhị  xứ  thành  cảnh  thủ  cũng  có,  thảnh  phi  cảnh  thủ  cũng  có. 

*  Thập  xứ  thành  bất  tương  ưng  thủ.  Nhị  xứ  thảnh  tương  ưng  thủ  cũng  có,  thảnh  bất 
tương  ưng  thủ  cũng  có. 

*  Thập  xứ  không  thể  nói  thảnh  thủ  cảnh  thủ  hay  thảnh  cảnh  thủ  phi  thủ.  Ý  xứ  không  thể 
nói  thảnh  thủ  cảnh  thủ  mà  thảnh  cảnh  thủ  phi  thủ  cũng  có;  không  thể  nói  thảnh  cảnh 
thủ  phi  thủ  cũng  có.  Pháp  xứ  thảnh  thủ  cảnh  thủ  cũng  có,  thảnh  cảnh  thủ  phi  thủ  cũng 
có,  cũng  có  phần  không  đặng  nói  thành  thủ  cảnh  thủ  hay  có  thể  thành  cảnh  thủ  phi  thủ. 

*  Thập  xứ  không  đặng  nói  có  thể  thảnh  thủ  tương  ưng  thủ,  có  thể  thảnh  tương  ưng  thủ 
phi  thủ.  Ý  xứ  không  nên  nói  thảnh  thủ  tương  ưng  thủ  hay  thảnh  tương  ưng  thủ  phi  thủ, 
cũng  không  đặng  nói  là  thảnh  tương  ưng  thủ  phi  thủ.  Pháp  xứ  thảnh  thủ  tương  ưng  thủ 
cũng  có,  thành  tương  ưng  thủ  phi  thủ  cũng  có,  cũng  có  phần  không  đặng  nói  thành  thủ 
tương  ưng  thủ  hay  thành  tương  ưng  thủ  phi  thủ. 

*  Thập  xứ  thảnh  bất  tương  ưng  thủ  mà  cảnh  thủ.  Nhị  xứ  thảnh  bất  tương  ưng  thủ  cảnh 
thủ  cũng  có,  thành  bất  tương  ưng  thủ  phi  cảnh  thủ  cũng  có,  có  phần  không  đặng  nói 
thành  bất  tương  ưng  thủ  mà  cảnh  thủ  hay  bất  tương  ưng  thủ  phi  cảnh  thủ. 


60 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


xii.  Đáp  phần  chùm  phiền  não  (kilesagocchaka) 

112. 

*  Thập  nhất  xứ  thảnh  phi  phiền  não.  Pháp  xứ  thành  phiền  não  cũng  có,  thảnh  phi  phiền 
não  cũng  có. 

*  Thập  xứ  thảnh  cảnh  phiền  não.  Nhị  xứ  thành  cảnh  phiền  não  cũng  có,  thảnh  phi  cảnh 
phiền  não  cũng  có. 

*  Thập  xứ  thảnh  phi  phiền  toái.  Nhị  xứ  thảnh  phiền  toái  cũng  có,  thảnh  phi  phiền  toái 
cũng  có. 

*  Thập  xứ  thảnh  bất  tưong  ưng  phiền  não.  Nhị  xứ  thành  tương  ưng  phiền  não  cũng  có, 
thành  bất  tương  ưng  phiền  não  cũng  có. 

*  Thập  xứ  không  thể  nói  thành  phiền  não  cảnh  phiền  não,  mà  thành  cảnh  phiền  não  phi 
phiền  não.  Ý  xứ  cũng  có  phần  không  thể  nói  thảnh  phiền  não  cảnh  phiền  não,  thành 
cảnh  phiền  não  phi  phiền  não;  cũng  có  phần  không  nên  nói  thảnh  cảnh  phiền  não  phi 
phiền  não.  Pháp  xứ  thành  phiền  não  cảnh  phiền  não  cũng  có,  thảnh  phiền  não  phi  cảnh 
phiền  não  cũng  có,  cũng  có  phần  không  nên  nói  là  thành  phiền  não  cảnh  phiền  não  hay 
thành  cảnh  phiền  não  phi  phiền  não. 

*  Thập  xứ  không  nên  nói  thành  phiền  não  và  phiền  toái  hay  thảnh  phiền  toái  phi  phiền 
não.  Ý  xứ  không  nên  nói  thảnh  phiền  não  và  phiền  toái  hay  thảnh  phiền  toái  phi  phiền 
não,  cũng  có  phần  không  nên  nói  thảnh  phiền  toái  phi  phiền  não.  Pháp  xứ  thành  phiền 
não  và  phiền  toái  cũng  có,  thảnh  phiền  toái  phi  phiền  não  cũng  có,  không  nên  nói  có 
thể  thảnh  phiền  não  và  phiền  toái  hay  phiền  toái  phi  phiền  não. 

*  Thập  xứ  không  nên  nói  thành  phiền  não  tương  ưng  phiền  não  hay  thảnh  tương  ưng 
phiền  não  phi  phiền  não.  Ý  xứ  không  nên  nói  thảnh  phiền  não  tương  ưng  phiền  não 
hay  thành  tương  ưng  phiền  não  phi  phiền  não;  mà  có  phần  không  đặng  nói  thảnh  tương 
ưng  phiền  não  phi  phiền  não.  Pháp  xứ  thành  phiền  não  tương  ưng  phiền  não  cũng  có, 
thành  tương  ưng  phiền  não  phi  phiền  não  cũng  có;  có  phần  không  đặng  nói  thành 
phiền  não  tương  ưng  phiền  não  hay  thảnh  tương  ưng  phiền  não  phi  phiền  não. 

*  Thập  xứ  thành  bất  tương  ưng  phiền  não  cảnh  phiền  não.  Nhị  xứ  thảnh  bất  tương  ưng 
phiền  não  cảnh  phiền  não  cũng  có,  thảnh  bất  tương  ưng  phiền  não  phi  cảnh  phiền  não 
cũng  có,  có  phần  không  đặng  nói  thành  bất  tương  ưng  phiền  não  cảnh  phiền  não  hay 
bất  tương  ưng  phiền  não  phi  cảnh  phiền  não. 


xiii.  Đáp  phần  nhị  đề  yêu  bối  (pựthiduka) 

113. 

*  Thập  xứ  thảnh  phi  sơ  đạo  tuyệt  trừ.  Nhị  xứ  thảnh  sơ  đạo  tuyệt  trừ  cũng  có,  thảnh  phi 
sơ  đạo  tuyệt  trừ  cũng  có. 

*  Thập  xứ  thảnh  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ.  Nhị  xứ  thảnh  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  cũng  có, 
thành  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  cũng  có. 

*  Thập  xứ  thảnh  phi  hữu  nhân  phi  sơ  đạo  tuyệt  trừ.  Nhị  xứ  thảnh  hữu  nhân  sơ  đạo  tuyệt 
trừ  cũng  có,  thành  phi  hữu  nhân  phi  sơ  đạo  tuyệt  trừ  cũng  có. 

*  Thập  xứ  thành  phi  hữu  nhân  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ.  Nhị  xứ  thảnh  hữu  nhân  ba  đạo 
cao  tuyệt  trừ  cũng  có,  thành  phi  hữu  nhân  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  cũng  có. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


61 


*  Thập  xứ  thảnh  vô  tầm.  Nhị  xứ  thành  hữu  tầm  cũng  có,  thảnh  vô  tầm  cũng  có. 

*  Thập  xứ  thành  vô  tứ.  Nhị  xứ  thành  hữu  tứ  cũng  có,  thành  vô  tứ  cũng  có. 

*  Thập  xứ  thảnh  vô  hỷ.  Nhị  xứ  thảnh  hữu  hỷ  cũng  có,  thành  vô  hỷ  cũng  có. 

*  Thập  xứ  thành  phi  đồng  sanh  hỷ.  Nhị  xứ  thành  đồng  sanh  hỷ  cũng  có,  thảnh  phi  đồng 
sanh  hỷ  cũng  có. 

*  Thập  xứ  thành  phi  đồng  sanh  lạc.  Nhị  xứ  thành  đồng  sanh  lạc  cũng  có,  thành  phi  đồng 
sanh  lạc  cũng  có. 

*  Thập  xứ  thảnh  phi  đồng  sanh  xả.  Nhị  xứ  thảnh  đồng  sanh  xả  cũng  có,  thảnh  phi  đồng 
sanh  xả  cũng  có. 

*  Thập  xứ  thành  Dục  giới.  Nhị  xứ  thảnh  Dục  giới  cũng  có,  thảnh  phi  Dục  giới  cũng  có. 

*  Thập  xứ  thành  phi  sắc  giới.  Nhị  xứ  thành  sắc  giới  cũng  có,  thành  phi  sắc  giới  cũng 
có. 

*  Thập  xứ  thành  phi  Vô  sắc  giới.  Nhị  xứ  thành  Vô  sắc  giới  cũng  có,  thành  phi  Vô  sắc 
giới  cũng  có. 

*  Thập  xứ  thành  liên  quan  luân  hồi.  Nhị  xứ  thảnh  liên  quan  luân  hồi  cũng  có,  thành  bất 
liên  quan  luân  hồi  cũng  có. 

*  Thập  xứ  thảnh  phi  nhân  xuất  luân  hồi.  Nhị  xứ  thảnh  nhân  xuất  luân  hồi  cũng  có,  thảnh 
phi  nhân  xuất  luân  hồi  cũng  có. 

*  Thập  xứ  thảnh  bất  định.  Nhị  xứ  thảnh  nhất  định  cũng  có,  thảnh  bất  định  cũng  có. 

*  Thập  xứ  thảnh  hữu  thuợng.  Nhị  xứ  thành  hữu  thuợng  cũng  có,  thảnh  vô  thuợng  cũng 
có. 

*  Thập  xứ  thảnh  vô  y.  Nhị  xứ  thảnh  hữu  y  cũng  có,  thảnh  vô  y  cũng  có  nhu  thế  nay. 

Dứt  Phần  vẩn  đáp 
Đã  đầy  đủ  Xứ  phân  tích 


62 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


PHẦN  III  -  CHẤT  PHÂN  TÍCH 

(Dhãtuvibhanga) 

A.  CHẤT  PHÂN  TÍCH  PHÂN  THEO  KINH  (Suttantabhặịanĩya) 

Lục  chất  -  phần  thứ  nhất 

1Ì4. 

Chất  (dhãtu)  có  sáu  như  là  chất  đất,  chất  nước,  chất  lửa,  chất  gió,  chất  hư  không,  chất 

thức. 

115. 

Chat  đất  đó  ra  sao?  Chất  đất  có  hai  thứ  như  là  chất  đất  nội  phần,  chất  đất  ngoại  phần. 

-  Chất  đất  nội  phần  đó  ra  sao?  Trạng  thái  cứng,  trạng  thái  sần  sượng,  sự  cứng,  tư 
cách  cứng  bên  phần  trong  của  ta,  thành  sắc  do  thủ  bên  trong  như  là  tóc,  lông,  móng, 
răng,  da,  thịt,  gân,  xưong,  tủy,  tì,  tim,  gan,  mỡ  sa,  thận,  phổi,  ruột  già,  ruột  non,  vật 
thực  mới,  vật  thực  cũ;  hay  là  những  cách  cứng  sượng,  sự  cứng,  trạng  thái  cứng  tự 
phần  bên  trong,  thành  sắc  bên  trong  do  thủ.  Neu  có  như  thế  nay  gọi  là  địa  chất  nội. 

-  Chất  đất  ngoại  phần  đó  ra  sao?  Tư  cách  cứng  sượng,  sự  cứng,  trạng  thái  cứng  bên 
ngoài  thành  sắc  ngoại  phi  do  thủ  như  là  sắc,  kim  khoáng,  chì  trắng,  chì  đen,  bạc, 
trân  châu,  ngọc  như  ý,  miêu  tình  châu,  xà  cừ,  sơn  nham,  đạm  hồng  châu,  hóa  tệ  (bạc 
thành  đồng),  vàng,  ngọc  như  ý  đỏ,  ngọc  như  ý  sọc,  cỏ,  khúc  cây,  đá  trứng,  gạch 
ngói,  đất,  miếng  đá,  núi  hay  là  những  cách  cứng  sượng,  sự  cứng,  trạng  thái  cứng 
bên  ngoài  thảnh  sắc  ngoại  phi  do  thủ.  Những  chi  có  như  thế  đây  gọi  là  địa  chất 
ngoại. 

Địa  chất  nội  và  địa  chất  ngoại  kêu  chung  lại  là  địa  chất. 

116. 

Thủy  chất  đó  ra  sao?  Thủy  chất  có  hai  thứ  như  là  thủy  chất  nội  và  thủy  chất  ngoại. 

-  Thủy  chất  nội  đó  ra  sao?  Sự  tươm  ướt,  cách  tươm  ướt,  sự  dẻo,  cách  dẻo,  trạng  thái 
thu  dính  phần  bên  trong  của  ta  thảnh  sắc  nội  do  thủ  như  là  mật,  đàm,  nhớt,  máu, 
nước  mồ  hôi,  não,  nước  mắt,  hỏa  du,  nước  miếng,  nước  mũi,  tủy,  nước  tiểu  hay  là 
sự  ướt  im,  cách  ướt  im,  sự  mềm  dẻo,  cách  mềm  dẻo,  trạng  thái  thu  hút  bên  trong  của 
ta  thành  sắc  nội  do  thủ,  những  phần  như  thế  gọi  là  thủy  chất  nội. 

-  Thủy  chất  ngoại  đó  ra  sao?  Sự  im  ướt,  cách  im  ướt,  sự  dẻo,  cách  dẻo,  trạng  thái  thu 
hút  quen  sắc  phần  bên  ngoài  thành  sắc  phi  do  thủ  bên  ngoài  như  là  vị  rễ  cây,  vị  cây, 
vị  vỏ  cây,  vị  lá  cây,  vị  bông  cây,  vị  trái  cây,  sữa  sống,  sữa  chín,  bơ  trong,  bơ  cục, 
dầu,  mật,  nước  mía,  nước  ở  trong  đất  hay  là  nước  ở  trong  hư  không,  hoặc  sự  ướt  im, 
cách  ướt  im,  sự  dẻo,  trạng  thái  dẻo,  trạng  thái  thâu  hút  sắc  thành  bên  ngoài,  thành 
sắc  phi  do  thủ  bên  ngoài,  mặc  dù  có  khác  như  thế  nào,  đây  gọi  là  thủy  chất  ngoại. 

Thủy  chất  nội  và  thủy  chất  ngoại  gồm  cả  hai  thứ  ấy  kêu  chung  lại  là  thủy  chất. 

117.  ^  . 

Hỏa  chất  đó  ra  sao?  Hỏa  chất  có  hai  thứ  như  là  hỏa  chất  nội  và  hỏa  chất  ngoại. 

-  Hỏa  chất  nội  đó  ra  sao?  Sự  nóng,  tư  cách  nóng,  sự  ấm,  tư  cách  ấm,  sự  ấm  áp,  tư 
cách  ấm  áp  thảnh  tự  nội  phần,  thành  sắc  do  thủ  bên  trong  như  là  chất  lửa  làm  cho 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


63 


thân  thể  hư  hao,  chất  lửa  làm  cho  thân  thể  nóng  nảy,  chất  lửa  làm  cho  đồ  ăn  uống 
tiêu  chuyển;  hay  là  sự  nóng,  cách  nóng,  sự  ấm,  cách  ấm,  sự  ôn  noãn,  cách  ôn  noãn 
thành  bên  trong  của  ta,  thành  sắc  do  thủ  bên  trong,  dù  có  thế  nào  khác,  đây  gọi  là 
hỏa  chất  nội. 

-  Hỏa  chất  ngoại  đó  ra  sao?  Sự  nóng,  cách  nóng,  sự  ấm,  cách  ấm,  sự  ôn  noãn,  cách 
ôn  noãn,  thảnh  bên  ngoài,  thảnh  sắc  phi  do  thủ  bên  ngoài  nhu  là  lửa  củi,  lửa  miếng 
cây,  lửa  cỏ,  lửa  cứt  bò,  lửa  con  Trúc  sát,  lửa  rác,  lửa  trời  nhoảng,  sự  nóng  của  lửa, 
sự  nóng  của  mặt  trời,  sự  nóng  của  đống  củi,  sự  nóng  của  đống  cỏ,  sự  nóng  của  đống 
lúa,  sự  nóng  của  đống  tro  hay  là  sự  nóng,  cách  nóng,  sự  ấm,  cách  ấm,  sự  ôn,  cách  ôn 
thành  bên  ngoài,  thành  sắc  phi  do  thủ  bên  ngoài,  dù  có  như  thế  nào  khác,  đây  gọi  là 
hỏa  chất  ngoại. 

Hỏa  chất  nội  và  hỏa  chất  ngoại  hai  thứ  ấy  gồm  chung  lại  một  gọi  là  hỏa  chất 

(tejodhãtu). 

118. 

Phong  chất  đó  ra  sao?  Phong  chất  có  hai  thứ  nhu  là  phong  chất  nội  và  phong  chất 

ngoại. 

-  Phong  chất  nội  đó  ra  sao?  Sự  phất  qua,  cách  phất  lại,  sự  căng  thẳng  của  sắc  thành 
tự  bên  trong  phần  ta,  thảnh  sắc  do  thủ  bên  trong  nhu  là  gió  phất,  gió  thổi  lên,  gió 
thổi  xuống,  gió  trong  bụng,  gió  trong  ruột,  gió  khắp  mình,  gió  vũ  khí,  gió  dao  cạo, 
gió  thổi  qua  trái  tim,  gió  thở  vô,  gió  thở  ra  hay  là  sự  phất  qua  lại,  cách  phất  qua  lại, 
sự  căng  thẳng  trong  phần  ta  thành  sắc  do  thủ,  dù  cách  nào  khác  có  như  thế,  đây  gọi 
là  phong  chất  nội. 

-  Phong  chất  ngoại  đó  ra  sao?  Sự  phất  qua  lại,  cách  phất  qua  lại,  sự  căng  thẳng  của 
sắc  thành  ngoại,  thành  sắc  bên  ngoài  phi  do  thủ  như  là  gió  đông,  gió  tây,  gió  nam, 
gió  bắc,  gió  cuốn  bụi,  gió  không  cuốn  bụi,  gió  lạnh,  gió  nóng,  gió  mềm,  gió  cứng, 
gió  thấp,  gió  cao,  gió  cánh  chim,  gió  chim  đại  bàng,  gió  lá  đường,  gió  miệng  thổi 
hay  là  sự  phất  qua  lại,  cách  phất  qua  lại,  sự  căng  thẳng  của  sắc  bên  ngoài  thành  sắc 
ngoại  phi  do  thủ  bên  ngoài,  dù  cách  nào  khác  có  như  thế,  đây  gọi  là  phong  chất 
ngoại. 

Phong  chất  nội  và  phong  chất  ngoại,  hai  thứ  đó  gom  chung  lại  một  gọi  là  phong  chất. 

119. 

Hư  không  chất  đó  ra  sao?  Hư  không  chất  có  hai  thứ  như  là  hư  không  chất  nội  và  hư 

không  chất  ngoại. 

-  Hư  không  chất  nội  đó  ra  sao?  Hư  không  trống  rỗng,  tư  cách  gọi  là  hư  không,  sự 
trống  không,  tư  cách  gọi  là  sự  trống  không,  lỗ  trống,  tư  cách  gọi  là  lỗ  trống,  chỗ  mà 
máu  và  thịt  không  đụng  chạm  là  phần  trong  ta  thảnh  sắc  nội  do  thủ  nhu  là  lỗ  tai,  lỗ 
mũi,  lỗ  miệng,  lỗ  cuống  họng,  lỗ  nuốt  đồ  ăn,  lỗ  chứa  đồ  ăn  uống  và  lỗ  để  cho  đồ  ăn 
uống  chạy  xuống.  Hay  là  trống  không,  cách  cho  là  trống  không,  sự  trống  không, 
cách  cho  là  sự  trống  không,  lỗ  trống,  cách  cho  là  lỗ  trống,  chỗ  mà  thịt  và  máu  không 
đụng  chạm  thuộc  về  phần  ta  thảnh  sắc  nội  do  thủ.  Dù  có  như  thế  nào  khác  đây  gọi  là 
hư  không  chất  nội. 

-  Hư  không  chất  ngoại  đó  ra  sao?  Trống  không,  cách  cho  rằng  trống  không,  sự  trống 
không,  cách  cho  rằng  sự  trống  không,  lỗ  trống,  cách  cho  rằng  lỗ  trống,  chỗ  mà  sắc 
tứ  đại  sung  không  đụng  chạm  là  bên  ngoài,  thành  sắc  ngoại  phi  do  thủ.  Dù  có  như 
thế  nào  khác  đây  gọi  là  hư  không  chất  ngoại. 


64 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


Hư  không  chất  nội  và  hư  không  chất  ngoại  gom  cả  hai  thứ  ấy  chung  lại  một  gọi  là  hư 
không  chất. 

120. 

Thức  chất  đó  ra  sao?  Nhãn  thức  chất,  nhĩ  thức  chất,  tỷ  thức  chất,  thiệt  thức  chất,  thân 
thức  chất  và  ý  thức  chất.  Đây  gọi  là  thức  chất. 

Những  chon  tướng  nầy  gọi  là  lục  chất. 


Lục  chất  -  phần  thứ  hai 

121. 

Lục  chất  nữa  như  là  lạc  chất,  khổ  chất,  hỷ  chất,  ưu  chất,  xả  chất  và  vô  minh  chất. 

-  Lạc  chất  đó  ra  sao?  Sự  thích  thân,  sự  sướng  thân,  sự  hưởng  cảnh  thích  sướng  sanh 
từ  thân  xúc,  thái  độ  hưởng  cảnh  thích  sướng  sanh  từ  thân  xúc.  Đây  gọi  là  lạc  chất. 

-  Khổ  chất  đó  ra  sao?  Sự  không  thích  thân,  sự  khổ  thân,  sự  hưởng  cảnh  không  thích 
hợp  và  khổ  thân  sanh  từ  thân  xúc,  thái  độ  hưởng  cảnh  không  thích  họp  và  khổ  thân 
sanh  từ  thân  xúc.  Đây  gọi  là  khổ  chất. 

-  Hỷ  chất  đó  ra  sao?  Sự  thích  họp  tâm,  sự  vui  lòng,  sự  hưởng  cảnh  thích  họp  của  tâm 
và  sự  vui  lòng  sanh  từ  ý  xúc,  thái  độ  hưởng  cảnh  thích  họp  của  tâm  và  sự  vui  lòng 
sanh  từ  ý  xúc.  Đây  gọi  là  hỷ  chất. 

-  ưu  chất  đó  ra  sao?  Sự  không  thích  họp  tâm,  sự  khổ  tâm,  sự  hưởng  cảnh  không 
thích  họp  của  tâm  và  sự  khổ  tâm  sanh  từ  ý  xúc,  thái  độ  hưởng  cảnh  không  thích  họp 
của  tâm  và  sự  khổ  tâm  sanh  từ  ý  xúc.  Đây  gọi  là  ưu  chất. 

-  Xả  chất  đó  ra  sao?  Sự  hưởng  cảnh  phi  vui,  phi  buồn,  phi  khổ,  phi  lạc  sanh  từ  ý  xúc, 
thái  độ  hưởng  cảnh  phi  khổ,  phi  lạc,  phi  vui,  phi  buồn  sanh  từ  ý  xúc.  Đây  gọi  là  xả 
chất. 

-  Vô  mình  chất  đó  ra  sao?  Sự  bất  tri,  sự  bất  kiến...  như  cây  gỗ  tức  là  vô  minh,  căn 
bất  thiện  tức  là  si.  Đây  gọi  là  vô  minh  chất. 

Những  chon  tướng  nay  gọi  là  lục  chất. 


Lục  chất  -  phần  thứ  ba 

122. 

Lục  chất  khác  nữa  như  là  dục  chất,  sân  độc  chất,  ác  độc  chất,  ly  dục  chất,  vô  sân  độc 
chất  và  vô  ác  độc  chất. 

-  Dục  chất  đó  ra  sao?  Sự  mong  mỏi,  sự  quá  mong  mỏi,  sự  nghĩ  ngợi  mà  hiệp  với 
dục,  sự  mà  tâm  dựa  vào  cảnh,  sự  mà  tâm  khan  khít  vào  cảnh,  sự  đem  tâm  đến  cảnh, 
tà  tư  duy.  Đây  gọi  là  dục  chất.  Phía  dưới  có  Ngục  vô  gián  là  chỗ  tột,  phía  trên  có 
Tha  Hóa  Tự  Tại  thiên  là  chỗ  tột.  uẩn,  xứ,  giới,  sắc,  thọ,  tưởng,  hành,  thức  luân 
chuyển  trong  ấy,  liên  quan  trong  ấy.  Đây  gọi  là  dục  chất. 

-  Sân  độc  chất  đó  ra  sao?  Sự  nghĩ  ngợi,  cách  rất  nghĩ  ngợi  mà  hiệp  với  sân  độc. . .  tà 
tư  duy.  Đây  gọi  là  sân  độc  chất. 

Một  cách  nữa,  sự  mà  tâm  thù  oán  trong  mười  thứ  thù  oán,  sự  thù  oán  mạnh,  sự  đụng 
chạm,  sự  bực  bội,  sự  tức  giận,  sự  lừng  lẫy,  sự  rất  lừng  lẫy,  sự  tính  ác  độc,  sự  tính  rất 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


65 


độc  ác  độc,  sự  tính  độc  ác  tột  bực,  cách  tâm  sân  độc,  cách  tâm  rất  ác  độc,  cách  sân 
giận,  thái  độ  sân  giận,  trạng  thái  sân  giậnsự  tính  độc  ác,  thái  độ  tính  độc  ác,  trạng 
thái  tính  độc  ác,  sự  sân  độc,  thái  độ  sân  độc,  trạng  thái  sân  độc,  sự  giận  hờn,  sự  ác 
xấu,  cách  nói  không  ra,  tâm  không  ưa  thích,  đây  gọi  là  sân  độc  chất. 

-  Ảc  độc  chất  đó  ra  sao?  Sự  nghĩ  ngợi,  sự  rất  nghĩ  ngợi  mà  hiệp  với  ác  độc...  tà  tư 
duy.  Đây  gọi  là  ác  độc  chất.  Cũng  có  người  trong  đời  nay  vẫn  ép  uổng  chúng  sanh 
bằng  một  cách  nào  với  những  vật  chất  như  là  bàn  tay,  cục  đất,  khúc  cây,  khí  giới, 
hoặc  dây,  sự  xâm  lăng,  thái  độ  xâm  lăng,  sự  ép  uổng,  thái  độ  ép  uổng,  sự  kích  nộ,  sự 
cừu  hận,  sự  rất  ép  uổng  người  khác  hiện  thấy  như  thế.  Đây  gọi  là  ác  độc  chất. 

-  Ly  dục  chất  đó  ra  sao?  Sự  nghĩ  ngợi,  sự  rất  nghĩ  ngợi  mà  hiệp  với  ly  dục. . .  chánh 
tư  duy,  đây  gọi  là  ly  dục  chất.  Dù  cho  tất  cả  pháp  thiện.  Đây  gọi  là  ly  dục  chất. 

-  Vô  sân  độc  chất  đó  ra  sao?  Sự  suy  xét,  rất  suy  xét,  mà  hiệp  với  sự  không  sân  độc. . . 
chánh  tư  duy,  đây  gọi  là  vô  sân  độc  chất.  Sự  có  bạn  tốt,  thái  độ  có  bạn  tốt,  trạng  thái 
có  bạn  tốt  đối  cả  chúng  sanh  tâm  từ  siêu  thoát.  Đây  gọi  là  vô  sân  độc  chất. 

-  Vô  ác  độc  chất  đó  ra  sao?  Sự  nghĩ  ngợi,  sự  rất  nghĩ  ngợi  mà  hiệp  với  vô  ác  độc.  Sự 
suy  xét,  sự  tâm  dựa  vào  cảnh  chặt  chẽ,  sự  đem  tâm  đến  cảnh,  chánh  tư  duy,  đây  gọi 
là  vô  sân  độc  chất.  Sự  bi,  thái  độ  bi,  trạng  thái  bi,  tâm  bi  siêu  thoát  đối  với  chúng 
sanh.  Đây  gọi  là  vô  ác  độc  chất. 

Những  chon  tướng  nay  gọi  là  lục  chất. 

123. 

Phần  lục  chất  có  6,  cả  ba  phần  lục  chất  này  yếu  hiệp  gồm  chung  lại  một  thảnh  mười 

tám  theo  cách  như  đây. 

Dứt  chất  phân  tích  phần  phân  theo  Kinh 


B.  CHẤT  PHÂN  TÍCH  PHÂN  THEO  DIỆU  PHÁP 

124. 

Thập  bát  giói  như  là  nhãn  giới,  sắc  giới,  nhãn  thức  giới,  nhĩ  giới,  thinh  giới,  nhĩ  thức 
giới,  tỷ  giới,  khí  giới,  tỷ  thức  giới,  thiệt  giới,  vị  giới,  thiệt  thức  giới,  thân  giới,  xúc  giới, 
thân  thức  giới,  ý  giới,  pháp  giới,  ý  thức  giới. 

125. 

*  Nhãn  giới  đó  ra  sao?  Nhãn  nào  thảnh  sắc  thần  kinh  nưong  sắc  tứ  đại  sung. . .  cũng  kêu 
nhà  không,  đây  gọi  là  nhãn  giới. 

*  Sắc  giới  đó  ra  sao?  sắc  nào  nưong  tứ  đại  sung  tức  là  các  màu. . .  hoặc  kêu  là  sắc  chất. 
Đây  gọi  là  sắc  giới. 

*  Nhãn  thức  giới  đó  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa,  tâm  tạng,  bạch  tịnh,  ý  là  ý  xứ,  ý 
quyền,  thức,  thức  uẩn,  nhãn  thức  giới  đều  từ  nương  thần  kinh  nhãn  và  cảnh  sắc  sanh 
ra.  Đây  gọi  là  nhãn  thức  giới. 

126. 

*  Nhĩ  giới  đó  ra  sao?  Nhĩ  nào  thảnh  sắc  thần  kinh  nương  sắc  tứ  đại  minh. . .  cũng  kêu  là 
nhà  trống.  Đây  gọi  là  nhĩ  giới. 

*  Thinh  giới  đó  ra  sao?  Thinh  nào  nương  sắc  tứ  đại  minh  vô  kiến  hữu  đối  chiếu. . .  hoặc 
kêu  là  thinh  chất.  Đây  gọi  là  thinh  giới. 


66 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Nhĩ  thức  giới  đó  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa,  tâm  tạng,  bạch  tịnh,  ý  là  ý  xứ,  ý 
quyền,  thức,  thức  uẩn,  nhĩ  thức  giới  đều  từ  nơi  nương  thần  kinh  nhĩ  và  cảnh  thinh  sanh 
ra.  Đây  gọi  là  nhĩ  thức  giới. 

127. 

*  Tỷ  giới  đó  ra  sao?  Tỷ  nào  thảnh  sắc  thần  kinh  nương  sắc  tứ  đại  minh. . .  cũng  kêu  nhả 
không,  đây  gọi  là  tỷ  giới. 

*  Khi  giới  đó  ra  sao?  Khí  nào  nương  sắc  tứ  đại  sung  sanh  ra  mà  bất  kiến  vô  đối  chiếu. . . 
hoặc  kêu  khí  chất.  Đây  gọi  là  khí  giới. 

*  Tỷ  thức  giới  đó  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa,  tâm  tạng,  bạch  tịnh,  ý  là  ý  xứ,  ý  quyền, 
thức,  thức  uẩn,  tỷ  thức  giới  đều  từ  nơi  nương  thần  kinh  tỷ  và  cảnh  khí  sanh  ra.  Đây  gọi 
là  tỷ  thức  giới. 

128. 

*  Thiệt  giới  đó  ra  sao?  Thiệt  nào  thảnh  sắc  thần  kinh  nương  sắc  tứ  đại  minh  sanh  ra... 
hoặc  kêu  nhà  không.  Đây  gọi  là  thiệt  giới. 

*  Vị  giới  đó  ra  sao?  Vị  nào  nương  sắc  tứ  đại  minh  bất  kiến  hữu  đối  chiếu. . .  hoặc  kêu  vị 
chất.  Đây  gọi  là  vị  giới. 

*  Thiệt  thức  giới  đó  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa,  tâm  tạng,  bạch  tịnh,  ý  là  ý  xứ,  ý 
quyền,  thức,  thức  uẩn,  thiệt  thức  giới  đều  từ  nơi  nương  thần  kinh  thiệt  và  cảnh  vị  sanh 
ra.  Đây  gọi  là  thiệt  thức  giới. 

129. 

*  Thân  giới  đó  ra  sao?  Thân  nào  thảnh  sắc  thần  kinh  nương  sắc  tứ  đại  minh. . .  cũng  kêu 
nhà  không.  Đây  gọi  là  thân  giới. 

*  Xúc  giới  đó  ra  sao?  Địa  chất. . .  hoặc  kêu  xúc  chất.  Đây  gọi  là  xúc  giới. 

*  Thân  thức  giới  đó  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa,  tâm  tạng,  bạch  tịnh,  ý  là  ý  xứ,  ý 
quyền,  thức,  thức  uẩn,  thân  thức  giới  đều  từ  nơi  nương  thần  kinh  thân  và  cảnh  xúc 
sanh  ra.  Đây  gọi  là  thân  thức  giới. 

130. 

*  Ỷ  giới  đó  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa,  tâm  tạng,  bạch  tịnh,  ý  là  ý  xứ,  ý  quyền,  thức, 
thức  uẩn,  ý  giới  đều  từ  nơi  thứ  lớp  đã  diệt,  sẽ  sanh  hằng  không  xen  hở  gián  đoạn  đối 
với  nhãn  thức. . .  đối  với  nhĩ  thức. . .  đối  với  tỷ  thức. . .  đối  với  thiệt  thức. . .  tâm,  ý,  tâm 
địa,  tâm  tạng,  bạch  tịnh,  ý  là  ý  xứ,  ý  quyền,  thức,  thức  uẩn,  ý  giới,  đều  từ  nơi  thứ  lóp 
diệt  trước  sanh  sau  của  thân  thức.  Hay  là  sơ  thâu  thập  cảnh  trong  các  pháp.  Đây  gọi  là 
ý  giới. 

*  Pháp  giới  đó  ra  sao?  Thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn,  sắc  bất  kiến  và  vô  đối  chiếu  liên 
quan  trong  pháp  xứ  và  vô  vi  giới. 

-  Thọ  uẩn  đó  ra  sao?  Thọ  uẩn  phân  phần  thành  một,  tức  là  thọ  uẩn  tương  ưng  xúc. 
Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  hai  nhu  là  thọ  uẩn  thảnh  hữu  nhân,  thành  vô  nhân.  Thọ 
uẩn  phân  phần  thành  ba  nhu  là  thọ  uẩn  thảnh  thiện,  thảnh  bất  thiện,  thảnh  vô  ký. . . 
Thọ  uẩn  phân  phần  thảnh  nhiều  thứ  theo  nhu  cách  nay.  Đây  gọi  là  thọ  uẩn. 

-  Tưởng  uẩn  đó  ra  sao?  Tưởng  uẩn  phân  phần  thành  một  tức  là  tưởng  uẩn  tương  ưng 
xúc.  Tưởng  uẩn  phân  phần  thành  hai  nhu  là  tưởng  uẩn  thành  hữu  nhân,  thành  vô 
nhân.  Tưởng  uẩn  phân  phần  thành  ba  nhu  là  tưởng  uẩn  thảnh  thiện,  thảnh  bất  thiện, 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


67 


thành  vô  ký. . .  Tưởng  uẩn  phân  phần  thành  nhiều  thứ  bằng  cách  nhu  thế.  Đây  gọi  là 
tưởng  uẩn. 

-  Hành  uẩn  đó  ra  sao?  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  một  tức  là  hành  uẩn  tương  ưng 
tâm.  Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  hai  như  là  hành  uẩn  thảnh  hữu  nhân,  thảnh  vô  nhân. 
Hành  uẩn  phân  phần  thảnh  ba  nhu  là  hành  uẩn  thảnh  thiện,  thảnh  bất  thiện,  thảnh  vô 
ký. . .  hành  uẩn  phân  phần  nhiều  thứ  bằng  cách  nhu  thế.  Đây  gọi  là  hành  uẩn. 

-  Sắc  bất  kiến  vô  đối  chiếu  liên  quan  trong  pháp  xứ  đó  ra  sao?  Nữ  quyền...  Đoàn 
thực.  Đây  gọi  là  sắc  bất  kiến  vô  đối  chiếu  liên  quan  trong  pháp  xứ. 

-  Vô  vi  giới  đó  ra  sao?  Sự  hết  ái,  hết  sân,  hết  si.  Đây  gọi  là  vô  vi  giới. 

Những  chơn  tướng  nay  gọi  là  pháp  giới. 

*  Ỷ  thức  giới  đó  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa...  ý  thức  giới  đều  từ  nơi  nương  diệt 
trước  sanh  sau  của  nhãn  thức  giới...  nhĩ  thức  giới...  tỷ  thức  giới...  thiệt  thức  giới... 
thân  thức  giới  cho  đến  tâm,  ý,  tâm  địa. . .  ý  thức  giới  đều  từ  nơi  nương  theo  thứ  lóp  diệt 
trước  sanh  sau  của  ý  giới.  Hoặc  nữa,  tâm,  ý,  tâm  địa,  tâm  tạng,  bạch  tịnh,  ý  là  ý  xứ,  ý 
quyền,  thức,  thức  uẩn,  ý  thức  giới  đều  từ  nơi  nương  ý  giới  và  cảnh  pháp  sanh  ra.  Đây 
gọi  là  ý  thức  giới. 

Dứt  Chat  phân  tích  phần  phân  theo  Diệu  Pháp 


c.  CHẤT  PHÂN  TÍCH  PHẦN  VẤN  ĐÁP 


131. 

Thập  bát  giói  nhu  là  nhãn  giới,  sắc  giới,  nhãn  thức  giới,  nhĩ  giới,  thinh  giới,  nhĩ  thức 
giới,  tỷ  giới,  khí  giới,  tỷ  thức  giới,  thiệt  giới,  vị  giới,  thiệt  thức  giới,  thân  giới,  xúc  giới, 
thân  thức  giới,  ý  giới,  pháp  giới  và  ý  thức  giới. 

ĐÁP  ĐẦU  ĐỀ  TAM  ĐÁP  ĐẦU  ĐỀ  NHỊ 

Trong  thập  bát  giới  mà  giới  nào  thảnh  thiện,  giới  nào  thảnh  bất  thiện,  giới  nào  thảnh 
vô  ký. . .  cho  đến  giới  nào  thảnh  hữu  y,  giới  nào  thảnh  vô  y. 


1)  Đáp  theo  đầu  đề  tam 

ủl. 

*  Thập  lục  giới  thành  vô  ký.  Nhị  giới  thành  thiện  cũng  có,  thảnh  bất  thiện  cũng  có,  thảnh 
vô  ký  cũng  có. 

*  Thập  giới  không  nên  nói  có  thể  thảnh  tương  ưng  lạc  thọ,  tương  ưng  khổ  thọ,  tương  ưng 
phi  khổ  phi  lạc  thọ.  Ngũ  giới  thành  tương  ưng  phi  khổ  phi  lạc  thọ.  Thân  thức  giới 
thành  tương  ưng  lạc  thọ  cũng  có,  thảnh  tương  ưng  khổ  thọ  cũng  có,  ý  thức  giới  thảnh 
tương  ưng  lạc  thọ  cũng  có,  thành  tương  ưng  khổ  thọ  cũng  có,  thành  tương  ưng  phi  khổ 
phi  lạc  thọ  cũng  có,  pháp  giới  thành  tương  ưng  lạc  thọ  cũng  có,  thành  tương  ưng  khổ 
thọ  cũng  có,  thảnh  tương  ưng  phi  khổ  phi  lạc  thọ  cũng  có;  mà  không  nên  nói  có  thể 
thành  tương  ưng  lạc  thọ,  thảnh  tương  ưng  khổ  thọ,  thảnh  tương  ưng  phi  khổ  phi  lạc  thọ 
cũng  có. 

*  Thập  giới  thảnh  pháp  phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục  nhân.  Ngũ  giới  thành  dị  thục  quả.  Ý 
giới  thành  dị  thục  quả  cũng  có,  thành  phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục  nhân  cũng  có.  Nhị 


68 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


giới  thành  dị  thục  quả  cũng  có,  thành  dị  thục  nhân  cũng  có,  thành  phi  dị  thục  quả  phi 
dị  thục  nhân  cũng  có. 

*  Thập  giới  thành  do  thủ  cảnh  thủ.  Thinh  giới  thành  phi  do  thủ  cảnh  thủ.  Ngũ  giới  thảnh 
do  thủ  cảnh  thủ  cũng  có,  thảnh  phi  do  thủ  cảnh  thủ  cũng  có.  Nhị  giới  thảnh  do  thủ  cảnh 
thủ  cũng  có,  thành  phi  do  thủ  cảnh  thủ  cũng  có,  thành  phi  do  thủ  phi  cảnh  thủ  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  thành  phi  phiền  toái  cảnh  phiền  não.  Nhị  giới  thành  phiền  toái  cảnh 
phiền  não  cũng  có,  thành  phi  phiền  toái  cảnh  phiền  não  cũng  có,  thành  phi  phiền  toái 
phi  cảnh  phiền  não  cũng  có. 

*  Thập  ngũ  giới  thành  vô  tầm,  vô  tứ.  Ý  giới  thành  hữu  tầm  hữu  tứ.  Ý  thức  giới  thảnh 
hữu  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thành  vô  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thành  vô  tầm  vô  tứ  cũng  có. 
Pháp  giới  thảnh  hữu  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thảnh  vô  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thảnh  vô  tầm 
vô  tứ  cũng  có;  cũng  không  nên  nói  có  thể  thành  hữu  tầm  hữu  tứ,  thành  vô  tầm  hữu  tứ 
và  thảnh  vô  tầm  vô  tứ. 

*  Thập  giới  không  nên  nói  có  thể  thành  đồng  sanh  hỷ,  thành  đồng  sanh  lạc,  thảnh  đồng 
sanh  xả.  Ngũ  giới  thành  đồng  sanh  xả.  Thân  thức  giới  thành  phi  đồng  sanh  hỷ,  thảnh 
đồng  sanh  lạc,  thảnh  phi  đồng  sanh  xả;  không  nên  nói  thành  đồng  sanh  lạc  cũng  có. 
Nhị  giới  thành  đồng  sanh  hỷ  cũng  có,  thành  đồng  sanh  lạc  cũng  có,  thành  đồng  sanh  xả 
cũng  có;  không  nên  nói  có  thể  thành  đồng  sanh  hỷ,  thành  đồng  sanh  lạc,  thảnh  đồng 
sanh  xả. 

*  Thập  lục  giới  thảnh  phi  so  đạo  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ.  Nhị  giới  thành  so  đạo  tuyệt  trừ 
cũng  có,  thành  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  cũng  có,  thành  phi  so  đạo  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ 
cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  thảnh  phi  hữu  nhân  phi  so  đạo  và  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ.  Nhị  giới 
thành  hữu  nhân  so  đạo  tuyệt  trừ  cũng  có,  thành  hữu  nhân  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  cũng  có, 
thành  phi  hữu  nhân  phi  so  đạo  và  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  thảnh  phi  nhân  sanh  tử  phi  nhân  đến  Níp-bàn.  Nhị  giới  thảnh  nhân  sanh 
tử  cũng  có,  thảnh  nhân  đến  Níp-bàn  cũng  có,  thảnh  phi  nhân  sanh  tử  phi  nhân  đến  Níp- 
bàn  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  thảnh  phi  hữu  học  phi  vô  học.  Nhị  giới  thành  hữu  học  cũng  có,  thành  vô 
học  cũng  có,  thành  phi  hữu  học  phi  vô  học  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  thảnh  pháp  hy  thiểu.  Nhị  giới  thảnh  pháp  hy  thiểu  cũng  có,  thảnh  đáo  đại 
cũng  có,  thành  vô  luợng  cũng  có. 

*  Thập  giới  thảnh  bất  tri  cảnh.  Lục  giới  thảnh  tri  pháp  hy  thiểu.  Nhị  giới  thảnh  tri  pháp 
hy  thiểu  cũng  có,  thành  tri  pháp  đáo  đại  cũng  có,  thành  tri  pháp  vô  luợng  cũng  có; 
không  nên  nói  có  thể  thảnh  tri  cảnh  hy  thiểu,  thảnh  tri  cảnh  đáo  đại,  thảnh  tri  cảnh  vô 
luợng  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  thảnh  pháp  trung  bình.  Nhị  giói  thảnh  pháp  ty  hạ  cũng  có,  thảnh  pháp 
trung  bình  cũng  có,  thành  pháp  tinh  luơng  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  thảnh  pháp  bất  định.  Nhị  giới  thảnh  tà  nhất  định  cũng  có,  thảnh  chánh 
nhất  định  cũng  có,  thành  bất  định  cũng  có. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


69 


*  Thập  giới  thảnh  bất  tri  cảnh.  Lục  giới  không  nên  nói  có  thể  thảnh  đạo  là  cảnh,  thảnh 
đạo  là  nhân,  thảnh  đạo  là  trưởng.  Nhị  giới  thảnh  đạo  là  cảnh  cũng  có,  thảnh  đạo  là 
nhân  cũng  có,  thảnh  đạo  là  trưởng  cũng  có;  không  nên  nói  có  thể  thảnh  đạo  là  cảnh, 
thành  đạo  là  nhân,  thảnh  đạo  là  trưởng  cũng  có. 

*  Thập  giới  thảnh  sanh  tồn  cũng  có,  thảnh  sẽ  sanh  cũng  có,  không  nên  nói  thảnh  phi 
sanh  tồn.  Thinh  giói  thảnh  sanh  tồn  cũng  có,  thành  phi  sanh  tồn  cũng  có;  không  nên 
nói  thảnh  sẽ  sanh.  Lục  giới  thành  sanh  tồn  cũng  có,  thảnh  phi  sanh  tồn  cũng  có,  thảnh 
sẽ  sanh  cũng  có.  Pháp  giới  thành  sanh  tồn  cũng  có,  thảnh  phi  sanh  tồn  cũng  có,  thảnh 
sẽ  sanh  cũng  có;  không  nên  nói  có  thể  thảnh  sanh  tồn,  thành  phi  sanh  tồn  hay  thảnh  sẽ 
sanh  cũng  có. 

*  Thập  thất  giói  thảnh  quá  khứ  cũng  có,  thảnh  vị  lai  cũng  có,  thảnh  hiện  tại  cũng  có. 
Pháp  giới  thành  quá  khứ  cũng  có,  thành  vị  lai  cũng  có,  thành  hiện  tại  cũng  có;  không 
nên  nói  có  thể  thảnh  quá  khứ,  thảnh  vị  lai  hay  thảnh  hiện  tại  cũng  có. 

*  Thập  giới  thảnh  bất  tri  cảnh.  Lục  giới  thảnh  biết  cảnh  hiện  tại.  Nhị  giới  thảnh  biết  cảnh 
quá  khứ  cũng  có,  thành  biết  cảnh  vị  lai  cũng  có,  thành  biết  cảnh  hiện  tại  cũng  có; 
không  nên  nói  có  thể  thảnh  biết  cảnh  quá  khứ,  thảnh  biết  cảnh  vị  lai,  thảnh  biết  cảnh 
hiện  tại  cũng  có. 

*  Thập  bát  giới  thảnh  bên  trong  cũng  có,  thảnh  bên  ngoài  cũng  có,  thành  bên  trong  và 
bên  ngoài  cũng  có. 

*  Thập  giới  thảnh  bất  tri  cảnh.  Lục  giới  thảnh  biết  cảnh  bên  trong  cũng  có,  thảnh  biết 
cảnh  bên  ngoài  cũng  có,  thảnh  biết  cảnh  bên  trong  và  bên  ngoài  cũng  có.  Nhị  giói 
thành  biết  cảnh  bên  trong  cũng  có,  thảnh  biết  cảnh  bên  ngoài  cũng  có,  thảnh  biết  cảnh 
bên  trong  và  bên  ngoài  cũng  có;  nhưng  không  nên  nói  thảnh  biết  cảnh  bên  trong,  thảnh 
biết  cảnh  bên  ngoài,  thảnh  biết  cảnh  bên  trong  và  bên  ngoài  cũng  có. 

Sắc  giới  thành  hữu  kiến  hữu  đối  chiếu.  Cửu  giới  thành  vô  kiến  hữu  đối  chiếu.  Bát 
giới  thảnh  vô  kiến  vô  đối  chiếu. 


2)  Đáp  theo  đầu  đề  nhị 

i.  Đáp  phần  chùm  nhân  (hetugocchaka) 

133. 

*  Thập  thất  giói  thảnh  phi  nhân.  Bát  giới  thảnh  nhân  cũng  có,  thảnh  phi  nhân  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  thảnh  vô  nhân.  Nhị  giới  thảnh  hữu  nhân  cũng  có,  thảnh  vô  nhân  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  thảnh  bất  tương  ưng  nhân.  Nhị  giới  thảnh  tương  ưng  nhân  cũng  có,  thảnh 
bất  tương  ưng  nhân  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  không  đặng  nói  tuy  nhiên  thảnh  nhân  hữu  nhân,  thảnh  hữu  nhân  phi 
nhân.  Ý  thức  giới  không  đặng  nói  thảnh  nhân  hữu  nhân,  thảnh  hữu  nhân  phi  nhân  cũng 
có;  nhưng  không  nên  nói  thảnh  hữu  nhân  phi  nhân  cũng  có.  Pháp  giới  thảnh  nhân  hữu 
nhân  cũng  có,  thảnh  hữu  nhân  phi  nhân  cũng  có,  nhưng  không  nên  nói  thảnh  nhân  hữu 
nhân,  thảnh  hữu  nhân  phi  nhân  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  không  đặng  nói  thảnh  nhân  tương  ưng  nhân,  thành  phi  nhân  tương  ưng 
nhân.  Ý  thức  giới  không  đặng  nói  thảnh  nhân  tương  ưng  nhân,  thành  phi  nhân  tương 


70 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


ưng  nhân  cũng  có,  không  đặng  nói  thành  phi  nhân  tương  ưng  nhân  cũng  có.  Pháp  giới 
thành  nhân  tương  ưng  nhân  cũng  có,  thành  phi  nhân  tương  ưng  nhân  cũng  có;  nhưng 
không  đặng  nói  tuy  nhiên  thảnh  nhân  tương  ưng  nhân  hay  thành  phi  nhân  tương  ưng 
nhân. 

*  Thập  lục  giới  thành  phi  nhân  vô  nhân.  Ý  thức  giới  thảnh  phi  nhân  hữu  nhân  cũng  có, 
thành  phi  nhân  vô  nhân  cũng  có.  Pháp  giới  thành  phi  nhân  hữu  nhân  cũng  có,  thành 
phi  nhân  vô  nhân  cũng  có;  nhưng  không  đặng  nói  thành  phi  nhân  hữu  nhân  hay  thành 
phi  nhân  vô  nhân. 

ii.  Đáp  phần  nhị  đề  đỉnh  (cũlantaraduka) 

134. 

*  Thập  thất  giới  thành  hữu  duyên.  Pháp  giới  thành  hữu  duyên  cũng  có,  thành  vô  duyên 
cũng  có. 

*  Thập  thất  giới  thành  hữu  vi.  Pháp  giới  thành  hữu  vi  cũng  có,  thảnh  vô  vi  cũng  có. 

*  Thập  thất  giới  thảnh  bất  kiến,  sắc  giới  thảnh  hữu  kiến. 

*  Thập  giới  thảnh  hữu  đối  chiếu.  Bát  giới  thành  vô  đối  chiếu. 

*  Thập  giới  thảnh  sắc.  Thất  giới  thảnh  phi  sắc.  Pháp  giới  thành  sắc  cũng  có,  thảnh  phi 
sắc  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  thảnh  hiệp  thế.  Nhị  giới  thảnh  hiệp  thế  cũng  có,  thành  siêu  thế  cũng  có. 

*  Thập  bát  giới  thảnh  có  tâm  biết  đặng,  thành  có  tâm  không  biết  đặng. 

iii.  Đáp  phần  chùm  lậu  (ãsavagocchaka) 

135. 

*  Thập  thất  giới  thảnh  phi  lậu.  Pháp  giới  thảnh  lậu  cũng  có,  thảnh  phi  lậu  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  thảnh  cảnh  lậu.  Nhị  giới  thành  cảnh  lậu  cũng  có,  thành  phi  cảnh  lậu  cũng 
có. 

*  Thập  lục  giới  thành  bất  tương  ưng  lậu.  Nhị  giới  thảnh  tương  ưng  lậu  cũng  có,  thảnh 
bất  tương  ưng  lậu  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  không  đặng  nói  thảnh  lậu  cảnh  lậu  hay  thảnh  phi  lậu  cảnh  lậu.  Ý  thức 
giới  không  thể  nói  thành  lậu  cảnh  lậu,  mà  thảnh  phi  lậu  cảnh  lậu  cũng  có,  cũng  không 
thể  nói  thành  phi  lậu  cảnh  lậu.  Pháp  giới  thảnh  lậu  cảnh  lậu  cũng  có,  thành  phi  lậu 
cảnh  lậu  cũng  có,  nhưng  không  đặng  nói  thảnh  lậu  cảnh  lậu  hay  thảnh  phi  lậu  cảnh  lậu. 

*  Thập  lục  giới  không  thể  nói  tuy  nhiên  thảnh  lậu  tương  ưng  lậu  hay  thảnh  phi  lậu  tương 
ưng  lậu.  Ý  thức  giới  không  thể  nói  thảnh  lậu  tương  ưng  lậu,  mà  thảnh  phi  lậu  tương 
ưng  lậu  cũng  có;  nhưng  không  thể  nói  thành  phi  lậu  tương  ưng  lậu  cũng  có.  Pháp  giới 
thành  lậu  tương  ưng  lậu  cũng  có,  thành  phi  lậu  tương  ưng  lậu  cũng  có,  nhưng  không 
đặng  nói  tuy  nhiên  thảnh  lậu  tương  ưng  lậu  hay  thảnh  phi  lậu  tương  ưng  lậu. 

*  Thập  lục  giới  thành  lậu  bất  tương  ưng  lậu.  Nhị  giới  thành  lậu  bất  tương  ưng  lậu  cũng 
có,  thành  phi  lậu  bất  tương  ưng  lậu  cũng  có,  nhưng  không  đặng  nói  thành  lậu  bất 
tương  ưng  lậu  hay  thành  phi  lậu  bất  tương  ưng  lậu  cũng  có. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


71 


iv.  Đáp  phần  chùm  triền  (sarnyojanagocchaka) 

136. 

*  Thập  thất  giới  thảnh  phi  triền.  Pháp  giới  thảnh  triền  cũng  có,  thảnh  phi  triền  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  thảnh  cảnh  triền.  Nhị  giới  thành  cảnh  triền  cũng  có,  thảnh  phi  cảnh  triền 
cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  thảnh  bất  tương  ưng  triền.  Nhị  giới  thảnh  tương  ưng  triền  cũng  có,  thảnh 
bất  tương  ưng  triền  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  không  nên  nói  thảnh  triền  cảnh  triền  hay  thảnh  phi  triền  cảnh  triền.  Ý 
thức  giới  không  thể  nói  thảnh  triền  cảnh  triền  hay  thảnh  phi  triền  cảnh  triền  cũng  có, 
không  thể  nói  thành  phi  triền  cảnh  triền  cũng  có.  Pháp  giới  thảnh  triền  cảnh  triền  cũng 
có,  thảnh  phi  triền  cảnh  triền  cũng  có,  không  thể  nói  thành  triền  cảnh  triền  hay  thảnh 
phi  triền  cảnh  triền  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  không  nên  nói  thảnh  triền  tương  ưng  triền  hay  thảnh  phi  triền  tương  ưng 
triền.  Ý  thức  giới  không  thể  nói  thành  triền  tương  ưng  triền  hay  thảnh  phi  triền  tương 
ưng  triền;  cũng  không  thể  nói  thảnh  phi  triền  tương  ưng  triền  cũng  có.  Pháp  giới  thảnh 
triền  tương  ưng  triền  cũng  có,  thảnh  phi  triền  tương  ưng  triền  cũng  có,  không  thể  nói 
tuy  nhiên  thảnh  triền  tương  ưng  triền  hay  thành  phi  triền  tương  ưng  triền  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  thảnh  bất  tương  ưng  triền  mà  cảnh  triền.  Nhị  giới  thảnh  bất  tương  ưng 
triền  mà  cảnh  triền  cũng  có,  thảnh  bất  tương  ưng  triền  phi  cảnh  triền  cũng  có,  không 
nên  nói  tuy  nhiên  thảnh  bất  tương  ưng  triền  mà  cảnh  triền  hay  thành  bất  tương  ưng 
triền  phi  cảnh  triền  cũng  có. 

V.  Đáp  phần  chùm  phược  (ganthagocchaka) 

137. 

*  Thập  thất  giới  thành  phi  phược.  Pháp  giới  thành  phược  cũng  có,  thảnh  phi  phược  cũng 
có. 

*  Thập  lục  giới  thảnh  cảnh  phược.  Nhị  giới  thảnh  cảnh  phược  cũng  có,  thảnh  phi  cảnh 
phược  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  thành  bất  tương  ưng  phược.  Nhị  giới  thành  tương  ưng  phược  cũng  có, 
thành  bất  tương  ưng  phược  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  không  thể  nói  thảnh  phược  cảnh  phược  hay  thảnh  phi  phược  cảnh  phược. 
Ý  thức  giới  không  thể  nói  thảnh  phược  cảnh  phược  hay  thảnh  phi  phược  cảnh  phược 
cũng  có,  nhưng  không  thể  nói  thảnh  phi  phược  cảnh  phược  cũng  có.  Pháp  giới  thành 
phược  cảnh  phược  cũng  có,  thành  phi  phược  cảnh  phược  cũng  có,  nhưng  không  thể 
nói  thảnh  phược  cảnh  phược  hay  thành  phi  phược  cảnh  phược. 

*  Thập  lục  giới  không  nên  nói  tuy  nhiên  thành  phược  tương  ưng  phược  hay  thảnh  phi 
phược  tương  ưng  phược.  Ý  thức  giới  không  thể  nói  thành  phược  tương  ưng  phược  hay 
thành  phi  phược  tương  ưng  phược  cũng  có,  nhưng  không  nên  nói  thảnh  phi  phược 
tương  ưng  phược.  Pháp  giới  thành  phược  tương  ưng  phược  cũng  có,  thành  phi  phược 
tương  ưng  phược  cũng  có,  nhưng  không  thể  nói  thành  phược  tương  ưng  phược  hay 
thành  phi  phược  tương  ưng  phược  cũng  có. 


72 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Thập  lục  giới  thảnh  bất  tương  ưng  phược  cảnh  phược.  Nhị  giới  thành  bất  tương  ưng 
phược  cảnh  phược  cũng  có,  thành  bất  tương  ưng  phược  phi  cảnh  phược  cũng  có; 
không  nên  nói  thảnh  bất  tương  ưng  phược  cảnh  phược  hay  thảnh  bất  tương  ưng  phược 
phi  cảnh  phược  cũng  có. 

vi,  vii,  viii.  Đáp  phần  chùm  bộc  (oghegocchaka  ãdi) 

138. 

*  Thập  thất  giới  thành  phi  bộc. . .  thập  thất  giới  thảnh  phi  phối. . .  thập  thất  giới  thảnh  phi 
cái. . .  pháp  giới  thành  cái  cũng  có,  thành  phi  cái  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  thành  cảnh  cái.  Nhị  giới  thảnh  cảnh  cái  cũng  có,  thảnh  phi  cảnh  cái  cũng 
có. 

*  Thập  lục  giới  thảnh  bất  tương  ưng  cái.  Nhị  giới  thảnh  tương  ưng  cái  cũng  có,  thảnh  bất 
tương  ưng  cái  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  không  thể  nói  thảnh  cái  cảnh  cái  hay  thành  phi  cái  cảnh  cái.  Ý  thức  giới 
không  thể  nói  thảnh  cái  cảnh  cái  hay  thảnh  phi  cái  cảnh  cái  cũng  có,  không  thể  nói 
thành  phi  cái  cảnh  cái  cũng  có.  Pháp  giới  thảnh  cái  cảnh  cái  cũng  có,  thảnh  phi  cái 
cảnh  cái  cũng  có;  không  nên  nói  tuy  nhiên  thảnh  cái  cảnh  cái  hay  thảnh  phi  cái  cảnh 
cái  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  không  nên  nói  thảnh  cái  tương  ưng  cái  hay  thảnh  phi  cái  tương  ưng  cái. 
Ý  thức  giới  không  nên  nói  thảnh  cái  tương  ưng  cái  hay  thảnh  phi  cái  tương  ưng  cái; 
cũng  không  nên  nói  thảnh  phi  cái  tương  ưng  cái.  Pháp  giới  thành  cái  tương  ưng  cái 
cũng  có,  thành  phi  cái  tương  ưng  cái  cũng  có;  không  nên  nói  thành  cái  tương  ưng  cái 
hay  thảnh  phi  cái  tương  ưng  cái  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  thảnh  bất  tương  ưng  cái  mà  cảnh  cái.  Nhị  giới  thảnh  bất  tương  ưng  cái 
mà  cảnh  cái  cũng  có,  thảnh  bất  tương  ưng  cái  phi  cảnh  cái  cũng  có;  không  nên  nói  tuy 
nhiên  thảnh  cái  bất  tương  ưng  cái,  thảnh  phi  cái  bất  tương  ưng  cái  cũng  có. 

ix.  Đáp  phần  chùm  khinh  thị  (parãmãsagocchaka) 

139. 

*  Thập  thất  giới  thảnh  phi  khinh  thị.  Pháp  giới  thảnh  khinh  thị  cũng  có,  thảnh  phi  khinh 
thị  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  thảnh  cảnh  khinh  thị.  Nhị  giới  thảnh  cảnh  khinh  thị  cũng  có,  thành  phi 
cảnh  khinh  thị  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  thảnh  bất  tương  ưng  khinh  thị.  Ý  thức  giới  thành  tương  ưng  khinh  thị 
cũng  có,  thành  bất  tương  ưng  khinh  thị  cũng  có.  Pháp  giới  thảnh  tương  ưng  khinh  thị 
cũng  có,  thảnh  bất  tương  ưng  khinh  thị  cũng  có;  không  nên  nói  thành  tương  ưng  khinh 
thị  hay  thành  bất  tương  ưng  khinh  thị. 

*  Thập  lục  giới  không  nên  nói  thảnh  khinh  thị  cảnh  khinh  thị,  thảnh  phi  khinh  thị  cảnh 
khinh  thị.  Ý  thức  giới  không  nên  nói  thảnh  khinh  thị  cảnh  khinh  thị,  mà  thảnh  phi 
khinh  thị  cảnh  khinh  thị  cũng  có,  không  nên  nói  thảnh  phi  khinh  thị  cảnh  khinh  thị. 
Pháp  giới  thảnh  khinh  thị  cảnh  khinh  thị  cũng  có,  thảnh  phi  khinh  thị  cảnh  khinh  thị 
cũng  có;  không  nên  nói  tuy  nhiên  thảnh  khinh  thị  cảnh  khinh  thị  hay  thảnh  phi  khinh 
thị  cảnh  khinh  thị  cũng  có. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


73 


*  Thập  lục  giới  thảnh  bất  tương  ưng  khinh  thị  cảnh  khinh  thị.  Nhị  giới  thảnh  bất  tương 
ưng  khinh  thị  cảnh  khinh  thị  cũng  có,  thảnh  bất  tương  ưng  khinh  thị  phi  cảnh  khinh  thị 
cũng  có,  không  nên  nói  tuy  nhiên  thảnh  bất  tương  ưng  khinh  thị  cảnh  khinh  thị  hay 
thành  bất  tương  ưng  khinh  thị  phi  cảnh  khinh  thị  cũng  có. 


X.  Đáp  phần  nhị  đề  đại  (mahantaraduka) 

140. 

*  Thập  giới  thảnh  bất  tri  cảnh.  Thất  giới  thảnh  tri  cảnh.  Pháp  giới  thảnh  tri  cảnh  cũng  có, 
thành  bất  tri  cảnh  cũng  có. 

*  Thập  nhất  giới  thảnh  phi  tâm.  Thất  giới  thảnh  tâm. 

*  Thập  thất  giới  thảnh  phi  sở  hữu  tâm.  Pháp  giới  thảnh  sở  hữu  tâm  cũng  có,  thành  phi  sở 
hữu  tâm  cũng  có. 

*  Thập  giới  thảnh  bất  tương  ưng  tâm.  Pháp  giới  thảnh  tương  ưng  tâm  cũng  có,  thảnh  bất 
tương  ưng  tâm  cũng  có.  Thất  giới  không  nên  nói  tuy  nhiên  thảnh  tương  ưng  tâm  hay 
thành  bất  tương  ưng  tâm. 

*  Thập  giới  thảnh  không  hòa  với  tâm.  Pháp  giới  thảnh  hòa  với  tâm  cũng  có,  thành  không 
hòa  với  tâm  cũng  có.  Thất  giới  không  thể  nói  tuy  nhiên  thảnh  hòa  với  tâm  hay  thảnh 
không  hòa  với  tâm. 

*  Thập  nhị  giới  thảnh  phi  tâm  làm  sở  y  sinh.  Lục  giới  thành  nương  tâm  làm  sở  y  sinh 
cũng  có,  thảnh  phi  nương  tâm  làm  sở  y  sinh  cũng  có. 

*  Thập  thất  giới  thảnh  phi  đồng  còn  với  tâm.  Pháp  giới  thảnh  đồng  còn  với  tâm  cũng  có, 
thành  phi  đồng  còn  với  tâm  cũng  có. 

*  Thập  thất  giới  thảnh  phi  tùng  hành  với  tâm.  Pháp  giới  thành  tùng  hành  với  tâm  cũng 
có,  thảnh  phi  tùng  hành  với  tâm  cũng  có. 

*  Thập  thất  giới  thảnh  phi  hòa  phi  nương  tâm  làm  sở  sanh.  Pháp  giới  thảnh  hòa  với  tâm 
nương  tâm  làm  sở  sanh  cũng  có,  thảnh  phi  hòa  phi  nương  tâm  làm  sở  sanh  cũng  có. 

*  Thập  thất  giới  thảnh  phi  đồng  tồn  phi  hòa  phi  có  tâm  làm  sở  sanh.  Pháp  giới  thảnh  hòa 
đồng  tồn  với  tâm  và  có  tâm  làm  sở  sanh  cũng  có,  thảnh  phi  đồng  tồn  phi  hòa  với  tâm 
và  phi  có  tâm  làm  sở  sanh  cũng  có. 

*  Thập  thất  giới  thành  phi  hòa  phi  tùng  hành  với  tâm  và  phi  có  tâm  làm  sở  sanh.  Pháp 
giới  thảnh  tùng  hành  hòa  với  tâm  và  có  tâm  làm  sở  sanh  cũng  có,  thảnh  phi  hòa  phi 
tùng  hành  với  tâm  và  phi  có  tâm  làm  sở  sanh  cũng  có. 

*  Thập  nhị  giới  thảnh  tự  nội.  Lục  giới  thành  ngoại  phần. 

*  Cửu  giới  thảnh  thủ.  Bát  giới  thảnh  phi  thủ.  Pháp  giới  thảnh  thủ  cũng  có,  thảnh  phi  thủ 
cũng  có. 

*  Thập  giới  thảnh  do  thủ.  Thinh  giới  thành  phi  do  thủ.  Thất  giới  thành  do  thủ  cũng  có, 
thành  phi  do  thủ  cũng  có. 

xi.  Đáp  phần  chùm  thủ  (upãdãnagocchaka) 

141. 

*  Thập  thất  giới  thảnh  phi  thủ.  Pháp  giới  thành  thủ  cũng  có,  thảnh  phi  thủ  cũng  có. 


74 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Thập  lục  giới  thảnh  cảnh  thủ.  Nhị  giới  thảnh  cảnh  thủ  cũng  có,  thành  phi  cảnh  thủ 
cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  thành  bất  tương  ưng  thủ.  Nhị  giới  thảnh  tương  ưng  thủ  cũng  có,  thảnh 
bất  tương  ưng  thủ  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  không  nên  nói  thảnh  thủ  cảnh  thủ  hay  thảnh  phi  thủ  cảnh  thủ.  Ý  thức 
giới  không  nên  nói  thảnh  thủ  cảnh  thủ,  mà  thảnh  phi  thủ  cảnh  thủ  cũng  có.  Pháp  giới 
thành  thủ  cảnh  thủ  cũng  có,  thảnh  phi  thủ  cảnh  thủ  cũng  có,  không  nên  nói  thành  thủ 
cảnh  thủ  hay  thảnh  phi  thủ  cảnh  thủ  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  không  thể  nói  thảnh  thủ  tương  ưng  thủ  hay  thành  phi  thủ  tương  ưng  thủ 
cũng  có.  Ý  thức  giới  không  nên  nói  thành  thủ  tương  ưng  thủ,  mà  thành  phi  thủ  tương 
ưng  thủ  cũng  có,  nhưng  không  thể  nói  thành  phi  thủ  tương  ưng  thủ  cũng  có.  Pháp  giới 
thành  thủ  tương  ưng  thủ  cũng  có,  thành  phi  thủ  tương  ưng  thủ  cũng  có,  không  đặng  nói 
tuy  nhiên  thảnh  thủ  tương  ưng  thủ  hay  thảnh  phi  thủ  tương  ưng  thủ  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  thảnh  bất  tương  ưng  thủ  cảnh  thủ.  Nhị  giới  thảnh  bất  tương  ưng  thủ  cảnh 
thủ  cũng  có,  thảnh  bất  tương  ưng  thủ  phi  cảnh  thủ  cũng  có,  không  nên  nói  tuy  nhiên 
thành  bất  tương  ưng  thủ  cảnh  thủ  hay  thành  bất  tương  ưng  thủ  phi  cảnh  thủ  cũng  có. 

xii.  Đáp  phần  chùm  phiền  não  (kilesagocchaka) 

142. 

*  Thập  thất  giới  thảnh  phi  phiền  não.  Pháp  giới  thảnh  phiền  não  cũng  có,  thảnh  phi  phiền 
não  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  thảnh  cảnh  phiền  não.  Nhị  giới  thảnh  cảnh  phiền  não  cũng  có,  thảnh  phi 
cảnh  phiền  não  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  thảnh  cảnh  phiền  toái.  Nhị  giới  thảnh  cảnh  phiền  toái  cũng  có,  thảnh  phi 
cảnh  phiền  toái  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  thành  bất  tương  ưng  phiền  não.  Nhị  giới  thảnh  tương  ưng  phiền  não 
cũng  có,  thành  bất  tương  ưng  phiền  não  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  không  nên  nói  thảnh  phiền  não  cảnh  phiền  não  hay  thảnh  phi  phiền  não 
cảnh  phiền  não.  Ý  thức  giới  không  nên  nói  thảnh  phiền  não  cảnh  phiền  não,  thảnh  phi 
phiền  não  cảnh  phiền  não  cũng  có,  không  thể  nói  thành  phi  phiền  não  cảnh  phiền  não 
cũng  có.  Pháp  giới  thảnh  phiền  não  cảnh  phiền  não  cũng  có,  thành  phi  phiền  não  cảnh 
phiền  não  cũng  có,  không  nên  nói  tuy  nhiên  thảnh  phiền  não  cảnh  phiền  não  hay  thảnh 
phi  phiền  não  cảnh  phiền  não  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  không  nên  nói  thành  phiền  não  cảnh  phiền  toái  hay  thảnh  phi  phiền  não 
cảnh  phiền  toái.  Ý  thức  giới  không  nên  nói  thảnh  phiền  não  cảnh  phiền  toái,  thảnh  phi 
phiền  não  cảnh  phiền  toái  cũng  có;  không  nên  nói  thảnh  phi  phiền  não  cảnh  phiền  toái 
cũng  có.  Pháp  giới  thảnh  phiền  não  cảnh  phiền  toái  cũng  có,  thảnh  phi  phiền  não  cảnh 
phiền  toái  cũng  có,  không  nên  nói  tuy  nhiên  thảnh  phiền  não  cảnh  phiền  toái,  thảnh  phi 
phiền  não  cảnh  phiền  toái  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  không  nên  nói  dĩ  nhiên  thảnh  phiền  não  tương  ưng  phiền  não,  thành  phi 
phiền  não  tương  ưng  phiền  não.  Ý  thức  giới  không  nên  nói  thảnh  phiền  não  tương  ưng 
phiền  não,  thảnh  phi  phiền  não  tương  ưng  phiền  não  cũng  có;  không  thể  nói  thảnh  phi 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


75 


phiền  não  tương  ưng  phiền  não  cũng  có.  Pháp  giới  thảnh  phiền  não  tương  ưng  phiền 
não  cũng  có,  thành  phi  phiền  não  tương  ưng  phiền  não  cũng  có;  không  nên  nói  dĩ 
nhiên  thảnh  phiền  não  tương  ưng  phiền  não  hay  thành  phi  phiền  não  tương  ưng  phiền 
não  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  thảnh  bất  tương  ưng  phiền  não  cảnh  phiền  não.  Nhị  giới  thảnh  bất  tương 
ưng  phiền  não  cảnh  phiền  não  cũng  có,  thảnh  bất  tương  ưng  phiền  não  phi  cảnh  phiền 
não  cũng  có;  không  nên  nói  tuy  nhiên  thảnh  bất  tương  ưng  phiền  não  cảnh  phiền  não 
hay  thảnh  bất  tương  ưng  phiền  não  phi  cảnh  phiền  não  cũng  có. 

xiii.  Đáp  phần  nhị  đề  yêu  bối  (pitthiduka) 

143. 

*  Thập  lục  giới  thảnh  phi  sơ  đạo  tuyệt  trừ.  Nhị  giới  thảnh  sơ  đạo  tuyệt  trừ  cũng  có,  thảnh 
phi  sơ  đạo  tuyệt  trừ  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  thảnh  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ.  Nhị  giới  thảnh  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  cũng 
có,  thành  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  thảnh  phi  hữu  nhân  phi  sơ  đạo  tuyệt  trừ.  Nhị  giới  thảnh  hữu  nhân  sơ  đạo 
tuyệt  trừ  cũng  có,  thành  phi  hữu  nhân  phi  sơ  đạo  tuyệt  trừ  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  thảnh  phi  hữu  nhân  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ.  Nhị  giới  thảnh  hữu  nhân  ba 
đạo  cao  tuyệt  trừ  cũng  có,  thành  phi  hữu  nhân  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  cũng  có. 

*  Thập  ngũ  giới  thảnh  vô  tầm.  Ý  thức  giới  thành  hữu  tầm.  Nhị  giới  thảnh  hữu  tầm  cũng 
có,  thành  vô  tầm  cũng  có. 

*  Thập  ngũ  giới  thảnh  vô  tứ.  Ý  giới  thảnh  hữu  tứ.  Nhị  giới  thảnh  hữu  tứ  cũng  có,  thảnh 
vô  tứ  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  thảnh  vô  hỷ.  Nhị  giới  thảnh  hữu  hỷ  cũng  có,  thảnh  vô  hỷ  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  thảnh  phi  đồng  sanh  hỷ.  Nhị  giới  thảnh  đồng  sanh  hỷ  cũng  có,  thảnh  phi 
đồng  sanh  hỷ  cũng  có. 

*  Thập  ngũ  giới  thảnh  phi  đồng  sanh  lạc.  Tam  giới  thảnh  đồng  sanh  lạc  cũng  có,  thảnh 
phi  đồng  sanh  lạc  cũng  có. 

*  Thập  nhứt  giới  thảnh  phi  đồng  sanh  xả.  Ngũ  giới  thành  đồng  sanh  xả.  Nhị  giới  thảnh 
đồng  sanh  xả  cũng  có,  thành  phi  đồng  sanh  xả  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  thảnh  Dục  giới.  Nhị  giới  thảnh  Dục  giới  cũng  có,  thảnh  phi  Dục  giới 
cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  thảnh  phi  sắc  giới.  Nhị  giới  thành  sắc  giới  cũng  có,  thành  phi  sắc  giới 
cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  thảnh  phi  Vô  sắc  giới.  Nhị  giới  thảnh  Vô  sắc  giới  cũng  có,  thảnh  phi  Vô 
sắc  giới  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  thảnh  liên  quan  luân  hồi.  Nhị  giới  thảnh  liên  quan  luân  hồi  cũng  có, 
thành  bất  liên  quan  luân  hồi  cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  thảnh  bất  định.  Nhị  giới  thành  nhất  định  cũng  có,  thành  bất  định  cũng  có. 


76 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Thập  lục  giới  thảnh  hữu  thượng.  Nhị  giới  thành  hữu  thượng  cũng  có,  thảnh  vô  thượng 
cũng  có. 

*  Thập  lục  giới  thảnh  vô  y.  Nhị  giới  thảnh  hữu  y  cũng  có,  thảnh  vô  y  cũng  có  như  thế 
vậy. 

Dứt  Phần  vẩn  đáp. 

Đầy  đủ  Giới  phân  tích. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


77 


PHẦN  IV  -  ĐẾ  PHÂN  TÍCH  (Saccavỉbhanga) 

A.  ĐẾ  PHÂN  TÍCH  PHẦN  PHÂN  THEO  KINH 

144. 

Tứ  thánh  đế  như  là  khổ  thánh  đế,  khổ  tập  thánh  đế,  khổ  diệt  thánh  đế,  khổ  diệt  tiến 
hành  thánh  đế. 

1)  Khổ  thánh  đế 

145. 

Khổ  thánh  đế  đó  ra  sao?  Sanh  khổ,  già  khổ,  tử  khổ,  sầu,  khóc,  khổ,  ưu,  ai,  ái  biệt  ly 
khổ,  oán  tăng  hội  khổ,  cầu  bất  đắc  khổ,  tóm  tắt  ngũ  thủ  uẩn  khổ. 

146. 

Sanh  đó  ra  sao?  Sự  sanh,  cách  sanh  hoàn  toàn,  thái  độ  lướt  xuống  sanh  ra  riêng  biệt, 
sự  hiện  bày  của  uẩn,  sự  đặng  xứ,  trong  mỗi  chúng  sanh,  của  những  chúng  sanh.  Dù  thế 
nào  đây  gọi  là  sanh. 

147. 

Lão  đó  ra  sao?  Sự  già  cả,  cách  cũ  kỹ,  sự  răng  rụng,  cách  tóc  bạc,  sự  da  nhăn,  sự  bớt 
thọ,  cách  chín  mùi  của  thân  thể  trong  mỗi  chúng  sanh,  của  mỗi  chúng  sanh.  Dù  như 
như  thế  nào  đây  gọi  là  lão. 

148. 

Tử  đó  ra  sao?  Sự  biến  đổi,  trạng  thái  di  động,  sự  hư  hoại,  cách  tiêu  mất,  tử  vong,  sự 
chết,  sự  quá  vãng,  sự  tan  rã  uẩn,  sự  bỏ  xác,  dứt  mạng  sống  lìa  mỗi  chúng  sanh,  của 
những  chúng  sanh  đó  như  thế  nào,  đây  gọi  là  tử. 

149. 

Sầu  đó  ra  sao?  Sự  buồn  bực,  thái  độ  buồn  bực,  trạng  thái  buồn  bực,  sự  sầu  não,  sự  đốt 
lòng,  sự  buồn  xo,  sự  khổ,  cách  héo  bên  trong  của  những  người  khi  gặp  thân  tộc  điêu 
tàn,  tài  sản  điêu  tàn,  tật  bệnh  điêu  tàn,  giới  điêu  tàn,  tri  kiến  điêu  tàn,  dầu  gặp  một  cách 
nào  hay  bị  một  nhân  khổ  nào  nhu  thế.  Đây  gọi  là  sầu. 

150. 

Khóc  đó  ra  sao?  Sự  khóc  lóc,  sự  khóc  than,  thái  độ  khóc,  thái  độ  khóc  than,  trạng  thái 
khóc,  trạng  thái  khóc  than,  sự  kêu  oan,  sự  loạn  ngữ,  sự  thút  thít,  sự  ấm  ức,  thái  độ  ấm 
ức,  trạng  thái  tức  tưởi  của  người  gặp  lúc  thân  tộc  điêu  tàn,  tài  sản  điêu  tàn,  tật  bệnh 
điêu  tàn,  giới  điêu  tàn,  tri  kiến  điêu  tàn,  dầu  gặp  một  cách  nào  hay  bị  một  nhân  khổ 
nào,  đây  gọi  là  khóc. 

151. 

Khổ  đó  ra  sao?  Sự  không  vui  thích  thân,  sự  khổ  thân,  sự  hưởng  cảnh  không  thích  họp 
thành  khổ  sanh  từ  thân  xúc,  thái  độ  hưởng  cảnh  không  vui  sướng  thành  khổ  sanh  từ 
thân  xúc,  dù  thế  nào  đây  gọi  là  khổ. 

152. 

ưu  đó  ra  sao?  Sự  không  vui  tâm,  sự  khổ  tâm,  sự  hưởng  cảnh  không  vui  vẻ  thành  khổ 
sanh  từ  ý  xúc,  thái  độ  hưởng  cảnh  không  vui  vẻ  thảnh  khổ  tâm  sanh  từ  ý  xúc,  dù  như 
thế  nào  đây  gọi  là  ưu. 

153. 

Ai  đó  ra  sao?  Sự  thưong  thảm,  cách  thương  thảm,  trạng  thái  thương  tiếc,  cách  thương 
tiếc  của  người  gặp  thân  tộc  điêu  tàn,  tài  sản  điêu  tàn,  tật  bệnh  điêu  tàn,  giới  điêu  tàn,  tri 
kiến  điêu  tàn,  dù  gặp  trong  cách  nào  hay  bị  một  nhân  khổ  nào  như  thế,  đây  gọi  là  ai. 


78 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


154. 

Oán  tăng  hội  khổ  đó  ra  sao?  Sự  đi  chung,  sự  đến  chung,  sự  ở  chung,  sự  hội  hiệp  với 
truờng  hợp  không  ua  thích,  không  yêu  chuộng,  lối  không  vừa  lòng  của  trong  đời  nhu 
là  sắc,  thinh,  khí,  vị,  xúc  hoặc  gặp  những  nguời  tính  sẽ  tàn  hại,  tính  sẽ  phá  lợi,  tính  sẽ 
phá  sự  an  vui,  sự  sẽ  làm  ra  tai  nạn  từ  nơi  hội  họp  với  họ  nhu  thế,  đây  gọi  là  oán  tăng 
hội  khổ. 

155. 

Ải  biệt  ly  khổ  đó  ra  sao?  Sự  không  đặng  đi  chung,  không  đặng  đến  chung,  không  đặng 
ở  chung,  không  đặng  hội  hợp  nhau  với  cảnh  thích,  thuơng  yêu,  vừa  lòng  của  đời  nhu  là 
sắc,  thinh,  khí,  vị,  xúc  hoặc  đối  với  nguời  yêu  chuộng  từ  nơi  sự  tiến  hóa,  yêu  chuộng 
với  sự  lợi  ích,  yêu  chuộng  với  sự  an  vui,  yêu  chuộng  với  sự  kính  mến,  mà  ta  bị  xa  lìa 
họ  nhu  là  cha,  mẹ,  anh,  chị,  em,  bậu  bạn,  quan  hầu  cận  và  bà  con  thân  thích  nhu  thế, 
đây  gọi  là  ái  biệt  ly  khổ. 

156. 

Cầu  bất  đắc  khố  đó  ra  sao? 

-  Lẽ  thuờng  sự  sanh  ra  đối  với  tất  cả  chúng  sanh  còn  sanh  nữa  dĩ  nhiên  không  thể 
khỏi,  dù  chúng  ta  muốn  khỏi  sanh  nữa  cũng  chẳng  đặng  hay  muốn  sự  sanh  đừng 
đến  cho  chúng  ta  điều  nay  không  bao  giờ  đặng,  nhu  thế  đây  gọi  là  cầu  bất  đắc  khổ. 

-  Lẽ  thuờng,  sự  già  cả  đối  với  chúng  sanh  ai  cũng  chẳng  muốn. . .  nên  mong  rằng,  sự 
già  cả,  đau  đớn. . .  cho  đến  sự  chết  chóc  của  chúng  sanh. . .  hay  sự  sầu,  sự  khóc  lóc, 
sự  khổ,  sự  uu  khổ,  sự  ai,  sự  oán-tăng  hội  khổ,  sự  biệt  ly  khổ  vẫn  đến  cho  tất  cả 
chúng  sanh  dù  mong  mỏi  cho  đừng  có  nhu  thế,  điều  nay  không  nhu  ý  nguyện.  Nhu 
thế  gọi  là  cầu  bất  đắc  khổ. 

157.  r  , 

Tóm  tắt  ngũ  thủ  uấn  đó  ra  sao?  sắc  thủ  uấn,  thọ  thủ  uấn,  tuởng  thủ  uấn,  hành  thủ  uấn, 
thức  thủ  uẩn,  đây  tóm  tắt  gọi  là  ngũ  thủ  uẩn  thảnh  khổ. 

Những  chon  tuớng  nay  gọi  là  khổ  thánh  đế. 


2)  Khổ  tập  thánh  đế 

158. 

Khổ  tập  thánh  đế  đó  ra  sao?  Ái  nào  là  nhân  phát  sanh  đời  mới,  hiệp  với  sự  vọng  dục, 
vui  thích,  phơi  phới  với  những  cảnh  tức  là  dục  ái,  sắc  ái  và  ly  sắc  ái. 

159. 

*  Cũng  chính  là  sự  ái  nay  khi  sanh  phải  sanh  từ  chỗ  nào,  khi  đình  trụ  phải  đình  trụ  chỗ 
ấy,  sắc  ái,  sắc  mãn  ý  nào  vẫn  có  trong  đời  thì  ái  nay  khi  sanh  cũng  sanh  từ  nơi  sắc  ái, 
sắc  mãn  ý  ấy,  khi  đình  trụ  cũng  đình  trụ  nơi  sắc  ái,  sắc  mãn  ý  ấy. 

*  Thế  nào  là  sắc  ái,  sắc  mãn  ỷ  trong  đời? 

-  Nhãn  là  sắc  ái,  sắc  mãn  ý  trong  đời,  thì  ái  đây  khi  sanh  cũng  sanh  từ  nơi  nhãn  ấy, 
khi  đình  trụ  cũng  đình  trụ  nơi  nhãn  ấy.  Nhĩ. . .  tỷ. . .  thiệt. . .  thân. . .  ý  thảnh  sắc  ái,  sắc 
mãn  ý  trong  đời  thì  ái  đây  khi  sanh  cũng  sanh  từ  nơi  ý  ấy,  khi  đình  trụ  cũng  đình  trụ 
từ  nơi  ý  ấy. 

-  Sắc  là  sắc  ái,  sắc  mãn  ý  trong  đời,  ái  nay  khi  sanh  cũng  sanh  từ  nơi  sắc  ấy,  khi  dinh 
trụ  cũng  đình  trụ  nơi  sắc  ấy.  Thinh. . .  khí. . .  vị. . .  xúc. . .  cảnh  pháp  là  sắc  ái,  sắc  mãn 
ý  trong  đời,  ái  nay  khi  sanh  cũng  sanh  từ  nơi  cảnh  pháp  ấy,  khi  đình  trụ  cũng  dinh 
trụ  từ  nơi  cảnh  pháp  ấy. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


79 


-  Nhãn  thức  là  sắc  ái,  sắc  mãn  ý  trong  đời,  ái  đây  khi  sanh  cũng  sanh  từ  nơi  nhãn  thức 
ấy,  khi  đình  trụ  cũng  đình  trụ  nơi  nhãn  thức  ấy.  Nhĩ  thức. . .  tỷ  thức. . .  thiệt  thức. . . 
thân  thức. . .  ý  thức  là  sắc  ái,  sắc  mãn  ý  trong  đời,  ái  đây  khi  sanh  cũng  sanh  từ  nơi  ý 
thức  ấy,  khi  đình  trụ  cũng  đình  trụ  từ  nơi  ý  thức  ấy. 

-  Nhãn  xúc  là  sắc  ái,  sắc  mãn  ý  trong  đời,  ái  nay  khi  sanh  cũng  sanh  từ  nơi  nhãn  xúc 
ấy,  khi  đình  trụ  cũng  đình  trụ  nơi  nhãn  xúc  ấy.  Nhĩ  xúc. . .  tỷ  xúc. . .  thiệt  xúc. . .  thân 
xúc. . .  ý  xúc  là  sắc  ái,  sắc  mãn  ý  trong  đời,  ái  nay  khi  sanh  cũng  sanh  từ  nơi  ý  xúc, 
khi  đình  trụ  cũng  đình  trụ  nơi  ý  xúc  ấy. 

-  Thọ  nhãn  xúc  là  sắc  ái,  sắc  mãn  ý  trong  đời,  ái  nay  khi  sanh  cũng  sanh  từ  nơi  thọ 
nhãn  xúc  ấy,  khi  đình  trụ  cũng  đình  trụ  nơi  thọ  nhãn  xúc  ấy.  Thọ  nhĩ  xúc...  thọ  tỷ 
xúc. . .  thọ  thiệt  xúc. . .  thọ  thân  xúc. . .  thọ  ý  xúc  là  sắc  ái,  sắc  mãn  ý  trong  đời,  ái  nay 
khi  sanh  cũng  sanh  từ  nơi  thọ  ý  xúc  ấy,  khi  đình  trụ  cũng  đình  trụ  từ  nơi  thọ  ý  xúc 
ấy. 

-  Sắc  tưởng  là  sắc  ái,  sắc  mãn  ý  trong  đời,  ái  nay  khi  sanh  cũng  sanh  từ  nơi  sắc  tưởng 
ấy,  khi  đình  trụ  cũng  đình  trụ  nơi  sắc  tưởng  ấy.  Thinh  tưởng...  khí  tưởng...  vị 
tưởng...  xúc  tưởng...  pháp  tưởng  là  sắc  ái,  sắc  mãn  ý  trong  đời,  ái  nay  khi  sanh 
cũng  sanh  từ  nơi  pháp  tưởng  ấy,  khi  trụ  cũng  trụ  nơi  pháp  tưởng  ấy. 

-  Sắc  tư  (Rũpasancetanã)  là  sắc  ái,  sắc  mãn  ý  trong  đời,  ái  nay  khi  sanh  cũng  sanh  từ 
nơi  sắc  tư  ấy,  khi  đình  trụ  cũng  đình  trụ  nơi  sắc  tư  ấy.  Thinh  tư. . .  khí  tư. . .  vị  tư. . . 
xúc  tư...  pháp  tư  là  sắc  ái,  sắc  mãn  ý  trong  đời,  ái  nay  khi  sanh  cũng  sanh  từ  nơi 
pháp  tư  ấy,  khi  đình  trụ  cũng  đình  trụ  nơi  pháp  tư  ấy. 

-  Sắc  dục  (Rũpatanhã)  là  sắc  ái,  sắc  mãn  ý  trong  đời,  ái  nay  khi  sanh  cũng  sanh  từ  nơi 
sắc  dục,  khi  đình  trụ  cũng  đình  trụ  nơi  sắc  dục  ấy.  Thinh  dục. . .  khí  dục. . .  vị  dục. . . 
xúc  dục. . .  pháp  dục  là  sắc  ái,  sắc  mãn  ý  trong  đời,  ái  nay  khi  sanh  cũng  sanh  từ  nơi 
pháp  dục  ấy,  khi  đình  trụ  cũng  đình  trụ  nơi  pháp  dục  ấy. 

-  Sắc  tầm  là  sắc  ái,  sắc  mãn  ý  trong  đời,  ái  nay  khi  sanh  cũng  sanh  từ  nơi  sắc  tầm  ấy, 
khi  đình  trụ  cũng  đình  trụ  nơi  sắc  tầm  ấy.  Thinh  tầm...  khí  tầm...  vị  tầm...  xúc 
tầm. . .  pháp  tầm  là  sắc  ái,  sắc  mãn  ý  trong  đời,  ái  nay  khi  sanh  cũng  sanh  từ  nơi 
pháp  tầm  ấy,  khi  đình  trụ  cũng  đình  trụ  nơi  pháp  tầm  ấy. 

-  Sắc  tứ  là  sắc  ái,  sắc  mãn  ý  trong  đời,  ái  nay  khi  sanh  cũng  sanh  từ  nơi  sắc  tứ  ấy,  khi 
dinh  trụ  cũng  đình  trụ  nơi  sắc  tứ  ấy.  Thinh  tứ. . .  khí  tứ. . .  vị  tứ. . .  xúc  tứ. . .  pháp  tứ  là 
sắc  ái,  sắc  mãn  ý  trong  đời,  ái  nay  khi  sanh  cũng  sanh  từ  nơi  pháp  tứ  ấy,  khi  đình  trụ 
cũng  đình  trụ  nơi  pháp  tứ  ấy. 

Những  chơn  tướng  nay  gọi  là  khổ  tập  thánh  đế. 


3)  Khổ  diệt  thánh  đế 
160. 

Khổ  diệt  thánh  đế  đó  ra  sao?  Sự  mửa,  sự  tắc  móc,  cách  buông  ra,  sự  đưa  khỏi,  sự 
không  dính  dấp  nơi  ái  như  thế. 

161. 

*  Cũng  chính  ái  ấy  mà  khi  dứt  bỏ  sẽ  dứt  bỏ  nơi  đâu?  Khi  diệt  trừ  phải  diệt  trừ  nơi  đâu? 
Sắc  ái,  sắc  mãn  ý  trong  đời  vẫn  có,  ái  nay  khi  dứt  bỏ  cũng  dứt  bỏ  từ  nơi  sắc  ái,  sắc 
mãn  ý,  khi  diệt  trừ  cũng  diệt  trừ  nơi  sắc  ái,  sắc  mãn  ý  ấy. 


80 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Cái  chi  là  sắc  ái,  sắc  mãn  ý  trong  đời? 

-  Nhãn  là  sắc  ái,  sắc  mãn  ý  trong  đời,  ái  nầy  khi  dứt  bỏ  cũng  dứt  bỏ  từ  nơi  nhãn  ấy, 
khi  diệt  trừ  cũng  diệt  trừ  nơi  nhãn  ấy.  Nhĩ. . .  tỷ. . .  thiệt. . .  thân. . .  ý  là  sắc  ái,  sắc  mãn 
ý  trong  đời,  ái  nầy  khi  dứt  bỏ  cũng  dứt  bỏ  từ  nơi  ái  ấy,  khi  diệt  trừ  cũng  diệt  trừ  nơi 
yấy. 

-  Sắc  là  sắc  ái,  sắc  mãn  ý  trong  đời,  ái  nầy  khi  dứt  bỏ  cũng  dứt  bỏ  từ  nơi  sắc  ấy,  khi 
diệt  trừ  cũng  diệt  trừ  nơi  sắc  ấy.  Thinh. . .  khí. . .  vị. . .  xúc. . .  cảnh  pháp  là  sắc  ái,  sắc 
mãn  ý  trong  đời,  ái  nầy  khi  dứt  bỏ  cũng  dứt  bỏ  từ  nơi  cảnh  pháp  ấy,  khi  diệt  trừ 
cũng  diệt  trừ  nơi  cảnh  pháp  ấy. 

-  Nhãn  thức  là  sắc  ái,  sắc  mãn  ý  trong  đời,  ái  nầy  khi  dứt  bỏ  cũng  dứt  bỏ  từ  nơi  nhãn 
thức  ấy,  khi  diệt  trừ  cũng  diệt  trừ  nơi  nhãn  thức  ấy.  Nhĩ  thức...  tỷ  thức...  thiệt 
thức. . .  thân  thức. . .  ý  thức  là  sắc  ái,  sắc  mãn  ý  trong  đời,  ái  nầy  khi  dứt  bỏ  cũng  dứt 
bỏ  từ  nơi  ý  thức  ấy,  khi  diệt  trừ  cũng  diệt  trừ  nơi  ý  thức  ấy. 

-  Nhãn  xúc  là  sắc  ái,  sắc  mãn  ý  trong  đời,  ái  nầy  khi  dứt  bỏ  cũng  dứt  bỏ  từ  nơi  nhãn 
xúc  ấy,  khi  diệt  trừ  cũng  diệt  trừ  nơi  nhãn  xúc  ấy.  Nhĩ  xúc...  tỷ  xúc...  thiệt  xúc... 
thân  xúc. . .  ý  xúc  là  sắc  ái,  sắc  mãn  ý  trong  đời,  ái  nầy  khi  dứt  bỏ  cũng  dứt  bỏ  từ  nơi 
ý  xúc  ấy,  khi  diệt  trừ  cũng  diệt  trừ  nơi  ý  xúc  ấy. 

-  Thọ  nhãn  xúc  là  sắc  ái,  sắc  mãn  ý  trong  đời,  ái  nầy  khi  dứt  bỏ  cũng  dứt  bỏ  nơi  thọ 
nhãn  xúc  ấy,  khi  diệt  trừ  cũng  diệt  trừ  nơi  thọ  nhãn  xúc  ấy.  Thọ  nhĩ  xúc...  thọ  tỷ 
xúc. . .  thọ  thiệt  xúc. . .  thọ  thân  xúc. . .  thọ  ý  xúc  là  sắc  ái,  sắc  mãn  ý  trong  đời,  ái  nầy 
khi  dứt  bỏ  cũng  dứt  bỏ  từ  nơi  thọ  ý  xúc  ấy,  khi  diệt  trừ  cũng  diệt  trừ  nơi  thọ  ý  xúc 
ấy. 

-  Sắc  tưởng  là  sắc  ái,  sắc  mãn  ý  trong  đời,  ái  nầy  khi  dứt  bỏ  cũng  dứt  bỏ  từ  nơi  sắc 
tưởng  ấy,  khi  diệt  trừ  cũng  diệt  trừ  nơi  sắc  tưởng  ấy.  Thinh  tưởng. . .  khí  tưởng. . .  vị 
tưởng...  xúc  tưởng...  pháp  tưởng  là  sắc  ái,  sắc  mãn  ý  trong  đời,  ái  nầy  khi  dứt  bỏ 
cũng  dứt  bỏ  từ  nơi  pháp  tưởng  ấy,  khi  diệt  trừ  cũng  diệt  trừ  nơi  pháp  tưởng  ấy. 

-  Sắc  tư  là  sắc  ái,  sắc  mãn  ý  trong  đời,  ái  nầy  khi  dứt  bỏ  cũng  dứt  bỏ  từ  nơi  sắc  tư  ấy, 
khi  diệt  trừ  cũng  diệt  trừ  nơi  sắc  tư  ấy.  Thinh  tư...  khí  tư...  vị  tư...  xúc  tư...  pháp 
tư  là  sắc  ái,  sắc  mãn  ý  trong  đời,  ái  nầy  khi  dứt  bỏ  cũng  dứt  bỏ  từ  nơi  pháp  tư  ấy, 
khi  diệt  trừ  cũng  diệt  trừ  nơi  pháp  tư  ấy. 

-  Sắc  dục  (Rũpatanhã)  là  sắc  ái,  sắc  mãn  ý  trong  đời,  ái  nầy  khi  dứt  bỏ  cũng  dứt  bỏ  từ 
nơi  sắc  dục  ấy,  khi  diệt  trừ  cũng  diệt  trừ  nơi  sắc  dục  ấy.  Thinh  dục...  khí  dục...  vị 
dục...  xúc  dục...  pháp  dục  là  sắc  ái,  sắc  mãn  ý  trong  đời,  pháp  dục  nầy  khi  dứt  bỏ 
cũng  dứt  bỏ  nơi  pháp  dục  ấy,  khi  diệt  trừ  cũng  diệt  trừ  nơi  pháp  dục  ấy. 

-  Sắc  tầm  là  sắc  ái,  sắc  mãn  ý  trong  đời,  ái  nầy  khi  dứt  bỏ  cũng  dứt  bỏ  từ  nơi  sắc  tầm 
ấy,  khi  diệt  trừ  cũng  diệt  trừ  nơi  sắc  tầm  ấy.  Thinh  tầm. . .  khí  tầm. . .  vị  tầm. . .  xúc 
tầm. . .  pháp  tầm  là  sắc  ái,  sắc  mãn  ý  trong  đời,  ái  nầy  khi  dứt  bỏ  cũng  dứt  bỏ  nơi 
pháp  tầm  ấy,  khi  diệt  trừ  cũng  diệt  trừ  nơi  pháp  tầm  ấy. 

-  Sắc  tứ  là  sắc  ái,  sắc  mãn  ý  trong  đời,  ái  nầy  khi  dứt  bỏ  cũng  dứt  bỏ  nơi  sắc  tứ  ấy,  khi 
diệt  trừ  cũng  diệt  trừ  nơi  sắc  tứ  ấy.  Thinh  tứ. . .  khí  tứ. . .  vị  tứ. . .  xúc  tứ. . .  pháp  tứ  là 
sắc  ái,  sắc  mãn  ý  trong  đời,  ái  nầy  khi  dứt  bỏ  cũng  dứt  bỏ  nơi  pháp  tứ  ấy,  khi  diệt 
trừ  cũng  diệt  trừ  nơi  pháp  tứ  ấy. 

Như  thế  đây  gọi  là  khổ  diệt  thánh  đế. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


81 


4)  Thánh  đế  tiến  hành  nhân  diệt  khổ 
162. 

Thánh  đế  tiến  hành  nhân  diệt  khổ  ra  sao?  Chính  là  Thánh  đạo  có  tám  chi  như  là 
chánh  kiến,  chánh  tư  duy,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh  mạng,  chánh  tinh  tấn, 
chánh  niệm,  chánh  định. 

163. 

Trong  bát  chi  đạo  mà  chánh  kiến  đó  ra  sao?  Sự  hiểu  trong  khổ  tập,  sự  hiểu  trong  khổ 
diệt,  sự  hiểu  trong  tiến  hành  nhân  diệt  khổ,  nhu  thế  gọi  là  chánh  kiến. 

164. 

Chánh  tư  duy  đó  ra  sao?  Sự  nghĩ  ngợi  trong  cách  ly  dục,  sự  suy  xét  trong  cách  không 
sân  độc,  sự  suy  nghĩ  trong  cách  không  ép  uổng,  như  thế  gọi  là  chánh  tư  duy. 

165. 

Chánh  ngữ  đó  ra  sao?  Sự  ngăn  trừ  cách  vọng  ngôn,  sự  ngăn  trừ  cách  lưỡng  thiệt,  sự 
ngăn  trừ  cách  ác  khẩu,  sự  ngăn  trừ  cách  ỷ  ngữ,  thế  gọi  là  chánh  ngữ. 

166. 

Chánh  nghiệp  đó  ra  sao?  Sự  ngăn  trừ  sát  sanh,  sự  ngăn  trừ  trộm  cưóp,  sự  ngăn  trừ  tà 
dâm,  thế  gọi  là  chánh  nghiệp. 

167. 

Chánh  mạng  đó  ra  sao?  Bực  Thánh  tăng  Phật  Giáo  đã  dứt  trừ  tà  nghiệp  nuôi  mạng 
bằng  cách  chon  chánh,  thế  gọi  là  chánh  mạng. 

168. 

Chánh  tinh  tẩn  đó  ra  sao?  Phíc-khú  trong  Phật  Giáo  làm  cho  sự  vừa  thích  họp  phát 
sanh,  siêng  năng  mở  mối  tinh  tấn  bảo  vệ  tâm  vững  vàng  hầu  ngăn  ngừa  tội  ác  chưa 
sanh  không  cho  sanh...  hầu  chừa  bỏ  pháp  tội  ác  đã  từng  sanh...  hầu  tạo  pháp  thiện 
chưa  sanh  đặng  sanh  làm  cho  sanh  vừa  thích  họp,  siêng  năng  khởi  điểm  tinh  tấn  chăm 
nom  tâm  tánh  đặng  vững  vàng  hầu  yên  trụ  không  tán  thất  sự  chú  tâm,  sự  rộng  rãi,  sự 
tiến  hóa,  sự  đầy  đủ  noi  pháp  thiện  đã  từng  sanh,  thế  gọi  là  chánh  tinh  tấn. 

169. 

Chánh  niệm  đó  ra  sao?  Phíc-khú  trong  Phật  Giáo  bực  hội  họp  với  sự  tinh  tấn,  có 
lương  tri,  có  tu  niệm,  hằng  tỏ  ngộ  thấy  thân  trong  thân,  hạn  chế  tham  ác  và  sân  trong 
đời  đặng  rồi  là  bực  hiệp  với  sự  tinh  tấn,  có  chánh  niệm  lương  tri,  thường  quán  thấy  thọ 
trong  thọ...  bực  hiệp  với  sự  tinh  tấn,  có  chánh  niệm  lương  tri,  thường  quán  thấy  tâm 
trong  tâm...  bực  hiệp  với  sự  tinh  tấn  có  chánh  niệm  lương  tri,  thường  quán  thấy  pháp 
trong  pháp,  hạn  chế  tham  ác  và  sân  theo  trong  đời,  đã  bớt  đặng;  nhu  thế  gọi  là  chánh 
niệm. 

170. 

Chánh  định  đó  ra  sao?  Phíc-khú  trong  Phật  Giáo  nay  thanh  tịnh  ly  dục,  vắng  lặng,  đã 
lìa  những  pháp  bất  thiện,  chứng  sơ  thiền  có  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ  nội  tịch  tịnh,  đến 
chứng  nhị  thiền  làm  cho  tâm  càng  thanh  tịnh  do  vắng  lặng  tầm,  tứ  thảnh  pháp  phát 
khởi  độc  đoán  bên  trong  tột  không  tầm,  tứ,  chỉ  còn  hỷ,  lạc,  sanh  từ  định  do  khai  trừ  hỷ 
được  nữa  mới  thảnh  bực  có  tâm  xả,  có  chánh  niệm  lương  tri  và  hưởng  lạc  bằng  danh 
thân;  chứng  tam  thiền  là  thiền  của  chư  Thánh  khen  ngợi  kẻ  đắc  nhu  thế  nay  là  bực  có 
tâm  xả  vẫn  đặng  chánh  niệm  an  vui.  Đắc  chứng  tứ  thiền  vô  khổ  lạc  do  trừ  lạc  khổ,  vì 
trước  kia  hỷ  ưu  đã  dứt  tuyệt,  có  chánh  niệm  đầy  đủ  vẫn  do  xả,  đây  gọi  là  chánh  định. 

Như  thế  gọi  là  Thánh  đế  tiến  hành  nhân  diệt  khổ. 

Dứt  phân  theo  Kinh 


82 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


B.  ĐÉ  PHÂN  TÍCH  PHẦN  PHÂN  THEO  DIỆU  PHÁP 

1)  Phần  bát  chi 

171. 

Tứ  đế  như  là  khổ,  khổ  tập,  khổ  diệt  và  tiến  hành  nhân  diệt  khổ. 

172. 

Trong  tứ  đế  mà  khố  tập  đó  ra  sao?  Ái  dục  (tanhã)  gọi  là  khố  tập. 

173. 

Khổ  đó  ra  sao?  Tất  cả  sắc  pháp  và  pháp  thảnh  tố  (kiriyã)  tư  thiện,  tư  bất  thiện,  quả 
nghiệp  trong  đời  và  tất  cả  pháp  thiện,  cả  ba  nhân  thiện  thuộc  về  cảnh  lậu  với  phiền 
não,  luôn  với  bất  thiện  ngoài  ra  tham,  như  thế  gọi  là  khổ. 

174. 

Diệt  đế  đó  ra  sao?  Cách  trừ  tuyệt  dục  (tanhã),  đây  gọi  là  diệt  khổ. 

175. 

Tiến  hành  nhân  diệt  khổ  đó  ra  sao?  Phíc-khú  trong  Phật  Giáo  nay  tu  tiến  theo  thiền 
siêu  thế  là  co  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  so, 
tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  có  tầm,  tứ,  hỷ  và  lạc  sanh  từ  tịch  tịnh  mà  hành  nan  đắc 
trì  vẫn  có  trong  khi  nào  thì  tám  chi  đạo  là  chánh  kiến. . .  chánh  định  vẫn  có  trong  khi 
ấy. 

176. 

Trong  bát  chi  đạo  mà  chánh  kiến  đó  ra  sao?  Trí  tuệ,  thái  độ  hiếu  rõ...  sự  không  mê 
mờ,  sự  lựa  chọn  pháp,  sự  hiểu  thấy  chon  chánh,  trạch  pháp  giác  chi  thành  chi  của  đạo, 
liên  quan  trong  đạo,  nhu  thế  đây  gọi  là  chánh  kiến. 

177. 

Chánh  tư  duy  đó  ra  sao?  Sự  suy  xét,  cách  rất  suy  xét. . .  sự  nghĩ  ngợi  đúng,  thành  chi 
của  đạo,  liên  quan  trong  đạo,  như  thế  đây  gọi  là  chánh  tư  duy. 

178. 

Chánh  ngữ  đó  ra  sao?  Sự  chừa,  cách  bỏ  qua,  tư  (cetanã)  là  cơ  quan  chừa  lìa  tứ  ác 
khẩu,  thái  độ  không  làm,  cách  không  làm,  cách  không  xâm  phạm,  sự  không  quá  mức, 
thái  độ  hạn  chế  nguyên  nhân  tứ  ác  ngữ  thành  tứ  chánh  ngữ  là  chi  của  đạo,  liên  quan 
trong  đạo,  như  thế  đây  gọi  là  chánh  ngữ. 

179. 

Chánh  nghiệp  đó  ra  sao?  Cách  ngăn,  cách  bỏ  qua,  cách  chừa  bỏ,  tư  là  cơ  quan  chừa 
bỏ,  xa  lìa  thân  ác,  thái  độ  không  làm,  cách  không  làm,  cách  không  phạm,  cách  không 
quá  cỡ,  sự  hạn  chế  nguyên  nhân  tam  thân  ác,  việc  làm  chân  chánh,  thảnh  chi  của  đạo, 
liên  quan  trong  đạo,  như  thế  đây  gọi  là  chánh  nghiệp. 

180. 

Chánh  mạng  đó  ra  sao?  Sự  ngăn,  cách  chừa,  thái  độ  dứt  bỏ,  tư  ngăn  trừ  xa  lìa  tà 
mạng,  cách  không  làm,  thái  độ  không  làm,  lối  chẳng  phạm,  cách  không  quá  chừng,  sự 
hạn  chế  nguyên  nhân  tà  nghiệp  mà  nuôi  mạng  chon  chánh,  thảnh  chi  của  đạo,  liên 
quan  trong  đạo,  như  thế  đây  gọi  là  chánh  mạng. 

181. 

Chánh  tinh  tẩn  đó  ra  sao?  Cách  mở  mối  tâm  siêng  năng...  sự  siêng  năng  chon  thật, 
cần  giác  chi  là  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo,  như  thế  đây  gọi  là  chánh  tinh  tấn. 


182. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhahga)  -  (Cảo  Bản) 


83 


Chánh  niệm  đó  ra  sao?  Sự  hằng  nhớ...  cách  nhớ  theo...  nhớ  bằng  cách  chơn  chánh, 
cũng  gọi  niệm  giác  chi  là  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo,  như  thế  đây  gọi  là  chánh 
niệm. 

183. 

Chánh  định  đó  ra  sao?  Sự  đình  trụ  của  tâm. . .  tâm  vững  vàng  bằng  cách  chon  chánh, 
cũng  gọi  định  giác  chi  thuộc  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo,  như  thế  đây  gọi  là  chánh 
định. 

Đây  gọi  là  tiến  hành  nhân  diệt  khổ,  những  pháp  ngoài  ra  tưong  ưng  với  tiến  hành  nhân 
diệt  khổ. 

184. 

Trong  tứ  đế  mà  tập  khố  đó  ra  sao?  Dục  (tanhã)  cũng  là  phiền  não  lựa  ra.  Đây  gọi  là 
khổ  tập. 

185. 

Khổ  đó  ra  sao?  Tất  cả  sắc  pháp,  pháp  thảnh  tố  (kiriyã)  phi  quả  phi  thiện  phi  bất  thiện, 
cả  ba  nhân  thiện  luôn  cả  pháp  thiện  thuộc  về  cảnh  lậu  và  phiền  não  luôn  bất  thiện 
ngoài  ra  (tham),  như  thế  đây  gọi  là  khổ. 

186. 

Diệt  khổ  đó  ra  sao?  Cách  tuyệt  trừ  dục  và  phiền  não  ngoài  ra,  đây  gọi  là  diệt  khổ. 

187. 

Tiến  hành  nhân  diệt  khổ  đó  ra  sao?  Phíc-khú  trong  Phật  Giáo  tu  tiến  theo  thiền  siêu 
thế  là  co  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  so,  tĩnh 
ly  chư  dục,  đắc  so  thiền  có  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ  tịch  tịnh  mà  hành  nan  đắc  nan  trong 
khi  nào  thì  tám  chi  đạo  là  chánh  kiến. . .  chánh  định  vẫn  có  trong  khi  ấy,  đây  gọi  là  tiến 
hành  nhân  diệt  khổ,  chư  pháp  ngoài  ra  tưong  ưng  với  tiến  hành  nhân  diệt  khổ. 

188. 

Trong  tứ  đế  mà  tập  khổ  đó  ra  sao?  Dục  cũng  là  phiền  não  lựa  ra,  cũng  bất  thiện  lựa 
ra,  đây  gọi  là  khổ  tập. 

189. 

Khổ  đó  ra  sao?  Tất  cả  sắc  pháp  tố  (kiriyã)  phi  quả  phi  thiện  phi  bất  thiện,  cả  ba  nhân 
thiện  luôn  pháp  thiện  thuộc  về  cảnh  lậu  và  phiền  não  luôn  bất  thiện  trừ  ra  tham,  như 
thế  đây  gọi  là  khổ. 

190.  " 

Diệt  khổ  đó  ra  sao?  Cách  tuyệt  trừ  dục,  phiền  não  dư  ra  và  pháp  bất  thiện  dư  ra,  đây 
gọi  là  diệt  khổ. 

191. 

Tiến  hành  nhân  diệt  khổ  đó  ra  sao?  Phíc-khú  trong  Phật  Giáo  tu  tiến  theo  thiền  siêu 
thế,  co  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  so,  tĩnh 
ly  chư  dục,  đắc  so  thiền  có  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ  tịch  tịnh  mà  hành  nan  đắc  nan  trong 
khi  nào  thì  tám  chi  đạo  là  chánh  kiến. . .  chánh  định  vẫn  có  trong  khi  ấy,  đây  gọi  là  tiến 
hành  diệt  khổ. 

Chư  pháp  ngoài  ra  tương  ưng  với  tiến  hành  nhân  diệt  khổ. 

192.  , 

Trong  tứ  đế  mà  khổ  tập  đó  ra  sao?  Dục  cũng  là  phiền  não  lựa  ra,  cũng  là  bất  thiện  lựa 
ra,  cũng  đồng  cảnh  lậu  với  ba  nhân  thiện  hiệp  thế  mà  trích  ra,  đây  gọi  là  khổ  tập. 


193. 


84 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


Khổ  đó  ra  sao?  Pháp  thiện  thảnh  cảnh  của  lậu  mà  ngoài  ra,  dị  thục  quả  thiện  và  bất 
thiện  mà  thảnh  cảnh  của  lậu  và  pháp  thành  tố  (kiriyã)  phi  thiện  phi  bất  thiện  và  phi  dị 
thục  quả  với  tất  cả  sắc  pháp,  đây  gọi  là  khổ. 

194. 

Diệt  khổ  đó  ra  sao?  Cách  tuyệt  trừ  dục  và  phiền  não  bất  thiện  còn  du,  luôn  cả  ba  nhân 
thiện  thảnh  cảnh  của  lậu,  đây  gọi  là  diệt  khổ. 

195. 

Tiến  hành  diệt  khổ  đó  ra  sao?  Phíc-khú  trong  Phật  Giáo  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế  là 
co  quan  ra  khỏi  khổ,  đua  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  so,  tĩnh  ly 
chu  dục. . .  đắc  sơ  thiền  có  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ  định  mà  hành  nan  đắc  trì  trong  khi 
nào  thì  tám  chi  đạo  là  chánh  kiến. . .  chánh  định  vẫn  có  trong  khi  ấy,  đây  gọi  là  tiến 
hành  diệt  khổ. 

Những  pháp  ngoài  ra  tuơng  ung  với  tiến  hành  diệt  khổ. 

196. 

Trong  tứ  đế  mà  khổ  tập  đó  ra  sao?  Dục  cũng  là  phiền  não  lựa  ra,  cũng  là  bất  thiện  lựa 
ra,  cũng  đồng  cảnh  lậu  với  ba  nhân  thiện  và  pháp  thiện  hiệp  thế  mà  trích  ra,  đây  gọi  là 
khổ  tập. 

197. 

Khổ  đó  ra  sao?  Dị  thục  quả  của  thiện  và  bất  thiện  thuộc  cảnh  lậu,  pháp  tố  phi  thiện  phi 
bất  thiện  và  phi  dị  thục  quả,  tất  cả  sắc  pháp,  đây  gọi  là  khổ. 

198. 

Diệt  khổ  đó  ra  sao?  Cách  tuyệt  trừ  dục,  phiền  não  bất  thiện  ngoài  ra,  luôn  nhân  thiện 
thuộc  cảnh  lậu  và  thiện  thuộc  cảnh  lậu  ngoài  ra,  đây  gọi  là  diệt  khổ. 

199. 

Tiến  hành  diệt  khổ  đó  ra  sao?  PhiC”khu  trong  Phạt  Giao  tu  tien  theo  thien  sieu  the  la 
cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đua  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu  chứng  bực  ban  sơ  tĩnh  ly 
chu  dục...  đắc  sơ  thiền  có  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ  tịch  tịnh  (viveka)  mà  hành  nan  đắc 
trì  trong  khi  nào  thì  tám  chi  đạo  là  chánh  kiến. . .  chánh  định  vẫn  có  trong  khi  ấy,  đây 
gọi  là  tiến  hành  diệt  khổ. 

Những  pháp  ngoài  ra  tuơng  ung  với  tiến  hành  diệt  khổ. 


2)  Phần  ngũ  chi  đạo  (paũcahgikavara) 

200. 

Tứ  đế  là  khổ,  tập  khổ,  diệt  khổ  và  tiến  hành  diệt  khổ. 

201. 

Trong  tứ  đế  mà  tập  khố  đó  ra  sao?  Dục  (tanhã)  đây  gọi  là  tập  khố. 

202. 

Khổ  đó  ra  sao?  Phiền  não  ngoài  ra,  bất  thiện  ngoài  ra,  ba  nhân  thiện  cảnh  lậu,  pháp 
thiện  thuộc  cảnh  lậu  ngoài  ra,  dị  thục  quả  của  thiện  và  bất  thiện  thuộc  cảnh  lậu,  pháp  tố 
phi  thiện  phi  bất  thiện  và  phi  dị  thục  quả  với  tất  cả  sắc  pháp,  đây  gọi  là  khổ. 

203.  \  ! 

Diệt  khổ  đó  ra  sao?  Cách  tuyệt  trừ  dục,  đây  gọi  là  diệt  khổ. 

204. 

Tiến  hành  diệt  khổ  đó  ra  sao?  Phíc-khú  trong  Phật  Giáo  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế  là 
cơ  quan  ra  khỏi  khổ  đua  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chu 
dục,  đắc  sơ  thiền  có  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ  tịch  tịnh  mà  hành  nan  đắc  trì  trong  khi  nào 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


85 


thì  ngũ  chi  đạo  như  là  chánh  kiến,  chánh  tư  duy,  chánh  tinh  tấn,  chánh  niệm  và  chánh 
định  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

205. 

Trong  ngũ  chỉ  đạo  mà  chánh  kiến  ra  sao?  Tuệ  hay  thái  độ  rõ  thấu...  sự  không  mê 
mờ,  sự  trạch  pháp,  sự  nhận  thấy  chon  chánh,  trạch  pháp  giác  chi  là  chi  của  đạo,  liên 
quan  trong  đạo,  dù  thế  nào  đây  gọi  là  chánh  kiến. 

206. 

Chánh  tư  duy  đó  ra  sao?  Sự  suy  xét,  sự  rất  suy  xét,  cách  nghĩ  ngợi...  thành  chi  của 
đạo,  liên  quan  trong  đạo,  dù  thế  nào  đây  gọi  là  chánh  tư  duy. 

207. 

Chánh  tinh  tẩn  trong  khỉ  có  ra  sao?  Cách  mở  mối  siêng  năng. . .  sự  cần  đúng,  cần  giác 
chi  là  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo,  dù  thế  nào  đây  gọi  là  chánh  tinh  tấn. 

208. 

Chánh  niệm  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  nhớ  đặng,  cách  thường  niệm,  phụ  niệm. . .  sự  nhớ 
đúng,  niệm  giác  chi  là  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo,  dù  thế  nào  đây  gọi  là  chánh 
niệm. 

209. 

Chánh  định  đó  ra  sao?  Sự  đình  trụ  của  tâm. . .  sự  tâm  vững  vàng  đứng  đắn,  định  giác 
chi  là  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo,  dù  thế  nào  đây  gọi  là  chánh  định. 

Như  thế  gọi  là  tiến  hành  diệt  khổ.  Những  pháp  ngoài  ra  tương  ưng  với  tiến  hành  diệt 
khổ... 

210. 

Trong  tứ  đế  mà  tập  khổ  đó  ra  sao?  Dục,  phiền  não  và  bất  thiện  ngoài  ra  ba  nhân  thiện 
thuộc  cảnh  lậu,  pháp  thiện  thuộc  cảnh  lậu  ngoài  ra,  đây  gọi  là  tập  khổ. 

211. 

Khổ  đó  ra  sao?  Dị  thục  quả  của  thiện  và  bất  thiện  thuộc  cảnh  lậu,  pháp  tố  phi  thiện, 
bất  thiện,  phi  dị  thục  quả,  cùng  tất  cả  sắc  pháp,  đây  gọi  là  khổ. 

212. 

Diệt  khổ  trong  khi  có  ra  sao?  Cách  tuyệt  trừ  dục  và  phiền  não  bất  thiện  ngoài  ra  ba 
nhân  thiện  thuộc  cảnh  lậu  và  pháp  thiện  thuộc  cảnh  lậu  ngoài  ra,  đây  gọi  là  diệt  khổ. 

213. 

Tiến  hành  diệt  khổ  đó  ra  sao?  Phíc-khú  trong  Phật  Giáo  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế  là 
cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo,  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly 
chư  dục,  đắc  sơ  thiền  có  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ  tịch  tịnh  mà  hành  nan  đắc  nan  trong 
khi  nào  thì  năm  chi  đạo  nhu  là  chánh  kiến,  chánh  tư  duy,  chánh  tinh  tấn,  chánh  niệm, 
chánh  định  vẫn  có  trong  khi  ấy.  Đây  gọi  là  tiến  hành  diệt  khổ. 

Những  pháp  ngoài  ra  tương  ưng  với  tiến  hành  diệt  khổ. 


3)  Phần  tất  cả  chi  (sabbasangahikavara) 

214. 

Tứ  đế  như  là  khổ,  tập  khổ,  diệt  khổ,  tiến  hành  diệt  khổ. 

215. 

Trong  tứ  đế  mà  tập  khố  ra  sao?  Dục  (tahhã),  đây  gọi  là  tập  khố. 


216. 


86 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


Khổ  đó  ra  sao?  Phiền  não,  bất  thiện  ngoài  ra,  ba  nhân  thiện  thuộc  cảnh  lậu,  pháp  thiện 
thuộc  cảnh  lậu  ngoài  ra,  dị  thục  quả  của  thiện,  bất  thiện  thuộc  cảnh  lậu,  pháp  tố  phi 
thiện  phi  bất  thiện  phi  dị  thục  quả,  tất  cả  sắc  pháp,  đây  gọi  là  khổ. 

217. 

Diệt  khổ  đó  ra  sao?  Cách  trừ  tuyệt  dục  (tanhã).  Đây  gọi  là  diệt  khổ. 

218. 

Tiến  hành  diệt  khổ  đó  ra  sao?  Phíc-khú  trong  Phật  Giáo  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế  là 
co  quan  ra  khỏi  khổ,  đua  đến  rốt  ráo,  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly 
chu  dục,  đắc  sơ  thiền  có  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ  vắng  lặng  mà  hành  nan  đắc  trì  trong 
khi  nào  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Đây  gọi  là  tiến  hành  diệt  khổ. . . 

219. 

Tập  khổ  đó  ra  sao?  Dục,  phiền  não  bất  thiện  ngoài  ra,  ba  nhân  thiện  thuộc  cảnh  lậu, 
pháp  thiện  thành  cảnh  lậu  ngoài  ra.  Đây  gọi  là  tập  khổ. 

220. 

Khổ  đó  ra  sao?  Dị  thục  quả  của  thiện,  bất  thiện  thuộc  cảnh  lậu,  pháp  tố  phi  thiện  phi 
bất  thiện  và  phi  dị  thục  quả,  tất  cả  sắc  pháp.  Đây  gọi  là  khổ. 

221. 

Diệt  khổ  đó  ra  sao?  Cách  tuyệt  trừ  dục,  phiền  não  bất  thiện  ngoài  ra,  ba  nhân  thiện 
thuộc  cảnh  lậu  và  pháp  thiện  thuộc  cảnh  lậu  ngoài  ra,  đây  gọi  là  diệt  khổ. 

222. 

Tiến  hành  diệt  khổ  đó  ra  sao?  Phíc-khú  trong  Phật  Giáo  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế  là 
cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đua  đến  rốt  ráo,  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly 
chu  dục,  đắc  sơ  thiền  có  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ  vắng  lặng  mà  hành  nan  đắc  trì  trong 
khi  nào  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  vẫn  có  trong  khi  ấy.  Đây  gọi  là  tiến  hành  diệt  khổ. 

Dứt  chia  theo  Diệu  Pháp 


c.  ĐẾ  PHÂN  TÍCH  PHẦN  VẤN  ĐÁP 


223. 

Tứ  thánh  đế  là  khổ  thánh  đế,  tập  thánh  đế,  diệt  thánh  đế,  đạo  thánh  đế. 


ĐÁP  ĐẦU  ĐỀ  TAM  ĐÁP  ĐẦU  ĐỀ  NHỊ 


Tứ  thánh  đế  thảnh  thiện,  thảnh  bất  thiện,  thảnh  vô  ký  đó  ra  sao?...  thánh  đế  thảnh 
hữu  y,  thành  vô  y  đó  ra  sao? 


1)  Đáp  theo  đầu  đề  tam 
224. 

*  Tập  đế  thảnh  bất  thiện.  Đạo  đế  thảnh  thiện.  Diệt  đế  thảnh  vô  ký.  Khổ  đế  thảnh  thiện 
cũng  có,  thành  bất  thiện  cũng  có,  thành  vô  ký  cũng  có. 

*  Nhị  đế  thành  tuơng  ung  lạc  thọ  cũng  có,  thảnh  tuơng  ung  phi  khổ  phi  lạc  thọ  cũng  có. 
Diệt  đế  không  thể  nói  thảnh  tuơng  ung  lạc  thọ,  thảnh  tuơng  ung  khổ  thọ,  thảnh  tuơng 
ung  phi  khổ  phi  lạc  thọ.  Khổ  đế  thảnh  tuơng  ung  lạc  thọ  cũng  có,  thành  tuơng  ung  khổ 
thọ  cũng  có,  thảnh  tuơng  ung  phi  khổ  phi  lạc  thọ  cũng  có;  không  nên  nói  thảnh  tuơng 
ung  lạc  thọ,  thảnh  tuơng  ung  khổ  thọ  hay  thành  tuơng  ung  phi  khổ  phi  lạc  thọ. 

*  Nhị  đế  thảnh  pháp  dị  thục  nhân.  Diệt  đế  thảnh  pháp  phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục  nhân. 
Khổ  đế  thành  dị  thục  quả  cũng  có,  thành  dị  thục  nhân  cũng  có,  thành  phi  dị  thục  quả 
phi  dị  thục  nhân  cũng  có. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhahga)  -  (Cảo  Bản) 


87 


*  Tập  đế  thảnh  phi  do  thủ  mà  cảnh  thủ.  Nhị  đế  thảnh  phi  do  thủ  phi  cảnh  thủ.  Khổ  đế 
thành  do  thủ  cảnh  thủ  cũng  có,  thành  phi  do  thủ  cảnh  thủ  cũng  có. 

*  Tập  đế  thảnh  phiền  toái  cảnh  phiền  não.  Nhị  đế  thảnh  phi  phiền  toái  phi  cảnh  phiền 
não.  Khổ  đế  thành  phiền  toái  cảnh  phiền  não  cũng  có,  thảnh  phi  phiền  toái  cảnh  phiền 
não  cũng  có. 

*  Tập  đế  thảnh  hữu  tầm  hữu  tứ.  Diệt  đế  thảnh  vô  tầm  vô  tứ.  Đạo  đế  thảnh  hữu  tầm  hữu 
tứ  cũng  có,  thành  vô  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thảnh  vô  tầm  vô  tứ  cũng  có.  Khổ  đế  thảnh 
hữu  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thành  vô  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thành  vô  tầm  vô  tứ  cũng  có; 
không  thể  nói  thảnh  hữu  tầm  hữu  tứ,  thảnh  vô  tầm  hữu  tứ,  thảnh  vô  tầm  vô  tứ  cũng  có. 

*  Nhị  đế  thảnh  đồng  sanh  hỷ  cũng  có,  thảnh  đồng  sanh  lạc  cũng  có,  thành  đồng  sanh  xả 
cũng  có.  Diệt  đế  không  thể  nói  thành  đồng  sanh  hỷ,  thành  đồng  sanh  lạc  hay  thảnh 
đồng  sanh  xả.  Khổ  đế  thảnh  đồng  sanh  hỷ  cũng  có,  thảnh  đồng  sanh  lạc  cũng  có,  thảnh 
đồng  sanh  xả  cũng  có,  không  nên  nói  thảnh  đồng  sanh  hỷ,  thảnh  đồng  sanh  lạc  hay 
thành  đồng  sanh  xả. 

*  Nhị  đế  thành  phi  so  đạo  và  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ.  Tập  đế  thành  so  đạo  tuyệt  trừ  cũng  có, 
thành  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  cũng  có,  khổ  đế  thành  so  đạo  tuyệt  trừ  cũng  có,  thành  ba 
đạo  cao  tuyệt  trừ  cũng  có,  thành  phi  so  đạo  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  cũng  có. 

*  Nhị  đế  thành  phi  hữu  nhân  phi  so  đạo  và  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ.  Tập  đế  thảnh  hữu 
nhân  so  đạo  tuyệt  trừ  cũng  có,  thành  hữu  nhân  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  cũng  có.  Khổ  đế 
thành  hữu  nhân  sơ  đạo  tuyệt  trừ  cũng  có,  thành  hữu  nhân  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  cũng  có, 
thành  phi  hữu  nhân  phi  sơ  đạo  và  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  cũng  có. 

*  Tập  đế  thành  nhân  sanh  tử.  Đạo  đế  thảnh  nhân  đến  Níp-bàn.  Diệt  đế  thành  phi  nhân 
sanh  tử  phi  nhân  đến  Níp-bàn.  Khổ  đế  thảnh  nhân  sanh  tử  cũng  có,  thảnh  phi  nhân  đến 
Níp-bàn  cũng  có. 

*  Đạo  đế  thành  hữu  học.  Tam  đế  thảnh  phi  hữu  học  phi  vô  học. 

*  Tập  đế  thảnh  pháp  hy  thiểu.  Nhị  đế  thành  pháp  vô  luợng.  Khổ  đế  thành  pháp  hy  thiểu 
cũng  có,  thành  pháp  đáo  đại  cũng  có. 

*  Diệt  đế  thành  bất  tri  cảnh.  Đạo  đế  thảnh  tri  cảnh  vô  luợng,  tập  đế  thảnh  tri  cảnh  hy 
thiểu  cũng  có,  thảnh  tri  cảnh  đáo  đại  cũng  có,  nhung  không  thảnh  tri  cảnh  vô  luợng; 
không  thể  nói  thành  tri  cảnh  hy  thiểu,  thành  tri  cảnh  đáo  đại.  Khổ  đế  thành  tri  cảnh  hy 
thiểu  cũng  có,  thành  tri  cảnh  vô  luợng  cũng  có;  không  nên  nói  thành  tri  cảnh  hy  thiểu, 
thành  tri  cảnh  đáo  đại  hay  thảnh  tri  cảnh  vô  luợng  cũng  có. 

*  Tập  đế  thảnh  ty  hạ.  Nhị  đế  thảnh  tinh  luơng.  Khổ  đế  thảnh  ty  hạ  cũng  có,  thảnh  trung 
bình  cũng  có. 

*  Diệt  đế  thảnh  bất  định.  Đạo  đế  thành  chánh  nhất  định.  Nhị  đế  thảnh  tà  nhất  định  cũng 
có,  thành  bất  định  cũng  có. 

*  Diệt  đế  thành  bất  tri  cảnh.  Tập  đế  không  thể  nói  thành  biết  đạo  là  cảnh,  thành  đạo  là 
nhân,  vẫn  thành  đạo  là  truởng.  Đạo  đế  không  thảnh  biết  đạo  là  cảnh,  thảnh  đạo  là  nhân 
cũng  có,  thảnh  đạo  là  truởng  cũng  có;  không  thể  nói  thành  biết  đạo  là  nhân,  thảnh  biết 
đạo  là  truởng  cũng  có.  Khổ  đế  thành  biết  đạo  là  cảnh  cũng  có,  nhung  không  thảnh  biết 
đạo  là  nhân,  mà  thành  biết  đạo  là  truởng  cũng  có;  không  nên  nói  thảnh  biết  đạo  là 
cảnh,  thành  biết  đạo  là  truởng  cũng  có. 


88 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Nhị  đế  thảnh  sanh  tồn  cũng  có,  thảnh  phi  sanh  tồn  cũng  có,  không  thể  nói  thảnh  sẽ 
sanh.  Diệt  đế  không  nên  nói  thành  sanh  tồn,  thành  phi  sanh  tồn  hay  thảnh  sẽ  sanh.  Khổ 
đế  thảnh  sanh  tồn  cũng  có,  thảnh  phi  sanh  tồn  cũng  có,  thành  sẽ  sanh  cũng  có. 

*  Tam  đế  thảnh  quá  khứ  cũng  có,  thảnh  vị  lai  cũng  có,  thảnh  hiện  tại  cũng  có.  Diệt  đế 
không  thể  nói  thành  quá  khứ,  thảnh  vị  lai  hay  thảnh  hiện  tại. 

*  Diệt  đế  thảnh  bất  tri  cảnh.  Đạo  đế  không  thể  nói  thảnh  biết  cảnh  quá  khứ,  thảnh  biết 
cảnh  vị  lai  hay  biết  cảnh  hiện  tại.  Nhị  đế  thành  biết  cảnh  quá  khứ  cũng  có,  thảnh  biết 
cảnh  vị  lai  cũng  có,  thảnh  biết  cảnh  hiện  tại  cũng  có;  không  thể  nói  thảnh  biết  cảnh  quá 
khứ,  thảnh  biết  cảnh  vị  lai,  thảnh  biết  cảnh  hiện  tại  cũng  có. 

*  Diệt  đế  thảnh  pháp  bên  ngoài.  Tam  đế  thành  pháp  bên  trong  cũng  có,  thành  pháp  bên 
ngoài  cũng  có,  thành  bên  trong  và  bên  ngoài  cũng  có. 

*  Diệt  đế  thảnh  bất  tri  cảnh.  Đạo  đế  thảnh  biết  cảnh  bên  ngoài.  Tập  đế  thảnh  biết  cảnh 
bên  trong  cũng  có,  thảnh  biết  cảnh  bên  ngoài  cũng  có,  thảnh  biết  cảnh  bên  trong  và 
bên  ngoài  cũng  có.  Khổ  đế  thảnh  biết  cảnh  bên  trong  cũng  có,  thảnh  biết  cảnh  bên 
ngoài  cũng  có,  thảnh  biết  cảnh  bên  trong  và  bên  ngoài  cũng  có;  không  thể  nói  thành 
biết  cảnh  bên  trong,  thảnh  biết  cảnh  bên  ngoài  hay  thành  biết  cảnh  bên  trong  và  bên 
ngoài  cũng  có. 

*  Tam  đế  thảnh  bất  kiến  vô  đối  chiếu.  Khổ  đế  thảnh  hữu  kiến  hữu  đối  chiếu  cũng  có, 
thành  bất  kiến  hữu  đối  chiếu  cũng  có,  thảnh  bất  kiến  vô  đối  chiếu  cũng  có. 


2)  Đáp  theo  đầu  đề  nhị  (dukamatika) 
i.  Đáp  phần  chùm  nhân  (hetugocchaka) 

225. 

*  Tập  đế  thảnh  nhân.  Diệt  đế  thảnh  phi  nhân.  Nhị  đế  thành  nhân  cũng  có,  thảnh  phi  nhân 
cũng  có. 

*  Nhị  đế  thảnh  hữu  nhân.  Diệt  đế  thảnh  vô  nhân.  Khổ  đế  thảnh  hữu  nhân  cũng  có,  thảnh 
vô  nhân  cũng  có. 

*  Nhị  đế  thảnh  tuơng  ung  nhân.  Diệt  đế  thảnh  bất  tuơng  ung  nhân.  Khổ  đế  thảnh  tuơng 
ung  nhân  cũng  có,  thành  bất  tuơng  ung  nhân  cũng  có. 

*  Tập  đế  thảnh  nhân  hữu  nhân.  Diệt  đế  không  thể  nói  thảnh  nhân  hữu  nhân  hay  thảnh 
phi  nhân  hữu  nhân.  Đạo  đế  thảnh  nhân  hữu  nhân  cũng  có,  thảnh  phi  nhân  hữu  nhân 
cũng  có,  không  nên  nói  thảnh  nhân  hữu  nhân  hay  thảnh  phi  nhân  hữu  nhân. 

*  Tập  đế  thảnh  nhân  tuong  ung  nhân.  Diệt  đế  không  nên  nói  thảnh  nhân  tuơng  ung  nhân 
cũng  có  hay  thảnh  phi  nhân  tuong  ung  nhân  cũng  có.  Đạo  đế  thành  nhân  tuong  ung 
nhân  cũng  có,  thảnh  phi  nhân  tuơng  ung  nhân  cũng  có.  Khổ  đế  thành  nhân  tuơng  ung 
nhân  cũng  có,  thảnh  phi  nhân  tuong  ung  nhân  cũng  có;  không  thể  nói  thảnh  nhân 
tuơng  ung  nhân  hay  thảnh  phi  nhân  tuơng  ung  nhân  cũng  có. 

*  Diệt  đế  thảnh  phi  nhân,  thành  vô  nhân.  Tập  đế  không  thể  nói  thảnh  phi  nhân  hữu  nhân 
hay  thảnh  phi  nhân  vô  nhân.  Đạo  đế  thảnh  phi  nhân  hữu  nhân  cũng  có,  không  thể  nói 
thành  phi  nhân  hữu  nhân  hay  thảnh  phi  nhân  vô  nhân  cũng  có.  Khổ  đế  thảnh  phi  nhân 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


89 


hữu  nhân  cũng  có,  thảnh  phi  nhân  vô  nhân  cũng  có;  không  nên  nói  thảnh  phi  nhân  hữu 
nhân  hay  thảnh  phi  nhân  vô  nhân  cũng  có. 

ii.  Đáp  phần  nhị  đề  đỉnh  (cũlantaraduka) 

226. 

*  Tam  đế  thảnh  hữu  duyên.  Diệt  đế  thảnh  vô  duyên. 

*  Tam  đế  thảnh  hữu  vi.  Diệt  đế  thành  vô  vi. 

*  Tam  đế  thành  kiến  bất  đắc.  Khổ  đế  thành  kiến  đắc  cũng  có,  thảnh  kiến  bất  đắc  cũng 
có. 

*  Tam  đế  thảnh  vô  đối  chiếu.  Khổ  đế  thành  hữu  đối  chiếu  cũng  có,  thảnh  vô  đối  chiếu 
cũng  có. 

*  Tam  đế  thảnh  phi  sắc.  Khổ  đế  thành  sắc  (pháp)  cũng  có,  thảnh  phi  sắc  cũng  có. 

*  Nhị  đế  thảnh  hiệp  thế.  Nhị  đế  thành  siêu  thế. 

*  Tứ  đế  thành  có  tâm  biết  đặng,  thành  có  tâm  không  biết  đặng. 

iii.  Đáp  phần  chùm  lậu  (ãsavagocchaka) 

227.  ’  " 

*  Tập  đế  thành  lậu.  Nhị  đế  thành  phi  lậu.  Khổ  đế  thành  lậu  cũng  có,  thành  phi  lậu  cũng 
có. 

*  Nhị  đế  thành  cảnh  lậu.  Nhị  đế  thảnh  phi  cảnh  lậu. 

*  Tập  đế  thành  tuơng  ung  lậu.  Nhị  đế  thành  bất  tuơng  ung  lậu.  Khổ  đế  thành  tuơng  ung 
lậu  cũng  có,  thành  bất  tuơng  ung  lậu  cũng  có. 

*  Tập  đế  thảnh  lậu  cảnh  lậu.  Nhị  đế  không  thể  nói  thảnh  lậu  cảnh  lậu  hay  thảnh  phi  lậu 
cảnh  lậu.  Khổ  đế  thành  lậu  cảnh  lậu  cũng  có,  thành  phi  lậu  cảnh  lậu  cũng  có. 

*  Tập  đế  thảnh  lậu  bất  tuơng  ung  lậu.  Nhị  đế  không  thể  nói  thảnh  lậu  tuong  ung  lậu  hay 
thành  phi  lậu  tuơng  ung  lậu.  Khổ  đế  thành  lậu  tuơng  ung  lậu  cũng  có,  thành  phi  lậu 
tuơng  ung  lậu  cũng  có;  không  thể  nói  thành  lậu  tuơng  ung  lậu  hay  thành  phi  lậu  tuong 
ung  lậu. 

*  Nhị  đế  thành  phi  lậu  bất  tuơng  ung  lậu.  Tập  đế  không  thể  nói  thảnh  bất  tuơng  ung  lậu 
cảnh  lậu  hay  thảnh  phi  lậu  bất  tuơng  ung  lậu.  Khổ  đế  thảnh  bất  tuơng  ung  lậu  cảnh  lậu 
cũng  có,  không  thể  nói  thành  bất  tuơng  ung  lậu  cảnh  lậu,  hoặc  thành  bất  tuơng  ung  lậu 
phi  lậu  cũng  có. 

iv.  Đáp  phần  chùm  triền  (saĩnyojanagocchaka) 

228. 

*  Tập  đế  thành  triền.  Nhị  đế  thảnh  phi  triền.  Khổ  đế  thành  triền  cũng  có,  thảnh  phi  triền 
cũng  có. 

*  Nhị  đế  thành  cảnh  triền.  Nhị  đế  thảnh  phi  cảnh  triền. 

*  Tập  đế  thảnh  tuơng  ung  triền.  Nhị  đế  thảnh  bất  tuong  ung  triền.  Khổ  đế  thảnh  tuơng 
ung  triền  cũng  có,  thành  bất  tuơng  ung  triền  cũng  có. 

*  Tập  đế  thành  triền  cảnh  triền.  Nhị  đế  không  thể  nói  thảnh  triền  cảnh  triền  hay  thảnh 
phi  triền  cảnh  triền.  Khổ  đế  thành  triền  cảnh  triền  cũng  có,  thảnh  phi  triền  cảnh  triền 
cũng  có. 


90 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Tập  đế  thảnh  triền  tương  ưng  triền.  Nhị  đế  không  nên  nói  thành  triền  tương  ưng  triền 
hay  thành  phi  triền  tương  ưng  triền.  Khổ  đế  thành  triền  tương  ưng  triền  cũng  có,  thành 
phi  triền  tương  ưng  triền  cũng  có;  không  thể  nói  thảnh  triền  tương  ưng  triền  hay  thành 
phi  triền  tương  ưng  triền. 

*  Nhị  đế  thảnh  bất  tương  ưng  triền  phi  cảnh  triền.  Tập  đế  không  nên  nói  thành  bất  tương 
ưng  triền  cảnh  triền  hay  thảnh  bất  tương  ưng  triền  phi  cảnh  triền.  Khổ  đế  thảnh  bất 
tương  ưng  triền  cảnh  triền  cũng  có,  nhưng  không  đặng  nói  thảnh  bất  tương  ưng  triền 
cảnh  triền,  hoặc  thành  bất  tương  ưng  triền  phi  cảnh  triền. 

V.  Đáp  phần  chùm  phược  (ganthagocchaka) 

229.  ^ 

*  Tập  đế  thành  phược.  Nhị  đế  thảnh  phi  phược.  Khổ  đế  thảnh  phược  cũng  có,  thảnh  phi 
phược  cũng  có. 

*  Nhị  đế  thành  cảnh  phược.  Nhị  đế  thảnh  phi  cảnh  phược. 

*  Nhị  đế  thành  bất  tương  ưng  phược.  Nhị  đế  thảnh  tương  ưng  phược  cũng  có,  thành  bất 
tương  ưng  phược  cũng  có. 

*  Tập  đế  thành  phược  cảnh  phược.  Nhị  đế  không  đặng  nói  thảnh  phược  cảnh  phược  hay 
thành  phi  phược  cảnh  phược.  Khổ  đế  thành  phược  cảnh  phược  cũng  có,  thành  phi 
phược  cảnh  phược  cũng  có. 

*  Tập  đế  thành  phược  tương  ưng  phược,  không  đặng  nói  thành  phược  tương  ưng  phược 
hay  thành  phi  phược  tương  ưng  phược.  Nhị  đế  không  thể  nói  thảnh  phược  tương  ưng 
phược  hay  thành  phi  phược  tương  ưng  phược.  Khổ  đế  thành  phược  tương  ưng  phược 
cũng  có,  thành  phi  phược  tương  ưng  phược  cũng  có;  không  thể  nói  thành  phược  tương 
ưng  phược  hay  thành  phi  phược  tương  ưng  phược. 

*  Nhị  đế  thành  bất  tương  ưng  phược  phi  cảnh  phược.  Nhị  đế  thành  bất  tương  ưng  phược 
cảnh  phược  cũng  có,  không  thể  nói  thảnh  bất  tương  ưng  phược  cảnh  phược  hay  thành 
bất  tương  ưng  phược  phi  cảnh  phược. 

vi,  vii,  vii.  Đáp  phần  chùm  bộc  (oghagocchaka  ãdi) 

230. 

*  Tập  đế  thảnh  bộc...  tập  đế  thảnh  phối...  tập  đế  thảnh  cái...  nhị  đế  thảnh  phi  cái.  Khổ 
đế  thành  cái  cũng  có,  thành  phi  cái  cũng  có. 

*  Nhị  đế  thành  cảnh  cái.  Nhị  đế  thành  phi  cảnh  cái. 

*  Tập  đế  thành  tương  ưng  cái.  Nhị  đế  thảnh  bất  tương  ưng  cái.  Khổ  đế  thành  tương  ưng 
cái  cũng  có,  thành  bất  tương  ưng  cái  cũng  có. 

*  Tập  đế  thảnh  cái  cảnh  cái.  Nhị  đế  không  thể  nói  thành  cái  cảnh  cái  hay  thành  phi  cái 
cảnh  cái.  Khổ  đế  thành  cái  cảnh  cái  cũng  có,  thảnh  phi  cái  cảnh  cái  cũng  có. 

*  Tập  đế  thảnh  cái  tương  ưng  cái.  Nhị  đế  không  thể  nói  thảnh  cái  tương  ưng  cái  hay 
thành  phi  cái  tương  ưng  cái.  Khổ  đế  thành  cái  tương  ưng  cái  cũng  có,  thành  phi  cái 
tương  ưng  cái  cũng  có;  không  thể  nói  thảnh  cái  tương  ưng  cái  hay  thảnh  phi  cái  tương 
ưng  cái. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


91 


*  Nhị  đế  thành  bất  tương  ưng  cái  phi  cảnh  cái.  Tập  đế  không  đặng  nói  thành  bất  tương 
ưng  cái  cảnh  cái  hay  thảnh  bất  tương  ưng  cái  phi  cảnh  cái.  Khổ  đế  thảnh  bất  tương  ưng 
cái  cảnh  cái  cũng  có,  không  nên  nói  thành  bất  tương  ưng  cái  cảnh  cái  hay  thảnh  bất 
tương  ưng  cái  phi  cảnh  cái  cũng  có. 

ix.  Đáp  phần  chùm  khinh  thị  (parãmãsagocchaka) 

231. 

*  Tam  đế  thảnh  phi  khinh  thị.  Khổ  đế  thảnh  khinh  thị  cũng  có,  thảnh  phi  khinh  thị  cũng 
có. 

*  Nhị  đế  thành  cảnh  khinh  thị.  Nhị  đế  thảnh  phi  cảnh  khinh  thị. 

*  Nhị  đế  thảnh  bất  tương  ưng  khinh  thị.  Tập  đế  thảnh  tương  ưng  khinh  thị  cũng  có, 
thành  bất  tương  ưng  khinh  thị  cũng  có.  Khổ  đế  thảnh  tương  ưng  khinh  thị  cũng  có, 
thành  bất  tương  ưng  khinh  thị  cũng  có;  không  nên  nói  thảnh  tương  ưng  khinh  thị  hay 
thành  bất  tương  ưng  khinh  thị. 

*  Tập  đế  không  đặng  nói  thảnh  khinh  thị  cảnh  khinh  thị  hay  thành  phi  khinh  thị  cảnh 
khinh  thị.  Nhị  đế  không  nên  nói  thành  khinh  thị  cảnh  khinh  thị  hay  thảnh  phi  khinh  thị 
cảnh  khinh  thị.  Khổ  đế  thảnh  khinh  thị  cảnh  khinh  thị  cũng  có,  thành  phi  khinh  thị 
cảnh  khinh  thị  cũng  có. 

*  Nhị  đế  thảnh  bất  tương  ưng  khinh  thị  phi  cảnh  khinh  thị.  Nhị  đế  thảnh  bất  tương  ưng 
khinh  thị  cảnh  khinh  thị  cũng  có,  không  nên  nói  thảnh  bất  tương  ưng  khinh  thị  cảnh 
khinh  thị  hay  thành  bất  tương  ưng  khinh  thị  phi  cảnh  khinh  thị. 

X.  Đáp  phần  nhị  đề  đại  (mahantaraduka) 

232. 

*  Nhị  đế  thảnh  tri  cảnh.  Diệt  đế  thảnh  bất  tri  cảnh.  Khổ  đế  thảnh  tri  cảnh  cũng  có,  thảnh 
bất  tri  cảnh  cũng  có. 

*  Tam  đế  thành  phi  tâm.  Khổ  đế  thảnh  tâm  cũng  có,  thảnh  phi  tâm  cũng  có. 

*  Nhị  đế  thảnh  sở  hữu  tâm.  Diệt  đế  thảnh  phi  sở  hữu  tâm.  Khổ  đế  thảnh  sở  hữu  tâm  cũng 
có,  thảnh  phi  sở  hữu  tâm  cũng  có. 

*  Nhị  đế  thảnh  tương  ưng  tâm.  Diệt  đế  thảnh  bất  tương  ưng  tâm.  Khổ  đế  thảnh  tương 
ưng  tâm  cũng  có,  thành  bất  tương  ưng  tâm  cũng  có;  không  nên  nói  tuy  nhiên  thảnh 
tương  ưng  tâm  hay  thành  bất  tương  ưng  tâm  cũng  có. 

*  Nhị  đế  thảnh  hòa  hợp  với  tâm.  Diệt  đế  thành  bất  hòa  hợp  với  tâm.  Khổ  đế  thảnh  hòa 
hợp  với  tâm  cũng  có,  thảnh  bất  hòa  hợp  với  tâm  cũng  có;  không  nên  nói  thảnh  hòa  họp 
với  tâm  hay  thảnh  bất  hòa  hợp  với  tâm  cũng  có. 

*  Nhị  đế  thảnh  hữu  tâm  sở  sanh.  Diệt  đế  thành  phi  hữu  tâm  sở  sanh.  Khổ  đế  thảnh  hữu 
tâm  sở  sanh  cũng  có,  thảnh  phi  hữu  tâm  sở  sanh  cũng  có. 

*  Nhị  đế  thành  đồng  sanh  tồn  tâm.  Diệt  đế  thành  phi  đồng  sanh  tồn  tâm.  Khổ  đế  thảnh 
đồng  sanh  tồn  tâm  cũng  có,  thảnh  phi  đồng  sanh  tồn  tâm  cũng  có. 

*  Nhị  đế  thảnh  tùng  tâm  thông  lưu.  Diệt  đế  thảnh  phi  tùng  tâm  thông  lưu.  Khổ  đế  thảnh 
tùng  tâm  thông  lưu  cũng  có,  thành  phi  tùng  tâm  thông  lưu  cũng  có. 


92 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Nhị  đế  thảnh  hòa  với  tâm  có  tâm  làm  sở  sanh.  Diệt  đế  thành  phi  hòa  với  tâm  không  có 
tâm  làm  sở  sanh.  Khổ  đế  thảnh  hòa  với  tâm  có  tâm  làm  sở  sanh  cũng  có,  thành  phi  hòa 
với  tâm  không  có  tâm  làm  sở  sanh  cũng  có. 

*  Nhị  đế  thảnh  hòa  đồng  sanh  tồn  và  có  tâm  làm  sở  sanh.  Diệt  đế  thành  phi  hòa  đồng 
sanh  tồn  và  không  nương  tâm  làm  sở  sanh.  Khổ  đế  thảnh  hòa  đồng  sanh  tồn  và  nương 
tâm  làm  sở  sanh  cũng  có,  thành  phi  hòa  đồng  sanh  tồn  và  khỏi  nương  tâm  làm  sở  sanh 
cũng  có. 

*  Nhị  đế  thành  hòa  tùng  thông  lưu  và  nương  tâm  làm  sở  sanh.  Diệt  đế  thảnh  phi  hòa  tùng 
thông  lưu  và  không  có  tâm  làm  sở  sanh.  Khổ  đế  thành  hòa  tùng  thông  lưu  và  có  tâm 
làm  sở  sanh  cũng  có,  thảnh  phi  hòa  tùng  thông  lưu  và  không  có  tâm  làm  sở  sanh  cũng 
có. 

*  Tam  đế  thành  pháp  ngoại.  Khổ  đế  thảnh  tự  nội  cũng  có,  thảnh  ngoại  phần  cũng  có. 

*  Tam  đế  thành  phi  y  sinh.  Khổ  đế  thành  y  sinh  cũng  có,  thảnh  phi  y  sinh  cũng  có. 

*  Tam  đế  thành  phi  do  thủ.  Khổ  đế  thành  do  thủ  cũng  có,  thành  phi  do  thủ  cũng  có. 

xi.  Đáp  phần  chùm  thủ  (upãdãnagocchaka) 

233. 

*  Tập  đế  thảnh  thủ.  Nhị  đế  thảnh  phi  thủ.  Khổ  đế  thành  thủ  cũng  có,  thảnh  phi  thủ  cũng 
có. 

*  Nhị  đế  thành  cảnh  thủ.  Nhị  đế  thảnh  phi  cảnh  thủ. 

*  Nhị  đế  thành  bất  tương  ưng  thủ.  Nhị  đế  thảnh  tương  ưng  thủ  cũng  có,  thảnh  bất  tương 
ưng  thủ  cũng  có. 

*  Tập  đế  thảnh  thủ  cảnh  thủ.  Nhị  đế  không  nên  nói  thảnh  thủ  cảnh  thủ  hay  thảnh  phi  thủ 
cảnh  thủ.  Khổ  đế  thảnh  thủ  cảnh  thủ  cũng  có,  thảnh  phi  thủ  cảnh  thủ  cũng  có. 

*  Tập  đế  thành  thủ  tương  ưng  thủ  cũng  có,  không  thể  nói  thành  thủ  tương  ưng  thủ  hay 
thành  phi  thủ  tương  ưng  thủ  cũng  có. 

*  Nhị  đế  không  nên  nói  thảnh  thủ  tương  ưng  thủ  hay  thành  phi  thủ  tương  ưng  thủ.  Khổ 
đế  thành  thủ  tương  ưng  thủ  cũng  có,  thành  phi  thủ  tương  ưng  thủ  cũng  có;  không  nên 
nói  thảnh  thủ  tương  ưng  thủ  hay  thảnh  phi  thủ  tương  ưng  thủ. 

*  Nhị  đế  thảnh  bất  tương  ưng  thủ  phi  cảnh  thủ.  Nhị  đế  thảnh  bất  tương  ưng  thủ  cảnh  thủ 
cũng  có;  không  nên  nói  thành  bất  tương  ưng  thủ  cảnh  thủ,  hoặc  thảnh  bất  tương  ưng 
thủ  phi  cảnh  thủ. 

xii.  Đáp  phần  chùm  phiền  não  (kilesagocchaka) 

234. 

*  Tập  đế  thảnh  phiền  não.  Nhị  đế  thảnh  phi  phiền  não.  Khổ  đế  thảnh  phiền  não  cũng  có, 
thành  phi  phiền  não  cũng  có. 

*  Nhị  đế  thành  cảnh  phiền  não.  Nhị  đế  thảnh  phi  cảnh  phiền  não. 

*  Tập  đế  thảnh  phiền  toái.  Nhị  đế  thảnh  phi  phiền  toái.  Khổ  đế  thảnh  phiền  toái  cũng  có, 
thành  phi  phiền  toái  cũng  có. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


93 


*  Tập  đế  thảnh  tương  ưng  phiền  não.  Nhị  đế  thành  bất  tương  ưng  phiền  não.  Khổ  đế 
thành  tương  ưng  phiền  não  cũng  có,  thành  bất  tương  ưng  phiền  não  cũng  có. 

*  Tập  đế  thành  phiền  não  cảnh  phiền  não.  Nhị  đế  không  thể  nói  thành  phiền  não  cảnh 
phiền  não  hay  thành  phi  phiền  não  cảnh  phiền  não.  Khổ  đế  thảnh  phiền  não  cảnh  phiền 
não  cũng  có,  thảnh  phi  phiền  não  cảnh  phiền  não  cũng  có. 

*  Tập  đế  thành  phiền  não  và  phiền  toái.  Nhị  đế  không  nên  nói  thảnh  phiền  não  và  phiền 
toái  hay  thảnh  phi  phiền  não  mà  phiền  toái.  Khổ  đế  thảnh  phiền  não  và  phiền  toái  cũng 
có,  thảnh  phi  phiền  não  mà  phiền  toái  cũng  có;  không  đặng  nói  thảnh  phiền  não  và 
phiền  toái  hay  thảnh  phi  phiền  não  mà  phiền  toái. 

*  Tập  đế  thành  phiền  não  tương  ưng  phiền  não.  Nhị  đế  không  nên  nói  thảnh  phiền  não 
tương  ưng  phiền  não  hay  thành  phi  phiền  não  tương  ưng  phiền  não.  Khổ  đế  thảnh 
phiền  não  tương  ưng  phiền  não  cũng  có,  thảnh  phi  phiền  não  tương  ưng  phiền  não 
cũng  có;  không  nên  nói  thảnh  phiền  não  tương  ưng  phiền  não  hay  thảnh  phi  phiền  não 
tương  ưng  phiền  não. 

*  Nhị  đế  thành  bất  tương  ưng  phiền  não  phi  cảnh  phiền  não.  Tập  đế  không  nên  nói  thảnh 
bất  tương  ưng  phiền  não  cảnh  phiền  não  hay  thảnh  bất  tương  ưng  phiền  não  phi  cảnh 
phiền  não.  Khổ  đế  thành  bất  tương  ưng  phiền  não  cảnh  phiền  não  cũng  có;  không  nên 
nói  thảnh  bất  tương  ưng  phiền  não  cảnh  phiền  não  hay  thành  bất  tương  ưng  phiền  não 
phi  cảnh  phiền  não. 


xiii.  Đáp  phần  nhị  đề  yêu  bối  (pitthiduka) 

235. 

*  Nhị  đế  thành  sơ  đạo  tuyệt  trừ.  Nhị  đế  thảnh  sơ  đạo  tuyệt  trừ  cũng  có,  thảnh  phi  sơ  đạo 
tuyệt  trừ  cũng  có. 

*  Nhị  đế  thành  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ.  Nhị  đế  thảnh  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  cũng  có,  thảnh 
phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  cũng  có. 

*  Nhị  đế  thảnh  phi  hữu  nhân  sơ  đạo  tuyệt  trừ.  Nhị  đế  thảnh  hữu  nhân  sơ  đạo  tuyệt  trừ 
cũng  có,  thành  phi  hữu  nhân  sơ  đạo  tuyệt  trừ  cũng  có. 

*  Nhị  đế  thành  phi  hữu  nhân  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ.  Nhị  đế  thành  hữu  nhân  ba  đạo  cao 
tuyệt  trừ  cũng  có,  thành  phi  hữu  nhân  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  cũng  có. 

*  Tập  đế  thành  hữu  tầm.  Diệt  đế  thành  vô  tầm.  Nhị  đế  thảnh  hữu  tầm  cũng  có,  thành  vô 
tầm  cũng  có. 

*  Tập  đế  thảnh  hữu  tứ.  Diệt  đế  thảnh  vô  tứ.  Nhị  đế  thành  hữu  tứ  cũng  có,  thành  vô  tứ 
cũng  có. 

*  Diệt  đế  thành  vô  hỷ.  Tam  đế  thảnh  hữu  hỷ  cũng  có,  thành  vô  hỷ  cũng  có. 

*  Diệt  đế  thành  phi  đồng  sanh  hỷ.  Tam  đế  thành  đồng  sanh  hỷ  cũng  có,  thành  phi  đồng 
sanh  hỷ  cũng  có. 

*  Diệt  đế  thành  phi  đồng  sanh  lạc.  Tam  đế  thảnh  đồng  sanh  lạc  cũng  có,  thảnh  phi  đồng 
sanh  lạc  cũng  có. 

*  Diệt  đế  thảnh  phi  đồng  sanh  xả.  Tam  đế  thành  đồng  sanh  xả  cũng  có,  thành  phi  đồng 
sanh  xả  cũng  có. 


94 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Tập  đế  thảnh  Dục  giới.  Nhị  đế  thảnh  phi  Dục  giới.  Khổ  đế  thành  Dục  giới  cũng  có, 
thành  phi  Dục  giới  cũng  có. 

*  Tam  đế  thảnh  phi  sắc  giới.  Khổ  đế  thảnh  sắc  giới  cũng  có,  thảnh  phi  sắc  giới  cũng  có. 

*  Tam  đế  thành  phi  Vô  sắc  giới.  Khổ  đế  thành  Vô  sắc  giới  cũng  có,  thành  phi  Vô  sắc 
giới  cũng  có. 

*  Nhị  đế  thành  liên  quan  luân  hồi.  Nhị  đế  thành  bất  liên  quan  luân  hồi. 

*  Đạo  đế  thành  nhân  xuất  luân  hồi.  Tam  đế  thành  phi  nhân  xuất  luân  hồi. 

*  Đạo  đế  thảnh  nhất  định.  Diệt  đế  thảnh  bất  định.  Nhị  đế  thành  nhất  định  cũng  có,  thành 
bất  định  cũng  có. 

*  Nhị  đế  thành  hữu  thuợng.  Nhị  đế  thảnh  vô  thuợng. 

*  Tập  đế  thành  hữu  y.  Nhị  đế  thành  vô  y.  Khổ  đế  thành  hữu  y  cũng  có,  thành  vô  y  cũng 
có  nhu  thế  nay. 

Dứt  Phần  vẩn  đáp 
Đầy  đủ  Đe  phân  tích 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


95 


PHẦN  V  -  QUYỀN  PHÂN  TÍCH 

(Indrĩyavỉbhahga) 


236. 

Nhị  thập  nhị  quyền  như  là  nhãn  quyền,  nhĩ  quyền,  tỷ  quyền,  thiệt  quyền,  thân  quyền, 
ý  quyền,  nữ  quyền,  nam  quyền,  mạng  quyền,  lạc  quyền,  khổ  quyền,  hỷ  quyền,  ưu 
quyền,  xả  quyền,  tín  quyền,  cần  quyền,  niệm  quyền,  định  quyền,  tuệ  quyền,  tri  dị  tri 
quyền,  tri  dĩ  tri  quyền,  tri  cụ  tri  quyền. 

237. 

*  Trong  22  quyền  mà  nhãn  quyền  đó  ra  sao?  Nhãn  nào  là  sắc  thần  kinh  nưoTig  sắc  tứ 
đại  sung. . .  hoặc  kêu  nhà  không,  đây  gọi  là  nhãn  quyền. 

*  Nhĩ  quyền...  tỷ  quyền...  thiệt  quyền...  thân  quyền  đó  ra  sao?  Thân  nào  là  sắc  thần 
kinh  nương  sắc  tứ  đại  sung. . .  hoặc  kêu  nhà  không,  đây  gọi  là  thân  quyền. 

*  Ỷ  quyền  đó  ra  sao?  Ý  quyền  phân  phần  thành  một  tức  là  ý  quyền  tương  ưng  xúc. . .  ý 
quyền  phân  phần  thảnh  nhiều  thứ  theo  cách  thế  nầy,  đây  gọi  là  ý  quyền. 

238. 

*  Nữ  quyền  đó  ra  sao?  Hình  vóc  nữ,  tiêu  chuẩn  nữ,  thái  độ  nữ,  tư  cách  nữ,  chon  tướng 
nữ,  trạng  thái  đều  của  nữ,  mặc  dù  thế  nào  đây  gọi  là  nữ  quyền. 

*  Nam  quyền  đó  ra  sao?  Hình  vóc  nam,  tiêu  chuẩn  nam,  thái  độ  nam,  tư  cách  nam,  chon 
tướng  nam,  trạng  thái  đều  của  nam,  mặc  dù  thế  nào  đây  gọi  là  nam  quyền. 

*  Mạng  quyền  đó  ra  sao?  Mạng  quyền  có  hai  thứ  nhu  là  mạng  quyền  sắc  và  mạng 
quyền  phi  sắc. 

-  Trong  hai  thứ  mạng  quyền  ẩy  mà  sắc  mạng  quyền  ra  sao?  số  thọ  của  sự  sống  còn, 
sự  hiện  còn,  thái  độ  hiện  còn,  cách  thức  vẫn  còn  tiếp  tục,  sự  đang  hiện  hành,  sự 
đang  dinh  dưỡng  cai  quản  cho  còn  sống,  tức  là  mạng  sống  của  mỗi  sắc  pháp,  dù  thế 
nào  đây  gọi  là  sắc  mạng  quyền. 

-  Mạng  quyền  phi  sắc  đó  ra  sao?  Tuổi  thọ,  sự  vững  còn,  sự  đang  còn,  thái  độ  đang 
hiện  hành,  tư  cách  vẫn  còn  tiếp  tục  sự  đang  hành  vi,  sự  dinh  dưỡng  cai  quản  sự  sống 
còn  tức  là  mạng  của  những  danh  pháp  nhu  thế  nào,  đây  gọi  là  mạng  quyền  phi  sắc. 

239. 

*  Lạc  quyền  đó  ra  sao?  Sự  vui  sướng  nơi  thân,  sự  thỏa  thích  thân,  sự  hưởng  cảnh  an  vui 
thành  lạc  mà  sanh  từ  thân  xúc,  thái  độ  hưởng  cảnh  an  vui  thảnh  lạc  sanh  từ  thân  xúc, 
dù  thế  nào  đây  gọi  là  lạc  quyền. 

*  Khổ  quyền  đó  ra  sao?  Sự  không  thích  họp  của  thân,  sự  khổ  nơi  thân,  sự  hưởng  cảnh 
không  thích  họp  thảnh  khổ  sanh  từ  thân  xúc,  thái  độ  hưởng  cảnh  không  an  vui  thành 
khổ  sanh  từ  thân  xúc,  dù  thế  nào  đây  gọi  là  khổ  quyền. 

*  Hỷ  quyền  đó  ra  sao?  Sự  vui  thích  nơi  tâm,  sự  an  vui  tâm,  sự  hưởng  cảnh  an  vui  thành 
lạc  sanh  từ  ý  xúc,  thái  độ  hưởng  cảnh  an  vui  thảnh  lạc  sanh  từ  ý  xúc,  dù  thế  nào  đây 
gọi  là  hỷ  quyền. 


96 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  ƯU  quyền  đó  ra  sao?  Sự  không  vui  thích  nơi  tâm,  sự  khổ  tâm,  sự  hưởng  cảnh  không 
vui  thích  thảnh  khổ  sanh  từ  nơi  ý  xúc,  thái  độ  hưởng  cảnh  không  an  vui  thành  khổ  sanh 
từ  ý  xúc,  dù  thế  nào  đây  gọi  là  ưu  quyền. 

*  Xả  quyền  đó  ra  sao?  Sự  phi  vui  phi  buồn,  cách  hưởng  cảnh  phi  khổ  phi  lạc  sanh  từ  ý 
xúc,  thái  độ  hưởng  cảnh  phi  khổ  phi  lạc  sanh  từ  ý  xúc,  dù  thế  nào  đây  gọi  là  xả  quyền. 

240. 

*  Tín  quyền  đó  ra  sao?  Đức  tin,  trạng  thái  tín  ngưỡng,  lòng  tin  tưởng,  sự  rất  ngưỡng 
mộ,  cai  quản  sự  tín  là  đức  tin,  tín  lực,  dù  thế  nào  đây  gọi  là  tín  quyền. 

*  Cần  quyền  đó  ra  sao?  Cách  khai  đoan  cho  tâm  siêng  năng,  sự  cố  gắng,  sự  sốt  sắng,  sự 
lướt  tới,  sự  cương  quyết,  sự  siêng  năng,  sự  ráng  chịu,  sự  khẳng  khái,  sự  khan  khít,  sự 
lướt  tới  không  lui  sụt,  không  thối  chuyển  bỏ  thích  họp,  không  lui  sụt  phận  sự,  sự  chăm 
nom,  chiếu  cố  phận  sự,  cai  quản  siêng  cần,  cũng  gọi  cần  lực,  chánh  tinh  tấn,  dù  ra  sao 
đây  gọi  là  cần  quyền. 

*  Niệm  quyền  đó  ra  sao?  Sự  nhớ  đặng,  sự  trực  nhớ,  sự  nhớ  lại,  nhớ  ghi,  thái  độ  nhớ,  sự 
nhớ  chắc  không  lơ  đãng,  không  quên,  cai  quản  sự  nhớ  đặng  tức  là  chánh  niệm,  niệm 
lực,  dù  thế  nào  đây  gọi  là  niệm  quyền. 

*  Định  quyền  đó  ra  sao?  Sự  đình  trụ  của  tâm,  sự  vững  vàng  của  tâm,  sự  gắn  chặt  của 
tâm,  sự  không  lay  động  của  tâm,  sự  không  tán  loạn  của  tâm,  trạng  thái  của  tâm  không 
lay  động,  sự  vắng  lặng,  cách  cai  quản  làm  cho  yên  tịnh,  cũng  gọi  là  chánh  định,  định 
lực,  dù  thế  nào  đây  gọi  là  định  quyền. 

*  Tuệ  quyền  đó  ra  sao?  Trí  tuệ,  trạng  thái  hiểu  rõ,  sự  rõ  thấu,  sự  gạn  xét...  sự  không 
mờ,  sự  trạch  pháp  hay  là  chánh  kiến,  dù  thế  nào  đây  gọi  là  tuệ  quyền. 

241. 

*  Tri  dị  tri  quyền  đó  ra  sao?  Trí  tuệ,  thái  độ  hiểu  rõ. . .  sự  không  tối  tăm,  lối  trạch  pháp 
hay  là  chánh  kiến,  trạch  pháp  giác  chi  thảnh  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo,  đặng  biết 
pháp  chưa  từng  biết,  đặng  thấy  pháp  chưa  từng  thấy,  đặng  đắc  chứng  pháp  chưa  từng 
đắc  chứng,  đặng  hiểu  pháp  chưa  từng  hiểu,  đặng  làm  cho  rõ  pháp  những  cái  chưa  từng 
làm  cho  rõ,  như  thế  đây  gọi  là  tri  dị  tri  quyền. 

*  Tri  dĩ  tri  quyền  đó  ra  sao?  Trí  tuệ,  trạng  thái  hiểu  rõ...  sự  không  mê  mờ,  cách  lựa 
chọn  pháp,  chánh  kiến,  trạch  pháp  giác  chi  là  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo,  đặng 
hiểu  pháp  đã  hiểu,  đặng  biết  pháp  đã  biết,  đặng  thấy  pháp  đã  thấy,  đặng  đắc  chứng 
pháp  đã  đắc  chứng  hầu  làm  cho  rõ  rệt  những  pháp  đã  từng  làm  rõ  rệt,  như  thế  đây  gọi 
là  tri  dĩ  tri  quyền. 

*  Tri  cụ  tri  quyền  đó  ra  sao?  Trí  tuệ,  thái  độ  hiểu  rõ. . .  sự  không  mê  mờ,  cách  lựa  chọn 
pháp,  chánh  kiến,  trạch  pháp  giác  chi  là  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo,  đặng  hiểu 
pháp  đã  hiểu,  đặng  thấy  pháp  đã  thấy,  đặng  chứng  pháp  đã  chứng,  đặng  biết  pháp  đã 
biết,  hầu  làm  cho  rõ  những  pháp  đã  làm  rõ,  như  thế  đây  gọi  là  tri  cụ  tri  quyền. 

Dứt  chia  theo  Diệu  Pháp 


PHÀN  VẤN  ĐÁP 


242. 

Nhị  thập  nhị  quyền  như  là  nhãn  quyền,  nhĩ  quyền,  tỷ  quyền,  thiệt  quyền,  thân  quyền, 
ý  quyền,  nữ  quyền,  nam  quyền,  mạng  quyền,  lạc  quyền,  khổ  quyền,  hỷ  quyền,  ưu 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


97 


quyền,  xả  quyền,  tín  quyền,  cần  quyền,  niệm  quyền,  định  quyền,  tuệ  quyền,  tri  dị  tri 
quyền,  tri  dĩ  tri  quyền,  tri  cụ  tri  quyền. 

ĐÁP  ĐẦU  ĐỀ  TAM  ĐÁP  ĐẦU  ĐỀ  NHỊ 

Trong  nhị  thập  nhị  quyền  mà  quyền  nào  thành  thiện,  quyền  nào  thành  bất  thiện, 
quyền  nào  thảnh  vô  ký. . .  quyền  nào  thảnh  hữu  y,  quyền  nào  thành  vô  y. 


1)  Quyền  phân  tích  đáp  theo  đầu  đề  tam 

243! 

*  Thập  quyền  thảnh  vô  ký.  ưu  quyền  thảnh  bất  thiện.  Tri  dị  tri  quyền  thảnh  thiện.  Tứ 
quyền  thành  thiện  cũng  có,  thảnh  vô  ký  cũng  có.  Lục  quyền  thảnh  thiện  cũng  có,  thảnh 
bất  thiện  cũng  có,  thành  vô  ký  cũng  có. 

*  Thập  nhị  quyền  không  đặng  nói  thảnh  tuơng  ung  lạc  thọ,  thảnh  tuong  ung  khổ  thọ, 
thành  tuơng  ung  phi  khổ  phi  lạc  thọ.  Lục  quyền  thảnh  tuong  ung  lạc  thọ  cũng  có, 
thành  tuơng  ung  phi  khổ  phi  lạc  thọ  cũng  có.  Tam  quyền  thảnh  tuơng  ung  lạc  thọ  cũng 
có,  thành  tuong  ung  khổ  thọ  cũng  có,  thành  tuong  ung  phi  khổ  phi  lạc  thọ  cũng  có. 
Mạng  quyền  thành  tuong  ung  lạc  thọ  cũng  có,  thành  tuong  ung  khổ  thọ  cũng  có,  thành 
tuong  ung  phi  khổ  phi  lạc  thọ  cũng  có;  không  nên  nói  thảnh  tuơng  ung  lạc  thọ,  thảnh 
tuong  ung  khổ  thọ  hay  thành  tuong  ung  phi  khổ  phi  lạc  thọ. 

*  Thất  quyền  thảnh  phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục  nhân.  Tam  quyền  thảnh  pháp  dị  thục  quả. 
Nhị  quyền  thành  pháp  dị  thục  nhân.  Tri  dĩ  tri  quyền  thành  pháp  dị  thục  quả  cũng  có, 
thành  pháp  dị  thục  nhân  cũng  có.  Cửu  quyền  thành  pháp  dị  thục  quả  cũng  có,  thành 
pháp  dị  thục  nhân  cũng  có,  thành  pháp  phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục  nhân  cũng  có. 

*  Cửu  quyền  thảnh  do  thủ  cảnh  thủ.  ưu  quyền  thảnh  phi  do  thủ  cảnh  thủ.  Tam  quyền 
thành  phi  do  thủ  phi  cảnh  thủ.  Cửu  quyền  thành  do  thủ  cảnh  thủ  cũng  có,  thành  phi  do 
thủ  cảnh  thủ  cũng  có,  thành  phi  do  thủ  phi  cảnh  thủ  cũng  có. 

*  Cửu  quyền  thảnh  phi  phiền  toái  mà  cảnh  phiền  não.  ưu  quyền  thành  phiền  toái  cảnh 
phiền  não.  Tam  quyền  thảnh  phi  phiền  toái  cảnh  phiền  não.  Tam  quyền  thảnh  phi 
phiền  toái  cảnh  phiền  não  cũng  có,  thảnh  phi  phiền  toái  phi  cảnh  phiền  não  cũng  có. 
Lục  quyền  thảnh  phiền  toái  cảnh  phiền  não  cũng  có,  thảnh  phi  phiền  toái  cảnh  phiền 
não  cũng  có,  thảnh  phi  phiền  toái  phi  cảnh  phiền  não  cũng  có. 

*  Cửu  quyền  thảnh  vô  tầm  vô  tứ.  ưu  quyền  thảnh  hữu  tầm  hữu  tứ.  Xả  quyền  thảnh  hữu 
tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thảnh  vô  tầm  vô  tứ  cũng  có.  Thập  nhất  quyền  thảnh  hữu  tầm  hữu 
tứ  cũng  có,  thành  vô  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thành  vô  tầm  vô  tứ  cũng  có. 

*  Thập  nhất  quyền  không  thể  nói  thảnh  đồng  sanh  hỷ,  thảnh  đồng  sanh  lạc  hay  thảnh 
đồng  sanh  xả.  Hỷ  quyền  thảnh  đồng  sanh  hỷ,  thảnh  đồng  sanh  lạc,  thảnh  phi  đồng  sanh 
xả  cũng  có,  không  nên  nói  thảnh  đồng  sanh  hỷ  cũng  có.  Lục  quyền  thảnh  đồng  sanh  hỷ 
cũng  có,  thành  đồng  sanh  lạc  cũng  có,  thành  đồng  sanh  xả  cũng  có.  Tứ  quyền  thành 
đồng  sanh  hỷ  cũng  có,  thành  đồng  sanh  lạc  cũng  có,  thành  đồng  sanh  xả  cũng  có; 
không  nên  nói  thảnh  đồng  sanh  hỷ  cũng  có,  thảnh  đồng  sanh  lạc  cũng  có,  thành  đồng 
sanh  xả  cũng  có. 

*  Thập  ngũ  quyền  thành  phi  so  đạo  và  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ.  ưu  quyền  thành  so  đạo 
tuyệt  trừ  cũng  có,  thành  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  cũng  có.  Lục  quyền  thành  so  đạo  tuyệt  trừ 


98 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


cũng  có,  thành  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  cũng  có,  thành  phi  so  đạo  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ 
cũng  có. 

*  Thập  ngũ  quyền  thành  phi  hữu  nhân  phi  so  đạo  và  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ.  ưu  quyền 
thành  hữu  nhân  sơ  đạo  tuyệt  trừ  cũng  có,  thành  hữu  nhân  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  cũng  có. 
Lục  quyền  thành  hữu  nhân  sơ  đạo  tuyệt  trừ  cũng  có,  thành  hữu  nhân  ba  đạo  cao  tuyệt 
trừ  cũng  có,  thành  phi  hữu  nhân  phi  sơ  đạo  và  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  cũng  có. 

*  Thập  quyền  thảnh  phi  nhân  sanh  tử  và  phi  nhân  đến  Níp-bàn.  ưu  quyền  thảnh  nhân 
sanh  tử.  Tri  dị  tri  quyền  thảnh  nhân  đến  Níp-bàn.  Trí  quyền  thảnh  nhân  đến  Níp-bàn 
cũng  có,  thành  phi  nhân  sanh  tử  phi  nhân  đến  Níp-bàn  cũng  có.  Cửu  quyền  thảnh  nhân 
sanh  tử  cũng  có,  thảnh  nhân  đến  Níp-bàn  cũng  có,  thảnh  phi  nhân  sanh  tử  phi  nhân  đến 
Níp-bàn  cũng  có. 

*  Thập  quyền  thành  phi  hữu  học  phi  vô  học.  Nhị  quyền  thành  hữu  học.  Tri  cụ  tri  quyền 
thành  vô  học.  Cửu  quyền  thành  hữu  học  cũng  có,  thành  vô  học  cũng  có,  thành  phi  hữu 
học  phi  vô  học  cũng  có. 

*  Thập  quyền  thành  hy  thiểu.  Tam  quyền  thảnh  vô  luợng.  Cửu  quyền  thảnh  hy  thiểu 
cũng  có,  thành  đáo  đại  cũng  có,  thành  vô  luợng  cũng  có. 

*  Thất  quyền  thành  bất  tri  cảnh.  Nhị  quyền  thảnh  tri  cảnh  hy  thiểu.  Tam  quyền  thảnh  tri 
cảnh  vô  luợng.  ưu  quyền  thảnh  tri  cảnh  hy  thiểu  cũng  có,  thảnh  tri  cảnh  đáo  đại  cũng 
có,  thảnh  tri  cảnh  vô  luợng  cũng  có;  không  nên  nói  thảnh  tri  cảnh  hy  thiểu,  hay  thảnh 
tri  cảnh  đáo  đại. 

*  Cửu  quyền  thảnh  tri  cảnh  hy  thiểu  cũng  có,  thảnh  tri  cảnh  đáo  đại  cũng  có,  thảnh  tri 
cảnh  vô  luợng  cũng  có;  không  nên  nói  thảnh  tri  cảnh  hy  thiểu,  thành  tri  cảnh  đáo  đại 
hay  thảnh  tri  cảnh  vô  luợng  cũng  có. 

*  Cửu  quyền  thảnh  trung  bình,  ưu  quyền  thảnh  ty  hạ.  Tam  quyền  thảnh  tinh  vi.  Tam 
quyền  thảnh  trung  bình  cũng  có,  thảnh  tinh  vi  cũng  có.  Lục  quyền  thành  ty  hạ  cũng  có, 
thành  trung  bình  cũng  có,  thảnh  tinh  vi  cũng  có. 

*  Thập  quyền  thảnh  bất  định.  Tri  dĩ  tri  quyền  thảnh  chánh  nhất  định.  Tứ  quyền  thảnh 
chánh  nhất  định  cũng  có,  thảnh  bất  định  cũng  có.  ưu  quyền  thảnh  tà  nhất  định  cũng 
có,  thảnh  bất  định  cũng  có.  Lục  quyền  thành  tà  nhất  định  cũng  có,  thảnh  chánh  nhất 
định  cũng  có,  thành  bất  định  cũng  có. 

*  Thất  quyền  thành  bất  tri  cảnh.  Tứ  quyền  không  thể  nói  thảnh  có  đạo  là  cảnh,  thảnh  có 
đạo  là  nhân,  thảnh  có  đạo  là  truởng.  Tri  dĩ  tri  quyền  không  thảnh  có  đạo  là  cảnh,  thảnh 
có  đạo  là  nhân  cũng  có,  thảnh  có  đạo  là  truởng  cũng  có;  không  nên  nói  thảnh  có  đạo  là 
nhân  hay  thảnh  có  đạo  là  truởng  cũng  có.  Tri  dị  tri  quyền  không  thành  có  đạo  là  cảnh, 
thành  có  đạo  là  nhân  cũng  có,  thảnh  có  đạo  là  truởng  cũng  có;  không  nên  nói  thảnh  có 
đạo  là  nhân  hay  thành  có  đạo  là  truởng  cũng  có.  Cửu  quyền  thành  có  đạo  là  cảnh  cũng 
có,  thảnh  có  đạo  là  nhân  cũng  có,  thảnh  có  đạo  là  truởng  cũng  có;  không  nên  nói  thảnh 
có  đạo  là  cảnh,  thành  có  đạo  là  nhân  hay  thành  có  đạo  là  truởng  cũng  có. 

*  Thập  quyền  thảnh  sanh  tồn  cũng  có,  thảnh  sẽ  sanh  cũng  có;  không  thể  nói  thảnh  phi 
sanh  tồn.  Nhị  quyền  thảnh  sanh  tồn  cũng  có,  thảnh  phi  sanh  tồn  cũng  có;  không  thể  nói 
thành  sẽ  sanh.  Thập  quyền  thảnh  sanh  tồn  cũng  có,  thảnh  phi  sanh  tồn  cũng  có,  thảnh 
sẽ  sanh  cũng  có. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


99 


*  Nhị  thập  nhị  quyền  thảnh  quá  khứ  cũng  có,  thảnh  vị  lai  cũng  có,  thành  hiện  tại  cũng 
có. 

*  Thất  quyền  thành  bất  tri  cảnh.  Nhị  quyền  thành  tri  cảnh  hiện  tại  cũng  có.  Tam  quyền 
không  thể  nói  thảnh  tri  cảnh  quá  khứ,  thảnh  tri  cảnh  vị  lai,  thành  tri  cảnh  hiện  tại. 

*  Thập  quyền  thảnh  tri  cảnh  quá  khứ  cũng  có,  thảnh  tri  cảnh  vị  lai  cũng  có,  thảnh  tri 
cảnh  hiện  tại  cũng  có;  không  nên  nói  thảnh  tri  cảnh  quá  khứ,  thành  tri  cảnh  vị  lai, 
thành  tri  cảnh  hiện  tại. 

*  Nhị  thập  nhị  quyền  thảnh  nội  phần  cũng  có,  thảnh  ngoại  phần  cũng  có,  thảnh  nội  và 
ngoại  phần  cũng  có. 

*  Thất  quyền  thành  bất  tri  cảnh.  Tam  quyền  thảnh  tri  cảnh  ngoại.  Tứ  quyền  thảnh  tri 
cảnh  nội  cũng  có,  thành  tri  cảnh  ngoại  cũng  có,  thảnh  tri  cảnh  nội  và  ngoại  cũng  có. 
Bát  quyền  thành  tri  cảnh  nội  cũng  có,  thảnh  tri  cảnh  ngoại  cũng  có,  thảnh  tri  cảnh  nội 
và  ngoại  cũng  có;  không  nên  nói  thảnh  tri  cảnh  nội,  thảnh  tri  cảnh  ngoại,  thảnh  tri  cảnh 
nội  và  ngoại  cũng  có. 

Ngũ  quyền  thành  bất  kiến  hữu  đối  chiếu.  Thập  thất  quyền  thảnh  bất  kiến  vô  đối 
chiếu. 

2)  Quyền  phân  tích  đáp  theo  đầu  đề  nhị 

i.  Đáp  phần  chùm  nhân  (hetugocchaka) 

244. 

*  Tứ  quyền  thành  nhân.  Thập  bát  quyền  thành  phi  nhân. 

*  Thất  quyền  thảnh  hữu  nhân.  Cửu  quyền  thảnh  vô  nhân.  Lục  quyền  thảnh  hữu  nhân 
cũng  có,  thành  vô  nhân  cũng  có. 

*  Thất  quyền  thảnh  tuơng  ung  nhân.  Cửu  quyền  thảnh  bất  tuơng  ung  nhân.  Lục  quyền 
thành  tuơng  ung  nhân  cũng  có,  thảnh  bất  tuong  ung  nhân  cũng  có. 

*  Tứ  quyền  thảnh  nhân  hữu  nhân.  Cửu  quyền  không  thể  nói  thành  nhân  hữu  nhân,  vẫn 
thành  hữu  nhân  phi  nhân.  Tam  quyền  không  thể  nói  thảnh  nhân  hữu  nhân,  thảnh  hữu 
nhân  phi  nhân.  Lục  quyền  không  thể  nói  thảnh  nhân  hữu  nhân,  thảnh  hữu  nhân  phi 
nhân  cũng  có,  không  thể  nói  thảnh  hữu  nhân  phi  nhân  cũng  có. 

*  Tứ  quyền  thảnh  nhân  tuơng  ung  nhân.  Cửu  quyền  không  thể  nói  thảnh  nhân  tuơng  ung 
nhân  hay  thảnh  phi  nhân  tuong  ung  nhân.  Tam  quyền  không  thể  nói  thảnh  nhân  tuơng 
ung  nhân,  thảnh  phi  nhân  tuơng  ung  nhân.  Lục  quyền  không  thể  nói  thảnh  nhân  tuong 
ung  nhân,  thảnh  phi  nhân  tuơng  ung  nhân  cũng  có,  không  thể  nói  thảnh  phi  nhân 
tuong  ung  nhân  cũng  có. 

*  Cửu  quyền  thảnh  phi  nhân  vô  nhân.  Tam  quyền  thảnh  phi  nhân  hữu  nhân.  Tứ  quyền 
không  thể  nói  thảnh  phi  nhân  hữu  nhân  hay  thành  phi  nhân  vô  nhân.  Lục  quyền  thảnh 
phi  nhân  hữu  nhân  cũng  có,  thảnh  phi  nhân  vô  nhân  cũng  có. 

ii.  Đáp  phần  nhị  đề  đỉnh  (cũlantaraduka) 

245. 

*  Nhị  thập  nhị  quyền  thành  hữu  duyên,  thảnh  hữu  vi,  thảnh  bất  kiến. 

*  Ngũ  quyền  thành  hữu  đối  chiếu.  Thập  thất  quyền  thành  vô  đối  chiếu. 


100 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Thất  quyền  thảnh  sắc  pháp.  Thập  tứ  quyền  thành  phi  sắc  pháp.  Mạng  quyền  thành  sắc 
(pháp)  cũng  có,  thành  phi  sắc  (pháp)  cũng  có. 

*  Thập  quyền  thành  hiệp  thế.  Tam  quyền  thành  siêu  thế.  Cửu  quyền  thành  hiệp  thế  cũng 
có,  thành  siêu  thế  cũng  có. 

*  Nhị  thập  nhị  quyền  thành  cũng  có  tâm  biết  đặng,  thảnh  cũng  có  tâm  không  biết  đặng. 

iii.  Đáp  phần  chùm  lậu  (ãsavagocchaka) 

246. 

*  Nhị  thập  nhị  quyền  thảnh  phi  lậu. 

*  Thập  quyền  thành  cảnh  lậu.  Tam  quyền  thành  phi  cảnh  lậu.  Cửu  quyền  thảnh  cảnh  lậu 
cũng  có,  thành  phi  cảnh  lậu  cũng  có. 

*  Thập  ngũ  quyền  thành  bất  tuơng  ung  lậu.  ưu  quyền  thành  tuơng  ung  lậu.  Lục  quyền 
thành  tuơng  ung  lậu  cũng  có,  thành  bất  tuơng  ung  lậu  cũng  có. 

*  Thập  quyền  không  thể  nói  thảnh  lậu  cảnh  lậu  hay  thảnh  phi  lậu  cảnh  lậu.  Tam  quyền 
không  thể  nói  thảnh  lậu  cảnh  lậu  hay  thảnh  phi  lậu  cảnh  lậu.  Cửu  quyền  không  thể  nói 
thành  lậu  cảnh  lậu,  thảnh  phi  lậu  cảnh  lậu  cũng  có,  không  nên  nói  thảnh  phi  lậu  cảnh 
lậu  cũng  có. 

*  Thập  ngũ  quyền  không  thể  nói  thảnh  lậu  tuơng  ung  lậu  hay  thảnh  phi  lậu  tuơng  ung 
lậu.  ưu  quyền  không  thể  nói  thành  lậu  tuơng  ung  lậu  hay  thành  phi  lậu  tuơng  ung  lậu. 
Lục  quyền  không  nên  nói  thành  lậu  tuơng  ung  lậu,  thành  phi  lậu  tuơng  ung  lậu  cũng 
có;  không  thể  nói  thành  phi  lậu  tuong  ung  lậu  cũng  có. 

*  Cửu  quyền  thành  bất  tuơng  ung  lậu  mà  cảnh  lậu.  Tam  quyền  thành  phi  lậu  bất  tuong 
ung  lậu.  ưu  quyền  không  thể  nói  thảnh  bất  tuơng  ung  lậu  cảnh  lậu  hay  thảnh  phi  lậu 
bất  tuơng  ung  lậu.  Tam  quyền  thành  bất  tuơng  ung  lậu  cảnh  lậu  cũng  có,  thành  phi  lậu 
bất  tuơng  ung  lậu  cũng  có.  Lục  quyền  thành  bất  tuơng  ung  lậu  cảnh  lậu  cũng  có,  thành 
phi  lậu  bất  tuơng  ung  lậu  cũng  có;  không  thể  nói  thành  bất  tuơng  ung  lậu  cảnh  lậu  hay 
thành  phi  lậu  bất  tuơng  ung  lậu  cũng  có. 

iv.  Đáp  phần  chùm  triền  (sannojanagocchaka) 

247. 

*  Nhị  thập  nhị  quyền  thành  phi  triền. 

*  Thập  quyền  thảnh  cảnh  triền.  Tam  quyền  thảnh  phi  cảnh  triền.  Cửu  quyền  thảnh  cảnh 
triền  cũng  có,  thảnh  phi  cảnh  triền  cũng  có. 

*  Thập  ngũ  quyền  thành  bất  tuơng  ung  triền,  ưu  quyền  thành  tuơng  ung  triền.  Lục 
quyền  thành  tuơng  ung  triền  cũng  có,  thành  bất  tuơng  ung  triền  cũng  có. 

*  Thập  quyền  không  thể  nói  thành  triền  cảnh  triền,  thảnh  phi  triền  cảnh  triền.  Tam  quyền 
không  thể  nói  thảnh  triền  cảnh  triền,  hay  thành  phi  triền  cảnh  triền.  Cửu  quyền  không 
thể  nói  thảnh  triền  cảnh  triền,  thảnh  phi  triền  cảnh  triền  cũng  có,  không  thể  nói  thảnh 
phi  triền  cảnh  triền  cũng  có. 

*  Thập  ngũ  quyền  không  thể  nói  thảnh  triền  tuơng  ung  triền  hay  thành  phi  triền  tuong 
ung  triền,  ưu  quyền  không  thể  nói  thảnh  triền  tuong  ung  triền  hay  thảnh  phi  triền 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


101 


tương  ưng  triền.  Lục  quyền  không  thể  nói  thảnh  triền  tương  ưng  triền  hay  thành  phi 
triền  tương  ưng  triền  cũng  có;  không  thể  nói  thảnh  phi  triền  tương  ưng  triền  cũng  có. 

*  Cửu  quyền  thành  bất  tương  ưng  triền  cảnh  triền.  Tam  quyền  thành  bất  tương  ưng  triền 
phi  cảnh  triền,  ưu  quyền  không  thể  nói  thảnh  bất  tương  ưng  triền  cảnh  triền,  vẫn  thảnh 
bất  tương  ưng  triền  phi  cảnh  triền.  Tam  quyền  thảnh  bất  tương  ưng  triền  cảnh  triền 
cũng  có,  thảnh  bất  tương  ưng  triền  phi  cảnh  triền  cũng  có.  Lục  quyền  thảnh  bất  tương 
ưng  triền  cảnh  triền  cũng  có,  thảnh  bất  tương  ưng  triền  phi  cảnh  triền  cũng  có;  không 
nên  nói  thảnh  bất  tương  ưng  triền  cảnh  triền,  vẫn  thảnh  bất  tương  ưng  triền  phi  cảnh 
triền  cũng  có. 

V.  Đáp  phần  chùm  phược  (ganthagocchaka) 

248. 

*  Nhị  thập  nhị  quyền  thành  phi  phược. 

*  Thập  quyền  thành  cảnh  phược.  Tam  quyền  thảnh  phi  cảnh  phược.  Cửu  quyền  thảnh 
cảnh  phược  cũng  có,  thành  phi  cảnh  phược  cũng  có. 

*  Thập  ngũ  quyền  thành  bất  tương  ưng  phược.  ưu  quyền  thành  tương  ưng  phược.  Lục 
quyền  thành  tương  ưng  phược  cũng  có,  thành  bất  tương  ưng  phược  cũng  có. 

*  Thập  quyền  không  thể  nói  thảnh  phược  cảnh  phược  hay  thành  phi  phược  cảnh  phược. 
Tam  quyền  không  thể  nói  thảnh  phược  cảnh  phược  hay  thảnh  phi  phược  cảnh  phược. 
Cửu  quyền  không  nên  nói  thảnh  phược  cảnh  phược,  thảnh  phi  phược  cảnh  phược  cũng 
có;  không  thể  nói  thảnh  phi  phược  cảnh  phược  cũng  có. 

*  Thập  ngũ  quyền  không  nên  nói  thảnh  phược  tương  ưng  phược,  vẫn  thảnh  phi  phược 
tương  ưng  phược.  ưu  quyền  không  thể  nói  thảnh  phược  tương  ưng  phược  hay  thảnh 
phi  phược  tương  ưng  phược.  Lục  quyền  không  thể  nói  thành  phược  tương  ưng  phược, 
thành  phi  phược  tương  ưng  phược  cũng  có;  không  thể  nói  thành  phi  phược  tương  ưng 
phược  cũng  có. 

*  Cửu  quyền  thành  bất  tương  ưng  phược  cảnh  phược.  Tam  quyền  thành  bất  tương  ưng 
phược  phi  cảnh  phược.  ưu  quyền  không  nên  nói  thảnh  bất  tương  ưng  phược  cảnh 
phược  hay  thảnh  bất  tương  ưng  phược  phi  cảnh  phược.  Tam  quyền  thảnh  bất  tương 
ưng  phược  cảnh  phược  cũng  có,  thành  bất  tương  ưng  phược  phi  cảnh  phược  cũng  có. 
Lục  quyền  thành  bất  tương  ưng  phược  cảnh  phược  cũng  có,  thành  bất  tương  ưng 
phược  phi  cảnh  phược  cũng  có;  không  nên  nói  thành  bất  tương  ưng  phược  cảnh  phược, 
vẫn  thành  bất  tương  ưng  phược  phi  cảnh  phược  cũng  có. 

vi,  vii,  viii.  Đáp  phân  chùm  bộc  (oghagocchakãdi) 

249. 

*  Nhị  thập  nhị  quyền  thành  phi  bộc. . . 

*  Nhị  thập  nhị  quyền  thành  phi  phối. . . 

*  Nhị  thập  nhị  quyền  thành  phi  cái. . . 

*  Thập  quyền  thảnh  cảnh  cái.  Tam  quyền  thảnh  phi  cảnh  cái.  Cửu  quyền  thành  cảnh  cái 
cũng  có,  thành  phi  cảnh  cái  cũng  có. 


102 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Thập  ngũ  quyền  thành  bất  tưong  ưng  cái.  ưu  quyền  thành  tương  ưng  cái.  Lục  quyền 
thành  tương  ưng  cái  cũng  có,  thành  bất  tương  ưng  cái  cũng  có. 

*  Thập  quyền  không  thể  nói  thảnh  cái  cảnh  cái  hay  thảnh  phi  cái  cảnh  cái.  Tam  quyền 
không  thể  nói  thành  cái  cảnh  cái  hay  thành  phi  cái  cảnh  cái.  Cửu  quyền  không  thể  nói 
thành  cái  cảnh  cái  hay  thành  phi  cái  cảnh  cái  cũng  có;  không  nên  nói  thảnh  phi  cái 
cảnh  cái  cũng  có. 

*  Thập  ngũ  quyền  không  thể  nói  thảnh  cái  tương  ưng  cái  hay  thảnh  phi  cái  tương  ưng 
cái.  ưu  quyền  không  thể  nói  thảnh  cái  tương  ưng  cái  hay  thảnh  phi  cái  tương  ưng  cái. 
Lục  quyền  không  thể  nói  thảnh  cái  tương  ưng  cái  hay  thảnh  phi  cái  tương  ưng  cái  cũng 
có;  không  nên  nói  thảnh  phi  cái  tương  ưng  cái  cũng  có. 

*  Cửu  quyền  thành  bất  tương  ưng  cái  cảnh  cái.  Tam  quyền  thảnh  bất  tương  ưng  cái  phi 
cảnh  cái.  ưu  quyền  không  thể  nói  thảnh  bất  tương  ưng  cái  cảnh  cái  hay  thảnh  bất 
tương  ưng  cái  phi  cảnh  cái.  Tam  quyền  thảnh  bất  tương  ưng  cái  cảnh  cái  cũng  có, 
thành  bất  tương  ưng  cái  phi  cảnh  cái  cũng  có.  Lục  quyền  thảnh  bất  tương  ưng  cái  cảnh 
cái  cũng  có,  thảnh  bất  tương  ưng  cái  phi  cảnh  cái  cũng  có;  không  nên  nói  thảnh  bất 
tương  ưng  cái  cảnh  cái  hay  thảnh  bất  tương  ưng  cái  phi  cảnh  cái  cũng  có. 

xi.  Đáp  phẩn  chùm  khinh  thị  (parãmãsagocchaka) 

250. 

*  Nhị  thập  nhị  quyền  thành  phi  khinh  thị. 

*  Thập  quyền  thảnh  cảnh  khinh  thị.  Tam  quyền  thảnh  phi  cảnh  khinh  thị.  Cửu  quyền 
thành  cảnh  khinh  thị  cũng  có,  thảnh  phi  cảnh  khinh  thị  cũng  có. 

*  Thập  lục  quyền  thảnh  bất  tương  ưng  khinh  thị.  Lục  quyền  thành  tương  ưng  khinh  thị 
cũng  có,  thành  bất  tương  ưng  khinh  thị  cũng  có. 

*  Thập  quyền  không  thể  nói  thảnh  khinh  thị  cảnh  khinh  thị  hay  thảnh  phi  khinh  thị  cảnh 
khinh  thị.  Tam  quyền  không  thể  nói  thảnh  khinh  thị  cảnh  khinh  thị  hay  thảnh  phi  khinh 
thị  cảnh  khinh  thị.  Cửu  quyền  không  thể  nói  thảnh  khinh  thị  cảnh  khinh  thị  hay  thảnh 
phi  khinh  thị  cảnh  khinh  thị  cũng  có;  không  thể  nói  thảnh  phi  khinh  thị  cảnh  khinh  thị 
cũng  có. 

*  Thập  quyền  thành  bất  tương  ưng  khinh  thị  cảnh  khinh  thị.  Tam  quyền  thảnh  bất  tương 
ưng  khinh  thị  phi  cảnh  khinh  thị.  Tam  quyền  thảnh  bất  tương  ưng  khinh  thị  cảnh  khinh 
thị  cũng  có,  thảnh  bất  tương  ưng  khinh  thị  phi  cảnh  khinh  thị  cũng  có.  Lục  quyền 
thành  bất  tương  ưng  khinh  thị  cảnh  khinh  thị  cũng  có,  thảnh  bất  tương  ưng  khinh  thị 
phi  cảnh  khinh  thị  cũng  có;  không  thể  nói  thành  bất  tương  ưng  khinh  thị  cảnh  khinh  thị 
hay  thảnh  bất  tương  ưng  khinh  thị  phi  cảnh  khinh  thị  cũng  có. 

X.  Đáp  phần  nhị  đề  đại  (mahantaraduka) 

251. 

*  Thất  quyền  thảnh  bất  tri  cảnh.  Thập  tứ  quyền  thảnh  tri  cảnh.  Mạng  quyền  thảnh  tri 
cảnh  cũng  có,  thảnh  bất  tri  cảnh  cũng  có. 

*  Nhị  thập  nhất  quyền  thảnh  phi  tâm.  Ý  quyền  thảnh  tâm. 

*  Thập  tam  quyền  thành  sở  hữu  tâm.  Bát  quyền  thành  phi  sở  hữu  tâm.  Mạng  quyền 
thành  sở  hữu  tâm  cũng  có,  thảnh  phi  sở  hữu  tâm  cũng  có. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


103 


*  Thập  tam  quyền  thành  tương  ưng  tâm.  Thất  quyền  thành  bất  tương  ưng  tâm.  Mạng 
quyền  thành  tương  ưng  tâm  cũng  có,  thành  bất  tương  ưng  tâm  cũng  có.  Ý  quyền  không 
thể  nói  thành  tương  ưng  tâm  hay  thảnh  bất  tương  ưng  tâm. 

*  Thập  tam  quyền  thảnh  hòa  với  tâm.  Thất  quyền  thảnh  phi  hòa  với  tâm.  Mạng  quyền 
thành  hòa  với  tâm  cũng  có,  thảnh  phi  hòa  với  tâm  cũng  có.  Ý  quyền  không  thể  nói 
thành  hòa  với  tâm  hay  thảnh  phi  hòa  với  tâm. 

*  Thập  tam  quyền  thành  hữu  tâm  sở  y  sinh.  Bát  quyền  thảnh  phi  hữu  tâm  sở  y  sinh. 
Mạng  quyền  thành  hữu  tâm  sở  y  sinh  cũng  có,  thảnh  phi  hữu  tâm  sở  y  sinh  cũng  có. 

*  Thập  tam  quyền  thảnh  đồng  sanh  tồn  tâm.  Bát  quyền  thảnh  phi  đồng  sanh  tồn  tâm. 
Mạng  quyền  thành  đồng  sanh  tồn  tâm  cũng  có,  thảnh  phi  đồng  sanh  tồn  tâm  cũng  có. 

*  Thập  tam  quyền  thảnh  tùng  tâm  thông  lưu.  Bát  quyền  thành  phi  tùng  tâm  thông  lưu. 
Mạng  quyền  thành  tùng  tâm  thông  lưu  cũng  có,  thành  phi  tùng  tâm  thông  lưu  cũng  có. 

*  Thập  tam  quyền  thành  hòa  với  tâm  và  có  tâm  làm  sở  sanh.  Bát  quyền  thảnh  phi  hòa 
với  tâm  và  phi  có  tâm  làm  sở  sanh.  Mạng  quyền  thảnh  hòa  với  tâm  và  có  tâm  làm  sở 
sanh  cũng  có,  thảnh  phi  hòa  với  tâm  và  phi  có  tâm  làm  sở  sanh  cũng  có. 

*  Thập  tam  quyền  thành  hòa  sanh  tồn  và  có  tâm  làm  sở  sanh.  Bát  quyền  thảnh  phi  hòa 
phi  sanh  tồn  và  phi  có  tâm  làm  sở  sanh.  Mạng  quyền  thảnh  hòa  sanh  tồn  và  có  tâm  làm 
sở  sanh  cũng  có,  thảnh  phi  hòa  phi  sanh  tồn  và  phi  có  tâm  làm  sở  sanh  cũng  có. 

*  Thập  tam  quyền  thảnh  hòa  tùng  thông  lưu  và  có  tâm  làm  sở  sanh.  Bát  quyền  thành  phi 
hòa  phi  tùng  thông  lưu  và  phi  có  tâm  làm  sở  sanh.  Mạng  quyền  thảnh  hòa  tùng  thông 
lưu  và  có  tâm  làm  sở  sanh  cũng  có,  thảnh  phi  hòa  phi  tùng  thông  lưu  và  phi  có  tâm  làm 
sở  sanh  cũng  có. 

*  Lục  quyền  thảnh  nội  phần.  Thập  lục  quyền  thảnh  ngoại  phần. 

*  Thất  quyền  thảnh  y  sinh.  Thập  tứ  quyền  thành  phi  y  sinh.  Mạng  quyền  thảnh  y  sinh 
cũng  có,  thành  phi  y  sinh  cũng  có. 

*  Cửu  quyền  thành  do  thủ.  Tứ  quyền  thành  phi  do  thủ.  Cửu  quyền  thành  do  thủ  cũng  có, 
thành  phi  do  thủ  cũng  có. 


xi.  Đáp  phần  chùm  thủ  (upadanagocchaka) 

252. 

*  Nhị  thập  nhị  quyền  thành  phi  thủ. 

*  Thập  quyền  thảnh  cảnh  thủ.  Tam  quyền  thảnh  phi  cảnh  thủ.  Cửu  quyền  thảnh  cảnh  thủ 
cũng  có,  thành  phi  cảnh  thủ  cũng  có. 

*  Thập  lục  quyền  thành  bất  tương  ưng  thủ.  Lục  quyền  thành  tương  ưng  thủ  cũng  có, 
thành  bất  tương  ưng  thủ  cũng  có.  Thập  quyền  không  thể  nói  thảnh  thủ  cảnh  thủ  hay 
thành  phi  thủ  cảnh  thủ. 

*  Tam  quyền  không  thể  nói  thảnh  thủ  cảnh  thủ  hay  thảnh  phi  thủ  cảnh  thủ.  Cửu  quyền 
không  nên  nói  thảnh  thủ  cảnh  thủ,  thành  phi  thủ  cảnh  thủ  cũng  có;  không  thể  nói  thảnh 
phi  thủ  cảnh  thủ  cũng  có. 


104 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Thập  lục  quyền  không  nên  nói  thảnh  thủ  tương  ưng  thủ  hay  thảnh  phi  thủ  tương  ưng 
thủ.  Lục  quyền  không  nên  nói  thảnh  thủ  tương  ưng  thủ  hay  thành  phi  thủ  tương  ưng 
thủ  cũng  có;  không  nên  nói  thành  phi  thủ  tương  ưng  thủ  cũng  có. 

*  Thập  quyền  thảnh  bất  tương  ưng  thủ  cảnh  thủ.  Tam  quyền  thành  bất  tương  ưng  thủ  phi 
cảnh  thủ.  Tam  quyền  thảnh  bất  tương  ưng  thủ  cảnh  thủ  cũng  có,  thảnh  bất  tương  ưng 
thủ  phi  cảnh  thủ  cũng  có.  Lục  quyền  thành  bất  tương  ưng  thủ  cảnh  thủ  cũng  có,  thành 
bất  tương  ưng  thủ  phi  cảnh  thủ  cũng  có;  không  nên  nói  thảnh  bất  tương  ưng  thủ  cảnh 
thủ  hay  thành  bất  tương  ưng  thủ  phi  cảnh  thủ  cũng  có. 

xii.  Đáp  phần  chùm  phiền  não  (kilesagocchaka) 

253. 

*  Nhị  thập  nhị  quyền  thành  phi  phiền  não. 

*  Thập  quyền  thành  cảnh  phiền  não.  Tam  quyền  thảnh  phi  cảnh  phiền  não.  Cửu  quyền 
thành  cảnh  phiền  não  cũng  có,  thảnh  phi  cảnh  phiền  não  cũng  có. 

*  Thập  ngũ  quyền  thành  phi  phiền  toái,  ưu  quyền  thảnh  phiền  toái.  Lục  quyền  thảnh 
phiền  toái  cũng  có,  thảnh  phi  phiền  toái  cũng  có. 

*  Thập  ngũ  quyền  thành  bất  tương  ưng  phiền  não.  ưu  quyền  thảnh  tương  ưng  phiền  não. 
Lục  quyền  thành  tương  ưng  phiền  não  cũng  có,  thành  bất  tương  ưng  phiền  não  cũng 
có. 

*  Thập  quyền  không  nên  nói  thảnh  phiền  não  cảnh  phiền  não  hay  thành  phi  phiền  não 
cảnh  phiền  não.  Tam  quyền  không  thể  nói  thảnh  phiền  não  cảnh  phiền  não  hay  thành 
phi  phiền  não  cảnh  phiền  não.  Cửu  quyền  không  nên  nói  thảnh  phiền  não  cảnh  phiền 
não,  mà  thảnh  phi  phiền  não  cảnh  phiền  não  cũng  có;  không  nên  nói  thảnh  phi  phiền 
não  cảnh  phiền  não  cũng  có. 

*  Thập  ngũ  quyền  không  thể  nói  thảnh  phiền  não  và  phiền  toái  hay  thành  phi  phiền  não 
và  phiền  toái,  ưu  quyền  không  thể  nói  thảnh  phiền  não  và  phiền  toái  hay  thành  phiền 
toái  phi  phiền  não.  Lục  quyền  không  nên  nói  thảnh  phiền  não  và  phiền  toái,  mà  thảnh 
phiền  toái  phi  phiền  não  cũng  có;  không  nên  nói  thảnh  phiền  toái  phi  phiền  não  cũng 
có. 

*  Thập  ngũ  quyền  không  nên  nói  thảnh  phiền  não  tương  ưng  phiền  não,  vẫn  thảnh  phi 
phiền  não  tương  ưng  phiền  não.  ưu  quyền  không  nên  nói  thảnh  phiền  não  tương  ưng 
phiền  não,  mà  thảnh  phi  phiền  não  tương  ưng  phiền  não.  Lục  quyền  không  nên  nói 
thành  phiền  não  tương  ưng  phiền  não,  mà  thảnh  phi  phiền  não  tương  ưng  phiền  não 
cũng  có;  không  nên  nói  thảnh  phi  phiền  não  tương  ưng  phiền  não  cũng  có. 

*  Cửu  quyền  thành  bất  tương  ưng  phiền  não  cảnh  phiền  não.  Tam  quyền  thảnh  bất  tương 
ưng  phiền  não  phi  cảnh  phiền  não.  ưu  quyền  không  nên  nói  thành  bất  tương  ưng  phiền 
não  cảnh  phiền  não,  vẫn  thảnh  bất  tương  ưng  phiền  não  phi  cảnh  phiền  não.  Tam 
quyền  thảnh  bất  tương  ưng  phiền  não  cảnh  phiền  não  cũng  có,  thành  bất  tương  ưng 
phiền  não  phi  cảnh  phiền  não  cũng  có.  Lục  quyền  thảnh  bất  tương  ưng  phiền  não  cảnh 
phiền  não  cũng  có,  thành  bất  tương  ưng  phiền  não  phi  cảnh  phiền  não  cũng  có;  không 
nên  nói  thảnh  bất  tương  ưng  phiền  não  cảnh  phiền  não,  mà  thành  bất  tương  ưng  phiền 
não  phi  cảnh  phiền  não  cũng  có. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


ỉ  05 


xiii.  Đáp  phần  nhị  đề  yêu  bối  (pitthiduka) 

254. 

*  Thập  ngũ  quyền  thành  phi  sơ  đạo  tuyệt  trừ.  Thất  quyền  thành  sơ  đạo  tuyệt  trừ  cũng  có, 
thành  phi  sơ  đạo  tuyệt  trừ  cũng  có. 

*  Thập  ngũ  quyền  thành  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ.  Thất  quyền  thành  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ 
cũng  có,  thành  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  cũng  có. 

*  Thập  ngũ  quyền  thảnh  phi  hữu  nhân  sơ  đạo  tuyệt  trừ.  Thất  quyền  thảnh  hữu  nhân  sơ 
đạo  tuyệt  trừ  cũng  có,  thành  phi  hữu  nhân  phi  sơ  đạo  tuyệt  trừ  cũng  có. 

*  Thập  ngũ  quyền  thảnh  phi  hữu  nhân  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ.  Thất  quyền  thành  hữu 
nhân  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  cũng  có,  thành  phi  hữu  nhân  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ  cũng 
có. 

*  Cửu  quyền  thảnh  vô  tầm.  ưu  quyền  thảnh  hữu  tầm.  Thập  nhị  quyền  thảnh  hữu  tầm 
cũng  có,  thành  vô  tầm  cũng  có. 

*  Cửu  quyền  thành  vô  tứ.  ưu  quyền  thành  hữu  tứ.  Thập  nhị  quyền  thành  hữu  tứ  cũng  có, 
thành  vô  tứ  cũng  có. 

*  Thập  nhất  quyền  thành  vô  hỷ.  Thập  nhất  quyền  thành  hữu  hỷ  cũng  có,  thành  vô  hỷ 
cũng  có. 

*  Thập  nhất  quyền  thảnh  phi  đồng  sanh  hỷ.  Thập  nhất  quyền  thảnh  đồng  sanh  hỷ  cũng 
có,  thành  phi  đồng  sanh  hỷ  cũng  có. 

*  Thập  nhị  quyền  thảnh  phi  đồng  sanh  lạc.  Thập  quyền  thành  đồng  sanh  lạc  cũng  có, 
thành  phi  đồng  sanh  lạc  cũng  có. 

*  Thập  nhị  quyền  thảnh  phi  đồng  sanh  xả.  Thập  quyền  thảnh  đồng  sanh  xả  cũng  có, 
thành  phi  đồng  sanh  xả  cũng  có. 

*  Thập  quyền  thành  Dục  giới.  Tam  quyền  thảnh  phi  Dục  giới.  Cửu  quyền  thảnh  Dục  giới 
cũng  có,  thành  phi  Dục  giới  cũng  có. 

*  Thập  tam  quyền  thành  phi  sắc  giới.  Cửu  quyền  thành  sắc  giới  cũng  có,  thành  phi  sắc 
giới  cũng  có. 

*  Thập  tứ  quyền  thảnh  phi  Vô  sắc  giới.  Bát  quyền  thảnh  Vô  sắc  giới  cũng  có,  thảnh  phi 
Vô  sắc  giới  cũng  có. 

*  Thập  quyền  thảnh  liên  quan  luân  hồi.  Tam  quyền  thảnh  bất  liên  quan  luân  hồi.  Cửu 
quyền  thảnh  liên  quan  luân  hồi  cũng  có,  thảnh  bất  liên  quan  luân  hồi  cũng  có. 

*  Thập  nhất  quyền  thành  phi  nhân  xuất  luân  hồi.  Tri  dị  tri  quyền  thành  nhân  xuất  luân 
hồi.  Thập  quyền  thảnh  nhân  xuất  luân  hồi  cũng  có,  thảnh  phi  nhân  xuất  luân  hồi  cũng 
có. 

*  Thập  quyền  thảnh  bất  định.  Tri  dị  tri  quyền  thảnh  nhất  định.  Thập  nhất  quyền  thảnh 
nhất  định  cũng  có,  thành  bất  định  cũng  có. 

*  Thập  quyền  thảnh  hữu  thượng.  Tam  quyền  thảnh  vô  thượng.  Cửu  quyền  thảnh  hữu 
thượng  cũng  có,  thành  vô  thượng  cũng  có. 


106 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Thập  ngũ  quyền  thành  vô  y.  ưu  quyền  thành  hữu  y.  Lục  quyền  thành  hữu  y  cũng  có, 
thành  vô  y  cũng  có. 

Dứt  vẩn  đáp 
Đầy  đủ  Quyền  phân  tích 

Hồi  hướng  phước  đến  tất  cả  chúng  sanh,  nhất  là  các  vị  Chu  thiên  có  oai  lực  ủng  hộ 
tạng  Diệu  Pháp  đặng  thạnh  hành. 

Sài  Gòn 

23-05-1975 . 13-04-2518 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


107 


PHÀN  VI  -  DUYÊN  KHỞI  PHÂN  TÍCH 

(Paccaỵakãravỉbhahga) 

A.  DUYÊN  KHỞI  PHÂN  TÍCH  PHÂN  THEO  KINH 

255. 

Vô  minh  duyên  hành,  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh  sắc,  danh  sắc  duyên  lục  nhập, 
lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  ái,  ái  duyên  thủ,  thủ  duyên  hữu,  hữu 
duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử  sầu,  khóc,  khổ,  uu,  ai  trợ  sanh  ra  nhu  thế. 

256. 

Vô  minh  trong  khỉ  có  ra  sao?  Sự  không  biết  khổ,  không  biết  tập  khổ,  không  biết  diệt 
khổ,  không  biết  tiến  hành  diệt  khổ.  Nhu  thế  gọi  là  vô  minh. 

257. 

Hành  do  vô  minh  trợ  đó  ra  sao?  Phuớc  hành,  phi  phuớc  hành,  bất  động  hành,  thân 
hành,  khẩu  hành  và  tâm  hành. 

-  Phước  hành  trong  khỉ  có  ra  sao?  Tu  thiện  thảnh  Dục  giới,  thảnh  sắc  giới,  thảnh 
tựu  do  bố  thí,  trì  giới,  tu  tiến.  Đây  gọi  là  phuớc  hành. 

-  Phi  phước  hành  trong  khi  có  ra  sao?  Tu  bất  thiện  thuộc  Dục  giới.  Đây  gọi  là  phi 
phuớc  hành. 

-  Bất  động  hành  trong  khỉ  có  ra  sao?  Tu  thiện  thuộc  Vô  sắc  giới.  Đây  gọi  là  bất 
động  hành. 

-  Thân  hành  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  cố  quyết  điều  khiển  thân  là  thân  hành,  sự  cố 
quyết  điều  khiển  khẩu  là  khẩu  hành,  sự  cố  quyết  điều  khiển  ý  là  tâm  hành. 

Nhu  thế  gọi  là  hành  do  vô  minh  làm  duyên  trợ. 

258. 

Thức  do  hành  trợ  trong  khi  có  ra  sao?  Nhãn  thức,  nhĩ  thức,  tỷ  thức,  thiệt  thức,  thân 
thức,  ý  thức;  nhu  thế  gọi  là  thức  do  hành  trợ. 

259. 

Danh  sắc  do  thức  trợ  trong  khi  có  ra  sao?  Danh  một  phần  và  sắc  một  phần. 

-  Trong  hai  phần  ẩy  mà  danh  đó  ra  sao?  Nhu  là  thọ,  tuởng,  tu,  xúc,  tác  ý.  Đây  gọi  là 
danh. 

-  Sắc  trong  khi  có  ra  sao?  Nhu  là  sắc  tứ  đại  sung  và  sắc  y  sinh.  Nhu  thế  gọi  là  sắc. 
Danh  và  sắc  nhu  đã  nói  gọi  là  danh  sắc  phát  sanh  do  thức  làm  duyên. 

260. 

Lục  nhập  do  danh  sắc  trợ  đó  ra  sao?  Nhãn  nhập,  nhĩ  nhập,  tỷ  nhập,  thiệt  nhập,  thân 
nhập  và  ý  nhập.  Nhu  thế  gọi  là  lục  nhập  do  danh  sắc  trợ. 

261. 

Xúc  do  lục  nhập  trợ  trong  khi  có  ra  sao?  Nhãn  xúc,  nhĩ  xúc,  tỷ  xúc,  thiệt  xúc,  thân 
xúc  và  ý  xúc.  Nhu  thế  gọi  là  xúc  sanh  ra  do  lục  nhập  trợ. 


262. 


108 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


Thọ  do  xúc  trợ  đó  ra  sao?  Thọ  nhãn  xúc,  thọ  nhĩ  xúc,  thọ  tỷ  xúc,  thọ  thiệt  xúc,  thọ 
thân  xúc,  thọ  ý  xúc.  Thế  gọi  là  thọ  do  xúc  làm  duyên. 

263. 

Ải  do  thọ  trợ  trong  khi  có  ra  sao?  sắc  ái,  thinh  ái,  khí  ái,  vị  ái,  xúc  ái  và  pháp  ái.  Như 
thế  gọi  là  ái  do  thọ  trợ. 

264. 

Thủ  do  ái  trợ  đó  ra  sao?  Dục  thủ,  tà  kiến  thủ,  giới  cấm  thủ  và  ngã  chấp  thủ.  Thế  gọi  là 
thủ  do  ái  trợ. 

265. 

Hữu  do  thủ  trợ  trong  khi  có  ra  sao?  Hữu  có  2:  Một  là  nghiệp  hữu  (kammabhava),  hai 
là  sanh  hữu  (uppattibhava). 

-  Trong  hai  hữu  ẩy  mà  nghiệp  hữu  đó  ra  sao?  Phước  hành,  phi  phước  hành,  bất  động 
hành.  Thế  gọi  là  nghiệp  hữu.  Nghiệp  mà  làm  nhân  đưa  đến  tất  cả  hữu  (bhava),  như 
thế  gọi  là  nghiệp  hữu. 

-  Sanh  hữu  trong  khi  có  ra  sao?  Dục  hữu,  sắc  hữu,  vô  sắc  hữu,  tưởng  hữu,  vô  tưởng 
hữu,  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  hữu,  nhất  uẩn  hữu,  tứ  uẩn  hữu  và  ngũ  uẩn  hữu.  Thế 
gọi  là  sanh  hữu. 

Nghiệp  hữu  và  sanh  hữu  như  đã  kể,  thế  gọi  là  hữu  sanh  ra  do  thủ  làm  duyên. 

266. 

Sanh  do  hữu  trợ  đó  ra  sao?  Sự  sanh,  cách  sanh  đầy  đủ,  sự  quân  sanh,  sự  tạm  sanh,  sự 
biệt  sanh,  cách  phát  ra  của  uẩn,  sự  hiện  đặng  của  nhập  trong  mỗi  chúng  sanh,  của 
những  chúng  sanh  ấy.  Dù  thế  nào  đều  gọi  là  sanh  có  ra  do  hữu  làm  duyên. 

267. 

Lão  tử  do  sanh  trợ  đó  ra  sao? 

-  Lão  và  tử,  mà  lão  đó  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  già  cả,  cách  già  cả,  sự  răng  rụng,  cách 
tóc  bạc,  sự  da  nhăn,  sự  giảm  thọ,  cách  chín  mùi  của  mạng  sống  trong  những  chúng 
sanh  ấy,  của  mỗi  chúng  sanh  ấy.  Như  thế  gọi  là  lão. 

-  Tử  trong  khỉ  có  ra  sao?  Cách  biến  đổi,  sự  thay  đổi,  sự  hư  hoại,  sự  mất  đi,  sự  thác, 
sự  chết,  sự  quá  vãng,  sự  tan  rã  ngũ  uẩn,  sự  bỏ  xác,  cách  mạng  quyền  đứt  xa  lìa  trong 
những  chúng  sanh,  của  mỗi  chúng  sanh  đó.  Như  thế  gọi  là  tử. 

Lão  và  tử  như  đã  nói  đó,  gọi  là  lão  tử  có  ra  do  sanh  làm  duyên. 

268. 

Sầu  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  buồn  bực,  thái  độ  buồn  bực,  trạng  thái  buồn  bực,  sự  sầu 
não,  sự  đốt  lòng,  sự  buồn  xo,  sự  khổ,  cách  héo  bên  trong  của  những  người  khi  gặp  thân 
tộc  điêu  tàn,  hoặc  tài  sản  điêu  tàn,  tật  bệnh  điêu  tàn,  giới  điêu  tàn,  tri  kiến  điêu  tàn,  dù 
cho  gặp  một  cách  nào  hay  bị  một  nhân  khổ  nào  như  thế.  Đây  gọi  là  sầu  (soka). 

269. 

Khóc  đó  ra  sao?  Sự  khóc  lóc,  sự  khóc  than,  thái  độ  khóc,  thái  độ  than  khóc,  trạng  thái 
khóc,  trạng  thái  khóc  than,  sự  kêu  oan,  sự  khóc  kể,  sự  thút  thít,  sự  ấm  ức,  thái  độ  ấm 
ức,  trạng  thái  tức  tưởi  của  người  gặp  lúc  thân  tộc  điêu  tàn,  hoặc  tài  sản  điêu  tàn,  tật 
bệnh  điêu  tàn,  giới  điêu  tàn,  tri  kiến  điêu  tàn,  dù  gặp  một  cách  nào  hay  bị  một  nhân 
khổ  nào.  Như  thế  gọi  là  khóc  (parideva). 

270. 

Khổ  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  không  vui  thích  thân,  sự  hưởng  cảnh  không  thích  họp 
thành  khổ  sanh  từ  thân  xúc,  thái  độ  hưởng  cảnh  không  vui  sướng  thảnh  khổ  sanh  từ 
thân  xúc.  Như  thế  gọi  là  khổ. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


109 


271. 

ưu  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  không  vui  tâm,  sự  khổ  tâm,  sự  hưởng  cảnh  không  vui  vẻ 
thành  khổ  sanh  từ  ý  xúc,  thái  độ  hưởng  cảnh  không  vui  vẻ  thảnh  khổ  sanh  từ  ý  xúc, 
thái  độ  hưởng  cảnh  không  vui  vẻ  thảnh  khổ  tâm  sanh  từ  ý  xúc.  Như  thế  gọi  là  ưu 
(domanassa). 

272. 

Ai  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  thương  tâm,  cách  thương  thảm,  trạng  thái  thương  tiếc,  cách 
thương  tiếc  của  người  khi  gặp  thân  tộc  điêu  tàn,  tài  sản  điêu  tàn,  tật  bệnh  điêu  tàn,  giới 
điêu  tàn,  tri  kiến  điêu  tàn,  dù  gặp  một  cách  nào  hay  bị  một  nhân  khổ  nào.  Như  thế  gọi 
là  ai  (upãyãsa). 

273. 

Nói  rằng  sự  phát  sanh  lên  của  tất  cả  khổ  ấy  vẫn  có  như  thế  tức  là  sự  đồng  khứ,  sự  đồng 
lai,  sự  hội  hiệp,  sự  hiện  hành  của  tất  cả  khối  khổ  ấy  vẫn  có  bằng  cách  như  thế,  do  nhân 
ấy  mới  gọi  là  sự  phát  sanh  của  tất  cả  khối  khổ  vẫn  có  ra  bằng  cách  như  thế. 

Dứt  Phân  theo  Kỉnh 


B.  ĐÀU  ĐỀ  DIỆU  PHÁP 

1)  Tứ  phần  duyên  khỏi 

Phần  vô  minh  căn 

274. 

Vô  minh  duyên  hành,  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh  sắc,  danh  sắc  duyên  lục  nhập, 
lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  ái,  ái  duyên  thủ,  thủ  duyên  hữu,  hữu 
duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Tất  cả  sự  khổ  phát  sanh  chồng  đống  phải  có  bằng  cách 
như  thế. 

275. 

Vô  minh  duyên  hành,  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh,  danh  duyên  xúc,  xúc  duyên 
thọ,  thọ  duyên  ái,  ái  duyên  thủ,  thủ  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Sự 
phát  sanh  cả  khối  khổ  phải  có  bằng  cách  như  thế. 

276. 

Vô  minh  duyên  hành,  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh  sắc,  danh  sắc  duyên  lục  nhập, 
lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  ái,  ái  duyên  thủ,  thủ  duyên  hữu,  hữu 
duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Sự  phát  sanh  của  tất  cả  khối  khổ  vẫn  có  bằng  cách  như 
thế. 

277. 

Vô  minh  duyên  hành,  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh  sắc,  danh  sắc  duyên  lục  nhập, 
lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  ái,  ái  duyên  thủ,  thủ  duyên  hữu,  hữu 
duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Sự  phát  sanh  của  tất  cả  đống  khổ  vẫn  có  bằng  cách  như 
thế. 

Dứt  Tứ  phần  duyên  khởi 


2)  Tứ  phần  nhân 

Phần  vô  minh  căn 

278. 


110 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


VÔ  minh  trợ  cho  hành,  vô  minh  là  nhân.  Hành  trợ  cho  thức,  hành  là  nhân.  Thức  trợ  cho 
danh,  thức  là  nhân.  Danh  trợ  cho  lục  nhập,  danh  là  nhân.  Lục  nhập  trợ  xúc,  lục  nhập  là 
nhân.  Xúc  trợ  cho  thọ,  xúc  là  nhân.  Thọ  trợ  cho  ái,  thọ  là  nhân.  Ái  trợ  cho  thủ,  ái  là 
nhân.  Thủ  trợ  cho  hữu,  hữu  trợ  cho  sanh,  sanh  trợ  cho  lão  tử.  Sự  phát  sanh  của  tất  cả 
đống  khổ  vẫn  có  bằng  cách  nhu  thế. 

279. 

Vô  minh  trợ  cho  hành,  vô  minh  là  nhân.  Hành  trợ  cho  thức,  hành  là  nhân.  Thức  trợ  cho 
danh,  thức  là  nhân.  Danh  trợ  cho  lục  nhập,  danh  là  nhân.  Lục  nhập  trợ  xúc,  lục  nhập  là 
nhân.  Xúc  trợ  cho  thọ,  xúc  là  nhân.  Thọ  trợ  cho  ái,  thọ  là  nhân.  Ái  trợ  cho  thủ,  ái  là 
nhân.  Thủ  trợ  cho  hữu,  hữu  trợ  cho  sanh,  sanh  trợ  cho  tử. 

Sự  phát  sanh  của  tất  cả  khối  khổ  vẫn  có  bằng  cách  nhu  thế. 

280. 

Vô  minh  trợ  cho  hành,  vô  minh  là  nhân.  Hành  trợ  cho  thức,  hành  là  nhân.  Thức  trợ  cho 
danh  sắc,  thức  là  nhân.  Danh  sắc  trợ  cho  lục  nhập,  danh  sắc  là  nhân.  Lục  nhập  trợ  xúc, 
lục  nhập  là  nhân.  Xúc  trợ  cho  thọ,  xúc  là  nhân.  Thọ  trợ  cho  ái,  thọ  là  nhân.  Ái  trợ  cho 
thủ,  ái  là  nhân.  Thủ  trợ  cho  hữu,  hữu  trợ  cho  sanh,  sanh  trợ  cho  lão  tử.  Sự  phát  sanh 
của  tất  cả  đống  khổ  vẫn  có  bằng  cách  nhu  thế. 

281. 

Vô  minh  trợ  cho  hành,  vô  minh  là  nhân.  Hành  trợ  cho  thức,  hành  là  nhân.  Thức  trợ  cho 
danh  sắc,  thức  là  nhân.  Danh  sắc  trợ  cho  lục  nhập,  danh  sắc  là  nhân.  Lục  nhập  trợ  cho 
xúc,  lục  nhập  là  nhân.  Xúc  trợ  cho  thọ,  xúc  là  nhân.  Thọ  trợ  cho  ái,  thọ  là  nhân.  Ái  trợ 
cho  thủ,  ái  là  nhân.  Thủ  trợ  cho  hữu,  hữu  trợ  cho  sanh,  sanh  trợ  cho  lão  tử.  Sự  phát 
sanh  của  tất  cả  khối  khổ  vẫn  có  bằng  cách  nhu  thế. 

Dứt  Tứ  phần  nhân 


Tứ  phần  tuơng  ung 

282. 

Vô  minh  trợ  hành  là  vô  minh  tuơng  ung.  Hành  trợ  thức  là  hành  tuong  ung.  Thức  trợ 
danh  là  thức  tuơng  ung.  Danh  trợ  lục  nhập  là  danh  tuơng  ung.  Lục  nhập  trợ  xúc  là  lục 
nhập  tuong  ung.  Xúc  trợ  thọ  là  xúc  tuơng  ung.  Thọ  trợ  ái  là  thọ  tuơng  ung.  Ái  trợ  thủ 
là  ái  tuong  ung.  Thủ  trợ  hữu,  hữu  trợ  sanh.  Sanh  trợ  lão  tử.  Sự  phát  sanh  của  tất  cả 
khối  khổ  vẫn  có  bằng  cách  nhu  thế. 

283. 

Vô  minh  trợ  hành  là  vô  minh  tuơng  ung.  Hành  trợ  thức  là  hành  tuong  ung.  Thức  trợ 
danh  là  thức  tuong  ung.  Danh  trợ  xúc  là  danh  tuong  ung.  Xúc  trợ  thọ  là  xúc  tuơng 
ung.  Thọ  trợ  ái  là  thọ  tuơng  ung.  Ái  trợ  thủ  là  ái  tuong  ung.  Thủ  trợ  hữu,  hữu  trợ  sanh. 
Sanh  trợ  lão  tử.  Sự  phát  sanh  của  tất  cả  khối  khổ  vẫn  có  ra  bằng  cách  nhu  thế. 

284. 

Vô  minh  trợ  hành  là  vô  minh  tuơng  ung.  Hành  trợ  thức  là  hành  tuong  ung.  Thức  trợ 
danh  sắc  là  thức  tuơng  ung  với  danh.  Danh  sắc  trợ  lục  nhập  là  danh  tuơng  ung.  Lục 
nhập  trợ  xúc  là  lục  nhập  tuong  ung.  Xúc  trợ  thọ  là  xúc  tuong  ung.  Thọ  trợ  ái  là  thọ 
tuong  ung.  Ái  trợ  thủ  là  ái  tuơng  ung.  Thủ  trợ  hữu,  hữu  trợ  sanh,  sanh  trợ  lão  tử.  Sự 
phát  sanh  của  tất  cả  khối  khổ  vẫn  có  ra  bằng  cách  nhu  thế. 

285. 

Vô  minh  trợ  hành  là  vô  minh  tuong  ung.  Hành  trợ  thức  là  hành  tuong  ung.  Thức  trợ 
danh  sắc  là  thức  tuơng  ung  danh.  Danh  sắc  trợ  lục  nhập  là  danh  tuơng  ung.  Lục  nhập 
trợ  xúc  là  lục  nhập  tuơng  ung.  Xúc  trợ  thọ  là  xúc  tuơng  ung.  Thọ  trợ  ái  là  thọ  tuơng 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


111 


ưng.  Ái  trợ  thủ  là  ái  tương  ưng.  Thủ  trợ  hữu,  hữu  trợ  sanh,  sanh  trợ  lão  tử.  Sự  phát 
sanh  của  tất  cả  khối  khổ  đó  vẫn  có  bằng  cách  như  thế. 

Dứt  Tứ  phần  tương  ưng 


3)  Tứ  phần  tương  tế 

Phần  vô  minh  căn 

286. 

Vô  minh  duyên  hành,  hành  duyên  vô  minh.  Hành  duyên  thức,  thức  duyên  hành.  Thức 
duyên  danh,  danh  duyên  thức.  Danh  duyên  lục  nhập,  lục  nhập  duyên  danh.  Lục  nhập 
duyên  xúc,  xúc  duyên  lục  nhập.  Xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  xúc.  Thọ  duyên  ái,  ái  duyên 
thọ.  Ái  duyên  thủ,  thủ  duyên  ái.  Thủ  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử. 
Sự  phát  sanh  của  tất  cả  khối  khổ  cách  nay  vẫn  có  bằng  cách  nhu  thế. 

287. 

Vô  minh  duyên  hành,  hành  duyên  vô  minh.  Hành  duyên  thức,  thức  duyên  hành.  Thức 
duyên  danh,  danh  duyên  thức.  Danh  duyên  xúc,  xúc  duyên  danh.  Xúc  duyên  thọ,  thọ 
duyên  xúc.  Thọ  duyên  ái,  ái  duyên  thọ.  Ái  duyên  thủ,  thủ  duyên  ái.  Thủ  duyên  hữu, 
hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Sự  phát  sanh  của  tất  cả  khối  khổ  cách  nay  vẫn  có 
bằng  lối  nhu  thế. 

288. 

Vô  minh  duyên  hành,  hành  duyên  vô  minh.  Hành  duyên  thức,  thức  duyên  hành.  Thức 
duyên  danh  sắc,  danh  sắc  duyên  thức.  Danh  sắc  duyên  lục  nhập,  lục  nhập  duyên  danh 
sắc.  Lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  lục  nhập.  Xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  xúc.  Thọ 
duyên  ái,  ái  duyên  thọ.  Ái  duyên  thủ,  thủ  duyên  ái.  Thủ  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh, 
sanh  duyên  lão  tử.  Sự  phát  sanh  của  tất  cả  khối  khổ  đó  vẫn  có  bằng  cách  nhu  thế. 

289. 

Vô  minh  duyên  hành,  hành  duyên  vô  minh.  Hành  duyên  thức,  thức  duyên  hành.  Thức 
duyên  danh  sắc,  danh  sắc  duyên  thức.  Danh  sắc  duyên  lục  nhập,  lục  nhập  duyên  danh 
sắc.  Lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  lục  nhập.  Xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  xúc.  Thọ 
duyên  ái,  ái  duyên  thọ.  Ái  duyên  thủ,  thủ  duyên  ái.  Thủ  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh, 
sanh  duyên  lão  tử.  Sự  phát  sanh  của  tất  cả  khối  khổ  đó  vẫn  có  bằng  cách  nhu  thế. 

Dứt  Phần  tương  tế 


Tám  phần  nhất  là  căn  hành  v.v.  ■  ■ 

290. 

Hành  duyên  vô  minh.  Thức  duyên  vô  minh.  Danh  duyên  vô  minh.  Lục  nhập  duyên  vô 
minh.  Xúc  duyên  vô  minh.  Thọ  duyên  vô  minh.  Ái  duyên  vô  minh.  Thủ  duyên  vô 
minh.  Vô  minh  duyên  hành.  Hành  duyên  thức.  Thức  duyên  danh  sắc.  Danh  sắc  duyên 
lục  nhập.  Lục  nhập  duyên  xúc.  Xúc  duyên  thọ.  Thọ  duyên  ái.  Ái  duyên  thủ.  Thủ  duyên 
hữu.  hữu  duyên  sanh.  Sanh  duyên  lão  tử.  Sự  phát  sanh  của  các  đám  khổ  đó  vẫn  có 
bằng  cách  như  thế. 

Dứt  Phần  đầu  đề 

c.  DUYÊN  KHỞI  PHÂN  TÍCH  PHÂN  THEO  DIỆU  PHÁP 

1)  Bất  thiện  xỉển  minh 

Mười  hai  tâm  bất  thiện 


112 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


Tâm  bất  thiện  thứ  nhất 
Tứ  phần  duyên  khởi 

291. 

Chư  pháp  bất  thiện  là  chi?  Trong  khi  nào  tâm  bất  thiện  sanh  ra  đồng  sanh  hỷ  thọ, 
tưong  ưng  tà  kiến,  hoặc  có  sắc  làm  cảnh,  hoặc  có  thinh  làm  cảnh,  hoặc  có  khí  làm 
cảnh,  hoặc  có  vị  làm  cảnh,  hoặc  có  xúc  làm  cảnh,  hoặc  có  pháp  làm  cảnh;  hay  những 
chi  mở  mối  sanh  ra  thì  vô  minh  duyên  hành,  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh,  danh 
duyên  lục  nhập,  lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  ái,  ái  duyên  thủ,  thủ 
duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Sự  phát  sanh  của  các  đống  khổ  ấy  vẫn 
có  bằng  cách  như  thế. 

292. 

Trong  những  duyên  khởi  đó,  mà  vô  minh  là  chi?  Sự  không  biết,  không  thấy. . .  vô  minh 
như  then  chốt,  si  là  căn  bất  thiện.  Dù  cách  nào  như  thế  gọi  là  vô  minh. 

293. 

Hành  do  vô  minh  trợ  đó  ra  sao?  Sự  tính,  sự  quyết  tính,  sự  cố  quyết.  Như  thế  gọi  là 
hành  do  vô  minh  trợ. 

294. 

Thức  do  hành  trợ  đó  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa,  tâm  tạng,  bạch  tịnh,  ý  xứ,  ý 
quyền,  thức,  thức  uẩn  sanh  từ  ý  thức  giới.  Như  thế  gọi  là  thức  do  hành  trợ. 

295.  ,  ,  '  ,  , 

Danh  do  thức  trợ  đó  ra  sao?  Thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn.  Như  thế  gọi  là  danh  do 
thức  trợ. 

296. 

Lục  nhập  do  danh  trợ  đó  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa,  tâm  tạng,  bạch  tịnh,  ý  xứ,  ý 
quyền,  thức,  thức  uẩn  sanh  từ  ý  thức  giới.  Như  thế  gọi  là  lục  nhập  do  danh  trợ. 

297. 

Xúc  do  lục  nhập  trợ  đó  ra  sao?  Cách  đụng,  sự  chạm,  thái  độ  đụng  chạm,  trạng  thái 
đụng  chạm.  Dù  cách  nào  như  thế  gọi  là  xúc  do  lục  nhập  trợ. 

298. 

Thọ  do  xúc  trợ  đó  ra  sao?  Sự  vui  lòng,  cách  thích  tâm,  sự  hưởng  cảnh  vui  thích  sanh 
từ  ý  xúc,  thái  độ  cảnh  vui  thích  sanh  từ  ý  xúc.  Dù  cách  nào  như  thế  gọi  là  thọ  do  xúc 
trợ. 

299. 

Ải  do  thọ  trợ  đó  ra  sao?  Sự  vọng  dục,  cách  rất  vọng  dục,  sự  lôi  cuốn  làm  cho  phải 
theo  sự  ưa  thích,  sự  phơi  phới,  sự  hớn  hở,  bằng  cách  vọng  dục,  sự  móng  của  tâm.  Dù 
ra  sao  như  thế  gọi  là  ái  do  thọ  trợ. 

300. 

Thủ  do  ái  trợ  đó  ra  sao?  Tà  kiến,  thiên  kiến,  tông  phái  là  hầm  sanh  của  sự  điêu  tàn, 
cách  chấp  theo  biến  chuyển;  dù  thế  nào  đây  gọi  là  thủ  do  ái  trợ. 

301. 

Hữu  do  thủ  trợ  đó  ra  sao?  Như  là  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn,  thức  uẩn  trừ  ra  thủ. 
Như  thế  gọi  là  hữu  do  thủ  trợ. 

302. 

Sanh  do  hữu  trợ  đó  ra  sao?  Sự  sanh,  sự  quân  sanh,  sự  phát  sanh,  sự  biệt  sanh,  cách 
hiện  bày  của  những  pháp  ấy.  Dù  nhu  thế  nào  đây  gọi  là  sanh  do  hữu  trợ. 

303. 


Lão  tử  do  sanh  trợ  đó  ra  sao? 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhahga)  -  (Cảo  Bản) 


113 


-  Lão  và  tử,  mà  lão  đó  ra  sao?  Sự  già,  cách  già,  sự  giảm  thọ  của  những  pháp  ấy.  Dù 
cách  nào  như  thế  gọi  là  lão. 

-  Tử  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  mất  đi,  sự  hư  đi,  cách  tan  rã,  sự  hư  hoại,  sự  không  bền, 
cách  mất  tiêu  của  những  pháp  ấy.  Như  thế  gọi  là  tử. 

Lão  và  tử  vừa  kể  qua  như  thế  gọi  là  lão  tử  do  sanh  trợ. 

304. 

Gọi  rằng  sự  sanh  ra  của  tất  cả  đống  khổ  vẫn  có  bằng  cách  như  thế  đó,  tức  là  sự  tập 
khứ,  sự  tập  lai,  sự  hội  họp,  cách  hiện  bày  của  những  đống  khổ  đó.  Do  nhân  ấy  mới  gọi 
là  sự  sanh  ra  của  những  đống  khổ  đó  vẫn  có  bằng  cách  như  thế. 

305. 

Vô  minh  duyên  hành,  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh,  danh  duyên  lục  nhập,  lục 
nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  ái,  ái  duyên  thủ,  thủ  duyên  hữu,  hữu  duyên 
sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Trong  khi  ấy  thì  sự  sanh  ra  của  những  đống  khổ  đó  vẫn  có 
bằng  cách  như  thế. 

306. 

*  Trong  những  duyên  khởi  đó,  mà  vô  minh  ra  sao?  Sự  không  biết,  không  thấy...  vô 
minh  như  cây  chốt,  si  là  căn  bất  thiện.  Dù  cách  nào  nhu  thế  gọi  là  vô  minh. 

*  Hành  do  vô  minh  trợ  đó  ra  sao?  Sự  tính,  cách  quyết  tính,  sự  cố  tính,  dù  cách  nào  như 
thế  gọi  là  vô  minh  duyên  hành. 

*  Thức  do  hành  trợ  đó  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa...  sanh  từ  ý  thức  giới.  Dù  cách 
nào  như  thế  gọi  là  hành  duyên  thức. 

*  Danh  do  thức  trợ  đó  ra  sao?  Như  là  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn.  Như  thế  gọi  là 
danh  do  thức  trợ. 

*  Câu  nói:  xúc  do  danh  trợ,  mà  danh  đó  ra  sao?  Như  là  thọ  uấn,  tưởng  uấn,  hành  uấn  và 
thức  uẩn  mà  trừ  ra.  Như  thế  gọi  là  danh. 

*  Xúc  do  danh  trợ  đó  ra  sao?  Sự  đụng,  cách  đụng,  sự  đụng  chạm,  thái  độ  đụng  chạm. 
Dù  ra  sao  nhu  thế  gọi  là  xúc  do  danh  trợ. 

Do  nhân  đó  mới  gọi  là  sự  sanh  ra  của  những  đống  khổ  ấy  vẫn  có  bằng  cách  nhu  thế. 

307. 

Vô  minh  duyên  hành,  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh  sắc,  danh  sắc  duyên  lục  nhập, 
lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  ái,  ái  duyên  thủ,  thủ  duyên  hữu,  hữu 
duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Trong  khi  đó  thì  sự  sanh  ra  của  những  đống  khổ  ấy  vẫn 
có  bằng  cách  như  thế. 

308. 

*  Trong  những  duyên  khởi  mà  vô  minh  đó  ra  sao?  Sự  không  biết,  sự  không  thấy...  vô 
minh  như  cây  chốt,  si  là  căn  bất  thiện.  Dù  ra  sao  nhu  thế  gọi  là  vô  minh. 

*  Hành  do  vô  minh  trợ  đó  ra  sao?  Sự  tính,  cách  tính,  sự  quyết  tính,  sự  cố  tính.  Dù  ra 
sao  như  thế  gọi  là  vô  minh  duyên  hành. 

*  Thức  do  hành  trợ  đó  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa...  sanh  từ  ý  thức  giới.  Như  thế 
gọi  là  hành  duyên  thức. 

*  Danh  sắc  do  thức  trợ  đó  ra  sao? 

-  Danh  và  sắc,  mà  danh  đó  là  chi?  Như  là  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn.  Như  thế  gọi 
là  danh. 


114 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


-  Sắc  trong  khỉ  có  ra  sao?  Sự  sanh  của  nhãn  xứ,  sự  sanh  của  nhĩ  xứ,  sự  sanh  của  tỷ 
xứ,  sự  sanh  của  thiệt  xứ,  sự  sanh  của  thân  xứ.  Hay  là  những  sắc  nào  khác  đồng  có 
như  là  sắc  mà  sanh  ra  do  tâm,  có  tâm  làm  nhân  sanh,  có  tâm  làm  sở  sanh.  Như  thế 
gọi  là  sắc. 

Danh  và  sắc  như  đã  kể,  gọi  là  thức  duyên  danh  sắc. 

*  Câu  nói  lục  nhập  trợ  danh  sắc,  mà  danh  sắc  đó  ra  sao? 

-  Danh  và  sắc,  mà  danh  đó  ra  sao?  Như  là  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn.  Như  thế  gọi 
là  danh. 

-  Sắc  trong  khỉ  có  ra  sao?  sắc  nào  nưong  theo  ý  thức  giới.  Như  thế  gọi  là  sắc. 

Danh  và  sắc  như  đã  kể  gọi  là  danh  sắc  (nãmarũpa). 

*  Lục  nhập  trợ  danh  sắc  đó  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa. . .  sanh  từ  ý  thức  giới.  Như 
thế  gọi  là  danh  sắc  duyên  lục  nhập. 

*  Xúc  do  lục  nhập  trợ  đó  ra  sao?  Cách  đụng,  sự  đụng,  sự  đụng  chạm,  thái  độ  đụng 
chạm.  Dù  cách  nào  như  thế  gọi  là  lục  nhập  duyên  xúc. 

Do  nhân  đó  mới  gọi  là  sự  phát  sanh  của  những  đống  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  như  thế. 

309. 

Vô  minh  duyên  hành,  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh  sắc,  danh  sắc  duyên  lục  nhập, 
lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  ái,  ái  duyên  thủ,  thủ  duyên  hữu,  hữu 
duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Trong  khi  đó  thời  những  đống  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng 
cách  nhu  thế. 

310. 

*  Trong  những  duyên  khởi  đó  mà  vô  minh  là  chi?  Sự  không  biết,  sự  không  thấy. . .  vô 
minh  như  chốt  gài,  si  là  căn  bất  thiện.  Như  thế  gọi  là  vô  minh. 

*  Hành  do  vô  minh  trợ  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  tính,  cách  quyết  tính,  thái  độ  cố  quyết. 
Như  thế  gọi  là  vô  minh  duyên  hành. 

*  Thức  do  hành  trợ  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa. . .  sanh  từ  ý  thức  giới. 
Như  thế  gọi  là  hành  duyên  thức. 

*  Danh  sắc  do  thức  trợ  đó  ra  sao? 

-  Danh  và  sẳc,  mà  danh  đó  ra  sao?  Như  là  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn.  Như  thế  gọi 
là  danh. 

-  Sắc  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  sanh  ra  của  nhãn  xứ. . .  sự  sanh  ra  của  thân  xứ.  Hay  là 
những  sắc  nào  khác  đồng  có  nhu  là  sắc  mà  sanh  từ  noi  tâm,  có  tâm  làm  nhân,  có 
tâm  làm  sở  sanh.  Như  thế  gọi  là  sắc. 

Danh  và  sắc  nhu  đã  nói.  Gọi  là  thức  duyên  danh  sắc. 

*  Câu  nói  lục  nhập  do  danh  sắc  trợ,  mà  danh  sắc  đó  ra  sao? 

-  Danh  và  sẳc,  mà  danh  đó  ra  sao?  Như  là  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn  và  hành  uẩn.  Như  thế 
gọi  là  danh. 

-  Sắc  trong  khỉ  có  ra  sao?  sắc  tứ  đại  sung  và  sắc  nào  nưong  theo  ý  thức  giới.  Như  thế 
gọi  là  sắc. 

Danh  và  sắc  nhu  đã  kể,  gọi  là  danh  sắc. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


115 


*  Lục  nhập  do  danh  sắc  trợ  đó  ra  sao?  Nhãn  nhập,  nhĩ  nhập,  tỷ  nhập,  thiệt  nhập,  thân 
nhập.  Như  thế  gọi  là  danh  sắc  duyên  lục  nhập. 

*  Xúc  do  lục  nhập  trợ  đó  ra  sao?  Cách  đụng,  sự  đụng,  sự  đụng  chạm,  thái  độ  đụng 
chạm.  Dù  cách  nào  như  thế  gọi  là  lục  nhập  duyên  xúc. 

Do  nhân  đó  mới  gọi  là  sự  sanh  ra  của  những  đống  khổ  ấy  vẫn  có  bằng  cách  như  thế. 

Dứt  Tứ  phần  duyên  khởi 

Tứ  phần  nhân 

311 

*  Vô  minh  duyên  hành  thì  vô  minh  là  nhân, 

*  Hành  duyên  thức  thì  hành  là  nhân, 

*  Thức  duyên  danh  thì  thức  là  nhân, 

*  Danh  duyên  lục  nhập  thì  danh  là  nhân, 

*  Lục  nhập  duyên  xúc  thì  lục  nhập  là  nhân, 

*  Xúc  duyên  thọ  thì  xúc  là  nhân, 

*  Thọ  duyên  ái  thì  thọ  là  nhân, 

*  Ái  duyên  thủ  thì  ái  là  nhân, 

*  Thủ  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử  trong  khi  nào  thì  sự  sanh  ra  của 
những  đống  khổ  ấy  vẫn  có  bằng  cách  nhu  thế. 

312. 

*  Trong  những  duyên  khởi  đó  mà  vô  minh  ra  sao?  Sự  không  biết,  sự  không  thấy...  vô 
minh  như  cây  chốt.  Si  là  căn  bất  thiện.  Như  thế  gọi  là  vô  minh. 

*  Hành  do  vô  minh  trợ  thì  vô  minh  là  nhân  đó  ra  sao?  Sự  tính,  cách  tính,  sự  cố  quyết, 
thái  độ  cố  quyết;  nhu  thế  gọi  là  vô  minh  duyên  hành  thì  vô  minh  là  nhân. 

*  Thức  do  hành  trợ  thì  hành  là  nhân  đó  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa. . .  sanh  từ  ý  thức 
giói.  Như  thế  gọi  là  hành  duyên  thức  thì  thức  là  nhân. 

*  Danh  do  thức  trợ  thì  thức  là  nhân  đó  ra  sao?  Như  là  thọ  uấn,  tưởng  uấn  và  hành  uấn. 
Như  thế  gọi  là  thức  duyên  danh  thì  thức  là  nhân. 

*  Lục  nhập  do  danh  trợ,  thì  danh  là  nhân  đó  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa. . .  sanh  từ  ý 
thức  giới.  Như  thế  gọi  là  danh  duyên  lục  nhập  thì  danh  là  nhân. 

*  Xúc  do  lục  nhập  trợ,  thì  lục  nhập  là  nhân  đó  ra  sao?  Sự  đụng,  cách  đụng,  sự  đụng 
chạm,  thái  độ  đụng  chạm.  Như  thế  gọi  là  lục  nhập  duyên  xúc  thì  lục  nhập  là  nhân. 

*  Thọ  do  xúc  trợ,  thì  xúc  là  nhân  đó  ra  sao?  Sự  vui  lòng,  sự  thích  ý,  cách  hưởng  cảnh 
vui  thích  sanh  từ  ý  xúc,  thái  độ  hưởng  cảnh  vui  thích  sanh  từ  ý  xúc.  Như  thế  gọi  là  xúc 
duyên  thọ  thì  xúc  là  nhân. 

*  Ái  do  thọ  trợ,  thì  thọ  là  nhân  đó  ra  sao?  Sự  dục  vọng,  cách  rất  dục  vọng...  sự  quá 
mong  mỏi  của  tâm.  Như  thế  gọi  là  thọ  duyên  ái  thì  thọ  là  nhân. 

*  Ái  duyên  thủ,  thì  ái  là  nhân  đó  ra  sao?  Tà  kiến,  thiên  kiến,  hoang  vu  kiến,  ký  khu 
kiến,  thù  nghịch  kiến,  biến  hóa  kiến,  kiến  thức  nhu  triền,  chấp  trước,  nghịch  kiến,  kiến 
hoặc,  khinh  thị,  lộ  đồ  sai,  tà  đạo,  sự  sai  căn  nguyên  tà  giáo,  chấp  ngược.  Dù  ra  sao  như 
thế  gọi  là  ái  duyên  thủ  thì  ái  là  nhân. 

Do  nhân  đó  mới  gọi  là  sự  sanh  ra  của  những  đống  khổ  ấy  vẫn  có  bằng  cách  nhu  thế. 

313. 


116 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  VÔ  minh  duyên  hành  thì  vô  minh  là  nhân. 

*  Hành  duyên  thức  thì  hành  là  nhân. 

*  Thức  duyên  danh  thì  thức  là  nhân. 

*  Danh  duyên  xúc  thì  danh  là  nhân. 

*  Xúc  duyên  thọ  thì  xúc  là  nhân. 

*  Thọ  duyên  ái  thì  thọ  là  nhân. 

*  Ái  duyên  thủ  thì  ái  là  nhân. 

*  Thủ  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Trong  khi  đó  thì  sự  sanh  ra  của 
những  đống  khổ  ấy  vẫn  có  bằng  cách  nhu  thế. 

314. 

*  Vô  minh  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  không  biết,  sự  không  thấy. . .  vô  minh  nhu  cây  chốt. 
Si  là  căn  bất  thiện.  Nhu  thế  gọi  là  vô  minh. 

*  Hành  do  vô  minh  trợ,  thì  vô  minh  là  nhãn  đó  ra  sao?  Sự  tính,  sự  quyết  tính,  thái  độ  cố 
quyết,  dù  cách  nào  nhu  thế  đều  gọi  là  hành  do  vô  minh  trợ  thì  vô  minh  là  nhân. 

*  Thức  do  hành  trợ  thì  hành  là  nhãn  đó  ra  sao?  Nhu  là  tâm,  ý,  tâm  địa. . .  sanh  từ  ý  thức 
giói.  Nhu  thế  gọi  là  hành  duyên  thức  thì  hành  là  nhân. 

*  Danh  do  thức  trợ,  thì  thức  là  nhân  đó  ra  sao?  Nhu  là  thọ  uấn,  tuởng  uấn  và  hành  uấn. 
Nhu  thế  gọi  là  thức  duyên  danh  thì  thức  là  nhân. 

*  Còn  nói  xúc  do  danh  trợ  thì  danh  là  nhân,  mà  danh  ra  sao?  Nhu  là  thọ  uấn,  tuởng 
uẩn,  hành  uẩn  và  thức  uẩn  mà  trừ  ra  xúc.  Nhu  thế  gọi  là  danh 

*  Xúc  do  danh  trợ,  thì  danh  là  nhân  đó  ra  sao?  Sự  đụng,  cách  đụng,  sự  đụng  chạm,  thái 
độ  đụng  chạm.  Nhu  thế  gọi  là  danh  duyên  xúc  thì  danh  là  nhân. 

Do  nhân  đó  mới  gọi  là  sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  bằng  cách  nhu  thế. 

315. 

*  Vô  minh  duyên  hành  thì  vô  minh  là  nhân. 

*  Hành  duyên  thức  thì  hành  là  nhân. 

*  Thức  duyên  danh  sắc  thì  thức  là  nhân. 

*  Danh  sắc  duyên  lục  nhập  thì  danh  sắc  là  nhân. 

*  Lục  nhập  duyên  xúc  thì  lục  nhập  là  nhân. 

*  Xúc  duyên  thọ  thì  xúc  là  nhân. 

*  Thọ  duyên  ái  thì  thọ  là  nhân. 

*  Ái  duyên  thủ  thì  ái  là  nhân. 

*  Thủ  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Trong  khi  đó  thì  sự  sanh  ra  của 
những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  bằng  cách  nhu  thế. 

316. 

*  Trong  những  duyên  khởi  đó,  mà  vô  minh  ra  sao?  Sự  không  biết,  sự  không  thấy...  vô 
minh  nhu  cây  chốt,  si  là  căn  bất  thiện.  Nhu  thế  gọi  là  vô  minh. 

*  Hành  do  vô  minh  trợ,  thì  vô  minh  là  nhân  đó  ra  sao?  Sự  tính,  cố  tính,  sự  cố  quyết,  dù 
cách  nào  nhu  thế  gọi  là  vô  minh  duyên  hành  thì  vô  minh  là  nhân. 

*  Thức  do  hành  trợ,  thì  hành  là  nhân  đó  ra  sao?  Nhu  là  tâm,  ý,  tâm  địa...  sanh  từ  ý 
thức  giới.  Nhu  thế  gọi  là  hành  duyên  thức  thì  thức  là  nhân. 

*  Danh  sắc  do  thức  trợ,  thì  thức  là  nhân  đó  ra  sao? 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhahga)  -  (Cảo  Bản) 


117 


-  Danh  và  sắc,  mà  danh  đó  ra  sao?  Như  là  thọ  uấn,  tưởng  uấn  và  hành  uấn.  Như  thế 
gọi  là  danh. 

-  Sắc  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  sanh  của  nhãn  nhập...  sự  sanh  của  thân  nhập.  Hay  là 
những  sắc  nào  khác  đồng  có  như  là  sắc  sanh  do  tâm,  có  tâm  làm  nhân,  có  tâm  làm 
sở  sanh.  Như  thế  gọi  là  sắc. 

Danh  và  sắc  như  đã  nói.  Gọi  là  thức  duyên  danh  sắc  thì  thức  là  nhân. 

*  Câu  nói  lục  nhập  do  danh  sắc  trợ,  thì  danh  sắc  là  nhân  đó  ra  sao? 

-  Danh  và  sẳc,  mà  danh  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  thọ  uấn,  tưởng  uấn,  hành  uấn. 
Như  thế  gọi  là  danh. 

-  Sắc  trong  khi  có  ra  sao?  sắc  nào  mà  hiện  hành  nương  ý  thức  giới.  Như  thế  gọi  là 
sắc. 

Danh  và  sắc  như  đã  nói  đó,  như  thế  gọi  là  danh  sắc. 

*  Lục  nhập  do  danh  sắc  trợ,  thì  danh  sắc  là  nhãn  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa. . .  sanh 
từ  ý  thức  giới.  Như  thế  gọi  là  danh  sắc  duyên  lục  nhập  thì  danh  sắc  là  nhân. 

*  Xúc  do  lục  nhập  trợ,  thì  lục  nhập  là  nhân  đó  ra  sao?  Sự  đụng,  cách  đụng,  sự  đụng 
chạm,  thái  độ  đụng  chạm.  Như  thế  gọi  là  lục  nhập  duyên  xúc  thì  lục  nhập  là  nhân. 

Do  nhân  đó  mới  gọi  là  sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  bằng  cách  như  thế. 

317. 

*  Vô  minh  duyên  hành  thì  vô  minh  là  nhân. 

*  Hành  duyên  thức  thì  hành  là  nhân. 

*  Thức  duyên  danh  sắc  thì  thức  là  nhân. 

*  Danh  sắc  duyên  lục  nhập  thì  danh  sắc  là  nhân. 

*  Lục  nhập  duyên  xúc  thì  lục  nhập  là  nhân. 

*  Xúc  duyên  thọ  thì  xúc  là  nhân. 

*  Thọ  duyên  ái  thì  thọ  là  nhân. 

*  Ái  duyên  thủ  thì  ái  là  nhân. 

*  Thủ  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử. 

Trong  khi  đó  thì  sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  bằng  cách  như  thế. 

318. 

*  Trong  những  duyên  khởi  ẩy,  mà  vô  minh  là  chi?  Sự  không  biết,  sự  không  thấy. . .  vô 
minh  như  cây  chốt,  si  là  căn  bất  thiện.  Như  thế  gọi  là  vô  minh. 

*  Hành  do  vô  minh  trợ,  thì  vô  minh  là  nhân  đó  ra  sao?  Sự  tính,  cách  tính,  thái  độ  cố 
quyết.  Dù  cách  nào  như  thế  đều  gọi  là  vô  minh  duyên  hành  thì  vô  minh  là  nhân. 

*  Thức  do  hành  trợ,  thì  hành  là  nhân  đó  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa...  sanh  từ  ý 
thức  giới.  Như  thế  gọi  là  hành  duyên  thức  thì  hành  là  nhân. 

*  Danh  sắc  do  thức  trợ,  thì  thức  là  nhân  đó  ra  sao? 

-  Danh  và  sắc,  mà  danh  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  thọ  uấn,  tưởng  uấn  và  hành  uấn. 
Như  thế  gọi  là  danh. 

-  Sắc  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  sanh  ra  của  nhãn  xứ. . .  sự  sanh  ra  của  thân  xứ.  Hay  là 
những  sắc  nào  khác  đồng  có  như  là  sắc  sanh  do  tâm,  có  tâm  làm  nhân,  có  tâm  làm 
sở  sanh.  Đây  gọi  là  sắc. 


118 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


Danh  và  sắc  như  đã  nói  đó,  thế  gọi  là  thức  duyên  danh  sắc  thì  thức  là  nhân. 

*  Câu  nói  lục  nhập  do  danh  sắc  trợ,  thì  danh  sắc  là  nhân  đó  ra  sao? 

-  Danh  và  sắc,  mà  danh  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  thọ  uấn,  tưởng  uấn,  hành  uấn. 
Như  thế  gọi  là  danh. 

-  Sắc  trong  khỉ  có  ra  sao?  sắc  tứ  đại  sung  và  sắc  hiện  hành  nưong  ý  thức  giới.  Như 
thế  gọi  là  sắc. 

Danh  và  sắc  như  đã  nói.  Đây  gọi  là  danh  sắc. 

*  Lục  nhập  do  danh  sắc  trợ,  thì  danh  sắc  là  nhãn  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  xứ...  ý  xứ. 
Đây  gọi  là  danh  sắc  duyên  lục  nhập  thì  danh  sắc  là  nhân. 

*  Xúc  do  lục  nhập  trợ,  thì  lục  nhập  là  nhân  đó  ra  sao?  Sự  đụng,  cách  đụng,  sự  đụng 
chạm,  thái  độ  đụng  chạm,  dù  cách  nào  như  thế  gọi  là  lục  nhập  duyên  xúc  thì  lục  nhập 
là  nhân. 

Do  nhân  đó  mới  gọi  là  sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  như  thế. 

Dứt  Tứ  phần  nhân 

Tứ  phần  tương  ưng 

319. 

*  Vô  minh  duyên  hành  là  vô  minh  tương  ưng. 

*  Hành  duyên  thức  là  hành  tương  ưng. 

*  Thức  duyên  danh  sắc  là  thức  tương  ưng. 

*  Danh  sắc  duyên  lục  nhập  là  danh  sắc  tương  ưng. 

*  Lục  nhập  duyên  xúc  là  lục  nhập  tương  ưng. 

*  Xúc  duyên  thọ  là  xúc  tương  ưng. 

*  Thọ  duyên  ái  là  thọ  tương  ưng. 

*  Ái  duyên  thủ  là  ái  tương  ưng. 

*  Thủ  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử. 

Trong  khi  đó  sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  bằng  cách  như  thế. 

320. 

*  Trong  những  duyên  khởi,  mà  vô  minh  đó  ra  sao?  Sự  không  biết,  sự  không  thấy. . .  vô 
minh  như  cây  chốt,  si  là  căn  bất  thiện.  Như  thế  gọi  là  vô  minh. 

*  Hành  do  vô  minh  trợ  là  vô  minh  tương  ưng  ra  sao?  Sự  tính,  cách  cố  tính,  thái  độ  cố 
quyết.  Dù  cách  nào  như  thế  gọi  là  vô  minh  duyên  hành  là  vô  minh  tương  ưng. 

*  Thức  do  hành  trợ  là  hành  tương  ưng  đó  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa. . .  sanh  từ  ý 
thức  giới.  Như  thế  gọi  là  hành  duyên  thức  là  hành  tương  ưng. 

*  Danh  sắc  do  thức  trợ  là  thức  tương  ưng  ra  sao?  Như  là  thọ  uấn,  tưởng  uấn,  hành  uấn. 
Như  thế  gọi  là  thức  duyên  danh  sắc  là  thức  tương  ưng. 

*  Lục  nhập  do  danh  trợ  là  danh  tương  ưng  đó  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa. . .  sanh  từ 
ý  thức  giới.  Như  thế  gọi  là  danh  duyên  lục  nhập  là  danh  tương  ưng. 

*  Xúc  do  lục  nhập  trợ  là  lục  nhập  tương  ưng  đó  ra  sao?  Sự  đụng,  cách  đụng,  sự  đụng 
chạm,  thái  độ  đụng  chạm.  Thế  gọi  là  lục  nhập  duyên  xúc  là  lục  nhập  tương  ưng. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


119 


*  Thọ  do  xúc  trợ  là  xúc  tương  ưng  đó  ra  sao?  Sự  vui  lòng,  cách  tâm  an  vui,  sự  huởng 
cảnh  an  vui  sanh  từ  ý  xúc,  thái  độ  huởng  cảnh  an  vui  sanh  từ  ý  xúc.  Nhu  thế  gọi  là  xúc 
duyên  thọ  là  xúc  tuong  ung. 

*  Ái  do  thọ  trợ  là  thọ  tương  ưng  đó  ra  sao?  Sự  vọng  dục,  sự  rất  mong  mỏi...  sự  vọng 
dục  của  tâm;  thế  gọi  là  thọ  duyên  ái  là  thọ  tuơng  ung. 

*  Thủ  do  ải  trợ  là  ái  tương  ưng  đó  ra  sao?  Tà  kiến,  thiên  kiến...  nơi  nguồn  phát  sanh 
của  sự  điêu  tàn,  cách  chấp  theo  dị  đoan.  Nhu  thế  gọi  là  ái  duyên  thủ  là  ái  tuơng  ung. 

Do  nhân  đó  mới  gọi  là  sự  phát  sanh  của  những  khối  khổ  đó  vẫn  có  bằng  cách  như  thế. 

321. 

*  Vô  minh  duyên  hành  là  vô  minh  tương  ưng. 

*  Hành  duyên  thức  là  hành  tương  ưng. 

*  Thức  duyên  danh  là  thức  tương  ưng. 

*  Danh  duyên  xúc  là  danh  tương  ưng. 

*  Xúc  duyên  thọ  là  xúc  tương  ưng. 

*  Thọ  duyên  ái  là  thọ  tương  ưng. 

*  Ái  duyên  thủ  là  ái  tương  ưng. 

*  Thủ  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử. 

Trong  khi  đó  thì  sự  phát  sanh  của  những  khối  khổ  vẫn  có  bằng  cách  như  thế. 

322. 

*  Trong  những  duyên  khởi  mà  vô  minh  đó  ra  sao?  Sự  không  biết,  sự  không  thấy...  vô 
minh  như  cây  chốt,  si  là  căn  bất  thiện.  Thế  gọi  là  vô  minh. 

*  Hành  do  vô  minh  trợ  là  vô  minh  tương  ưng  đó  ra  sao?  Sự  tính,  cách  quyết  tính,  thái 
độ  cố  quyết  tính;  Thế  gọi  là  vô  minh  duyên  hành  là  vô  minh  tương  ưng. 

*  Thức  do  hành  trợ  là  hành  tương  ưng  đó  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa. . .  sanh  từ  ý 
thức  giới.  Như  thế  gọi  là  hành  duyên  thức  là  hành  tương  ưng. 

*  Danh  do  thức  trợ  là  thức  tương  ưng  đó  ra  sao?  Như  là  thọ  uấn,  tưởng  uấn,  hành  uấn. 
Như  thế  gọi  là  thức  duyên  danh  là  thức  tương  ưng. 

*  Câu  nói  xúc  do  danh  trợ  là  danh  tương  ưng  đó  ra  sao?  Như  là  thọ  uấn,  tưởng  uấn, 
hành  uẩn  và  thức  uẩn  mà  trừ  ra  xúc.  Như  thế  gọi  là  danh. 

*  Xúc  do  danh  trợ  là  danh  tương  ưng  đó  ra  sao?  Sự  đụng,  cách  đụng,  sự  đụng  chạm, 
thái  độ  đụng  chạm.  Dù  cách  nào  như  thế  gọi  là  danh  duyên  xúc  là  danh  tương  ưng. 

Do  nhân  đó  mới  gọi  là  sự  phát  sanh  của  những  đống  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  như 
thế. 

323. 

*  Vô  minh  duyên  hành  là  vô  minh  tương  ưng. 

*  Hành  duyên  thức  là  hành  tương  ưng. 

*  Thức  duyên  danh  sắc  là  thức  tương  ưng  danh. 

*  Danh  sắc  duyên  lục  nhập  là  danh  tương  ưng. 

*  Lục  nhập  duyên  xúc  là  lục  nhập  tương  ưng. 

*  Xúc  duyên  thọ  là  xúc  tương  ưng. 

*  Thọ  duyên  ái  là  thọ  tương  ưng. 

*  Ái  duyên  thủ  là  ái  tương  ưng. 


120 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Thủ  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử. 

Trong  khi  đó  thì  sự  phát  sanh  của  những  khối  khổ  vẫn  có  ra  bằng  cách  nhu  thế. 

324.  "  ^ 

*  Trong  những  duyên  khởi  mà  vô  minh  đó  ra  sao?  Sự  không  biết,  sự  không  thấy...  vô 
minh  nhu  cây  chốt,  si  là  căn  bất  thiện.  Nhu  thế  gọi  là  vô  minh. 

*  Hành  do  vô  minh  trợ  là  vô  minh  tương  ưng  đó  ra  sao?  Sự  tính,  cách  tính,  thái  độ  cố 
quyết  tính,  dù  cách  nào  nhu  thế  gọi  là  vô  minh  duyên  hành  là  vô  minh  tuong  ung. 

*  Thức  do  hành  trợ  là  hành  tương  ưng  đó  ra  sao?  Nhu  là  tâm,  ý,  tâm  địa. . .  sanh  từ  ý 
thức  giới.  Nhu  thế  gọi  là  hành  duyên  thức  là  hành  tuơng  ung. 

*  Danh  sắc  do  thức  trợ  là  thức  tương  ưng  danh  đó  ra  sao? 

-  Danh  và  sắc,  mà  danh  đó  ra  sao?  Nhu  là  thọ  uấn,  tuởng  uấn  và  hành  uấn.  Thế  gọi 
là  danh. 

-  Sắc  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  phát  sanh  của  nhãn  xứ. . .  sự  phát  sanh  của  thân  xứ.  Hay 
là  những  sắc  nào  đồng  có  nhu  là  sắc  do  tâm  sanh,  có  tâm  làm  nhân,  có  tâm  làm  sở 
sanh.  Thế  gọi  là  sắc. 

Danh  và  sắc  đã  nói,  gọi  là  thức  duyên  danh  sắc  là  thức  tuong  ung  danh. 

*  Câu  nói  lục  nhập  do  danh  sắc  trợ  là  danh  tương  ưng,  mà  danh  sắc  đó  ra  sao? 

-  Danh  và  sẳc,  mà  danh  đó  ra  sao?  Nhu  là  thọ  uẩn,  tuởng  uẩn  và  hành  uẩn.  Nhu  thế 
gọi  là  danh. 

-  Sắc  trong  khi  có  ra  sao?  sắc  nào  hành  động  nuơng  ý  thức  giới.  Nhu  thế  gọi  là  sắc. 
Danh  và  sắc  nhu  đã  nói,  gọi  là  danh  sắc. 

*  Lục  nhập  do  danh  sắc  trợ  là  danh  tương  ưng  đó  ra  sao?  Nhu  là  tâm,  ý,  tâm  địa... 
sanh  từ  ý  thức  giới.  Thế  gọi  là  danh  sắc  duyên  lục  nhập  là  danh  tuơng  ung. 

*  Xúc  do  lục  nhập  trợ  là  lục  nhập  tương  ưng  đó  ra  sao?  Cách  đụng,  sự  đụng,  sự  đụng 
chạm,  thái  độ  đụng  chạm.  Nhu  thế  gọi  là  lục  nhập  duyên  xúc  là  lục  nhập  tuơng  ung. 

Do  nhân  đó  mói  gọi  là  sự  sanh  ra  của  những  đống  khổ  ấy  vẫn  có  bằng  cách  nhu  thế. 

325. 

*  Vô  minh  duyên  hành  là  vô  minh  tuong  ung. 

*  Hành  duyên  thức  là  hành  tuơng  ung. 

*  Thức  duyên  danh  sắc  là  thức  tuong  ung  danh. 

*  Danh  sắc  duyên  lục  nhập  là  danh  tuơng  ung. 

*  Lục  nhập  duyên  xúc  là  lục  nhập  tuơng  ung. 

*  Xúc  duyên  thọ  là  xúc  tuong  ung. 

*  Thọ  duyên  ái  là  thọ  tuơng  ung. 

*  Ái  duyên  thủ  là  ái  tuơng  ung. 

*  Thủ  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Trong  khi  đó  thì  sự  sanh  ra  của 
những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  bằng  cách  nhu  thế. 

326. 

*  Trong  những  duyên  khởi  ẩy  mà  vô  minh  đó  ra  sao?  Sự  không  biết,  sự  không  thấy... 
vô  minh  nhu  cây  chốt,  si  là  căn  bất  thiện.  Thế  gọi  là  vô  minh. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


121 


*  Hành  do  vô  minh  trợ  là  vô  minh  tương  ưng  đó  ra  sao?  Sự  tính,  cách  quyết  tính,  thái 
độ  cố  quyết  tính.  Dù  cách  nào  như  thế  gọi  là  vô  minh  duyên  hành  là  vô  minh  tưong 
ưng. 

*  Thức  do  hành  trợ  là  hành  tương  ưng  đó  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa. . .  sanh  từ  ý 
thức  giới.  Như  thế  gọi  là  hành  duyên  thức  là  hành  tưong  ưng. 

*  Danh  sắc  do  thức  trợ  là  thức  tương  ưng  đó  ra  sao? 

-  Danh  và  sắc,  mà  danh  đó  ra  sao?  Như  là  thọ  uấn,  tưởng  uấn  và  hành  uấn.  Thế  gọi 
là  danh. 

-  Sắc  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  sanh  ra  của  nhãn  xứ...  sự  sanh  ra  của  thân  xứ  hay 
những  sắc  nào  khác  vẫn  có  như  là  sắc  do  tâm  sanh,  có  tâm  làm  nhân,  có  tâm  làm  sở 
sanh.  Như  thế  gọi  là  sắc. 

Danh  và  sắc  đã  nói  gọi  là  thức  duyên  danh  sắc  là  thức  tương  ưng  danh. 

*  Câu  nói  lục  nhập  do  danh  sắc  trợ  là  danh  tương  ưng  đó  ra  sao? 

-  Danh  và  sắc,  mà  danh  đó  ra  sao?  Như  là  thọ  uấn,  tưởng  uấn  và  hành  uấn.  Thế  gọi 
là  danh. 

-  Sắc  trong  khỉ  có  ra  sao?  sắc  tứ  đại  sung  và  sắc  nào  hành  vi  nương  ý  thức  giới.  Thế 
gọi  là  sắc. 

Danh  và  sắc  như  đã  nói,  gọi  là  danh  sắc. 

*  Lục  nhập  do  danh  sắc  trợ  là  danh  tương  ưng  đó  ra  sao?  Nhãn  xứ. . .  ý  xứ.  Thế  gọi  là 
danh  sắc  duyên  lục  nhập  là  danh  tương  ưng. 

*  Xúc  sanh  ra  do  lục  nhập  trợ  là  lục  nhập  tương  ưng  ra  sao?  Sự  đụng,  cách  đụng,  sự 
đụng  chạm,  thái  độ  đụng  chạm.  Dù  cách  nào  như  thế  đều  gọi  là  lục  nhập  duyên  xúc  là 
lục  nhập  tương  ưng. 

Do  nhân  đó  mới  gọi  là  sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  như  thế. 

Dứt  Tứ  phần  tương  ưng 

Tứ  phần  tương  tế 

327. 

*  Vô  minh  duyên  hành,  hành  duyên  vô  minh. 

*  Hành  duyên  thức,  thức  duyên  hành. 

*  Thức  duyên  danh,  danh  duyên  thức. 

*  Danh  duyên  lục  nhập,  lục  nhập  duyên  danh. 

*  Lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  lục  nhập. 

*  Xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  xúc. 

*  Thọ  duyên  ái,  ái  duyên  thọ. 

*  Ái  duyên  thủ,  thủ  duyên  ái. 

*  Thủ  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử. 

Trong  khi  đó  thì  sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  bằng  cách  như  thế. 

328. 

*  Trong  những  duyên  khởi  mà  vô  minh  đó  ra  sao?  Sự  không  biết,  không  thấy. . .  vô  minh 
như  cây  chốt,  si  là  căn  bất  thiện.  Như  thế  gọi  là  vô  minh. 


329. 


122 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Hành  do  vô  minh  trợ  đó  ra  sao?  Sự  tính,  cách  quyết  tính,  thái  độ  cố  quyết;  dù  cách 
nào  nhu  thế  gọi  là  vô  minh  duyên  hành. 

*  Hành  sanh  ra  do  vô  minh  trợ  đó  ra  sao?  Sự  không  biết,  sự  không  thấy...  vô  minh 
nhu  cây  chốt,  si  là  căn  bất  thiện.  Nhu  thế  gọi  là  hành  duyên  vô  minh. 

330. 

*  Thức  sanh  ra  do  hành  làm  duyên  đó  ra  sao?  Nhu  là  tâm,  ý,  tâm  địa. . .  sanh  từ  ý  thức 
giới.  Nhu  thế  gọi  là  hành  duyên  thức. 

*  Hành  sanh  ra  do  thức  trợ  đó  ra  sao?  Sự  tính,  cách  quyết  tính,  thái  độ  cố  quyết.  Nhu 
thế  gọi  là  thức  duyên  hành. 

331. 

*  Danh  sanh  ra  do  thức  trợ  đó  ra  sao?  Nhu  là  thọ  uẩn,  tuởng  uẩn  và  hành  uẩn.  Thế  gọi 
là  thức  duyên  danh. 

*  Thức  sanh  ra  do  danh  trợ  đó  ra  sao?  Nhu  là  tâm,  ý,  tâm  địa...  sanh  từ  ý  thức  giới. 
Nhu  thế  gọi  là  danh  duyên  thức. 

332. 

*  Lục  nhập  sanh  ra  do  danh  trợ  đó  ra  sao?  Nhu  là  tâm,  ý,  tâm  địa...  sanh  từ  ý  thức 
giới.  Nhu  thế  gọi  là  danh  duyên  lục  nhập. 

*  Danh  sanh  ra  do  lục  nhập  trợ  đó  ra  sao?  Nhu  là  thọ  uấn,  tuởng  uấn  và  hành  uấn.  Đây 
gọi  là  lục  nhập  duyên  danh. 

333. 

*  Xúc  sanh  ra  do  lục  nhập  trợ  đó  ra  sao?  Sự  đụng,  cách  đụng,  sự  đụng  chạm,  thái  độ 
đụng  chạm;  dù  cách  nào  nhu  thế  đều  gọi  là  lục  nhập  duyên  xúc. 

*  Lục  nhập  sanh  ra  do  xúc  trợ  đó  ra  sao?  Nhu  là  tâm,  ý,  tâm  địa. . .  sanh  từ  ý  thức  giới. 
Nhu  thế  gọi  là  xúc  duyên  lục  nhập. 

334. 

*  Thọ  sanh  ra  do  xúc  làm  duyên  đó  ra  sao?  Sự  vui  lòng,  sự  thích  ý,  cách  huởng  cảnh 
vui  thích  sanh  từ  ý  xúc,  thái  độ  huởng  cảnh  vui  thích  sanh  từ  ý  xúc.  Nhu  thế  gọi  là  xúc 
duyên  thọ. 

*  Xúc  sanh  ra  do  thọ  làm  duyên  đó  ra  sao?  Sự  đụng,  cách  đụng,  sự  đụng  chạm,  thái  độ 
đụng  chạm.  Nhu  thế  gọi  là  thọ  duyên  xúc. 

335. 

*  Ai  sanh  ra  do  thọ  làm  duyên  đó  ra  sao?  Sự  dục  vọng,  cách  đa  dục  vọng,  sự  móng 
tuởng  của  tâm.  Nhu  thế  gọi  là  thọ  duyên  ái. 

*  Thọ  sanh  ra  do  ái  làm  duyên  đó  ra  sao?  Sự  vui  lòng,  cách  thích  ý,  sự  huởng  cảnh  vui 
thích  sanh  từ  ý  xúc,  thái  độ  huởng  cảnh  vui  thích  sanh  từ  ý  xúc.  Nhu  thế  gọi  là  ái 
duyên  thọ. 

336. 

*  Thủ  sanh  ra  do  ái  làm  duyên  đó  ra  sao?  Tà  kiến,  thiên  kiến...  nguồn  gốc  phát  sanh 
các  sự  điêu  tàn,  cách  chấp  truớc  bằng  cách  dị  đoan.  Nhu  thế  gọi  là  ái  duyên  thủ. 

*  Ai  sanh  ra  do  thủ  làm  duyên  đó  ra  sao?  Sự  dục  vọng,  cách  đa  dục  vọng. . .  cách  móng 
tuởng  của  tâm.  Nhu  thế  gọi  là  thủ  duyên  ái. 


337. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


123 


Hữu  sanh  ra  do  thủ  làm  duyên  đó  ra  sao?  Như  là  thọ  uấn,  tưởng  uấn,  hành  uấn  và 
thức  uẩn  mà  trừ  thủ.  Thế  gọi  là  thủ  duyên  hữu. 

338. 

Sanh  có  ra  do  hữu  làm  duyên  đó  ra  sao?  Sự  phát  sanh  ra,  cách  sanh  đầy  đủ,  thái  độ 
sanh  ra,  sự  sanh  trọn  phần,  sự  hiện  bày  của  những  pháp  ấy.  Thế  gọi  là  hữu  duyên  sanh. 

339. 

Lão  tử  có  ra  do  sanh  làm  duyên  đó  ra  sao? 

-  Lão  và  tử,  mà  lão  là  chi?  Sự  già  cả,  cách  cũ  kỹ,  sự  giảm  thọ  của  những  pháp  ấy. 
Như  thế  gọi  là  lão. 

-  Tử  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  đang  mất,  sự  đang  hoại,  cách  đang  hư,  thái  độ  tiêu  tán, 
mất  luôn  đi,  không  truờng  tồn  của  những  pháp  ấy.  Như  thế  gọi  là  tử. 

Lão  và  tử  như  đã  nói,  thế  gọi  là  sanh  duyên  lão  tử. 

340. 

Nói  rằng  sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  bằng  cách  nhu  thế  đó,  tức  là  sự 
chung  hiệp  khứ  lai,  cách  hiệp  hội,  lối  hiện  bày  của  những  đống  khổ  ấy  vẫn  có  bằng 
cách  nhu  thế.  Bởi  nhân  đó  mới  gọi  là  sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng 
cách  nhu  thế. 

341. 

*  Vô  minh  duyên  hành,  hành  duyên  vô  minh. 

*  Hành  duyên  thức,  thức  duyên  hành. 

*  Thức  duyên  danh,  danh  duyên  thức. 

*  Danh  duyên  xúc,  xúc  duyên  danh. 

*  Xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  xúc. 

*  Thọ  duyên  ái,  ái  duyên  thọ. 

*  Ái  duyên  thủ,  thủ  duyên  ái. 

*  Hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Trong  khi  đó  thì  sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy 
vẫn  có  bằng  cách  nhu  thế. 

342. 

*  Trong  những  duyên  khởi  đó,  mà  vô  minh  ra  sao?  Sự  không  biết,  sự  không  thấy. . .  vô 
minh  như  cây  chốt,  si  là  căn  bất  thiện.  Thế  gọi  là  vô  minh. 

*  Hành  sanh  ra  do  vô  minh  trợ  đó  ra  sao?  Sự  cố  quyết,  cách  cố  quyết,  sự  cố  tính.  Như 
thế  gọi  là  vô  minh  duyên  hành. 

*  Vô  minh  sanh  ra  do  hành  trợ  đó  ra  sao?  Sự  không  biết,  sự  không  thấy...  vô  minh 
như  cây  chốt,  si  là  căn  bất  thiện.  Như  thế  gọi  là  hành  duyên  vô  minh. 

*  Thức  sanh  ra  do  hành  trợ  đó  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa...  sanh  từ  ý  thức  giới. 
Như  thế  gọi  là  hành  duyên  thức. 

*  Hành  sanh  ra  do  thức  trợ  đó  ra  sao?  Sự  cố  quyết,  cách  cố  tính,  thái  độ  cố  quyết.  Như 
thế  gọi  là  thức  duyên  hành. 

*  Danh  sanh  ra  do  thức  trợ  đó  ra  sao?  Như  là  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn  và  hành  uẩn.  Thế  gọi 
là  thức  duyên  danh. 

*  Thức  sanh  ra  do  danh  trợ  đó  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa...  sanh  từ  ý  thức  giới. 
Như  thế  gọi  là  danh  duyên  thức. 


124 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Câu  nói  xúc  có  ra  do  danh,  mà  danh  đó  ra  sao?  Như  là  thọ  uấn,  tưởng  uấn,  hành  uấn 
và  thức  uẩn  mà  trừ  ra  xúc.  Thế  gọi  là  danh. 

*  Xúc  sanh  ra  do  danh  trợ  đó  ra  sao?  Sự  đụng,  cách  đụng,  sự  đụng  chạm,  thái  độ  đụng 
chạm;  dù  cách  nào  như  thế  gọi  là  danh  duyên  xúc. 

*  Danh  có  ra  do  xủc  trợ  đó  ra  sao?  Như  là  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn  và  thức  uẩn. 
Thế  gọi  là  xúc  duyên  danh. 

Do  nhân  đó  mới  gọi  là  sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  bằng  cách  nhu  thế. 

343. 

*  Vô  minh  duyên  hành,  hành  duyên  vô  minh. 

*  Hành  duyên  thức,  thức  duyên  hành. 

*  Thức  duyên  danh  sắc,  danh  sắc  duyên  thức. 

*  Danh  sắc  duyên  lục  nhập,  lục  nhập  duyên  danh  sắc. 

*  Lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  lục  nhập. 

*  Xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  xúc. 

*  Thọ  duyên  ái,  ái  duyên  thọ. 

*  Ái  duyên  thủ,  thủ  duyên  ái. 

*  Thủ  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử. 

Trong  khi  đó  thì  sự  sanh  ra  của  những  đống  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  nhu  thế. 

344. 

*  Trong  những  duyên  khởi  đỏ  mà  vô  minh  là  chi?  Sự  không  biết,  sự  không  thấy. . .  vô 
minh  như  cây  chốt,  si  là  căn  bất  thiện.  Như  thế  gọi  là  vô  minh. 

*  Hành  có  ra  do  vô  minh  trợ  đó  ra  sao?  Sự  cố  quyết,  cách  cố  quyết,  thái  độ  cố  tính. 
Đây  gọi  là  vô  minh  duyên  hành. 

*  Vô  minh  sanh  ra  do  hành  trợ  đó  ra  sao?  Sự  không  biết,  sự  không  thấy...  vô  minh 
như  cây  chốt,  si  là  căn  bất  thiện.  Như  thế  gọi  là  hành  duyên  vô  minh. 

*  Thức  sanh  ra  do  hành  trợ  đó  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa...  sanh  từ  ý  thức  giới. 
Như  thế  gọi  là  hành  duyên  thức. 

*  Hành  sanh  ra  do  thức  trợ  đó  ra  sao?  Sự  cố  quyết,  cách  quyết  tính,  thái  độ  cố  quyết. 
Thế  gọi  là  thức  duyên  hành. 

*  Danh  sắc  có  ra  do  thức  trợ  đó  ra  sao? 

-  Danh  và  sắc,  mà  danh  đó  ra  sao?  Như  là  thọ  uấn,  tưởng  uấn  và  hành  uấn.  Thế  gọi 
là  danh. 

-  Sắc  trong  khỉ  có  ra  sao?  Sự  sanh  ra  của  nhãn  xứ...  sự  sanh  ra  của  thân  xứ  hay 
những  sắc  nào  khác  đồng  có  nhu  là  sắc  do  tâm  sanh,  có  tâm  làm  nhân,  có  tâm  làm 
sở  sanh.  Như  thế  gọi  là  sắc. 

Danh  và  sắc  đã  nói.  Thế  gọi  là  thức  duyên  danh  sắc. 

*  Câu  nói  danh  sắc  duyên  thức  mà  danh  sắc  đó  ra  sao? 

-  Danh  và  sắc,  mà  danh  đó  ra  sao?  Như  là  thọ  uấn,  tưởng  uấn  và  hành  uấn.  Thế  gọi 
là  danh. 

-  Sắc  trong  khi  có  ra  sao?  sắc  nào  hành  động  nưong  ý  thức  giới.  Thế  gọi  là  sắc. 

Danh  và  sắc  như  đã  nói,  gọi  là  danh  sắc. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


125 


*  Thức  sanh  ra  do  danh  sắc  trợ  đó  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa...  sanh  từ  ý  thức 
giới.  Như  thế  gọi  là  danh  sắc  duyên  thức. 

*  Câu  nói  danh  sắc  duyên  lục  nhập  mà  danh  sắc  đó  ra  sao? 

-  Danh  và  sắc,  mà  danh  đó  ra  sao?  Như  là  thọ  uấn,  tưởng  uấn  và  hành  uấn.  Thế  gọi 
là  danh. 

-  Sắc  trong  khỉ  có  ra  sao?  sắc  nào  hành  vi  nưong  ý  thức  giới.  Như  thế  gọi  là  sắc. 
Danh  và  sắc  đã  nói  đó,  như  thế  gọi  là  danh  sắc. 

*  Lục  nhập  có  ra  do  danh  sắc  trợ  đó  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa. . .  sanh  từ  ý  thức 
giới.  Thế  gọi  là  danh  sắc  duyên  lục  nhập. 

*  Danh  sắc  có  ra  do  lục  nhập  trợ  đó  ra  sao? 

-  Danh  và  sắc,  mà  danh  đó  ra  sao?  Như  là  thọ  uấn,  tưởng  uấn,  hành  uấn.  Thế  gọi  là 
danh. 

-  Sắc  đó  ra  sao?  Sự  sanh  ra  của  nhãn  xứ. . .  sự  sanh  ra  của  thân  xứ  hay  những  sắc  nào 
đồng  có  như  là  sắc  sanh  do  tâm,  có  tâm  làm  nhân,  có  tâm  làm  sở  sanh.  Như  thế  gọi 
là  sắc. 

Danh  và  sắc  đã  nói  đó,  như  thế  gọi  là  lục  nhập  duyên  danh  sắc. 

*  Xúc  sanh  ra  do  lục  nhập  trợ  đó  ra  sao?  Sự  đụng,  cách  đụng,  sự  đụng  chạm,  thái  độ 
đụng  chạm.  Như  thế  gọi  là  lục  nhập  duyên  xúc. 

*  Lục  nhập  có  ra  do  xúc  làm  duyên  trợ  đó  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa. . .  sanh  từ  ý 
thức  giới.  Thế  gọi  là  xúc  duyên  lục  nhập. 

Bởi  nhân  ấy  mới  gọi  là  sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  như  thế. 

345. 

*  Vô  minh  duyên  hành,  hành  duyên  vô  minh. 

*  Hành  duyên  thức,  thức  duyên  hành. 

*  Thức  duyên  danh  sắc,  danh  sắc  duyên  thức. 

*  Danh  sắc  duyên  lục  nhập,  lục  nhập  duyên  danh  sắc. 

*  Lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  lục  nhập. 

*  Xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  xúc. 

*  Thọ  duyên  ái,  ái  duyên  thọ. 

*  Ái  duyên  thủ,  thủ  duyên  ái. 

*  Thủ  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử. 

Trong  khi  đó  thì  sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  bằng  cách  nhu  thế. 

346. 

*  Trong  những  duyên  khỏi  mà  vô  minh  đó  ra  sao?  Sự  không  biết,  sự  không  thấy. . .  vô 
minh  như  then  chốt,  si  là  căn  bất  thiện.  Dù  cách  nào  như  thế  gọi  là  vô  minh. 

*  Hành  có  ra  do  vô  minh  trợ  đó  ra  sao?  Sự  cố  quyết,  cách  tính  quyết,  thái  độ  cố  quyết. 
Dù  cách  nào  nhu  thế  gọi  là  vô  minh  duyên  hành. 

*  Vô  minh  sanh  ra  do  hành  trợ  đó  ra  sao?  Sự  không  biết,  sự  không  thấy...  vô  minh 
như  cây  chốt  gài,  si  là  căn  bất  thiện.  Thế  gọi  là  hành  duyên  vô  minh. 

*  Thức  có  ra  do  hành  trợ  đó  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa. . .  sanh  từ  ý  thức  giới.  Thế 
gọi  là  hành  duyên  thức. 


126 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Hành  có  ra  do  thức  làm  duyên  đó  ra  sao?  Như  là  sự  cố  quyết,  cách  cố  tính,  thái  độ  cố 
quyết.  Thế  gọi  là  thức  duyên  hành. 

*  Danh  sắc  có  ra  do  thức  làm  duyên  đó  ra  sao? 

-  Danh  và  sắc,  mà  danh  đó  là  chi?  Như  là  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn  và  hành  uẩn.  Thế  gọi  là 
danh. 

-  Sắc  đó  ra  sao?  Sự  sanh  ra  của  nhãn  xứ. . .  sự  sanh  ra  của  thân  xứ  hay  những  sắc  nào 
khác  đồng  có  nhu  là  sắc  sanh  do  tâm,  có  tâm  làm  nhân,  có  tâm  làm  sở  sanh.  Thế  gọi 
là  sắc. 

*  Câu  nói  thức  có  ra  do  danh  sắc  mà  danh  sắc  đó  là  chi? 

-  Phần  danh  và  phần  sắc,  mà  danh  đó  ra  sao?  Như  là  thọ  uấn,  tưởng  uấn  và  hành 
uẩn.  Thế  gọi  là  danh. 

-  Sắc  đó  ra  sao?  sắc  nào  là  hành  vi  nương  ý  thức  giới.  Thế  gọi  là  sắc. 

Danh  và  sắc  như  đã  nói  gọi  là  danh  sắc. 

*  Thức  sanh  ra  do  danh  sắc  làm  duyên  đó  ra  sao? 

Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa. . .  sanh  từ  ý  thức  giới.  Dù  cách  nào  thế  gọi  là  danh  sắc  duyên 
thức. 

*  Câu  nói  danh  sắc  duyên  lục  nhập  mà  danh  sắc  đó  ra  sao? 

-  Danh  và  sắc,  mà  danh  đó  ra  sao?  Như  là  thọ  uấn,  tưởng  uấn  và  hành  uấn.  Thế  gọi 
là  danh. 

-  Sắc  đó  ra  sao?  sắc  tứ  đại  sung  và  những  sắc  nào  hành  vi  nương  ý  thức  giới.  Như 
thế  gọi  là  sắc. 

Danh  và  sắc  như  đã  nói  gọi  là  danh  sắc. 

*  Lục  nhập  do  danh  sắc  làm  duyên  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  xứ. . .  ý  xứ.  Thế  gọi  là  danh 
sắc  duyên  lục  nhập. 

*  Danh  sắc  có  ra  do  lục  nhập  làm  duyên  đó  ra  sao? 

-  Danh  và  sắc,  mà  danh  đó  ra  sao?  Như  là  thọ  uấn,  tưởng  uấn,  hành  uấn.  Thế  gọi  là 
danh. 

-  Sắc  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  sanh  ra  của  nhãn  xứ...  sự  sanh  ra  của  thân  xứ  hay 
những  sắc  nào  khác  đồng  có  như  là  sắc  sanh  ra  do  tâm,  có  tâm  làm  nhân,  có  tâm 
làm  sở  sanh.  Thế  gọi  là  sắc. 

Danh  và  sắc  đã  nói  đó,  thế  gọi  là  lục  nhập  duyên  danh  sắc. 

*  Xúc  có  ra  do  lục  nhập  làm  duyên  đó  ra  sao?  Sự  đụng,  cách  đụng,  sự  đụng  chạm,  thái 
độ  đụng  chạm.  Dù  cách  nào  như  thế  gọi  là  lục  nhập  duyên  xúc. 

*  Lục  nhập  có  ra  do  xúc  làm  duyên  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  xứ. . .  ý  xứ.  Như  thế  gọi  là 
xúc  duyên  lục  nhập. 

Bởi  nhân  đó  mới  gọi  là  sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  bằng  cách  như  thế. 

Dứt  Tứ  phần  tương  tể 

Tâm  bất  thiện  thứ  hai,  ba  và  bốn 
347. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


127 


Chư  pháp  bất  thiện  đó  ra  sao?  Tâm  bất  thiện  đồng  sanh  hỷ  thọ,  tương  ưng  tà  kiến  hữu 
dẫn,  đồng  sanh  hỷ  thọ  bất  tương  ưng  tà  kiến. . .  đồng  sanh  hỷ  thọ  bất  tương  ưng  tà  kiến 
hữu  dẫn;  hoặc  có  sắc  làm  cảnh. . .  hoặc  có  pháp  làm  cảnh  hay  những  cảnh  chi  mở  mối 
sanh  ra  trong  khi  nào  thì  vô  minh  duyên  hành,  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh, 
danh  duyên  lục  nhập,  lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  ái,  ái  duyên  thắng 
giải  (adhimokkha),  thắng  giải  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Sự  sanh 
ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  như  thế. 

348. 

*  Trong  những  duyên  khởi  đó  mà  vô  minh  ra  sao?  Sự  không  biết,  cách  không  thấy... 
vô  minh  nhu  cây  chốt,  si  là  căn  bất  thiện.  Thế  gọi  là  vô  minh. 

*  Hành  sanh  ra  do  vô  minh  làm  duyên  đó  ra  sao?  Sự  cố  quyết,  cách  cố  tính,  thái  độ  cố 
quyết.  Dù  cách  nào  nhu  thế  gọi  là  vô  minh  duyên  hành. 

*  Thắng  giải  sanh  ra  do  ái  làm  duyên  đó  ra  sao?  Cách  quyết  đoán  của  tâm,  cách  đoán 
quyết,  thái  độ  đoán  quyết  cảnh.  Dù  cách  nào  như  thế  đều  gọi  là  ái  duyên  thắng  giải. 

*  Hữu  có  ra  do  thẳng  giải  đó  ra  sao?  Như  là  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn  và  thức  uẩn 
mà  trừ  thắng  giải.  Như  thế  gọi  là  thắng  giải  duyên  hữu. . . 

Do  nhân  đó  mới  gọi  là  sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  bằng  cách  nhu  thế. 

Tâm  bất  thiện  thứ  năm 

349. 

Chư  pháp  bất  thiện  ra  sao?  Tâm  bất  thiện  đồng  sanh  xả  thọ,  tương  ưng  tà  kiến;  hoặc 
có  sắc  làm  cảnh...  hoặc  có  pháp  làm  cảnh.  Hay  là  những  cảnh  chi  mở  mối  sanh  ra 
trong  khi  nào  thì  vô  minh  duyên  hành,  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh,  danh  duyên 
lục  nhập,  lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  ái,  ái  duyên  thủ,  thủ  duyên 
hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Sự  phát  sanh  của  những  khối  khổ  đó  vẫn  có 
ra  bằng  cách  nhu  thế. 

350. 

*  Trong  những  duyên  khởi  đó,  mà  vô  minh  ra  sao?  Sự  không  biết,  sự  không  thấy. . .  vô 
minh  như  cây  chốt,  si  là  căn  bất  thiện.  Dù  cách  nào  nhu  thế  gọi  là  vô  minh. . . 

*  Thọ  sanh  ra  do  xúc  làm  duyên  đó  ra  sao?  Sở  hữu  hưởng  phi  khổ  phi  lạc,  phi  ưu,  phi 
hỷ  sanh  từ  ý  xúc,  hứng  chịu  phi  khổ  phi  lạc  sanh  từ  ý  xúc.  Như  thế  gọi  là  xúc  duyên 
thọ.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  sự  sanh  ra  của  những  đống  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  nhu 
thế. 

Tâm  bất  thiện  thứ  sáu,  bảy  và  tám 

351. 

Chư  pháp  bất  thiện  ra  sao?  Tâm  bất  thiện  đồng  sanh  xả  thọ,  tương  ưng  tà  kiến,  hữu 
dẫn. . .  đồng  sanh  xả  thọ  bất  tương  ưng  tà  kiến. . .  đồng  sanh  xả  thọ  bất  tương  ưng  tà 
kiến  hữu  dẫn.  Hoặc  có  sắc  làm  cảnh. . .  hay  có  pháp  làm  cảnh  hay  những  cảnh  chi  mở 
mối  sanh  ra  trong  khi  nào  thì  vô  minh  duyên  hành,  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh, 
danh  duyên  lục  nhập,  lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  ái,  ái  duyên  thắng 
giải,  thắng  giải  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Sự  phát  sanh  của 
những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  nhu  thế. 


Tâm  bất  thiện  thứ  chín  và  mười 


128 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


352. 

Chư  pháp  bất  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Tâm  bất  thiện  đồng  sanh  ưu  thọ,  tương  ưng 
phẫn  nhuế  ...  đồng  sanh  ưu  thọ  tương  ưng  phẫn  nhuế  hữu  dẫn.  Hoặc  có  sắc  làm  cảnh. . . 
hoặc  có  pháp  làm  cảnh;  hay  là  những  cảnh  chi  mở  mối  sanh  ra  trong  khi  nào  thì  vô 
minh  duyên  hành,  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh,  danh  duyên  lục  nhập,  lục  nhập 
duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  phẫn  (patigha),  phẫn  duyên  thắng  giải,  thắng  giải 
duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Sự  phát  sanh  của  những  đống  khổ  vẫn 
có  ra  bằng  cách  nhu  thế. 

353. 

*  Trong  những  duyên  khởi  mà  vô  minh  đó  ra  sao?  Sự  không  biết,  sự  không  thấy. . .  vô 
minh  như  cây  chốt,  si  là  căn  bất  thiện.  Như  thế  gọi  là  vô  minh. 

*  Thọ  sanh  ra  do  xúc  làm  duyên  đó  ra  sao?  Sở  hữu  tâm  phi  hỷ,  sở  hữu  tâm  khố,  hưởng 
khổ,  phi  hỷ  sanh  từ  ý  xúc,  cách  hứng  chịu  những  khổ,  những  phi  hỷ  sanh  từ  ý  xúc. 
Như  thế  gọi  là  xúc  duyên  thọ. 

*  Phẫn  nhuế  phát  sanh  do  thọ  làm  duyên  đó  ra  sao?  Sự  thù  hiềm,  cách  oán  hận  của 
tâm. . .  sự  hung  hăng,  miệng  ác  độc,  những  cách  trái  ngược  vui  vẻ  của  tâm.  Dù  cách 
nào  nhu  thế  gọi  là  thọ  duyên  phẫn  nhuế. 

*  Thắng  giải  sanh  ra  do  phẫn  nhuế  làm  duyên  đó  ra  sao?  Sự  phán  đoán,  cách  giải 
quyết,  thái  độ  quyết  phân  cảnh  đặng  của  tâm.  Như  thế  gọi  là  phẫn  nhuế  duyên  thắng 
giải. 

*  Hữu  phát  sanh  do  thắng  giải  làm  duyên  đó  ra  sao?  Như  là  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành 
uẩn  và  thức  uẩn  mà  trừ  ra  thắng  giải.  Như  thế  gọi  là  thắng  giải  duyên  hữu. 

Do  nhân  đó  mới  gọi  là  sự  phát  sanh  của  những  khối  khổ  vẫn  có  ra  bằng  cách  nhu  thế. 

Tâm  bất  thiện  thứ  mười  một 

Chư  pháp  bất  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Tâm  bất  thiện  đồng  sanh  xả  thọ,  tương  ưng 
hoài  nghi.  Hoặc  có  sắc  làm  cảnh. . .  hoặc  có  pháp  làm  cảnh  hay  những  chi  mở  mối  sanh 
ra  trong  khi  nào  thì  vô  minh  duyên  hành,  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh,  danh 
duyên  lục  nhập,  lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  hoài  nghi,  hoài  nghi 
duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  vẫn  có 
bằng  cách  như  thế. 

355. 

*  Trong  những  duyên  khởi  đó  mà  vô  minh  ra  sao?  Sự  bất  tri,  sự  bất  kiến...  vô  minh 
như  cây  chốt,  si  là  căn  bất  thiện.  Như  thế  gọi  là  vô  minh. 

*  Thọ  sanh  ra  do  xúc  làm  duyên  đó  ra  sao?  Sở  hữu  tâm  phi  hỷ  phi  phi  hỷ,  sự  hưởng  phi 
khổ  phi  lạc  sanh  từ  ý  xúc,  thái  độ  hứng  chịu  phi  khổ  phi  lạc  sanh  từ  ý  xúc.  Dù  cách  nào 
như  thế  gọi  là  xúc  duyên  thọ. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


129 


*  Hoài  nghi  sanh  ra  do  thọ  làm  duyên  đó  ra  sao?  Cách  nghi  ngờ,  sự  nghi  hoặc,  thái  độ 
nghi  nan,  sự  xét  thấy  lạ  lùng  khác  biệt,  sự  quyết  đoán  cảnh  không  đặng,  sự  nhận  thấy 
thành  hai  khía  cạnh,  sự  nhận  thấy  như  đường  rẽ  hai,  cách  nghi  ngờ,  sự  không  quyết 
một,  sự  tính  vớ  vẫn,  suy  xét  vu  vo,  sự  không  thể  dứt  khoát,  sự  sần  sượng  của  tâm,  ý  do 
dự.  Dù  cách  nào  như  thế  gọi  là  thọ  duyên  hoài  nghi. 

*  Hữu  sanh  ra  do  hoài  nghi  làm  duyên  đó  ra  sao?  Như  là  thọ  uấn,  tưởng  uấn,  hành 
uẩn,  thức  uẩn  mà  trừ  hoài  nghi.  Như  thế  gọi  là  hoài  nghi  duyên  hữu. 

Do  nhân  đó  mới  gọi  là  sự  phát  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  như 
thế. 


Tâm  bất  thiện  thứ  mười  hai 

356. 

Chư  pháp  bất  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Tâm  bất  thiện  đồng  sanh  xả  thọ,  tưong  ưng 
phóng  dật.  Hoặc  có  sắc  làm  cảnh. . .  hoặc  có  pháp  làm  cảnh;  hay  những  chi  mở  mối 
sanh  ra  trong  khi  nào  thì  vô  minh  duyên  hành,  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh, 
danh  duyên  lục  nhập,  lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  phóng  dật,  phóng 
dật  duyên  thắng  giải,  thắng  giải  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Sự 
phát  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  bằng  cách  như  thế. 

357. 

*  Trong  những  duyên  khởi  đó  mà  vô  minh  ra  sao?  Sự  bất  tri,  bất  kiến. . .  vô  minh  như 
cây  chốt,  si  là  căn  bất  thiện.  Dù  cách  nào  như  thế  gọi  là  vô  minh. 

*  Thọ  sanh  ra  do  xúc  làm  duyên  đó  ra  sao?  Sở  hữu  tâm  phi  hỷ  phi  phi  hỷ,  sự  hưởng 
cảnh  phi  khổ  phi  lạc  sanh  từ  ý  xúc,  thái  độ  hứng  chịu  cảnh  phi  khổ  phi  lạc  sanh  từ  ý 
xúc.  Như  thế  gọi  là  xúc  duyên  thọ. 

*  Phóng  dật  sanh  ra  do  thọ  làm  duyên  đó  ra  sao?  Sự  tán  loạn  của  tâm,  sự  không  vắng 
lặng  của  tâm,  sự  lao  chao  của  tâm,  sự  sôi  nổi  của  tâm.  Như  thế  gọi  là  thọ  duyên  phóng 
dật. 

*  Thẳng  giải  sanh  ra  do  phóng  dật  làm  duyên  đó  ra  sao?  Sự  quyết  đoán,  cách  quyết 
đoán,  thái  độ  quyết  đoán  cảnh  của  tâm.  Dù  cách  nào  như  thế  gọi  là  phóng  dật  duyên 
thắng  giải. 

*  Hữu  sanh  ra  do  thẳng  giải  làm  duyên  đó  ra  sao?  Như  là  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành 
uẩn  và  thức  uẩn  mà  trừ  ra  thắng  giải.  Như  thế  gọi  là  thắng  giải  duyên  hữu. . . 

Do  nhân  ấy  mới  gọi  là  sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  đó  vẫn  có  ra  bằng  cách  như  thế. 

Dứt  Bất  thiện  xiến  minh 


!? 

rini_»A _ _ bẠ _ _ • _ 

2)  Thiện  xiên  minh 

a)  Tám  tâm  thiện  dục  gioi 
Tâm  thiện  dục  giới  thứ  nhất 

358. 

Chư  pháp  thiện  là  chi?  Tâm  thiện  Dục  giới  đồng  sanh  hỷ  thọ,  tương  ưng  trí;  hoặc  có 
sắc  làm  cảnh. . .  hoặc  có  pháp  làm  cảnh  hay  những  cảnh  chi  mở  mối  sanh  ra  trong  khi 
nào  thì  thiện  căn  duyên  hành,  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh,  danh  duyên  lục  nhập, 


130 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  thanh  (pasãda),  thanh  duyên  thắng  giải, 
thắng  giải  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Sự  phát  sanh  ra  của  những 
khối  khổ  ấy  vẫn  có  bằng  cách  nhu  thế. 

359. 

*  Trong  những  duyên  khởi  đó  mà  thiện  căn  ra  sao? 

-  Vô  tham,  vô  sân  và  vô  si,  mà  vô  tham  ra  sao?  Cách  không  tham,  sự  không  tham, 
thái  độ  không  tham,  sự  không  dục  vọng,  cách  không  dục  vọng,  thái  độ  không  dục 
vọng,  sự  không  chú  ý  lấy  của  cải  tài  vật  nguời  khác,  vô  tham  là  căn  thiện.  Nhu  thế 
gọi  là  vô  tham. 

-  Vô  sân  trong  khỉ  có  ra  sao?  Vô  sân,  vô  hại,  vô  sân  độc,  không  tính  sân  độc  (ác), 
không  tính  ép  uổng,  vô  sân  là  căn  thiện.  Nhu  thế  gọi  là  vô  sân. 

-  Vô  si  trong  khỉ  có  ra  sao?  Trí  tuệ,  thái  độ  hiểu  rõ...  sự  không  mê  mờ,  cách  trạch 
pháp,  chánh  kiến.  Nhu  thế  gọi  là  vô  si. 

Những  chon  tuớng  nay  gọi  là  căn  thiện. 

*  Hành  sanh  ra  do  căn  thiện  làm  duyên  đó  ra  sao?  Sự  cố  quyết,  cách  cố  tính,  thái  độ 
cố  quyết,  dù  cách  nào  nhu  thế  gọi  là  thiện  căn  duyên  hành. 

*  Thọ  sanh  ra  do  xúc  làm  duyên  đó  ra  sao?  Sở  hữu  tâm  hỷ,  sở  hữu  tâm  vui,  sự  huởng 
cảnh  vui  thích  sanh  từ  ý  xúc,  thái  độ  huởng  cảnh  vui  thích  sanh  từ  ý  xúc.  Dù  cách  nào 
nhu  thế  gọi  là  xúc  duyên  thọ. 

*  Thanh  có  ra  do  thọ  làm  duyên  đó  ra  sao?  Đức  tin,  sự  tín  nguõng,  thái  độ  quyết  tin,  sự 
rất  tin  tuởng.  Dù  cách  nào  nhu  thế  gọi  là  thọ  duyên  thanh  (trong  sạch). 

*  Thẳng  giải  sanh  ra  do  thanh  làm  duyên  đó  ra  sao?  Sự  quyết  đoán  của  tâm,  thái  độ 
quyết  đoán  của  tâm,  sự  đoán  quyết  cảnh  của  tâm.  Dù  cách  nào  nhu  thế  gọi  là  thanh 
duyên  thắng  giải. 

*  Hữu  sanh  ra  do  thẳng  giải  làm  duyên  đó  ra  sao?  Nhu  là  thọ  uẩn,  tuởng  uẩn,  hành 
uẩn  và  thức  uẩn  trừ  thắng  giải.  Nhu  thế  gọi  là  thắng  giải  duyên  hữu. 

Do  nhân  đó  mới  gọi  là  sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  nhu  thế. 

Tâm  thiện  dục  giới  thứ  hai,  ba  và  bốn 

360. 

*  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Tâm  thiện  Dục  giới  đồng  sanh  hỷ  thọ,  tuơng  ung 
trí  hữu  dẫn. . .  đồng  sanh  hỷ  thọ  bất  tuong  ung  trí. . .  đồng  sanh  hỷ  thọ  bất  tuong  ung  trí 
hữu  dẫn.  Hoặc  có  sắc  làm  cảnh. . .  hoặc  có  pháp  làm  cảnh  hay  những  chi  mở  mối  sanh 
ra  trong  khi  nào  thì  thiện  căn  duyên  hành,  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh,  danh 
duyên  lục  nhập,  lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  thanh  (trong  sạch), 
thanh  duyên  thắng  giải,  thắng  giải  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Sự 
sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  bằng  cách  nhu  thế. 

361. 

*  Căn  thiện  đó  ra  sao? 

-  Vô  tham  và  vô  sân,  mà  vô  tham  đó  ra  sao?  Cách  không  ham,  sự  không  muốn,  thái 
độ  không  tham  lam,  không  nặng  dục  vọng,  sự  không  nặng  dục  vọng,  thái  độ  không 
nặng  dục  vọng,  cách  không  chú  ý  sẽ  lấy  tiền,  của  cải  nguời  khác,  vô  tham  là  căn 
thiện.  Dù  cách  nào  nhu  thế  gọi  là  vô  tham. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


131 


-  Vô  sân  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  không  giận  dỗi,  không  tính  hại,  thái  độ  không  độc 
hại,  không  sân  độc,  thái  độ  không  sân  độc,  vô  sân  là  căn  thiện.  Như  thế  gọi  là  vô 
sân. 

Những  trạng  thái  pháp  như  thế  gọi  là  căn  thiện. 

*  Hành  có  ra  do  căn  thiện  làm  duyên  đó  ra  sao?  Sự  cố  quyết,  cách  tính,  thái  độ  cố 
quyết.  Như  thế  gọi  là  thiện  căn  duyên  hành. 

Do  nhân  đó  mới  gọi  là  sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  như  thế. 


Tâm  thiện  dục  giới  thứ  năm  và  sáu 

362. 

Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Tâm  thiện  Dục  giới  đồng  sanh  xả  thọ,  tưong  ưng 
trí...  đồng  sanh  xả  thọ  tưong  ưng  trí  hữu  dẫn.  Hoặc  có  sắc  làm  cảnh...  hoặc  có  pháp 
làm  cảnh;  hay  những  cảnh  chi  mở  mối  sanh  ra  trong  khi  nào  thì  thiện  căn  duyên  hành, 
hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh,  danh  duyên  lục  nhập,  lục  nhập  duyên  xúc,  xúc 
duyên  thọ,  thọ  duyên  thanh  (trong  sạch),  thanh  duyên  thắng  giải,  thắng  giải  duyên  hữu, 
hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  bằng 
cách  nhu  thế. 

363. 

*  Căn  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Vô  tham,  vô  sân,  vô  si. . .  Những  chon  tướng  nay  gọi  là 
căn  thiện  (kusaỉamũỉa). 

*  Hành  sanh  ra  do  căn  thiện  làm  duyên  ra  sao?  Sự  cố  quyết,  cách  cố  tính,  thái  độ  cố 
quyết.  Dù  thế  nào  nhu  thế  gọi  là  thiện  căn  duyên  hành. 

*  Thọ  sanh  ra  do  xúc  làm  duyên  đó  ra  sao?  Sở  hữu  tâm  phi  hỷ  phi  phi  hỷ,  hưởng  phi 
khổ  phi  lạc  sanh  từ  ý  xúc,  thái  độ  hứng  chịu  phi  khổ  phi  lạc  sanh  từ  ý  xúc.  Như  thế  gọi 
là  xúc  duyên  thọ. 

Do  nhân  đó  mới  gọi  là  sự  phát  sanh  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  nhu 
thế. 


Tâm  thiện  dục  giới  thứ  bảy  và  tám 

364. 

Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Tâm  thiện  Dục  giới  đồng  sanh  xả  thọ,  bất  tương 
ưng  trí. . .  đồng  sanh  xả  thọ  bất  tương  ưng  trí  hữu  dẫn.  Hoặc  có  sắc  làm  cảnh. . .  hoặc  có 
pháp  làm  cảnh;  hay  những  cảnh  chi  mở  mối  sanh  ra  trong  khi  nào  thì  thiện  căn  duyên 
hành,  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh,  danh  duyên  lục  nhập,  lục  nhập  duyên  xúc, 
xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  thanh  (trong  sạch),  thanh  duyên  thắng  giải,  thắng  giải  duyên 
hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra 
bằng  cách  như  thế. 

365. 

*  Căn  thiện  đó  ra  sao?  Vô  tham  và  vô  sân.  Những  chon  tướng  nay  gọi  là  căn  thiện. 

*  Hành  sanh  ra  do  thiện  căn  làm  duyên  đó  ra  sao?  Sự  cố  quyết,  cách  cố  tính,  thái  độ 
cố  quyết.  Thế  gọi  là  thiện  căn  duyên  hành. . . 

Do  nhân  đó  mới  gọi  là  sự  phát  sanh  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  bằng  cách  nhu  thế. 


132 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


b)  Tâm  thiện  sắc  giói 

366. 

Chư  pháp  thiện  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  tĩnh  ly  chư 
dục...  đắc  sơ  thiền  hiệp  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ  định  có  đề  mục  đất  trong  khi  đó  thì 
thiện  căn  duyên  hành,  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh,  danh  duyên  lục  nhập,  lục 
nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  thanh  (trong  sạch),  thanh  duyên  thắng  giải, 
thắng  giải  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Sự  phát  sanh  ra  của  những 
khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  như  thế. 

367. 

*  Căn  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Vô  tham,  vô  sân  và  vô  si. . .  Những  chon  tướng  nay  gọi 
là  căn  thiện  (kusalamũla). 

*  Hành  sanh  ra  do  thiện  căn  làm  duyên  đó  ra  sao?  Sự  cố  quyết,  cách  quyết  tính,  thái 
độ  cố  quyết.  Dù  cách  nào  như  thế  gọi  là  thiện  căn  duyên  hành. 

Bởi  nhân  đó  mới  gọi  là  sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  bằng  cách  nhu  thế. 

c)  Tâm  thiện  vô  sắc  giói 

368. 

Chư  pháp  thiện  trong  khỉ  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  siêu  thế  hầu  đến  Vô 
sắc  giới  do  lướt  khỏi  những  Vô  sở  hữu  xứ  đồng  sanh  với  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ 
cũng  tuyệt  trừ  lạc...  đến  bực  tứ  thiền  trong  khi  đó  thiện  căn  duyên  hành,  hành  duyên 
thức,  thức  duyên  danh,  danh  duyên  lục  nhập,  lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ 
duyên  thanh,  thanh  duyên  thắng  giải,  thắng  giải  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh 
duyên  lão  tử.  Sự  phát  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  bằng  cách  nhu  thế. 

369. 

*  Căn  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Vô  tham,  vô  sân  và  vô  si. . .  Những  chon  tướng  nay  gọi 
là  căn  thiện  (kusaỉamũỉa). 

*  Hành  sanh  ra  do  căn  thiện  đó  ra  sao?  Sự  cố  quyết,  cách  quyết  tính,  thái  độ  cố  quyết. 
Dù  cách  nào  như  thế  gọi  là  thiện  căn  duyên  hành. . .  . 

*  Thọ  sanh  ra  do  xúc  làm  duyên  đó  ra  sao?  Sở  hữu  tâm  phi  hỷ  phi  phi  hỷ,  hưởng  cảnh 
phi  khổ  phi  lạc  sanh  từ  ý  xúc,  thái  độ  hứng  chịu  cảnh  phi  khổ  phi  lạc  sanh  từ  ý  xúc. 
Như  thế  gọi  là  xúc  duyên  thọ. 

Do  nhân  đó  mới  gọi  là  sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  nhu  thế 

d)  Tâm  thiện  siêu  thế 

370.  • 

*  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế,  cơ  quan  ra  khỏi 
khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  phiền  não  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục,  đắc  sơ 
thiền  hiệp  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ  định  mà  hành  nan  đắc  trì  trong  khi  đó  thiện  căn 
duyên  hành,  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh,  danh  duyên  lục  nhập,  lục  nhập  duyên 
xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  thanh  (trong  sạch),  thanh  duyên  thắng  giải,  thắng  giải 
duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn 
có  ra  bằng  cách  như  thế. 

371. 

*  Căn  thiện  là  chỉ? 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


133 


-  Vô  tham,  vô  sân  và  vô  si,  mà  vô  si  ra  sao?  Trí  tuệ,  thái  độ  hiếu  rõ...  sự  vô  si,  cách 
trạch  pháp,  chánh  kiến,  trạch  pháp  giác  chi,  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Dù 
cách  nào  như  thế  gọi  là  vô  si.  Những  chon  tướng  nay  gọi  là  thiện  căn  (kusalamũla). 

-  Thiện  căn  duyên  hành  đó  ra  sao?  Sự  cố  quyết,  cách  quyết  tính,  thái  độ  cố  quyết. 
Dù  cách  nào  nhu  thế  gọi  là  thiện  căn  duyên  hành. . .  . 

*  Thọ  có  ra  do  xúc  làm  duyên  đó  ra  sao?  Sở  hữu  tâm  vui,  sở  hữu  tâm  hỷ,  lạc,  cách 
hưởng  cảnh  vui  thích  sanh  từ  ý  xúc,  thái  độ  hứng  chịu  vui  thích  sanh  từ  ý  xúc.  Như  thế 
gọi  là  xúc  duyên  thọ. 

*  Thanh  có  ra  do  thọ  làm  duyên  đó  ra  sao?  Đức  tin,  sự  tín  ngưỡng,  thái  độ  tôn  trọng, 
thái  độ  sùng  bái.  Dù  cách  nào  như  thế  gọi  là  thọ  duyên  thanh. 

*  Thẳng  giải  sanh  ra  do  thanh  làm  duyên  đó  ra  sao?  Sự  quyết  đoán,  cách  quyết  đoán, 
thái  độ  quyết  đoán  cảnh  của  tâm.  Dù  cách  nào  nhu  thế  gọi  là  thanh  duyên  thắng  giải. 

*  Hữu  có  ra  do  thẳng  giải  làm  duyên  đó  ra  sao?  Như  là  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn 
và  thức  uẩn  (trừ  thắng  giải).  Như  thế  gọi  là  thắng  giải  duyên  hữu. 

Câu  nói  sự  sanh  ra  của  những  pháp  ấy  vẫn  có  bằng  cách  như  thế  đó  như  là  sự  đi 
chung,  đến  chung,  cách  hội  hiệp,  lối  hiện  bày  của  những  pháp  ấy  vẫn  có  bằng  cách 
như  thế. 

Do  nhân  đó  mói  gọi  là  sự  sanh  ra  của  những  pháp  ấy  ấy  có  bằng  cách  nhu  thế,  chỉ 
có  bấy  nhiêu  thôi. 

Dứt  Thiện  xiến  minh 


3)  Vô  ký  xiển  minh 

ã)  Tám  tâm  dị  thục  quả  thiện  vô  nhân 

Tâm  dị  thục  quả  thiện  vô  nhân  thứ  nhất 

372. 

Chư  pháp  vô  kỷ  là  chi?  Nhãn  thức  thuộc  dị  thục  quả,  đồng  sanh  xả  thọ,  sanh  ra  biết 
cảnh  sắc  do  nghiệp  thiện  Dục  giới  đã  làm  tích  trữ,  trong  khi  đó  thì  hành  duyên  thức, 
thức  duyên  danh,  danh  duyên  lục  nhập,  lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên 
hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có 
bằng  cách  như  thế. 

373. 

*  Hành  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  cố  quyết,  cách  tính  quyết,  thái  độ  cố  quyết.  Dù  cách  nào 
như  thế  đều  gọi  là  hành. 

*  Thức  sanh  ra  do  hành  làm  duyên  đó  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa...  sanh  từ  nhãn 
thức  giới.  Như  thế  gọi  là  hành  duyên  thức. 

*  Danh  có  ra  do  thức  làm  duyên  đó  ra  sao?  Như  là  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn.  Như 
thế  gọi  là  thức  duyên  danh. 

*  Lục  nhập  sanh  ra  do  danh  làm  duyên  đó  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa...  sanh  từ 
nhãn  thức  giới.  Như  thế  gọi  là  danh  duyên  lục  nhập. 

*  Xúc  có  ra  do  lục  nhập  làm  duyên  đó  ra  sao?  Sự  đụng,  cách  chạm,  sự  đụng  chạm,  thái 
độ  đụng  chạm.  Dù  cách  nào  như  thế  gọi  là  lục  nhập  duyên  xúc. 


134 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Thọ  có  ra  do  xủc  làm  duyên  đó  ra  sao?  Sở  hữu  tâm  phi  hỷ  phi  phi  hỷ,  sự  hưởng  cảnh 
phi  khổ  phi  lạc  sanh  từ  ý  xúc,  thái  độ  hứng  chịu  phi  khổ  phi  lạc  sanh  từ  ý  xúc.  Dù  cách 
nào  như  thế  gọi  là  xúc  duyên  thọ. 

*  Hữu  sanh  ra  do  thọ  làm  duyên  đó  ra  sao?  Như  là  tưởng  uẩn,  hành  uẩn,  thức  uẩn  (trừ 
thọ).  Như  thế  gọi  là  thọ  duyên  hữu. . . 

Do  nhân  đó  mói  gọi  là  sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  như  thế. 

374. 

*  Hành  duyên  thức,  hành  là  nhân. 

*  Thức  duyên  danh,  thức  là  nhân. 

*  Danh  duyên  lục  nhập,  danh  là  nhân. 

*  Lục  nhập  duyên  xúc,  lục  nhập  là  nhân. 

*  Xúc  duyên  thọ,  xúc  là  nhân. 

*  Thọ  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử. 

Trong  khi  đó  thì  sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  đó  vẫn  có  ra  bằng  cách  nhu  thế. 

375. 

*  Hành  duyên  thức  là  hành  tương  ưng. 

*  Thức  duyên  danh  là  thức  tương  ưng. 

*  Danh  duyên  lục  nhập  là  danh  tương  ưng. 

*  Lục  nhập  duyên  xúc  là  lục  nhập  tương  ưng. 

*  Xúc  duyên  thọ  là  xúc  tương  ưng. 

*  Thọ  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử. 

Sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  nhu  thế. 

376. 

*  Hành  duyên  thức,  thức  duyên  hành. 

*  Thức  duyên  danh,  danh  duyên  thức. 

*  Danh  duyên  lục  nhập,  lục  nhập  duyên  danh. 

*  Lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  lục  nhập. 

*  Xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  xúc. 

*  Thọ  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử. 

Sự  sanh  ra  của  những  đống  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  nhu  thế. 

Tâm  dị  thục  quả  thiện  vô  nhân  thứ  hai,  ba,  bôn  và  năm 

377. 

Chư  pháp  vô  kỷ  là  chi?  Nhĩ  thức  thuộc  dị  thục  quả  đồng  sanh  với  xả  thọ,  biết  cảnh 
thinh. . .  tỷ  thức  thuộc  dị  thục  quả  đồng  sanh  với  xả  thọ,  biết  cảnh  khí. . .  thiệt  thức 
thuộc  dị  thục  quả  đồng  sanh  với  xả  thọ,  biết  cảnh  vị. . .  thân  thức  thuộc  dị  thục  quả 
đồng  sanh  lạc  thọ,  biết  cảnh  xúc,  do  nghiệp  thiện  Dục  giới  đã  làm  tích  trữ  mới  sanh  ra 
trong  khi  đó  thì  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh,  danh  duyên  lục  nhập,  lục  nhập 
duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Sự  sanh 
ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  nhu  thế. 

378. 

*  Hành  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  cố  quyết,  cách  quyết  tính,  thái  độ  cố  quyết.  Dù  cách  nào 
như  thế  gọi  là  hành. . . 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


135 


*  Thọ  sanh  ra  do  xúc  làm  duyên  đó  ra  sao?  Sự  sướng  thân,  sự  thích  của  thân  hưởng 
cảnh  sướng  thích  sanh  từ  thân  xúc,  thái  độ  hưởng  cảnh  sướng  thích  sanh  từ  thân  xúc. 
Dù  cách  nào  như  thế  gọi  là  xúc  duyên  thọ. 

*  Hữu  sanh  ra  do  thọ  làm  duyên  đó  ra  sao?  Như  là  tưởng  uẩn,  hành  uẩn,  thức  uẩn  (trừ 
thọ).  Như  thế  gọi  là  thọ  duyên  hữu. . . 

Do  nhân  đó  mới  gọi  là  sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  như  thế. 


Tâm  dị  thục  quả  thiện  vô  nhân  thứ  sáu 

379. 

Chư  pháp  vô  kỷ  ra  sao?  Ý  giới  thảnh  dị  thục  quả  đồng  sanh  xả  thọ.  Hoặc  có  cảnh 
sắc. . .  hoặc  có  cảnh  xúc  hay  những  cảnh  chi  mở  mối  sanh  ra  do  nghiệp  thiện  Dục  giới 
đã  làm  chất  chứa  mới  có,  thì  trong  khi  đó  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh,  danh 
duyên  lục  nhập,  lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  thắng  giải,  thắng  giải 
duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Sự  phát  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy 
vẫn  có  ra  bằng  cách  như  thế. 

380. 

*  Hành  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  cố  quyết,  cách  cố  tính,  thái  độ  cố  quyết.  Như  thế  gọi  là 
hành. 

*  Thức  có  ra  do  hành  làm  duyên  đó  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa...  sanh  từ  ý  giới. 
Như  thế  gọi  là  hành  duyên  thức. 

*  Thọ  có  ra  do  xúc  làm  duyên  đó  ra  sao?  Sở  hữu  tâm  phi  hỷ  phi  phi  hỷ,  sự  hưởng  phi 
khổ  phi  lạc  sanh  từ  ý  xúc,  thái  độ  hứng  chịu  phi  khổ  phi  lạc  sanh  từ  ý  xúc.  Như  thế  gọi 
là  xúc  duyên  thọ. 

*  Thắng  giải  có  ra  do  thọ  làm  duyên  đó  ra  sao?  Sự  phán  đoán,  cách  phán  đoán,  thái  độ 
phán  đoán  của  tâm.  Đây  gọi  là  thọ  duyên  thắng  giải. 

*  Hữu  có  ra  do  thẳng  giải  làm  duyên  đó  ra  sao?  Như  là  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn 
và  thức  uẩn  mà  trừ  thắng  giải.  Như  thế  gọi  là  thắng  giải  duyên  hữu. . .  Do  nhân  đó  mới 
gọi  là  sự  phát  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  như  thế. 

Tâm  dị  thục  quả  thiện  vô  nhân  thứ  bảy 

381. 

Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Ý  thức  giới  thành  dị  thục  quả  đồng  sanh  hỷ  thọ. 
Hoặc  có  sắc  làm  cảnh. . .  hoặc  có  pháp  làm  cảnh  hay  những  cảnh  chi  mở  mối  sanh  ra 
do  nghiệp  thiện  Dục  giới  đã  làm  chất  chứa  mới  tạo  ra  trong  khi  đó  thì  hành  duyên 
thức,  thức  duyên  danh,  danh  duyên  lục  nhập,  lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ 
duyên  thắng  giải,  thắng  giải  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Sự  sanh  ra 
của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  nhu  thế. 

382. 

*  Hành  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  cố  quyết,  cách  cố  tính,  thái  độ  cố  quyết.  Như  thế  gọi  là 
hành. 

*  Thức  có  ra  do  hành  làm  duyên  đó  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa...  sanh  từ  ý  thức 
giới.  Như  thế  gọi  là  hành  duyên  thức. . . 


136 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Thọ  có  ra  do  xúc  làm  duyên  đó  ra  sao?  Sở  hữu  tâm  mãn  ý,  sở  hữu  tâm  khoái  lạc,  sự 
huởng  mãn  ý  an  lạc  sanh  từ  ý  xúc,  thái  độ  hứng  chịu  những  mãn  ý  an  lạc  sanh  từ  ý 
xúc.  Dù  cách  nào  nhu  thế  gọi  là  xúc  duyên  thọ. 

*  Thắng  giải  có  ra  do  thọ  làm  duyên  đó  ra  sao?  Sự  phân  đoán,  cách  phân  đoán,  thái  độ 
phân  đoán.  Dù  cách  nào  nhu  thế  gọi  là  thọ  duyên  thắng  giải. 

*  Hữu  có  ra  do  thẳng  giải  làm  duyên  đó  ra  sao?  Nhu  là  thọ  uẩn,  tuởng  uẩn,  hành  uẩn 
và  thức  uẩn  (mà  trừ  ra  thắng  giải).  Nhu  thế  gọi  là  thắng  giải  duyên  hữu. . . 

Bởi  nhân  đó  mới  gọi  là  sự  phát  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  bằng  cách 
nhu  thế. 

Tâm  dị  thục  quả  thiện  vô  nhân  thứ  tám 

383. 

Chư  pháp  vô  kỷ  ra  sao?  Ỷ  thức  giới  thành  dị  thục  quả  đồng  sanh  xả  thọ.  Hoặc  có  sắc 
làm  cảnh. . .  hoặc  có  pháp  làm  cảnh  hay  những  cảnh  chi  mở  mối  sanh  ra  do  nghiệp 
thiện  Dục  giới  đã  làm  chứa  để  mới  phát  ra  trong  khi  đó  thì  hành  duyên  thức,  thức 
duyên  danh,  danh  duyên  lục  nhập,  lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  thắng 
giải,  thắng  giải  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Sự  phát  sanh  ra  của 
những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  nhu  thế. 

384.  ,  ,  , 

*  Hành  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  cố  quyết,  cách  cố  tính,  thái  độ  cố  quyết.  Nhu  thế  gọi  là 
hành. 

*  Thức  có  ra  do  hành  làm  duyên  đó  ra  sao?  Nhu  là  tâm,  ý,  tâm  địa...  sanh  từ  ý  thức 
giới.  Nhu  thế  gọi  là  hành  duyên  thức. . . 

*  Thọ  có  ra  do  xúc  làm  duyên  đó  ra  sao?  Sở  hữu  tâm  phi  mãn  ý,  phi  phi  mãn  ý,  thái  độ 
hứng  chịu  phi  khổ  phi  lạc  sanh  từ  ý  xúc.  Nhu  thế  gọi  là  xúc  duyên  thọ. 

*  Thắng  giải  có  ra  do  thọ  làm  duyên  đó  ra  sao?  Sự  phân  đoán,  cách  quyết  đoán,  thái  độ 
đoán  quyết  cảnh  của  tâm.  Dù  cách  nào  nhu  thế  gọi  là  thọ  duyên  thắng  giải. 

*  Hữu  có  ra  do  thắng  giải  làm  duyên  đó  ra  sao?  Nhu  là  thọ  uẩn,  tuởng  uẩn,  hành  uẩn, 
thức  uẩn  (trừ  thắng  giải).  Nhu  thế  gọi  là  thắng  giải  duyên  hữu. 

Bởi  nhân  đó  mới  gọi  là  sự  phát  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách 
nhu  thế. 

b)  Tám  tâm  dị  thục  quả  Dục  giói 

385. 

Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Ỷ  thức  giới  thuộc  dị  thục  quả,  đồng  sanh  hỷ  thọ, 
tuơng  ung  trí. . .  đồng  sanh  hỷ  thọ  tuong  ung  trí  hữu  dẫn. . .  đồng  sanh  hỷ  thọ  bất  tuơng 
ung  trí. . .  đồng  sanh  hỷ  thọ  bất  tuơng  ung  trí  hữu  dẫn. . .  đồng  sanh  xả  thọ  tuong  ung 
trí. . .  đồng  sanh  xả  thọ  tuơng  ung  trí  hữu  dẫn. . .  đồng  sanh  xả  thọ  bất  tuơng  ung  trí. . . 
đồng  sanh  xả  thọ  bất  tuong  ung  trí  hữu  dẫn,  hoặc  có  sắc  làm  cảnh. . .  hoặc  có  pháp  làm 
cảnh  hay  những  cảnh  chi  mở  mối  sanh  ra  đặng  do  nghiệp  thiện  Dục  giới  đã  làm  chất 
chứa  mới  có  ra  trong  khi  đó  thì  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh,  danh  duyên  lục 
nhập,  lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  thanh  (trong  sạch),  thanh  duyên 
thắng  giải,  thắng  giải  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Sự  sanh  ra  của 
những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  nhu  thế. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


137 


386. 

*  Trong  những  duyên  khởi  đó  mà  hành  là  chi?  Sự  cố  quyết,  thái  độ  tính,  cách  cố 
quyết;  dù  cách  nào  nhu  thế  gọi  là  hành. 

*  Thức  có  ra  do  hành  làm  duyên  đó  ra  sao?  Nhu  là  tâm,  ý,  tâm  địa. . .  sanh  từ  ý  thức 
giới.  Nhu  thế  gọi  là  hành  duyên  thức. 

*  Thanh  có  ra  do  thọ  làm  duyên  đó  ra  sao?  Đức  tin,  sự  trong  sạch,  cách  tín  nguõng, 
thái  độ  trọng  kỉnh,  dù  cách  nào  nhu  thế  gọi  là  thọ  duyên  thanh  (trong  sạch). 

*  Thẳng  giải  có  ra  do  thanh  làm  duyên  đó  ra  sao?  Sự  phán  đoán,  cách  phán  quyết,  thái 
độ  quyết  đoán  cảnh  của  tâm.  Dù  cách  nào  nhu  thế  gọi  là  thanh  duyên  thắng  giải. 

*  Hữu  có  ra  do  thẳng  giải  làm  duyên  đó  ra  sao?  Nhu  là  thọ  uẩn,  tuởng  uẩn,  hành  uẩn 
và  thức  uẩn  (trừ  thắng  giải).  Nhu  thế  gọi  là  thắng  giải  duyên  hữu. 

Do  nhân  đó  mới  gọi  là  sự  phát  sanh  ra  của  những  khối  khổ  đó  vẫn  có  bằng  cách  như 
thế. 

c)  Tâm  dị  thục  quả  sắc  giói 

387. 

Chư  pháp  vô  kỷ  ra  sao? 

-  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  siêu  thế  hầu  đến  sắc  giới,  tĩnh  ly  chư  dục,  đắc  so  thiền 
hiệp  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ  định  bằng  đề  mục  đất  trong  khi  nào  thì  xúc. . .  vô  phóng 
dật  có  trong  khi  ấy.  Như  thế  gọi  là  chư  pháp  thiện. 

-  Bực  tu  tiến  tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  bằng  đề  mục  đất  có  dị  thục  quả  phát  sanh 
ra  do  nghiệp  thiện  sắc  giới  đã  làm  chất  để  mới  đặng  có  ra  trong  khi  đó  thì  hành 
duyên  thức,  thức  duyên  danh,  danh  duyên  lục  nhập,  lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên 
thọ,  thọ  duyên  thanh  (trong  sạch),  thanh  duyên  thắng  giải,  thắng  giải  duyên  hữu, 
hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra 
bằng  cách  như  thế. 

d)  Tâm  dị  thục  quả  Vô  sắc  giới 

388. 

Chư  pháp  vô  kỷ  ra  sao? 

-  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  Vô  sắc  giới  đã  trừ  luôn  lạc,  lướt  khỏi  những  Vô 
sở  hữu  xứ  chứng  tứ  thiền  đồng  sanh  với  tưởng  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  trong  khi 
nào  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Như  thế  gọi  là  chư  pháp  thiện. 

-  Bực  trừ  luôn  lạc  lướt  khỏi  những  Vô  sở  hữu  xứ  đắc  tứ  thiền  đồng  sanh  với  tưởng 
Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  mà  đặng  dị  thục  quả  do  đã  làm  nghiệp  thiện  Vô  sắc  giới 
chứa  để  mới  đặng  thì  trong  khi  đó  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh,  danh  duyên 
lục  nhập,  lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  thanh  (trong  sạch),  thanh 
duyên  thắng  giải,  thắng  giải  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Sự  sanh 
ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  như  thế. 

e)  Tâm  dị  thục  quả  Siêu  thế 

389. 

Chư  pháp  vô  kỷ  ra  sao? 

-  Bực  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế,  cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà 
kiến,  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục,  đắc  sơ  thiền  hiệp  với  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc 


138 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


sanh  từ  định  mà  hành  nan  đắc  cấp  trong  khi  nào  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi 
ấy.  Những  chon  tướng  như  thế  gọi  là  chư  pháp  thiện. 

-  Bực  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  so  thiền  thảnh  dị  thục  quả  do  thiền  thiện  siêu  thế  hiệp 
tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ  định  do  nhờ  tu  tiến  mà  hành  nan  đắc  cấp  (dukkhãpatipadã- 
dandhãbhinnã)  thuộc  chủng  tiêu  diệt  (sunnata)  trong  khi  đó  thì  hành  duyên  thức, 
thức  duyên  danh,  danh  duyên  lục  nhập,  lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ 
duyên  thanh  (trong  sạch),  thanh  duyên  thắng  giải,  thắng  giải  duyên  hữu,  hữu  duyên 
sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Sự  sanh  ra  của  những  pháp  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  nhu  thế. 

í)  Bảy  tâm  dị  thục  quả  bất  thiện 

Tâm  dị  thục  quả  bất  thiện  thứ  nhứt,  hai,  ba,  tư  và  năm 

390. 

Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Nhãn  thức  thuộc  dị  thục  quả,  đồng  sanh  xả  thọ 
có  sắc  làm  cảnh  sanh  ra. . .  nhĩ  thức  thuộc  dị  thục  quả  đồng  sanh  xả  thọ  có  thinh  làm 
cảnh  sanh  ra. . .  tỷ  thức  thuộc  dị  thục  quả  đồng  sanh  xả  thọ  có  khí  làm  cảnh  sanh  ra. . . 
thiệt  thức  thuộc  dị  thục  quả  đồng  sanh  xả  thọ  có  vị  làm  cảnh  sanh  ra. . .  thân  thức  thuộc 
dị  thục  quả  đồng  sanh  khổ  thọ  có  xúc  làm  cảnh  sanh  ra  đều  do  đã  tạo  chứa  nghiệp  bất 
thiện  có  trong  khi  nào  thì  trong  khi  đó  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh,  danh  duyên 
lục  nhập,  lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh 
duyên  lão  tử.  Sự  phát  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  nhu  thế. 

391. 

*  Trong  những  duyên  khởi  đó  mà  hành  ra  sao?  Sự  cố  quyết,  cách  cố  tính,  thái  độ  cố 
quyết.  Như  thế  gọi  là  hành. 

*  Thức  có  ra  do  hành  làm  duyên  đó  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa. . .  sanh  từ  thân  thức 
giới.  Như  thế  gọi  là  hành  duyên  thức. 

*  Thọ  có  ra  do  xúc  làm  duyên  đó  ra  sao?  Như  là  thân  không  thích,  thân  chịu  khổ,  sự 
hưởng  khổ,  hưởng  không  thích  sanh  từ  ý  xúc.  Như  thế  gọi  là  xúc  duyên  thọ. 

*  Hữu  có  ra  do  thọ  làm  duyên  đó  ra  sao?  Như  là  tưởng  uấn,  hành  uấn  và  thức  uấn  (trừ 
thọ).  Như  thế  gọi  là  thọ  duyên  hữu. 

Do  nhân  đó  mới  gọi  là  sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  nhu  thế. 

Tâm  dị  thục  quả  bất  thiện  thứ  sáu 

392. 

Chư  pháp  vô  kỷ  ra  sao?  Ý  thức  giới  thuộc  dị  thục  quả  đồng  sanh  xả  thọ,  có  sắc  làm 
cảnh. . .  hoặc  có  xúc  làm  cảnh  hay  những  cảnh  chi  mở  mối  sanh  ra  đặng  do  tạo  chứa 
nghiệp  bất  thiện  trong  khi  nào  thì  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh,  danh  duyên  lục 
nhập,  lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  thắng  giải,  thắng  giải  duyên  hữu, 
hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng 
cách  nhu  thế. 

393. 

*  Trong  những  duyên  khởi  đó,  mà  hành  ra  sao?  Như  là  sự  cố  quyết,  sự  cố  tính,  thái  độ 
cố  quyết.  Như  thế  gọi  là  hành. 

*  Thức  sanh  ra  do  hành  làm  duyên  đó  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa...  thuộc  ý  giới. 
Như  thế  gọi  là  hành  duyên  thức. . . 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


139 


*  Thọ  có  ra  do  xúc  làm  duyên  đó  ra  sao?  Như  là  sở  hữu  tâm  phi  mãn  ý  phi  phi  mãn  ý, 
sự  hưởng  phi  khổ  phi  lạc  sanh  từ  ý  xúc,  thái  độ  hứng  chịu  phi  khổ  phi  lạc  sanh  từ  ý 
xúc.  Như  thế  gọi  là  xúc  duyên  thọ. 

*  Thắng  giải  có  ra  do  thọ  làm  duyên  đó  ra  sao?  Như  là  sự  phân  đoán,  đoán  quyết,  thái 
độ  đoán  quyết  cảnh  của  tâm.  Như  thế  gọi  là  thọ  duyên  thắng  giải. 

*  Hữu  có  ra  do  thẳng  giải  làm  duyên  đó  ra  sao?  Như  là  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn 
và  thức  uẩn  mà  trừ  thắng  giải.  Như  thế  gọi  là  thắng  giải  duyên  hữu. 

Do  nhân  đó  mới  gọi  là  sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  như  thế. 


Tâm  dị  thục  quả  bất  thiện  thứ  bảy 

394. 

Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Ý  thức  giới  thuộc  dị  thục  quả  đồng  sanh  xả  thọ 
có  sắc  làm  cảnh. . .  hoặc  có  pháp  làm  cảnh  hay  là  những  cảnh  chi  mở  mối  sanh  ra  do 
tạo  chứa  nghiệp  bất  thiện  trong  khi  đó  thì  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh,  danh 
duyên  lục  nhập,  lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  thắng  giải,  thắng  giải 
duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn 
có  bằng  cách  như  thế. 

395. 

*  Hành  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  sự  cố  quyết,  sự  cố  tính,  thái  độ  cố  quyết.  Như  thế 
gọi  là  hành. 

*  Thức  có  ra  do  hành  làm  duyên  đó  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa...  sanh  từ  ý  thức 
giới.  Như  thế  gọi  là  hành  duyên  thức. . . 

Do  đó  mới  gọi  là  sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  nhu  thế. 

g)  Ba  tâm  tố  vô  nhân 

396. 

Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Ý  giới  thuộc  tố,  phi  thiện  phi  bất  thiện  và  phi  dị 
thục  quả  đồng  sanh  xả  thọ,  có  sắc  làm  cảnh. . .  hoặc  có  xúc  làm  cảnh;  hay  là  những 
cảnh  chi  mở  mối  sanh  ra. . .  ý  thức  giới  thuộc  tố,  phi  thiện  phi  bất  thiện  và  phi  dị  thục 
quả,  đồng  sanh  xả  thọ,  có  sắc  làm  cảnh. . .  hoặc  có  pháp  làm  cảnh  hay  những  cảnh  chi 
mở  mối  sanh  ra  trong  khi  đó  thì  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh,  danh  duyên  lục 
nhập,  lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  thắng  giải,  thắng  giải  duyên  hữu, 
hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng 
cách  nhu  thế. 

h)  Tám  tâm  đại  tố  dục  giói 

397. 

Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Ý  thức  giới  thuộc  tố,  phi  thiện  phi  bất  thiện  và 
phi  dị  thục  quả,  đồng  sanh  hỷ  thọ  tương  ưng  trí. . .  đồng  sanh  hỷ  thọ  tương  ưng  trí  hữu 
dẫn. . .  đồng  sanh  hỷ  thọ  bất  tương  ưng  trí. . .  đồng  sanh  hỷ  thọ  bất  tương  ưng  trí  hữu 
dẫn. . .  đồng  sanh  xả  thọ  tương  ưng  trí. . .  đồng  sanh  xả  thọ  tương  ưng  trí  hữu  dẫn. . . 
đồng  sanh  xả  thọ  bất  tương  ưng  trí. . .  đồng  sanh  xả  thọ  bất  tương  ưng  trí  hữu  dẫn. . .,  có 
sắc  làm  cảnh. . .  hoặc  có  pháp  làm  cảnh;  hay  những  cảnh  chi  mở  mối  sanh  ra  trong  khi 
đó  thì  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh,  danh  duyên  lục  nhập,  lục  nhập  duyên  xúc, 


140 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


XÚC  duyên  thọ,  thọ  duyên  thanh  (trong  sạch),  thanh  duyên  thắng  giải,  thắng  giải  duyên 
hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra 
bằng  cách  nhu  thế. 

Tâm  tô  săc  giới 

398. 

Chir pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  vô  sanh  tu  tiến  theo  thiền  sắc  giới  thuộc  tố, 
phi  thiện  phi  bất  thiện  và  phi  dị  thục  quả,  đã  viễn  ly  chu  dục  thảnh  kiến  pháp  lạc  xứ. . . 
đắc  so  thiền  bằng  đề  mục  đất  trong  khi  đó  thì  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh,  danh 
duyên  lục  nhập,  lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  thanh  (trong  sạch), 
thanh  duyên  thắng  giải,  thắng  giải  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Sự 
sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  nhu  thế. . . 

j)  Tâm  to  vô  săc  giói 

399. 

Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  vô  sanh  tu  tiến  theo  thiền  Vô  sắc  giới  thuộc 
tố  phi  thiện  phi  bất  thiện  và  phi  dị  thục  quả,  chỉ  kiến  pháp  lạc  xứ  do  luớt  qua  cho  đến 
khỏi  Vô  sở  hữu  xứ  và  trừ  luôn  lạc. . .  đắc  tứ  thiền  đồng  sanh  với  tuởng  phi  tuởng  phi 
phi  tuởng  trong  khi  đó  thì  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh,  danh  duyên  lục  nhập, 
lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  thanh  (trong  sạch),  thanh  duyên  thắng 
giải,  thắng  giải  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Sự  sanh  ra  của  những 
khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  như  thế. 

Dứt  Vô  ký  xiên  minh 


4)  Xiển  minh  phần  căn  vô  minh  đối  với  thiện 

a)  Tám  tâm  đại  thiện 

Tâm  đại  thiện  thứ  nhứt 

400. 

Chư  pháp  thiện  ra  sao?  Tâm  thiện  Dục  giới  đồng  sanh  hỷ  thọ,  tương  ưng  trí,  có  sắc 
làm  cảnh. . .  hoặc  có  pháp  làm  cảnh  hay  những  cảnh  chi  mở  mối  sanh  ra  trong  khi  nào 
thì  vô  minh  duyên  hành,  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh,  danh  duyên  lục  nhập,  lục 
nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  thanh  (trong  sạch),  thanh  duyên  thắng  giải, 
thắng  giải  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Sự  sanh  ra  của  những  khối 
khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  như  thế. 

401. 

*  Vô  mình  duyên  hành  đó  ra  sao?  Như  là  sự  cố  quyết,  sự  cố  tính,  thái  độ  cố  quyết;  như 
thế  gọi  là  vô  minh  duyên  hành. 

*  Thọ  có  ra  do  xúc  làm  duyên  đó  ra  sao?  Như  là  sự  mãn  ý  của  tâm,  an  lạc  của  tâm, 
hưởng  sự  mãn  ý  từ  ý  xúc,  thái  độ  hứng  chịu  những  sự  mãn  ý  an  lạc  từ  nơi  ý  xúc.  Như 
thế  gọi  là  xúc  duyên  thọ. 

*  Thanh  có  ra  do  thọ  làm  duyên  đó  ra  sao?  Như  là  đức  tin,  sự  tín  ngưỡng,  cách  tín 
ngưỡng,  thái  độ  tín  ngưỡng;  như  thế  gọi  là  thọ  duyên  thanh. 

*  Thẳng  giải  có  ra  do  thanh  làm  duyên  đó  ra  sao?  Như  là  sự  quyết  tâm,  cách  quyết 
đoán,  thái  độ  quyết  đoán  cảnh  của  tâm.  Như  thế  gọi  là  thanh  duyên  thắng  giải. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


141 


*  Hữu  có  ra  do  thẳng  giải  làm  duyên  đó  ra  sao?  Như  là  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn 
và  thức  uẩn  mà  trừ  thắng  giải.  Như  thế  gọi  là  thắng  giải  duyên  hữu. 

Do  nhân  đó  mới  gọi  là  sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  nhu 
thế. 

402. 

Vô  minh  duyên  hành,  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh,  danh  duyên  xúc,  xúc  duyên 
thọ,  thọ  duyên  thanh  (trong  sạch),  thanh  duyên  thắng  giải,  thắng  giải  duyên  hữu,  hữu 
duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Trong  khi  đó  thì  sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn 
có  ra  bằng  cách  nhu  thế. 

403. 

Vô  minh  duyên  hành,  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh  sắc,  danh  sắc  duyên  lục  nhập, 
lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  thanh  (trong  sạch),  thanh  duyên  thắng 
giải,  thắng  giải  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Trong  khi  đó  thì  sự 
sanh  ra  của  các  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  như  thế. 

404. 

Vô  minh  duyên  hành,  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh  sắc,  danh  sắc  duyên  lục  nhập, 
lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  thanh,  thanh  duyên  thắng  giải,  thắng 
giải  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Trong  khi  đó  thì  sự  sanh  ra  của 
những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  như  thế. 

Tâm  thiện  dục  giới  thứ  hai,  ba,  tư,  năm,  sáu,  bảy  và  tám 

405. 

Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Tâm  thiện  Dục  giới  đồng  sanh  hỷ  thọ,  tưong  ưng 
trí  hữu  dẫn. . .  đồng  sanh  hỷ  thọ  bất  tưong  ưng  trí. . .  đồng  sanh  hỷ  thọ  bất  tưong  ưng  trí 
hữu  dẫn. . .  đồng  sanh  xả  thọ  tương  ưng  trí. . .  đồng  sanh  xả  thọ  tương  ưng  trí  hữu  dẫn. . . 
đồng  sanh  xả  thọ  bất  tương  ưng  trí. . .  đồng  sanh  xả  thọ  bất  tương  ưng  trí  hữu  dẫn. . .  có 
sắc  làm  cảnh. . .  hoặc  có  pháp  làm  cảnh  hay  những  cảnh  chi  mở  mối  sanh  ra  trong  khi 
nào  thời  vô  minh  duyên  hành,  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh,  danh  duyên  lục 
nhập,  lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  thanh  (trong  sạch),  thanh  duyên 
thắng  giải,  thắng  giải  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Sự  sanh  ra  của 
những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  như  thế. 

b)  Tâm  thiện  sắc  giới 

406. 

Chư  pháp  thiện  trong  khỉ  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  tĩnh 
ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  hiệp  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ  định,  nương  đề  mục  đất  trong 
khi  đó  thì  vô  minh  duyên  hành,  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh,  danh  duyên  lục 
nhập,  lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  thanh,  thanh  duyên  thắng  giải, 
thắng  giải  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Sự  sanh  ra  của  những  khối 
khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  nhu  thế. 

c)  Tâm  thiện  vô  sắc  giói 

407. 

Chư  pháp  thiện  trong  khỉ  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  Vô  sắc  giới, 
đã  trừ  luôn  lạc  lướt  khỏi  Vô  sở  hữu  xứ,  chứng  tứ  thiền  đồng  sanh  với  tưởng  Phi  tưởng 
phi  phi  tưởng  xứ  trong  khi  đó  thì  vô  minh  duyên  hành,  hành  duyên  thức,  thức  duyên 
danh,  danh  duyên  lục  nhập,  lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  thanh,  thanh 


142 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


duyên  thắng  giải,  thắng  giải  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Trong  khi 
đó  thì  sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  như  thế. 

d)  Tâm  thiện  siêu  thế 

408.  • 

Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Bực  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế,  co  quan  ra  khỏi 
khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  so,  tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  so 
thiền  hiệp  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ  định  mà  hành  nan  đắc  trì  trong  khi  nào  thì  lúc  ấy  vô 
minh  duyên  hành,  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh,  danh  duyên  lục  nhập,  lục  nhập 
duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  thanh,  thanh  duyên  thắng  giải,  thắng  giải  duyên 
hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Sự  sanh  ra  của  những  pháp  ấy  vẫn  có  ra  bằng 
cách  như  thế. 

Dứt  Xiến  minh  phần  căn  vô  minh  đối  với  thiện 

5)  Xiển  minh  phần  thiện  căn  dị  thục  quả 
ã)  Tâm  dị  thục  quả  thiện  vô  nhân 

Tâm  dị  thục  quả  thiện  vô  nhân  thứ  nhất 

409. 

Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Nhãn  thức  thuộc  dị  thục  quả,  đồng  sanh  xả  thọ 
do  nghiệp  thiện  Dục  giới  đã  làm  chất  chứa  sanh  ra  có  sắc  làm  cảnh  trong  khi  nào  thì 
lúc  đó  thiện  căn  duyên  hành,  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh,  danh  duyên  lục  nhập, 
lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử. 
Sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  như  thế. 

410. 

Thiện  căn  duyên  hành  đó  ra  sao?  Như  là  sự  cố  quyết,  sự  quyết  tính,  thái  độ  cố  quyết. 
Như  thế  gọi  là  thiện  căn  duyên  hành. . .  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  sự  sanh  ra  của  những 
khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  như  thế. 

Tâm  dị  thục  quả  thiện  vô  nhơn  thứ  hai,  ba,  bốn,  năm,  sáu,  bảy,  tám 

411. 

Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Trong  khi  nào  nhĩ  thức  thuộc  dị  thục  quả  đồng 
sanh  xả  thọ,  có  thinh  làm  cảnh. . .  tỷ  thức  thuộc  dị  thục  quả  đồng  sanh  xả  thọ,  có  khí 
làm  cảnh. . .  thiệt  thức  thuộc  dị  thục  quả  đồng  sanh  xả  thọ,  có  vị  làm  cảnh. . .  thân  thức 
thuộc  dị  thục  quả  đồng  sanh  lạc  thọ,  có  xúc  làm  cảnh. . .  ý  giới  thuộc  dị  thục  quả  đồng 
sanh  xả  thọ  có  sắc  làm  cảnh. . .  hoặc  có  xúc  làm  cảnh  hay  những  cảnh  chi  mở  mối  sanh 
ra  ý  thức  giới  thuộc  dị  thục  quả  đồng  sanh  hỷ  thọ  có  sắc  làm  cảnh. . .  hoặc  có  pháp  làm 
cảnh  hay  những  cảnh  chi  mở  mối  sanh  ra. . .  ý  thức  giới  thuộc  dị  thục  quả  đồng  sanh  xả 
thọ  có  sắc  làm  cảnh. . .  hoặc  có  pháp  làm  cảnh  hay  những  cảnh  chi  mở  mối  sanh  ra  do 
nghiệp  thiện  Dục  giới  đã  làm  chất  chứa  trong  khi  đó  thì  thiện  căn  duyên  hành,  hành 
duyên  thức,  thức  duyên  danh,  danh  duyên  lục  nhập,  lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên 
thọ,  thọ  duyên  thắng  giải,  thắng  giải  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử. 
Sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  như  thế. 

b)  Tám  tâm  đại  dị  thục  quả 

412. 

Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Trong  khi  nào  ý  thức  giới  thuộc  dị  thục  quả  đồng 
sanh  hỷ  thọ  tương  ưng  trí. . .  đồng  sanh  hỷ  thọ  tương  ưng  trí  hữu  dẫn. . .  đồng  sanh  hỷ 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


143 


thọ  bất  tương  ưng  trí...  đồng  sanh  hỷ  thọ  bất  tương  ưng  trí  hữu  dẫn...  đồng  sanh  xả 
thọ  tương  ưng  trí...  đồng  sanh  xả  thọ  tương  ưng  trí  hữu  dẫn...  đồng  sanh  xả  thọ  bất 
tương  ưng  trí...  đồng  sanh  xả  thọ  bất  tương  ưng  trí  hữu  dẫn...  do  đã  tạo  chứa  để 
nghiệp  thiện  Dục  giới  đã  làm,  có  sắc  làm  cảnh. . .  hoặc  có  pháp  làm  cảnh  hay  những 
cảnh  chi  mở  mối  sanh  ra  trong  khi  đó  thì  thiện  căn  duyên  hành,  hành  duyên  thức,  thức 
duyên  danh,  danh  duyên  lục  nhập,  lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên 
thanh,  thanh  duyên  thắng  giải,  thắng  giải  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão 
tử.  Sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  nhu  thế. 

c)  Tâm  dị  thục  quá  săc  giới 

413. 

Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao? 

-  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  hiệp 
tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ  định  có  đề  mục  đất  trong  khi  nào  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có 
trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  nhu  thế  gọi  là  chư  pháp  thiện. 

-  Bực  tĩnh  ly  chư  dục,  đã  chứng  sơ  thiền  mà  thành  dị  thục  quả  do  đã  tạo  chứa  nghiệp 
Sắc  giới  có  ra  cũng  hiệp  với  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ  định  nương  đề  mục  đất  trong 
khi  nào  thì  lúc  đó  thiện  căn  duyên  hành,  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh,  danh 
duyên  lục  nhập,  lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  thanh  (trong  sạch), 
thanh  duyên  thắng  giải,  thắng  giải  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử. 
Sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  nhu  thế. 

d)  Tâm  dị  thục  quả  vô  sắc  giói 

414. 

Chư  pháp  vô  kỷ  ra  sao? 

-  Bực  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  Vô  sắc  giới  trừ  luôn  lạc  do  lướt  khỏi  Vô  sở  hữu 
xứ  đắc  tứ  thiền  đồng  sanh  với  tưởng  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  trong  khi  nào  thì 
xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Những  chon  tướng  nay  gọi  là  chư  pháp  thiện. 

-  Bực  lướt  khỏi  Vô  sở  hữu  xứ  đã  trừ  luôn  lạc  đắc  tứ  thiền  thuộc  dị  thục  quả  do  đã  tạo 
chứa  nghiệp  vô  sắc  mà  đồng  sanh  với  tưởng  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  trong  khi 
đó  là  thiện  căn  duyên  hành,  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh,  danh  duyên  lục 
nhập,  lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  thanh,  thanh  duyên  thắng  giải, 
thắng  giải  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Sự  sanh  ra  của  những 
khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  nhu  thế. 

e)  Tâm  dị  thục  quả  siêu  thế 

415. 

Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khỉ  có  ra  sao? 

-  Bực  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế  là  cơ  quan  ra  khỏi  khổ  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà 
kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  hiệp  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  sanh 
từ  định  mà  hành  nan  đắc  trì  trong  khi  nào  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy. 
Những  chon  tướng  nhu  thế  gọi  là  chư  pháp  thiện. 

-  Bực  tĩnh  ly  chư  dục  đã  đắc  sơ  thiền  thảnh  dị  thục  quả  do  đã  tiến  hành  thiền  thiện 
siêu  thế  hiệp  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ  định  mà  hành  nan  đắc  trì  chủng  tiêu  diệt  trong 
khi  nào  thì  lúc  đó  thiện  căn  duyên  hành,  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh,  danh 
duyên  lục  nhập,  lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  thanh.  Thanh  duyên 


144 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


thắng  giải,  thắng  giải  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Sự  sanh  ra  của 
những  pháp  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  nhu  thế. 

Dứt  Phần  thiện  căn  dị  thục  quả  xiến  minh 


6)  Xiển  minh  phần  bất  thiện  căn  dị  thục  quả 
a)  Bảy  tâm  dị  thục  quả  bất  thiện 

Tâm  dị  thục  quả  bất  thiện  thứ  nhất 

416. 

Chư  pháp  vô  kỷ  ra  sao?  Khi  nào  dị  thục  quả  do  nghiệp  bất  thiện  tạo  sanh  ra  tức  là 
nhãn  thức  đồng  sanh  xả  thọ,  có  sắc  làm  cảnh,  trong  khi  đó  thì  bất  thiện  căn  duyên 
hành,  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh,  danh  duyên  lục  nhập,  lục  nhập  duyên  xúc, 
xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Sự  sanh  ra  của 
những  khối  khổ  vẫn  có  ra  bằng  cách  nhu  thế. 

417. 

Bất  thiện  căn  duyên  hành  đó  ra  sao?  Nhu  là  sự  cố  quyết,  sự  cố  tính,  trạng  thái  cố 
quyết.  Nhu  thế  gọi  là  bất  thiện  căn  duyên  hành. . .  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  sự  sanh  ra  của 
những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  nhu  thế. 

Tâm  dị  thục  quả  bất  thiện  thứ  hai,  ba,  bốn,  năm  và  sáu 

418. 

Chư  pháp  vô  kỷ  ra  sao?  Khi  nào  dị  thục  quả  do  nghiệp  bất  thiện  tạo  ra  thảnh  nhĩ  thức 
đồng  sanh  xả  thọ  có  thinh  làm  cảnh...  thảnh  tỷ  thức  đồng  sanh  xả  thọ  có  khí  làm 
cảnh. . .  thảnh  thiệt  thức  đồng  sanh  xả  thọ  có  vị  làm  cảnh. . .  thảnh  thân  thức  đồng  sanh 
khổ  thọ  có  xúc  làm  cảnh...  thảnh  ý  giới  đồng  sanh  xả  thọ  có  sắc  làm  cảnh...  hoặc  có 
xúc  làm  cảnh  hay  những  cảnh  chi  mở  mối  sanh  ra  trong  khi  đó  thì  bất  thiện  căn  duyên 
hành,  hành  duyên  thức,  thức  duyên  danh,  danh  duyên  lục  nhập,  lục  nhập  duyên  xúc, 
xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  thắng  giải,  thắng  giải  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh 
duyên  lão  tử.  Sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  nhu  thế. 

Tâm  dị  thục  quả  bât  thiện  thứ  bảy 

419. 

Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Khi  nào  dị  thục  quả  do  nghiệp  bất  thiện  tạo  ra 
thuộc  ý  thức  giới  đồng  sanh  xả  thọ  có  cảnh  sắc. . .  hoặc  cảnh  pháp  hay  những  cảnh  chi 
mở  mối  sanh  ra  trong  khi  đó  thì  bất  thiện  căn  duyên  hành,  hành  duyên  thức,  thức 
duyên  danh,  danh  duyên  lục  nhập,  lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  thắng 
giải,  thắng  giải  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  lão  tử.  Sự  sanh  ra  của  những 
khối  khổ  vẫn  có  ra  bằng  cách  nhu  thế. 

420. 

Bất  thiện  căn  duyên  hành  đó  ra  sao?  Nhu  là  sự  cố  quyết,  sự  cố  tính,  thái  độ  cố  quyết. 
Nhu  thế  gọi  là  bất  thiện  căn  duyên  hành. 

421. 

Hành  duyên  thức  trong  khi  có  ra  sao?  Nhu  là  tâm,  ý,  tâm  địa...  sanh  từ  ý  thức  giới. 
Nhu  thế  gọi  là  hành  duyên  thức. 

422. 

Thức  duyên  danh  đó  ra  sao?  Nhu  là  thọ  uẩn,  tuởng  uẩn  và  hành  uẩn.  Nhu  thế  gọi  là 
thức  duyên  danh. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


145 


423. 

Danh  duyên  lục  nhập  đó  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa...  sanh  từ  ý  thức  giới.  Như 
thế  gọi  là  danh  duyên  lục  nhập. 

424. 

Lục  nhập  duyên  xúc  đó  ra  sao?  Như  là  sự  đụng,  cách  đụng,  sự  đụng  chạm,  thái  độ 
đụng  chạm,  như  thế  gọi  là  lục  nhập  duyên  xúc. 

425. 

Xúc  duyên  thọ  đó  ra  sao?  Như  là  sự  phi  hỷ  phi  phi  hỷ  của  tâm,  hưởng  cảnh  phi  khổ 
phi  lạc  sanh  từ  ý  xúc,  thái  độ  hứng  chịu  cảnh  phi  khổ  phi  lạc  sanh  từ  ý  xúc.  Như  thế 
gọi  là  xúc  duyên  thọ. 

426.  , 

Thọ  duyên  thẳng  giải  đó  ra  sao?  Như  là  sự  quyết  đoán,  cách  phân  đoán,  thái  độ  quyết 
đoán  cảnh  của  tâm.  Như  thế  gọi  là  thọ  duyên  thắng  giải. 

427.  \  , 

Thắng  giải  duyên  hữu  đó  ra  sao?  Như  là  thọ  uấn,  tưởng  uấn,  hành  uấn  và  thức  uấn 
mà  trừ  thắng  giải.  Như  thế  gọi  là  thắng  giải  duyên  hữu. 

428. 

Hữu  duyên  sanh  đó  ra  sao?  Như  là  cách  sanh,  sự  sanh,  cách  có  ra,  phát  ra  đầy  đủ, 
sanh  trọn  phần,  sự  phát  hiện  của  những  pháp  đó.  Như  thế  gọi  là  hữu  duyên  sanh. 

429. 

Sanh  duyên  lão  tử  đó  ra  sao? 

-  Lão  và  tử,  mà  lão  đó  ra  sao?  Như  là  sự  già,  trạng  thái  già,  bớt  sự  sống  còn  của 
những  pháp  ấy.  Như  thế  gọi  là  lão. 

-  Tử  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  sự  mất,  cách  hoại,  sự  tan  rã,  sự  hư  hao,  không  bền 
vững,  cách  mất  đi  của  những  pháp  ấy.  Như  thế  gọi  là  tử. 

Lão  và  tử  như  đã  nói  đó.  Thế  gọi  là  sanh  duyên  lão  tử. 

430. 

Câu  nói  sự  sanh  ra  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  như  thế  tức  là  sự  tập 
khứ,  tập  lai,  cách  hội  hợp,  thái  độ  hiện  bày  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách 
như  thế. 

Do  nhân  đó  mới  gọi  là  sự  phát  sanh  của  những  khối  khổ  ấy  vẫn  có  ra  bằng  cách  như 
thế. 

Dứt  Phần  bất  thiện  căn  dị  thục  quả  xiến  minh 
Dứt  Phân  theo  Diệu  Pháp 
Đầy  đủ  duyên  khởi  phân  tích 


146 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


PHÀN  VII  -  NIỆM  XỨ  PHÂN  TÍCH 


A.  NIỆM  XỨ  PHÂN  TÍCH  PHÂN  THEO  KINH 

431. 

Tứ  niệm  xứ: 

-  1  là  Phíc-khú  trong  Phật  Giáo  nầy  thường  quán  thân  trong  thân  bên  trong,  thường 
quán  thân  trong  thân  bên  ngoài,  thường  quán  thân  trong  thân  bên  trong  và  bên 
ngoài,  có  tinh  tấn,  lưong  tri,  niệm,  ngăn  chận  đặng  tham  ác  và  ưu  trong  đời. 

-  2  là  thường  quán  thọ  trong  thọ  bên  trong,  thường  quán  thọ  trong  thọ  bên  ngoài, 
thường  quán  thọ  trong  thọ  bên  trong  và  bên  ngoài,  có  sự  tinh  tấn,  đặng  lưong  tri, 
niệm,  ngăn  ngừa  đặng  ưu  và  tham  ác  trong  đời. 

-  3  là  thường  quán  tâm  trong  tâm  bên  trong,  thường  quán  tâm  trong  tâm  bên  ngoài, 
thường  quán  tâm  trong  tâm  bên  trong  và  bên  ngoài,  có  sự  tinh  tấn,  lương  tri,  niệm 
ngăn  ngừa  ưu  và  tham  ác  trong  đời. 

-  4  là  thường  quán  pháp  trong  pháp  bên  trong,  thường  quán  pháp  trong  pháp  bên 
ngoài,  thường  quán  pháp  trong  pháp  bên  trong  và  bên  ngoài,  có  tinh  tấn,  lương  tri, 
niệm,  ngăn  ngừa  đặng  ưu  và  tham  ác  trong  đời. 


1)  Niệm  thân  xiển  minh 

Phỉc-khú  thường  quán  thấy  thân  trong  thân  bên  trong  như  thế  nào? 

-  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay,  quán  thấy  trong  thân  từ  bàn  chân  sắp  lên,  từ  ngọn  tóc 
sắp  xuống,  có  da  bọc  xung  quanh,  đầy  dẫy  những  đồ  không  sạch,  trong  thân  có 
những  thứ  khác  khác  như  là  tóc,  lông,  móng,  răng,  da,  thịt,  gân,  xương,  tủy,  tỳ,  tim, 
gan,  màng  mỡ  sa,  thận,  phổi,  ruột  già,  ruột  non,  vật  thực  mới,  vật  thực  cũ,  mật,  đàm, 
mũ,  máu,  mồ  hôi,  mỡ  cục,  nước  mắt,  mỡ  lỏng,  nước  miếng,  nước  mũi,  nhớt  khóp 
xương,  nước  tiểu. 

-  Chính  Phíc-khú  đó  vẫn  sử  dụng  tu  tiến  hành  đa  quán,  rảnh  với  ấn  chứng  ấy  thời 
Phíc-khú  đó  càng  sử  dụng  tu  tiến  hành  đa,  niệm  rành  ấn  chứng  đó  mới  chăm  chú 
tâm  vào  trong  thân  bên  ngoài. 

433. 

Phỉc-khú  vân  thường  quán  thấy  thân  trong  thân  bên  ngoài  như  thế  nào? 

-  Phíc-khú  trong  Phật  Giáo  nay  quán  thấy  thân  bên  ngoài  từ  bàn  chân  sắp  lên,  từ  ngọn 
tóc  sắp  xuống,  da  bao  bọc  giáp  vòng,  dẫy  đầy  những  đồ  bất  tịnh  trong  thân  của 
người  khác  những  thứ  như  là  tóc,  lông,  móng,  răng,  da,  thịt,  gân,  xương,  tủy,  tỳ, 
tim,  gan,  màng  mỡ  sa,  thận,  phổi,  ruột  già,  ruột  non,  vật  thực  mới,  vật  thực  cũ,  mật, 
đàm,  mũ,  máu,  mồ  hôi,  mỡ  cục,  nước  mắt,  mỡ  lỏng,  nước  miếng,  nước  mũi,  nhớt 
khóp  xương,  nước  tiểu. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


147 


-  Phíc-khú  đó  vẫn  sử  dụng  tu  tiến  hành  đa,  niệm  rảnh  ấn  chứng  ấy  thời  vị  Phíc-khú  đó 
càng  sử  dụng  tu  tiến  hành  đa,  niệm  rành  ấn  chứng  ấy  rồi  mới  chú  tâm  vào  những 
trong  thân  bên  trong  và  bên  ngoài. 

434. 

Phỉc-khú  vẫn  thường  quán  thay  thân  trong  thân  bên  trong  và  bên  ngoài  bằng  cách 
nào?  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  quán  thấy  cả  thân  bên  trong  và  bên  ngoài,  từ  bàn 
chân  sắp  lên,  từ  ngọn  tóc  sắp  xuống,  da  bao  bọc  chung  quanh,  dẫy  đầy  với  những  đồ 
bất  tịnh  trong  thân  ấy  với  những  món  nhu  là  tóc,  lông,  móng,  răng,  da,  thịt,  gân, 
xuơng,  tủy,  tỳ,  tim,  gan,  màng  mõ  sa,  thận,  phổi,  ruột  già,  ruột  non,  vật  thực  mới,  vật 
thực  cũ,  mật,  đàm,  mũ,  máu,  mồ  hôi,  mỡ  cục,  nuớc  mắt,  mõ  lỏng,  nuớc  miếng,  nuớc 
mũi,  nhớt  khóp  xuơng,  nuớc  tiểu,  như  thế  Phíc-khú  mới  đặng  gọi  là  thường  quán  thấy 
cả  thân  trong  thân  bên  trong  và  bên  ngoài,  có  tinh  tấn,  lương  tri,  niệm  ngăn  ngừa  đặng 
tránh  khỏi  tham  ác  và  ưu  trong  đời. 

435. 

Gọi  thường  quán  thay  mà  thường  quán  thay  ra  sao?  Như  là  trí  tuệ,  nào  là  thái  độ  rõ 
thấu. . .  vô  si,  trạch  pháp,  chánh  kiến.  Như  thế  gọi  là  thường  quán  thấy.  Đây  là  Phíc- 
khú  thành  bực  vào  đến,  thường  quán  thấy  hằng  vào  đến,  rành  vào  đến,  hằng  rành  vào 
đến,  đã  vào  đến,  hằng  đã  vào  đến,  hằng  đã  rành  vào  đến,  do  nhân  đó  mới  gọi  là  thường 
quán  thấy. 

436. 

Còn  gọi  vẫn  tức  là  vẫn  liên  hệ  nhau,  vẫn  hành,  vẫn  chăm  nom,  vẫn  hành  động,  vẫn  cho 
hành  vi,  vẫn  dạo  đi,  vẫn  tạm  trụ;  do  nhân  ấy  mới  gọi  là  vẫn  (viharatỉ). 

437. 

Gọi  tinh  tẩn  mà  tinh  tẩn  đó  ra  sao?  Như  là  mở  mối  siêng  năng  cho  tâm...  chánh  tinh 
tấn.  Như  thế  gọi  là  tinh  tấn.  Đây  là  thảnh  bực  tỷ  khưu  vào  đến  bực  tinh  tấn,  hằng  vào 
đến,  rành  vào  đến,  hằng  rảnh  vào  đến,  hằng  đã  rảnh  vào  đến,  họp  với  sự  tinh  tấn  ấy. 
Do  nhân  đó  mới  gọi  là  tinh  tấn. 

438. 

Gọi  lương  tri  mà  lương  tri  đó  ra  sao?  Như  là  trí  tuệ,  thái  độ  rõ  thấu...  vô  si,  trạch 
pháp,  chánh  kiến;  như  thế  gọi  là  lương  tri.  Đây  là  Phíc-khú  thảnh  bực  vào  đến,  hằng 
vào  đến,  rành  vào  đến,  hằng  rành  vào  đến,  đã  vào  đến,  hằng  đã  vào  đến,  hằng  đã  rành 
vào  đến,  hiệp  với  sự  lương  tri  ấy.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  có  lương  tri. 

439. 

Gọi  niệm  mà  niệm  đó  ra  sao?  Như  là  sự  nhớ  đặng,  cách  hằng  nhớ. . .  chánh  niệm.  Như 
thế  gọi  là  niệm.  Đây  là  tỷ  khưu  thành  bực  vào  đến,  hằng  vào  đến,  rành  vào  đến,  đã  vào 
đến,  hằng  đã  vào  đến,  hằng  đã  rành  vào  đến  hiệp  với  niệm  ấy.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là 
có  niệm. 

440. 

Chỗ  nói  hạn  chế  tham  ác  và  ưu  trong  đời  mà  ưu  đó  ra  sao?  Đời  chính  là  thân  hay  thủ 
uẩn  cũng  gọi  là  đời.  Như  thế  gọi  là  đời. 

-  Tham  ác  đó  ra  sao?  Như  là  ái  tình,  tình  cảm  nặng. . .  sự  dục  vọng  của  tâm.  Như  thế 
gọi  là  tham  ác. 

-  ưu  trong  khỉ  có  ra  sao?  Như  là  sự  không  vui  của  tâm,  sự  khổ  của  tâm,  sự  hưởng 
cảnh  khổ  không  vui  từ  ý  xúc,  thái  độ  hứng  chịu  những  khổ,  những  không  vui  từ  ý 
xúc.  Như  thế  gọi  là  ưu. 


148 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


Tham  ác  và  ưu  đã  nói  đó  đã  bị  hạn  chế,  bị  đè  nén,  vắng  lặng  êm  ái  cho  đến  diệt  đi 
êm  đềm,  vắng  bặt  bằng  cách  đè  nén  bị  làm  cho  điêu  tàn  càng  rất  điêu  tàn,  bị  làm  cho 
khô  héo  càng  rất  khô  héo,  bị  làm  cho  phải  cùng  tột  đến  hết  trong  đời  ấy.  Do  nhân  đó 
mới  gọi  là  hạn  chế  tham  ác  và  ưu  đặng  khỏi  trong  đòi. 

Dứt  Niệm  thân  xiến  minh 


2)  Niệm  thọ  xiển  minh 

441. 

Phỉc-khú  vẫn  thường  quán  thay  thọ  trong  thọ  bên  trong  ra  sao? 

-  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  khi  hứng  chịu  lạc  thọ  cũng  biết  rõ  rảnh  ta  hứng  chịu 
lạc  thọ,  khi  hứng  chịu  khổ  thọ  cũng  biết  rõ  là  ta  hưởng  khổ  thọ,  khi  hưởng  phi  khổ 
phi  lạc  thọ  cũng  biết  rõ  rằng  ta  hưởng  phi  khổ  phi  lạc  thọ;  khi  hưởng  lạc  thọ  có  vật 
chất  cũng  biết  rõ  ràng  ta  hưởng  lạc  thọ  có  vật  chất;  hoặc  khi  hưởng  lạc  thọ  không  có 
vật  chất  cũng  biết  rõ  ràng  ta  hưởng  lạc  thọ  không  có  vật  chất;  khi  hưởng  khổ  thọ  có 
vật  chất  cũng  biết  rõ  ràng  ta  thọ  khổ  có  vật  chất;  hoặc  khi  ta  thọ  khổ  không  có  vật 
chất  cũng  biết  rõ  ràng  ta  thọ  khổ  không  có  vật  chất;  khi  hưởng  phi  khổ  phi  lạc  thọ 
có  vật  chất  cũng  biết  rõ  ràng  ta  thọ  phi  khổ  phi  lạc  có  vật  chất.  Hoặc  khi  hưởng  phi 
khổ  phi  lạc  thọ  không  có  vật  chất  cũng  biết  rõ  ràng  ta  thọ  phi  khổ  phi  lạc  không  có 
vật  chất. 

-  Phíc-khú  đó  vẫn  sử  dụng  tu  tiến  rất  nhiều,  chăm  chú  rảnh  rẽ  với  ấn  chứng  ấy,  Phíc- 
khú  đó  đang  sử  dụng  tu  tiến  càng  nhiều,  chú  ý  rành  rẽ  ấn  chứng  đó  rồi,  thòi  chú  tâm 
vào  trong  thọ  bên  ngoài. 

442.  " 

Phic-khú  vẫn  thường  quán  thấy  thọ  trong  thọ  bên  ngoài  ra  sao? 

-  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  chú  ý  rõ  biết  sự  hứng  chịu  cảnh  của  người  khác  như 
vầy:  Họ  đang  thọ  lạc,  biết  họ  đang  thọ  lạc...  họ  đang  thọ  khổ,  biết  rõ  họ  đang  thọ 
khổ;  họ  đang  thọ  phi  khổ  phi  lạc  biết  rõ  họ  đang  thọ  phi  khổ  phi  lạc;  họ  đang  thọ  lạc 
có  vật  chất,  biết  rõ  họ  đang  thọ  lạc  có  vật  chất;  họ  đang  thọ  lạc  không  có  vật  chất, 
biết  rõ  họ  đang  thọ  lạc  không  có  vật  chất;  họ  đang  thọ  khổ  có  vật  chất,  biết  rõ  họ 
đang  thọ  khổ  có  vật  chất;  họ  đang  thọ  khổ  không  có  vật  chất,  biết  rõ  họ  đang  thọ 
khổ  không  có  vật  chất;  họ  đang  thọ  phi  khổ  phi  lạc  có  vật  chất,  biết  rõ  họ  đang  thọ 
phi  khổ  phi  lạc  có  vật  chất;  hay  là  họ  đang  thọ  phi  khổ  phi  lạc  không  có  vật  chất, 
cũng  biết  rõ  họ  đang  thọ  phi  khổ  phi  lạc  không  có  vật  chất. 

-  Phíc-khú  như  thế  đó  vẫn  sử  dụng  tu  tiến  càng  cho  nhiều,  chăm  chú  rảnh  với  ấn 
chứng  ấy;  Phíc-khú  đang  khi  sử  dụng  tu  tiến  rất  nhiều,  chăm  chú  rảnh  rẽ  với  ấn 
chứng  ấy  rồi,  thời  chú  ý  vào  đến  những  thọ  trong  thọ  bên  trong  và  bên  ngoài. 

443. 

Phỉc-khú  vẫn  thường  quán  thay  thọ  trong  thọ  cả  bên  trong  và  bên  ngoài  ra  sao? 

-  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  biết  rõ  thọ  lạc  của  ai  cũng  là  thọ  lạc. . .  biết  rõ  thọ  khổ 
là  thọ  khổ,  biết  rõ  thọ  phi  khổ  phi  lạc  là  thọ  phi  khổ  phi  lạc,  biết  rõ  thọ  lạc  có  vật 
chất  là  thọ  lạc  có  vật  chất,  biết  rõ  thọ  lạc  không  có  vật  chất  là  thọ  lạc  không  có  vật 
chất,  biết  rõ  thọ  khổ  có  vật  chất  là  thọ  khổ  có  vật  chất,  biết  rõ  thọ  khổ  không  có  vật 
chất  là  thọ  khổ  không  có  vật  chất,  biết  rõ  thọ  phi  khổ  phi  lạc  có  vật  chất  là  thọ  phi 
khổ  phi  lạc  có  vật  chất,  biết  rõ  thọ  phi  khổ  phi  lạc  không  có  vật  chất  là  thọ  phi  khổ 
phi  lạc  không  có  vật  chất. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


149 


-  Phíc-khú  như  thế  mới  đặng  gọi  là  thường  quán  thấy  thọ  trong  thọ  cả  bên  trong  và 
bên  ngoài,  có  tinh  tấn,  sự  lưong  tri,  có  niệm  hạn  chế  mất  đặng  tham  ác  và  ưu  trong 
đời. 

444. 

*  Gọi  thường  quản  thấy  mà  thường  quán  thấy  như  thế  nào?  Như  là  trí  tuệ,  thái  độ  biết 
rõ  rệt. . .  do  nhân  đó  mới  gọi  là  thường  quán  thấy. 

*  Còn  nói  vẫn,  mà  vẫn  đó  ra  sao?  Như  là  vẫn  liên  tiếp  nhau...  như  thế  gọi  là  vẫn 
(viharati). 

*  Câu  nói:  Có  tỉnh  tẩn  mà  tỉnh  tấn  đó  ra  sao?  Cách  mở  mối  cho  tâm  siêng  năng...  do 
nhân  đó  mới  gọi  là  có  tinh  tấn. 

*  Câu  nói:  Có  lương  tri  mà  lương  tri  đó  ra  sao?  Như  là  trí  tuệ,  thái  độ  rõ  thấu...  do 
nhân  đó  mới  gọi  là  có  lưong  tri. 

*  Câu  nói:  Có  niệm  mà  niệm  đó  ra  sao?  Như  là  sự  nhớ  đặng,  cách  nhớ  theo...  do  nhân 
đó  mới  gọi  là  niệm. 

*  Nói  hạn  chế  tham  ác  và  ưu  trong  đời  mà  đời  đó  ra  sao?  Sự  hưởng  vui  thích  là  đời,  ngũ 
thủ  uẩn  là  đời.  Như  thế  gọi  là  đời. 

*  Tham  ác  đó  ra  sao?  Như  là  sự  ái  dục,  cách  ái  dục  nặng. . .  sự  dục  vọng  của  tâm.  Như 
thế  gọi  là  tham  ác. 

*  ưu  đó  ra  sao?  Như  là  sự  làm  trong  tâm  không  vui,  cách  làm  trong  tâm  khổ,  sự  hưởng 
cảnh  khổ  không  vui  từ  ý  xúc,  cách  hứng  chịu  những  khổ,  những  không  vui  sanh  từ  ý 
xúc.  Như  thế  gọi  là  ưu. 

Tham  ác  và  ưu  trong  đời  như  đã  nói  bị  hạn  chế,  bị  đè  nén,  êm  ái  vắng  lặng  cho  đến 
im  dìm  tắt  đi,  dứt  bằng  cách  hạn  chế  bị  làm  cho  phải  điêu  tàn,  bị  làm  cho  điêu  tàn  bằng 
cách  đè  nén,  bị  làm  cho  khô  khan,  bị  làm  cho  hoàn  toàn  khô  khan,  bị  làm  cho  mất 
tuyệt  cả  trong  đời  nay.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  hạn  chế  dứt  đặng  tham  ác  và  ưu  trong 
đời. 

Dứt  Niệm  thọ  xiến  minh 


3)  Niệm  tâm  xiển  minh 
445.  ’ 

Phỉc-khú  vẫn  thường  quán  thay  tâm  trong  tâm  bên  trong  ra  sao? 

-  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  khi  nào  tự  tâm  có  dục,  biết  rõ  là  tâm  ta  có  dục,  hoặc 
khi  tâm  ly  dục,  biết  rõ  là  tâm  ta  ly  dục. 

-  Khi  tâm  có  sân  biết  rõ  là  tâm  ta  có  sân,  hoặc  khi  tâm  ly  sân,  biết  rõ  là  tâm  ta  ly  sân. 

-  Khi  tâm  có  si  (nặng)  biết  rõ  là  tâm  của  ta  có  si  (nặng),  hoặc  khi  tâm  ly  si  cũng  biết 
rõ  là  tâm  của  ta  ly  si. 

-  Khi  tâm  hôn  trầm  cũng  biết  rõ  là  tâm  của  ta  hôn  trầm,  hoặc  khi  tâm  tán  loạn  cũng 
biết  rõ  tâm  của  ta  tán  loạn. 

-  Khi  tâm  thành  đáo  đại  cũng  biết  rõ  tâm  của  ta  thảnh  đáo  đại,  hoặc  khi  tâm  không 
thành  đáo  đại  cũng  biết  rõ  tâm  của  ta  không  thành  đáo  đại. 

-  Khi  tâm  thành  hữu  thượng  cũng  biết  rõ  tâm  của  ta  thành  hữu  thượng,  hoặc  khi  tâm 
thành  vô  thượng  cũng  biết  rõ  tâm  của  ta  thành  vô  thượng. 


150 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


-  Khi  tâm  đình  trụ  cũng  biết  rõ  tâm  của  ta  đình  trụ,  hoặc  khi  tâm  không  đình  trụ  cũng 
biết  rõ  tâm  của  ta  không  đình  trụ. 

-  Khi  tâm  giải  thoát  cũng  biết  rõ  tâm  của  ta  giải  thoát,  hoặc  khi  tâm  chưa  giải  thoát 
cũng  biết  rõ  tâm  của  ta  chưa  giải  thoát. 

Phíc-khú  đó  vẫn  sử  dụng  tu  hành  nhiều,  chăm  chú  rảnh  với  ấn  chứng  ấy,  Phíc-khú 
đó  khi  đang  tu  tiến  nhiều,  đã  chăm  chú  rảnh  với  ấn  chứng  ấy,  thời  tâm  chú  ý  đến  tâm 
trong  tâm  bên  trong. 

446. 

Phỉc-khú  vẫn  thường  quán  thấy  tâm  trong  tâm  bên  ngoài  ra  sao? 

-  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  khi  gặp  tâm  của  kẻ  khác  có  dục,  biết  rõ  tâm  của  kẻ 
khác  có  dục.  Hoặc  khi  tâm  của  người  ấy  ly  dục,  cũng  biết  rõ  tâm  của  người  ấy  ly 
dục. 

-  Khi  tâm  của  người  đó  có  sân  cũng  biết  rõ  tâm  của  người  đó  có  sân.  Hoặc  khi  tâm 
của  người  đó  ly  sân  cũng  biết  rõ  tâm  của  người  đó  ly  sân. 

-  Khi  tâm  của  người  đó  có  si  cũng  biết  rõ  tâm  của  người  đó  có  si.  Khi  tâm  của  người 
đó  ly  si  cũng  biết  rõ  tâm  của  người  đó  ly  si. 

-  Khi  tâm  của  người  đó  hôn  trầm  cũng  biết  rõ  tâm  của  người  đó  hôn  trầm.  Hoặc  khi 
tâm  của  người  đó  tán  loạn  cũng  biết  rõ  tâm  của  người  đó  tán  loạn. 

-  Khi  tâm  của  người  đó  thành  đáo  đại  cũng  biết  rõ  tâm  của  người  đó  thành  đáo  đại. 
Hay  khi  tâm  của  người  đó  không  thành  đáo  đại  cũng  biết  rõ  tâm  của  người  đó 
không  thành  đáo  đại. 

-  Khi  tâm  của  người  đó  thảnh  hữu  thượng,  cũng  biết  rõ  tâm  của  người  đó  thảnh  hữu 
thượng.  Hoặc  khi  tâm  của  người  đó  thảnh  vô  thượng  cũng  biết  rõ  tâm  của  người  đó 
thành  vô  thượng. 

-  Khi  tâm  của  người  đó  đình  trụ,  cũng  biết  rõ  tâm  của  người  đó  đình  trụ.  Hoặc  khi 
tâm  của  người  đó  không  đình  trụ  cũng  biết  rõ  tâm  của  người  đó  không  đình  trụ. 

-  Khi  tâm  của  người  đó  giải  thoát  cũng  biết  rõ  tâm  của  người  đó  giải  thoát.  Hoặc  khi 
tâm  của  người  đó  chưa  giải  thoát  cũng  biết  rõ  tâm  của  người  đó  chưa  giải  thoát. 

Phíc-khú  đó  vẫn  sử  dụng  tu  hành  nhiều,  chăm  chú  rành  với  ấn  chứng  ấy,  thời  Phíc- 
khú  đó  khi  đang  sử  dụng  tu  tiến  nhiều,  đã  chăm  chú  rành  với  ấn  chứng  đó  rồi,  thời  chú 
ý  đến  tâm  trong  tâm  cả  bên  trong  và  bên  ngoài. 

447. 

Phỉc-khú  vẫn  thường  quán  thay  tâm  trong  tâm  cả  bên  trong  và  bên  ngoài  ra  sao? 

-  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  khi  tâm  của  ta  hay  người  khác  có  dục  vọng,  cũng  biết 
rõ  có  dục  vọng.  Hoặc  khi  tâm  ly  dục  cũng  biết  rõ  tâm  ly  dục. 

-  Khi  tâm  có  sân  cũng  biết  rõ  tâm  có  sân;  hoặc  khi  tâm  ly  sân  cũng  biết  rõ  tâm  ly  sân. 

-  Khi  tâm  có  si  (nặng)  cũng  biết  rõ  tâm  có  si  (nặng);  hoặc  khi  tâm  ly  si  cũng  biết  rõ 
tâm  ly  si. 

-  Khi  tâm  hôn  trầm  cũng  biết  rõ  tâm  hôn  trầm;  khi  tâm  tán  loạn  cũng  biết  rõ  tâm  tán 
loạn. 

-  Khi  tâm  thảnh  đáo  đại  cũng  biết  rõ  tâm  thảnh  đáo  đại;  khi  tâm  không  thảnh  đáo  đại 
cũng  biết  rõ  tâm  không  thành  đáo  đại. 

-  Khi  tâm  thành  hữu  thượng  cũng  biết  rõ  tâm  thảnh  hữu  thượng;  khi  tâm  thảnh  vô 
thượng  cũng  biết  rõ  tâm  thành  vô  thượng. 

-  Khi  tâm  đình  trụ  cũng  biết  rõ  tâm  đình  trụ;  hoặc  khi  tâm  không  đình  trụ  cũng  biết  rõ 
tâm  không  đình  trụ. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


151 


-  Khi  tâm  giải  thoát  cũng  biết  rõ  tâm  giải  thoát;  khi  tâm  chưa  giải  thoát  cũng  biết  rõ 
tâm  chưa  giải  thoát. 

Phíc-khú  có  phẩm  hạnh  như  thế  mới  đặng  gọi  là  vẫn  thường  quán  thấy  tâm  trong 
tâm  cả  bên  trong  và  bên  ngoài,  có  tinh  tấn,  đặng  lưong  tri,  chánh  niệm  hạn  chế  dứt 
đặng  tham  ác  và  ưu  trong  đời. 

448. 

*  Nói  rằng  thường  quản  thấy,  mà  thường  quán  thay  đó  ra  sao?  Như  là  tuệ,  thái  độ  hiếu 
rõ. . .  do  nhân  đó  mới  gọi  là  thường  quán  thấy. 

*  Gọi  vẫn  mà  vẫn  đó  ra  sao?  Như  là  vẫn  liên  quan  nhau. . .  do  nhân  đó  mới  gọi  là  vẫn. 

*  Nói  có  tinh  tẩn  mà  tinh  tẩn  đó  ra  sao?  Như  là  cách  mở  mối  sự  cần  mẫn  trong  tâm... 
với  nhân  đó  mới  gọi  là  có  tinh  tấn. 

*  Nói  đặng  lương  tri  mà  lương  tri  đó  ra  sao?  Như  là  tuệ,  thái  độ  hiểu  rõ. . .  do  nhân  đó 
mới  gọi  là  đặng  lưong  tri. 

*  Gọi  niệm  mà  niệm  đó  ra  sao?  Như  là  sự  nhớ  đặng,  cách  hằng  nhớ...  bằng  nhân  đó 
mới  gọi  là  có  niệm. 

*  Gọi  hạn  chế  mẩt  đặng  tham  ác  và  ưu  trong  đời,  mà  đời  đó  ra  sao?  Chính  tâm  đó  là  đời 
hay  ngũ  thủ  uẩn  cũng  gọi  là  đời.  Như  thế  gọi  là  đời. 

*  Tham  ác  đó  ra  sao?  Như  là  sự  dục  vọng,  cách  đa  dục  vọng...  sự  quá  mong  mỏi  của 
lòng.  Như  thế  gọi  là  tham  ác. 

*  ưu  đó  ra  sao?  Sự  làm  trong  tâm  không  vui,  sự  làm  trong  tâm  phải  khổ,  cách  hưởng 
cảnh  phải  khổ  không  vui  từ  nơi  ý  xúc,  thái  độ  hứng  chịu  những  khổ,  những  không  vui 
từ  nơi  ý  xúc.  Như  thế  gọi  là  ưu. 

Tham  ác  và  ưu  như  đã  nói  đó  bị  hạn  chế,  bị  đè  nén  im  dìm  vắng  lặng  cho  đến  yên 
tịnh  diệt  tắt  dứt  mất  bằng  cách  hạn  chế,  bị  làm  cho  điêu  tàn  bằng  cách  hạn  chế,  bị  làm 
cho  khô  khan  rốt  cuộc  lìa  khỏi  trong  đời  nay.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  hạn  chế  mất  đặng 
tham  ác  và  ưu  trong  đời. 

Dứt  Niệm  tâm  xiên  minh 


4)  Niệm  pháp  xiển  minh 
449. 

Phỉc-khú  vẫn  thường  quán  thấy  pháp  trong  pháp  bên  trong  ra  sao? 

Phần  cái 

Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  khi  tâm  bên  trong  có  dục  dục  cũng  biết  rõ  tâm  của  ta 
đang  có  dục  dục;  hoặc  khi  tâm  bên  trong  không  có  dục  dục  cũng  biết  rõ  tâm  ta  không 
có  dục  dục. 

Một  nữa,  dục  dục  chưa  sanh  sẽ  sanh  do  nhân  nào  biết  rõ  bằng  nhân  ấy.  Một  nữa, 
cách  trừ  dục  dục  đã  sanh  sẽ  đặng  do  nhân  nào  biết  rõ  nhân  đó.  Một  nữa,  dục  dục  đã 
đặng  trừ  sẽ  không  sanh  sau  này  do  nhân  chi,  biết  rõ  nhân  đó. 

Khi  sân  độc  đang  có  tâm  bên  trong...  khi  hôn  trầm  đang  có  tâm  bên  trong...  khi 
Trạo  cử  đang  có  tâm  bên  trong...  khi  hoài  nghi  đang  có  tâm  bên  trong,  cũng  biết  rõ 
tâm  của  ta  đang  có  hoài  nghi,  hoặc  khi  tâm  bên  trong  không  có  hoài  nghi  cũng  biết  rõ 
tâm  của  ta  không  có  hoài  nghi.  Một  nữa,  hoài  nghi  chưa  sanh  sẽ  sanh  do  nhân  chi,  biết 


152 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


rõ  nhân  đó.  Một  nữa,  cách  trừ  hoài  nghi  đã  sanh  sẽ  đặng  bằng  nhân  nào  biết  rõ  nhân 
ấy.  Một  nữa,  hoài  nghi  đã  đặng  trừ  sẽ  không  sanh  sau  này  nữa  do  nhân  nào  biết  rõ 
nhân  đó. 

Phần  giác  chi 

Khi  niệm  giác  chi  đang  có  tâm  bên  trong,  cũng  biết  rõ  niệm  giác  chi  đang  có  noi 
tâm  ta.  Hoặc  khi  niệm  giác  chi  không  có  tâm  bên  trong  cũng  biết  rõ  niệm  giác  chi 
không  có  noi  tâm  ta. 

Một  nữa,  niệm  giác  chi  chưa  sanh  ra  sẽ  sanh  do  nhân  nào  biết  rõ  nhân  đó.  Một  nữa, 
sự  tiến  hóa  đầy  đủ  của  niệm  giác  chi  đã  sanh  sẽ  đặng  do  nhân  nào  biết  rõ  nhân  đó. 

Khi  trạch  pháp  giác  chi  đang  có  noi  tâm  bên  trong...  khi  cần  giác  chi  đang  có  noi 
tâm  bên  trong. . .  khi  hỷ  giác  chi  đang  có  nơi  tâm  bên  trong. . .  khi  an  giác  chi  đang  có 
tại  tâm  bên  trong. . .  khi  định  giác  chi  đang  có  tại  tâm  bên  trong. . .  khi  xả  giác  chi  đang 
có  tại  tâm  bên  trong,  cũng  biết  rõ  xả  giác  chi  đang  có  nơi  tâm  ta;  hoặc  khi  xả  giác  chi 
không  có  nơi  tâm  bên  trong  cũng  biết  rõ  xả  giác  chi  không  có  nơi  tâm  ta.  Một  nữa,  xả 
giác  chi  chưa  sanh  mà  sẽ  sanh  do  nhân  nào  biết  rõ  nhân  ấy.  Một  nữa,  sự  tiến  hóa  đầy 
đủ  của  xả  giác  chi  đã  sanh  sẽ  đặng  bằng  nhân  nào  biết  rõ  nhân  đó. 

Phíc-khú  như  thế  đó  vẫn  sử  dụng  tu  hành  đặng  nhiều,  chăm  chú  rành  với  ấn  chứng 
ấy  thì  Phíc-khú  đó  trong  khi  đang  sử  dụng  tu  hành  nhiều  đã  rảnh  chăm  chú  với  ấn 
chứng  ấy,  thời  chú  ý  đến  pháp  trong  pháp  bên  ngoài. 

450. 

Phỉc-khú  vẫn  thường  quán  thay  pháp  trong  pháp  bên  ngoài  ra  sao? 

Phần  cái 

Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  khi  dục  dục  đang  có  của  người  khác  cũng  biết  rõ  dục 
dục  họ  đang  có;  hoặc  khi  dục  dục  của  họ  không  có  cũng  biết  rõ  dục  dục  của  họ  không 
có.  Một  nữa,  dục  dục  chưa  sanh  mà  sẽ  sanh  do  nhân  nào  biết  rõ  nhân  đó.  Một  nữa,  sự 
trừ  dục  dục  đã  sanh  sẽ  đặng  bằng  nhân  nào  biết  rõ  nhân  ấy.  Một  nữa,  dục  dục  đã  trừ 
đặng  sẽ  không  sanh  nữa  bằng  nhân  nào  biết  rõ  nhân  đó. 

Khi  sân  độc  của  người  kia  đang  có . . .  khi  hôn  trầm  của  người  kia  đang  có . . .  khi  trạo 
cử  của  người  kia  đang  có...  khi  hoài  nghi  của  người  kia  đang  có,  cũng  biết  rõ  hoài 
nghi  của  người  kia  đang  có  hay  hoài  nghi  của  người  kia  không  có  cũng  biết  rõ  hoài 
nghi  của  người  kia  không  có.  Một  nữa,  hoài  nghi  chưa  sanh  mà  sẽ  sanh  do  nhân  nào 
biết  rõ  nhân  đó.  Một  nữa,  cách  trừ  hoài  nghi  sẽ  sanh  sẽ  đặng  bằng  nhân  nào  biết  rõ 
nhân  đó. . .  Một  nữa,  hoài  nghi  đã  đặng  trừ  sẽ  không  sanh  nữa  do  nhân  nào  biết  rõ  nhân 
đó. 

Phần  giác  chi 

Khi  người  kia  có  niệm  giác  chi  cũng  biết  rõ  là  người  kia  có  niệm  giác  chi,  hoặc  khi 
người  kia  không  có  niệm  giác  chi  cũng  biết  rõ  người  kia  không  có  niệm  giác  chi.  Một 
nữa,  niệm  giác  chi  chưa  sanh  mà  sẽ  sanh  do  nhân  nào  thì  biết  rõ  nhân  ấy.  Một  nữa,  sự 
tu  tiến  đầy  đủ  của  niệm  giác  chi  đã  sanh  mà  sẽ  sanh  do  nhân  nào  biết  rõ  nhân  ấy. 

Khi  người  kia  có  trạch  pháp  giác  chi...  khi  người  kia  có  cần  giác  chi...  khi  người 
kia  có  hỷ  giác  chi...  khi  người  kia  có  an  giác  chi...  khi  người  kia  có  định  giác  chi... 
khi  người  kia  có  xả  giác  chi,  cũng  biết  rõ  người  kia  có  xả  giác  chi,  hoặc  khi  người  kia 
không  có  xả  giác  chi  cũng  biết  rõ  người  kia  không  có  xả  giác  chi.  Một  nữa,  xả  giác  chi 
chưa  sanh  sẽ  đặng  sanh  do  nhân  nào  biết  rõ  nhân  ấy.  Một  nữa,  sự  tu  tiến  đầy  đủ  của  xả 
giác  chi  đã  phát  ra  rồi  sẽ  có  đặng  do  nhân  chi  biết  rõ  nhân  ấy. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


153 


Phíc-khú  ấy  vẫn  sử  dụng  tu  hành  đặng  nhiều,  chăm  chú  rành  với  ấn  chứng  ấy,  Phíc- 
khú  có  đuơng  lúc  sử  dụng  tu  hành  nhiều,  chăm  chú  rảnh  với  ấn  chứng  ấy  rồi  mới  chăm 
chú  tâm  vào  đến  trong  pháp  cả  bên  trong  và  bên  ngoài. 

451. 

Phỉc-khú  vẫn  thường  quán  thấy  pháp  trong  pháp  cả  bên  trong  và  bên  ngoài  ra  sao? 
Phần  cái 

Phíc-khú  trong  Phật  giáo  nầy  khi  đang  có  dục  dục  cũng  biết  rõ  là  đang  có  dục  dục; 
hoặc  không  có  dục  dục  cũng  biết  rõ  là  không  có  dục  dục.  Một  nữa,  dục  dục  chua  sanh 
mà  sẽ  sanh  do  nhân  nào  biết  rõ  nhân  ấy.  Một  nữa,  cách  trừ  dục  dục  đã  sanh  sẽ  đặng  do 
nhân  nào  biết  rõ  nhân  ấy.  Một  nữa,  dục  dục  đã  đặng  trừ  sẽ  không  sanh  nữa  do  nhân 
nào  biết  rõ  nhân  ấy. 

Khi  đang  có  sân  độc. . .  khi  đang  có  hôn  trầm. . .  khi  đang  có  trạo  hối. . .  khi  đang  có 
hoài  nghi  cũng  biết  rõ  là  đang  có  hoài  nghi;  hoặc  khi  không  có  hoài  nghi  cũng  biết  rõ 
là  không  có  hoài  nghi.  Một  nữa,  hoài  nghi  chua  sanh  mà  sẽ  sanh  do  nhân  nào  biết  rõ 
nhân  ấy.  Một  nữa,  sự  trừ  hoài  nghi  đã  sanh  sẽ  đặng  bằng  nhân  nào  biết  rõ  nhân  ấy. 
Một  nữa,  hoài  nghi  đã  trừ  đặng,  mà  sẽ  không  sanh  sau  này  do  nhân  nào  biết  rõ  nhân 
ấy... 

Phần  giác  chi 

Khi  niệm  giác  chi  đang  có  cũng  biết  rõ  là  niệm  giác  chi  đang  có  hay  khi  niệm  giác 
chi  không  có  cũng  biết  rõ  là  niệm  giác  chi  không  có.  Một  nữa,  niệm  giác  chi  chua  sanh 
mà  sẽ  sanh  do  nhân  nào  cũng  biết  rõ  nhân  đó.  Một  nữa,  tu  tiến  đầy  đủ  niệm  giác  chi  đã 
sanh  đặng  do  nhân  nào  biết  rõ  nhân  ấy. 

Khi  có  trạch  pháp  giác  chi...  khi  có  cần  giác  chi...  khi  có  hỷ  giác  chi...  khi  có  an 
giác  chi. . .  khi  có  định  giác  chi. . .  khi  có  xả  giác  chi  cũng  biết  rõ  là  có  xả  giác  chi;  hoặc 
khi  không  có  xả  giác  chi  cũng  biết  rõ  là  không  có  xả  giác  chi.  Một  nữa,  xả  giác  chi 
chua  sanh  mà  sẽ  sanh  do  nhân  nào  biết  rõ  nhân  đó.  Một  nữa,  sự  tu  tiến  đầy  đủ  xả  giác 
chi  đã  sanh  ra  đặng  do  nhân  nào  biết  rõ  nhân  đó. 

Thái  độ  Phíc-khú  như  thế  mới  đặng  gọi  là  vẫn  thường  quán  thấy  pháp  trong  pháp  cả 
bên  trong  và  bên  ngoài,  có  sự  tinh  tấn,  đặng  lương  tri,  có  niệm  hạn  chế  đặng  tham  ác 
và  ưu  trong  đời. 

452. 

Nói  thường  quán  thay,  mà  thường  quán  thay  đó  như  thế  nào? 

-  Như  là  tuệ,  thái  độ  biết  rõ...  vô  si,  trạch  pháp,  chánh  kiến.  Như  thế  gọi  là  thường 
quán  thấy. 

-  Phíc-khú  thảnh  bực  đã  vào  đến,  rảnh  vào  đến.  Phíc-khú  thảnh  bực  đã  cận,  đã  rảnh 
cận,  vào  đến  rồi,  vào  đến  rành  rẽ,  đã  vào  đến,  đã  vào  đến  rành  rẽ,  đã  hiệp  với  cách 
thường  quán  thấy;  do  nhân  đó  mới  gọi  là  thường  quán  thấy. 

453. 

Gọi  vẫn  mà  vẫn  đó  ra  sao?  Nói  vẫn  có  giải  là  vẫn  liên  quan  nhau,  vẫn  hành  vi,  vẫn 
trau  dồi,  vẫn  hành  động,  vẫn  cho  hành  động,  vẫn  dạo  đi,  vẫn  đình  trụ.  Do  nhân  đó  mới 
gọi  là  vẫn  (vỉharatỉ). 

454.  ^ 

Nói  có  sự  cần  mà  sự  cần  giải  rộng  như  thế  nào? 

-  Cách  mở  mối  sự  siêng  năng  của  tâm. . .  chánh  tinh  tấn.  Dù  cách  nào  như  thế  gọi  là 
tinh  tấn. 


154 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


-  Phíc-khú  thành  bực  đáo  cận,  đã  rành  cận,  vào  đến  rồi,  vào  đến  rành,  đã  vào  đến,  đã 
vào  đến  rảnh  rẽ,  đã  hiệp  với  tinh  tấn  ấy.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  có  tinh  tấn. 

455. 

Nói  lương  tri  mà  lương  tri  giải  rộng  như  thế  nào?  Như  là  tuệ,  thái  độ  hiếu  rõ. . .  sự  vô 
si,  sự  trạch  pháp,  chánh  kiến,  dù  cách  nào  như  thế  gọi  là  lưong  tri.  Phíc-khú  là  bực  đã 
đến  cận,  đã  rành  cận,  đã  vào  đến  rồi,  vào  đến  rành,  đã  vào  đến,  đã  vào  đến  rành  rẽ,  đã 
hiệp  với  lưong  tri  ấy.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  có  lương  tri. 

456. 

Gọi  có  niệm,  mà  niệm  giải  rộng  ra  sao?  Như  là  sự  nhớ  đặng,  cách  thường  nhớ... 
chánh  niệm.  Dù  cách  nào  như  thế  gọi  là  niệm.  Phíc-khú  thảnh  bực  đã  cận,  đã  rảnh  cận, 
vào  đến  rồi,  vào  đến  rành,  đã  vào  đến,  đã  vào  đến  rành  rẽ,  đã  hiệp  với  niệm  ấy.  Do 
nhân  đó  mới  gọi  là  có  niệm. 

457. 

*  Câu  nói  hạn  chế  tham  ác  và  ưu  trong  đời  mất  đặng  mà  nói  đời  giải  ra  sao?  Chính 
những  pháp  ấy  gọi  là  đời  (loka),  ngũ  thủ  uẩn  dĩ  nhiên  cũng  gọi  là  đời.  Như  thế  gọi  là 
đời. 

*  Tham  ác  đó  ra  sao?  Sự  dục  vọng,  cách  đa  dục  vọng,  sự  dục  vọng  nặng  nề  nơi  tâm.  Dù 
cách  nào  như  thế  gọi  là  tham  ác. 

*  ưu  đó  ra  sao?  Như  là  sự  khổ  của  tâm,  sự  không  vui  của  tâm,  sự  hứng  chịu  cảnh  khổ 
không  ưa  thích  từ  ý  xúc,  thái  độ  thọ  hưởng  những  cảnh  khổ  không  ưa  thích  sanh  từ  ý 
xúc.  Như  thế  gọi  là  ưu. 

Tham  ác  và  ưu  như  đã  nói  đó  bị  hạn  chế,  bị  đè  nén,  vắng  lặng  im  dìm  đặng  đến  êm 
ái  tắt  đi,  tắt  bằng  cách  yểm  ức,  bị  làm  cho  điêu  tàn,  bị  làm  cho  hoàn  toàn  tiêu  diệt,  bị 
làm  cho  khô  khan,  bị  làm  cho  khô  khan  hoàn  toàn,  bị  làm  cho  rốt  cuộc  ra  khỏi  đời,  bị 
làm  cho  rốt  cuộc  đặng  lìa  khỏi  trong  đời  ấy.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  yểm  ức  mất  đặng 
tham  ác  và  ưu  trong  đời. 

Dứt  Niệm  pháp  xiến  minh 
Dứt  Phân  theo  Kinh 


B.  NIỆM  XỨ  PHÂN  TÍCH  PHÂN  THEO  DIỆU  PHÁP 

458. 

Tứ  niệm  xứ: 

-  1  là  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  vẫn  thường  quán  thấy  thân  trong  thân. 

-  2  là  vẫn  thường  quán  thấy  thọ  trong  thọ. 

-  3  là  vẫn  thường  quán  thấy  tâm  trong  tâm. 

-  4  là  vẫn  thường  quán  thấy  pháp  trong  pháp. 

459. 

*  Phỉc-khú  vẫn  thường  quán  thay  thân  trong  thân  ra  sao?  Phíc-khú  trong  Tông  giáo 
nay  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế,  cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến 
hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  hiệp  với  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ 
định  mà  hành  nan  đắc  trì  vẫn  thường  quán  thấy  thân  trong  thân  trong  khi  nào,  thời  sự 
nhớ  đặng,  sự  thường  nhớ,  sự  trực  nhớ,  niệm,  thái  độ  nhớ,  sự  nhớ  chắc,  không  lơ  đãng, 
không  quên.  Niệm  tức  là  niệm  quyền,  niệm  lực,  chánh  niệm,  niệm  giác  chi,  chi  của 
đạo,  liên  quan  trong  đạo,  trong  khi  đó  dù  cách  nào  như  thế  gọi  là  niệm  xứ.  Còn  những 
pháp  ngoài  ra  gọi  là  tương  ưng  với  niệm  xứ. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


Ỉ55 


*  Phỉc-khú  vẫn  thường  quán  thấy  thọ  trong  thọ  ra  sao?  Phíc-khú  trong  Phật  giáo  nầy  tu 
tiến  theo  thiền  siêu  thế,  co  quan  ra  khỏi  khổ  đua  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu 
chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chu  dục. . .  đắc  sơ  thiền  hiệp  với  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ  định 
mà  hành  nan  đắc  trì,  vẫn  thuờng  quán  thấy  thọ  trong  thọ  trong  khi  nào  thì  niệm  hay  sự 
thuờng  nhớ. . .  chánh  niệm,  niệm  giác  chi,  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo  có  trong  khi 
đó.  Dù  cách  nào  như  thế  gọi  là  niệm  xứ.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  tuơng  ưng  với  niệm 
xứ. 

*  Phỉc-khú  vẫn  thường  quán  thấy  tâm  trong  tâm  ra  sao?  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nầy 
tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế,  cơ  quan  ra  khỏi  khổ  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu 
chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  hiệp  với  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ  định 
mà  hành  nan  đắc  trì  vẫn  thường  quán  thấy  tâm  trong  tâm  trong  khi  nào  thì  niệm  hay  sự 
thường  nhớ...  chánh  niệm,  niệm  giác  chi,  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo,  có  trong 
khi  ấy.  Dù  cách  nào  như  thế  gọi  là  niệm  xứ.  Những  pháp  ngoài  ra  tương  ưng  với  niệm 
xứ. 

*  Phỉc-khú  vẫn  thường  quán  thấy  pháp  trong  pháp  ra  sao?  Phíc-khú  trong  Tông  giáo 
nay  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế,  cơ  quan  ra  khỏi  khổ  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu 
chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  hiệp  với  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ  định 
mà  hành  nan  đắc  trì,  vẫn  thường  quán  thấy  pháp  trong  pháp  trong  khi  nào  thì  niệm,  sự 
thường  nhớ  đặng. . .  chánh  niệm,  niệm  giác  chi  là  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo  đều 
có  trong  khi  đó.  Như  thế  gọi  là  niệm  xứ.  Những  pháp  ngoài  ra  gọi  tương  ưng  với  niệm 
xứ. 

*  Trong  những  pháp  đã  kế  mà  niệm  xứ  là  chi?  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  tu  tiến 
theo  thiền  siêu  thế  là  cơ  quan  ra  khỏi  khổ  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  phiền  não  hầu 
chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  hiệp  với  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ  định 
mà  hành  nan  đắc  trì  vẫn  thường  quán  thấy  pháp  trong  pháp  trong  khi  nào  thì  niệm,  sự 
thường  nhớ...  chánh  niệm,  niệm  giác  chi,  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo  đều  có 
trong  khi  đó.  Dù  cách  nào  như  thế  gọi  là  niệm  xứ.  Những  pháp  ngoài  ra  gọi  tương  ưng 
với  niệm  xứ. 

460. 

Tứ  niệm  xứ:  Một  là  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  vẫn  thường  quán  thấy  thân  trong 
thân.  Hai  là  vẫn  thường  quán  thấy  thọ  trong  thọ.  Ba  là  vẫn  thường  quán  thấy  tâm  trong 
tâm.  Bốn  là  vẫn  thường  quán  thấy  pháp  trong  pháp. 

461. 

*  Phỉc-khú  vân  thường  quán  thấy  thân  trong  thân  ra  sao? 

-  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế,  cơ  quan  ra  khỏi  khổ  đưa 
đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền 
mà  hành  nan  đắc  trì  trong  khi  nào  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Như  thế 
gọi  là  chư  pháp  thiện. 

-  Bực  tĩnh  ly  chư  dục  chứng  sơ  thiền  thảnh  dị  thục  quả  do  tu  hành  chất  chứa  thiền 
thiện  siêu  thế  mà  hành  nan  đắc  trì  bằng  chủng  tiêu  diệt  do  quán  kiến  thân  trong  thân 
đắc  trong  khi  nào  thì  niệm  hay  sự  nhớ  đặng...  chánh  niệm,  niệm  giác  chi,  chi  của 
đạo,  liên  quan  trong  đạo  vẫn  có  trong  khi  đó.  Dù  cách  nào  như  thế  gọi  là  niệm  xứ. 
Còn  những  pháp  ngoài  ra  gọi  tương  ưng  với  niệm  xứ. 

*  Phíc-khú  vẫn  thường  quán  thấy  thọ  trong  thọ  ra  sao? 


156 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


-  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nầy  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế,  co  quan  ra  khỏi  khổ  đua 
đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chu  dục. . .  chứng  sơ  thiền 
mà  hành  nan  đắc  trì  trong  khi  nào  thì  xúc ...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy. 

-  Bực  tĩnh  ly  chu  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  dị  thục  quả  do  thiền  thiện  siêu  thế,  đã  tu 
hành  tiến  hóa  chứa  để  vẫn  hành  nan  đắc  trì  bằng  chủng  tiêu  diệt  do  quán  thấy  thọ 
trong  thọ  trong  khi  nào  thì  niệm  hay  sự  thuờng  nhớ  đặng...  chánh  niệm,  niệm  giác 
chi,  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo  có  trong  khi  đó.  Nhu  thế  gọi  là  niệm  xứ.  Còn 
những  pháp  ngoài  ra  gọi  là  tuơng  ung  với  niệm  xứ. 

*  Phíc-khú  thường  quán  thấy  tâm  trong  tâm  ra  sao?  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nầy  tu 
tiến  theo  thiền  siêu  thế,  cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đua  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu 
chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chu  dục. . .  đắc  sơ  thiền  mà  hành  nan  đắc  trì  trong  khi  nào  thì 
xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Đây  là  chu  pháp  thiện. 

*  Phíc-khú  thường  quán  thấy  pháp  trong  pháp  ra  sao?  Phíc-khú  tĩnh  ly  chu  dục. . .  đắc 
sơ  thiền  thảnh  dị  thục  quả  do  thiền  thiện  siêu  thế  đã  tu  hành  tích  trữ  mà  hành  nan  đắc 
trì  thuộc  chủng  tiêu  diệt  do  quán  thấy  pháp  trong  pháp  trong  khi  nào  thì  niệm  hay  sự 
thuờng  nhớ  đặng...  cũng  là  chánh  niệm,  niệm  giác  chi  là  chi  của  đạo,  liên  quan  trong 
đạo  vẫn  có  trong  khi  ấy.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  tuơng  ung  với  niệm  xứ. 

Dứt  Phần  chia  theo  Diệu  Pháp 


462. 


c.  NIỆM  XỨ  PHÂN  TÍCH  PHÀN  VẤN  ĐÁP 


Tứ  niệm  xứ: 

-  Một  là  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  vẫn  thuờng  quán  thấy  thân  trong  thân,  có  tinh 
tấn,  đặng  luơng  tri,  có  niệm  đè  nén  đặng  tham  ác  và  uu  nơi  đời. 


-  Hai  là  vẫn  thuờng  quán  thấy  thọ  trong  thọ,  có  tinh  tấn,  đặng  luơng  tri,  có  niệm  hạn 
chế  đặng  tham  ác  và  uu  nơi  đời. 


-  Ba  là  vẫn  thuờng  quán  thấy  tâm  trong  tâm,  có  tinh  tấn,  đặng  luơng  tri,  có  chánh 
niệm  hạn  chế  đuợc  tham  ác  và  uu  nơi  đời. 


-  Bốn  là  vẫn  thuờng  quán  thấy  pháp  trong  pháp  có  tinh  tấn,  đặng  luơng  tri,  có  niệm 
hạn  chế  đặng  tham  ác  và  uu  nơi  đời. 


VẤN  THEO  ĐẦU  ĐỀ  TAM  VẤN  THEO  ĐẦU  ĐỀ  NHỊ 

Trong  tứ  niệm  xứ  mà  niệm  xứ  nào  thành  thiện,  niệm  xứ  nào  thảnh  bất  thiện,  niệm 
xứ  nào  thảnh  vô  ký. . .  niệm  xứ  nào  thảnh  hữu  y,  niệm  xứ  nào  thảnh  vô  y. 

1)  Đáp  theo  đầu  đề  tam 
463. 

*  Tứ  niệm  xứ  thảnh  thiện  cũng  có,  thảnh  vô  ký  cũng  có. 

*  Tứ  niệm  xứ  thảnh  tuơng  ung  lạc  thọ  cũng  có,  thảnh  tuơng  ung  phi  khổ  phi  lạc  thọ 
cũng  có. 

*  Tứ  niệm  xứ  thảnh  dị  thục  quả  cũng  có,  thảnh  dị  thục  nhân  cũng  có. 

*  Tứ  niệm  xứ  thảnh  phi  thủ  phi  cảnh  thủ. 

*  Tứ  niệm  xứ  thảnh  phi  phiền  toái  và  phi  cảnh  phiền  não. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


157 


*  Tứ  niệm  xứ  thảnh  hữu  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thảnh  vô  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thành  vô  tầm 
vô  tứ  cũng  có. 

*  Tứ  niệm  xứ  thành  đồng  sanh  hỷ  cũng  có,  thành  đồng  sanh  lạc  cũng  có,  thành  đồng 
sanh  xả  cũng  có. 

*  Tứ  niệm  xứ  thành  phi  sơ  đạo  và  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. 

*  Tứ  niệm  xứ  thảnh  phi  hữu  nhân  phi  sơ  đạo  và  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. 

*  Tứ  niệm  xứ  thành  nhân  đến  Níp-bàn  cũng  có,  thảnh  phi  nhân  sanh  tử  phi  nhân  đến 
Níp-bàn  cũng  có. 

*  Tứ  niệm  xứ  thảnh  hữu  học  cũng  có,  thảnh  vô  học  cũng  có. 

*  Tứ  niệm  xứ  thành  vô  luợng  (appamãnã). 

*  Tứ  niệm  xứ  thành  cảnh  vô  luợng  (appamãnãramanã) 

*  Tứ  niệm  xứ  thảnh  tinh  luơng  (panĩtã). 

*  Tứ  niệm  xứ  thành  chánh  nhất  định  cũng  có,  thảnh  bất  định  cũng  có. 

*  Tứ  niệm  xứ  thành  đạo  là  cảnh. 

*  Tứ  niệm  xứ  thành  đạo  là  nhân  cũng  có,  thảnh  đạo  là  truởng  cũng  có;  không  thể  nói 
thành  đạo  là  nhân  hay  thảnh  đạo  là  truởng. 

*  Tứ  niệm  xứ  thảnh  sanh  tồn  cũng  có,  thảnh  phi  sanh  tồn  cũng  có,  thành  sẽ  sanh  cũng 
có. 

*  Tứ  niệm  xứ  thảnh  quá  khứ  cũng  có,  thảnh  vị  lai  cũng  có,  thảnh  hiện  tại  cũng  có;  không 
thể  nói  thành  tri  cảnh  quá  khứ,  thành  tri  cảnh  vị  lai,  vẫn  thảnh  tri  cảnh  hiện  tại. 

*  Tứ  niệm  xứ  thành  nội  phần  cũng  có,  thảnh  ngoại  phần  cũng  có,  thảnh  nội  và  ngoại 
phần  cũng  có. 

*  Tứ  niệm  xứ  thành  tri  cảnh  ngoại. 

*  Tứ  niệm  xứ  thành  bất  kiến  vô  đối  chiếu. 


2)  Đáp  theo  đầu  đề  nhị  (dukamatika) 

i.  Đáp  phần  chùm  nhân  (hetugocchaka) 

464. 

Tứ  niệm  xứ  thành  phi  nhân.  Tứ  niệm  xứ  thành  hữu  nhân.  Tứ  niệm  xứ  thành  tuơng 
ung  nhân.  Tứ  niệm  xứ  không  thể  nói  thảnh  nhân  hữu  nhân  hay  thảnh  phi  nhân  hữu 
nhân.  Tứ  niệm  xứ  không  thể  nói  thành  nhân  tuơng  ung  nhân  hay  thảnh  phi  nhân  tuơng 
ung  nhân.  Tứ  niệm  xứ  thành  phi  nhân  hữu  nhân. 

ii.  Đáp  phần  nhị  đề  đỉnh  (cũlantaraduka) 

Tứ  niệm  xứ  thảnh  hữu  duyên.  Tứ  niệm  xứ  thành  hữu  vi.  Tứ  niệm  xứ  thảnh  bất  kiến. 
Tứ  niệm  xứ  thảnh  vô  đối  chiếu.  Tứ  niệm  xứ  thảnh  phi  sắc.  Tứ  niệm  xứ  thành  siêu  thế. 
Tứ  niệm  xứ  thảnh  có  tâm  biết  đặng.  Tứ  niệm  xứ  thảnh  có  tâm  không  biết  đặng. 

iii.  Đáp  phần  chùm  lậu  (ãsavagocchaka) 

Tứ  niệm  xứ  thảnh  phi  lậu.  Tứ  niệm  xứ  thảnh  phi  cảnh  lậu.  Tứ  niệm  xứ  thảnh  bất 
tuơng  ung  lậu.  Tứ  niệm  xứ  không  thể  nói  thảnh  lậu  cảnh  lậu  hay  thảnh  phi  lậu  cảnh 
lậu.  Tứ  niệm  xứ  không  thể  nói  thành  lậu  tuơng  ung  lậu  hay  thảnh  phi  lậu  tuơng  ung 
lậu.  Tứ  niệm  xứ  thảnh  bất  tuơng  ung  lậu  phi  lậu. 

ix,  V,  vi,  vii,  viii,  ix,  X.  Đáp  phân  chùm  triên...  (sanyojanagocchakãdỉ) 


158 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


Tứ  niệm  xứ  thảnh  phi  triền. . .  Tứ  niệm  xứ  thảnh  phi  phược. . .  Tứ  niệm  xứ  thành  phi 
bộc. . .  Tứ  niệm  xứ  thành  phi  phối. . .  Tứ  niệm  xứ  thành  phi  cái. . .  Tứ  niệm  xứ  thảnh  phi 
khinh  thị. . .  Tứ  niệm  xứ  thảnh  hữu  (tri)  cảnh  (sãrammana).  Tứ  niệm  xứ  thảnh  phi  tâm. 
Tứ  niệm  xứ  thành  sở  hữu  tâm.  Tứ  niệm  xứ  thảnh  tuơng  ung  tâm.  Tứ  niệm  xứ  thảnh 
hòa  với  tâm.  Tứ  niệm  xứ  thảnh  có  tâm  làm  sở  sanh.  Tứ  niệm  xứ  thảnh  đồng  sanh  tồn 
với  tâm.  Tứ  niệm  xứ  thảnh  tùng  tâm  thông  luu.  Tứ  niệm  xứ  thảnh  hòa  với  tâm  và  có 
tâm  làm  sở  sanh.  Tứ  niệm  xứ  thảnh  hòa,  sanh  tồn  và  nuơng  tâm  làm  sở  sanh.  Tứ  niệm 
xứ  thảnh  có  tâm  làm  sở  sanh,  thông  luu  và  hòa  với  tâm.  Tứ  niệm  xứ  thành  bên  ngoài. 
Tứ  niệm  xứ  thảnh  phi  y  sinh.  Tứ  niệm  xứ  thành  phi  do  thủ. 

xi.  xii,  xii.  Đáp  phần  chùm  thủ  (upadanagocchakãdi) 

Tứ  niệm  xứ  thảnh  phi  thủ. . .  Tứ  niệm  xứ  thành  phi  phiền  não. . .  Tứ  niệm  xứ  thảnh 
phi  sơ  đạo  tuyệt  trừ.  Tứ  niệm  xứ  thành  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ.  Tứ  niệm  xứ  thành  phi 
hữu  nhân  sơ  đạo  tuyệt  trừ.  Tứ  niệm  xứ  thành  phi  hữu  nhân  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ.  Tứ 
niệm  xứ  thảnh  hữu  tầm  cũng  có,  thành  vô  tầm  cũng  có.  Tứ  niệm  xứ  thảnh  hữu  tứ  cũng 
có,  thành  vô  tứ  cũng  có.  Tứ  niệm  xứ  thành  hữu  hỷ  cũng  có,  thành  vô  hỷ  cũng  có.  Tứ 
niệm  xứ  thảnh  đồng  sanh  hỷ  cũng  có,  thành  phi  đồng  sanh  hỷ  cũng  có.  Tứ  niệm  xứ 
thành  đồng  sanh  lạc  cũng  có,  thảnh  phi  đồng  sanh  lạc  cũng  có.  Tứ  niệm  xứ  thành  đồng 
sanh  xả  cũng  có,  thảnh  phi  đồng  sanh  xả  cũng  có.  Tứ  niệm  xứ  thảnh  phi  Dục  giới  cũng 
có,  thành  phi  sắc  giới  cũng  có,  thảnh  phi  Vô  sắc  giới  cũng  có.  Tứ  niệm  xứ  thảnh  bất 
liên  quan  luân  hồi.  Tứ  niệm  xứ  thảnh  nhân  xuất  luân  hồi  cũng  có,  thành  phi  nhân  xuất 
luân  hồi  cũng  có.  Tứ  niệm  xứ  thảnh  nhất  định  cũng  có,  thảnh  bất  định  cũng  có.  Tứ 
niệm  xứ  thành  vô  thuợng.  Tứ  niệm  xứ  thảnh  vô  y,  chỉ  có  bấy  nhiêu. 

Dứt  Phần  ngũ  vẩn  đáp 
Đầy  đủ  Niệm  xứ  phân  tích 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


159 


PHÀN  VIII  -  TỨ  CHÁNH  CÀN  PHÂN  TÍCH 

A.  TỨ  CHÁNH  CÀN  PHÂN  THEO  KINH 

465. 

Tứ  chánh  cần; 

-  Một  là  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nầy  ưa  thích,  tinh  tấn,  cố  gắng,  chăm  nom  tâm, 
ráng  để  trừ  những  pháp  bất  thiện  tội  lỗi  chưa  sanh  không  cho  sanh. 

-  Hai  là  ưa  thích  tinh  tấn  cố  gắng  chăm  nom  tâm  để  ráng  trừ  những  pháp  bất  thiện  tội 
lỗi  đã  từng  sanh. 

-  Ba  là  ưa  thích  tinh  tấn  có  gắng  chăm  nom  tâm  ráng  cố  gắng  để  tạo  những  pháp  thiện 
chưa  từng  sanh  đặng  sanh. 

-  Bốn  là  ưa  thích  tinh  tấn  cố  gắng  chăm  nom  tâm  ráng  để  gìn  giữ  đầy  đủ  tiến  hóa 
càng  rộng  rãi  không  cho  hao  mòn  những  pháp  thiện  đã  từng  sanh. 

466.  ,  ,  , 

Phỉc-khú  làm  cho  sự  ưa  thích  tỉnh  tấn  cố  gắng  chăm  nom  tàm,  ráng  đế  ngăn  ngừa 
những  pháp  tội  ác  bất  thiện  chưa  sanh  không  cho  sanh  ra  sao?  Thế  nào  là  pháp  bất 
thiện  tội  lỗi  chưa  sanh?  Như  là  ba  nhân  bất  thiện  tham,  sân,  si  và  phiền  não  nương  tâm 
hiện  hành  đồng  với  tham,  sân,  si  đó  tức  là  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn  và  thức  uẩn 
mà  tương  ưng  với  tham,  sân,  si  ấy;  hay  là  thân  nghiệp,  khẩu  nghiệp  và  ý  nghiệp  mà  có 
tham,  sân,  si  làm  sở  sanh.  Như  thế  gọi  là  những  pháp  bất  thiện  tội  lỗi  chưa  sanh.  Phíc- 
khú  làm  cho  sự  ưa  thích,  tinh  tấn,  cố  gắng,  chăm  nom  tâm  ráng  để  ngăn  những  pháp 
bất  thiện  tội  lỗi  chưa  sanh  không  đặng  sanh  bằng  cách  như  thế. 

467. 

Nói  ưa  thích  mà  ưa  thích  đó  ra  sao?  Như  là  sự  vừa  lòng,  cách  làm  cho  vừa  lòng,  sự 
thành  người  thích  để  sẽ  tạo  khôn  khéo  trong  pháp  dục  thiện.  Như  thế  gọi  là  dục,  mà 
làm  cho  dục  ấy  phát  sanh  ra  hoàn  toàn,  vững  vàng  càng  cứng  chắc  hằng  sanh  ra,  càng 
sanh  ra.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  ưa  thích  làm  cho  phát  sanh. 

468. 

Nói  tinh  tẩn  mà  tinh  tẩn  đó  ra  sao?  Cách  mở  mối  cho  tâm  siêng  năng. . .  chánh  tinh 
tấn.  Như  thế  gọi  là  chánh  tinh  tấn.  Phíc-khú  thảnh  bực  đáo  cận,  đáo  cận  mỹ  mãn,  đã 
vào  đến,  vào  đến  chu  đáo,  đến  rồi,  trọn  đến  rồi,  hiệp  với  sự  tinh  tấn  ấy.  Do  nhân  đó 
mới  gọi  là  tinh  tấn. 

469. 

Nói  mở  moi  siêng  năng  mà  siêng  năng  đó  ra  sao?  Như  là  cách  mở  mối  trong  tâm 
siêng  năng. . .  chánh  tinh  tấn.  Như  thế  gọi  là  mở  mối  siêng  năng. 

470. 

Nói  chăm  nom  tâm  mà  tâm  đó  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa...  sanh  từ  ý  thức  giới. 
Như  thế  gọi  là  tâm.  bực  chăm  nom  tâm,  khéo  chăm  nom,  ủng  hộ,  duy  trì  tâm  ấy.  Do 
nhân  đó  mới  gọi  là  chăm  nom  tâm. 

471. 

Nói  làm  cho  siêng  năng  mà  siêng  năng  đó  ra  sao?  Như  là  mở  mối  cho  tâm  siêng 
năng...  chánh  tinh  tấn.  Như  thế  gọi  là  siêng  năng.  Bực  đã  thành  đáo  chí  hiệp  với  tinh 
tấn  ấy. . .  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  sự  làm  cho  tâm  siêng  năng. 


160 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


472. 

Phỉc  khú  thích  làm  cho  mở  mối  tâm  siêng  năng,  tỉnh  tấn,  cố  gắng  trừ  những  pháp 
bất  thiện  tội  ác  đã  sanh,  mà  những  pháp  bất  thiện  tội  ác  đã  sanh  đó  ra  sao?  Như  là 
ba  nhân  bất  thiện  tham,  sân,  si  làm  nền  tảng  cho  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn  và  thức 
uẩn,  thân  nghiệp,  khẩu  nghiệp  và  ý  nghiệp  mà  hiệp  với  phiền  não.  Như  thế  gọi  là  pháp 
bất  thiện  tội  ác  đã  sanh. 

Phíc-khú  ưa  làm  cho  mở  mối  tâm  siêng  năng,  tinh  tấn,  cố  gắng  trừ  những  pháp  bất 
thiện  tội  ác  đã  sanh  bằng  cách  nhu  thế. 

473. 

Nói  ưa  thích  làm  cho  sanh  ra  mà  ưa  thích  đó  ra  sao?  Như  là  sự  vừa  lòng,  thích  ý,  bực 
thích  làm  cho  khôn  khéo,  sự  pháp  dục  nhu  thế  gọi  là  dục.  Phíc-khú  vẫn  làm  cho  dục  ấy 
phát  sanh  vững  vàng  đầy  đủ  tốt  đẹp  rất  có  ra,  càng  có  ra.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  thích 
làm  cho  phát  sanh. 

474. 

Nói  tinh  tấn  mà  tinh  tẩn  đó  ra  sao?  Như  là  mở  mối  siêng  năng  cho  tâm...  chánh  tinh 
tấn.  Như  thế  gọi  là  tinh  tấn. 

475. 

Nói  cần  mà  cần  đó  ra  sao?  Như  là  cách  mở  mối  cho  tâm  siêng  năng. . .  chánh  tinh  tấn. 
Như  thế  gọi  là  cần,  mà  mở  mối  siêng  năng,  khai  đoan  hoàn  toàn,  sử  dụng  tiến  hóa  đa 
thực  hành  với  sự  tinh  tấn  ấy.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  mở  mối  siêng  năng. 

476. 

Nói  chăm  nom  tâm  mà  tâm  đó  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa...  sanh  từ  ý  thức  giới. 
Như  thế  gọi  là  tâm,  mà  chăm  nom  tâm,  khéo  chăm  nom,  ủng  hộ,  duy  trì,  gìn  giữ  bảo 
vệ  tâm  ấy.  Do  nhân  đó  mói  gọi  là  chăm  nom  tâm. 

477.  ,  ,  7  , 

Nói  làm  cho  cổ  gang  mà  cố  gắng  đó  ra  sao?  Như  là  khai  đoan  tinh  tấn  trong  tâm... 
chánh  tinh  tấn.  Như  thế  gọi  là  cố  gắng.  Phíc-khú  đến  bực  cố  gắng...  chuyên  môn  cố 
gắng.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  làm  cho  cố  gắng. 

478. 

Phỉc-khú  chăm  nom  tâm,  khai  đoan  dục,  cần,  tinh  tấn  làm  cho  chư  pháp  thiện  chưa 
sanh  đặng  sanh,  mà  chư  pháp  thiện  chưa  sanh  đặng  sanh  là  chỉ?  Như  là  ba  nhân 
thiện:  Vô  tham,  vô  sân  và  vô  si  mà  tưong  ưng  với  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn,  thức 
uẩn  và  làm  sở  sanh  cho  thân  nghiệp,  khẩu  nghiệp  và  ý  nghiệp.  Như  thế  gọi  là  chư  pháp 
thiện  chưa  sanh.  Phíc-khú  mà  chăm  nom  tâm,  khai  đoan  dục,  cần,  tinh  tấn  làm  cho  chư 
pháp  thiện  chưa  sanh  đặng  sanh  bằng  cách  như  thế. 

479. 

Câu  nói  dục  làm  cho  sanh  ra...  tinh  tẩn  làm  cho  sanh  ra...  cần  khai  đoan  làm  cho 
sanh  ra...  chăm  nom  tâm  làm  cho  sanh  ra...  do  nhân  đó  mới  gọi  là  dục  làm  cho  sanh 
ra,  mà  tinh  tẩn  đó  ra  sao?  Như  là  cách  mở  mối  siêng  năng  noi  tâm...  chánh  tinh  tấn. 
Như  thế  gọi  là  siêng  năng.  Phíc-khú  đã  thảnh  bực  thân  cận. . .  hiệp  với  sự  tinh  tấn  ấy. 
Do  nhân  đó  mới  gọi  là  làm  cho  phát  sanh  tinh  tấn. 

480. 

Phỉc-khú  chăm  nom  tâm,  khai  đoan  dục,  cần,  tinh  tẩn  làm  cho  chư  pháp  thiện  đã  từng 
sanh  đặng  đình  trụ  rất  vững  vàng,  tiến  hóa  đầy  đủ  rộng  rãi  không  tiêu  mòn,  mà  chư 
pháp  thiện  đã  sanh  đó  ra  sao?  Như  là  ba  nhân  thiện:  Vô  tham,  vô  sân  và  vô  si  tương 
ưng  với  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn  và  thức  uẩn  sở  sanh  của  thân  nghiệp,  khẩu 
nghiệp  và  ý  nghiệp.  Như  thế  gọi  là  chư  pháp  thiện  đã  từng  sanh.  Phíc-khú  thảnh  bực 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


161 


chăm  nom  tâm,  khai  đoan  dục,  cần,  tinh  tấn  làm  cho  chư  pháp  thiện  đã  sanh  đặng  đình 
trụ  rất  vững  vàng,  tiến  hóa  đầy  đủ  rộng  rãi,  không  tiêu  mòn  bằng  cách  như  thế. 

481. 

Mà  sự  đầy  đủ  đó  ra  ^ữo.^Nói  hầu  đặng  đình  trụ  nghĩa  là  vẫn  đình  trụ,  tức  là  sự  không 
hao  mất,  không  tiêu  mòn,  sự  rất  vững  vàng,  càng  vững  vàng,  sự  quảng  đại,  cách  quảng 
đại,  sự  tiến  hóa,  cách  tiến  hóa,  đó  là  sự  đầy  đủ. 

482. 

Nói  dục  làm  cho  phát  sanh...  tinh  tẩn  làm  cho  phát  sanh...  cần  và  khai  đoan  làm  cho 
phát  sanh...  chăm  nom  tâm  làm  cho  phát  sanh.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  dục  làm  cho 
phát  sanh,  mà  tinh  tẩn  đó  ra  sao?  Như  là  sự  mở  mối  siêng  năng  cho  tâm. . .  chánh  tinh 
tấn.  Như  thế  gọi  là  tinh  tấn.  Phíc-khú  đã  thành  bực  thân  cận  hiệp  với  tinh  tấn  ấy.  Do 
nhân  đó  mới  gọi  là  làm  cho  phát  sanh  tinh  tấn. 

Dứt  Phân  theo  Kỉnh 

B.  TỨ  CHÁNH  CÀN  PHÂN  THEO  DIỆU  PHÁP 


483. 

Tứ  chánh  cần; 

-  1  là  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  chăm  nom  tâm,  khai  đoan  dục,  cần,  tinh  tấn  phát 
sanh  đặng  làm  cho  chư  pháp  bất  thiện  tội  lỗi  chưa  sanh  không  đặng  sanh. 

-  2  là  chăm  nom  tâm,  khai  đoan  dục,  cần,  tinh  tấn  phát  sanh  để  trừ  chư  pháp  bất  thiện 
tội  lỗi  đã  sanh. 

-  3  là  chăm  nom  khai  đoan  dục,  cần,  tinh  tấn  phát  sanh  để  làm  cho  chư  pháp  thiện 
chưa  sanh  đặng  sanh. 

-  4  là  chăm  nom  tâm,  khai  đoan  dục,  cần,  tinh  tấn  làm  cho  chư  pháp  thiện  đã  từng 
sanh  đặng  đình  trụ  rất  vững  vàng,  tiến  hóa  đầy  đủ  rộng  rãi  không  tiêu  mòn. 

484. 

Phỉc-khú  chăm  nom  tâm,  khai  đoan  dục,  cần,  tỉnh  tấn  phát  sanh  làm  cho  chư  pháp 
bất  thiện  tội  ác  chưa  từng  sanh  không  đặng  sanh  ra  sao?  Phíc-khú  trong  khi  tu  tiến 
theo  thiền  siêu  thế,  co  quan  ra  khỏi  khổ  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực 
ban  so,  tĩnh  ly  chư  dục . . .  đắc  so  thiền  mà  hành  nan  đắc  trì  trong  khi  nào  thì  chư  pháp 
bất  thiện  tội  ác  chưa  từng  sanh  không  đặng  sanh  do  chăm  nom  tâm,  khai  đoan  dục, 
cần,  tinh  tấn  phát  sanh. 

485. 

Dục  mà  làm  cho  phát  sanh,  dục  đó  ra  sao?  Như  là  sự  vừa  lòng,  tâm  ưa  thích  thuộc 
pháp  dục,  thảnh  lối  thích  họp  khéo.  Như  thế  gọi  là  dục,  nhưng  dục  làm  cho  sanh  ra, 
phát  ra,  rất  phát  ra,  đình  trụ  đặng  vững  vàng.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  dục  làm  cho  phát 
sanh  ra. 

486. 

Tỉnh  tẩn  làm  cho  phát  sanh  ra  mà  tỉnh  tấn  đó  ra  sao?  Như  là  mở  mối  cho  tâm  siêng 
năng,  cố  gắng,  khan  khít,  lướt  tới,  tinh  cần,  gắn  bó,  ráng  chịu,  cứng  cỏi,  khan  dính, 
lướt  tới,  không  lui  sụt,  không  thối  chuyển  với  sự  vừa  lòng,  không  bỏ  qua  phận  sự,  trau 
dồi  rảnh  bổn  phận,  cần  cũng  gọi  cần  quyền,  cần  lực,  cần  giác  chi,  chánh  tinh  tấn,  chi 
của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như  thế  gọi  là  sự  tinh  tấn,  mà  Phíc-khú  đã  thảnh  bực  đáo 
cận,  đã  rành  cận  đáo,  vào  đến  rồi,  đã  rành  vào  đến,  đã  đến  nơi,  hoàn  toàn  đã  đến,  đã 
hiệp  với  tinh  tấn  ấy.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  tinh  tấn. 


487. 


162 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


Nói  khai  đoan  cần  mà  cần  đó  giải  ra  sao?  Như  là  mở  mối  siêng  năng  trong  tâm... 
chánh  tinh  tấn,  cần  giác  chi,  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như  thế  gọi  là  cần,  mà 
cần  mở  mối  đây  chuyên  môn  khai  đoan  sử  dụng  đa  thực  hành  tu  tiến  với  tinh  tấn  ấy. 
Do  nhân  đó  mới  gọi  là  khai  đoan  cần. 

488. 

Nói  chăm  chú  tâm  làm  cho  phát  ra  mà  tâm  đó  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa...  sanh 
từ  ý  thức  giới.  Như  thế  gọi  là  tâm.  Nhưng  mà  chăm  chú  tâm,  chăm  chú  rành,  ủng  hộ 
bảo  vệ  với  tâm  ấy.  Do  nhân  đó  mói  gọi  là  chăm  chú  tâm  làm  cho  phát  ra. 

489. 

Nói  làm  cho  chánh  tinh  tẩn  phát  sanh  mà  chánh  tinh  tẩn  đó  ra  sao?  Như  là  mở  mối 
siêng  năng  trong  tâm...  chánh  tinh  tấn,  cần  giác  chi,  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo. 
Như  thế  gọi  là  chánh  tinh  tấn.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  đều  gọi  tưong  ưng  với  chánh 
tinh  tấn. 

490. 

Phỉc-khú  chăm  nom  tâm,  khai  đoan  dục,  cần,  tỉnh  tấn  phát  sanh  hầu  trừ  những 
pháp  bất  thiện  tội  ác  đã  từng  sanh  bằng  cách  nào?  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  tu 
tiến  theo  thiền  siêu  thế,  co  quan  ra  khỏi  khổ  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu 
chứng  bực  ban  so  tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  so  thiền  hiệp  với  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ  định 
mà  hành  nan  đắc  trì  trong  khi  ấy  Phíc-khú  đó  có  sự  chăm  nom,  khai  đoan  dục,  cần, 
tinh  tấn  hầu  trừ  những  pháp  bất  thiện  tội  ác  đã  từng  sanh. 

491. 

Dục  làm  cho  sanh  ra...  tinh  tẩn  làm  cho  sanh  ra...  cần  khai  đoan  làm  cho  sanh  ra... 
chăm  nom  tâm  làm  cho  tâm  sanh  ra...  sốt  sắng  làm  cho  tâm  sanh  ra,  mà  chánh  tinh 
tẩn  đó  ra  sao?  Như  là  sự  mở  mối  siêng  năng  trong  tâm. . .  chánh  tinh  tấn,  cần  giác  chi, 
chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như  thế  gọi  là  chánh  tinh  tấn.  Còn  những  pháp  ngoài 
ra  tưong  ưng  với  chánh  tinh  tấn. 

492. 

Phỉc-khú  chăm  nom  tàm,  khai  đoan  dục,  cần,  tinh  tấn  hầu  tạo  chư  pháp  thiện  chưa 
sanh  đặng  sanh  ra  sao?  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế,  co 
quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư 
dục. . .  đắc  sơ  thiền  hiệp  với  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ  định  mà  hành  nan  đắc  trì  trong  khi 
nào  thì  trong  khi  ấy  Phíc-khú  đó  chăm  nom  tâm,  khai  đoan  dục,  cần,  tinh  tấn  hầu  tạo 
chư  pháp  thiện  chưa  sanh  đặng  sanh. 

493. 

Làm  cho  dục  sanh  ra...  làm  cho  tinh  tẩn  sanh  ra...  làm  cho  cần  khai  đoan  sanh  ra... 
sự  chăm  nom  sanh  ra...  nói  chánh  tinh  tẩn  sanh  ra  mà  chánh  tinh  tẩn  đó  ra  sao?  Như 
là  sự  cần  khai  đoan  làm  trong  tâm. . .  chánh  tinh  tấn,  cần  giác  chi,  chi  của  đạo,  liên 
quan  trong  đạo.  Như  thế  gọi  là  chánh  tinh  tấn.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  tương  ưng  với 
chánh  tinh  tấn. 

494. 

Phỉc-khú  làm  cho  sanh  ra  sự  chăm  nom  tâm,  khai  đoan  dục,  cần,  tỉnh  tấn  hầu  chư 
pháp  thiện  đã  sanh  đặng  vững,  rất  vững  đầy  đủ  tiến  hóa  rộng  rãi  không  hao  mất  ra 
sao?  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế,  cơ  quan  ra  khỏi  khổ  đưa 
đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ  tĩnh  ly  chư  dục,  đắc  sơ  thiền  hiệp 
với  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ  định  mà  hành  nan  đắc  trì  vẫn  có  trong  khi  nào  đó  thì  Phíc- 
khú  ấy  làm  cho  sự  chăm  nom  tâm  mở  mối  dục,  cần,  tinh  tấn  hầu  làm  cho  những  pháp 
thiện  đã  sanh  dinh  trụ  rất  vững  vàng,  tiến  hóa  đầy  đủ  rộng  rãi  không  thất  lạc.  Như  thế 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


ỉ  63 


gọi  là  Phíc-khú  làm  cho  sanh  ra  sự  chăm  nom  tâm,  khai  đoan  dục,  cần,  tinh  tấn  hầu 
chư  pháp  thiện  đã  sanh  đặng  vững,  rất  vững  đầy  đủ  tiến  hóa  rộng  rãi  không  hao  mất. 

495. 

Nói  hầu  còn  đặng  vững  mà  đặng  còn  vững  như  thế  nào?  Đó  là  không  hao  mất,  mà  hao 
mất  như  thế  nào?  Đó  là  rất  vững  vàng,  mà  rất  vững  vàng  như  thế  nào?  Đó  là  sự  đầy  đủ, 
mà  đầy  đủ  như  thế  nào?  Đó  là  sự  tiến  hóa,  mà  tiến  hóa  như  thế  nào?  Đó  là  sự  đầy  đủ. 

496. 

Nói  làm  cho  dục  sanh  ra  mà  dục  đó  ra  sao?  Cách  vừa  lòng,  sự  thích  ý,  bực  làm  cho 
rành  trong  pháp  dục.  Như  thế  gọi  là  dục.  Phíc-khú  vẫn  làm  cho  dục  phát  sanh  đàng 
hoàng  vững  vàng  tốt  đẹp  càng  phát  sanh,  rất  phát  sanh.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  làm  cho 
dục  sanh  ra. 

497. 

Nói  làm  cho  tỉnh  tẩn  sanh  ra  mà  tinh  tấn  đó  ra  sao?  Như  là  cách  mở  mối  nơi  tâm 
siêng  năng...  chánh  tinh  tấn,  cần  giác  chi,  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như  thế 
gọi  là  tinh  tấn.  Phíc-khú  đã  thảnh  bực  đáo  cận. . .  hiệp  với  sự  tinh  tấn  ấy.  Do  nhân  đó 
mới  gọi  là  tinh  tấn. 

498. 

Nói  mở  moi  làm  cho  cần  sanh  ra  mà  cần  đó  ra  sao?  Cách  mở  mối  làm  cho  tâm  siêng 
năng...  chánh  tinh  tấn,  cần  giác  chi,  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như  thế  gọi  là 
cần,  Phíc-khú  vẫn  khai  đoan  mở  mối  rành,  sử  dụng  tu  hành  nhiều  với  sự  cần  ấy.  Do 
nhân  đó  mới  gọi  là  mở  mối  cần. 

499. 

Nói  chăm  nom  tâm  mà  tâm  đó  ra  sao?  Như  là  tâm,  ý,  tâm  địa...  sanh  từ  ý  thức  giới. 
Như  thế  gọi  là  tâm.  Phíc-khú  vẫn  chăm  nom  rành,  ủng  hộ  bảo  trì  tâm  ấy.  Do  nhân  đó 
mới  gọi  là  chăm  nom  tâm. 

500. 

Nói  làm  cho  chảnh  tinh  tấn  sanh  ra  mà  chánh  tinh  tẩn  đó  ra  sao?  Như  là  cách  mở 
mối  cho  sự  siêng  năng  của  tâm. . .  chánh  tinh  tấn,  cần  giác  chi,  chi  của  đạo,  liên  quan 
trong  đạo.  Như  thế  gọi  là  chánh  tinh  tấn.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  gọi  là  tương  ưng 
chánh  tinh  tấn. 

501. 

Trong  những  câu  nói  đó  mà  chánh  tinh  tẩn  đó  ra  sao?  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay 
tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế,  cơ  quan  ra  khỏi  khổ  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  phiền  não  hầu 
chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  hiệp  với  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ  định 
mà  vẫn  hành  nan  đắc  trì  trong  khi  nào  thời  cách  mở  mối  nơi  tâm  siêng  năng. . .  chánh 
tinh  tấn,  cần  giác  chi,  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo  vẫn  có  trong  khi  ấy.  Dù  cách 
nào  như  thế  gọi  là  chánh  tinh  tấn.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  gọi  là  tương  ưng  với  chánh 
tinh  tấn. 

Dứt  Phân  theo  Diệu  Pháp 


c.  TỨ  CHÁNH  CÀN  PHÀN  VÁN  ĐÁP 


502. 

Tứ  chánh  cần; 

-  Một  là  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  làm  cho  dục,  tinh  tấn  khai  đoan  cần,  chăm 
nom  tâm  và  sốt  sắng  sanh  ra  hầu  ngăn  chận  những  pháp  bất  thiện  và  tội  ác  chưa 
sanh  không  đặng  sanh. 


164 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


-  Hai  là  làm  cho  dục,  tinh  tấn,  khai  đoan  cần,  chăm  nom  tâm  và  sự  siêng  năng  sanh  ra 
hầu  trừ  những  pháp  bất  thiện  và  tội  ác  đã  từng  sanh. 

-  Ba  là  làm  cho  dục,  tinh  tấn  khai  đoan  cần,  sự  chăm  nom  tâm  và  sốt  sắng  sanh  ra  hầu 
tạo  cho  pháp  thiện  chua  sanh  đặng  sanh  ra. 

-  Bốn  là  làm  cho  dục,  tinh  tấn  khai  đoan  cần,  sự  chăm  nom  tâm  và  cách  sốt  sắng  sanh 
ra  hầu  làm  cho  chu  pháp  thiện  đã  sanh  đặng  đình  trụ  rất  vững  vàng,  tiến  hóa  rộng 
rãi  đầy  đủ  không  tiêu  hao. 

VẤN  THEO  ĐẦU  ĐỀ  TAM  VẤN  THEO  ĐẦU  ĐỀ  NHỊ 

Những  tứ  chánh  cần  mà  chánh  cần  nào  thành  thiện,  chánh  cần  nào  thảnh  bất  thiện, 
chánh  cần  nào  thảnh  vô  ký. . .  chánh  cần  nào  thảnh  hữu  y,  chánh  cần  nào  thảnh  vô  y. 

1)  Đáp  theo  đầu  đề  tam 
503. 

*  Tứ  chánh  cần  thảnh  thiện. 

*  Tứ  chánh  cần  thảnh  tuơng  ung  lạc  thọ  cũng  có,  thảnh  tuong  ung  phi  khổ  phi  lạc  thọ 
cũng  có. 

*  Tứ  chánh  cần  thảnh  dị  thục  nhân. 

*  Tứ  chánh  cần  thảnh  phi  thủ  phi  cảnh  thủ. 

*  Tứ  chánh  cần  thảnh  phi  phiền  toái  phi  cảnh  phiền  não. 

*  Tứ  chánh  cần  thảnh  hữu  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thảnh  vô  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thảnh  vô 
tầm  vô  tứ  cũng  có. 

*  Tứ  chánh  cần  thảnh  đồng  sanh  hỷ  cũng  có,  thảnh  đồng  sanh  lạc  cũng  có,  thảnh  đồng 
sanh  xả  cũng  có. 

*  Tứ  chánh  cần  thảnh  phi  so  đạo  và  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. 

*  Tứ  chánh  cần  thảnh  phi  hữu  nhân  phi  so  đạo  và  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. 

*  Tứ  chánh  cần  thảnh  nhân  đến  Níp-bàn. 

*  Tứ  chánh  cần  thảnh  hữu  học. 

*  Tứ  chánh  cần  thành  vô  luợng  (appamãnã). 

*  Tứ  chánh  cần  thảnh  cảnh  vô  luợng. 

*  Tứ  chánh  cần  thảnh  tinh  luong. 

*  Tứ  chánh  cần  thảnh  chánh  nhất  định. 

*  Tứ  chánh  cần  không  thảnh  đạo  là  cảnh. 

*  Tứ  chánh  cần  thảnh  đạo  là  nhân. 

*  Tứ  chánh  cần  thảnh  đạo  là  truởng  cũng  có,  không  thể  nói  thảnh  đạo  là  truởng  cũng  có. 

*  Tứ  chánh  cần  thảnh  sanh  tồn  cũng  có,  thảnh  phi  sanh  tồn  cũng  có,  không  nên  nói  thảnh 
sẽ  sanh. 

*  Tứ  chánh  cần  thảnh  quá  khứ  cũng  có,  thảnh  vị  lai  cũng  có,  thảnh  hiện  tại  cũng  có; 
không  thể  nói  thảnh  biết  cảnh  quá  khứ,  vẫn  thảnh  biết  cảnh  vị  lai,  vẫn  thảnh  biết  cảnh 
hiện  tại. 

*  Tứ  chánh  cần  thảnh  nội  phần  cũng  có,  thảnh  ngoại  phần  cũng  có,  thảnh  nội  và  ngoại 
phần  cũng  có. 

*  Tứ  chánh  cần  thảnh  biết  cảnh  ngoại. 

*  Tứ  chánh  cần  thảnh  bất  kiến  vô  đối  chiếu. 


2)  Đáp  theo  đầu  đề  nhị 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


165 


i.  Đáp  phần  chùm  nhân  (hetugocchaka) 

504. 

Tứ  chánh  cần  thành  phi  nhân.  Tứ  chánh  cần  thảnh  hữu  nhân.  Tứ  chánh  cần  thành 
tương  ưng  nhân;  không  nên  nói  thảnh  nhân  hữu  nhân,  chỉ  thảnh  phi  nhân  hữu  nhân; 
không  nên  nói  thảnh  nhân  tương  ưng  nhân,  chỉ  thảnh  phi  nhân  tương  ưng  nhân  và  phi 
nhân  hữu  nhân. 

ii.  Đáp  phần  đỉnh  (cũlantaraduka) 

Tứ  chánh  cần  thành  hữu  duyên.  Tứ  chánh  cần  thảnh  hữu  vi.  Tứ  chánh  cần  thành  bất 
kiến.  Tứ  chánh  cần  thảnh  vô  đối  chiếu.  Tứ  chánh  cần  thành  phi  sắc.  Tứ  chánh  cần 
thành  siêu  thế.  Tứ  chánh  cần  thảnh  cũng  có  tâm  biết,  thảnh  cũng  có  tâm  không  biết. 

iii.  Đáp  phần  chùm  lậu  (ãsãvagocchaka) 

Tứ  chánh  cần  thảnh  phi  lậu.  Tứ  chánh  cần  thảnh  phi  cảnh  lậu.  Tứ  chánh  cần  thảnh  bất 
tương  ưng  lậu,  không  nên  nói  thảnh  lậu  cảnh  lậu  hay  thảnh  phi  lậu  cảnh  lậu.  Tứ  chánh 
cần  không  thể  nói  tuy  nhiên  thảnh  lậu  tương  ưng  lậu  hay  thảnh  phi  lậu  tương  ưng  lậu, 
mà  chỉ  thành  bất  tương  ưng  lậu  phi  lậu. 

iv.  V,  vi,  vii,  viii,  ix  &  X.  Đáp  phần  chùm  triền. . . 

Tứ  chánh  cần  thảnh  phi  triền...  Tứ  chánh  cần  thảnh  phi  phược...  Tứ  chánh  cần  thảnh 
phi  bộc. . .  Tứ  chánh  cần  thảnh  phi  phối. . .  Tứ  chánh  cần  thảnh  phi  cái. . .  Tứ  chánh  cần 
thành  phi  khinh  thị...  Tứ  chánh  cần  thảnh  tri  cảnh.  Tứ  chánh  cần  thảnh  phi  tâm.  Tứ 
chánh  cần  thảnh  sở  hữu  tâm.  Tứ  chánh  cần  thảnh  tương  ưng  tâm.  Tứ  chánh  cần  thảnh 
hòa  với  tâm.  Tứ  chánh  cần  thảnh  có  tâm  làm  sở  sanh.  Tứ  chánh  cần  thảnh  đồng  sanh 
tồn  với  tâm.  Tứ  chánh  cần  thảnh  tùng  tâm  thông  lưu.  Tứ  chánh  cần  thảnh  hòa  với  tâm 
và  có  tâm  làm  sở  sanh.  Tứ  chánh  cần  thảnh  hòa,  sanh  tồn  và  nương  tâm  làm  sở  sanh. 
Tứ  chánh  cần  thành  có  tâm  làm  sở  sanh,  thông  lưu  và  hòa  với  tâm.  Tứ  chánh  cần  thảnh 
bên  ngoài.  Tứ  chánh  cần  thảnh  phi  do  thủ. 

xi,  xii  &  xiii.  Đáp  phần  chùm  thủ...  (upãdãnagocchakãdi) 

Tứ  chánh  cần  thảnh  phi  thủ...  Tứ  chánh  cần  thảnh  phi  phiền  não...  Tứ  chánh  cần 
thành  phi  sơ  đạo  tuyệt  trừ.  Tứ  chánh  cần  thảnh  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ.  Tứ  chánh  cần 
thành  hữu  nhân  phi  sơ  đạo  tuyệt  trừ.  Tứ  chánh  cần  thảnh  phi  hữu  nhân  phi  ba  đạo  cao 
tuyệt  trừ.  Tứ  chánh  cần  thảnh  hữu  tầm  cũng  có,  thảnh  vô  tầm  cũng  có.  Tứ  chánh  cần 
thành  hữu  tứ  cũng  có,  thảnh  vô  tứ  cũng  có.  Tứ  chánh  cần  thành  hữu  hỷ  cũng  có,  thảnh 
vô  hỷ  cũng  có.  Tứ  chánh  cần  thảnh  đồng  sanh  hỷ  cũng  có,  thành  phi  đồng  sanh  hỷ 
cũng  có.  Tứ  chánh  cần  thành  đồng  sanh  lạc  cũng  có,  thành  phi  đồng  sanh  lạc  cũng  có. 
Tứ  chánh  cần  thảnh  đồng  sanh  xả  cũng  có,  thảnh  phi  đồng  sanh  xả  cũng  có.  Tứ  chánh 
cần  thành  phi  Dục  giới  cũng  có,  thành  phi  sắc  giới  cũng  có,  thành  phi  Vô  sắc  giới 
cũng  có.  Tứ  chánh  cần  thảnh  bất  liên  quan  luân  hồi.  Tứ  chánh  cần  thảnh  nhân  xuất 
luân  hồi.  Tứ  chánh  cần  thảnh  nhất  định.  Tứ  chánh  cần  thảnh  vô  thượng.  Tứ  chánh  cần 
thành  vô  y. 

Dứt  Phần  vẩn  đáp 
Đầy  đủ  Chảnh  cần  phân  tích 


166 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


PHẦN  IX  -  NHƯ  Ý  TÚC  PHÂN  TÍCH 

(Iddhipãdavibhahga) 

A.  TỨ  NHƯ  Ý  TÚC  PHÂN  TÍCH  PHÂN  THEO  KINH 

505. 

Tứ  như  ý  túc: 

-  1  là  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nầy  tu  tiến  như  ý  túc  mà  hiệp  với  dục,  định,  trưởng, 
hành. 

-  2  là  tu  tiến  như  ý  túc  mà  hiệp  với  cần,  định,  trưởng  hành. 

-  3  là  tu  tiến  như  ý  túc  mà  hiệp  với  tâm,  định,  trưởng  hành. 

-  4  là  tu  tiến  như  ý  túc  mà  hiệp  với  thẩm,  định,  trưởng  hành. 

506. 

Phíc-khú  tu  tiến  tứ  như  ỷ  túc  mà  hiệp  với  dục,  định,  trưởng  hành  ra  sao? 

-  Phíc-khú  làm  cho  dục  thảnh  trưởng  rồi  mới  đắc  định  noi  tâm.  Như  thế  mới  gọi  là 
dục  định.  Phíc-khú  đó  làm  cho  dục,  tinh  tấn  mở  mối  siêng  năng,  chăm  nom  tâm  và 
sốt  sắng  sanh  ra  hầu  ngăn  ngừa  những  pháp  bất  thiện  và  tội  ác  chưa  sanh  không  cho 
sanh. 

-  Làm  cho  dục,  sự  tinh  tấn,  cách  mở  mối  siêng  năng,  chăm  nom  tâm  và  sự  sốt  sắng 
sanh  ra  hầu  trừ  những  pháp  bất  thiện  và  tội  ác  đã  sanh. 

-  Làm  cho  dục  cách  tinh  tấn  sự  mở  mối  siêng  năng,  cách  chăm  nom  tâm  và  sự  sốt 
sắng  sanh  ra  hầu  tạo  những  pháp  thiện  chưa  sanh  đặng  sanh. 

-  Làm  cho  dục,  sự  tinh  tấn,  cách  mở  mối  siêng  năng,  sự  chăm  chú  tâm  và  sự  sốt  sắng 
sanh  ra. 

-  Làm  cho  đình  trụ  rất  vững  vàng  tiến  hóa  rộng  rãi  và  đầy  đủ  không  thất  lạc  những 
pháp  thiện  đã  sanh.  Như  thế  gọi  là  trưởng  hành. 

Dục,  định  và  trưởng  hành  như  đã  nói,  tóm  lại  hai  cách  đó  thảnh  một  mới  gọi  là  dục 

định,  trưởng  hành  bằng  cách  như  thế. 

507. 

*  Dục  đó  ra  sao?  Như  là  sự  vừa  lòng  thích  ý,  sự  mến  sẽ  làm,  cách  khôn  với  pháp  dục. 

Thế  gọi  là  dục. 

*  Định  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  sự  đình  trụ  của  tâm,  cách  đình  trụ  của  tâm,  sự  kiên 

trụ  của  tâm,  tâm  không  lay  động,  không  tán  loạn,  trạng  thái  không  lay  động  của  tâm 

cũng  gọi  là  chỉ,  định  quyền,  định  lực,  chánh  định.  Như  thế  gọi  là  định. 

*  Trưởng  hành  trong  khi  có  ra  sao? 

-  Như  là  cách  trong  tâm  khai  đoan  tinh  tấn,  cách  siêng  năng,  sự  sốt  sắng,  cách  lướt 
tới,  sự  tinh  tấn,  sự  chuyên  ròng,  cách  chịu  đựng,  cách  dẻo  dai,  cách  khan  khít,  sự 
lướt  bằng  cách  không  lui  sụt,  cách  không  thối  bỏ  dục,  cách  không  bỏ  qua  phận  sự, 
chăm  nom  phận  sự  chu  đáo  cũng  gọi  cần  hay  cần  quyền,  cần  lực,  chánh  cần.  Như 
thế  gọi  là  trưởng  hành. 

-  Phíc-khú  đã  thảnh  bực  thân  cận,  đã  rành  thân  cận,  đã  đến  thân  cận,  rảnh  đến  thân 
cận,  vào  đến  rồi,  đã  khéo  vào  đến  rồi,  đã  hiệp  với  dục  định  và  trưởng  hành  như  đã 
nói  đó.  Do  nhân  ấy  mới  gọi  là  hiệp  với  dục,  định,  trưởng  hành  bằng  cách  như  thế. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


167 


508. 

-  Nói  như  ý  túc  là  sự  thảnh  tựu,  thành  tựu  tốt,  cách  thành  tựu,  cách  thành  tựu  tốt,  sự 
đặng,  sự  đặng  nữa,  sự  đến,  sự  đến  bằng  cách  rành,  sự  đụng  chạm,  cách  làm  cho  rõ 
rệt,  sự  vào  đến  với  những  pháp  đó. 

-  Nói  như  ý  túc  như  là  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn,  thức  uẩn  của  bực  chứng  pháp  đó. 
Còn  nói  tu  nhu  ý  túc  tức  là  vẫn  sử  dụng  tu  hành  nhiều  với  pháp  đó.  Do  nhân  đó  mới 
gọi  là  tu  tiến  như  ý  túc. 

509. 

Phỉc-khú  tu  như  ỷ  túc  mà  hiệp  với  cần,  định,  trưởng  hành  như  thế  nào? 

-  Phíc-khú  thực  hành  cho  thảnh  trưởng  rồi  mới  đắc  định  và  đắc  định  của  tâm.  Định 
như  thế  gọi  là  cần  định.  Phíc-khú  đó  làm  cho  dục,  tinh  tấn  khai  đoan  cần,  chăm  chú 
tâm  và  sự  sốt  sắng  sanh  ra  để  ngăn  ngừa  những  pháp  bất  thiện  và  tội  ác  mà  chưa 
sanh  không  đặng  sanh,  hầu  trừ  chư  pháp  bất  thiện  và  tội  ác  đã  sanh...  hầu  tạo  chư 
pháp  thiện  chưa  sanh  đặng  sanh,  làm  cho  dục,  tinh  tấn  khai  đoan  sự  cần,  sự  chăm 
nom  tâm  và  sự  sốt  sắng  sanh  ra  để  làm  cho  chư  pháp  thiện  đã  sanh  đặng  trụ,  rất  dinh 
trụ,  tu  tiến  rộng  rãi  đầy  đủ  nơi  chư  pháp  thiện  đã  sanh.  Những  pháp  như  thế  gọi  là 
trưởng  hành. 

-  Cần,  định  và  trưởng  hành  nhu  đã  nói,  tóm  lại  hai  cách  đó  thành  một  mà  kêu  chung 
là  cần,  định,  trưởng  hành  bằng  cách  nhu  thế. 

510. 

*  Cần  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  cách  mở  mối  cho  tâm  sanh  ra  siêng  năng...  chánh 
tinh  tấn.  Như  thế  gọi  là  cần. 

*  Định  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  sự  đình  trụ  của  tâm,  cách  đình  trụ  của  tâm,  cách 
vững  vàng  của  tâm,  sự  không  lay  động  của  tâm,  sự  không  tán  loạn  của  tâm,  trạng  thái 
không  lay  động  của  tâm,  cũng  gọi  chỉ,  định  quyền,  định  lực,  chánh  định.  Như  thế  gọi 
là  định. 

*  Trưởng  hành  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  sự  khai  đoan  trong  tâm  siêng  năng. . .  chánh 
tinh  tấn.  Như  thế  gọi  là  trưởng  hành.  Phíc-khú  đã  thảnh  bực  đáo  cận. . .  đã  hiệp  với  cần, 
định  và  trưởng  hành  như  đã  nói  đó.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  hiệp  với  cần,  định,  trưởng 
hành  bằng  cách  như  thế. 

511. 

*  Nói  như  ý  túc  tức  là  sự  thảnh  tựu,  trọn  thảnh  tựu,  cách  thảnh  tựu,  cách  trọn  thành  tựu, 
sự  đặng,  sự  đặng  nữa,  sự  đến,  sự  đến  đàng  hoàng,  sự  đứng  đắn,  sự  làm  cho  rõ,  sự  vào 
đến  với  những  pháp  đó. 

*  Câu  nói  như  ý  túc  tức  là  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn  và  thức  uẩn  của  người  chứng 
những  pháp  đó. 

*  Còn  nói  tu  tiến  như  ý  túc  tức  là  vẫn  sử  dụng,  trau  dồi  làm  cho  nhiều  với  những  pháp 
ấy.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  tu  tiến  nhu  ý  túc. 

512. 

Phỉc-khú  tu  tiến  như  ỷ  túc  mà  hiệp  với  tâm,  định,  trưởng  hành  ra  sao? 

-  Phíc-khú  làm  cho  tâm  thành  trưởng  rồi  mới  đắc  định,  đắc  định  nơi  tâm.  Định  ấy  gọi 
là  tâm  định.  Phíc-khú  làm  cho  dục,  tinh  tấn  mở  mối  cần,  chăm  nom  tâm  và  sự  sốt 
sắng  phát  sanh  hầu  ngăn  ngừa  chư  pháp  bất  thiện  và  tội  ác  chưa  sanh  không  sanh. . . 
để  trừ  chư  pháp  bất  thiện  và  tội  ác  đã  sanh. . .  để  tạo  chư  pháp  thiện  chưa  sanh  đặng 
sanh,  làm  cho  dục,  tinh  tấn  mở  mối  cần,  chăm  nom  tâm  và  sự  sốt  sắng  sanh  ra  để 


168 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


cho  đình  trụ  rất  vững  vàng  tiến  hóa  đầy  đủ  rộng  rãi  không  tan  mất  của  những  pháp 
thiện  đã  sanh.  Những  chơn  tướng  như  thế  gọi  là  trưởng  hành. 

-  Tâm  định  và  trưởng  hành  như  đã  nói  gom  lại  hai  cách  nay  thành  một  chỉ  kêu  là  tâm, 
định,  trưởng  hành  bằng  cách  như  thế. 

513. 

*  Tâm  đó  ra  sao?  Như  là  chủ  trương  biết  cảnh,  ý,  tâm  địa. . .  sanh  từ  ý  thức  giới.  Như  thế 
gọi  là  tâm. 

*  Định  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  sự  đình  trụ  của  tâm...  chánh  định.  Như  thế  gọi  là 
định. 

*  Trưởng  hành  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  cách  mở  mối  cần  trong  tâm...  chánh  tinh 
tấn.  Như  thế  gọi  là  trưởng  hành.  Phíc-khú  thảnh  bực  đã  hiệp  với  tâm,  định  và  trưởng 
hành  như  đã  nói.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  hiệp  với  tâm,  định,  trưởng  hành  bằng  cách 
như  thế. 

514. 

*  Nói  như  ý  túc  tức  là  sự  thảnh  tựu,  trọn  thảnh  tựu,  cách  thành  tựu,  cách  trọn  thành  tựu, 
sự  đặng,  sự  đặng  nữa,  sự  đến,  sự  đến  đàng  hoàng,  sự  đúng  đắn,  sự  làm  cho  rõ,  sự  vào 
đến  với  những  pháp  đó. 

*  Câu  nói  như  ý  túc  tức  là  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn,  thức  uẩn  của  người  chứng  pháp 
đó. 

*  Còn  nói  tu  tiến  như  ý  túc  tức  là  vẫn  sử  dụng  trau  dồi  làm  cho  nhiều  với  những  pháp  ấy. 
Do  nhân  đó  mới  gọi  là  tu  tiến  như  ý  túc. 

515. 

Phỉc-khú  tu  tiến  như  ỷ  túc  mà  hiệp  với  thấm,  định,  trưởng  hành  đó  ra  sao? 

-  Phíc-khú  làm  cho  tuệ  đặng  thảnh  trưởng  rồi  mới  đắc  định,  đắc  định  của  tâm.  Dinh 
ấy  gọi  là  thẩm  định.  Phíc-khú  đó  làm  cho  dục,  tinh  tấn  mở  mối  cần,  chăm  nom  tâm 
và  sự  sấn  sướt  phát  sanh  hầu  ngăn  ngừa  chư  pháp  bất  thiện  và  tội  ác  chưa  sanh 
không  sanh. . .  để  trừ  chư  pháp  bất  thiện  và  tội  ác  đã  sanh. . .  hầu  tạo  chư  pháp  thiện 
chưa  sanh  đặng  sanh,  làm  cho  tinh  tấn  mở  mối  cần,  chăm  nom  tâm  và  sự  sấn  sướt 
phát  sanh  để  làm  cho  chư  pháp  thiện  đã  sanh  vững  vàng  đình  trụ  tiến  hóa  đầy  đủ 
rộng  rãi  không  tan  mất.  Những  trạng  thái  như  thế  gọi  là  trưởng  hành. 

-  Thẩm,  định  và  trưởng  hành  như  đã  nói  đó  gồm  lại  hai  thứ  thành  một  vẫn  kêu  là 
thẩm,  định,  trưởng  hành  bằng  cách  như  thế. 

516. 

*  Thẩm  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  tuệ,  trạng  thái  hiểu  rõ...  vô  si,  trạch  pháp,  chánh 
kiến.  Như  thế  gọi  là  thẩm  (vimahsã). 

*  Định  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  sự  đình  trụ  của  tâm...  chánh  định.  Như  thế  gọi  là 
định. 

*  Trưởng  hành  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  cách  mở  mối  cho  sự  siêng  năng  của  tâm. . . 
và  chánh  tinh  tấn.  Như  thế  gọi  là  trưởng  hành.  Phíc-khú  đã  thảnh  bực  đáo  cận. . .  đã 
hiệp  với  thẩm,  định  và  trưởng  hành  như  đã  nói.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  hiệp  với  thẩm, 
định,  trưởng  hành  bằng  cách  như  thế. 


517. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


ỉ  69 


*  Nói  như  ý  túc  tức  là  sự  thảnh  tựu,  trọn  thảnh  tựu,  cách  thảnh  tựu,  cách  trọn  thành  tựu, 
sự  đặng,  sự  đặng  nữa,  sự  đến,  sự  đến  đàng  hoàng,  sự  đúng  đắn,  sự  làm  cho  rõ,  sự  vào 
đến  với  những  pháp  đó. 

*  Câu  nói  như  ý  túc  tức  là  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn,  thức  uẩn  của  người  chứng 
những  pháp  đó. 

*  Còn  nói  tu  tiến  nhu  ý  túc  tức  là  vẫn  sử  dụng  trau  dồi  làm  cho  nhiều  với  những  pháp  đó. 
Do  nhân  ấy  mới  gọi  là  tu  tiến  nhu  ý  túc. 

Dứt  Phân  theo  Kinh 


B.  TỨ  NHƯ  Ý  TÚC  PHÂN  THEO  DIỆU  PHÁP 

518. 

Tứ  như  ý  túc: 

-  1  là  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  tu  tiến  nhu  ý  túc  mà  hiện  với  dục,  định,  trưởng 
hành. 

-  2  là  tu  tiến  nhu  ý  túc  mà  hiệp  với  cần,  định,  trưởng  hành. 

-  3  là  tu  tiến  nhu  ý  túc  mà  hiệp  với  tâm,  định,  trưởng  hành. 

-  4  là  tu  tiến  nhu  ý  túc  mà  hiệp  với  thẩm,  định,  trưởng  hành. 

519. 

Phỉc-khú  tu  tiến  như  ỷ  túc  mà  hiệp  với  dục,  định,  trưởng  hành  ra  sao?  Như  là  Phíc- 
khú  trong  Tông  giáo  nay  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế,  co  quan  ra  khỏi  khổ  đưa  đến  rốt 
ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  so,  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  hiệp  với 
tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ  định  mà  vẫn  hành  nan  đắc  trì  trong  khi  đó  là  tu  tiến  nhu  ý  túc 
mà  hiệp  với  dục  định,  trưởng  hành. 

520. 

*  Dục  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  sự  vừa  lòng,  cách  thích  ý,  sự  ưa  mến  để  làm  cho  khôn 
khéo  rành  rẽ  với  pháp  dục.  Như  thế  gọi  là  dục. 

*  Định  trong  khỉ  có  ra  sao?  Như  là  sự  đình  trụ  của  tâm. . .  chánh  định,  định  giác  chi,  chi 
của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như  thế  gọi  là  định. 

*  Trưởng  hành  trong  khi  đó  ra  sao?  Như  là  cách  mở  mối  cho  sự  siêng  năng  trong 
tâm. . .  chánh  tinh  tấn,  cần  giác  chi,  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như  thế  gọi  là 
trưởng  hành.  Phíc-khú  đã  thành  bực  đáo  cận,  đã  rành  đáo  cận,  đã  đến  xong  rồi,  đã  đến 
hoàn  thành,  đã  vào  đến,  đã  rành  vào  đến,  đã  hiệp  với  dục  định  và  trưởng  hành  như  đã 
nói.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  hiệp  với  dục,  định,  trưởng  hành  bằng  cách  nhu  thế. 

521. 

*  Nói  nhu  ý  tức  là  sự  thành  tựu,  trọn  thành  tựu,  cách  thảnh  tựu,  cách  trọn  thảnh  tựu,  sự 
đặng,  sự  đặng  nữa,  sự  đến,  sự  đến  đàng  hoàng,  sự  đứng  đắn,  sự  làm  cho  rõ,  sự  vào  đến 
với  những  pháp  đó. 

*  Câu  nói  như  ý  túc  tức  là  xúc...  chiếu  cố,  vô  phóng  dật,  của  người  chứng  những  pháp 
đó. 

*  Còn  nói  tu  tiến  nhu  ý  túc  tức  là  vẫn  sử  dụng  trau  dồi  làm  cho  nhiều  với  những  pháp  ấy. 
Do  nhân  đó  mới  gọi  là  tu  tiến  như  ý  túc. 

522. 

Phỉc-khú  tu  tiến  như  ỷ  túc  mà  hiệp  với  cần,  định,  trưởng  hành  ra  sao?  Như  là  Phíc- 
khú  trong  Tông  giáo  nay  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế,  cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt 


170 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


ráo  đặng  trừ  phiền  não,  hầu  chứng  bực  ban  so  tĩnh  ly  chư  dục,  đắc  so  thiền  hiệp  với 
tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ  định  vẫn  hành  nan  đắc  trì  trong  khi  đó  là  tu  tiến  như  ý  túc  mà 
hiệp  với  cần,  định,  trưởng  hành. 

523.  ’ 

*  Cần  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  cách  mở  mối  cho  sự  siêng  năng  của  tâm. . .  chánh  tinh 
tấn,  cần  giác  chi,  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như  thế  gọi  là  cần. 

*  Định  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  đình  trụ  của  tâm...  chánh  định,  định  giác  chi,  chi  của 
đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như  thế  gọi  là  định. 

*  Trưởng  hành  trong  khi  có  ra  sao?  Cách  mở  mối  cho  sự  siêng  năng  của  tâm...  chánh 
tinh  tấn,  cần  giác  chi,  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như  thế  gọi  là  trưởng  hành. 
Phíc-khú  thảnh  bực  đã  đáo  cận. . .  đã  hiệp  với  cần,  định  và  trưởng  hành  như  đã  nói.  Do 
nhân  đó  mới  gọi  là  hiệp  với  cần,  định,  trưởng  hành  bằng  cách  như  thế. 

524. 

*  Nói  như  ý  tức  là  sự  thảnh  tựu,  trọn  thảnh  tựu,  cách  thảnh  tựu,  cách  trọn  thảnh  tựu,  sự 
đặng,  sự  đặng  nữa,  sự  đến,  sự  đến  đàng  hoàng,  sự  đứng  đắn,  sự  làm  cho  rõ,  sự  vào  đến 
với  những  pháp  đó. 

*  Câu  nói  như  ý  túc  tức  là  xúc. . .  chiếu  cố,  vô  phóng  dật  của  người  đắc  chứng  pháp  đó. 

*  Còn  nói  tu  tiến  như  ý  túc  tức  là  vẫn  sử  dụng  trau  dồi  làm  cho  nhiều  với  những  pháp  ấy. 
Do  nhân  đó  mới  gọi  là  tu  tiến  như  ý  túc. 

525. 

Phỉc-khú  tu  tiến  như  ỷ  túc  mà  hiệp  với  tâm,  định,  trưởng  hành  ra  sao?  Phíc-khú 
trong  Tông  giáo  nay  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế,  cơ  quan  ra  khỏi  khổ  đưa  đến  rốt  ráo 
đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  so,  tĩnh  ly  chư  dục  đắc  so  thiền  hiệp  với  tầm,  tứ, 
hỷ,  lạc  sanh  từ  định  vẫn  hành  nan  đắc  trì  trong  khi  đó  là  tu  tiến  như  ý  túc  mà  hiệp  với 
tâm,  định,  trưởng  hành. 

526. 

*  Tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  sự  chủ  trưong  biết  cảnh,  ý,  tâm  địa. . .  sanh  từ  ý  thức 
giới.  Như  thế  gọi  là  tâm. 

*  Định  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  sự  đình  trụ  của  tâm. . .  chánh  định,  định  giác  chi,  chi 
của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như  thế  gọi  là  định. 

*  Trưởng  hành  đó  ra  sao?  Như  là  cách  mở  mối  cho  sự  siêng  năng  của  tâm. . .  chánh  tinh 
tấn,  cần  giác  chi,  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như  thế  gọi  là  trưởng  hành. 

Phíc-khú  thảnh  bực  đáo  cận. . .  đã  hiệp  với  tâm  định  và  trưởng  hành  như  đã  nói.  Do 
nhân  đó  mới  gọi  là  hiệp  với  tâm,  định,  trưởng  hành  bằng  cách  như  thế. 

527. 

*  Nói  như  ý  tức  là  sự  thảnh  tựu,  trọn  thảnh  tựu,  cách  thảnh  tựu,  cách  trọn  thảnh  tựu,  sự 
đặng,  sự  đặng  nữa,  sự  đến,  sự  đến  đàng  hoàng,  sự  đứng  đắn,  sự  làm  cho  rõ,  sự  vào  đến 
với  những  pháp  đó. 

*  Câu  nói  như  ý  túc  tức  là  xúc...  chiếu  cố,  vô  phóng  dật  của  người  chứng  những  pháp 
đó. 

*  Còn  nói  tu  tiến  như  ý  túc  tức  là  vẫn  sử  dụng  trau  dồi  làm  cho  nhiều  với  những  pháp  đó. 
Do  nhân  đó  mới  gọi  là  tu  tiến  như  ý  túc. 


528. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhahga)  -  (Cảo  Bản) 


171 


Phỉc-khú  tu  tiến  như  ỷ  túc  mà  hiệp  với  thẩm,  định,  trưởng  hành  ra  sao?  Phíc-khú 
trong  Tông  giáo  nầy  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế,  co  quan  ra  khỏi  khổ  đua  đến  rốt  ráo 
đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  so,  tĩnh  ly  chu  dục. . .  đắc  so  thiền  hiệp  với  tầm,  tứ, 
hỷ,  lạc  sanh  từ  định  vẫn  hành  nan  đắc  trì  trong  khi  đó  là  tu  tiến  nhu  ý  túc  mà  hiệp  với 
thẩm,  định,  truởng  hành. 

529. 

*  Thẩm  đó  ra  sao?  Nhu  là  tuệ  hay  cách  hiểu  rõ...  sự  không  mê  mờ,  lối  trạch  pháp, 
chánh  kiến,  trạch  pháp  giác  chi,  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Nhu  thế  gọi  là  thẩm 
(vỉmansã). 

*  Định  trong  khi  có  ra  sao?  Nhu  là  sự  đình  trụ  của  tâm. . .  chánh  định,  định  giác  chi,  chi 
của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Nhu  thế  gọi  là  định. 

*  Trưởng  hành  đó  ra  sao?  Nhu  là  cách  mở  mối  cho  sự  siêng  năng  của  tâm. . .  chánh  tinh 
tấn,  cần  giác  chi,  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Nhu  thế  gọi  là  truởng  hành,  mà 
Phíc-khú  đã  thành  bực  đáo  cận,  đáo  cận  rành  rẽ,  đã  đến,  đến  rành  rẽ,  vào  đến  rồi,  đã 
vào  đến  rảnh  rẽ,  đã  hiệp  với  thẩm,  định  và  truởng  hành  nhu  đã  nói  đó.  Do  nhân  đó  mới 
gọi  là  hiệp  với  thẩm,  định,  truởng  hành  bằng  cách  như  thế. 

530. 

*  Nói  như  ý  tức  là  sự  thảnh  tựu,  trọn  thảnh  tựu,  cách  thảnh  tựu,  cách  trọn  thành  tựu,  sự 
đặng,  sự  đặng  nữa,  sự  đến,  sự  đến  đàng  hoàng,  sự  đứng  đắn,  sự  làm  cho  rõ,  sự  vào  đến 
với  những  pháp  đó. 

*  Câu  nói  như  ý  túc  tức  là  xúc...  chiếu  cố,  vô  phóng  dật  của  người  chứng  những  pháp 
đó. 

*  Còn  nói  tu  tiến  như  ý  túc  tức  là  vẫn  sử  dụng  trau  dồi  làm  cho  nhiều  với  những  pháp  ấy. 
Do  nhân  đó  mới  gọi  là  tu  tiến  như  ý  túc. 

531. 

*  Tứ  như  ý  túc:  Một  là  dục  như  ý  túc.  Hai  là  cần  như  ý  túc.  Ba  là  tâm  như  ý  túc.  Bốn  là 
thẩm  như  ý  túc. 

532. 

Dục  như  ỷ  túc  đó  ra  sao?  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế,  co 
quan  ra  khỏi  khổ  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  so,  tĩnh  ly  chư 
dục. . .  đắc  sơ  thiền  hiệp  với  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ  định  vẫn  hành  nan  đắc  trì  trong  khi 
nào  thì  cách  vừa  lòng,  sự  thích  ý,  lối  ưa  mến  làm  cho  khéo  rành  trong  pháp  dục.  Như 
thế  gọi  là  dục  như  ý  túc.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  gọi  là  tương  ưng  với  dục  như  ý  túc. 

533. 

Cần  như  ỷ  túc  đó  ra  sao?  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế,  cơ 
quan  ra  khỏi  khổ  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư 
dục  đắc  sơ  thiền  hiệp  với  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ  định  vẫn  hành  nan  đắc  trì  trong  khi 
đó  thì  cách  mở  mối  cho  sự  siêng  năng  của  tâm. . .  chánh  tinh  tấn,  cần  giác  chi,  chi  của 
đạo,  liên  quan  trong  đạo,  vẫn  có  trong  khi  ấy.  Như  thế  gọi  là  cần  như  ý  túc.  Còn  những 
pháp  ngoài  ra  chỉ  gọi  tương  ưng  với  cần  như  ý  túc. 

534. 

Tâm  như  ỷ  túc  đó  ra  sao?  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế,  cơ 
quan  ra  khỏi  khổ  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư 
dục. . .  đắc  sơ  thiền  hiệp  với  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ  định  vẫn  hành  nan  đắc  trì  trong  khi 


172 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


đó  thì  tâm,  ý,  tâm  địa  sanh  từ  ý  thức  giới.  Như  thế  gọi  là  tâm  như  ý  túc.  Còn  những 
pháp  ngoài  ra  gọi  tương  ưng  với  tâm  như  ý  túc. 

535. 

Thẩm  như  ỷ  túc  trong  khi  có  ra  sao?  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  tu  tiến  theo  thiền 
siêu  thế,  cơ  quan  ra  khỏi  khổ  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  phiền  não  hầu  chứng  bực  ban 
sơ,  tĩnh  ly  chư  dục . . .  đắc  sơ  thiền  hiệp  với  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ  định,  vẫn  hành  nan 
đắc  trì  trong  khi  đó  thời  tuệ  hay  thái  độ  hiểu  rõ...  sự  không  mê  mờ,  lối  trạch  pháp, 
chánh  kiến,  trạch  pháp  giác  chi,  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như  thế  gọi  là  thẩm 
như  ý  túc.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  gọi  tương  ưng  với  thẩm  như  ý  túc. 

Dứt  Phân  theo  Diệu  Pháp 


c.  TỨ  NHƯ  Ý  TÚC  PHÀN  VÁP  ĐÁP 

536. 

Tứ  như  ý  túc: 

-  1  là  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  tu  tiến  như  ý  túc  mà  hiệp  với  dục,  định,  trưởng 
hành. 

-  2  là  tu  tiến  như  ý  túc  mà  hiệp  với  cần,  định,  trưởng  hành. 

-  3  là  tu  tiến  như  ý  túc  mà  hiệp  với  tâm,  định,  trưởng  hành. 

-  4  là  tu  tiến  như  ý  túc  mà  hiệp  với  thẩm,  định,  trưởng  hành. 

VẤN  THEO  ĐẦU  ĐỀ  TAM  VẤN  THEO  ĐẦU  ĐỀ  NHỊ 

Những  tứ  như  ý  túc  mà  như  ý  túc  nào  thảnh  thiện,  như  ý  túc  nào  thảnh  bất  thiện, 

như  ý  túc  nào  thảnh  vô  ký. . .  như  ý  túc  nào  thảnh  hữu  y,  như  ý  túc  nào  thảnh  vô  y. 

1)  Đáp  theo  đầu  đề  tam 

537. 

*  Tứ  như  ý  túc  chỉ  thảnh  thiện. 

*  Tứ  như  ý  túc  thảnh  tương  ưng  lạc  thọ  cũng  có,  thảnh  tương  ưng  phi  khổ  phi  lạc  thọ 
cũng  có. 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  dị  thục  nhân. 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  phi  do  thủ  phi  cảnh  thủ. 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  phi  phiền  toái  phi  cảnh  phiền  não. 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  hữu  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thành  vô  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thành  vô 
tầm  vô  tứ  cũng  có. 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  đồng  sanh  hỷ  cũng  có,  thành  đồng  sanh  lạc  cũng  có,  thành  đồng 
sanh  xả  cũng  có. 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  phi  sơ  đạo  và  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  phi  hữu  nhân  phi  sơ  đạo  và  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  nhân  xuất  luân  hồi. 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  hữu  học. 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  vô  lượng  (Appamãnã). 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  cảnh  vô  lượng. 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  tinh  lương. 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  chánh  nhất  định. 

*  Tứ  như  ý  túc  không  thảnh  đạo  là  cảnh. 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  đạo  là  nhân  cũng  có,  không  thảnh  đạo  là  trưởng  cũng  có. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


ỉ  73 


*  Tứ  như  ý  túc  thảnh  sanh  tồn  cũng  có,  thành  phi  sanh  tồn  cũng  có,  không  thể  nói  thành 
sẽ  sanh. 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  quá  khứ  cũng  có,  thành  vị  lai  cũng  có,  thành  hiện  tại  cũng  có. 

*  Tứ  như  ý  túc  không  thể  nói  thảnh  biết  cảnh  quá  khứ;  thành  biết  cảnh  vị  lai  hay  thành 
biết  cảnh  hiện  tại. 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  bên  trong  cũng  có,  thảnh  bên  ngoài  cũng  có,  thảnh  bên  trong  và 
bên  ngoài  cũng  có. 

*  Tứ  như  ý  túc  thảnh  biết  cảnh  bên  ngoài. 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  bất  kiến  vô  đối  chiếu. 

2)  Đáp  theo  đầu  đề  nhị  (dukamãtikã) 

i.  Đáp  phần  chùm  nhân  (hetugocchaka) 

538. 

*  Thẩm  như  ý  túc  thảnh  thiện.  Tam  như  ý  túc  thảnh  phi  nhân. 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  hữu  nhân. 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  tưong  ưng  nhân. 

*  Thẩm  như  ý  túc  thảnh  nhân  hữu  nhân.  Tam  như  ý  túc  không  thể  nói  thảnh  nhân  hữu 
nhân,  chỉ  thảnh  phi  nhân  hữu  nhân. 

*  Thẩm  như  ý  túc  thảnh  nhân  tưong  ưng  nhân.  Tam  như  ý  túc  không  thể  nói  thảnh  nhân 
tương  ưng  nhân,  chỉ  thành  phi  nhân  tương  ưng  nhân. 

*  Tam  như  ý  túc  thành  phi  nhân  hữu  nhân.  Thẩm  như  ý  túc  không  thể  nói  thành  phi  nhân 
hữu  nhân  hay  thành  phi  nhân  vô  nhân. 

ii,  iii,  iv,  V,  vi,  vii,  viii,  ix.  Đáp  nhị  đề  đỉnh...  (cũlantaradvkãdi) 

539. 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  hữu  duyên...  Tứ  như  ý  túc  thảnh  hữu  vi...  Tứ  như  ý  túc  thảnh  bất 
kiến...  Tứ  như  ý  túc  thảnh  vô  đối  chiếu...  Tứ  như  ý  túc  thảnh  phi  sắc...  Tứ  như  ý  túc 
thành  siêu  thế...  Tứ  như  ý  túc  thành  cũng  có  tâm  biết,  thành  cũng  có  tâm  không  biết. 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  phi  lậu...  Tứ  như  ý  túc  thảnh  phi  cảnh  lậu...  Tứ  như  ý  túc  thảnh  bất 
tương  ưng  lậu. 

*  Tứ  như  ý  túc  không  thể  nói  thành  lậu  cảnh  lậu,  tuy  nhiên  thành  phi  lậu  cảnh  lậu. 

*  Tứ  như  ý  túc  không  thể  nói  tuy  nhiên  thành  lậu  tương  ưng  lậu  hay  thảnh  phi  lậu  tương 
ưng  lậu. 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  bất  tương  ưng  lậu  phi  cảnh  lậu. 

*  Tứ  như  ý  túc  thảnh  phi  triền. . .  Tứ  như  ý  túc  thảnh  phi  phược. . .  Tứ  như  ý  túc  thảnh  phi 
bộc. . .  Tứ  như  ý  túc  thảnh  phi  phối. . .  Tứ  như  ý  túc  thảnh  phi  cái. . .  Tứ  như  ý  túc  thảnh 
phi  khinh  thị 

X.  Đáp  phần  nhị  đề  đại  (mahantaraduka) 

540. 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  biết  cảnh. 

*  Tam  như  ý  túc  thảnh  phi  tâm.  Tâm  như  ý  túc  thảnh  tâm. 

*  Tam  như  ý  túc  thảnh  sở  hữu  tâm,  tâm  như  ý  túc  thảnh  phi  sở  hữu  tâm. 

*  Tam  như  ý  túc  thảnh  tương  ưng  tâm.  Tâm  như  ý  túc  không  thể  nói  thảnh  tương  ưng 
tâm  hay  thành  bất  tương  ưng  tâm. 


174 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Tam  như  ý  túc  thảnh  hòa  với  tâm.  Tâm  như  ý  túc  không  thể  nói  thành  hòa  với  tâm  hay 
vẫn  thành  phi  hòa  với  tâm. 

*  Tam  như  ý  túc  thành  có  tâm  làm  sở  sanh.  Tâm  như  ý  túc  thành  không  có  tâm  làm  sở 
sanh. 

*  Tam  như  ý  túc  thảnh  đồng  sanh  tồn  với  tâm.  Tâm  như  ý  túc  thảnh  phi  đồng  sanh  tồn 
với  tâm. 

*  Tam  như  ý  túc  thảnh  tùng  tâm  thông  lưu.  Tâm  như  ý  túc  thảnh  phi  tùng  tâm  thông  lưu. 

*  Tam  như  ý  túc  thành  hòa  với  tâm  và  có  tâm  làm  sở  sanh.  Tâm  như  ý  túc  thảnh  phi  hòa 
với  tâm  và  không  có  tâm  làm  sở  sanh. 

*  Tam  như  ý  túc  thành  hòa,  sanh  tồn  và  nương  tâm  làm  sở  sanh.  Tâm  như  ý  túc  thành 
phi  hòa,  phi  đồng  sanh  tồn  và  khỏi  nương  tâm  làm  sở  sanh 

*  Tam  như  ý  túc  thành  có  tâm  làm  sở  sanh,  thông  lưu  và  hòa  với  tâm.  Tâm  như  ý  túc 
thành  phi  tâm  làm  sở  sanh  và  không  hòa,  không  tùng  thông  lưu  với  tâm. 

*  Tam  như  ý  túc  thành  ngoại  phần.  Tâm  như  ý  túc  thảnh  nội  phần. 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  phi  y  sinh. 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  phi  do  thủ. 

xi,  xii,  xiii.  Đáp  phần  chùm  thủ...  (upãdãnagocchakãdỉ) 

541. 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  phi  thủ. . . 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  phi  phiền  não . . . 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  phi  sơ  đạo  tuyệt  trừ. 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  phi  hữu  nhân  sơ  đạo  tuyệt  trừ. 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  phi  hữu  nhân  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  hữu  tầm  cũng  có,  thảnh  vô  tầm  cũng  có. 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  hữu  tứ  cũng  có,  thành  vô  tứ  cũng  có. 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  vô  hỷ  cũng  có. 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  đồng  sanh  hỷ  cũng  có,  thảnh  phi  đồng  sanh  hỷ  cũng  có. 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  đồng  sanh  lạc  cũng  có,  thảnh  phi  đồng  sanh  lạc  cũng  có. 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  đồng  sanh  xả  cũng  có,  thảnh  phi  đồng  sanh  xả  cũng  có. 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  phi  Dục  giới  cũng  có,  thành  phi  sắc  giới  cũng  có,  thành  phi  Vô  sắc 
giới  cũng  có. 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  bất  liên  quan  luân  hồi. 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  nhân  xuất  luân  hồi. 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  nhất  định. 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  vô  thượng. 

*  Tứ  như  ý  túc  thành  vô  y,  chỉ  có  bấy  nhiêu. 

Dứt  Phần  vẩn  đáp 

Đầy  đủ  như  ỷ  túc  phân  tích 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


175 


PHÀN  X  -  GIÁC  CHI  PHÂN  TÍCH 

A.  GIÁC  CHI  PHÂN  TÍCH  PHÂN  THEO  KINH 

Phần  thứ  nhất  của  thất  giác  chỉ 

542. 

Thất  giác  chi:  Một  là  niệm  giác  chi,  hai  là  trạch  pháp  giác  chi,  ba  là  cần  giác  chi,  bốn 
là  hỷ  giác  chi,  năm  là  an  giác  chi,  sáu  là  định  giác  chi,  bảy  là  xả  giác  chi. 

543. 

Trong  thất  giác  chi  đó  mà  niệm  giác  chi  ra  sao? 

-  Như  là  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  thành  bực  có  chánh  niệm  hiệp  với  sự  nhớ 
đặng  và  trí  cao  siêu  nhớ  ghi,  thường  nhớ  đặng  với  những  sự  làm  để  lâu  hay  sự  nói 
đã  lâu.  Như  thế  gọi  là  niệm  giác  chi. 

-  Phíc-khú  ấy  vẫn  có  chánh  niệm  như  thế,  chọn  lựa,  quán  rõ  với  pháp  ấy  bằng  tuệ. 
Như  thế  gọi  là  trạch  pháp  giác  chi. 

-  Sự  tinh  tấn,  cách  không  lui  sụt,  chọn  lựa  quán  rõ  pháp  ấy,  đã  mở  mối  cho  tuệ.  Như 
thế  gọi  là  cần  giác  chi. 

-  Pháp  hỷ  mà  lìa  vật  chất  phát  sanh  với  bực  tinh  tấn  mà  đã  mở  mối.  Như  thế  gọi  là  hỷ 
giác  chi. 

-  Sự  tịnh  thân  tịnh  tâm  của  bực  mà  tâm  có  pháp  hỷ.  Như  thế  gọi  là  an  giác  chi. 

-  Sự  yên  tịnh  vững  vàng  của  bực  thân  tâm  đã  yên  tịnh.  Như  thế  gọi  là  định  giác  chi. 

-  Bực  nào  có  tâm  đình  trụ  vững  vàng,  quán  sát  rảnh  rẽ,  thuần  thục  như  thường.  Thế 
gọi  là  xả  giác  chi. 

Phần  thứ  hai  của  thất  giác  chỉ 

544. 

Thất  giác  chi:  Một  là  niệm  giác  chi,  hai  là  trạch  pháp  giác  chi,  ba  là  cần  giác  chi,  bốn 
là  hỷ  giác  chi,  năm  là  an  giác  chi,  sáu  là  định  giác  chi,  bảy  là  xả  giác  chi. 

545. 

Trong  thất  giác  chi  mà  niệm  giác  chi  đó  ra  sao? 

-  vẫn  có  niệm  trong  pháp  bên  trong,  vẫn  có  niệm  trong  pháp  bên  ngoài.  Niệm  trong 
pháp  bên  trong  dù  cách  nào,  niệm  trong  pháp  bên  trong  như  thế  đó;  thế  cũng  gọi  là 
niệm  giác  chi. 

-  vẫn  hành  vi  để  biết  cao  siêu  cho  đặng  đắc  chứng  hầu  đến  Níp-bàn,  niệm  trong  pháp 
bên  ngoài  dù  thế  nào  thì  niệm  trong  pháp  bên  ngoài  thế  đó.  Thế  cũng  gọi  là  niệm 
giác  chi,  vẫn  hành  vi  để  biết  rốt  ráo  hầu  đắc  chứng  đến  Níp-bàn. 

546. 

Trạch  pháp  giác  chi  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  vẫn  có  sự  lựa  chọn  trong  pháp  bên 
trong,  vẫn  có  sự  lựa  chọn  trong  pháp  bên  ngoài;  sự  lựa  chọn  trong  pháp  bên  trong  dù 
thế  nào  thì  sự  lựa  chọn  trong  pháp  bên  trong  như  thế  đó,  cũng  gọi  là  trạch  pháp  giác 
chi,  vẫn  hành  vi  để  rõ  thấu  hầu  đắc  chứng  đến  Níp-bàn  và  sự  lựa  chọn  trong  pháp  bên 
ngoài  dù  như  thế  nào  thì  sự  lựa  chọn  trong  pháp  bên  ngoài  như  thế  đó;  cũng  gọi  trạch 
pháp  giác  chi,  vẫn  hành  vi  hầu  rõ  thấu  tỏ  ngộ  để  đắc  chứng  đến  Níp-bàn. 


176 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


547. 

Cần  giác  chi  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  vẫn  có  siêng  năng  bằng  thân,  vẫn  có  siêng 
năng  bằng  tâm;  sự  siêng  năng  bằng  thân  dù  thế  nào  thì  sự  siêng  năng  bằng  thân  đó 
cũng  gọi  là  cần  giác  chi.  vẫn  hành  vi  để  tỏ  ngộ  hầu  đắc  chứng  đến  Níp-bàn.  Hay  sự 
siêng  năng  bằng  tâm  dù  thế  nào  thì  siêng  năng  bằng  tâm  ấy  cũng  gọi  là  cần  giác  chi, 
vẫn  hành  vi  để  ngộ  hầu  đắc  chứng  đến  Níp-bàn. 

548. 

Hỷ  giác  chi  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  vẫn  có  pháp  hỷ  mà  có  tầm  có  tứ;  vẫn  có  pháp 
hỷ  mà  vô  tầm  vô  tứ.  Pháp  hỷ  mà  hữu  tầm  hữu  tứ  dù  thế  nào  thì  pháp  hỷ  hữu  tầm  hữu 
tứ  đó  cũng  gọi  là  hỷ  giác  chi,  vẫn  hành  vi  để  tỏ  ngộ  hầu  đắc  chứng  đến  Níp-bàn.  Pháp 
hỷ  mà  vô  tầm  vô  tứ  dù  thế  nào  thì  pháp  hỷ  vô  tầm  vô  tứ  đó  cũng  gọi  là  hỷ  giác  chi,  vẫn 
hành  vi  tỏ  ngộ  hầu  đắc  chứng  đến  Níp-bàn. 

549. 

An  giác  chi  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  vẫn  có  yên  tịnh  thân,  vẫn  có  yên  tịnh  tâm. 
Yên  tịnh  thân  dù  thế  nào  thì  yên  tịnh  thân  đó  cũng  gọi  an  giác  chi,  vẫn  hành  vi  để  tỏ 
ngộ  hầu  đắc  chứng  đến  Níp-bàn.  Yên  tịnh  tâm  dù  thế  nào  thì  yên  tịnh  tâm  đó  cũng  gọi 
là  an  giác  chi,  vẫn  hành  vi  để  tỏ  ngộ  hầu  đắc  chứng  đến  Níp-bàn. 

550. 

Định  giác  chi  trong  khi  có  ra  sao?  vẫn  có  định  hữu  tầm  hữu  tứ,  vẫn  có  định  vô  tầm 
vô  tứ  mà  định  hữu  tầm  hữu  tứ  dù  thế  nào  thì  định  hữu  tầm  hữu  tứ  đó  cũng  gọi  là  định 
giác  chi,  vẫn  hành  vi  để  tỏ  ngộ  hầu  đắc  chứng  đến  Níp-bàn.  Định  vô  tầm  vô  tứ  dù  thế 
nào  thì  định  vô  tầm  vô  tứ  đó  cũng  gọi  là  định  giác  chi,  vẫn  hành  vi  để  tỏ  ngộ  hầu  đắc 
chứng  đến  Níp-bàn. 

551. 

Xả  giác  chi  trong  khỉ  có  ra  sao? 

-  Như  là  vẫn  có  xả  trong  pháp  bên  trong,  vẫn  có  xả  trong  pháp  bên  ngoài.  Xả  trong 
pháp  bên  trong  dù  thế  nào  thì  xả  trong  pháp  bên  trong  như  thế  đó,  cũng  gọi  xả  giác 
chi  vẫn  hành  vi  để  tỏ  ngộ  hầu  đắc  chứng  đến  Níp-bàn. 

-  Xả  trong  pháp  bên  ngoài  dù  thế  nào  thì  xả  trong  pháp  bên  ngoài  như  thế  đó,  cũng 
gọi  xả  giác  chi,  vẫn  hành  vi  để  tỏ  ngộ  hầu  đắc  chứng  đến  Níp-bàn. 

Phần  thứ  ba  cùa  thất  giác  chi 

552. 

*  Thất  giác  chi:  Một  là  niệm  giác  chi,  hai  là  trạch  pháp  giác  chi,  ba  là  cần  giác  chi,  bốn 
là  hỷ  giác  chi,  năm  là  an  giác  chi,  sáu  là  định  giác  chi,  bảy  là  xả  giác  chi. 

*  Trong  thất  giác  chi  đó  mà  niệm  giác  chi  ra  sao?  Như  là  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay 
tu  tiến  niệm  giác  chi  mà  nương  định,  nương  ly  dục,  nương  diệt  mong  để  đạt  trừ  tuyệt, 
tu  tiến  trạch  pháp  giác  chi,  tu  tiến  cần  giác  chi,  tu  tiến  hỷ  giác  chi,  tu  tiến  an  giác  chi, 
tu  tiến  định  giác  chi,  tu  tiến  xả  giác  chi  mà  nương  định,  nương  ly  dục,  nương  diệt 
mong  đặng  trừ  tuyệt. 

Dứt  Phần  phân  theo  Kinh 


B.  GIÁC  CHI  PHÂN  TÍCH  -  PHÀN  PHÂN  THEO  DIỆU  PHÁP 

Vấn  đáp  phần  riêng 
553. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


ỉ  77 


*  Thất  giác  chi:  Một  là  niệm  giác  chi,  hai  là  trạch  pháp  giác  chi,  ba  là  cần  giác  chi,  bốn 
là  hỷ  giác  chi,  năm  là  an  giác  chi,  sáu  là  định  giác  chi  và  bảy  là  xả  giác  chi. 

*  Thất  giác  chỉ  trong  khỉ  có  ra  sao?  Trong  khi  nào  Phíc-khú  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế, 
co  quan  ra  khỏi  khổ  đua  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu  chứng  bực  ban  so  tĩnh  ly  chu 
dục. . .  đắc  so  thiền  vẫn  hành  nan  đắc  trì,  thì  thất  giác  chi  vẫn  có  trong  khi  đó  nhu  là 
niệm  giác  chi. . .  xả  giác  chi. 

554. 

Niệm  giác  chi  trong  khi  có  ra  sao?  Nhu  là  nhớ  đặng,  thuờng  nhớ. . .  chánh  niệm,  niệm 
giác  chi,  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Nhu  thế  gọi  là  niệm  giác  chi. 

555.  ' 

Trạch  pháp  giác  chi  trong  khi  có  ra  sao?  Nhu  là  tuệ  hay  thái  độ  biết  rõ. . .  vô  si,  trạch 
pháp,  chánh  kiến,  trạch  pháp  giác  chi,  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Nhu  thế  gọi  là 
trạch  pháp  giác  chi. 

556. 

Cần  giác  chi  trong  khi  có  ra  sao?  Nhu  là  sự  mở  mối  siêng  năng  trong  tâm...  chánh 
tinh  tấn,  cần  giác  chi,  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Nhu  thế  gọi  là  cần  giác  chi. 

557. 

Hỷ  giác  chi  trong  khi  có  ra  sao?  Nhu  là  pháp  hỷ,  sự  mừng  no,  cách  rất  vui,  sự  phơi 
phới,  cách  hớn  hở,  cách  vui  bồng  bột,  sự  khoái,  sự  vui  mừng,  thái  độ  mừng  của  tâm 
chính  là  hỷ  giác  chi.  Nhu  thế  gọi  là  hỷ  giác  chi. 

558. 

An  giác  chi  trong  khi  có  ra  sao?  Nhu  là  sự  vắng  lặng,  cách  yên  tịnh,  thái  độ  vắng 
lặng,  chon  tuớng  yên  tịnh  hay  sự  yên  tịnh  của  thọ  uẩn,  tuởng  uẩn,  hành  uẩn,  thức  uẩn 
thành  an  giác  chi.  Nhu  thế  gọi  là  an  giác  chi. 

559. 

Định  giác  chi  trong  khỉ  có  ra  sao?  Sự  đình  trụ  của  tâm. . .  thảnh  chánh  định,  định  giác 
chi,  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Nhu  thế  gọi  là  định  giác  chi. 

560. 

Xả  giác  chi  trong  khi  có  ra  sao?  Nhu  là  sự  buông  bỏ,  cách  buông  bỏ,  chăm  chú  bằng 
tâm  trung  bình  thảnh  xả  giác  chi.  Nhu  thế  gọi  là  xả  giác  chi. 

Những  pháp  nhu  thế  gọi  là  thất  giác  chi.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  gọi  tuơng  ung 
với  thất  giác  chi. 

Vấn  đáp  phần  chung 

561. 

Thất  giác  chi:  Một  là  niệm  giác  chi,  hai  là  trạch  pháp  giác  chi,  ba  là  cần  giác  chi,  bốn 
là  hỷ  giác  chi,  năm  là  an  giác  chi,  sáu  là  định  giác  chi,  bảy  là  xả  giác  chi. 

-  Trong  những  thất  giác  chi  đó  mà  niệm  giác  chi  ra  sao?  Nhu  là  Phíc-khú  trong 
Tông  giáo  nay  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế,  cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đua  đến  rốt  ráo  đặng 
trừ  tà  kiến,  hầu  chứng  bực  ban  sơ  tĩnh  ly  chu  dục...  đắc  sơ  thiền  hiệp  với  tầm,  tứ, 
hỷ,  lạc  sanh  từ  định  vẫn  hành  nan  đắc  trì  trong  khi  nào  thì  niệm  hay  sự  hằng  nhớ. . . 
thành  chánh  niệm,  niệm  giác  chi,  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Nhu  thế  gọi 
niệm  giác  chi.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  tuơng  ung  với  niệm  giác  chi. . .  . 

-  ...  những  pháp  ngoài  ra  tuơng  ung  với  trạch  pháp  giác  chi. . . 

-  ...  những  pháp  ngoài  ra  tuơng  ung  với  cần  giác  chi. . . 

-  ...  những  pháp  ngoài  ra  tuơng  ung  với  hỷ  giác  chi. . . 


178 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


-  ...  những  pháp  ngoài  ra  tương  ưng  với  an  giác  chi. . . 

-  ...  những  pháp  ngoài  ra  tương  ưng  với  định  giác  chi. . . 

-  Xả  giác  chi  trong  khi  có  ra  sao?  Phíc-khú  ấy  trong  khi  đó  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế, 
cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly 
chư  dục...  đắc  sơ  thiền  hiệp  với  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ  định  vẫn  hành  nan  đắc  trì 
trong  khi  đó  có  sự  như  thường,  thái  độ  như  thường,  cách  chăm  chú  trung  bình  của 
tâm  thành  xả  giác  chi,  dù  cách  nào  như  thế  gọi  là  xả  giác  chi.  Còn  những  pháp  ngoài 
ra  gọi  tương  ưng  với  xả  giác  chi. 

Phần  vấn  đáp  riêng 

562. 

*  Thất  giác  chi:  Một  là  niệm  giác  chi,  hai  là  trạch  pháp  giác  chi,  ba  là  cần  giác  chi,  bốn 
là  hỷ  giác  chi,  năm  là  an  giác  chi,  sáu  là  định  giác  chi,  bảy  là  xả  giác  chi. 

*  Thất  giác  chỉ  đó  ra  sao? 

-  Như  là  trong  khi  đó  Phíc-khú  ấy  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế,  cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa 
đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền 
hiệp  với  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ  định  vẫn  hành  nan  đắc  trì  trong  khi  nào  thì  xúc... 
vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Như  thế  gọi  là  chư  pháp  thiện. 

-  Bực  tĩnh  ly  chư  dục . . .  đắc  sơ  thiền  mà  thảnh  dị  thục  quả  do  tu  hành  tiến  hóa  thiền 
thiện  siêu  thế  đã  chứa  để  thuộc  chủng  tiêu  diệt  vẫn  hành  nan  đắc  trì  trong  khi  nào 
thì  thất  giác  chi  như  là  niệm  giác  chi. . .  xả  giác  chi  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

*  Trong  thất  giác  chi  đó  mà  niệm  giác  chi  ra  sao?  Như  là  sự  nhớ  đặng,  hằng  nhớ. . . 
thành  chánh  niệm,  niệm  giác  chi,  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như  thế  gọi  là  niệm 
giác  chi... 

*  Xả  giác  chi  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  sự  như  thường,  cách  như  thường,  thái  độ  gắng 
chăm  chú  bằng  cách  trung  bình  của  tâm,  thành  xả  giác  chi.  Như  thế  gọi  là  xả  giác  chi. 

Những  pháp  ấy  gọi  là  thất  giác  chi.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  chỉ  gọi  là  tương  ưng 
với  thất  giác  chi. 

Vấn  đáp  phần  chung 

563. 

*  Thất  giác  chi:  Một  là  niệm  giác  chi,  hai  là  trạch  pháp  giác  chi,  ba  là  cần  giác  chi,  bốn 
là  hỷ  giác  chi,  năm  là  an  giác  chi,  sáu  là  định  giác  chi,  bảy  là  xả  giác  chi. 

-  Trong  thất  giác  chi  đó  mà  niệm  giác  chi  ra  sao? 

-  Như  là  Phíc-khú  đó  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế,  cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt 
ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  hiệp 
với  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ  định,  vẫn  hành  nan  đắc  trì  trong  khi  nào  thì  xúc. . .  vô 
phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Như  thế  gọi  là  chư  pháp  thiện. 

-  Bực  thanh  tịnh  lìa  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  mà  thảnh  dị  thục  quả  do  thực  hành  tu 
tiến  theo  thiền  thiện  siêu  thế  chứa  để  mà  thuộc  chủng  tiêu  diệt  vẫn  hành  nan  đắc 
trì  trong  khi  nào  thì  niệm  hay  sự  hằng  nhớ. . .  thảnh  chánh  niệm,  niệm  giác  chi, 
chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như  thế  gọi  là  niệm  giác  chi.  Còn  những  pháp 
ngoài  ra  chỉ  gọi  là  tương  ưng  với  niệm  giác  chi. . . 

-  . . .  những  pháp  ngoài  ra  gọi  tương  ưng  với  trạch  pháp  giác  chi. . . 

-  ...  những  pháp  ngoài  ra  gọi  tương  ưng  với  cần  giác  chi. . . 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


179 


-  ...  những  pháp  ngoài  ra  gọi  tưong  ưng  với  hỷ  giác  chi. . . 

-  ...  những  pháp  ngoài  ra  gọi  tương  ưng  với  an  giác  chi. . . 

-  ...  những  pháp  ngoài  ra  gọi  tương  ưng  với  định  giác  chi. . . 

-  Xả  giác  chỉ  trong  khi  cỏ  ra  sao? 

-  Như  là  Phíc-khú  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế,  cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo 
đặng  trừ  tà  kiến,  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  hiệp  với 
tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ  định,  vẫn  hành  nan  đắc  trì  trong  khi  nào  thì  xúc...  vô 
phóng  dật  vẫn  có  trong  khi  ấy.  Như  thế  gọi  là  chư  pháp  thiện. 

-  Bực  vắng  lặng  xa  lìa  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  thành  dị  thục  quả  do  đã  thực  hành  tu 
tiến  theo  thiền  thiện  siêu  thế  vẫn  hành  nan  đắc  trì  thuộc  chủng  tiêu  diệt  trong  khi 
đó  thì  sự  như  thường,  cách  như  thường,  thái  độ  rất  chăm  chú  bằng  cách  trung 
bình  của  tâm  thảnh  xả  giác  chi.  Như  thế  gọi  là  xả  giác  chi.  Còn  những  pháp  ngoài 
ra  chỉ  gọi  tương  ưng  với  xả  giác  chi. 

Dứt  Phân  theo  Diệu  Pháp 


c.  GIÁC  CHI  PHÂN  TÍCH  -  PHÀN  VẤN  ĐÁP 

564. 

Thất  giác  chi:  Một  là  niệm  giác  chi,  hai  là  trạch  pháp  giác  chi,  ba  là  cần  giác  chi,  bốn 
là  hỷ  giác  chi,  năm  là  an  giác  chi,  sáu  là  định  giác  chi,  bảy  là  xả  giác  chi. 

VẤN  THEO  ĐẦU  ĐỀ  TAM  VẤN  THEO  ĐẦU  ĐỀ  NHỊ 

Trong  những  thất  giác  chi  đó  mà  điều  nào  thảnh  thiện,  điều  nào  thảnh  bất  thiện, 
điều  nào  thành  vô  ký. . .  điều  nào  thảnh  hữu  y,  điều  nào  thảnh  vô  y. 


1)  Đáp  theo  đầu  đề  tam 
565. 

*  Thất  giác  chi  chỉ  thành  thiện  cũng  có,  thành  vô  ký  cũng  có. 

*  Hỷ  giác  chi  thảnh  tương  ưng  lạc  thọ.  Lục  giác  chi  thành  tương  ưng  lạc  thọ  cũng  có, 
thành  tương  ưng  phi  khổ  phi  lạc  thọ  cũng  có. 

*  Thất  giác  chi  thành  dị  thục  quả  cũng  có,  thành  dị  thục  nhân  cũng  có. 

*  Thất  giác  chi  thảnh  phi  do  thủ  phi  cảnh  thủ. 

*  Thất  giác  chi  thảnh  phi  phiền  toái  phi  cảnh  phiền  não. 

*  Thất  giác  chi  thảnh  hữu  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thảnh  vô  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thảnh  vô 
tầm  vô  tứ  cũng  có. 

*  Hỷ  giác  chi  thảnh  đồng  sanh  hỷ,  thảnh  đồng  sanh  lạc,  thành  phi  đồng  sanh  xả.  Lục  giác 
chi  thành  đồng  sanh  hỷ  cũng  có,  thảnh  đồng  sanh  lạc  cũng  có,  thảnh  đồng  sanh  xả 
cũng  có. 

*  Thất  giác  chi  thảnh  phi  sơ  đạo  và  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. 

*  Thất  giác  chi  thảnh  phi  hữu  nhân  phi  sơ  đạo  và  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. 

*  Thất  giác  chi  thảnh  nhân  đến  Níp-bàn  cũng  có,  thảnh  phi  nhân  sanh  tử  phi  nhân  đến 
Níp-bàn  cũng  có. 

*  Thất  giác  chi  thảnh  hữu  học  cũng  có,  thành  vô  học  cũng  có. 

*  Thất  giác  chi  thành  vô  lượng  (appamãnã). 

*  Thất  giác  chi  thành  cảnh  vô  lượng  (appamãnãrammanã). 


180 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Thất  giác  chi  thảnh  tinh  lương  (panĩtã). 

*  Thất  giác  chi  thảnh  chánh  nhất  định  cũng  có,  thành  bất  định  cũng  có. 

*  Thất  giác  chi  không  thảnh  đạo  là  cảnh  cũng  có,  thảnh  đạo  là  nhân  cũng  có,  thảnh  đạo 
là  trưởng  cũng  có.  Không  thể  nói  thảnh  đạo  là  nhân,  vẫn  thảnh  đạo  là  trưởng  cũng  có. 

*  Thất  giác  chi  thảnh  sanh  tồn  cũng  có,  thảnh  phi  sanh  tồn  cũng  có,  thảnh  sẽ  sanh  cũng 
có. 

*  Thất  giác  chi  thành  quá  khứ  cũng  có,  thảnh  vị  lai  cũng  có,  thành  hiện  tại  cũng  có. 
Không  thể  nói  vẫn  thành  biết  cảnh  quá  khứ,  vẫn  thành  biết  cảnh  vị  lai,  vẫn  thảnh  biết 
cảnh  hiện  tại. 

*  Thất  giác  chi  thảnh  nội  phần  cũng  có,  thảnh  ngoại  phần  cũng  có,  thảnh  nội  và  ngoại 
phần  cũng  có. 

*  Thất  giác  chi  thảnh  biết  cảnh  ngoại  phần. 

*  Thất  giác  chi  thảnh  bất  kiến  vô  đối  chiếu. 


2)  Đáp  theo  đầu  đề  nhị 

I.  Đáp  phần  chùm  nhân  (hetugocchaka) 

566. 

*  Trạch  pháp  giác  chi  thảnh  nhân.  Lục  giác  chi  thảnh  phi  nhân. 

*  Thất  giác  chi  thảnh  hữu  nhân. 

*  Thất  giác  chi  thảnh  tương  ưng  nhân. 

*  Trạch  pháp  giác  chi  thảnh  nhân  hữu  nhân.  Lục  giác  chi  không  thể  nói  thảnh  nhân  hữu 
nhân,  chỉ  thành  phi  nhân  hữu  nhân. 

*  Trạch  pháp  giác  chi  thảnh  nhân  tương  ưng  nhân.  Lục  giác  chi  không  thể  nói  thảnh 
nhân  tương  ưng  nhân,  chỉ  thành  phi  nhân  tương  ưng  nhân. 

*  Lục  giác  chi  thảnh  phi  nhân  hữu  nhân.  Trạch  pháp  giác  chi  không  nên  nói  thảnh  phi 
nhân  hữu  nhân  hay  thành  phi  nhân  vô  nhân. 

II,  iii,  iv,  V,  vi,  vii,  viii,  ix,  X,  xi,  xii.  Đáp  phần  nhị  đề  đỉnh. . . 

567. 

*  Thất  giác  chi  thảnh  hữu  duyên. . .  . 

*  Thất  giác  chi  thảnh  hữu  vi. . .  . 

*  Thất  giác  chi  thảnh  bất  kiến. . .  . 

*  Thất  giác  chi  thảnh  vô  đối  chiếu. . .  thất  giác  chi  thảnh  phi  sắc. 

*  Thất  giác  chi  thảnh  siêu  thế. 

*  Thất  giác  chi  thảnh  có  tâm  biết  đặng  cũng  có,  thảnh  có  tâm  không  biết  đặng  cũng  có. 

*  Thất  giác  chi  thảnh  phi  lậu. 

*  Thất  giác  chi  thảnh  phi  cảnh  lậu. 

*  Thất  giác  chi  thảnh  bất  tương  ưng  lậu. 

*  Thất  giác  chi  không  thể  nói  thảnh  lậu  cảnh  lậu  hay  thảnh  phi  lậu  cảnh  lậu.  Không  thể 
nói  tuy  nhiên  thảnh  lậu  tương  ưng  lậu  hay  thành  phi  lậu  tương  ưng  lậu. 

*  Thất  giác  chi  thảnh  bất  tương  ưng  lậu  phi  cảnh  lậu. 

*  Thất  giác  chi  thảnh  phi  triền. . .  thất  giác  chi  thảnh  phi  phược. . .  thất  giác  chi  thảnh  phi 
bộc. . .  thất  giác  chi  thảnh  phi  phối. . .  thất  giác  chi  thảnh  phi  cái. . .  . 

*  Thất  giác  chi  thảnh  phi  khinh  thị. . .  . 

*  Thất  giác  chi  thảnh  tri  cảnh. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


181 


*  Thất  giác  chi  thảnh  phi  tâm. 

*  Thất  giác  chi  thành  sở  hữu  tâm. 

*  Thất  giác  chi  thành  tương  ưng  tâm. 

*  Thất  giác  chi  thành  hòa  với  tâm. 

*  Thất  giác  chi  thành  có  tâm  làm  sở  sanh. 

*  Thất  giác  chi  thành  đồng  sanh  tồn  với  tâm. 

*  Thất  giác  chi  thảnh  tùng  tâm  thông  lưu. 

*  Thất  giác  chi  thảnh  hòa  với  tâm  và  có  tâm  làm  sở  sanh. 

*  Thất  giác  chi  thảnh  hòa,  sanh  tồn  và  nương  tâm  làm  sở  sanh. 

*  Thất  giác  chi  thảnh  có  tâm  làm  sở  sanh,  thông  lưu  và  hòa  với  tâm. 

*  Thất  giác  chi  thảnh  bên  ngoài 

*  Thất  giác  chi  thảnh  phi  y  sinh. 

*  Thất  giác  chi  thảnh  phi  do  thủ. 

*  Thất  giác  chi  thảnh  phi  thủ. 

*  Thất  giác  chi  thảnh  phi  phiền  não. 

xiii.  Đáp  phần  yêu  bối  (pựthiduka) 

568. 

*  Thất  giác  chi  thảnh  phi  sơ  đạo  tuyệt  trừ. 

*  Thất  giác  chi  thảnh  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. 

*  Thất  giác  chi  thảnh  phi  hữu  nhân  phi  sơ  đạo  tuyệt  trừ. 

*  Thất  giác  chi  thảnh  phi  hữu  nhân  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. 

*  Thất  giác  chi  thảnh  hữu  tầm  cũng  có,  thảnh  vô  tầm  cũng  có. 

*  Thất  giác  chi  thảnh  hữu  tứ  cũng  có,  thảnh  vô  tứ  cũng  có. 

*  Hỷ  giác  chi  thảnh  vô  hỷ.  Lục  giác  chi  thành  hữu  hỷ  cũng  có,  thảnh  vô  hỷ  cũng  có. 

*  Hỷ  giác  chi  thảnh  phi  đồng  sanh  hỷ.  Lục  giác  chi  thảnh  đồng  sanh  hỷ  cũng  có,  thảnh 
phi  đồng  sanh  hỷ  cũng  có. 

*  Hỷ  giác  chi  thảnh  đồng  sanh  lạc.  Lục  giác  chi  thảnh  đồng  sanh  lạc  cũng  có,  thành  phi 
đồng  sanh  lạc  cũng  có. 

*  Hỷ  giác  chi  thảnh  phi  đồng  sanh  xả.  Lục  giác  chi  thảnh  đồng  sanh  xả  cũng  có,  thảnh 
phi  đồng  sanh  xả  cũng  có. 

*  Thất  giác  chi  thành  phi  Dục  giới  cũng  có,  thảnh  phi  sắc  giới  cũng  có,  thảnh  phi  Vô  sắc 
giới  cũng  có. 

*  Thất  giác  chi  thảnh  bất  liên  quan  luân  hồi. 

*  Thất  giác  chi  thảnh  nhân  xuất  luân  hồi  cũng  có,  thảnh  phi  nhân  xuất  luân  hồi  cũng  có. 

*  Thất  giác  chi  thảnh  nhất  định  cũng  có,  thảnh  bất  định  cũng  có.  Thất  giác  chi  thảnh  vô 
thượng.  Thất  giác  chi  thảnh  vô  y,  chỉ  có  bấy  nhiêu. 

Dứt  Phần  vẩn  đáp 
Đầy  đủ  Giác  chi  phân  tích 


182 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


PHẦN  XI  -  ĐẠO  PHÂN  TÍCH 

A.  ĐẠO  PHÂN  TÍCH  PHÂN  THEO  KINH 

Phần  thứ  nhất  của  bát  chánh  đạo 

569. 

Thánh  đạo  có  tám  chi:  Một  là  chánh  kiến,  hai  là  chánh  tư  duy,  ba  là  chánh  ngữ,  bốn  là 
chánh  nghiệp,  năm  là  chánh  mạng,  sáu  là  chánh  tinh  tấn,  bảy  là  chánh  niệm,  tám  là 
chánh  định. 

570. 

Trong  bát  thánh  đạo  đó  mà  chánh  kiến  ra  sao?  Như  là  cách  biết  khố,  sự  biết  khố  tập, 
sự  biết  khổ  diệt,  cách  biết  lối  tiến  hành  đi  đến  diệt  khổ.  Như  thế  gọi  là  chánh  kiến. 

571. 

Chánh  tư  duy  đó  ra  sao?  Như  là  sự  suy  xét  ly  sân  độc,  sự  suy  xét  không  phải  ép  uổng. 
Như  thế  gọi  là  chánh  tư  duy. 

572. 

Chánh  ngữ  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  nói  lời  xa  lìa  vọng  ngôn,  nói  lời  xa  lìa  ỷ  ngữ, 
nói  lời  xa  lìa  lưỡng  thiệt,  nói  lời  xa  lìa  ác  khẩu.  Như  thế  gọi  là  chánh  ngữ. 

573. 

Chánh  nghiệp  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  sự  xa  lìa  sát  sanh,  xa  lìa  trộm  cưóp,  xa  lìa 
tà  dâm.  Như  thế  gọi  là  chánh  nghiệp. 

574. 

Chánh  mạng  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  bực  thanh  văn,  Thánh  quả  đã  chừa  bỏ  tà 
mạng,  tự  hượt  nuôi  sống  bằng  cách  chơn  chánh.  Như  thế  gọi  là  chánh  mạng. 

575. 

Chánh  tinh  tẩn  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  Phíc-khú  làm  cho  dục,  cần  khai  đoan  tinh 
tấn,  chăm  nom  tâm  và  sự  sốt  sắng  phát  sanh  hầu  ngăn  chận  pháp  bất  thiện  và  tội  ác 
chưa  sanh  không  cho  sanh.  Hay  làm  cho  dục,  cần  khai  đoan  tinh  tấn,  chăm  nom  tâm  và 
sự  sốt  sắng  phát  sanh  hầu  trừ  chư  pháp  bất  thiện  và  tội  ác  đã  sanh.  Làm  cho  dục,  cần 
khai  đoan  tinh  tấn  chăm  nom  tâm  và  sự  sốt  sắng  phát  sanh  để  tạo  chư  pháp  thiện  chưa 
sanh  đặng  sanh  và  làm  cho  dục,  cần  khai  đoan  tinh  tấn,  chăm  nom  tâm  và  sự  sốt  sắng 
sanh  ra  để  làm  cho  pháp  thiện  đã  sanh  đặng  đình  trụ  rất  vững  vàng,  tiến  hóa  đầy  đủ 
rộng  rãi  không  tiêu  hao.  Như  thế  gọi  là  chánh  tinh  tấn. 

576. 

Chánh  niệm  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  Phíc-khú  vẫn  thường  quán  thấy  thân  trong 
thân,  có  sự  tinh  tấn,  đặng  lưong  tri,  có  chánh  niệm,  hạn  chế  đặng  tham  ác  và  ưu  noi 
đời.  vẫn  thường  quán  thấy  thọ  trong  thọ  có  sự  tinh  tấn,  đặng  lương  tri,  có  chánh  niệm 
hạn  chế  đặng  tham  ác  và  ưu  nơi  đời.  vẫn  thường  quán  thấy  tâm  trong  tâm  có  tinh  tấn, 
lương  tri,  chánh  niệm  hạn  chế  đặng  tham  ác  và  ưu  nơi  đời.  vẫn  thường  quán  thấy  pháp 
trong  pháp,  có  tinh  tấn,  lương  tri,  chánh  niệm  hạn  chế  đặng  tham  ác  và  ưu  nơi  đời. 
Như  thế  gọi  là  chánh  niệm. 


577. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhahga)  -  (Cảo  Bản) 


183 


Chánh  định  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  Phíc-khú  vắng  lặng,  tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ 
thiền  hiệp  với  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ  định;  tĩnh  ly  tầm,  tứ  đắc  nhị  thiền  nơi  tâm,  tự  do 
trong  sạch  bởi  không  tầm  không  tứ  chỉ  còn  hỷ,  lạc  sanh  từ  định.  Do  lìa  luôn  hỷ  đến 
bực  tâm  thảnh  xả,  vẫn  có  chánh  niệm  lương  tri,  hưởng  vui  bằng  danh  thân,  chứng  thiền 
mà  thiền  của  chư  bực  Thánh  nhân  khen  ngợi  người  đắc  thiền  là  bực  có  tâm  xả,  có 
chánh  niệm,  vẫn  an  vui.  Như  thế  đắc  luôn  tứ  thiền  không  khổ  không  lạc,  do  trừ  lạc  khổ 
và  ưu  hỷ  đã  vắng  bặt  trước  rồi,  có  chánh  niệm  đầy  đủ  do  xả.  Như  thế  gọi  là  chánh 
định. 

Phần  thứ  hãi  của  bát  thánh  đạo 

578. 

Bát  Thánh  đạo:  Một  là  chánh  kiến,  hai  là  chánh  tư  duy,  ba  là  chánh  ngữ,  bốn  là  chánh 
nghiệp,  năm  là  chánh  mạng,  sáu  là  chánh  tinh  tấn,  bảy  là  chánh  niệm,  tám  là  chánh 
định. 

579. 

Trong  bát  chảnh  đạo  đó  mà  chánh  kiến  ra  sao?  Như  là  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay 
tu  chánh  kiến  mà  nương  định,  nương  ly  dục,  nương  diệt,  hy  vọng  để  trừ...  tu  tiến 
chánh  tư  duy...  tu  tiến  chánh  ngữ...  tu  tiến  chánh  nghiệp...  tu  tiến  chánh  mạng...  tu 
tiến  chánh  tinh  tấn. . .  tu  tiến  chánh  niệm. . .  tu  tiến  chánh  định,  mà  nương  định,  nương 
ly  dục,  nương  diệt,  mong  đặng  sự  trừ  bỏ. 

Dứt  Phân  theo  Kinh 


B.  ĐẠO  PHÂN  TÍCH  -  PHẦN  PHÂN  THEO  DIỆU  PHÁP 

1)  Phần  bát  chi 

580. 

*  Bát  chi  đạo:  Một  là  chánh  kiến,  hai  là  chánh  tư  duy,  ba  là  chánh  ngữ,  bốn  là  chánh 
nghiệp,  năm  là  chánh  mạng,  sáu  là  chánh  tinh  tấn,  bảy  là  chánh  niệm,  tám  là  chánh 
định. 

*  Bát  chi  đạo  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  tu  tiến  theo 
thiền  siêu  thế,  cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu  chứng  bực 
ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  vẫn  hành  nan  đắc  trì  trong  khi  nào  thì  bát  chi 
đạo  như  là  chánh  kiến. . .  chánh  định  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

581. 

Chánh  kiến  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  tuệ  hay  sự  hiểu  rõ...  vô  si,  trạch  pháp,  sự 
nhận  thấy  chon  chánh,  trạch  pháp  giác  chi,  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như  thế 
gọi  là  chánh  kiến. 

582. 

Chánh  tư  duy  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  sự  suy  xét,  cách  suy  xét,  sự  nghĩ  ngợi 
mạnh,  sự  đem  tâm  vào  cảnh,  sự  tâm  đến  cảnh,  sự  tâm  khan  khít  trong  cảnh,  sự  xét 
chon  chánh,  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như  thế  gọi  là  chánh  tư  duy. 

583. 

Chánh  ngữ  trong  khỉ  có  ra  sao?  Như  là  sự  ngăn,  cách  ngừa,  cách  dứt  bỏ,  tính  chừa 
bỏ,  xa  tứ  ác  khẩu,  bất  vi  bất  tác,  không  luống  chẳng  phạm,  không  quá  chừng,  cách  hạn 
chế  nguyên  nhân  tứ  ác  khẩu,  nói  lời  chon  chánh,  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như 
thế  gọi  là  chánh  ngữ. 


584. 


184 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


Chánh  nghiệp  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  sự  ngăn,  cách  ngừa,  cách  dứt  bỏ,  tính  chừa 
bỏ,  xa  lìa  tam  thân  ác,  bất  tác  bất  hành,  chẳng  phạm  không  luống  qua  giới  hạn,  cách 
hạn  chế  nguyên  nhân  của  tam  thân  ác,  việc  làm  chơn  chánh,  chi  của  đạo,  liên  quan 
trong  đạo.  Như  thế  gọi  là  chánh  nghiệp. 

585. 

Chánh  mạng  trong  khỉ  có  ra  sao?  Như  là  sự  ngăn,  cách  ngừa,  cách  dứt  bỏ,  tính  chừa 
bỏ,  xa  lìa  tà  mạng,  bất  tác  bất  hành,  không  luống  chẳng  phạm  qua  giới  hạn,  cách  hạn 
chế  nguyên  nhân  tà  mạng,  cách  nuôi  mạng  chon  chánh,  chi  của  đạo,  liên  quan  trong 
đạo.  Như  thế  gọi  là  chánh  mạng. 

586. 

Chánh  tinh  tẩn  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  sự  mở  mối  cho  tâm  siêng  năng...  cách 
siêng  năng  chon  chánh,  cần  giác  chi,  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như  thế  gọi  là 
chánh  tinh  tấn. 

587. 

Chánh  niệm  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  sự  nhớ  đặng,  cách  nhớ  lại. . .  sự  nhớ  ghi  chon 
chánh,  niệm  giác  chi,  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như  thế  gọi  là  chánh  niệm. 

588. 

Chánh  định  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  sự  đình  trụ  của  tâm...  cách  đình  trụ  chon 
chánh,  định  giác  chi,  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như  thế  gọi  là  chánh  định. 

Những  pháp  kể  trên  gọi  là  bát  chi  đạo.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  gọi  tưong  ưng  với 
bát  chi  đạo. 

2)  Phần  ngũ  chỉ 

Vấn  đáp  cách  đồng  nhau 

589. 

*  Ngũ  chi  đạo:  Một  là  chánh  kiến,  hai  là  chánh  tư  duy,  ba  là  chánh  tinh  tấn,  bốn  là 
chánh  niệm,  năm  là  chánh  định. 

*  Ngũ  chi  đạo  trong  khi  có  ra  sao?  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  tu  tiến  theo  thiền  siêu 
thế,  co  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu  chứng  bực  ban  so,  tĩnh 
ly  chư  dục . . .  đắc  so  thiền  mà  hành  nan  đắc  trì  trong  khi  nào  thì  ngũ  chi  đạo  nhu  là 
chánh  kiến,  chánh  tư  duy,  chánh  tinh  tấn,  chánh  niệm,  chánh  định  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

-  Chánh  kiến  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  tuệ,  cách  rõ  thấu. . .  vô  si,  trạch  pháp,  nhận 
thấy  chon  chánh,  trạch  pháp  giác  chi,  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như  thế  gọi 
là  chánh  kiến. 

-  Chánh  tư  duy  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  sự  suy  xét,  cách  nghĩ  ngợi,  sự  rất  nghĩ 
ngợi. . .  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như  thế  gọi  là  chánh  tư  duy. 

-  Chánh  tinh  tẩn  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  cách  mở  mối  cho  tâm  siêng  năng... 
thuộc  chánh  tinh  tấn,  cần  giác  chi,  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như  thế  gọi  là 
chánh  tinh  tấn. 

-  Chánh  niệm  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  cách  nhớ  đặng,  sự  nhớ  lại...  sự  nhớ  ghi 
chon  chánh,  niệm  giác  chi,  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như  thế  gọi  là  chánh 
niệm. 

-  Chánh  định  trong  khỉ  có  ra  sao?  Như  là  sự  đình  trụ  của  tâm...  tâm  vững  vàng 
đúng,  định  giác  chi,  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như  thế  gọi  là  chánh  định. 

Đây  gọi  là  ngũ  chi  đạo.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  tưong  ưng  với  ngũ  chi  đạo. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


Ỉ85 


Vấn  đáp  cách  khác  nhau 

590. 

*  Ngũ  chi  đạo:  Một  là  chánh  kiến,  hai  là  chánh  tư  duy,  ba  là  chánh  tinh  tấn,  bốn  là 
chánh  niệm,  năm  là  chánh  định. 

-  Chánh  kiến  trong  khi  có  ra  sao?  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nầy  tu  tiến  theo  thiền 
siêu  thế,  co  quan  ra  khỏi  khổ  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu  chứng  bực  ban 
so,  tĩnh  ly  chư  dục,  đắc  so  thiền  mà  hành  nan  đắc  trì  trong  khi  nào  thì  tuệ,  thái  độ  rõ 
thấu...  vô  si,  trạch  pháp,  chánh  kiến,  trạch  pháp  giác  chi,  chi  của  đạo,  liên  quan 
trong  đạo  vẫn  có  trong  khi  ấy.  Như  thế  gọi  là  chánh  kiến.  Còn  những  pháp  ngoài  ra 
tưong  ưng  với  chánh  kiến. 

-  ...  những  pháp  ngoài  ra  tưong  ưng  với  chánh  tư  duy. 

-  ...  những  pháp  ngoài  ra  tưong  ưng  với  chánh  tinh  tấn. 

-  ...  những  pháp  ngoài  ra  tưong  ưng  với  chánh  niệm. . .  . 

-  Chánh  định  trong  khi  có  ra  sao?  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  tu  tiến  theo  thiền 
siêu  thế,  cơ  quan  ra  khỏi  khổ  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ, 
tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  mà  hành  nan  đắc  trì  trong  khi  nào  thì  sự  đình  trụ  của 
tâm  thuộc  chánh  định,  định  giác  chi,  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo  vẫn  có  trong 
khi  ấy.  Như  thế  gọi  là  chánh  định.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  gọi  tương  ưng  với 
chánh  định. 

3)  Phần  bát  chi 

591. 

*  Bát  chi  đạo:  Một  là  chánh  kiến,  hai  là  chánh  tư  duy,  ba  là  chánh  ngữ,  bốn  là  chánh 
nghiệp,  năm  là  chánh  mạng,  sáu  là  chánh  tinh  tấn,  bảy  là  chánh  niệm,  tám  là  chánh 
định. 

*  Bát  chi  đạo  trong  khi  có  ra  sao? 

-  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế  cơ  quan  ra  khỏi  khổ  đưa 
đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền 
mà  hành  nan  đắc  trì  trong  khi  nào  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Như  thế 
gọi  pháp  thiện. 

-  Bực  thanh  tịnh  lìa  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  mà  thảnh  dị  thục  quả  do  tu  hành  chất 
chứa  thiền  thiện  siêu  thế  mà  hành  nan  đắc  trì  bằng  chủng  tiêu  diệt  trong  khi  nào  thì 
Bát  chi  đạo  như  là  chánh  kiến. . .  chánh  định  vẫn  có  trong  khi  ấy. 

Như  thế  gọi  là  bát  chi  đạo.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  tương  ưng  với  bát  chi  đạo. 

4)  Phần  ngũ  chi 

Vấn  đáp  cách  đồng  nhau 

592. 

*  Ngũ  chi  đạo:  Một  là  chánh  kiến,  hai  là  chánh  tư  duy,  ba  là  chánh  tinh  tấn,  bốn  là 
chánh  niệm,  năm  là  chánh  định. 

*  Ngũ  chi  đạo  trong  khi  có  ra  sao? 

-  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế  là  nhân  xuất  luân  hồi  đưa 
đến  Níp-bàn  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền 
mà  hành  nan  đắc  trì  trong  khi  nào  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy.  Như  thế 
gọi  chư  pháp  thiện. 


186 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


-  Phíc-khú  thảnh  bực  tĩnh  ly  chư  dục . . .  đắc  sơ  thiền  thảnh  dị  thục  quả  do  tu  hành  tích 
trữ  thiền  thiện  siêu  thế  mà  hành  nan  đắc  trì  bằng  chủng  tiêu  diệt  trong  khi  nào  thì 
ngũ  chi  đạo  là  chánh  kiến,  chánh  tư  duy,  chánh  tinh  tấn,  chánh  niệm,  chánh  định 
vẫn  có  trong  khi  ấy. 

Như  thế  gọi  là  ngũ  chi  đạo.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  gọi  tương  ưng  với  ngũ  chi 

đạo. 

Cách  vân  đáp  riêng  biệt 

593. 

*  Ngũ  chi  đạo:  Một  là  chánh  kiến,  hai  là  chánh  tư  duy,  ba  là  chánh  tinh  tấn,  bốn  là 

chánh  niệm,  năm  là  chánh  định. 

-  Chánh  kiến  trong  khỉ  có  ra  sao? 

-  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế  là  nhân  xuất  luân  hồi  đưa 
đến  Níp-bàn  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ 
thiền  mà  hành  nan  đắc  trì  trong  khi  nào  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy. 
Như  thế  gọi  là  chư  pháp  thiện. 

-  Bực  Phíc-khú  thanh  tịnh  lìa  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  thảnh  dị  thục  quả  do  tu  hành 
chứa  để  thiền  thiện  siêu  thế  mà  hành  nan  đắc  trì  bằng  chủng  tiêu  diệt  trong  khi 
nào  thì  tuệ  hay  cách  rõ  thấu. . .  vô  si,  trạch  pháp,  chánh  kiến,  trạch  pháp  giác  chi, 
chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Như  thế  gọi  là  chánh  kiến.  Còn  những  pháp 
ngoài  ra  tương  ưng  với  chánh  kiến. 

-  ...  những  pháp  ngoài  ra  tương  ưng  với  chánh  tư  duy. 

-  ...  những  pháp  ngoài  ra  tương  ưng  với  chánh  tinh  tấn. 

-  ...  những  pháp  ngoài  ra  tương  ưng  với  chánh  niệm. . . 

-  Chánh  định  trong  khỉ  có  ra  sao? 

-  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế  là  nhân  xuất  luân  hồi  đưa 
đến  Níp-bàn  đặng  trừ  phiền  não  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ 
thiền  mà  hành  nan  đắc  trì  trong  khi  nào  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy. 
Như  thế  gọi  là  chư  pháp  thiện. 

-  Phíc-khú  bực  thanh  tịnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  thành  dị  thục  quả  do  tu  hành 
tiến  hóa  thiền  thiện  siêu  thế  mà  hành  nan  đắc  trì  bằng  chủng  tiêu  diệt  trong  khi 
nào  thì  sự  đình  trụ  của  tâm,  sự  kiên  cố  của  tâm,  sự  chặt  chẽ  của  tâm,  cách  tâm 
không  lơ  lãng,  không  tán  loạn,  không  lao  chao,  thuộc  về  chỉ,  định  quyền,  định 
lực,  chánh  định,  định  giác  chi,  chi  của  đạo,  liên  quan  trong  đạo.  Khi  nào  nhu  thế 
gọi  là  chánh  định.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  tương  ưng  với  chánh  định. 

Dứt  Phân  theo  Diệu  Pháp 


594. 


c.  ĐẠO  PHÂN  TÍCH  PHÀN  VẤN  ĐÁP 

Bát  chi  đạo:  Một  là  chánh  kiến,  hai  là  chánh  tư  duy,  ba  là  chánh  ngữ,  bốn  là  chánh 
nghiệp,  năm  là  chánh  mạng,  sáu  là  chánh  tinh  tấn,  bảy  là  chánh  niệm,  tám  là  chánh 
định. 


VẤN  THEO  ĐẦU  ĐỀ  TAM  VẤN  THEO  ĐẦU  ĐỀ  NHỊ 


Những  bát  chi  đạo  mà  điều  nào  thành  thiện,  điều  nào  thành  bất  thiện,  điều  nào  thảnh 
vô  ký. . .  điều  nào  thành  hữu  y,  điều  nào  thành  vô  y. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


187 


1)  Đáp  theo  đầu  đề  tam 
595. 

*  Bát  chi  đạo  thành  thiện  cũng  có,  thảnh  vô  ký  cũng  có. 

*  Chánh  tư  duy  thảnh  tương  ưng  lạc  thọ.  Thất  chi  đạo  thành  tương  ưng  lạc  thọ  cũng  có, 
thành  tương  ưng  phi  khổ  phi  lạc  thọ  cũng  có. 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  dị  thục  quả  cũng  có,  thành  dị  thục  nhân  cũng  có. 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  phi  do  thủ  phi  cảnh  thủ. 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  phi  phiền  toái  phi  cảnh  phiền  não. 

*  Chánh  tư  duy  thảnh  vô  tầm  hữu  tứ.  Thất  chi  đạo  thảnh  hữu  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thảnh 
vô  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thành  vô  tầm  vô  tứ  cũng  có. 

*  Chánh  tư  duy  thành  đồng  sanh  hỷ,  thành  đồng  sanh  lạc,  không  thảnh  đồng  sanh  xả. 
Thất  chi  đạo  thành  đồng  sanh  hỷ  cũng  có,  thành  đồng  sanh  lạc  cũng  có,  thành  đồng 
sanh  xả  cũng  có. 

*  Bát  chi  đạo  thành  phi  sơ  đạo  và  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  phi  hữu  nhân  phi  sơ  đạo  và  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  nhân  đến  Níp-bàn  cũng  có,  thảnh  phi  nhân  sanh  tử  phi  nhân  đến 
Níp-bàn  cũng  có. 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  hữu  học  cũng  có,  thảnh  vô  học  cũng  có. 

*  Bát  chi  đạo  thành  vô  lượng  (appamãnã). 

*  Bát  chi  đạo  thành  cảnh  vô  lượng  (appamãnãrammanã). 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  tinh  lương  (panĩtã). 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  chánh  nhất  định  cũng  có,  thảnh  bất  định  cũng  có. 

*  Bát  chi  đạo  không  thảnh  đạo  là  cảnh. 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  đạo  là  nhân  cũng  có,  thảnh  đạo  là  trưởng  cũng  có.  Không  thể  nói  tuy 
nhiên  thảnh  đạo  là  nhân,  tuy  nhiên  thảnh  đạo  là  trưởng  cũng  có. 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  sanh  tồn  cũng  có,  thảnh  phi  sanh  tồn  cũng  có,  thành  sẽ  sanh  cũng  có. 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  quá  khứ  cũng  có,  thảnh  vị  lai  cũng  có,  thảnh  hiện  tại  cũng  có.  Không 
thể  nói  thảnh  biết  cảnh  quá  khứ,  phải  thảnh  biết  cảnh  vị  lai  hay  phải  thảnh  biết  cảnh 
hiện  tại. 

*  Bát  chi  đạo  thành  nội  phần  cũng  có,  thành  ngoại  phần  cũng  có,  thảnh  nội  và  ngoại 
phần  cũng  có. 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  biết  cảnh  ngoại. 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  bất  kiến  vô  đối  chiếu. 


2)  Đáp  theo  đầu  đề  nhị 

i.  Đáp  phần  chùm  nhân  (hetugocchaka) 

596. 

*  Chánh  kiến  thảnh  nhân.  Thất  chi  đạo  thảnh  phi  nhân. 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  hữu  nhân,  thảnh  tương  ưng  nhân. 

*  Chánh  kiến  thảnh  nhân  hữu  nhân.  Thất  chi  đạo  không  thể  nói  thảnh  nhân  hữu  nhân,  mà 
thành  phi  nhân  hữu  nhân. 

*  Chánh  kiến  thảnh  nhân  tương  ưng  nhân.  Thất  chi  đạo  không  thể  nói  thảnh  nhân  tương 
ưng  nhân,  chỉ  thảnh  tương  ưng  nhân. 

*  Thất  chi  đạo  thảnh  phi  nhân  hữu  nhân.  Chánh  kiến  không  nên  nói  phải  thảnh  phi  nhân 
hay  thảnh  phi  nhân  vô  nhân. 


188 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


ii,  iii,  iv,  V,  vi,  vii,  viii,  ix,  X,  xi,  xii.  Đáp  phần  nhị  đề  đỉnh. . . 

597. 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  hữu  duyên.  Bát  chi  đạo  thảnh  hữu  vi.  Bát  chi  đạo  thành  bất  kiến.  Bát 
chi  đạo  thảnh  vô  đối  chiếu.  Bát  chi  đạo  thảnh  phi  sắc. . .  Bát  chi  đạo  thảnh  siêu  thế. 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  cũng  có  tâm  biết  đặng,  thảnh  cũng  có  tâm  không  biết  đặng. 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  phi  lậu. 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  phi  cảnh  lậu. 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  bất  tuơng  ung  lậu 

*  Bát  chi  đạo  không  nên  nói  thành  lậu  cảnh  lậu  hay  thảnh  phi  lậu  cảnh  lậu. 

*  Bát  chi  đạo  không  thể  nói  thảnh  lậu  tuơng  ung  lậu  hay  thảnh  phi  lậu  tuơng  ung  lậu. 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  bất  tuong  ung  lậu  phi  cảnh  lậu. 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  phi  triền. . . 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  phi  phuợc. . . 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  phi  bộc. . . 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  phi  phối. . . 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  phi  cái. . . 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  phi  khinh  thị. . . 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  tri  cảnh. . . 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  phi  tâm. . . 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  sở  hữu  tâm. 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  tuơng  ung  tâm. 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  hòa  với  tâm. 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  có  tâm  làm  sở  sanh. 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  đồng  sanh  tồn  với  tâm. 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  tùng  tâm  thông  luu. 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  hòa  với  tâm  và  có  tâm  làm  sở  sanh. 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  hòa,  sanh  tồn  và  nuơng  tâm  làm  sở  sanh. 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  có  tâm  làm  sở  sanh,  thông  luu  và  hòa  với  tâm. 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  bên  ngoài  (Bãhira). 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  phi  y  sinh 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  phi  do  thủ. . . 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  phi  thủ. . . 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  phi  phiền  não . . . 

xiii.  Đáp  phân  nhị  đê  yêu  bối  (pựthỉduka) 

598. 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  phi  so  đạo  tuyệt  trừ. 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  phi  hữu  nhân  so  đạo  tuyệt  trừ. 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  phi  hữu  nhân  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. 

*  Chánh  tu  duy  thành  vô  tầm.  Thất  chi  đạo  thảnh  hữu  tầm  cũng  có,  thảnh  vô  tầm  cũng 
có. 

*  Chánh  tu  duy  thảnh  hữu  tứ.  Thất  chi  đạo  thành  hữu  tứ  cũng  có,  thành  vô  tứ  cũng  có. 

*  Chánh  tu  duy  thảnh  hữu  hỷ.  Thất  chi  đạo  thành  hữu  hỷ  cũng  có,  thảnh  vô  hỷ  cũng  có. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


189 


*  Chánh  tư  duy  thảnh  đồng  sanh  hỷ.  Thất  chi  đạo  thảnh  đồng  sanh  hỷ  cũng  có,  thành  phi 
đồng  sanh  hỷ  cũng  có. 

*  Chánh  tư  duy  thành  đồng  sanh  lạc.  Thất  chi  đạo  thảnh  đồng  sanh  lạc  cũng  có,  thành 
phi  đồng  sanh  lạc  cũng  có. 

*  Chánh  tư  duy  thảnh  phi  đồng  sanh  xả.  Thất  chi  đạo  thành  đồng  sanh  xả  cũng  có,  thành 
phi  đồng  sanh  xả  cũng  có. 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  phi  Dục  giới  cũng  có,  thành  phi  sắc  giới  cũng  có,  thảnh  phi  Vô  sắc 
giới  cũng  có,  thành  bất  liên  quan  luân  hồi  cũng  có. 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  nhân  xuất  luân  hồi  cũng  có,  thành  phi  nhân  xuất  luân  hồi  cũng  có. 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  nhất  định  cũng  có,  thảnh  bất  định  cũng  có. 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  vô  thượng. 

*  Bát  chi  đạo  thảnh  vô  y,  chỉ  có  bấy  nhiêu. 

Dứt  Phần  vẩn  đáp 
Đầy  đủ  Đạo  phân  tích 


190 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


PHẦN  XII  -  THIỀN  PHÂN  TÍCH 


A.  ĐÀU  ĐÈ 


599. 

*  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nầy  thảnh  bực  thu  thúc  giới  bổn,  đàng  hoàng  phẩm  hạnh  và 
du  hành  nhận  thấy  nạn  lỗi  ít  oi,  đã  nguyện  thực  hành  những  điều  học,  thu  thúc  lục 
quyền,  tri  túc  thực  họp  sự  tinh  tấn  luôn  cả  đầu  hôm  đến  cuối  đêm,  tinh  tấn  liên  tiếp 
hiệp  tuệ  bảo  vệ  ta  trau  dồi  pháp  đẳng  giác.  Phíc-khú  đó,  nguời  biết  rõ  ràng  với  cách  đi 
tới  thối  lui,  biết  rõ  rảnh  cách  ngó  tới,  ngó  qua  ngó  lại,  rõ  rảnh  với  co  ngay,  rõ  rảnh 
cách  giữ  tăng  già  lê,  y  bát,  nguời  biết  rõ  rành  cách  liếm  nhai  ăn  uống,  nguời  biết  rõ 
rành  cách  đại  tiện  và  tiểu  tiện,  nguời  biết  rõ  rành  cách  đi,  đứng,  ngồi,  nằm,  thức,  ngủ, 
nói,  nín.  Phíc-khú  nuong  ở  chỗ  vắng  lặng  nhu  rừng,  bóng  cây,  núi,  triền  hay  nghĩa  địa, 
rừng  rậm  chỗ  trống,  ruộng  hoang  nơi  không  có  tiếng  tăm  lộn  xộn,  không  có  tiếng  0  ạt, 
chỗ  nguời  ta  không  ua  đi  dạo,  nơi  không  có  nguời  lộn  xộn,  nơi  đáng  ẩn. 


*  Phíc-khú  vào  rừng  hoặc  ở  duới  bóng  cây,  hoặc  vào  nhà  trống  ngồi  kiết  già  thẳng  lung 
chăm  chú  đến  đề  mục.  Phíc-khú  đó  đã  đặng  trừ  tham  ác  nơi  đời,  sống  bằng  tâm  xa  lìa 
tham  ác,  rửa  tâm  trong  sạch  xa  lìa  tham  ác,  đã  trừ  đặng  sân  và  ác  độc  thảnh  nguời  vô 
sân  có  sự  tế  độ  tất  cả  chúng  sanh,  rửa  lòng  trong  sạch  xa  lìa  sân  và  độc  ác,  đã  trừ  hôn 
trầm  thùy  miên,  thảnh  bực  vẫn  lìa  hôn  trầm  thùy  miên,  đặng  tuởng  quang  minh,  có 
chánh  niệm  luơng  tri,  rửa  lòng  trong  sạch  xa  lìa  hôn  trầm  thùy  miên,  đã  trừ  trạo  hối 
thành  nguời  không  tán  loạn  vẫn  có  tâm  vắng  lặng  bên  trong.  Rửa  lòng  trong  sạch  xa  lìa 
trạo  hối,  đã  trừ  đặng  hoài  nghi  là  bực  luớt  khỏi  hoài  nghi  không  còn  nghi  nan,  rửa  lòng 
trong  sạch  xa  lìa  sự  nghi  nan  với  tất  cả  pháp  thiện. 


*  Phíc-khú  nhu  thế  đó  trừ  ngũ  cái  làm  cho  tâm  phiền  muộn,  đã  cho  tuệ  rõ  đặng,  thanh 
tịnh  ly  dục,  vắng  lặng  lìa  những  pháp  bất  thiện  rồi  đắc  sơ  thiền  hiệp  với  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc 
sanh  từ  định,  vắng  lặng  tầm,  tứ  đắc  nhị  thiền  mà  hành  động  bên  trong  thảnh  pháp 
trong  trẻo  do  tầm,  tứ  vắng  lặng  thành  pháp  đơn  độc  phát  sanh  nơi  vô  tầm  vô  tứ  chỉ  còn 
hỷ  và  lạc  sanh  từ  định.  Bỏ  rơi  đặng  hỷ  nữa  mới  thành  nguời  có  tâm  xả,  vẫn  có  chánh 
niệm  luơng  tri  và  huởng  yên  vui  bằng  danh  thân,  chứng  tam  thiền  mà  thiền  chu  Thánh 
khen  ngợi  những  nguời  đắc  là  có  tâm  xả,  đặng  chánh  niệm,  vẫn  yên  vui  nhu  thế  chứng 
tứ  thiền  vô  khổ  vô  lạc  do  trừ  lạc  khổ  bởi  uu  và  hỷ  vắng  bặt  dứt  truớc  rồi  vẫn  có  chánh 
niệm  đầy  đủ  do  xả  bởi  luớt  qua  tất  cả  tu  tuởng  hữu  hình  do  sự  diệt  tuởng  phẫn  nhuế  do 
không  tác  ý  tuởng  dị  mới  đắc  thiền  Không  vô  biên  xứ  bằng  cách  đề  mục  hu  không  vô 
biên,  vẫn  như  thế  do  lướt  qua  khỏi  tất  cả  cách  Không  vô  biên  xứ  mới  chứng  cách 
Không  vô  biên  xứ  bằng  đề  mục  Thức  vô  biên,  vẫn  như  thế  lướt  qua  những  cách  Thức 
vô  biên  mới  chứng  thiền  Vô  sở  hữu  bằng  đề  mục  không  có  chi,  vẫn  như  thế  lướt  khỏi 
những  cách  không  Vô  sở  hữu  xứ  mới  chứng  thiền  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ. 

Dứt  Đầu  đề 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


191 


B.  THIỀN  PHÂN  TÍCH  -  PHÀN  PHÂN  THEO  KINH 

Giải  đầu  đề 

600. 

Câu  nói  trong  Tông  giáo  này  có  giải  như  vầy:  Trong  tri  kiến  nầy,  trong  nhẫn  nại  nầy, 
trong  thạnh  vượng  nầy,  trong  đảng  phái  nầy,  trong  pháp  luật  nầy,  trong  di  môn  (văn 
phạm)  nầy,  trong  phạm  hạnh  nầy,  trong  Tông  giáo  của  Đức  giáo  chủ  nầy.  Do  nhân  đó 
mới  gọi  là  trong  Tông  giáo  nầy. 

601. 

Câu  nói  Phíc-khú  có  giải  như  vầy:  Gọi  là  Phíc-khú  bởi  phổ  thông,  gọi  là  Phíc-khú  do 
minh  ước,  gọi  là  Phíc-khú  do  sinh,  gọi  là  Phíc-khú  do  thảnh  người  sinh,  gọi  là  Phíc- 
khú  do  thảnh  người  trị  môn  khất  thực,  gọi  là  Phíc-khú  do  mặc  đồ  hoại  sắc,  gọi  là  Phíc- 
khú  do  đang  bài  trừ  chư  pháp  bất  thiện  và  tội  ác,  gọi  là  Phíc-khú  do  đã  bài  trừ  chư 
pháp  bất  thiện  và  tội  ác,  gọi  là  Phíc-khú  do  trừ  phiền  não  bằng  cách  riêng  phần,  gọi  là 
Phíc-khú  do  trừ  phiền  não  bằng  cách  không  riêng  phần,  bực  hữu  học  gọi  là  Phíc-khú, 
bực  phi  hữu  học  phi  vô  học  gọi  là  Phíc-khú,  bực  trụ  trong  pháp  cao  siêu  gọi  là  Phíc- 
khú,  bực  hợp  với  pháp  mỹ  lệ  gọi  là  Phíc-khú,  người  đầy  đủ  trong  sạch  gọi  là  Phíc-khú, 
người  hiệp  với  pháp  lõi  gọi  là  Phíc-khú,  người  xuất  gia  theo  chế  định  tứ  bạch  Yet  Ma 
không  hư  đáng  với  địa  vị  do  hòa  họp  với  tăng  gọi  là  Phíc-khú. 

602. 

*  Câu  nói  giới  bổn  tức  là  giới  để  nưong  thảnh  bực  so,  thành  y  chỉ,  thảnh  co  quan  thu 
thúc,  thành  cơ  quan  cẩn  thận,  thành  cơ  quan  đại  diện,  thành  cơ  quan  chủ  trương  hầu 
vào  đến  với  chư  pháp  thiện. 

*  Câu  nói  thu  thúc  tức  là  cách  không  thái  quá  của  thân,  cách  không  thái  quá  của  lời  nói, 
cách  không  thái  quá  của  thân  và  lời  nói. 

*  Câu  nói  thảnh  người  đã  thu  thúc  có  giải  rằng  là  bực  đã  nhập  đáo,  đi  đến  hoàn  thảnh 
rồi,  đã  vào  đến  hoàn  toàn,  đã  vào  đến  rành  rẽ,  đã  hiệp  với  thu  thúc  giới  bổn  ấy.  Do 
nhân  đó  mới  gọi  người  đã  thu  thúc  theo  giới  bổn. 

603. 

Câu  nói  trụ  có  giải  rằng:  Trụ  liền  nhau,  trụ  phẩm  hạnh  bảnh  vi,  trụ  gìn  giữ,  trụ  cho 
hành  động,  trụ  dạo  đi,  trụ  đình  chỉ.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  trụ. 

604. 

*  Câu  nói  đã  hoàn  toàn  với  phẩm  hạnh  và  du  bảnh  có  giải  rằng  phẩm  hạnh  vẫn  có,  phi 
phẩm  hạnh  vẫn  có. 

-  Trong  hai  cách  nầy  mà  phi  phẩm  hạnh  đó  ra  sao?  Như  là  sự  thái  quá  bằng  thân, 
thái  quá  bằng  lời  nói,  thái  quá  cả  thân  và  tâm.  Như  thế  gọi  là  phi  phẩm  hạnh.  Hay  là 
tất  cả  người  phá  giới  đều  kêu  là  phi  phẩm  hạnh.  Cũng  có  Phíc-khú  trong  Tông  giáo 
nay  nuôi  mạng  bằng  cách  cho  tre,  hoặc  bằng  cách  cho  lá  cây,  hoặc  bằng  cách  cho 
bông  cây,  hoặc  bằng  cách  cho  trái  cây,  hoặc  bằng  cách  cho  phấn  để  thoa,  hoặc  bằng 
cách  cho  cây  chà  răng,  hoặc  bằng  cách  nói  bợ  đỡ  làm  cho  họ  mến,  hoặc  bằng  cách 
nói  khi  thật  khi  chơi  đồng  như  canh  đậu,  hoặc  cách  thảnh  người  giữ  con,  hoặc  bằng 
cách  tay  sai  tại  gia,  hoặc  bằng  cách  tà  mạng  hay  trong  một  cách  nào  mà  Phật  ngài 
chê  trách.  Như  thế  gọi  là  phi  phẩm  hạnh. 

-  Phẩm  hạnh  đó  ra  sao?  Như  là  sự  không  thái  quá  bằng  thân,  không  thái  quá  bằng 
lời  nói  hay  không  thái  quá  cả  thân  và  lời  nói.  Như  thế  gọi  là  phẩm  hạnh.  Thu  thúc 
tất  cả  giới  cũng  gọi  là  phẩm  hạnh.  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  có  vị  vẫn  không 


192 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


nuôi  mạng  bằng  cách  cho  lá  cây,  không  nuôi  mạng  bằng  cách  cho  bông  cây,  không 
nuôi  mạng  bằng  cách  cho  trái  cây,  không  nuôi  mạng  bằng  cách  cho  phấn  thoa, 
không  nuôi  mạng  bằng  cách  cho  cây  chà  răng,  không  nuôi  mạng  bằng  cách  nói  bợ 
đõ  cho  họ  thích,  không  nuôi  mạng  bằng  cách  nói  khi  thật  khi  choi  tợ  hồ  như  canh 
đậu,  không  nuôi  mạng  bằng  cách  thảnh  người  nuôi  con  nít,  không  nuôi  mạng  bằng 
cách  làm  tay  sai  cho  tại  gia,  không  nuôi  mạng  sống  bằng  cách  tà  mạng  mà  Đức  Phật 
ngài  đã  phán  dù  trong  một  cách  nào.  Như  thế  gọi  là  phẩm  hạnh. 

*  Câu  nói  du  hành  (gocara)  có  giải  rằng:  Du  hành  cũng  có,  phi  du  hành  cũng  có. 

-  Trong  hai  cách  đó  mà  phi  du  hành  ra  sao?  Như  là  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay 
có  vị  thành  người  dạo  đi  trong  sở  của  gái  lầu  xanh,  hoặc  dạo  đi  noi  góa  phụ,  hoặc 
dạo  đi  noi  chỗ  gái  góa,  hoặc  dạo  đi  nơi  chỗ  của  bán  nam  bán  nữ,  hoặc  dạo  đi  nơi 
Phíc-khú  Ni,  hoặc  dạo  đi  nơi  tiệm  rượu,  hoặc  thảnh  người  hỗn  hợp  với  vua  hay  đại 
thần  của  vua,  hoặc  phú  trưởng  giả,  hoặc  giáo  chủ  của  ngoại  giáo,  hoặc  đệ  tử  của 
ngoại  giáo,  bằng  cách  hỗn  hợp  với  cư  sĩ  mà  không  thích  họp  với  dòng  giống  nào  mà 
không  có  đức  tin,  không  kính  trọng,  chỗ  không  đáng  đến  hay  ưa  chửi  hoặc  rủa, 
thích  với  sự  tàn  hại,  không  ưa  những  sự  vật  liên  quan  lợi  ích,  chẳng  thích  với  sự  núi 
non,  không  ưa  liên  quan  với  sự  vật  lợi  ích  như  là  Phíc-khú,  Phíc-khú  Ni,  ưu-bà-tắc, 
ưu-bà-di  mà  Phíc-khú  tìm  kiếm  đến  thân  tộc  hoài  hoài.  Nhận  thấy  bằng  cách  đó 
mới  gọi  là  phi  du  hành. 

-  Du  hành  đó  ra  sao? 

-  Như  là  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  có  vị  không  dạo  đi  nơi  dâm  phụ,  không  dạo 
đi  nơi  quả  phụ,  không  dạo  đi  nơi  gái  góa,  không  dạo  đi  nơi  chỗ  phi  nam  nữ, 
không  dạo  đi  nơi  Phíc-khú  Ni,  không  dạo  đi  nơi  tiệm  rượu,  không  hỗn  họp  với 
vua  hay  đại  thần  của  vua,  hoặc  chủ  tôn  giáo  ngoại  hay  đệ  tử  ngoại  giáo,  cũng 
không  trà  trộn  với  cư  sĩ  bằng  cách  không  thích  họp  hay  là  thân  tộc  nào. 

-  Neu  những  thân  tộc  nào  có  đức  tin,  có  kỉnh  trọng  thành  chỗ  đáng  tới  lui,  thường 
đến  với  bực  mặc  đồ  hoại  sắc,  hoặc  nếu  có  bực  tu  bảnh  nên  hằng  tới  lui,  thảnh 
người  ưa  sự  tiến  hóa,  ưa  đồ  vật  liên  quan  lợi  ích,  ưa  với  núi  non,  ưa  với  sự  liên 
quan  lợi  ích  như  là  Phíc-khú,  Phíc-khú  Ni,  ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di  mà  Phíc-khú  ấy 
không  thường  tới  lui  với  bà  con  thân  quyến.  Neu  nhận  thấy  cách  đó  mới  gọi  là  du 
hành. 

Phíc-khú  thảnh  bực  đã  đáo  cận. . .  hiệp  với  phẩm  hạnh  và  du  bảnh  như  đã  nói.  Do 
nhân  đó  mới  gọi  là  đầy  đủ  phẩm  hạnh  và  du  bảnh  bằng  cách  như  thế. 

605. 

Câu  nói  thay  những  nạn  lỗi  lối  chừng  chút  đỉnh  mà  lỗi  chừng  chút  đỉnh  đó  ra  sao? 
Những  lỗi  chừng  chút  đỉnh  đó  là  thấp  thỏi,  nhẹ  nhảnh  cho  lỗi  nhẹ  nhàng  nên  thu  thúc, 
nên  cẩn  thận,  nên  làm  bằng  tâm  phát  ra  liên  quan  với  tác  ý.  Những  như  thế  gọi  là  cách 
thấy  lỗi  lối  chừng  chút  ít.  Phíc-khú  thảnh  bực  thấy  lỗi,  thấy  nạn,  thấy  sự  xấu  xa  và  thấy 
cách  chiết  trừ  ra  cho  khỏi  trong  những  lỗi  mà  có  chút  ít  đó.  Do  nhân  ấy  mới  gọi  là  thấy 
những  nạn  lỗi  lối  chừng  chút  ít. 

606. 

Câu  nói  đã  nguyện  thọ  đang  hành  trong  điều  học  mà  điều  học  đó  ra  sao? 

-  Điều  học  có  bốn:  Một  là  điều  học  của  Phíc-khú  gọi  là  Phíc-khú  điều  học,  hai  là  điều 
học  của  Phíc-khú  Ni  gọi  là  Phíc-khú  Ni  điều  học,  ba  là  điều  học  của  thiện  nam  gọi 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


193 


là  thiện  nam  điều  học,  bốn  là  điều  học  của  tín  nữ  gọi  là  tín  nữ  điều  học.  Những  thế 
gọi  là  điều  học. 

-  Phíc-khú  nguyện  thọ  những  điều  học  đối  với  những  điều  học  nguyện  thọ,  nguyện 
thọ  hết  tất  cả  điều  học  không  chừa,  bằng  lối  sẽ  phải  thực  hành  tất  cả  rồi  vẫn  thực 
hành  trong  điều  học  nhu  thế.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  nguyện  thọ  rồi  vẫn  thực  hành 
theo  tất  cả  điều  học. 

607. 

Câu  nói  thu  thúc  trong  lục  quyền  có  giải  rằng  sự  thành  nguời  thu  thúc  trong  lục  quyền 

vẫn  có,  sự  thành  nguòi  không  thu  thúc  trong  lục  quyền  vẫn  có. 

-  Trong  hai  cách  nầy  mà  sự  thành  người  không  thu  thúc  lục  quyền  đó  ra  sao?  Nhu 
là  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  cũng  có  vị  đã  thấy  sắc  bằng  nhãn,  vẫn  thảnh  nguời 
chấp  theo  tuớng  chánh,  chấp  theo  tuóng  phụ  thì  chu  pháp  bất  thiện  tội  lỗi  nhu  là 
tham  ác  và  uu  phải  tuom  theo  nguời  ấy  là  nguời  đang  không  thu  thúc  nhãn  quyền. 
Do  cách  không  thu  thúc  nhãn  quyền  thảnh  nhân  mới  không  thu  thúc  nhãn  quyền  đó, 
không  gìn  giữ  nhãn  quyền  đó,  không  đến  cách  thu  thúc  trong  nhãn  quyền  đó.  Đã 
nghe  tiếng  bằng  tai. . .  đã  hủi  hơi  bằng  mũi. . .  đã  nếm  vị  bằng  luỡi. . .  đã  đụng  chạm 
bằng  thân...  đã  biết  cảnh  pháp  bằng  tâm,  thành  nguời  chấp  tuớng  chánh,  chấp 
tuớng  phụ  thời  pháp  bất  thiện  tội  lỗi  nhu  là  tham  ác  và  uu  mới  tuơm  theo  nguời  ấy, 
nguời  đang  không  thu  thúc  quyền.  Do  cách  không  thu  thúc  quyền  nào  thảnh  nhân 
thời  không  thực  hành  để  thu  thúc  quyền  ấy,  vẫn  không  gìn  giữ  quyền  ấy,  vẫn  không 
có  cách  thu  thúc  trong  quyền  đó.  Sự  không  bảo  trì,  thái  độ  không  bảo  trì,  cách 
không  gìn  giữ,  cách  không  thu  thúc  với  lục  quyền.  Những  thế  gọi  là  thành  nguời 
không  thu  thúc  trong  lục  quyền. 

-  Người  thu  thúc  trong  lục  quyền  đó  ra  sao?  Nhu  là  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay 
có  vị  đã  thấy  sắc  bằng  nhãn,  vẫn  thành  nguời  không  chấp  tuớng  chánh,  không  chấp 
tuớng  phụ  thời  các  pháp  bất  thiện  tội  lỗi  nhu  là  tham  ác  và  uu  mới  không  tuơm  theo 
nguời  đó  là  bực  vẫn  thu  thúc  nhãn  quyền.  Do  cách  thu  thúc  nhãn  quyền  làm  nhân 
mới  thực  hành  hầu  thu  thúc  nhãn  quyền  đó,  vẫn  gìn  giữ  nhãn  quyền  đó,  rất  thu  thúc 
trong  nhãn  quyền  đó.  Đã  nghe  tiếng  bằng  nhĩ...  đã  hửi  hơi  bằng  mũi...  đã  nếm  vị 
bằng  luỡi...  đã  đụng  chạm  bằng  thân...  đã  biết  cảnh  pháp  bằng  tâm,  vẫn  thảnh 
nguời  không  chấp  tuớng  chánh,  cũng  không  chấp  tuớng  phụ,  thời  pháp  bất  thiện 
hay  tội  lỗi  nhu  là  tham  ác  và  uu  mới  không  tuơm  theo  nguời  ấy  là  nguời  đang  thu 
thúc  quyền  đó.  Cách  thu  thúc  quyền  nhu  thế  mới  thành  nhân.vẫn  thực  hành  hầu  thu 
thúc  ý  quyền  ấy,  rất  gìn  giữ  ý  quyền  đó,  vẫn  khan  khít  gìn  giữ  trong  ý  quyền  đó  thì 
sự  bảo  trì,  thái  độ  bảo  trì,  cách  gìn  giữ,  cách  thu  thúc  với  lục  quyền.  Những  nhu  thế 
gọi  là  thành  nguời  thu  thúc  trong  lục  quyền. 

Phíc-khú  đã  thảnh  bực  thân  cận. . .  đã  hiệp  với  sự  thảnh  nguời  thu  thúc  trong  lục 
quyền  ấy.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  thu  thúc  trong  lục  quyền. 

608. 

Câu  nói  tri  độ  thực  mà  tri  độ  thực  cũng  có,  bất  tri  độ  thực  cũng  có. 

-  Bất  tri  độ  thực  đó  ra  sao?  Nhu  là  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  có  vị  không  khéo 
quán  tuởng  vật  thực  độ  để  chơi,  ăn  bằng  cách  ham  mê,  để  cho  có  nhan  sắc  tốt  đẹp, 
để  đặng  mập  mạp  thành  nguời  không  tri  túc,  không  tri  độ  thực,  cách  không  quán 
tuởng  trong  vật  thực.  Nhu  thế  gọi  là  sự  thảnh  nguời  bất  tri  độ  thực. 

-  Thành  người  tri  độ  thực  ra  sao?  Nhu  là  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  có  vị  quán 
tuởng  khéo  nhu  vầy  ta  đây  ăn  chẳng  phải  để  chơi,  ăn  chẳng  phải  để  ham  mê,  ăn 


194 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


chẳng  phải  để  cho  có  sắc  đẹp,  ăn  chẳng  phải  để  cho  mập  mạp,  ta  độ  vật  thực  chỉ  để 
cho  thân  còn  sống,  cho  mạng  quyền  hiện  hành,  để  cho  hết  đói  trợ  giúp  phạm  hạnh 
bằng  phưong  tiện  nầy  ta  sẽ  hạn  chế  đặng  cái  thọ  cũ  và  sẽ  không  cho  cái  thọ  mới 
phát  sanh,  thảnh  tựu  của  mạng  quyền,  sự  không  có  lỗi  và  cách  ở  nơi  núi  non  sẽ  có 
cho  ta,  quán  tuởng  nhu  thế  rồi  mới  độ  có  sự  tri  túc,  sự  tri  độ,  cách  quán  tuởng  trong 
vật  thực  đó.  Nhu  thế  gọi  là  sự  thảnh  nguời  tri  độ  thực. 

Phíc-khú  đã  thảnh  bực  thân  cận. . .  đã  họp  với  sự  thảnh  bực  tri  độ  trong  vật  thực 
ấy.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  tri  độ  thực. 

609. 

Phỉc-khú  thành  bực  hiệp  sự  tỉnh  tấn  luôn  từ  canh  đầu  cho  đến  canh  chót  ra  sao? 
Nhu  là  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  rửa  lòng  trong  sạch,  ly  pháp  cản  tâm  không  cho 
đắc  chứng  sự  tốt,  rửa  bằng  cách  đi  kinh  hành,  bằng  cách  ngồi  cả  ngày,  rửa  lòng  cho 
sạch  hết,  lìa  pháp  ngăn  cản  tâm  không  cho  đắc  chứng  sự  tốt  bằng  cách  đi  kinh  hành, 
cách  ngồi  luôn  từ  canh  đầu  đêm  thành  tựu  su  tử  ngọa  bằng  cách  nằm  nghiêng,  tay  mặt, 
chồng  hai  chân  lên  nhau,  có  chánh  niệm  luong  tri,  tâm  quán  tuởng  luôn  đến  canh  chót 
của  đêm  rồi  dậy  rửa  lòng  trong  sạch  lìa  pháp  trở  ngại  của  tâm  mà  không  cho  đắc  chứng 
sự  tốt,  rửa  với  cách  đi  kinh  hành,  cách  ngồi  luôn  đến  canh  chót  của  đêm,  thực  hành 
bằng  cách  như  thế  Phíc-khú  ấy  mới  gọi  là  bực  hiệp  với  sự  tinh  tấn  luôn  so  canh  cho 
đến  mạt  canh. 

610. 

*  Câu  nói  sự  tinh  tấn  mà  thảnh  liên  tiếp  tức  là  cách  mở  mối  siêng  năng  tâm  trong  tâm. . . 
chánh  tinh  tấn. 

*  Câu  nói  tuệ  mà  gìn  giữ  bảo  trì  ta  tức  là  trí  tuệ  hay  thái  độ  biết  rõ. . .  vô  si,  trạch  pháp, 
chánh  kiến. 

611. 

Câu  nói  tu  tiến  pháp  đắng  giác  mà  đắng  giác  đó  ra  sao?  Như  là  thất  giác  chi  tức  là 
niệm  giác  chi,  trạch  pháp  giác  chi,  cần  giác  chi,  hỷ  giác  chi,  an  giác  chi,  định  giác  chi, 
xả  giác  chi.  Những  pháp  như  thế  gọi  là  pháp  đẳng  giác  mà  Phíc-khú  vẫn  sử  dụng  tu 
hành  nhiều  với  những  pháp  đẳng  giác  ấy.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  pháp  đẳng  giác. 

612. 

*  Thế  nào  là  Phỉc-khú  thành  bực  vẫn  biết  rõ  như  thường  trong  sự  bước  đi  phía  trước 
và  lui  trở  lại  phía  sau?  Thành  bực  vẫn  biết  rõ  như  thường  trong  cách  ngó  phía  trước 
và  ngó  phía  trái  phía  mặt,  thành  bực  vẫn  biết  rõ  như  thường  trong  cách  co  thân  vô, 
ngay  thân  ra,  vẫn  thành  người  biết  rõ  như  thường  trong  cách  đắp  y  tăng  già  lê,  trì 
bình  và  mặcy,  vẫn  thành  người  biết  rõ  như  thường  trong  khi  ăn  uống  nhai  và  nếm 
vị,  vẫn  thành  người  biết  rõ  như  thường  trong  khi  đại  tiện  và  tiếu  tiện,  vẫn  thành 
người  biết  rõ  như  thường  trong  khi  đi,  đứng,  ngồi,  ngủ,  thức,  nói  và  nín?  Như  là 
Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  có  chánh  niệm,  lưong  tri,  bước  đi  phía  trước  có  chánh 
niệm  lưong  tri,  lui  lại  phía  sau  có  chánh  niệm  lưong  tri,  dòm  ngó  phía  trước  có  chánh 
niệm  lưong  tri,  day  ngó  phía  bên  trái  bên  phải  có  chánh  niệm  lương  tri,  co  thân  vào  có 
chánh  niệm  lương  tri,  ngay  thân  ra  có  chánh  niệm  lương  tri,  trong  cách  đắp  y  tăng  già 
lê  mang  bát  và  những  y  vai  trái  có  chánh  niệm  lương  tri,  trong  cách  ăn  uống  nhai  và 
nếm  vị  có  chánh  niệm  lương  tri,  trong  cách  đại  tiện  và  tiểu  tiện  có  chánh  niệm  lương 
tri,  trong  cách  đi,  đứng,  ngồi,  ngủ,  thức,  nói  và  nín  cũng  có  chánh  niệm  lương  tri. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhahga)  -  (Cảo  Bản) 


195 


-  Câu  nói  niệm  mà  niệm  đó  ra  sao?  Như  là  sự  nhớ  đặng,  cách  nhớ  ghi,  thường  nhớ, 
nhớ  theo,  nhớ  lại,  thái  độ  nhớ  đặng,  sự  nhớ  chắc,  cách  không  quên,  không  lơ  lãng 
cũng  gọi  là  niệm,  niệm  quyền,  niệm  lực,  chánh  niệm.  Như  thế  gọi  là  niệm  (sati). 

-  Nói  lương  tri  mà  lương  tri  đó  ra  sao? 

-  Như  là  tuệ  hay  thái  độ  biết  rõ,  sự  lựa  chọn,  cách  lựa  chọn,  sự  trạch  pháp,  sự  chăm 
chú,  sự  quán  sát,  sự  rất  quán  sát,  sự  rất  quán  sát  đơn  phương,  trạng  thái  hiểu  biết, 
trạng  thái  khôn  lanh,  trạng  thái  biết  chừa  bỏ,  sự  biết  rõ  rệt,  sự  quán  xét,  sự  trắc 
nghiệm.  Tuệ  như  đại  địa,  tuệ  là  cơ  quan  bài  trừ  phiền  não,  tuệ  như  kẻ  dẫn  đường, 
sự  nhận  thấy  rõ,  sự  biết  rõ,  tuệ  như  gươm  bén,  tuệ  tức  là  tuệ  quyền,  tuệ  lực,  tuệ 
như  vũ  khí,  tuệ  như  hoàng  cung,  tuệ  là  sáng  suốt,  tuệ  là  ánh  sáng,  tuệ  như  ngọn 
đèn,  tuệ  như  ngọc,  cũng  gọi  vô  si,  trạch  pháp,  chánh  kiến.  Như  thế  gọi  là  lương 
tri. 

-  Phíc-khú  thảnh  bực  đáo  cận. . .  đã  hiệp  với  chánh  niệm  lương  tri  ấy  bằng  cách 
như  thế.  Do  cách  thực  hành  lối  ấy,  Phíc-khú  mới  đặng  gọi  là  có  chánh  niệm 
lương  tri.  Bước  tới  bước  lui  phía  trước  có  chánh  niệm  lương  tri;  trở  lại  phía  sau 
có  chánh  niệm  lương  tri;  dòm  ngó  phía  trước  có  chánh  niệm  lương  tri,  xoay  ngó 
phía  trái  phải  có  chánh  niệm  lương  tri;  co  thân  vào  có  chánh  niệm  lương  tri;  ngay 
thân  ra  có  chánh  niệm  lương  tri;  trong  cách  đắp  y  tăng  già  lê,  mang  bát  và  mặc  y 
vai  trái  có  chánh  niệm  lương  tri;  trong  cách  ăn  uống  nhai  và  nếm  vị  đều  có  chánh 
niệm  lương  tri;  trong  cách  đại  tiện  và  tiểu  tiện  có  chánh  niệm  lương  tri;  trong 
cách  đi,  đứng,  ngồi,  ngủ,  thức,  nói,  nín  cũng  đều  có  chánh  niệm  lương  tri. 

613. 

Nói  thanh  tịnh  có  giải  như  vầy:  Những  nơi  chỗ  nào  sẽ  ở,  nơi  gần  những  chỗ  ở  đó 
không  lộn  xộn  với  những  tại  gia,  xuất  gia.  Do  nhân  ấy,  chỗ  đó  mới  gọi  là  thanh  tịnh. 
Dù  cho  chỗ  nào  sẽ  ở  nơi  xa  nhưng  chỗ  đó  không  lộn  xộn  với  những  tại  gia  hay  xuất 
gia.  Do  nhân  ấy  chỗ  đó  cũng  gọi  là  thanh  tịnh. 

614. 

Câu  nói  tọa  cụ  có  giải  như  vầy:  Tọa  ngọa  cụ  tức  là  đơn,  tọa  ngọa  cụ  cũng  là  ghế,  tọa 
ngọa  cụ  cũng  là  chỗ  nằm,  tọa  ngọa  cụ  cũng  là  gối,  tọa  ngọa  cụ  cũng  là  chỗ  ở,  tọa  ngọa 
cụ  cũng  là  mái  hiên,  tọa  ngọa  cụ  cũng  là  cung  điện,  tọa  ngọa  cụ  cũng  là  lâu  đài,  tọa 
ngọa  cụ  cũng  là  nhà  lồng,  tọa  ngọa  cụ  cũng  là  chỗ  ngủ  nghỉ,  hoặc  chỗ  kín  khuất,  tọa 
ngọa  cụ  cũng  là  hang,  tọa  ngọa  cụ  cũng  là  bóng  cây,  tọa  ngọa  cụ  cũng  là  đám  tre.  Hoặc 
Phíc-khú  thường  ở  trong  chỗ  nào  thì  chỗ  ấy  gọi  là  tọa  ngoạ  cụ. 

615. 

Câu  nói  nương  tức  là  nương  ở  đàng  hoàng,  vào  ở,  tọa  ngọa  cụ  mà  thanh  tịnh  ấy.  Do 
nhân  đó  mới  gọi  là  nương. 

616. 

Gọi  rừng  tức  là  ngoài  phạm  vi  tất  cả  xóm  nhà. 

617. 

Nói  bóng  cây. . .  có  giải  rằng:  Là  cái  tàng  (lọng)  là  bóng  cây  là  sơn  nham  (núi),  kẹt  núi, 
huyệt  là  hang  trong  núi,  táng  địa  (là  nghĩa  trang),  không  địa  (là  chỗ  trống),  cỏ  bỏ  (là 
ruộng  hoang). 

618. 

Câu  nói  rừng  sâu  là  tên  của  tọa  ngọa  cụ,  chỗ  ở  xa.  Câu  nói  rừng  sâu  là  tên  của  tọa  ngọa 
cụ  là  rừng  rậm.  Câu  nói  rừng  sâu  là  tên  của  tọa  ngọa  cụ,  chỗ  ở  đáng  kinh  sợ.  Câu  nói 
rừng  sâu  là  tên  của  tọa  ngọa  cụ,  chỗ  ở  đáng  sợ  run  rẩy.  Câu  nói  rừng  sâu  là  tên  của  tọa 


196 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


ngọa  cụ,  chỗ  chót  vót.  Câu  nói  rừng  sâu  là  tên  của  tọa  ngọa  cụ  chỗ  không  gần  với  nhân 
loại.  Câu  nói  rừng  sâu  là  tên  của  tọa  ngọa  cụ,  chỗ  tìm  sự  tu  tiến  khó  đặng. 

619. 

Câu  nói  chỗ  không  có  tiếng  quấy  nhiễu  là  mặc  dầu  chỗ  ở  gần  nhung  không  có  ồn  ào  do 
bực  xuất  gia  hay  nguời  thế  tục.  Vì  nhân  đó  mới  gọi  là  không  có  tiếng  quấy  nhiễu.  Hay 
những  chỗ  ở  dù  xa  mà  cũng  không  có  ồn  ào  do  bực  xuất  gia  hay  tại  gia;  vì  nhân  đó 
mới  gọi  là  chỗ  ấy  không  có  tiếng  quấy  nhiễu. 

620. 

Câu  nói  chỗ  không  có  tiếng  rần  rộ  có  nghĩa  là  chỗ  nào  mà  không  có  tiếng  quấy  nhiễu, 
đó  gọi  là  chỗ  không  có  tiếng  rần  rộ.  Chỗ  nào  không  có  tiếng  rần  rộ,  chỗ  đó  gọi  là  chỗ  ít 
nguời  vãng  lai.  Chỗ  ít  nguời  vãng  lai  đó  gọi  là  chỗ  không  có  nguời  lộn  xộn.  Chỗ 
không  có  nguời  lộn  xộn  đó  gọi  là  chỗ  đáng  ẩn. 

621. 

Gọi  là  hoặc  vào  rừng,  hoặc  ở  bóng  cây,  hoặc  ở  nhà  trống  nhu  là  nguời  đi  rừng,  nguời 
đi  ở  bóng  cây,  hoặc  nguời  đi  vào  ở  trong  nhà  không. 

622. 

Nói  ngồi  kiết  già  tức  là  thảnh  nguời  ngồi  kiết  già. 

623. 

Nói  thân  ngay  thẳng  tức  là  để  thân  cho  ngay,  dựng  thân  ngay  thẳng. 

624. 

Nói  đế  chảnh  niệm  chong  ngay  đề  mục  mà  chánh  niệm  đó  ra  sao?  Nhu  là  sự  chăm 
chú,  hằng  chăm  chú...  chăm  chú  đúng  đắn.  Nhu  thế  gọi  là  niệm,  mà  niệm  đây  đặt  để 
ngay  chót  mũi,  trên  môi  đã  nhuần  nhã.  Do  nhân  đó  mói  gọi  là  để  niệm  chong  ngay  đề 
mục. 

625. 

*  Nói  trừ  tham  ác  nơi  đời  mà  tham  ác  đó  ra  sao?  Nhu  là  sự  mong  mỏi,  rất  mong  mỏi. . . 
cách  mong  mỏi  nặng  nề  của  tâm.  Thế  gọi  là  tham  ác. 

*  Đời  đó  ra  sao?  Đời  là  ngũ  thủ  uẩn.  Nhu  thế  gọi  là  đời. 

Neu  mà  tham  ác  ấy  vắng  lặng  êm  ái,  rất  êm  ái,  tắt  đi,  tắt  đặng  êm  thắm,  bị  làm  cho 
điêu  tàn  tiêu  mất,  làm  cho  khô  héo,  rất  khô  héo,  đã  lìa  khỏi  đời.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là 
trừ  đặng  tham  ác  nơi  đời. 

626. 

Nói  tâm  xa  lìa  tham  ác  mà  tâm  đó  ra  sao?  Nhu  là  sự  chủ  truơng  biết  cảnh,  cũng  gọi  ý, 
tâm  địa. . .  thuộc  ý  thức  giới.  Nhu  thế  gọi  là  tâm;  mà  tâm  ấy  đặng  xa  lìa  tham  ác.  Do 
nhân  đó  gọi  là  tâm  xa  lìa  tham  ác. 

627. 

Nói  trụ  đó  ra  sao?  Nói  trụ  là  đang  liên  quan  nhau,  đang  hành  động,  đang  gìn  giữ,  đang 
cho  hành  vi,  đang  hiện  hành,  đang  du  hành,  đang  tạm  trụ.  Do  nhân  đó  gọi  là  trụ 
(viharati). 

628. 

*  Nói  rửa  tâm  cho  sạch  tham  ác  mà  tham  ác  đó  ra  sao?  Nhu  là  sự  dục  vọng,  rất  dục 
vọng. . .  dục  vọng  nặng  nề  của  tâm.  Đó  gọi  là  tham  ác. 

*  Tâm  đó  ra  sao?  Nhu  là  sự  chủ  truơng  biết  cảnh,  cũng  gọi  ý,  tâm  địa. . .  sanh  từ  ý  thức 
giới.  Nhu  thế  gọi  là  tâm,  mà  tâm  ấy  rửa  cho  hết,  hết  trọi  đặc  biệt,  cho  rảnh  khỏi  xa  lìa 
ác  ấy.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  rửa  tâm  trong  sạch  xa  lìa  tham  ác. 


629. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhahga)  -  (Cảo  Bản) 


197 


Trừ  sân  độc  ác  hại,  mà  sân  độc  là  một  và  ác  hại  là  một. 

-  Sãn  độc  đó  ra  sao?  Như  là  sự  quá  sân  giận,  oán  thù,  sự  bực  lòng,  quá  bực  lòng,  rất 
bực  lòng,  cách  giận  dữ,  quá  giận  dữ,  rất  giận  dữ  của  tâm.  Hay  là  tâm  quá  giận,  ý  quá 
sân,  phẩn  nộ,  thái  độ  phẩn  nộ,  cách  phẩn  nộ,  giận  lung,  sự  độc  ác,  thái  độ  độc  ác, 
quá  độc  ác,  tính  độc  ác,  mưu  độc  ác,  thái  độ  dữ  dằn  xấu  xa,  hoặc  sự  không  hiền  hậu 
và  cách  không  ưa  của  tâm.  Như  thế  gọi  là  sân  ác. 

-  Ảc  hại  trong  khỉ  có  ra  sao?  Sân  ác  nào  độc  hại,  sân  ác  đó  gọi  là  độc  hại. 

Sân  ác  và  độc  hại  êm  ái  vắng  lặng,  rất  vắng  lặng,  dục  tắt,  mà  dục  tắt  bặt  dứt,  bị  làm 
cho  điêu  tàn,  làm  cho  hẳn  điêu  tàn,  bị  làm  cho  khô  héo,  hẳn  khô  héo,  rốt  cuộc  làm  cho 
ly  biệt  mất.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  trừ  sân  ác  và  độc  hại  bằng  cách  nhu  thế. 

630. 

Nói  tâm  không  sân  ác  mà  tâm  đó  ra  sao?  Như  là  sự  chủ  trương  biết  cảnh,  cũng  gọi  ý, 
tâm  địa. . .  sanh  từ  ý  thức  giới.  Như  thế  gọi  là  tâm  mà  tâm  ấy  không  sân  ác.  Do  nhân  ấy 
mới  gọi  là  tâm  không  sân  ác. 

631. 

Nói  trụ  đó  ra  sao?  Nói  trụ  có  nghĩa  là  vẫn  liên  quan  nhau. . .  tạm  trụ.  Do  nhân  đó  mới 
gọi  là  trụ. 

632. 

Nói  rửa  lòng  trong  sạch  lìa  sân  ác  độc  hại  mà  sân  ác  là  một  và  độc  hại  là  một. 

-  Sân  ác  trong  khỉ  có  ra  sao?  Như  là  sự  quá  sân  giận,  oán  thù,  sự  bực  lòng,  quá  tức, 
rất  bực  lòng,  cách  giận  dỗi,  rất  giận  dỗi  của  tâm;  hay  là  tâm  quá  giận,  ý  quá  sân, 
phẩn  nộ,  thái  độ  phẩn  nộ,  cách  phẩn  nộ,  giận  lun,  sự  độc  ác,  thái  độ  độc  ác,  quá  độc 
ác,  tính  ác  độc,  mưu  độc  ác,  thái  độ  dữ  dằn  xấu  xa  hoặc  không  hiền  hậu  và  cách 
không  ưa  của  tâm.  Như  thế  gọi  là  sân  ác. 

-  Độc  hại  đó  ra  sao?  Sân  ác  nào  độc  hại  thì  sân  ác  đó  gọi  là  độc  hại. 

-  Tâm  đó  ra  sao?  Như  là  chủ  trương  trong  phần  biết  cảnh,  cũng  gọi  ý,  cũng  gọi  tâm 
địa. . .  thuộc  ý  thức  giới.  Như  thế  gọi  là  tâm,  mà  Phíc-khú  phải  rửa  tâm  cho  hết,  hết 
đặc  biệt,  đặng  trong  sạch  xa  lìa  đặc  biệt,  rảnh  khỏi  tham  ác  và  độc  hại  ấy.  Do  nhân 
đó  mới  gọi  là  rửa  lòng  trong  sạch  lìa  sân  ác  và  độc  hại  bằng  cách  nhu  thế. 

633. 

Nói  đã  trừ  hôn  trầm  thùy  miên  mà  hôn  trầm  là  một  và  thùy  miên  là  một. 

-  Trong  hai  thứ  đó  mà  hôn  trầm  ra  sao?  Như  là  sự  không  tương  xứng,  sự  không 
thích  họp  công  chuyện,  sự  sụt  sè,  sự  lui  sụt  của  tâm,  sự  thối  quá,  thái  độ  thối  quá, 
trạng  thái  thối  quá,  sự  cuốn  lại,  trạng  thái  cuốn  lại  của  tâm.  Như  thế  gọi  là  hôn  trầm. 

-  Thụy  miên  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  sự  không  vừa  với  cảnh,  sự  không  thích  họp 
với  công  chuyện,  sự  bần  thần,  sự  ngay  ngật,  sự  dã  dượi,  sự  buồn  ngủ,  cách  muốn 
ngủ,  thái  độ  muốn  ngủ,  sự  ngủ  gục  hiện  nơi  thân.  Như  thế  gọi  là  thụy  miên. 

Neu  mà  hôn  trầm  và  thụy  miên  đặng  yên  tịnh,  vắng  lặng,  rất  vắng  lặng,  diệt  tắt,  diệt 
tắt  bằng  cách  yên  ổn  hay  là  bị  làm  cho  điêu  tàn,  làm  cho  rất  điêu  tàn,  làm  cho  khô 
khan,  làm  cho  rất  khô  khan,  đã  bị  làm  cho  xa  lìa.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  đã  đặng  trừ 
hôn  trầm,  thụy  miên  bằng  cách  như  thế. 

634. 

*  Nói  thảnh  người  xa  lìa  hôn  trầm,  thụy  miên  nghĩa  là  bực  rảnh  khỏi  hôn  trầm,  thụy 
miên  bởi  vì  Phíc-khú  đã  buông  bỏ,  đã  giải  phóng,  đã  trừ,  đã  ói  ra,  đã  bỏ  giao  hoàn,  vì 


198 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


đã  bỏ  và  giao  hoàn  hôn  trầm,  thụy  miên  ấy.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  thảnh  bực  xa  lìa 
hôn  trầm,  thụy  miên  bằng  cách  như  thế. 

*  Còn  nói  trụ  có  nghĩa  là  vẫn  liên  hệ  nhau. . .  tạm  đình  trụ.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  trụ. 

635. 

Câu  nói  có  tưởng  quang  minh  mà  tưởng  đó  ra  sao?  Như  là  cách  nhớ,  thái  độ  nhớ,  sự 
nhó.  Như  thế  gọi  là  tưởng  mà  tưởng  quang  minh  nay  là  khai  hóa  trong  sạch.  Do  nhân 
đó  mới  gọi  là  có  tưởng  quang  minh. 

636. 

*  Câu  nói  có  chánh  niệm  lương  tri  mà  chánh  niệm  đó  ra  sao?  Như  là  sự  nhớ  đặng,  sự 
hằng  nhớ. . .  nhớ  chon  chánh.  Như  thế  gọi  là  chánh  niệm. 

*  Lương  tri  đó  ra  sao?  Như  là  tuệ  hay  thái  độ  hiểu  rõ...  vô  si,  trạch  pháp,  chánh  kiến. 
Như  thế  gọi  là  lưong  tri.  Là  Phíc-khú  thảnh  bực  đã  vào  đến. . .  đã  họp  với  chánh  niệm 
và  lương  tri  ấy.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  có  chánh  niệm  lương  tri  bằng  cách  như  thế. 

637. 

Nói  rửa  tâm  cho  sạch  lìa  hôn  trầm,  thụy  miên  mà  hôn  trầm  là  một  và  thụy  miên  là  một. 

-  Trong  hai  thứ  nay  mà  hôn  trầm  đó  ra  sao?  Như  là  sự  không  tương  xứng  với  tâm. . . 
trạng  thái  rút  thun  lại  của  tâm.  Như  thế  gọi  là  hôn  trầm. 

-  Thụy  miên  đó  ra  sao?  Như  là  sự  không  tương  xứng. . .  tư  cách  sở  hữu  tâm  sai  khiến 
buồn  ngủ.  Như  thế  gọi  là  thụy  miên. 

-  Tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  sự  chủ  trương  trong  sự  biết  cảnh,  cũng  gọi  ý,  cũng 
gọi  tâm  địa. . .  sanh  từ  ý  thức  giới.  Như  thế  gọi  là  tâm,  mà  Phíc-khú  rửa  tâm  ấy  cho 
sạch  hết,  cho  hết  trọi  trong  sạch  đặng  xa  lìa  đặc  biệt  vì  rảnh  khỏi  xa  lìa  hôn  trầm, 
thụy  miên  ấy.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  rửa  tâm  cho  sạch  lìa  hôn  trầm,  thụy  miên. 

638. 

Nói  đã  trừ  đặng  trạo  hối  mà  phân  hai  thảnh  phóng  dật  và  hối  hận. 

-  Trong  hai  thứ  nay,  mà  phóng  dật  đó  ra  sao?  Như  là  sự  tán  loạn  của  tâm,  sự  không 
vắng  lặng  của  tâm,  cách  tâm  lăng  xăng,  sự  lao  chao  của  tâm.  Như  thế  gọi  là  phóng 
dật. 

-  Hối  hận  đó  ra  sao?  Như  là  sự  chấp  rằng  quan  trọng  trong  cách  không  quan  trọng, 
sự  chấp  rằng  không  quan  trọng  trong  cách  quan  trọng,  sự  chấp  rằng  có  lỗi  trong 
cách  không  có  lỗi,  sự  chấp  rằng  không  có  lỗi  với  cách  có  lỗi;  sự  bực  tức,  thái  độ  bực 
tức,  trạng  thái  bực  tức,  tâm  nóng  nảy,  tâm  rộn  ràng.  Neu  có  trạng  thái  như  thế  gọi  là 
hối  hận. 

Neu  phóng  dật  và  hối  hận  ấy  yên  tịnh,  vắng  lặng  càng  vắng  lặng  diệt  mất,  diệt  bằng 
cách  im  dìm,  bị  làm  cho  điêu  tàn,  làm  cho  thật  điêu  tàn,  bị  làm  cho  khô  héo  rất  khô 
héo  và  rốt  cuộc  đã  làm  cho  xa  lìa.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  đã  đặng  trừ  trạo  hối  bằng 
cách  như  thế. 

639. 

Câu  nói  thành  người  không  phóng  dật  là  bực  Phíc-khú  không  tán  loạn,  do  buông  bỏ 
thả  ra,  xả  bỏ,  quyên  trừ,  buông  giao  lại  và  đã  ói  mửa  trạo  hối  rồi.  Do  nhân  đó  mới  gọi 
là  người  không  phóng  dật. 

640.  " 

*  Gọi  trụ  có  nghĩa  là  vẫn  liên  quan  nhau. . .  vẫn  tạm  trú.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  trụ. 

*  Câu  nói  bên  trong  tức  là  bên  trong  phần  ta. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhahga)  -  (Cảo  Bản) 


199 


*  Câu  nói  có  tâm  vắng  lặng  mà  tâm  đó  ra  sao?  Như  là  chủ  trương  trong  sự  biết  cảnh, 
cũng  gọi  ý,  cũng  gọi  tâm  địa. . .  sanh  từ  ý  thức  giới.  Như  thế  gọi  là  tâm,  mà  tâm  ấy 
thanh  tịnh,  vắng  lặng,  rất  thanh  tịnh  vắng  lặng  bên  trong.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  có 
tâm  vắng  lặng  bên  trong. 

641. 

Câu  nói  rửa  lòng  cho  sạch  lìa  trạo  hối  mà  phân  ra  phóng  dật  và  hối  hận. 

-  Trong  hai  thứ  đó  mà  phóng  dật  ra  sao?  Sự  tán  loạn  của  tâm,  sự  không  vắng  lặng 
của  tâm,  tâm  lao  chao,  sự  rộn  ràng  của  tâm.  Như  thế  gọi  là  phóng  dật. 

-  Hối  hận  trong  khỉ  có  ra  sao?  Như  là  sự  chấp  rằng  đáng  trong  chỗ  không  đáng. . .  ý 
hối  tiếc  do  có  trạng  thái  như  thế  mới  gọi  là  hối  hận. 

642. 

Tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  chủ  trương  trong  sự  biết  cảnh,  cũng  gọi  ý,  tâm  địa. . . 
sanh  từ  ý  thức  giới.  Như  thế  gọi  là  tâm,  mà  Phíc-khú  rửa  tâm  ấy  cho  hết  trọi,  hết  đặc 
biệt  cho  trong  sạch,  cho  khỏi,  cho  khỏi  đặc  biệt,  cho  vượt  khỏi,  xa  lìa  phóng  dật,  hối 
hận  ấy.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  rửa  lòng  cho  lìa  trạo  hối. 


643. 

Nói  đã  đặng  trừ  hoài  nghi  mà  hoài  nghi  ra  sao?  Như  là  sự  nghi  hoặc,  thái  độ  hồ  nghi, 
sự  nghi  nan,  sự  suy  xét  thấy  khác  biệt  không  thể  quyết  đoán  cảnh  đặng,  sự  thấy  thảnh 
hai  khía  cạnh,  sự  nhận  thấy  như  đường  rẽ  hai,  sự  hoài  nghi  không  tính  trọn  một  phía, 
nghĩ  ngợi  lơ  thơ,  tính  toán  dần  dừ,  sự  không  thể  quyết  định  cho  đặng,  tâm  dụ  dự,  cách 
lừng  chừng  của  tâm.  Như  thế  gọi  là  hoài  nghi;  mà  hoài  nghi  ấy  yên  tịnh  vắng  lặng,  rất 
vắng  lặng,  tắt  đi,  tắt  bằng  cách  im  dìm,  bị  làm  cho  điêu  tàn,  thật  điêu  tàn,  bị  làm  cho 
khô  héo,  thật  khô  héo,  rốt  cuộc  đã  xa  lìa.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  trừ  đặng  hoài  nghi. 

644. 

Câu  nói  thảnh  người  đã  vượt  khỏi  hoài  nghi  giải  rằng  là  đã  thành  bực  lướt  qua,  lướt 
qua  khỏi  rồi,  đã  vượt  ra  khỏi  hoài  nghi  ấy,  đáo  bỉ  ngạn,  đã  đến  bờ  theo  thứ  lóp.  Do 
nhân  đó  mới  gọi  là  thảnh  người  vượt  khỏi  đặng  với  hoài  nghi. 

645. 

Nói  trụ  nghĩa  là  vẫn  liên  quan  nhau. . .  vẫn  tạm  đình  trụ.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  trụ. 

646. 

Nói  không  có  sự  hoài  nghi  trong  những  pháp  thiện  nghĩa  là  không  có  nghi  hoặc,  không 
nghi  nan,  không  có  sự  nghi  nan,  hết  sự  nghi  hoặc,  xa  lìa  sự  hoài  nghi  trong  những  pháp 
thiện  bằng  hoài  nghi  ấy.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  không  có  sự  hoài  nghi  trong  những 
pháp  thiện. 

647. 

Nói  rửa  lòng  cho  sạch  xa  lìa  hoài  nghỉ  mà  hoài  nghi  đó  ra  sao?  Như  là  cách  hoài 
nghi,  thái  độ  nghi  hoặc,  sự  nghi  hoặc...  ý  do  dự,  thái  độ  dùng  dằng  của  tâm.  Như  thế 
gọi  là  hoài  nghi. 

Tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  chủ  trương  trong  sự  biết  cảnh,  cũng  gọi  ý,  tâm  địa. . . 
sanh  từ  ý  thức  giới.  Như  thế  gọi  là  tâm,  mà  Phíc-khú  rửa  tâm  ấy  cho  sạch  hết,  cho  hết 
đặc  biệt,  cho  trong  sạch,  cho  khỏi,  cho  khỏi  đặc  biệt,  cho  vượt  khỏi  lìa  hoài  nghi  ấy. 
Do  nhân  đó  mới  gọi  là  rửa  lòng  cho  sạch  lìa  hoài  nghi. 

648. 

Nói  trừ  ngũ  cái  đã  đặng  như  thế  nghĩa  là  những  ngũ  cái  ấy  êm  tịnh  vắng  lặng,  càng 
vắng  lặng  diệt  đi,  tắt  bằng  cách  im  dìm,  bị  làm  cho  điêu  tàn,  thật  điêu  tàn,  bị  làm  cho 


200 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


khô  héo,  thật  khô  héo,  rốt  cuộc  phải  đặng  xa  lìa.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  trừ  ngũ  cái  ấy 
đã  đặng. 

649. 

Nói  thảnh  co  quan  phiền  muộn  của  tâm  tức  là  ngũ  cái  ấy  là  co  quan  phiền  muộn  của 
tâm. 

650. 

Nói  làm  cho  tuệ  bạt  nhuợc  nghĩa  là  tuệ  mà  chua  sanh  không  đặng  sanh  và  tuệ  đã  sanh 
vẫn  diệt  do  ngũ  cái  ấy.  Bởi  nhân  đó  mới  gọi  là  làm  cho  tuệ  bạt  nhuợc. 

651. 

Nói  tĩnh  ly  chư  dục  đã  vẳng  lặng  lìa  chư  pháp  bất  thiện  mà  dục  đó  ra  sao?  Nhu  là  sự 
vừa  thích,  cũng  gọi  tham,  cũng  gọi  ái  dục,  cũng  gọi  muốn,  cũng  gọi  dục  dục,  cũng  gọi 
ham,  cũng  gọi  tu  duy,  cũng  gọi  ua  nhiễm,  thuong  yêu,  cũng  gọi  dục  lạc,  tu  duy  dục 
lạc,  cũng  gọi  mong  mỏi.  Những  pháp  ấy  gọi  là  dục. 

Chư  pháp  bất  thiện  đó  ra  sao?  Nhu  là  sự  dục  dục,  sân  ác,  hôn  trầm,  thụy  miên,  Trạo 
cử,  hoài  nghi.  Những  pháp  ấy  gọi  là  chu  pháp  bất  thiện,  mà  Phíc-khú  đã  vắng  lặng  xa 
lìa  dục  vọng  và  những  pháp  bất  thiện  ấy.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  đã  tĩnh  ly  chu  dục, 
vắng  lặng  lìa  chu  bất  thiện  bằng  cách  nhu  thế. 

652. 

Nói  hiệp  với  tầm,  tứ  nhung  tầm  là  một  và  tứ  là  một. 

-  Trong  hai  thứ  nay  mà  tầm  đó  ra  sao?  Nhu  là  sự  nghĩ  ngợi,  sự  rất  nghĩ  ngợi,  cách 
suy  tính,  cách  đem  tâm  dựa  cảnh,  cách  đem  tâm  khan  khít  vào  cảnh,  cách  đem  tâm 
đến  cảnh,  cũng  gọi  chánh  tu  duy.  Nhu  thế  gọi  là  tầm. 

-  Tứ  trong  khi  có  ra  sao?  Nhu  là  sự  chăm  sóc,  cách  xem  xét,  cách  coi  chừng,  hằng 
gìn  giữ,  rất  gìn  giữ,  cách  đem  tâm  gắn  vào  cảnh,  hằng  chăm  nom  cảnh  cho  tâm. 
Nhu  thế  gọi  là  tứ. 

Mà  Phíc-khú  đã  thảnh  bực  vào  đến  hiệp  với  tầm,  tứ  ấy  rồi.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là 
hiệp  với  tầm,  tứ  bằng  cách  như  thế. 

653. 

Nói  sanh  từ  định  có  nghĩa  là  những  pháp  đó  như:  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  nhất  tâm  đã  sanh,  đã 
đồng  sanh,  sanh  ra  rồi,  trọn  phần  sanh  ra  rồi,  đã  hiện  hành  trong  định  ấy.  Do  nhân  đó 
mới  gọi  là  sanh  từ  định. 

654. 

Nói  có  hỷ,  lạc  mà  hỷ  là  một  và  lạc  là  một. 

-  Trong  hai  thứ  đó  mà  hỷ  ra  sao?  Như  là  sự  no  lòng,  sự  mừng,  sự  rất  mừng,  sự  phơi 
phới,  sự  hớn  hở,  sự  vui  bồng  bột,  tâm  thỏa  thích,  mừng  bằng  cách  chấn  động,  hớn 
hở  vui  tươi  của  tâm.  Như  thế  gọi  là  hỷ. 

-  Lạc  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  sự  vui  lòng,  tâm  yên  ổn,  sự  hưởng  cảnh  vui  thành 
lạc  sanh  từ  ý  xúc,  thái  độ  hưởng  cảnh  vui  thảnh  lạc  sanh  từ  ý  xúc.  Như  thế  gọi  là 
lạc. 

Mà  lạc  nay  đồng  nhau  sanh  chung,  hòa  trộn  với  hỷ  ấy.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  có 
hỷ,  lạc. 

655. 

Câu  nói  ban  so  tức  là  lần  thứ  nhất  đếm  theo  thứ  lớp  của  thiền  ấy  gọi  là  so  thiền.  Bởi  vì 
bực  tu  đắc  chứng  lần  đầu. 


656. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


201 


Nói  thiền  tức  là  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  và  nhất  tâm. 

657. 

Nói  đắc  chứng  tức  là  cách  đến,  sự  đến,  cách  trúng,  cách  làm  cho  tỏ  rõ,  cách  đắc,  cách 
nhập,  cách  nhập  sơ  thiền  lại  của  bực  xuất  gia. 

658. 

Nói  trụ  có  nghĩa  là  vẫn  liên  quan  nhau. . .  vẫn  tạm  đình  trụ.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  trụ. 

659. 

Nói  do  tầm,  tứ  vắng  lặng  mà  tầm  là  một  và  tứ  là  một. 

-  Trong  hai  thứ  nầy  mà  tầm  đó  ra  sao?  Nhu  là  sự  suy  nghĩ,  rất  suy  nghĩ. . .  cũng  gọi 
chánh  tu  duy.  Nhu  thế  gọi  là  tầm. 

-  Tứ  trong  khi  có  ra  sao?  Nhu  là  sự  chăm  nom,  cách  xem  xét,  thuờng  xem  xét,  rất 
xem  xét,  sự  mà  tâm  gắn  với  cảnh,  hằng  gìn  giữ  cảnh  cho  tâm.  Nhu  thế  gọi  là  tứ 
(vicãra). 

Tầm  và  tứ  ấy  vắng  lặng,  rất  vắng  lặng,  tắt  mất,  tắt  cho  đặng  im  dìm,  sự  làm  cho  điêu 
tàn,  thật  điêu  tàn,  sự  làm  cho  khô  héo,  thật  khô  héo  rốt  cuộc  xa  lìa.  Do  nhân  đó  mới 
gọi  là  do  tầm,  tứ  vắng  lặng  bằng  cách  nhu  thế. 

660. 

*  Nói  trong  phần  trong  nhu  là  hiện  hành  thảnh  của  bên  trong  phần  ta. 

*  Còn  nói  trong  sạch  tức  là  đức  tin,  thái  độ  tín,  sự  quyết  tín,  sự  rất  kỉnh  trọng. 

661. 

Nói  thảnh  pháp  độc  đoán  phát  sanh  cho  tâm  tức  là  trụ  của  tâm. . .  chánh  định. 

662. 

Nói  vô  tầm  vô  tứ  mà  tầm  là  một  và  tứ  là  một. 

-  Trong  hai  thứ  đó  mà  tầm  đó  ra  sao?  Nhu  là  sự  nghĩ  ngợi,  rất  nghĩ  ngợi. . .  cũng  gọi 
chánh  tu  duy.  Nhu  thế  gọi  là  tầm. 

-  Tứ  trong  khỉ  có  ra  sao?  Nhu  là  cách  chăm  nom,  sự  xem  xét,  thuờng  xem  xét,  rất 
xem  xét,  cách  tâm  dính  cảnh,  sự  hằng  gìn  giữ  cảnh  cho  tâm.  Nhu  thế  gọi  tứ  (vỉcãra). 

Tầm  và  tứ  ấy  vắng  lặng,  rất  vắng  lặng,  diệt  đi,  diệt  đặng  im  dìm,  bị  làm  cho  điêu 
tàn,  thật  điêu  tàn,  bị  làm  cho  khô  héo,  thật  khô  héo  rốt  cuộc  đã  xa  lìa.  Do  nhân  đó  mới 
gọi  là  vô  tầm  vô  tứ  bằng  cách  nhu  thế. 

663. 

Nói  sanh  từ  định  là  những  pháp  đó  nhu  là  sự  trong  sạch  do  nhờ  hỷ,  lạc  và  nhất  tâm  đã 
sanh,  đã  sanh  đủ,  phát  sanh  ra  rồi,  đã  phát  sanh  riêng  phần,  đã  hiện  bày  trong  định  ấy. 
Do  nhân  đó  mới  gọi  là  sanh  từ  định. 

664. 

Nói  hỷ,  lạc  mà  hỷ  riêng  phần  và  lạc  cũng  riêng  phần. 

-  Trong  hai  cách  đó  mà  hỷ  ra  sao?  Nhu  là  sự  no  lòng,  sự  mừng. . .  tâm  hớn  hở.  Nhu 
thế  gọi  là  hỷ. 

-  Lạc  trong  khi  có  ra  sao?  Nhu  là  sự  yên  vui  của  tâm. . .  thái  độ  huởng  cảnh  yên  vui 
sanh  từ  ý  xúc.  Nhu  thế  gọi  là  lạc. 

Mà  lạc  ấy  đồng  sanh  chung  hòa  trộn  với  hỷ.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  có  hỷ,  lạc. 

665. 

Nói  thứ  hai  tức  là  lần  thứ  hai,  đếm  theo  thứ  lóp  của  thiền  ấy,  kêu  khép  lại  là  nhị  thiền 
vì  là  bực  tu  đắc  lần  thứ  hai. 


202 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


666. 

Gọi  thiền  tức  là  sự  trong  ngần  của  hỷ,  lạc  và  nhất  tâm. 

667. 

Nói  đắc  chứng  tức  là  cách  đến,  sự  đến,  cách  trúng,  cách  làm  cho  tỏ  rõ,  cách  đắc,  cách 
nhập,  cách  nhập  nhị  thiền  lại  của  bực  xuất  gia. 

668.  I 

Nói  trụ  có  nghĩa  là  vẫn  liên  quan  nhau. . .  vẫn  tạm  đình  trụ.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  trụ. 

669. 

Nói  do  tiêu  tán  hỷ  đặng  nữa  mà  hỷ  đó  ra  sao? 

-  Nhu  là  sự  no  lòng,  sự  mừng...  sự  rất  mừng,  sự  phoi  phới,  sự  hớn  hở,  sự  vui  bồng 
bộc,  tâm  thỏa  thích,  mừng  bằng  cách  chấn  động,  tâm  hớn  hở  vui  tuơi.  Nhu  thế  gọi 
là  hỷ. 

-  Hỷ  ấy  rất  yên  tịnh,  vắng  lặng,  rất  vắng  lặng,  diệt  đi,  tắt  im  đìm,  bị  làm  cho  điêu  tàn, 
thật  điêu  tàn,  bị  làm  cho  khô  héo,  thật  khô  héo  rốt  cuộc  đã  xa  lìa.  Do  nhân  đó  mới 
gọi  là  làm  cho  tiêu  tan  luôn  hỷ. 

670. 

Nói  thành  bực  có  tâm  xả  mà  xả  đó  ra  sao?  Nhu  là  sự  buông  bỏ,  thản  nhiên,  thái  độ 
thản  nhiên  nơi  riêng  phần  hay  sự  trung  bình  của  tâm.  Nhu  thế  gọi  là  xả,  mà  Phíc-khú 
thành  bực  đã  vào  đến...  hiệp  với  xả  ấy  rồi.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  thảnh  bực  có  tâm 
xả. 

671. 

Nói  trụ  đó  ra  sao?  Nói  trụ  có  nghĩa  là  vẫn  liên  quan  nhau,  ...  vẫn  tạm  đình  trụ.  Do 
nhân  đó  mới  gọi  là  trụ. 

672. 

*  Nói  có  chánh  niệm  lương  tri  trong  hai  cách  nay  mà  niệm  ra  sao?  Nhu  là  sự  nhớ  đặng, 
cách  hằng  nhớ. . .  nhớ  đúng  đắn.  Nhu  thế  gọi  là  chánh  niệm. 

*  Lương  tri  trong  khi  có  ra  sao?  Nhu  là  tuệ  hay  thái  độ  hiểu  rõ. . .  vô  si,  trạch  pháp, 
chánh  kiến.  Nhu  thế  gọi  là  luong  tri,  mà  Phíc-khú  đó  đã  thảnh  bực  đến. . .  hiệp  với 
chánh  niệm  luong  tri  rồi.  Do  đó  mới  gọi  là  có  chánh  niệm  luơng  tri  bằng  cách  nhu  thế. 

673.  , 

*  Nói  hưởng  lạc  bằng  danh  thân  mà  lạc  đó  ra  sao?  Nhu  là  sự  yên  ốn  tâm,  sự  yên  tâm, 
cách  vui  lòng,  sự  huởng  an  vui  từ  ý  xúc  hay  thái  độ  huởng  cảnh  an  vui  từ  ý  xúc.  Nhu 
thế  gọi  là  lạc. 

*  Thân  trong  khi  có  ra  sao?  Nhu  là  tuởng  uẩn,  hành  uẩn,  thức  uẩn.  Nhu  thế  gọi  là  thân, 
mà  Phíc-khú  vẫn  huởng  lạc  bằng  thân  ấy.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  huởng  lạc  bằng  danh 
thân. 

674. 

Nói  thành  thiền  mà  bực  Thánh  nhân  khen  ngợi  người  đắc,  mà  Thánh  nhân  đó  ra  sao? 
Nhu  là  Đức  Phật  và  Thinh  văn,  đệ  tử  của  Phật  gọi  là  bực  Thánh,  mà  chu  Thánh  đó 
khen  ngợi  trình  bày  chế  định,  đặt  để,  mở  mang,  phân  chia  làm  cho  rõ  rệt,  bố  cáo  cho 
nguời  đắc  thiền  ấy.  Do  nhân  đó  gọi  là  thảnh  thiền  mà  chu  Thánh  khen  ngợi  nguời  đắc 
thiền. 

675. 

*  Nói  thành  người  có  tâm  xả,  có  chánh  niệm,  vẫn  đặng  an  vui  mà  xả  đó  ra  sao?  Nhu  là 
sự  tự  nhiên,  thái  độ  tự  nhiên,  sự  chăm  chú,  đơn  độc,  sự  trung  bình  của  tâm.  Nhu  thế 
gọi  là  xả. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


203 


*  Niệm  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  nhớ  đặng,  sự  hằng  nhớ...  cách  nhớ  chơn  chánh. 
Như  thế  gọi  là  niệm. 

*  Lạc  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  sự  yên  vui  của  tâm,  tâm  an  vui,  sự  hưởng  cảnh  an  vui 
sanh  từ  ý  xúc,  thái  độ  hưởng  cảnh  an  vui  sanh  từ  ý  xúc.  Như  thế  gọi  là  lạc,  mà  Phíc- 
khú  hiệp  với  xả,  niệm  và  lạc  ấy  vẫn  liên  quan  phẩm  cách  hành  động,  vẫn  bảo  trì,  vẫn 
hành  vi,  đang  hành  vi,  đang  dạo  đi,  đang  tạm  trụ.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  thảnh  bực  có 
tâm  xả,  có  chánh  niệm,  vẫn  an  vui  bằng  cách  như  thế. 

676. 

Nói  thứ  ba  là  thứ  lóp  của  cách  đếm  thiền  ấy,  thuộc  về  thứ  ba  gọi  là  tam  thiền,  do  bực 
tu  tiến  đắc  lần  thứ  ba. 

677. 

Nói  thiền  tức  là  xả,  niệm,  lưong  tri,  lạc  và  nhất  tâm  (ekaggatã). 

678. 

Nói  đắc  chứng  tức  là  cách  đặng,  cách  đặng  lại  nữa,  cách  đến,  sự  đến,  cách  đúng  đắn, 
cách  làm  cho  rõ,  cách  chứng  tam  thiền. 

679. 

*  Nói  trụ  có  nghĩa  là  vẫn  liên  quan  nhau. . .  tạm  đình  trụ.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  trụ. 

680. 

Nói  do  trừ  lạc  khổ  đặng  mà  lạc  riêng  và  khổ  riêng. 

-  Trong  hai  thứ  đó  mà  lạc  ra  sao?  Như  là  sự  thích  thân,  sự  sướng  thân,  sự  hưởng 
cảnh  thích  sanh  từ  thân  xúc  hay  thái  độ  hưởng  cảnh  thích  sướng  sanh  từ  thân  xúc. 
Như  thế  gọi  là  lạc. 

-  Khổ  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  không  thích  thân,  sự  khổ  thân,  sự  hưởng  cảnh  không 
thích  thảnh  khổ  sanh  từ  thân  xúc.  Như  thế  gọi  là  khổ. 

Lạc  và  khổ  ấy  vẫn  yên  tịnh  vắng  lặng,  rất  vắng  lặng,  diệt  bằng  cách  êm  đềm,  bị  làm 
cho  điêu  tàn,  hẳn  điêu  tàn,  bị  làm  cho  khô  héo,  thật  khô  héo,  rốt  cuộc  rồi  làm  cho  xa  lìa 
khỏi.  Do  nhân  mới  gọi  là  lạc  khổ  bằng  cách  như  thế. 

681. 

Nói  do  hỷ,  ưu  diệt,  diệt  bặt  đã  rồi  mà  ưu  hỷ  riêng  nhau. 

-  Trong  hai  thứ  đó  mà  hỷ  ra  sao?  Như  là  sự  yên  ốn  của  tâm,  sự  an  vui  của  tâm,  sự 
hưởng  cảnh  vui  sanh  từ  ý  xúc,  thái  độ  hưởng  cảnh  an  vui  sanh  từ  ý  xúc.  Như  thế  gọi 
là  hỷ. 

-  ưu  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  sự  không  an  tâm,  sự  khổ  trong  tâm,  sự  hưởng  cảnh 
không  vui  thảnh  khổ  sanh  từ  ý  xúc.  Hay  thái  độ  hưởng  cảnh  không  vui  thảnh  khổ 
sanh  từ  ý  xúc.  Như  thế  gọi  là  ưu. 

Mà  hỷ  và  ưu  ấy  êm  tịnh,  vắng  lặng,  rất  vắng  lặng  diệt  mất,  diệt  bằng  cách  im  dìm, 
bị  làm  cho  điêu  tàn,  vẫn  điêu  tàn,  bị  làm  khô  héo  thật  khô  héo,  rốt  cuộc  đã  làm  cho  lìa 
khỏi  trước  rồi.  Nhân  đó  mới  gọi  là  do  hỷ  ưu  diệt  trọn  đã  rồi  bằng  cách  như  thế. 

682. 

Nói  vô  khổ  vô  lạc  nghĩa  là  không  có  sự  tâm  yên  và  cũng  không  có  sự  tâm  không  yên 
vui,  chỉ  có  hưởng  cảnh  phi  khổ  phi  lạc  sanh  từ  ý  xúc  hay  chỉ  có  thái  độ  hưởng  cảnh  phi 
khổ  phi  lạc  sanh  từ  ý  xúc.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  vô  khổ  vô  lạc. 

683. 

*  Nói  có  chánh  niệm  đầy  đủ  do  xả  mà  xả  đó  ra  sao?  Như  là  sự  tự  nhiên,  thái  độ  tự 
nhiên,  sự  chăm  chú  đon  độc,  sự  trung  bình  của  tâm.  Như  thế  gọi  là  xả. 


204 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Niệm  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  sự  nhớ  đặng,  sự  hằng  nhớ. . .  sự  nhớ  ghi  chơn  chánh. 
Như  thế  gọi  là  niệm,  mà  niệm  ấy  mở  mang  sạch  sẽ,  trong  trẻo  do  xả  ấy.  Do  nhân  đó 
mói  gọi  là  có  niệm  trong  sạch  do  xả. 

684. 

Nói  thứ  tư  tức  là  đếm  theo  thiền  ấy,  thứ  tư  gọi  là  tứ  thiền,  do  bực  tu  tiến  đắc  lần  thứ  tư. 

685. 

Nói  thiền  tức  là  xả,  niệm,  nhất  tâm. 

686. 

Nói  đắc  chứng  tức  là  sự  trúng,  cách  đến,  cách  làm  cho  tỏ  rõ,  cách  đắc,  cách  nhập  lại  và 
sự  đắc  chứng  tứ  thiền. 

687. 

Nói  trụ  có  nghĩa  là  vẫn  liên  quan  nhau. . .  đang  tạm  ở.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  trụ. 

688. 

Nói  do  lướt  qua  tưởng  sẳc  bằng  mọi  cách  mà  tưởng  sắc  đó  ra  sao?  Như  là  sự  nhó 
tưởng,  cách  nhớ  tưởng,  thái  độ  nhớ  tưởng  của  bực  tu  tiến  nhập  thiền  sắc  giới,  hoặc  của 
bực  sanh  về  cõi  sắc  giới  hay  là  bực  La-hán  trụ  lạc  pháp  kiến.  Như  thế  gọi  là  tưởng  sắc. 

Mà  Phíc-khú  đã  vượt  khỏi,  đã  qua,  đã  qua  khỏi  với  những  tưởng  sắc  ấy.  Vì  nhân  đó 
mới  gọi  là  do  vượt  qua  tưởng  sắc  bằng  mọi  cách. 

689. 

Nói  do  sự  diệt  của  cùn  khốn  tưởng  (patỉghasahhã)  mà  cùn  khốn  tưởng  đó  ra  sao? 
Như  là  tưởng  sắc,  tưởng  thinh,  tưởng  khí,  tưởng  vị,  tưởng  xúc.  Những  thế  gọi  là  cùn 
khốn  tưởng,  mà  những  cùn  khốn  tưởng  ấy  yên  tịnh,  vắng  lặng,  rất  vắng  lặng  diệt  mất, 
diệt  mất  bắng  cách  im  dìm,  bị  làm  cho  điêu  tàn,  vẫn  điêu  tàn,  bị  làm  cho  khô  héo,  thật 
khô  héo  rốt  cuộc  rồi  bị  làm  cho  xa  lìa.  Vì  nhân  đó  mới  gọi  là  sự  diệt  của  cùn  khốn 
tưởng  (patighasanhã) . 

690. 

Nói  do  không  tác  ỷ  với  cách  tưởng  dị  mà  tưởng  dị  đó  ra  sao?  Như  là  sự  nhớ  tưởng, 
cách  nhớ  tưởng,  thái  độ  nhớ  tưởng  của  bực  không  nhập  thiền,  đều  đồng  với  ý  giới, 
hoặc  đều  đồng  với  ý  thức  giới.  Những  thế  gọi  là  tưởng  dị. 

Mà  Phíc-khú  vẫn  không  tác  ý  cách  tưởng  dị  thế  đó.  Vì  nhân  đó  mới  gọi  là  do  không 
tác  ý  với  tưởng  dị. 

691. 

Nói  hư  không  không  cùng  tột  mà  hư  không  đó  ra  sao?  Như  là  trống  rỗng  thường  gọi 
là  hư  không,  sự  trống  thường  gọi  là  trống  rỗng,  lỗ  trống  thường  gọi  là  trống  không  mà 
sắc  tứ  đại  sung  không  đụng  chạm.  Như  thế  gọi  là  hư  không,  mà  Phíc-khú  chăm  chú 
tâm  thuần  thục,  rải  lòng  không  cùng  tột  trong  hư  không  ấy.  Nhân  đó  mới  gọi  là  hư 
không  không  cùng  tột. 

692. 

Câu  nói  Không  vô  biên  xứ  tức  là  tâm  và  sở  hữu  của  bực  nhập  thiền  Không  vô  biên  xứ; 
hoặc  của  bực  sanh  trong  cõi  Không  vô  biên  xứ,  hoặc  của  bực  La- hán  trụ  lạc  kiến  pháp. 

693. 

Nói  đắc  chứng  tức  là  đặng,  đến,  trúng,  nhập  lại  làm  cho  rõ  rệt,  chứng  đến  bực  Không 
vô  biên  xứ. 

694. 

Nói  trụ  có  nghĩa  là  vẫn  liên  quan  nhau. . .  tạm  đình.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  trụ. 


695. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


205 


Nói  do  vượt  qua  Không  vô  biên  xứ  bằng  mọi  cách  có  nghĩa  là  bực  Phíc-khú  đã  vượt 
qua,  lướt  khỏi,  qua  khỏi  với  Thức  vô  biên  xứ  ấy.  Bằng  nhân  đó  mới  gọi  là  vượt  qua 
Không  vô  biên  xứ  bằng  mọi  cách. 

696. 

Nói  thức  vô  cùng  tột  có  nghĩa  là  Phíc-khú  đã  quán  hư  không  hoàn  thảnh  rồi  đến  tưởng 
thức  không  cùng  không  tột.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  thức  vô  cùng  tột. 

697. 

Nói  Thức  vô  biên  xứ  tức  là  tâm  và  sở  hữu  của  bực  nhập  thiền  Thức  vô  biên  xứ  hay  là 
của  người  sanh  lên  cõi  Thức  vô  biên  xứ.  Hoặc  của  bực  tứ  quả  đang  hưởng  kiến  pháp 
lạc  trú. 

698. 

Nói  đắc  chứng  tức  là  cách  đến,  sự  đến,  cách  trúng,  làm  cho  rõ,  cách  nhập  lại  là  đắc 
thiền  Thức  vô  biên  xứ. 

699. 

Nói  trụ  có  nghĩa  là  liên  quan  nhau. . .  hay  tạm  đình  trụ.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  trụ. 

700. 

Nói  do  lướt  khỏi  Thức  vô  biên  xứ  bằng  mọi  cách  có  nghĩa  là  Phíc-khú  đã  vượt  khỏi, 
lướt  qua,  đã  qua  với  Thức  vô  biên  ấy.  Bằng  nhân  đó  mới  gọi  là  lướt  khỏi  Thức  vô  biên 
xứ  bằng  mọi  cách. 

701. 

Nói  thức  không  có  chút  nào  nghĩa  là  Phíc-khú  nhận  thấy  rằng  thức  đó  không  có,  tiêu 
mất,  không  còn  chút  nào.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  thức  không  có  chút  nào. 

702. 

Nói  Vô  sở  hữu  xứ  tức  là  tâm  và  sở  hữu  của  người  nhập  thiền  Vô  sở  hữu  xứ  hay  bực 
sanh  về  cõi  Vô  sở  hữu  xứ,  hoặc  La-hán  đang  trụ  lạc  kiến  pháp. 

703. 

Nói  đắc  chứng  tức  là  cách  đến,  sự  đến,  cách  trúng,  làm  cho  rõ,  cách  nhập  lại  là  đắc 
chứng  với  Không  vô  biên  xứ. 

704. 

Nói  trụ  có  nghĩa  là  liên  quan  nhau. . .  hay  tạm  đình  trụ.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  trụ. 

705. 

Nói  do  lướt  khỏi  Vô  sở  hữu  xứ  bằng  mọi  cách  nghĩa  là  Phíc-khú  đã  vuợt  qua  khỏi  rồi, 
qua  rồi  với  Vô  sở  hữu  xứ  ấy.  Bằng  nhân  đó  lướt  khỏi  Vô  sở  hữu  xứ  bằng  mọi  cách. 

706. 

Nói  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  là  Phíc-khú  quán  thiền  Vô  sở  hữu  xứ  ấy  cho  là  vắng  lặng 
mà  tu  tiến  nhập  thiền  còn  có  hành.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  phi  tưởng  phi  phi  tưởng. 

707. 

Nói  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  tức  là  tâm  và  sở  hữu  của  người  nhập  thiền  Phi  tưởng 
phi  phi  tưởng  xứ.  Hay  là  của  bực  sanh  về  cõi  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ,  hoặc  của  La- 
hán  đang  trụ  lạc  kiến  pháp. 

708. 

Nói  đắc  chứng  tức  là  cách  đến,  sự  đến,  cách  trúng,  làm  cho  rõ,  cách  nhập  lại  là  đắc  với 
thiền  phi  tưởng  phi  phi  tưởng. 

709. 

Câu  nói  trụ  có  nghĩa  là  liên  quan  nhau,  phẩm  hạnh  đang  còn,  đang  gìn  giữ,  đang  hành 
vi,  đang  hành  động,  đang  dạo  đi,  đang  tạm  trụ.  Do  nhân  ấy  mới  gọi  là  trụ. 

Dứt  Phân  theo  Kinh 


206 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


c.  THIỀN  PHÂN  TÍCH  -  PHẦN  PHÂN  THEO  DIỆU  PHÁP 

Thiền  thiện  theo  bốn  bực 

710.  ’ 

Bốn  bực  thiền  là  sơ  thiền,  nhị  thiền,  tam  thiền  và  tứ  thiền. 

711. 

Trong  bổn  bực  thiền  đó  mà  sơ  thiền  ra  sao?  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nầy  tu  tiến  theo 
đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  tĩnh  ly  chư  dục...  đắc  sơ  thiền  bằng  đề  mục  đất  hiệp  với 
tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ  định  trong  khi  nào  thì  năm  chi  thiền  là  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc,  nhất 
tâm  vẫn  có  trong  khi  ấy.  Như  thế  gọi  là  sơ  thiền.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  tương  ưng 
với  thiền. 

712. 

Nhị  thiền  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  tu  tiến  hành  theo 
đường  lối  hầu  đến  sắc  giới  vắng  lặng  tầm,  tứ. . .  đắc  nhị  thiền  trụ  đề  mục  đất  trong  khi 
đó  vẫn  có  ba  chi  thiền  là  hỷ,  lạc  và  nhất  tâm.  Như  thế  gọi  là  nhị  thiền.  Còn  những  pháp 
ngoài  ra  tương  ưng  thiền. 

713. 

Tam  thiền  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  tu  tiến  theo 
đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  do  tan  luôn  hỷ. . .  đắc  tam  thiền  trụ  đề  mục  đất  trong  khi  đó 
vẫn  còn  hai  chi  thiền  là  lạc  và  nhất  tâm.  Như  thế  gọi  là  tam  thiền.  Còn  những  pháp 
ngoài  ra  tương  ưng  thiền. 

714. 

Tứ  thiền  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  tu  tiến  theo  đường 
lối  hầu  đến  Sắc  giới  và  trừ  luôn  lạc. . .  đắc  tứ  thiền  trụ  đề  mục  đất  trong  khi  đó  vẫn  có 
hai  chi  thiền  là  xả  và  nhất  tâm.  Như  thế  gọi  là  tứ  thiền.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  tương 
ưng  thiền. 


Thiền  thiện  theo  năm  bực 
715. 

Như  là  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  tĩnh  ly 
chư  dục  ...  đắc  sơ  thiền  trụ  đề  mục  đất  trong  khi  đó  vẫn  có  năm  chi  thiền  là  tầm,  tứ, 
hỷ,  lạc  và  nhất  tâm.  Như  thế  gọi  là  sơ  thiền.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  thuộc  tương 
ưng  thiền. 

Như  là  Phíc-khú  trong  khi  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  yên  tĩnh  vô  tầm 
hữu  tứ  có  hỷ,  lạc,  đắc  nhị  thiền  trụ  đề  mục  đất  trong  khi  đó  vẫn  có  bốn  chi  thiền  là  tứ, 
hỷ,  lạc  và  nhất  tâm.  Như  thế  gọi  là  nhị  thiền.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  tương  ưng 
thiền. 


716. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


207 


717. 

Như  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  vắng  lặng 
tầm,  tứ. . .  đắc  tam  thiền  trụ  đề  mục  đất  trong  khi  đó  vẫn  có  ba  chi  thiền  là  hỷ,  lạc  và 
nhất  tâm.  Như  thế  gọi  là  tam  thiền.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  tương  ưng  thiền. 

718.  ^  , 

Như  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới  hết  ưu  luôn 
hỷ. . .  đắc  tứ  thiền  trụ  đề  mục  đất  trong  khi  đó  vẫn  có  hai  chi  thiền  là  lạc  và  nhất  tâm. 
Như  thế  gọi  là  tứ  thiền.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  tương  ưng  thiền. 

719. 

Như  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới  đặng  trừ  luôn 
lạc...  đắc  ngũ  thiền  trụ  đề  mục  đất  trong  khi  đó  vẫn  có  hai  chi  thiền  là  xả  và  nhất 
tâm.  Như  thế  gọi  là  ngũ  thiền.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  tương  ưng  thiền. 

720. 

Như  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  Vô  sắc  giới,  đã  trừ  luôn 
lạc...  lướt  khỏi  luôn  cả  Vô  sở  hữu  xứ,  vẫn  đắc  tứ  thiền  đồng  sanh  với  tưởng  phi 
tưởng  phi  phi  tưởng  trong  khi  đó  có  hai  chi  thiền  là  xả  và  nhất  tâm.  Như  thế  gọi  là  tứ 
thiền  (Vô  sắc  giới).  Còn  những  pháp  ngoài  ra  tương  ưng  thiền. 


Thiền  thiện  siêu  thế  theo  bốn  bực 

721. 

Bốn  bực  thiền  là  sơ  thiền,  nhị  thiền,  tam  thiền  và  tứ  thiền. 

722. 

Trong  bổn  bậc  thiền  đó  mà  sơ  thiền  ra  sao?  Như  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu  tiến 
theo  thiền  siêu  thế,  cơ  quan  ra  khỏi  khổ  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng 
bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục. . .  vẫn  đắc  sơ  thiền  mà  hành  nan  đắc  trì  trong  khi  nào  thì 
năm  chi  thiền  là  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  và  nhất  tâm  vẫn  có  trong  khi  ấy.  Như  thế  gọi  là  sơ 
thiền.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  tương  ưng  thiền. 

723. 

Nhị  thiền  trong  khỉ  có  ra  sao?  Như  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu  tiến  theo  thiền  siêu 
thế,  cơ  quan  ra  khỏi  khổ  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh 
ly  tầm,  tứ. . .  đắc  nhị  thiền  mà  hành  nan  đắc  trì  trong  khi  đó  ba  chi  thiền  là  hỷ,  lạc  và 
nhất  tâm  vẫn  có  trong  khi  ấy.  Như  thế  gọi  là  nhị  thiền.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  là 
tương  ưng  thiền. 

724. 

Tam  thiền  trong  khỉ  có  ra  sao?  Như  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu  tiến  theo  thiền  siêu 
thế,  cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ. . .  do 
tiêu  tan  luôn  hỷ  đắc  tam  thiền  mà  hành  nan  đắc  trì  trong  khi  đó  hai  chi  thiền  là  lạc  và 
nhất  tâm  vẫn  có.  Như  thế  gọi  là  tam  thiền.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  tương  ưng  thiền. 

725. 

Tứ  thiền  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu  tiến  theo  thiền  siêu 
thế,  cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  trừ 
luôn  lạc...  đắc  tứ  thiền  mà  hành  nan  đắc  trì  trong  khi  nào  thì  hai  chi  thiền  là  xả  và 
nhất  tâm  vẫn  có.  Như  thế  gọi  là  tứ  thiền.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  tương  ưng  thiền. 


Thiền  thiện  siêu  thế  theo  năm  bực 
726. 


208 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


Như  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế,  co  quan  ra  khỏi  khổ  đưa 
đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu  chứng  bực  ban  so,  tĩnh  ly  chư  dục,  đắc  so  thiền  mà 
hành  nan  đắc  trì  trong  khi  nào  thì  ngũ  chi  thiền  là  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  và  nhất  tâm  vẫn  có. 
Như  thế  gọi  là  nhị  thiền.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  tương  ưng  với  thiền. 

728.  !  .  , 

Như  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế,  cơ  quan  ra  khỏi  khổ,  đưa 
đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  tầm,  tứ...  đắc  tam  thiền 
mà  hành  nan  đắc  trì  trong  khi  đó  ba  chi  thiền  là  hỷ,  lạc  và  nhất  tâm  vẫn  có.  Như  thế 
gọi  là  tam  thiền.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  tương  ưng  thiền. 

729. 

Như  là  Phíc-khú  trong  khi  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế,  cơ  quan  ra  khỏi  khổ  đưa  đến  rốt 
ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tan  luôn  hỷ  đắc  tứ  thiền  mà  hành  nan  đắc 
trì  trong  khi  đó  thì  hai  chi  thiền  là  lạc  và  nhất  tâm  vẫn  có.  Như  thế  gọi  là  tứ  thiền. 
Còn  những  pháp  ngoài  ra  tương  ưng  thiền. 

730. 

Như  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế,  cơ  quan  ra  khỏi  khổ  đưa 
đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến,  hầu  chứng  bực  ban  sơ  trừ  luôn  lạc...  đắc  ngũ  thiền  mà 
hành  nan  đắc  trì  trong  khi  đó  thì  hai  chi  thiền  là  xả  và  nhất  tâm  vẫn  có.  Như  thế  gọi  là 
ngũ  thiền.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  tương  ưng  với  thiền. 


Thiền  dị  thục  quả  theo  bốn  bực  và  năm  bực 

731. 

Bốn  bực  thiền  là  sơ  thiền,  nhị  thiền,  tam  thiền  và  tứ  thiền. 

732.  ' 

*  Sơ  thiền  trong  khi  có  ra  sao? 

-  Như  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  tĩnh  ly  chư 
dục  ...  đắc  sơ  thiền  trụ  đề  mục  đất  trong  khi  nào  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  có  trong  khi 
ấy.  Như  thế  gọi  là  chư  pháp  thiện. 

-  Bực  Phíc-khú  tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  trụ  đề  mục  đất  mà  thành  dị  thục  quả  do 
tu  hành  chứa  để  thiện  sắc  giới  khi  đó  năm  chi  thiền  là  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  và  nhất  tâm 
vẫn  có.  Như  thế  gọi  là  sơ  thiền.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  tương  ưng  thiền. 

*  Nhị  thiền  đó  ra  sao? 

-  Như  là  Phíc-khú  trong  khi  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  vắng  lặng  tầm, 
tứ. . .  đắc  nhị  thiền  trụ  đề  mục  đất  trong  khi  nào  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  vẫn  có.  Như 
thế  gọi  là  chư  pháp  thiện. 

-  Bực  Phíc-khú  tĩnh  ly  tầm,  tứ...  đắc  nhị  thiền...  tam  thiền...  tứ  thiền...  đắc  sơ 
thiền. . .  đắc  ngũ  thiền  trụ  đề  mục  đất  mà  thành  dị  thục  quả  do  đã  tu  hành  chứa  để 
thiện  Sắc  giới  trong  khi  nào  thì  hai  chi  thiền  là  xả  và  nhất  tâm  vẫn  có.  Như  thế  gọi  là 
ngũ  thiền.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  tương  ưng  thiền. 

-  Bực  Phíc-khú  trong  khi  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  Vô  sắc  giới  đã  trừ  luôn  lạc. . . 
do  lướt  khỏi  luôn  đến  Vô  sở  hữu  xứ  đắc  tứ  thiền  đồng  sanh  với  tưởng  Phi  tưởng  phi 
phi  tưởng  xứ  trong  khi  đó  thì  xúc...  vô  phóng  dật  vẫn  có.  Như  thế  gọi  là  chư  pháp 
thiện,  mà  bực  Phíc-khú  đã  trừ  lạc...  lướt  khỏi  luôn  Vô  sở  hữu  xứ  đắc  tứ  thiền  đồng 
sanh  với  tưởng  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  mà  thảnh  dị  thục  quả  do  đã  tu  hành  chứa 
để  thiện  Vô  sắc  giới  trong  khi  đó  thì  hai  chi  thiền  là  xả  và  nhất  tâm  vẫn  có.  Như  thế 
gọi  là  tứ  thiền.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  tương  ưng  với  thiền  (theo  Pãlĩ  rút  ngắn). 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


209 


Thiền  dị  thục  quả  siêu  thế  theo  bốn  và  năm  bực 

733. 

Bốn  bực  thiền  là  sơ  thiền,  nhị  thiền,  tam  thiền  và  tứ  thiền. 

734.  ' 

*  Sơ  thiền  trong  khi  có  ra  sao? 

-  Như  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế,  cơ  quan  ra  khỏi  khổ  đưa 
đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  mà 
hành  nan  đắc  trì  trong  khi  đó  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  vẫn  có.  Như  thế  gọi  là  chư  pháp 
thiện. 

-  Bực  tĩnh  ly  chư  dục . . .  đắc  sơ  thiền  mà  hành  nan  đắc  trì  thuộc  chủng  tiêu  diệt  mà 
thành  dị  thục  quả  do  nhờ  tu  tiến  thực  hành  chứa  để  thiền  thiện  siêu  thế  trong  khi  đó 
thì  năm  chi  thiền  là  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  và  nhất  tâm  vẫn  có.  Như  thế  gọi  là  sơ  thiền.  Còn 
những  pháp  ngoài  ra  thuộc  tương  ưng  thiền. 

*  Nhị  thiền  trong  khi  có  ra  sao? 

-  Như  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế,  cơ  quan  ra  khỏi  khổ  đưa 
đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  tầm,  tứ. . .  đắc  nhị  thiền  mà 
hành  nan  đắc  trì  trong  khi  đó  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  vẫn  có.  Như  thế  gọi  là  chư  pháp 
thiện. 

-  Mà  bực  tĩnh  ly  chư  dục  đắc  nhị  thiền. . .  tam  thiền. . .  tứ  thiền. . .  đắc  sơ  thiền. . .  đắc 
ngũ  thiền  mà  hành  nan  đắc  trì  thuộc  chủng  tiêu  diệt  thảnh  dị  thục  quả  do  nhờ  tu  hành 
tiến  hóa  chứa  để  thiền  thiện  siêu  thế  trong  khi  đó  thì  hai  chi  thiền  là  xả  và  nhất  tâm 
vẫn  có.  Như  thế  gọi  là  ngũ  thiền.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  tương  ưng  thiền,  (theo 
Pãlĩ  rút  ngắn). 


Thiền  tố  (kiriya)  theo  bốn  và  năm  bực 

735. 

Bốn  bực  thiền  là  sơ  thiền,  nhị  thiền,  tam  thiền  và  tứ  thiền. 

736. 

*  Sơ  thiền  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu  tiến  theo  thiền  sắc 
giới,  tĩnh  ly  chư  dục  ...  đắc  sơ  thiền  trụ  đề  mục  đất  mà  thành  tố  (kiriyã)  phi  thiện  phi 
dị  thục  quả,  kiến  pháp  lạc  trụ  thì  trong  khi  đó  năm  chi  thiền  là  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  và  nhất 
tâm  vẫn  có.  Như  thế  gọi  là  sơ  thiền.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  tương  ưng  thiền. 

*  Nhị  thiền  đó  ra  sao? 

-  Như  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu  tiến  theo  thiền  sắc  giới,  vắng  lặng  tầm,  tứ...  đắc 
nhị  thiền...  tam  thiền...  tứ  thiền...  đắc  sơ  thiền...  đắc  ngũ  thiền  trụ  đề  mục  đất  mà 
thành  tố  phi  thiện,  phi  dị  thục  quả,  kiến  pháp  lạc  trụ  thì  trong  khi  đó  hai  chi  thiền  là 
xả  và  nhất  tâm  vẫn  có.  Như  thế  gọi  là  ngũ  thiền.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  tương  ưng 
thiền. 

-  Như  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu  tiến  theo  thiền  Vô  sắc  giới  đã  trừ  luôn  lạc  lướt 
khỏi  luôn  cả  Vô  sở  hữu  xứ  đắc  tứ  thiền  đồng  sanh  với  tưởng  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng 
xứ  trong  khi  đó  thì  hai  chi  thiền  là  xả  và  nhất  tâm  vẫn  có.  Như  thế  gọi  là  tứ  thiền. 
Còn  những  pháp  ngoài  ra  tương  ưng  với  thiền  (theo  Pãlĩ  rút  ngắn). 

Dứt  Phân  theo  Diệu  Pháp 


210 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


737. 


D.  THIỀN  PHÂN  TÍCH  PHÀN  VẤP  ĐÁP 

Bốn  bực  thiền  là  : 

1 .  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nầy  tĩnh  ly  chư  dục,  đã  vắng  lặng  lìa  các  pháp  bất  thiện 
đắc  so  thiền  vẫn  có  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ  định. 

2.  Đắc  nhị  thiền  vắng  lặng  tầm,  tứ  trong  sạch  tự  nội  độc  đoán  trong  tâm. 

3.  Vô  tầm  vô  tứ  chỉ  còn  hỷ,  lạc  sanh  từ  định  do  tan  luôn  hỷ  mới  thảnh  người  có  tâm 
xả,  có  chánh  niệm  lưong  tri  và  hưởng  vui  với  danh  thân,  chứng  tam  thiền  là  thiền 
mà  các  bực  Thánh  nhân  khen  ngợi  người  đắc  thiền  ấy  là  bực  có  tâm  xả,  có  chánh 
niệm  lưong  tri  như  thế. 

4.  Đắc  tứ  thiền  vô  khổ  vô  lạc  do  trừ  đặng  lạc  khổ  bởi  đã  diệt  yên  ưu  hỷ,  có  chánh 
niệm  vẫn  do  nhờ  xả. 


VẤN  THEO  ĐẦU  ĐỀ  TAM  VẤN  THEO  ĐẦU  ĐỀ  NHỊ 


Những  bốn  bực  thiền  mà  thiền  nào  thảnh  thiện,  thiền  nào  thảnh  bất  thiện,  thiền  nào 
thành  vô  ký. . .  thiền  nào  thảnh  hữu  y,  thiền  nào  thảnh  vô  y. 


Đáp  theo  đầu  đề  tam 
738. 

*  4  thiền  thảnh  thiện  cũng  có,  thành  vô  ký  cũng  có. 

*  3  thiền  trừ  ra  lạc  thọ  sanh  trong  thiền  ấy  thời  thảnh  tương  ưng  lạc  thọ. 

*  4  thiền  trừ  ra  phi  khổ  phi  lạc  thọ  sanh  trong  thiền  ấy  thời  thảnh  tương  ưng  phi  khổ  phi 
lạc  thọ. 

*  4  thiền  thảnh  dị  thục  quả  cũng  có,  thảnh  dị  thục  nhân  cũng  có,  thành  phi  dị  thục  quả 
phi  dị  thục  nhân  cũng  có. 

*  4  thiền  thảnh  do  thủ  cảnh  thủ  cũng  có,  thành  phi  do  thủ  cảnh  thủ  cũng  có,  thảnh  phi 
do  thủ  phi  cảnh  thủ  cũng  có. 

*  4  thiền  thảnh  phi  phiền  toái  cảnh  phiền  não  cũng  có,  thảnh  phiền  toái  phi  cảnh  phiền 
não  cũng  có. 

*  Sơ  thiền  trừ  ra  tầm,  tứ  sanh  trong  thiền  ấy  thời  thành  hữu  tầm  hữu  tứ.  Tam  thiền 
thành  vô  tầm  vô  tứ. 

*  2  thiền  trừ  ra  hỷ  sanh  trong  thiền  ấy  thời  thành  đồng  sanh  hỷ. 

*  3  thiền  trừ  ra  lạc  sanh  trong  thiền  ấy  thời  thảnh  đồng  sanh  lạc. 

*  4  thiền  trừ  ra  xả  sanh  trong  thiền  ấy  thời  thảnh  đồng  sanh  xả. 

*  4  thiền  thảnh  phi  sơ  đạo  và  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. 

*  4  thiền  thảnh  phi  hữu  nhân  phi  sơ  đạo  và  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. 

*  4  thiền  thảnh  nhân  sanh  tử  cũng  có,  thảnh  nhân  đến  Níp-bàn  cũng  có,  thảnh  phi  nhân 
sanh  tử  phi  nhân  đến  Níp-bàn  cũng  có. 

*  4  thiền  thảnh  hữu  học  cũng  có,  thành  phi  hữu  học  phi  vô  học  cũng  có. 

*  4  thiền  thành  đáo  đại  cũng  có,  thành  vô  lượng  cũng  có. 

*  3  thiền  không  nên  nói  thành  biết  cảnh  hỷ  thiểu,  vẫn  thảnh  biết  cảnh  đáo  đại,  vẫn 
thành  biết  cảnh  vô  lượng.  Không  nên  nói  thành  biết  cảnh  vô  lượng  cũng  có. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


211 


*  4  thiền  thảnh  biết  cảnh  hỷ  thiểu  cũng  có,  thành  biết  cảnh  đáo  đại  cũng  có,  thảnh  biết 
cảnh  vô  lượng  cũng  có.  Không  nên  nói  chỉ  thảnh  biết  cảnh  hy  thiểu,  chỉ  thảnh  biết 
cảnh  đáo  đại  hay  chỉ  thảnh  biết  cảnh  vô  lượng  cũng  có. 

*  4  thiền  thảnh  trung  bình  cũng  có,  thảnh  tinh  lương  cũng  có. 

*  4  thiền  thảnh  chánh  nhất  định  cũng  có,  thảnh  bất  định  cũng  có. 

*  3  thiền  không  thảnh  biết  cảnh  đáo  đại,  mà  thảnh  đạo  là  nhân  cũng  có,  thảnh  đạo  là 
trưởng  cũng  có;  không  nên  nói  vẫn  thảnh  đạo  là  nhân  cũng  có,  vẫn  thảnh  đạo  là 
trưởng  cũng  có. 

*  4  thiền  thảnh  đạo  là  cảnh  cũng  có,  thảnh  đạo  là  nhân  cũng  có,  thành  đạo  là  trưởng 
cũng  có.  Không  nên  nói  thảnh  đạo  là  cảnh,  thành  đạo  là  nhân  hay  thảnh  đạo  là  trưởng 
cũng  có. 

*  4  thiền  thảnh  sanh  tồn  cũng  có,  thảnh  phi  sanh  tồn  cũng  có,  thảnh  sẽ  sanh  cũng  có. 

*  4  thiền  thảnh  quá  khứ  cũng  có,  thảnh  vị  lai  cũng  có,  thảnh  hiện  tại  cũng  có. 

*  3  thiền  không  nên  nói  thảnh  biết  cảnh  quá  khứ,  vẫn  thảnh  biết  cảnh  vị  lai,  vẫn  thảnh 
biết  cảnh  hiện  tại. 

*  4  thiền  thảnh  biết  cảnh  quá  khứ  cũng  có,  thảnh  biết  cảnh  vị  lai  cũng  có,  thảnh  biết 
cảnh  hiện  tại  cũng  có.  Không  nên  nói  chỉ  thảnh  biết  cảnh  quá  khứ,  chỉ  thảnh  biết 
cảnh  vị  lai,  chỉ  thành  biết  cảnh  hiện  tại  cũng  có. 

*  4  thiền  thảnh  nội  phần  cũng  có,  thảnh  ngoại  phần  cũng  có,  thảnh  nội  và  ngoại  phần 
cũng  có. 

*  3  thiền  thảnh  biết  cảnh  ngoại. 

*  4  thiền  thảnh  biết  cảnh  nội  phần  cũng  có,  thảnh  biết  cảnh  ngoại  phần  cũng  có,  thảnh 
biết  cảnh  nội  và  ngoại  phần  cũng  có.  Không  nên  nói  chỉ  thảnh  biết  cảnh  nội  phần,  chỉ 
thành  biết  cảnh  ngoại  phần,  chỉ  thảnh  biết  cảnh  nội  và  ngoại  phần  cũng  có. 

*  4  thiền  thảnh  bất  kiến  vô  đối  chiếu. 


Đáp  theo  đầu  đề  nhị 

i.  Đáp  phần  chùm  nhân  (hetugocchaka) 

739. 

Bốn  thiền  thảnh  nhân.  4  thiền  thảnh  hữu  nhân.  4  thiền  thảnh  tương  ưng  nhân.  4  thiền 
không  thể  nói  thảnh  nhân  hữu  nhân  hay  thảnh  phi  nhân  hữu  nhân.  4  thiền  không  thể 
nói  thảnh  nhân  hữu  nhân  hay  thành  phi  nhân  hữu  nhân.  4  thiền  không  thể  nói  thảnh 
nhân  tương  ưng  nhân  hay  chỉ  thảnh  phi  nhân  tương  ưng  nhân.  4  thiền  thảnh  phi  nhân 
hữu  nhân. 

ii.  Đáp  phần  nhị  đề  đỉnh  (culantaraduka) 

4  thiền  thảnh  hữu  duyên.  4  thiền  thảnh  hữu  vi.  4  thiền  thảnh  bất  kiến.  4  thiền  thảnh 
vô  đối  chiếu.  4  thiền  thảnh  phi  sắc.  4  thiền  thảnh  hiệp  thế  cũng  có,  thảnh  siêu  thế 
cũng  có.  4  thiền  thảnh  cũng  có  tâm  biết  đặng,  thảnh  cũng  có  tâm  không  biết  đặng. 

iii.  Đáp  phần  chùm  lậu  (ãsavagocchaka) 

4  thiền  thảnh  phi  lậu.  4  thiền  thảnh  cảnh  lậu  cũng  có,  thảnh  phi  cảnh  lậu  cũng  có.  4 
thiền  thảnh  bất  tương  ưng  lậu.  4  thiền  không  thể  nói  thảnh  lậu  cảnh  lậu.  4  thiền  thảnh 
phi  cảnh  lậu  cũng  có,  cũng  không  thể  nói  thảnh  phi  lậu  cảnh  lậu  cũng  có.  4  thiền 
không  thể  nói  dĩ  nhiên  thảnh  lậu  tương  ưng  lậu  hay  dĩ  nhiên  thảnh  phi  lậu  tương  ưng 


212 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


lậu.  4  thiền  thảnh  bất  tương  ưng  lậu  cảnh  lậu  cũng  có,  thảnh  bất  tương  ưng  lậu  phi 
cảnh  lậu  cũng  có. 

iv,  V,  vi,  vii,  viii,  ix,  X,  xi,  xii.  Đáp  phần  chùm  triền...  (sanyọịanagocchaka) 

4  thiền  thành  phi  triền...  4  thiền  thảnh  phi  phược...  4  thiền  thảnh  phi  bộc...  4  thiền 
thành  phi  phối. . .  4  thiền  thảnh  phi  cái. . .  4  thiền  thảnh  phi  khinh  thị. . .  4  thiền  thảnh 
tri  cảnh.  4  thiền  thảnh  phi  tâm.  4  thiền  thảnh  sở  hữu  tâm.  4  thiền  thảnh  tương  ưng 
tâm.  4  thiền  thảnh  hòa  với  tâm.  4  thiền  thảnh  có  tâm  làm  sở  sanh.  4  thiền  thành  đồng 
sanh  tồn  với  tâm.  4  thiền  thảnh  tùng  tâm  thông  lưu.  4  thiền  thảnh  hòa  với  tâm  có  tâm 
làm  sở  sanh.  4  thiền  thảnh  hòa,  sanh  tồn  và  nương  tâm  làm  sở  sanh.  4  thiền  thảnh  có 
tâm  làm  sở  sanh,  thông  lưu  và  hòa  với  tâm.  4  thiền  thảnh  bên  ngoài.  4  thiền  thảnh  y 
sinh.  4  thiền  thảnh  do  thủ  cũng  có,  thảnh  phi  do  thủ  cũng  có.  4  thiền  thảnh  phi  thủ.  4 
thiền  thảnh  phi  phiền  não. 

xiii.  Đáp  nhị  đề  yêu  bối  (pitthiduka) 

740. 

*  4  thiền  thảnh  phi  sơ  đạo  tuyệt  trừ.  4  thiền  thành  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ.  4  thiền 
thành  phi  hữu  nhân  phi  sơ  đạo  tuyệt  trừ.  4  thiền  thảnh  phi  hữu  nhân  phi  ba  đạo  cao 
tuyệt  trừ. 

*  Sơ  thiền  trừ  tầm  sanh  trong  thiền  ấy  thời  thảnh  hữu  tầm.  Ba  thiền  (kia)  thảnh  vô  tầm. 

*  Sơ  thiền  trừ  tứ  sanh  trong  thiền  ấy  thời  thành  hữu  tứ.  Ba  thiền  (kia)  thành  vô  tứ. 

*  2  thiền  trừ  hỷ  sanh  trong  thiền  ấy  thời  thảnh  hữu  hỷ.  Hai  thiền  (kia)  thảnh  vô  hỷ. 

*  2  thiền  trừ  hỷ  sanh  trong  thiền  ấy  thời  thảnh  đồng  sanh  hỷ.  Hai  thiền  (kia)  thảnh  phi 
đồng  sanh  hỷ. 

*  3  thiền  trừ  lạc  sanh  trong  thiền  ấy  thời  thảnh  đồng  sanh  lạc.  Tứ  thiền  thảnh  phi  đồng 
sanh  lạc. 

*  4  thiền  trừ  xả  sanh  trong  thiền  ấy  thời  thảnh  đồng  sanh  xả.  ba  thiền  thảnh  phi  đồng 
sanh  xả. 

*  4  thiền  thảnh  phi  Dục  giới,  thảnh  sắc  giới  cũng  có,  thảnh  phi  sắc  giới  cũng  có. 

*  3  thiền  thảnh  phi  Vô  sắc  giới.  Tứ  thiền  thảnh  Vô  sắc  giới  cũng  có,  thảnh  phi  Vô  sắc 
giới  cũng  có. 

*  4  thiền  thảnh  liên  quan  luân  hồi  cũng  có,  thảnh  bất  liên  quan  luân  hồi  cũng  có. 

*  4  thiền  thảnh  nhân  xuất  luân  hồi  cũng  có,  thành  phi  nhân  xuất  luân  hồi  cũng  có. 

*  4  thiền  thảnh  nhất  định  cũng  có,  thảnh  bất  định  cũng  có. 

*  4  thiền  thảnh  hữu  thượng  cũng  có,  thảnh  vô  thượng  cũng  có. 

*  4  thiền  thảnh  vô  y,  chỉ  có  bấy  nhiêu. 

Dứt  Phần  vẩn  đáp 
Hoàn  bị  Thiền  phân  tích 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


213 


PHÀN  XIII  -  VÔ  LƯỢNG  PHÂN  TÍCH 

A.  VÔ  LƯỢNG  PHÂN  TÍCH  -  PHÀN  PHÂN  THEO  KINH 

741. 

Tứ  vô  lượng: 

1.  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nầy  rải  tâm  từ  hướng  thứ  nhất,  hướng  thứ  hai  cũng  như 
thế,  hướng  thứ  ba  cũng  như  thế,  hướng  thứ  tư  cũng  như  thế,  hướng  trên  hướng  dưới, 
hướng  mặt  hướng  trái  cũng  đồng  như  thế.  Rải  tâm  từ  rộng  lớn  bao  la  vô  lượng  cho 
đặng  không  gây  oan  trái,  chẳng  sân  ác  độc  hại  cho  đến  tất  cả  chúng  sanh  trong  đời 
do  thảnh  người  vẫn  có  tâm  bình  đẳng  đối  với  mỗi  chúng  sanh. 

2.  Rải  tâm  bi  đến  hướng  thứ  nhất,  hướng  thứ  hai,  hướng  thứ  ba,  hướng  thứ  tư  đều  như 
thế,  cho  đến  hướng  trên  hướng  dưới,  phía  mặt,  phía  trái  cũng  đều  đồng  như  nhau. 
Rải  tâm  bi  rộng  rãi  bao  la  vô  lượng  mong  cho  tất  cả  chúng  sanh  trong  đời  đặng 
không  sân  ác  độc  hại,  đừng  gây  oan  trái  nhau,  do  tâm  bình  đẳng  đối  với  mỗi  hạng 
chúng  sanh. 

3.  Rải  tâm  hỷ  ngay  hướng  thứ  nhất,  hướng  thứ  hai,  hướng  thứ  ba,  hướng  thứ  tư  cũng 
như  thế,  cho  đến  hướng  trên  hướng  dưới  luôn  bên  mặt  bên  trái  cũng  đều  đồng  như 
nhau.  Rải  lòng  hỷ  lớn  lao  rộng  rãi  vô  lượng  mong  cho  tất  cả  chúng  sanh  đều  không 
sân  ác  độc  hại,  đừng  gây  oan  trái  cho  nhau,  do  thành  người  có  tâm  bình  đẳng  đối 
với  mỗi  hạng  chúng  sanh. 

4.  Rải  lòng  xả  ngay  hướng  thứ  nhất,  hướng  thứ  hai,  hướng  thứ  ba,  hướng  thứ  tư  cũng 
như  thế,  phía  trên  phía  dưới  cho  đến  bên  phải  bên  trái  cũng  đều  đồng  nhau.  Rải  lòng 
xả  lớn  lao  bao  quát  vô  lượng  mong  cho  tất  cả  chúng  sanh  không  sân  ác  độc  hại, 
không  nên  gây  oan  trái  do  bực  có  tâm  bình  đẳng  đối  với  mỗi  hạng  chúng  sanh. 


1)  Từ  vô  lượng  xiển  minh 

742. 

Thế  nào  là  Phic-khú  rải  lòng  từ  đến  hướng  thứ  nhất?  Như  là  Phíc-khú  rải  lòng  từ  đến 
tất  cả  chúng  sanh  như  là  người  thấy  kẻ  khác  thảnh  chỗ  thưong  yêu  tâm  thích,  nên 
thương  yêu  như  thế. 

743. 

*  Nói  từ  mà  từ  đó  ra  sao?  Như  là  cách  thương,  thái  độ  thương,  sự  thương  yêu  cả  chúng 
sanh,  tâm  thương  yêu  giải  thoát.  Như  thế  gọi  là  từ. 

*  Tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  sự  chủ  trương  biết  cảnh,  cũng  gọi  ý,  tâm  địa,  tâm 
tạng,  bạch  tịnh  thức  tức  là  ý,  ý  xứ,  ý  quyền,  thức,  thức  uẩn,  thuộc  về  ý  thức  giới.  Như 
thế  gọi  là  tâm.  Tâm,  ý  đồng  nhau  chung  hòa  họp,  tương  ưng  với  từ.  Do  nhân  đó  mới 
gọi  là  tâm  từ. 

*  Nói  hướng  thứ  nhất  tức  là  hướng  Đông,  hoặc  hướng  Tây,  hoặc  hướng  Nam,  hoặc 
hướng  Bắc  hay  phía  trên,  phía  dưới,  bên  mặt,  bên  trái.  Hay  là  những  hướng  khác. 


214 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Nói  rải  tức  là  phóng  tâm  đi  đến. 

*  Nói  trụ  có  nghĩa  là  liên  quan  nhau. . .  tạm  đình.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  trụ. 


2)  Bi  vô  lượng  xiển  minh 

744. 

Thế  nào  là  Phic-khú  rải  lòng  bi  đến  hướng  thứ  nhất?  Như  là  Phíc-khú  rải  lòng  bi  đến 
tất  cả  chúng  sanh  như  thấy  người  nào  khổ  sở  đáng  tội  nghiệp  như  thế. 

745. 

*  Bi  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  cách  tội  nghiệp,  thái  độ  tội  nghiệp  cho  tất  cả  chúng 
sanh  lòng  bi  giải  thoát.  Như  thế  gọi  là  bi. 

*  Tâm  đó  ra  sao?  Như  là  sự  chủ  trưong  biết  cảnh,  cũng  gọi  ý,  tâm  địa. . .  sanh  từ  ý  thức 
giới.  Như  thế  gọi  là  tâm,  mà  tâm  ấy  đồng  sanh,  hiệp  chung  hòa  trộn,  tưong  ưng  với  bi 
ấy.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  tâm  bi. 

*  Nói  hướng  thứ  nhất  tức  là  hướng  Đông,  hoặc  hướng  Tây  hay  hướng  Nam,  hướng  Bắc, 
hướng  trên,  hướng  dưới  hay  là  bên  phải  hoặc  các  hướng  khác. 

*  Nói  rải  tức  là  phúng  tâm  ra  tưởng  đi. 

*  Nói  trụ  có  nghĩa  là  liên  quan  nhau. . .  tạm  đình.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  trụ. 

*  Nói  hướng  thứ  hai  cũng  cách  ấy,  có  nghĩa  là  một  hướng  nào  đó,  hướng  thứ  hai  cũng 
như  thế,  hướng  thứ  ba  cũng  như  thế  đó,  hướng  thứ  tư  cũng  thế  đó,  hướng  trên  cũng  thế 
đó,  hướng  dưới  cũng  thế  đó,  phía  mặt  cũng  thế  đó,  các  hướng  khác  cũng  thế  đó. 

*  Nói  tất  cả  chúng  sanh  trong  đời  do  bực  có  tâm  bình  đẳng  đối  trong  chúng  sanh  mỗi 
hạng  có  nghĩa  là  nói  tất  cả  chúng  sanh  do  bực  có  tâm  bình  đẳng  đối  với  mỗi  hạng 
chúng  sanh  đó  thảnh  lối  nhất  định,  ám  chỉ  khắp  tất  cả  chúng  sanh  không  có  phần  nào 
ngoài  kiếm  phần  ngoài  không  đặng. 

*  Nói  tâm  bi  mà  bi  đó  ra  sao?  Như  là  cách  tội  nghiệp,  thái  độ  tội  nghiệp,  sự  tội  nghiệp 
trong  tất  cả  chúng  sanh,  tâm  bi  giải  thoát.  Như  thế  gọi  là  tâm  bi. 

*  Tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  sự  chủ  trương  biết  cảnh,  ý,  tâm  địa. . .  sanh  từ  ý  thức 
giới.  Như  thế  gọi  là  tâm,  mà  tâm  đó  đồng  có  sanh  chung,  hòa  trộn,  tương  ưng  với  bi 
ấy.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  tâm  bi. 

*  Nói  lớn  lao  có  nghĩa  là  tâm  nào  rộng  lớn  thì  tâm  ấy  rộng  rãi,  tâm  nào  rộng  rãi  tâm  ấy 
vô  lượng,  tâm  nào  vô  lượng  tâm  ấy  không  có  oan  trái,  tâm  nào  không  có  oan  trái  tâm 
ấy  không  có  sân  ác. 

*  Nói  rải  tức  là  tâm  phúng  ra,  chăm  chú  đến. 

*  Nói  trụ  có  nghĩa  là  liên  quan  nhau. . .  tạm  đình.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  trụ. 


3)  Tùy  hỷ  vô  lượng  xiển  minh 
746.  , 

Thế  nào  là  Phỉc-khú  rải  lòng  tùy  hỷ  đến  hướng  thứ  nhất?  Như  là  Phíc-khú  rải  lòng 
tùy  hỷ  đến  tất  cả  chúng  sanh,  như  có  người  thấy  một  kẻ  khác  thảnh  bực  cảm  ưa  mến 
mới  mừng  giùm  thế  đó. 


747. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhahga)  -  (Cảo  Bản) 


215 


*  Tùy  hỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  sự  mừng  giùm,  thái  độ  mừng  giùm,  sự  mừng  giùm 
trong  tất  cả  chúng  sanh  tâm  tùy  hỷ  giải  thoát.  Như  thế  gọi  là  tùy  hỷ. 

*  Tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  sự  chủ  trưong  biết  cảnh,  cũng  gọi  ý,  tâm  địa. . .  sanh 
từ  ý  thức  giới.  Như  thế  gọi  là  tâm,  mà  tâm  ấy  đồng  sanh  hiệp  chung  hòa  trộn  tưong 
ưng  với  tùy  hỷ  ấy.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  tâm  tùy  hỷ. 

*  Nói  hướng  thứ  nhất  tức  là  hướng  Đông,  hoặc  hướng  Nam,  hoặc  hướng  Tây,  hoặc 
hướng  Bắc  hay  hướng  trên,  hướng  dưới.  Hay  là  bên  phải  hoặc  các  hướng  khác. 

*  Câu  nói  rải  tức  là  tâm  phúng  ra  chăm  chú  đến. 

*  Nói  trụ  có  nghĩa  là  liên  quan  nhau. . .  tạm  đình.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  trụ. 

*  Nói  hướng  thứ  hai  cũng  cách  đó  có  nghĩa  là  hướng  thứ  nhất  thế  nào  thì  hướng  thứ  hai 
cũng  thế  đó,  hướng  thứ  ba  cũng  thế  đó,  hướng  thứ  tư  cũng  thế  đó,  hướng  trên  cũng  thế 
đó,  hướng  dưới  cũng  thế  đó,  hướng  bên  mặt  cũng  thế  đó,  các  hướng  khác  cũng  thế  đó. 

*  Nói  tất  cả  chúng  sanh  trong  đời  do  bực  có  tâm  bình  đẳng  trong  chúng  sanh  mỗi  nhỏm 
có  nghĩa  là  nói  rằng  tất  cả  chúng  sanh  trong  đời  do  thảnh  người  có  tâm  bình  đẳng  trong 
mỗi  bọn  chúng  sanh  ấy  thảnh  lời  nói  nhất  định,  ám  chỉ  tất  cả  chúng  sanh  không  có  sót 
ngoài  ra. 

*  Nói  tâm  tùy  hỷ  mà  tùy  hỷ  đó  ra  sao?  Như  là  sự  mừng  giùm,  thái  độ  mừng  giùm,  sự 
mừng  giùm  cho  tất  cả  chúng  sanh  tâm  tùy  hỷ  giải  thoát.  Như  thế  gọi  là  tùy  hỷ. 

*  Tâm  đó  ra  sao?  Như  là  sự  chủ  trương  biết  cảnh,  cũng  gọi  ý,  tâm  địa. . .  sanh  từ  ý  thức 
giới.  Như  thế  gọi  là  tâm,  mà  tâm  ấy  đồng  sanh,  hiệp  chung,  hòa  trộn,  tương  ưng  với 
tùy  hỷ  ấy.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  tâm  tùy  hỷ. 

*  Nói  quảng  đại  có  giải  là  tâm  nào  quảng  đại  thì  tâm  ấy  rộng  rãi,  tâm  nào  rộng  rãi  tâm  ấy 
vô  lượng,  tâm  nào  vô  lượng  tâm  đó  không  có  oan  trái,  tâm  nào  không  oan  trái  thì  tâm 
đó  không  sân  ác. 

*  Nói  rải  tức  là  tâm  phúng  ra,  chăm  chú  đến. 

*  Nói  trụ  có  nghĩa  là  liên  quan  nhau. . .  tạm  đình.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  trụ. 


4)  Xả  vô  lượng  xiển  minh 

748. 

Thế  nào  là  Phỉc-khú  rải  lòng  xả  đến  hướng  thứ  nhất?  Như  là  Phíc-khú  rải  lòng  xả 
đến  tất  cả  chúng  sanh  như  có  người  thấy  một  kẻ  nào  phi  họp  ý,  phi  phi  họp  ý  rồi  mới 
thành  người  có  tâm  xả  đó. 

749. 

*  Xả  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  cách  như  thường,  thái  độ  như  thường  đối  với  tất  cả 
chúng  sanh,  đó  là  tâm  xả  giải  thoát.  Như  thế  gọi  là  xả. 

*  Tâm  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  sự  chủ  trương  biết  cảnh,  cũng  gọi  ý,  tâm  địa. . .  sanh 
từ  ý  thức  giới.  Như  thế  gọi  là  tâm,  mà  tâm  ấy  đồng  sanh,  hiệp  chung,  hòa  trộn  tương 
ưng  với  xả  ấy.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  tâm  xả. 

*  Nói  hướng  thứ  nhất  tức  là  hướng  Đông,  hoặc  hướng  Nam,  hoặc  hướng  Tây,  hoặc 
hướng  Bắc  hay  hướng  trên,  hướng  dưới,  hướng  mặt  hay  là  những  hướng  khác. 


216 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Nói  rải  tức  là  tâm  phúng  ra,  chăm  chú  đến. 

*  Nói  trụ  có  nghĩa  là  liên  quan  nhau. . .  tạm  đình.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  trụ. 

*  Nói  huớng  thứ  hai  cũng  thế  đó,  nghĩa  là  huớng  thứ  nhất  nhu  thế  nào  thì  huớng  thứ  hai 
cũng  thế  đó.  Huớng  thứ  ba  nhu  thế  nào  thì  huớng  thứ  tu  cũng  thế  đó,  huớng  trên  cũng 
thế  đó,  huớng  phía  duới  cũng  thế  đó,  huớng  phía  phải  cũng  thế  đó,  các  huớng  khác 
cũng  thế  đó. 

*  Nói  tất  cả  chúng  sanh  trong  đời  do  nguời  có  tâm  bình  đẳng  đối  với  mỗi  thứ  chúng  sanh 
có  nghĩa  nhu  vầy:  Tất  cả  chúng  sanh  do  nguời  có  tâm  bình  đẳng  đối  với  mỗi  thứ  chúng 
sanh  đó  thành  ra  lời  nhất  định,  ám  chỉ  khắp  hết  tất  cả  chúng  sanh  không  chừa  du  ra  chi 
cả. 

*  Nói  tâm  xả  mà  tâm  xả  đó  ra  sao?  Nhu  là  cách  tự  nhiên,  thái  độ  tự  nhiên  đối  với  tất  cả 
chúng  sanh,  tự  nhiên  là  tâm  xả  giải  thoát.  Nhu  thế  gọi  là  xả. 

*  Tâm  đó  ra  sao?  Nhu  là  tâm,  ý,  tâm  địa. . .  sanh  từ  ý  thức  giới.  Nhu  thế  gọi  là  tâm,  mà 
tâm  ấy  đồng  sanh,  hiệp  chung,  hòa  trộn,  tuong  ung  với  xả  ấy.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là 
tâm  xả. 

*  Nói  rộng  rải  có  nghĩa  là  tâm  nào  quảng  đại  thì  tâm  đó  rộng  rãi,  tâm  nào  rộng  rãi  thì 
tâm  đó  không  bờ  mé,  tâm  nào  không  bờ  mé  thì  tâm  đó  không  oan  trái,  tâm  nào  không 
oan  trái  thì  tâm  đó  không  sân  ác. 

*  Nói  rải  tức  là  phúng  tâm  ra,  chăm  chú  đến. 

*  Nói  trụ  nghĩa  là  liên  quan  nhau. . .  tạm  đình  trụ.  Do  nhân  đó  mới  gọi  là  trụ. 

Dứt  Phân  theo  Kỉnh. 


750. 


B.  VÔ  LƯỢNG  PHÂN  TÍCH  -  PHẦN  PHÂN  THEO  DIỆU  PHÁP 
Tứ  vô  lượng  tâm:  Một  là  từ,  hai  là  bi,  ba  là  hỷ,  bốn  là  xả. 


1)  Thiền  thiện  từ  theo  bốn  bực 
751. 

*  Từ  đó  ra  sao?  Như  là  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến 
Sắc  giới,  tĩnh  ly  chư  dục  đắc  so  thiền  đồng  sanh  với  từ  thòi  trong  khi  đó  cách  thương, 
sự  thương,  thái  độ  thương,  tâm  từ  giải  thoát  vẫn  có  trong  khi  ấy.  Như  thế  gọi  là  từ.  Còn 
những  pháp  ngoài  ra  tương  ưng  với  từ. 

*  Từ  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  tu  tiến  theo  đường  lối 
hầu  đến  Sắc  giới  vắng  lặng  tầm,  tứ. . .  đắc  nhị  thiền  đồng  sanh  với  từ  trong  khi  nào  thì 
sự  thương,  cách  thương,  thái  độ  thương  bằng  tâm  từ  giải  thoát  trong  khi  như  thế  gọi  là 
từ.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  tương  ưng  từ. 

*  Từ  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  tu  tiến  theo  đường  lối 
hầu  đến  Sắc  giới  do  tiêu  tan  luôn  hỷ,  đắc  tam  thiền  đồng  sanh  với  từ  trong  khi  nào  thì 
sự  thương,  cách  thương,  thái  độ  thương  bằng  tâm  từ  giải  thoát.  Như  thế  gọi  là  từ.  Còn 
những  pháp  ngoài  ra  tương  ưng  với  từ. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


217 


2)  Thiền  thiện  từ  theo  năm  bực 

*  Như  là  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nầy  khi  nào  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới, 
tĩnh  ly  chư  dục,  đắc  sơ  thiền  đồng  sanh  với  từ  trong  khi  đó  thì  sự  thương,  cách  thương, 
thái  độ  thương  bằng  từ  của  tâm  giải  thoát.  Như  thế  gọi  là  từ.  Còn  những  pháp  ngoài  ra 
thuộc  tương  ưng  từ. 

*  Như  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  đắc  nhị  thiền 
đồng  sanh  với  từ,  vô  tầm  hữu  tứ,  có  hỷ,  lạc  sanh  từ  định  trong  khi  nào  thì  sự  thương, 
cách  thương,  thái  độ  thương  bằng  tâm  từ  giải  thoát.  Như  thế  gọi  là  từ.  Còn  những  pháp 
ngoài  ra  thuộc  tương  ưng  từ. 

*  Như  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  tĩnh  ly  tầm, 
tứ. . .  đắc  tam  thiền  đồng  sanh  với  từ  trong  khi  nào  thì  sự  thương,  cách  thương,  thái  độ 
thương  bằng  tâm  từ  giải  thoát.  Như  thế  gọi  là  từ.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  thuộc  tương 
ưng  từ. 

*  Như  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới  do  tan  luôn 
hỷ. . .  đắc  tứ  thiền  đồng  sanh  với  từ  trong  khi  nào  thì  sự  thương,  cách  thương,  thái  độ 
thương  bằng  tâm  từ  giải  thoát.  Như  thế  gọi  là  từ.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  thuộc  tương 
ưng  với  từ. 


3)  Thiền  thiện  bi  theo  bốn  bực 

*  Bi  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến 
Sắc  giới,  tĩnh  ly  tầm,  tứ  ...  đắc  nhị  thiền  đồng  sanh  với  bi  trong  khi  đó  thì  sự  tội 
nghiệp,  cách  tội  nghiệp,  thái  độ  tội  nghiệp  bằng  tâm  bi  giải  thoát.  Như  thế  gọi  là  bi. 
Còn  những  pháp  ngoài  ra  thuộc  tương  ưng  bi. 

*  Bi  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến 
Sắc  giới,  tĩnh  ly  tầm,  tứ  ...  đắc  nhị  thiền  đồng  sanh  với  bi  trong  khi  đó  thì  sự  tội 
nghiệp,  cách  tội  nghiệp,  thái  độ  tội  nghiệp  bằng  tâm  bi  giải  thoát.  Như  thế  gọi  là  bi. 
Còn  những  pháp  ngoài  ra  thuộc  tương  ưng  bi. 

*  Bi  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến 
Sắc  giới,  tan  rã  luôn  hỷ  ...  đắc  tam  thiền  đồng  sanh  với  bi  trong  khi  nào  thì  sự  tội 
nghiệp,  cách  tội  nghiệp,  thái  độ  tội  nghiệp  bằng  tâm  bi  giải  thoát.  Như  thế  gọi  là  bi. 
Còn  những  pháp  ngoài  ra  tương  ưng  bi. 


4)  Thiền  thiện  bi  theo  năm  bực 

*  Như  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  tĩnh  ly  chư  dục 
...  đắc  sơ  thiền  đồng  sanh  với  bi  trong  khi  nào  thì  sự  tội  nghiệp,  cách  tội  nghiệp,  thái 
độ  tội  nghiệp  bằng  tâm  bi  giải  thoát  vẫn  có.  Như  thế  gọi  là  bi.  Còn  những  pháp  ngoài 
ra  thuộc  tương  ưng  bi. 

*  Như  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  đắc  nhị  thiền  vô 
tầm  còn  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ  định  mà  đồng  sanh  với  bi  trong  khi  nào  thì  sự  tội  nghiệp, 
cách  tội  nghiệp,  thái  độ  tội  nghiệp  bằng  tâm  bi  giải  thoát  vẫn  có.  Như  thế  gọi  là  bi. 
Còn  những  pháp  ngoài  ra  tương  ưng  với  bi. 


218 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Như  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  tĩnh  ly  tầm,  tứ, 
đắc  tam  thiền  đồng  sanh  với  bi  trong  khi  nào  thì  sự  tội  nghiệp,  cách  tội  nghiệp,  thái  độ 
tội  nghiệp  bằng  tâm  bi  giải  thoát  vẫn  có.  Như  thế  gọi  là  bi.  Còn  những  pháp  ngoài  ra 
thuộc  tương  ưng  với  bi. 

*  Như  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  tiêu  tán  luôn 
hỷ. . .  đắc  tứ  thiền  đồng  sanh  với  bi  trong  khi  nào  thì  sự  tội  nghiệp,  cách  tội  nghiệp,  thái 
độ  tội  nghiệp  bằng  tâm  bi  giải  thoát  vẫn  có.  Như  thế  gọi  là  bi.  Còn  những  pháp  ngoài 
ra  thuộc  tương  ưng  bi. 


5)  Thiền  thiện  tuỳ  hỷ  theo  bốn  bực 
753. 

*  Tùy  hỷ  trong  khỉ  có  ra  sao?  Như  là  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  tu  tiến  theo  đường 
lối  hầu  đến  Sắc  giới,  tĩnh  ly  chư  dục  ...  đắc  sơ  thiền  đồng  sanh  với  tùy  hỷ  trong  khi  nào 
thì  sự  vui  theo,  cách  vui  theo,  thái  độ  vui  theo  bằng  tâm  tùy  hỷ  giải  thoát.  Như  thế  gọi 
là  tùy  hỷ.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  thuộc  tương  ưng  tùy  hỷ. 

*  Tùy  hỷ  trong  khỉ  có  ra  sao?  Như  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu 
đến  Sắc  giới,  vắng  lặng  tầm,  tứ  ...  đắc  nhị  thiền  đồng  sanh  với  tùy  hỷ  trong  khi  nào  thì 
sự  vui  theo,  cách  vui  theo,  thái  độ  vui  theo  bằng  tâm  tùy  hỷ  giải  thoát  vẫn  có.  Như  thế 
gọi  là  tùy  hỷ.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  thuộc  tương  ưng  với  tùy  hỷ. 

*  Tùy  hỷ  trong  khỉ  có  ra  sao?  Như  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu 
đến  Sắc  giới  do  tiêu  tán  luôn  hỷ  ...  đắc  tam  thiền  đồng  sanh  với  tùy  hỷ  trong  khi  nào 
thì  cách  vui  theo,  sự  vui  theo,  thái  độ  vui  theo  bằng  tâm  tùy  hỷ  giải  thoát  vẫn  có.  Như 
thế  gọi  là  tùy  hỷ.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  thuộc  tương  ưng  với  tùy  hỷ. 


6)  Thiền  thiện  tùy  hỷ  theo  năm  bực 

*  Như  là  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  tĩnh  ly 
chư  dục  ...  đắc  sơ  thiền  đồng  sanh  với  tùy  hỷ  trong  khi  nào  thì  sự  vui  theo,  cách  vui 
theo,  thái  độ  vui  theo  bằng  tâm  tùy  hỷ  giải  thoát  vẫn  có.  Như  thế  gọi  là  tùy  hỷ.  Còn 
những  pháp  ngoài  ra  thuộc  tương  ưng  với  tùy  hỷ. 

*  Như  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  đắc  nhị  thiền  vô 
tầm  còn  tứ,  hỷ,  lạc  sanh  từ  định  mà  đồng  sanh  với  tùy  hỷ  trong  khi  nào  thì  vẫn  có  sự 
vui  theo,  thái  độ  vui  theo  bằng  tâm  tùy  hỷ  giải  thoát.  Như  thế  gọi  là  tùy  hỷ.  Còn  những 
pháp  ngoài  ra  thuộc  tương  ưng  với  tùy  hỷ. 

*  Như  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới  vắng  lặng  tầm, 
tứ. . .  đắc  tam  thiền  mà  đồng  sanh  với  tùy  hỷ  trong  khi  nào  thì  vẫn  có  sự  vui  theo,  cách 
vui  theo,  thái  độ  vui  theo  bằng  tâm  tùy  hỷ  giải  thoát.  Như  thế  gọi  là  tùy  hỷ.  Còn  những 
pháp  ngoài  ra  tương  ưng  với  tùy  hỷ. 

*  Như  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  tiêu  tán  luôn 
hỷ. . .  đắc  tứ  thiền  mà  đồng  sanh  với  tùy  hỷ  trong  khi  nào  thì  vẫn  có  sự  vui  theo,  cách 
vui  theo,  thái  độ  vui  theo  bằng  tâm  tùy  hỷ  giải  thoát.  Như  thế  gọi  là  tùy  hỷ.  Còn  những 
pháp  ngoài  ra  thuộc  tương  ưng  tùy  hỷ. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


219 


7)  Thiền  thiện  xả 

754.  ■ 

Xả  trong  khỉ  có  ra  sao?  Như  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến 
Sắc  giới  trừ  luôn  lạc  ...  đắc  tứ  thiền  mà  đồng  sanh  với  xả  trong  khi  nào  thì  vẫn  có  sự 
như  thường,  cách  như  thường,  thái  độ  như  thường,  do  tâm  xả  giải  thoát.  Như  thế  gọi  là 
xả.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  tương  ưng  với  xả. 

755. 

Tứ  vô  lượng  tâm  là  từ,  bi,  hỷ,  xả. 


8)  Thiền  dị  thục  quả  từ  theo  bốn  bực 
756. 

*  Từ  trong  khi  có  ra  sao? 

Như  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  tĩnh  ly  chư 
dục. . .  đắc  sơ  thiền  mà  đồng  sanh  với  từ  trong  khi  nào  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  vẫn  có. 
Đây  gọi  là  chư  pháp  thiện. 

Mà  bực  thanh  tịnh  lìa  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  đồng  sanh  với  từ  thảnh  dị  thục  quả  do 
tu  hành  tích  trữ  nghiệp  thiện  sắc  giới  trong  khi  nào  thì  vẫn  có  sự  thương,  cách  thương, 
thái  độ  thương  bằng  tâm  từ  giải  thoát.  Như  thế  gọi  là  từ.  Còn  những  pháp  ngoài  ra 
tương  ưng  với  từ. 

*  Từ  trong  khi  có  ra  sao? 

Như  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  vắng  lặng 
tầm,  tứ,  đắc  nhị  thiền  đồng  sanh  với  từ  trong  khi  nào  thì  xúc...  vô  phóng  dật  vẫn  có. 
Như  thế  gọi  là  chư  pháp  thiện. 

Mà  bực  vắng  lặng  tầm,  tứ. . .  đắc  nhị  thiền. . .  đắc  tam  thiền. . .  đắc  sơ  thiền. . .  đắc  tứ 
thiền  đồng  sanh  với  tứ  thiền  mà  đồng  sanh  với  từ  thành  dị  thục  quả  do  tu  hành  chứa  để 
nghiệp  thiện  sắc  giới,  như  thế  trong  khi  đó  vẫn  có  sự  thương,  cách  thương,  thái  độ 
thương  bằng  tâm  từ  giải  thoát.  Đây  gọi  là  từ.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  thuộc  tương 
ưng  với  từ  (theo  Pãlĩ  rút  ngắn). 


9)  Thiền  dị  thục  quả  bi  theo  bốn  và  năm  bực 
757. 

*  Bi  trong  khi  có  ra  sao? 

-  Như  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  tĩnh  ly  chư 
dục...  đắc  sơ  thiền  mà  đồng  sanh  với  bi  trong  khi  nào  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có 
trong  khi  ấy.  Như  thế  gọi  là  chư  pháp  thiện. 

-  Mà  bực  tĩnh  ly  chư  dục. . .  đắc  sơ  thiền  đồng  sanh  với  bi  thành  dị  thục  quả  do  đã  tu 
hành  chứa  để  nghiệp  thiện  sắc  giới  thì  trong  khi  đó  sự  tội  nghiệp,  cách  tội  nghiệp, 
thái  độ  tội  nghiệp  bằng  tâm  bi  giải  thoát.  Như  thế  gọi  là  bi.  Còn  những  pháp  ngoài 
ra  tương  ưng  bi. 

*  Bi  trong  khi  có  ra  sao? 

-  Như  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới  vắng  lặng 
tầm,  tứ,  đắc  nhị  thiền  mà  đồng  sanh  với  bi  trong  khi  nào  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  vẫn 
có  trong  khi  ấy.  Như  thế  gọi  là  chư  pháp  thiện. 


220 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


-  Còn  bực  vắng  lặng  tầm,  tứ  đắc  nhị  thiền. . .  tam  thiền. . .  tứ  thiền. . .  đắc  sơ  thiền. . . 
đắc  tứ  thiền  mà  đồng  sanh  với  bi  thành  dị  thục  quả  do  đã  tu  hành  chứa  để  nghiệp 
thiện  Sắc  giới,  nhu  thế  trong  khi  đó  vẫn  có  sự  tội  nghiệp,  cách  tội  nghiệp,  thái  độ  tội 
nghiệp  bằng  tâm  bi  giải  thoát.  Đây  gọi  là  bi.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  thuộc  tuơng 
ung  bi  (theo  Pãlĩ  rút  ngắn). 


10)  Thiền  dị  thục  quả  tùy  hỷ  theo  bốn  và  năm  bực 
758. 

*  Tùy  hỷ  trong  khi  có  ra  sao? 

-  Nhu  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu  tiến  theo  đuờng  lối  hầu  đến  sắc  giới,  tĩnh  ly  chu 
dục...  đắc  sơ  thiền  mà  đồng  sanh  với  tùy  hỷ  trong  khi  đó  thì  xúc...  vô  phóng  dật 
vẫn  có.  Nhu  thế  gọi  là  chu  pháp  thiện. 

-  Còn  bực  tĩnh  ly  chu  dục. . .  đắc  sơ  thiền  đồng  sanh  với  tùy  hỷ  thành  dị  thục  quả  do 
tu  hành  chứa  để  nghiệp  thiện  sắc  giới,  nhu  thế  trong  khi  đó  thì  sự  vui  theo,  cách  vui 
theo,  thái  độ  vui  theo  bằng  tâm  tùy  hỷ  giải  thoát  vẫn  có.  Đây  gọi  là  tùy  hỷ.  Còn 
những  pháp  ngoài  ra  tuơng  ung  với  tùy  hỷ. 

*  Tùy  hỷ  đó  ra  sao? 

-  Nhu  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu  tiến  theo  đuờng  lối  hầu  đến  sắc  giới  vắng  lặng 
tầm,  tứ...  đắc  nhị  thiền  đồng  sanh  với  tùy  hỷ  trong  khi  đó  thì  xúc...  vô  phóng  dật 
vẫn  có.  Nhu  thế  gọi  là  chu  pháp  thiện. 

-  Còn  bực  vắng  lặng  tầm,  tứ...  đắc  nhị  thiền...  tam  thiền...  đắc  sơ  thiền...  đắc  tứ 
thiền  đồng  sanh  với  tùy  hỷ  thảnh  dị  thục  quả  do  tu  hành  chứa  để  nghiệp  thiện  sắc 
giới  thì  trong  khi  đó  vẫn  có  sự  vui  theo,  cách  vui  theo,  thái  độ  vui  theo  bằng  tâm  tùy 
hỷ  giải  thoát.  Nhu  thế  gọi  là  tùy  hỷ.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  tuơng  ung  với  tùy  hỷ 
(theo  Pãlĩ  rút  ngắn). 


11)  Thiền  dị  thục  quả  xả 

759. 

Xả  trong  khi  có  ra  sao? 

-  Nhu  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu  tiến  theo  đuờng  lối  hầu  đến  sắc  giới  trừ  luôn  lạc, 
đắc  tứ  thiền  đồng  sanh  với  xả  trong  khi  đó  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  vẫn  có.  Nhu  thế 
gọi  là  chu  pháp  thiện. 

-  Còn  bực  trừ  luôn  lạc  đắc  tứ  thiền  đồng  sanh  với  xả  thảnh  dị  thục  quả  do  tu  hành 
chứa  để  nghiệp  thiện  sắc  giới  thì  nhu  trong  khi  đó  vẫn  có  sự  nhu  thuờng,  cách  nhu 
thuờng,  thái  độ  nhu  thuờng  từ  nơi  tâm  xả  giải  thoát.  Nhu  thế  gọi  là  xả.  Còn  những 
pháp  ngoài  ra  tuơng  ung  với  xả. 

760. 

Tứ  vô  luợng  tâm  là  từ,  bi,  hỷ,  xả. 


12)  Thiền  tố  (kiriya)  từ  theo  bốn  và  năm  bực 
761. 

*  Từ  trong  khi  có  ra  sao?  Nhu  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu  tiến  theo  thiền  sắc  giới,  tĩnh 
ly  chu  dục. . .  đắc  sơ  thiền  đồng  sanh  với  từ  phi  thiện  phi  bất  thiện  và  phi  dị  thục  quả, 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhahga)  -  (Cảo  Bản) 


221 


thành  tố  (kiriyã)  lạc  trụ  kiến  pháp,  thì  trong  khi  đó  vẫn  có  sự  thương,  cách  thương,  thái 
độ  thương  bằng  tâm  từ  giải  thoát.  Như  thế  gọi  là  từ.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  thuộc 
tương  ưng  với  từ. 

*  Từ  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu  tiến  theo  thiền  sắc  giới, 
vắng  lặng  tầm,  tứ  đắc  nhị  thiền...  tam  thiền...  đắc  sơ  thiền...  đắc  tứ  thiền  đồng  sanh 
với  từ  thảnh  tố  (kiriyã)  phi  thiện,  phi  bất  thiện  và  phi  dị  thục  quả,  lạc  trụ  kiến  pháp  thì 
trong  khi  đó  vẫn  có  sự  thương,  cách  thương,  thái  độ  thương  bằng  tâm  từ  giải  thoát.  Đó 
gọi  là  từ.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  tương  ưng  với  từ. 

*  Bi  đó  ra  sao?  ...  Tùy  hỷ  đó  ra  sao?  ...Xả  đó  ra  sao?  Như  là  Phíc-khú  trong  khi  nào  tu 
tiến  theo  thiền  sắc  giới  trừ  luôn  lạc...  đắc  tứ  thiền  đồng  sanh  với  xả  mà  thảnh  tố 
(kiriyã)  phi  thiện  phi  bất  thiện  và  phi  dị  thục  quả,  lạc  trụ  kiến  pháp  thì  trong  khi  đó  vẫn 
có  sự  như  thường,  cách  như  thường,  thái  độ  như  thường  bằng  tâm  xả  giải  thoát.  Như 
thế  gọi  là  xả.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  tương  ưng  với  xả  (theo  Pãlĩ  rút  ngắn). 

Dứt  Phân  theo  Diệu  Pháp 


C.  VÔ  LƯỢNG  PHÂN  TÍCH  PHÀN  VẤN  ĐÁP 

762. 

Tứ  vô  lượng  tâm: 

-  Một  là  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  rải  lòng  từ  đến  hướng  thứ  nhất,  đến  hướng  thứ 
hai,  đến  hướng  thứ  ba,  đến  hướng  thứ  tư  cũng  đồng  cách  đó,  hướng  trên,  hướng 
dưới,  hướng  bên  mặt  cũng  đồng  nhau.  Rải  lòng  từ  lớn  lao  rộng  rãi  không  bờ  mé, 
không  có  oan  trái,  không  có  sân  ác  đến  tất  cả  chúng  sanh  trong  đời,  do  thảnh  người 
có  tâm  bình  đẳng  trong  mỗi  thứ  chúng  sanh. 

-  Hai  là  rải  lòng  bi  đến  hướng  thứ  nhất,  hướng  thứ  hai  cũng  cách  đó,  hướng  thứ  ba 
cũng  cách  đó,  hướng  thứ  tư  cũng  cách  đó,  hướng  trên  hướng  dưới,  hướng  bên  phải 
cũng  đồng  như  nhau.  Rải  lòng  bi  lớn  lao  rộng  rãi  không  bờ  mé,  không  oan  trái, 
không  sân  ác  đến  tất  cả  chúng  sanh  trong  đời,  do  thảnh  người  có  tâm  bình  đẳng 
trong  tất  cả  mỗi  thứ  chúng  sanh. 

-  Ba  là  tâm  rải  lòng  tùy  hỷ  đến  hướng  thứ  nhất,  hướng  thứ  hai  cũng  cách  đó,  hướng 
thứ  ba  cũng  cách  đó,  hướng  thứ  tư  cũng  cách  đó,  hướng  trên,  hướng  dưới,  hướng 
mặt  cũng  đồng  như  nhau.  Rải  lòng  tùy  hỷ  lớn  lao  rộng  rãi  vô  lượng  không  oan  trái, 
không  sân  ác  đến  tất  cả  chúng  sanh  trong  đời  bởi  thành  người  có  tâm  bình  đẳng 
trong  mỗi  hạng  chúng  sanh. 

-  Bốn  là  rải  lòng  xả  đến  hướng  thứ  nhất,  hướng  thứ  hai  cũng  cách  đó,  hướng  thứ  ba 
cũng  cách  đó,  hướng  thứ  tư  cũng  cách  đó,  hướng  trên,  hướng  dưới,  hướng  bên  mặt 
cũng  đồng  như  nhau.  Rải  lòng  xả  lớn  lao  rộng  rãi  không  bờ  mé,  không  có  oan  trái, 
không  có  sân  ác  đến  tất  cả  chúng  sanh  trong  đời,  do  thảnh  người  có  tâm  bình  đẳng 
trong  mỗi  hạng  chúng  sanh. 

VẤN  THEO  ĐẦU  ĐỀ  TAM  VẤN  THEO  ĐẦU  ĐỀ  NHỊ 

Những  tứ  vô  lượng  tâm  mà  vô  lượng  tâm  nào  thảnh  thiện,  vô  lượng  tâm  nào  thảnh 

bất  thiện,  vô  lượng  tâm  nào  thành  vô  ký. . .  vô  lượng  tâm  nào  thành  hữu  y,  vô  lượng 

tâm  nào  thành  vô  y. 


222 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


1)  Đáp  theo  đầu  đề  tam 

763. 

*  Tứ  vô  lượng  tâm  thảnh  thiện  cũng  có,  thành  vô  ký  cũng  có. 

*  Tam  vô  lượng  tâm  thành  tương  ưng  lạc  thọ.  Xả  vô  lượng  tâm  thành  tương  ưng  phi  khổ 
phi  lạc  thọ. 

*  Tứ  vô  lượng  tâm  thành  dị  thục  quả  cũng  có,  thành  dị  thục  nhân  cũng  có,  thành  phi  dị 
thục  quả  phi  dị  thục  nhân  cũng  có. 

*  Tứ  vô  lượng  tâm  thảnh  do  thủ  cảnh  thủ  cũng  có,  thảnh  phi  do  thủ  cảnh  thủ  cũng  có. 

*  Tứ  vô  lượng  tâm  thảnh  phi  phiền  toái  cảnh  phiền  não. 

*  Tứ  vô  lượng  tâm  thành  hữu  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thảnh  vô  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thành 
vô  tầm  vô  tứ  cũng  có.  Xả  vô  lượng  tâm  thành  vô  tầm  vô  tứ. 

*  Tam  vô  lượng  tâm  thành  đồng  sanh  hỷ  cũng  có,  thảnh  đồng  sanh  lạc  cũng  có,  thành 
phi  đồng  sanh  xả.  Không  thể  nói  thảnh  đồng  sanh  hỷ  cũng  có.  Xả  vô  lượng  tâm  thảnh 
đồng  sanh  xả. 

*  Tứ  vô  lượng  tâm  thảnh  phi  sơ  đạo  và  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. 

*  Tứ  vô  lượng  tâm  thảnh  phi  hữu  nhân  phi  sơ  đạo  và  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. 

*  Tứ  vô  lượng  tâm  thành  nhân  sanh  tử  cũng  có,  thảnh  phi  nhân  sanh  tử  phi  nhân  đến 
Níp-bàn  cũng  có. 

*  Tứ  vô  lượng  tâm  thảnh  phi  hữu  học  phi  vô  học. 

*  Tứ  vô  lượng  tâm  thảnh  đáo  đại,  không  thể  nói  tuy  nhiên  thảnh  biết  cảnh  hỷ  thiểu,  tuy 
nhiên  thành  biết  cảnh  đáo  đại,  tuy  nhiên  thành  biết  cảnh  vô  lượng. 

*  Tứ  vô  lượng  tâm  thành  trung  bình. 

*  Tứ  vô  lượng  tâm  thảnh  bất  định,  không  nên  nói  tuy  nhiên  thành  đạo  là  cảnh,  tuy  nhiên 
thành  đạo  là  nhân,  tuy  nhiên  thảnh  đạo  là  trưởng. 

*  Tứ  vô  lượng  tâm  thành  sanh  tồn  cũng  có,  thảnh  phi  sanh  tồn  cũng  có,  thảnh  sẽ  sanh 
cũng  có. 

*  Tứ  vô  lượng  tâm  thảnh  quá  khứ  cũng  có,  thảnh  vị  lai  cũng  có,  thành  hiện  tại  cũng  có. 
Không  nên  nói  dĩ  nhiên  thảnh  biết  cảnh  quá  khứ,  dĩ  nhiên  thảnh  biết  cảnh  vị  lai,  dĩ 
nhiên  thảnh  biết  cảnh  hiện  tại. 

*  Tứ  vô  lượng  tâm  thành  nội  phần  cũng  có,  thành  ngoại  phần  cũng  có,  thảnh  nội  và 
ngoại  phần  cũng  có. 

*  Tứ  vô  lượng  tâm  thành  biết  cảnh  ngoại. 

*  Tứ  vô  lượng  tâm  thành  bất  kiến  vô  đối  chiếu. 

2)  Đáp  theo  đầu  đề  nhị 

i.  Đáp  phần  chùm  nhân  (hetugocchaka) 

764. 

*  Từ  vô  lượng  tâm  thảnh  nhân.  Tam  vô  lượng  tâm  thành  phi  nhân. 

*  Tứ  vô  lượng  tâm  thảnh  hữu  nhân.  Tứ  vô  lượng  tâm  thành  tương  ưng  nhân. 

*  Từ  vô  lượng  tâm  thảnh  nhân  hữu  nhân.  Tam  vô  lượng  tâm  không  thể  nói  thành  nhân 
hữu  nhân,  chỉ  thảnh  phi  nhân  hữu  nhân. 

*  Từ  vô  lượng  tâm  thảnh  nhân  tương  ưng  nhân.  Tam  vô  lượng  tâm  không  thể  nói  thảnh 
nhân  tương  ưng  nhân,  chỉ  thành  phi  nhân  tương  ưng  nhân. 

*  Tam  vô  lượng  tâm  thảnh  phi  nhân  hữu  nhân.  Từ  vô  lượng  tâm  không  thể  nói  tuy  nhiên 
thành  phi  nhân  hữu  nhân,  tuy  nhiên  thảnh  phi  nhân  vô  nhân. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


223 


ii.  Đáp  nhị  đề  đỉnh  (culantaraduka) 

765. 

*  Tứ  vô  lượng  tâm  thảnh  hữu  duyên.  Tứ  vô  lượng  tâm  thành  hữu  vi.  Tứ  vô  lượng  tâm 
thành  bất  kiến.  Tứ  vô  lượng  tâm  thảnh  vô  đối  chiếu.  Tứ  vô  lượng  tâm  thảnh  phi  sắc. 
Tứ  vô  lượng  tâm  thảnh  hiệp  thế.  Tứ  vô  lượng  tâm  thảnh  cũng  có  tâm  biết  đặng,  thảnh 
cũng  có  tâm  không  biết  đặng. 

iii.  Đáp  phần  chùm  lậu  (ãsavagocchaka) 

*  Tứ  vô  lượng  tâm  thảnh  phi  lậu.  Tứ  vô  lượng  tâm  thảnh  cảnh  lậu.  Tứ  vô  lượng  tâm 
thành  bất  tương  ưng  lậu.  Tứ  vô  lượng  tâm  không  thể  nói  thảnh  lậu  cảnh  lậu  chỉ  thảnh 
phi  lậu  cảnh  lậu.  Tứ  vô  lượng  tâm  không  thể  nói  tuy  nhiên  thảnh  lậu  tương  ưng  lậu, 
tuy  nhiên  thành  phi  lậu  tương  ưng  lậu.  Tứ  vô  lượng  tâm  thành  bất  tương  ưng  lậu  cảnh 
lậu. 

iv.  V,  vi,  vii,  viii,  ix,  X,  xi,  xii.  Đáp  phần  chùm  triền. . . 

*  Tứ  vô  lượng  tâm  thảnh  phi  triền...  tứ  vô  lượng  tâm  thảnh  phi  phược...  tứ  vô  lượng 
tâm  thành  phi  bộc...  tứ  vô  lượng  tâm  thảnh  phi  phối...  tứ  vô  lượng  tâm  thành  phi 
cái...  tứ  vô  lượng  tâm  thảnh  phi  khinh  thị...  tứ  vô  lượng  tâm  thảnh  tri  cảnh...  tứ  vô 
lượng  tâm  thảnh  phi  tâm. . .  tứ  vô  lượng  tâm  thảnh  sở  hữu  tâm. . .  tứ  vô  lượng  tâm  thảnh 
tương  ưng  tâm. . .  tứ  vô  lượng  tâm  thảnh  hòa  với  tâm.  Tứ  vô  lượng  tâm  thành  có  tâm 
làm  sở  sanh.  Tứ  vô  lượng  tâm  thảnh  đồng  sanh  tồn  với  tâm.  Tứ  vô  lượng  tâm  thảnh 
tùng  tâm  thông  lưu.  Tứ  vô  lượng  tâm  thảnh  hòa  với  tâm  và  có  tâm  làm  sở  sanh.  Tứ  vô 
lượng  tâm  thành  hòa,  sanh  tồn  và  nương  tâm  làm  sở  sanh.  Tứ  vô  lượng  tâm  thảnh  có 
tâm  làm  sở  sanh,  thông  lưu  và  hòa  với  tâm.  Tứ  vô  lượng  tâm  thành  bên  ngoài.  Tứ  vô 
lượng  tâm  thảnh  phi  y  sinh.  Tứ  vô  lượng  tâm  thảnh  do  thủ  cũng  có,  thảnh  phi  do  thủ 
cũng  có.  Tứ  vô  lượng  tâm  thảnh  phi  thủ. . .  tứ  vô  lượng  tâm  thảnh  phi  phiền  não. . . 

xiii.  Đáp  phân  yêu  bối  (pitthiduka) 

766. 

*  Tứ  vô  lượng  tâm  thảnh  phi  sơ  đạo  tuyệt  trừ.  Tứ  vô  lượng  tâm  thảnh  phi  ba  đạo  cao 
tuyệt  trừ.  Tứ  vô  lượng  tâm  thảnh  phi  hữu  nhân  phi  sơ  đạo  tuyệt  trừ.  Tứ  vô  lượng  tâm 
thành  phi  hữu  nhân  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. 

*  Tam  vô  lượng  tâm  thảnh  hữu  tứ  cũng  có,  thảnh  vô  tứ  cũng  có.  Tam  vô  lượng  tâm 
thành  vô  tứ. 

*  Tam  vô  lượng  tâm  thảnh  hữu  hỷ  cũng  có,  thảnh  vô  hỷ  cũng  có.  Xả  vô  lượng  tâm  thảnh 
vô  hỷ. 

*  Tam  vô  lượng  tâm  thành  đồng  sanh  hỷ  cũng  có,  thảnh  phi  đồng  sanh  hỷ  cũng  có.  Xả 
vô  lượng  tâm  thảnh  phi  đồng  sanh  hỷ. 

*  Tam  vô  lượng  tâm  thảnh  đồng  sanh  lạc.  Xả  vô  lượng  tâm  thảnh  phi  đồng  sanh  lạc. 

*  Xả  vô  lượng  tâm  thảnh  đồng  sanh  xả.  Tam  vô  lượng  tâm  thảnh  phi  đồng  sanh  xả. 

*  Tứ  vô  lượng  tâm  thành  phi  Dục  giới.  Tứ  vô  lượng  tâm  thành  sắc  giới.  Tứ  vô  lượng 
tâm  thành  phi  Vô  sắc  giới.  Tứ  vô  lượng  tâm  thảnh  liên  quan  luân  hồi.  Tứ  vô  lượng  tâm 
thành  phi  nhân  xuất  luân  hồi.  Tứ  vô  lượng  tâm  thảnh  bất  định.  Tứ  vô  lượng  tâm  vô 
lượng  tâm  thành  hữu  thượng.  Tứ  vô  lượng  tâm  thảnh  vô  y,  chỉ  có  bấy  nhiêu. 

Dứt  Phần  vẩn  đáp 
Hoàn  bị  Vô  lượng  tâm  phân  tích 


224 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


PHÀN  XIV  -  ĐIỀU  HỌC  PHÂN  TÍCH 

A.  ĐIÈƯ  HỌC  PHÂN  TÍCH  -  PHÀN  PHÂN  THEO  DIỆU  PHÁP 

1)  Năm  điều  học  phân  theo  tám  tâm  thiện  dục  giói. 

Cách  thứ  nhất 

767. 

Năm  điều  học: 

-  Điều  học  thứ  nhất  là  tránh  xa  sự  sát  sanh. 

-  Điều  học  thứ  hai  là  tránh  xa  sự  trộm  cắp. 

-  Điều  học  thứ  ba  là  tránh  xa  sự  tà  dâm. 

-  Điều  học  thứ  tứ  là  tránh  xa  sự  vọng  ngữ. 

-  Điều  học  thứ  năm  là  tránh  xa  sự  dể  duôi  uống  ruợu  và  các  chất  say. 

768. 

*  Điều  học  tránh  xa  sự  sát  sanh  đó  ra  sao?  Khi  nào  tâm  thiện  Dục  giới  đồng  sanh  hỷ 
thọ  tUOTig  ung  trí,  sanh  ra  tránh  xa  sự  sát  sanh  thời  trong  khi  đó  có  cách  ngăn,  cách 
ngừa,  sự  chừa  bỏ,  sự  dứt  bỏ,  không  làm,  thái  độ  không  làm,  không  vi  phạm,  không  quá 
mức,  vẫn  hạn  chế  nguyên  nhân  của  sự  sát  sanh  thành  nguời  chừa  bỏ  sự  sát  sanh.  Nhu 
thế  gọi  là  điều  học  tránh  xa  sự  sát  sanh.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  tuơng  ung  với  sự 
tránh  xa  sát  sanh. 

*  Điều  học  tránh  xa  sự  sát  sanh  đó  ra  sao?  Trong  khi  nào  tâm  thiện  Dục  giới  đồng 
sanh  hỷ  thọ,  tuơng  ung  trí  tránh  xa  sự  sát  sanh  thì  trong  khi  đó  sự  tính,  cách  tính,  thái 
độ  tính  vẫn  có.  Nhu  thế  gọi  là  điều  học  tránh  xa  sự  sát  sanh.  Còn  những  pháp  ngoài  ra 
tuong  ung  với  tu  (cetanã). 

*  Điều  học  tránh  xa  sự  sát  sanh  đó  ra  sao?  Trong  khi  nào  tâm  thiện  Dục  giới  sanh  ra 
đồng  sanh  với  hỷ  thọ,  tuơng  ung  trí,  tránh  xa  sự  sát  sanh  thì  xúc...  cần,  vô  phóng  dật 
vẫn  có.  Nhu  thế  gọi  là  điều  học  tránh  xa  sự  sát  sanh. 

*  Điều  học  tránh  xa  sự  sát  sanh  đó  ra  sao?  Trong  khi  nào  tâm  thiện  Dục  giới  sanh  ra 
đồng  sanh  với  hỷ  thọ,  tuong  ung  trí  hữu  dẫn. . .  đồng  sanh  hỷ  thọ  bất  tuơng  ung  trí. . . 
đồng  sanh  hỷ  thọ  bất  tuong  ung  trí  hữu  dẫn. . .  đồng  sanh  xả  thọ  tuong  ung  trí. . .  đồng 
sanh  xả  thọ  tuơng  ung  trí  hữu  dẫn. . .  đồng  sanh  xả  thọ  bất  tuơng  ung  trí. . .  đồng  sanh 
xả  thọ  bất  tuong  ung  trí  hữu  dẫn  mà  tránh  xa  sự  sát  sanh  thời  trong  khi  đó  có  cách 
ngăn,  cách  ngừa,  sự  chừa  bỏ,  sự  dứt  bỏ,  cách  không  làm,  thái  độ  không  làm,  không  vi 
phạm,  không  quá  mức,  vẫn  hạn  chế  nguyên  nhân  của  sự  sát  sanh  thành  nguời  xa  lìa  sát 
sanh.  Nhu  thế  gọi  là  điều  học  tránh  xa  sát  sanh.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  tuong  ung 
với  sự  tránh  xa. 

*  Điều  học  tránh  xa  sự  sát  sanh  đó  ra  sao?  Trong  khi  nào  tâm  thiện  Dục  giới  đồng 
sanh  xả  thọ,  bất  tuong  ung  trí  hữu  dẫn  mà  tránh  xa  sự  sát  sanh  thời  trong  khi  đó  vẫn  có 
sự  cố  quyết,  cách  cố  quyết,  thái  độ  cố  quyết.  Nhu  thế  gọi  là  điều  học  tránh  xa  sự  sát 
sanh.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  hiệp  với  tu  (cetanã). 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhahga)  -  (Cảo  Bản) 


225 


*  Điều  học  tránh  xa  sự  sát  sanh  đó  ra  sao?  Trong  khi  nào  tâm  thiện  Dục  giới  đồng 
sanh  xả  thọ  bất  tương  ưng  trí  hữu  dẫn  mà  tránh  xa  sự  sát  sanh  thì  có  xúc...  chiếu  cố, 
vô  phóng  dật  vẫn  có.  Như  thế  gọi  là  điều  học  tránh  xa  sự  sát  sanh. 

769. 

*  Điều  học  tránh  xa  sự  trộm  cướp. . .  điều  học  tránh  xa  sự  tà  dâm . . .  điều  học  tránh  xa 
sự  vọng  ngữ...  điều  học  tránh  xa  sự  dế  duôi  uống  rượu  và  các  chất  say  đó  ra  sao? 
Trong  khi  nào  tâm  thiện  Dục  giới  đồng  sanh  hỷ  thọ,  tương  ưng  trí,  tránh  xa  sự  dể  duôi 
uống  rượu  và  các  chất  say  thì  trong  khi  đó  có  cách  ngăn  cách  ngừa,  sự  chừa  bỏ,  dứt  bỏ, 
không  làm,  thái  độ  không  làm,  không  vi  phạm,  không  quá  mức,  vẫn  hạn  chế  nguyên 
nhân  của  sự  dể  duôi  uống  rượu  và  dùng  các  chất  say.  Như  thế  gọi  là  điều  học  tránh  xa 
sự  dể  duôi  uống  rượu  và  các  chất  say.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  hợp  với  sự  tránh  xa. 

*  Điều  học  tránh  xa  sự  dể  duôỉ  uống  rượu  và  các  chất  say  đó  ra  sao?  Trong  khi  nào 
tâm  thiện  Dục  giới  đồng  sanh  hỷ  thọ,  tương  ưng  trí,  tránh  xa  sự  dể  duôi  uống  rượu  và 
các  chất  say  thì  trong  khi  đó  có  sự  tính  tránh,  quyết  tránh,  thái  độ  cố  quyết  tránh.  Như 
thế  gọi  là  điều  học  tránh  xa  sự  dể  duôi  uống  rượu  và  các  chất  say.  Còn  những  pháp 
ngoài  ra  tương  ưng  với  tư  (cetanã). 

*  Điều  học  tránh  xa  sự  dể  duôỉ  uống  rượu  và  các  chất  say  đó  ra  sao?  Trong  khi  nào 
tâm  thiện  Dục  giới  đồng  sanh  hỷ  thọ  tương  ưng  trí  tránh  xa  sự  dể  duôi  uống  rượu  và 
các  chất  say  thì  trong  khi  đó  vẫn  có  xúc. . .  chiếu  cố,  vô  phóng  dật.  Như  thế  gọi  là  điều 
học  tránh  xa  sự  dể  duôi  uống  rượu  và  các  chất  say. 

*  Điều  học  tránh  xa  sự  dể  duôỉ  uống  rượu  và  các  chất  say  đó  ra  sao?  Trong  khi  nào 
tâm  thiện  Dục  giới  đồng  sanh  hỷ  thọ,  tương  ưng  trí  hữu  dẫn. . .  đồng  sanh  hỷ  thọ  bất 
tương  ưng  trí. . .  đồng  sanh  hỷ  thọ  bất  tương  ưng  trí  hữu  dẫn. . .  đồng  sanh  xả  thọ  tương 
ưng  trí...  đồng  sanh  xả  thọ  tương  ưng  trí  hữu  dẫn...  đồng  sanh  xả  thọ  bất  tương  ưng 
trí. . .  đồng  sanh  xả  thọ  bất  tương  ưng  trí  hữu  dẫn. . .  tránh  xa  sự  dể  duôi  uống  rượu  và 
dùng  các  chất  say  trong  khi  nào  thì  cách  chừa,  cách  bỏ,  cách  dứt  nghĩ,  cách  xa  lìa  sự  dể 
duôi  uống  rưọoi  và  các  chất  say,  cách  không  làm,  thái  độ  không  làm,  chẳng  vi  phạm, 
chẳng  phá  đến,  vẫn  hạn  chế  nguyên  nhân  của  sự  dể  duôi  uống  rượu  và  các  chất  say 
như  thế  của  bực  xa  lìa  dể  duôi  uống  rượu  và  các  chất  say  mới  gọi  là  điều  học  tránh  xa 
sự  dể  duôi  uống  rượu  và  các  chất  say.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  tương  ưng  với  sự 
tránh  xa. 

*  Điều  học  tránh  xa  sự  dể  duôỉ  uống  rượu  và  các  chất  say  trong  khi  có  ra  sao?  Trong 
khi  nào  tâm  thiện  Dục  giới  đồng  sanh  xả  thọ  bất  tương  ưng  trí  hữu  dẫn  mà  ngăn  ngừa 
sự  dể  duôi  uống  rượu  và  các  chất  say  trong  khi  đó  có  sự  tính  ngăn  ngừa  cố  ngăn  ngừa, 
thái  độ  có  quyết  ngăn  ngừa.  Như  thế  gọi  là  điều  học  tránh  xa  sự  dể  duôi  uống  rượu  và 
các  chất  say.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  hiệp  với  sự  tránh  xa. 

*  Điều  học  tránh  xa  sự  dể  duôỉ  uống  rượu  và  các  chất  say  đó  ra  sao?  Trong  khi  nào 
tâm  thiện  Dục  giới  đồng  sanh  xả  thọ  bất  tương  ưng  trí  hữu  dẫn,  ngăn  lìa  sự  dể  duôi 
uống  rượu  và  các  chất  say  trong  khi  đó  thì  xúc. . .  chiếu  cố,  vô  phóng  dật  vẫn  có.  Như 
thế  gọi  là  điều  học  tránh  xa  sự  dể  duôi  uống  rượu  và  các  chất  say. 

2)  Chia  ngũ  giới  theo  tám  tâm  thiện  dục  giới 

Phần  thứ  hai 

770. 


Năm  điều  học: 


226 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


1  là  điều  học  tránh  xa  sự  sát  sanh. 

-  2  là  điều  học  tránh  xa  sự  trộm  cắp. 

-  3  là  điều  học  tránh  xa  sự  tà  dâm. 

-  4  là  điều  học  tránh  xa  sự  vọng  ngữ. 

-  5  là  điều  học  tránh  xa  sự  dể  duôi  uống  ruợu  và  các  chất  say. 

771. 

*  Điều  học  tránh  xa  sự  sát  sanh  đó  ra  sao?  Trong  khi  nào  tâm  thiện  Dục  giới  đồng 

sanh  hỷ  thọ,  tuong  ung  trí.  Hoặc  thành  hạ,  trung,  thuợng.  Thành  dục  truởng,  cần 
truởng,  tâm  truởng,  thẩm  truởng.  Thành  dục  truởng  hạ,  trung,  thuợng.  Thành  cần 
truởng  hạ,  trung,  thuợng.  Thành  tâm  truởng  hạ,  trung,  thuợng.  Thảnh  thẩm  truởng  hạ, 
trung,  thuợng,  mà  ngăn  ngừa  tránh  xa  sự  sát  sanh  thì  trong  khi  đó  có  cách  ngăn,  sự 

ngừa,  chừa  ra,  dứt  bỏ,  xa  lìa  sự  sát  sanh,  không  làm,  không  phạm,  hạn  chế  nguyên 

nhân  sự  sát  sanh  của  nguời  tránh  xa  sự  sát  sanh.  Nhu  thế  gọi  là  điều  học  tránh  xa  sự  sát 
sanh.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  hiệp  với  sự  tránh  xa. 

*  Điều  học  tránh  xa  sự  sát  sanh  đó  ra  sao?  Trong  khi  nào  tâm  thiện  Dục  giới  đồng 
sanh  hỷ  thọ,  tuong  ung  trí  thảnh  thuợng,  trung,  hạ.  Thảnh  dục  truởng,  cần  truởng,  tâm 
truởng,  thẩm  truởng.  Thành  dục  truởng  hạ,  trung,  thuợng.  Thành  cần  truởng  hạ,  trung, 
thuợng.  Thành  tâm  truởng  hạ,  trung,  thuợng.  Thảnh  thẩm  truởng  hạ,  trung,  thuợng  để 
ngăn  ngừa  sự  sát  sanh  trong  khi  nào  thì  sự  cố  quyết,  tính  tránh  xa,  quyết  tránh  xa,  thái 
độ  cố  quyết  tránh  xa,  vẫn  có  trong  khi  ấy.  Nhu  thế  gọi  là  điều  học  tránh  xa  sự  sát  sanh. 
Còn  những  pháp  ngoài  ra  hiệp  với  sự  tính  tránh  xa. 

*  Điều  học  tránh  xa  sự  sát  sanh  đó  ra  sao?  Trong  khi  nào  tâm  thiện  Dục  giới  đồng 
sanh  hỷ  thọ,  tuong  ung  trí  thành  hạ,  trung,  thuợng.  Thành  dục  truởng,  cần  truởng,  tâm 
truởng,  thẩm  truởng.  Thành  dục  truởng  hạ,  trung,  thuợng.  Thành  cần  truởng  hạ,  trung, 
thuợng.  Thảnh  tâm  truởng  hạ,  trung,  thuợng.  Thảnh  thẩm  truởng  hạ,  trung,  thuợng  mà 
ngăn  lìa  sự  sát  sanh  trong  khi  nào  thì  xúc...  chiếu  cố,  vô  phóng  dật  vẫn  có  trong  khi 
ấy.  Nhu  thế  gọi  là  điều  học  tránh  xa  sự  sát  sanh. 

*  Điều  học  tránh  xa  sự  sát  sanh  đó  ra  sao?  Trong  khi  nào  tâm  thiện  Dục  giới  đồng 
sanh  hỷ  thọ  tuong  ung  trí  hữu  dẫn. . .  đồng  sanh  hỷ  thọ  bất  tuong  ung  trí. . .  đồng  sanh 
hỷ  thọ  bất  tuong  ung  trí  hữu  dẫn. . .  đồng  sanh  xả  thọ  tuơng  ung  trí. . .  đồng  sanh  xả  thọ 
tuong  ung  trí  hữu  dẫn...  đồng  sanh  xả  thọ  bất  tuơng  ung  trí...  đồng  sanh  xả  thọ  bất 
tuong  ung  trí  hữu  dẫn...  thành  hạ,  trung,  thuợng.  Thành  dục  truởng,  cần  truởng,  tâm 
truởng.  Thành  dục  truởng  hạ,  trung,  thuợng.  Thành  cần  truởng  hạ,  trung,  thuợng. 
Thành  tâm  truởng  hạ,  trung,  thuợng  để  ngăn  ngừa  sự  sát  sanh  trong  khi  nào  thì  cách 
ngăn,  sự  ngừa,  chừa  bỏ,  tránh  xa,  không  làm,  bất  tác,  không  phạm,  ngăn  chận  nguyên 
do  của  sự  sát  sanh  bằng  cách  xa  lìa  sự  sát  sanh.  Nhu  thế  gọi  là  điều  học  tránh  xa  sự  sát 
sanh.  Còn  những  pháp  ngoài  ra  hiệp  với  sự  tránh  xa. . .  Tất  cả  pháp  ngoài  ra  tuong  ung 
với  sự  cố  quyết  tính  ngừa...  thì  xúc...  chiếu  cố,  vô  phóng  dật  vẫn  có.  Nhu  thế  gọi  là 
điều  học  tránh  xa  sự  sát  sanh. 

772. 

*  Điều  học  tránh  xa  sự  không  cho  mà  lẩy...  điều  học  tránh  xa  sự  tà  dâm...  điều  học 
tránh  xa  sự  vọng  ngữ. . .  điều  học  tránh  xa  sự  dế  duôỉ  uống  rượu  và  các  chất  say  đó 
ra  sao?  Trong  khi  nào  tâm  thiện  Dục  giới  đồng  sanh  hỷ  thọ,  tuơng  ung  trí  thảnh  hạ 
trung  thuợng.  Thảnh  dục  truởng,  cần  truởng,  tâm  truởng,  thẩm  truởng.  Thảnh  dục 
truởng  hạ,  trung,  thuợng.  Thảnh  cần  truởng  hạ,  trung,  thuợng.  Thành  tâm  truởng  hạ, 
trung,  thuợng.  Thành  thẩm  truởng  hạ,  trung,  thuợng,  đều  ngăn  ngừa  luôn  sự  ẩm  tửu 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


227 


trong  khi  nào  thì  sự  ngăn,  cách  ngăn  thái  độ  ngừa  và  chừa  bỏ  không  làm,  bất  tác, 
chẳng  vi  phạm,  chận  những  nguyên  do  của  sự  sát  sanh. . .  bằng  cách  người  trì  giới.  Như 
thế  gọi  là  điều  học  tránh  xa  sự  dể  duôi  uống  rượu  và  các  chất  say.  Còn  những  pháp 
ngoài  ra  hiệp  với  sự  tránh  xa. . .  và  tất  cả  pháp  ngoài  ra  cũng  tưong  ưng  với  sự  cố  quyết 
tránh  xa  trong  khi  đó  thì  xúc...  chiếu  cố,  vô  phóng  dật  vẫn  có  trong  khi  ấy.  Như  thế 
gọi  là  điều  học  tránh  xa  sự  dể  duôi  uống  rượu  và  các  chất  say. 

*  Điều  học  tránh  xa  sự  dế  duôi  uống  rượu  và  các  chất  say  đó  ra  sao?  Trong  khi  nào 
tâm  thiện  Dục  giới  đồng  sanh  hỷ  thọ,  tương  ưng  trí  hữu  dẫn. . .  đồng  sanh  hỷ  thọ  bất 
tương  ưng  trí. . .  đồng  sanh  hỷ  thọ  bất  tương  ưng  trí  hữu  dẫn. . .  đồng  sanh  xả  thọ  tương 
ưng  trí...  đồng  sanh  xả  thọ  tương  ưng  trí  hữu  dẫn...  đồng  sanh  xả  thọ  bất  tương  ưng 
trí. . .  đồng  sanh  xả  thọ  bất  tương  ưng  trí  hữu  dẫn  mà  thảnh  hạ  trung  thượng.  Thảnh  dục 
trưởng,  cần  trưởng  và  tâm  trưởng.  Thảnh  dục  trưởng  hạ,  trung,  thượng.  Thảnh  cần 
trưởng  hạ,  trung,  thượng.  Thành  tâm  trưởng  hạ,  trung,  thượng,  sanh  ra  ngăn  ngừa  sự  dể 
duôi  uống  rượu  và  các  chất  say  trong  khi  nào  thì  sự  ngăn,  cách  ngừa,  cách  chừa  bỏ, 
cách  tránh  xa,  không  làm,  bất  tác,  chẳng  vi  phạm,  chận  nguyên  nhân  thuộc  người  trì 
giới.  Như  thế  gọi  là  điều  học  tránh  xa  sự  dể  duôi  uống  rượu  và  các  chất  say.  Còn 
những  pháp  ngoài  ra  hiệp  với  sự  tránh  xa. . .  nói  chung,  tất  cả  pháp  ngoài  ra  tương  ưng 
với  tư  (cetanã),  tính  tránh...  trong  khi  đó  thì  xúc...  chiếu  cố,  vô  phóng  dật  vẫn  có. 
Như  thế  gọi  là  điều  học  tránh  xa  sự  dể  duôi  uống  rượu  và  các  chất  say. 

3)  Pháp  thành  điều  học 
773. 

*  Những  pháp  như  thế  nào  thành  điều  học?  Trong  khi  nào  tâm  thiện  Dục  giới  đồng 
sanh  hỷ  thọ  tương  ưng  trí,  hoặc  có  sắc  làm  cảnh...  hoặc  có  pháp  làm  cảnh.  Hay  là 
những  chi  mở  mối  sanh  ra  trong  khi  nào  thì  xúc...  vô  phóng  dật  có  trong  khi  ấy. 
Những  pháp  như  thế  thành  điều  học. 

*  Những  pháp  như  thế  nào  thành  điều  học?  Trong  khi  nào  tâm  thiện  Dục  giới  đồng 
sanh  hỷ  thọ,  tương  ưng  trí  hữu  dẫn. . .  đồng  sanh  hỷ  thọ  bất  tương  ưng  trí. . .  đồng  sanh 
hỷ  thọ  bất  tương  ưng  trí  hữu  dẫn. . .  đồng  sanh  xả  thọ  tương  ưng  trí. . .  đồng  sanh  xả  thọ 
tương  ưng  trí  hữu  dẫn...  đồng  sanh  xả  thọ  bất  tương  ưng  trí...  đồng  sanh  xả  thọ  bất 
tương  ưng  trí  hữu  dẫn.  Hoặc  có  sắc  làm  cảnh. . .  hoặc  có  pháp  làm  cảnh;  hay  là  những 
chi  mở  mối  sanh  ra  trong  khi  nào  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  vẫn  có  trong  khi  ấy.  Những 
pháp  như  thế  thành  điều  học. 

*  Những  pháp  như  thế  nào  thành  điều  học?  Trong  khi  nào  bực  tu  tiến  theo  đường  lối 
hầu  đến  Sắc  giới. . .  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  Vô  sắc  giới. . .  tu  tiến  theo  thiền  siêu 
thế,  cơ  quan  ra  khỏi  khổ  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly 
chư  dục . . .  đắc  sơ  thiền  mà  hành  nan  đắc  trì  trong  khi  nào  thì  xúc ...  vô  phóng  dật  vẫn 
có  trong  khi  ấy.  Những  pháp  như  thế  thảnh  điều  học. 

Dứt  Phân  theo  Diệu  Pháp 


774. 


B.  ĐIÈƯ  HỌC  PHÂN  TÍCH  PHÀN  VÁN  ĐÁP 

Năm  điều  học:  1  là  điều  học  tránh  xa  sự  sát  sanh;  2  là  điều  học  tránh  xa  sự  không  cho 
mà  lấy;  3  là  điều  học  tránh  xa  sự  tà  dâm;  4  là  điều  học  tránh  xa  sự  vọng  ngữ.  5  là  điều 
học  tránh  xa  sự  dể  duôi  uống  rượu  và  các  chất  say. 


ĐÁP  THEO  ĐẦU  ĐỀ  TAM  ĐÁP  THEO  ĐẦU  ĐỀ  NHỊ 


228 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


Trong  năm  điều  học  ấy  mà  điều  học  nào  thảnh  thiện,  điều  học  nào  thảnh  bất  thiện, 
điều  học  nào  thảnh  vô  ký. . .  điều  học  nào  thành  hữu  y,  điều  học  nào  thảnh  vô  y. 

1)  Đáp  theo  đầu  đề  tam 

775. 

*  Năm  điều  học  chỉ  thảnh  thiện. 

*  Năm  điều  học  chỉ  thảnh  tuơng  ung  lạc  thọ  cũng  có,  thảnh  tuong  ung  phi  khổ  phi  lạc 
thọ  cũng  có. 

*  Năm  điều  học  thảnh  dị  thục  nhân. 

*  Năm  điều  học  thảnh  phi  do  thủ  cảnh  thủ. 

*  Năm  điều  học  thảnh  phi  phiền  toái  cảnh  phiền  não. 

*  Năm  điều  học  thảnh  hữu  tầm  hữu  tứ. 

*  Năm  điều  học  thảnh  đồng  sanh  hỷ  cũng  có,  thảnh  đồng  sanh  lạc  cũng  có,  thảnh  đồng 
sanh  xả  cũng  có. 

*  Năm  điều  học  thảnh  phi  so  đạo  và  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. 

*  Năm  điều  học  thảnh  phi  hữu  nhân  phi  so  đạo  và  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. 

*  Năm  điều  học  thảnh  nhân  sanh  tử. 

*  Năm  điều  học  thảnh  phi  hữu  học  phi  vô  học. 

*  Năm  điều  học  thảnh  ty  hạ. 

*  Năm  điều  học  thảnh  biết  cảnh  ty  hạ. 

*  Năm  điều  học  thảnh  trung  bình. 

*  Năm  điều  học  thảnh  bất  định. 

*  Năm  điều  học  không  nên  nói  thảnh  đạo  là  cảnh,  thành  đạo  là  nhân  hay  thảnh  đạo  là 
truởng. 

*  Năm  điều  học  thành  sanh  tồn  cũng  có,  thảnh  phi  sanh  tồn  cũng  có.  Không  nên  nói 
thành  sẽ  sanh. 

*  Năm  điều  học  thảnh  quá  khứ  cũng  có,  thảnh  vị  lai  cũng  có,  thảnh  hiện  tại  cũng  có. 

*  Năm  điều  học  thảnh  biết  cảnh  hiện  tại. 

*  Năm  điều  học  thảnh  nội  phần  cũng  có,  thảnh  ngoại  phần  cũng  có,  thành  nội  và  ngoại 
phần  cũng  có. 

*  Năm  điều  học  thảnh  biết  cảnh  ngoại. 

*  Năm  điều  học  thảnh  bất  kiến  vô  đối  chiếu. 

2)  Đáp  theo  đầu  đề  nhị 

i.  Đáp  phần  chùm  nhân  (hetugocchaka) 

776. 

*  Năm  điều  học  thảnh  phi  nhân.  Năm  điều  học  thảnh  hữu  nhân.  Năm  điều  học  thảnh 
tuong  ung  nhân. 

*  Năm  điều  học  không  thể  nói  thảnh  nhân  hữu  nhân,  mà  chỉ  thành  phi  nhân  hữu  nhân. 

*  Năm  điều  học  không  nên  nói  thành  nhân  tuong  ung  nhân,  mà  chỉ  thành  phi  nhân  tuơng 
ung  nhân  và  thảnh  phi  nhân  hữu  nhân. 

ii.  Đáp  phần  nhị  đề  đỉnh  (cũlantaraduka) 

*  Năm  điều  học  thành  hữu  duyên.  Năm  điều  học  thảnh  hữu  vi.  Năm  điều  học  thành  bất 
kiến.  Năm  điều  học  thảnh  vô  đối  chiếu.  Năm  điều  học  thảnh  phi  sắc.  Năm  điều  học 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


229 


thành  hiệp  thế.  Năm  điều  học  thành  cũng  có  tâm  biết  đặng,  thảnh  cũng  có  tâm  không 
biết  đặng. 

iii.  Đáp  phần  chùm  lậu  (ãsavagocchaka) 

*  Năm  điều  học  thảnh  phi  lậu.  Năm  điều  học  thảnh  cảnh  lậu.  Năm  điều  học  thảnh  bất 
tuơng  ung  lậu.  Năm  điều  học  không  thể  nói  thảnh  lậu  cảnh  lậu,  mà  chỉ  thảnh  phi  lậu 
cảnh  lậu. 

*  Năm  điều  học  không  nên  nói  thảnh  lậu  tuơng  ung  lậu  hay  tuy  nhiên  thành  phi  lậu 
tuơng  ung  lậu,  mà  chỉ  thành  bất  tuơng  ung  lậu  cảnh  lậu. 

iv,  V,  vi,  vii,  viii,  ix  &  X.  Đáp  phần  chùm  triền...  (sannojanagocchakãdi) 

*  Năm  điều  học  thảnh  phi  triền. . .  Năm  điều  học  thảnh  phi  phuợc. . .  Năm  điều  học  thảnh 
phi  bộc...  Năm  điều  học  thảnh  phi  phối...  Năm  điều  học  thảnh  phi  cái...  Năm  điều 
học  thảnh  phi  khinh  thị. . . 

*  Năm  điều  học  thảnh  hữu  tri  cảnh. 

*  Năm  điều  học  thảnh  phi  tâm. 

*  Năm  điều  học  thảnh  sở  hữu  tâm. 

*  Năm  điều  học  thảnh  tuơng  ung  tâm. 

*  Năm  điều  học  thảnh  hòa  với  tâm. 

*  Năm  điều  học  thảnh  có  tâm  làm  sở  sanh. 

*  Năm  điều  học  thảnh  đồng  sanh  tồn  với  tâm. 

*  Năm  điều  học  thảnh  tùng  tâm  thông  luu. 

*  Năm  điều  học  thảnh  hòa  với  tâm  và  có  tâm  làm  sở  sanh. 

*  Năm  điều  học  thảnh  hòa,  sanh  tồn  và  nuơng  tâm  làm  sở  sanh. 

*  Năm  điều  học  thảnh  có  tâm  làm  sở  sanh,  thông  luu  và  hòa  với  tâm. 

*  Năm  điều  học  thảnh  bên  ngoài. 

*  Năm  điều  học  thảnh  phi  y  sinh. 

*  Năm  điều  học  thảnh  phi  do  thủ. 

xi,  xii  và  xiii.  Đáp  phần  chùm  thủ  (upãdãnagocchakãdi) 

*  Năm  điều  học  thảnh  phi  thủ. . . 

*  Năm  điều  học  thảnh  phi  phiền  toái. . . 

*  Năm  điều  học  thảnh  phi  so  đạo  tuyệt  trừ.. 

*  Năm  điều  học  thảnh  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. . . 

*  Năm  điều  học  thảnh  phi  hữu  nhân  phi  so  đạo  tuyệt  trừ. . . 

*  Năm  điều  học  thảnh  phi  hữu  nhân  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. . . 

*  Năm  điều  học  thảnh  hữu  tầm,  thảnh  hữu  tứ. 

*  Năm  điều  học  thảnh  hữu  hỷ  cũng  có,  thảnh  vô  hỷ  cũng  có. 

*  Năm  điều  học  thảnh  đồng  sanh  hỷ  cũng  có,  thành  phi  đồng  sanh  hỷ  cũng  có. 

*  Năm  điều  học  thảnh  đồng  sanh  lạc  cũng  có,  thảnh  phi  đồng  sanh  lạc  cũng  có. 

*  Năm  điều  học  thảnh  đồng  sanh  xả  cũng  có,  thành  phi  đồng  sanh  xả  cũng  có. 

*  Năm  điều  học  thảnh  Dục  giới. 

*  Năm  điều  học  thảnh  phi  sắc  giới. 

*  Năm  điều  học  thảnh  phi  Vô  sắc  giới. 

*  Năm  điều  học  thảnh  liên  quan  luân  hồi. 


230 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Năm  điều  học  thành  phi  nhân  xuất  luân  hồi. 

*  Năm  điều  học  thành  bất  định. 

*  Năm  điều  học  thảnh  hữu  thuợng. 

*  Năm  điều  học  thảnh  vô  y,  chỉ  có  bấy  nhiêu. 

Dứt  Phần  vẩn  đáp 
Hoàn  bị  Điều  học  phân  tích 


Hồi  hướng  phước  đến  tăng  trưởng  thiên  Vương  và  tất  cả  chúng  sanh,  nhất  ỉà  các  vị 
Chu  thiên  có  oai  lực  hộ  trì  Tạng  Diệu  Pháp  đặng  thạnh  hành. 

Mùa  kiết  hạ  chư  Tăng  2519  - 1975 
Sài  Gòn  -  Việt  nam 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


231 


PHÀN  XV  -  ĐẠT  THỒNG  PHÂN  TÍCH 

(Patỉsambhỉdã  vỉbhanga) 

A.  ĐẠT  THÔNG  PHÂN  TÍCH  PHÂN  THEO  KINH 


777. 

Tứ  đạt  thông:  1  là  nghĩa  đạt  thông  (atthapatisambhỉdã) ;  2  là  pháp  đạt  thông 
(dhammapatisambhidã) ;  3  là  ngữ  đạt  thông  (nỉruttỉpatỉsambhidã) ;  4  là  cấp  trí  đạt 
thông  (patibhãnapatisambhidã). 

Sự  thông  suốt  nghĩa  lý  gọi  là  nghĩa  đạt  thông.  Sự  thông  suốt  trong  pháp  gọi  là  pháp 
đạt  thông.  Sự  thông  suốt  thuờng  thuật  pháp  ngữ  gọi  là  ngữ  đạt  thông.  Sự  thông  suốt  tất 
cả  cấp  trí  gọi  là  cấp  trí  đạt  thông. 

Phân  năm  phần 

Phần  thứ  nhất  thuộc  về  đế 

778. 

Tứ  đạt  thông  là  nghĩa  đạt  thông,  pháp  đạt  thông,  ngữ  đạt  thông  và  cấp  trí  đạt  thông. 

-  Rõ  thấu  trong  khổ  gọi  là  nghĩa  đạt  thông. 

-  Rõ  thấu  trong  khổ  tập  gọi  là  pháp  đạt  thông. 

-  Rõ  thấu  trong  khổ  diệt  gọi  là  nghĩa  đạt  thông. 

-  Rõ  thấu  trong  tiến  hành  đến  khổ  diệt  gọi  là  pháp  đạt  thông. 

-  Thông  suốt  tuờng  thuật  pháp  ngữ  gọi  là  ngữ  đạt  thông. 

-  Hiểu  biết  tất  cả  trí  gọi  là  cấp  trí  đạt  thông. 

Phần  thứ  hai  thuộc  về  nhân 

779. 

Tứ  đạt  thông  là  nghĩa  đạt  thông,  pháp  đạt  thông,  ngữ  đạt  thông,  cấp  trí  đạt  thông. 

-  Sự  thông  suốt  trong  nhân  gọi  là  pháp  đạt  thông. 

-  Sự  thông  suốt  trong  quả  của  nhân  gọi  là  nghĩa  đạt  thông. 

-  Sự  hiểu  rành  tuờng  thuật  pháp  ngữ  gọi  là  ngữ  đạt  thông. 

-  Sự  hiểu  rõ  tất  cả  trí  gọi  là  cấp  trí  đạt  thông. 

Phần  thứ  ba  thuộc  vê  pháp 

780. 

Tứ  đạt  thông  là  nghĩa  đạt  thông,  pháp  đạt  thông,  ngữ  đạt  thông,  cấp  trí  đạt  thông. 

-  Những  pháp  nào  đã  sanh,  có  sanh,  sanh  ra  đều  đủ,  đã  sanh  ra,  sanh  ra  riêng  phần,  đã 
hiện  bày,  sự  hiểu  rõ  những  pháp  ấy  gọi  là  nghĩa  đạt  thông. 

-  Sự  hiểu  rõ  những  pháp  mà  đã  sanh,  đã  có,  đã  đồng  sanh,  sanh  ra  rồi,  sanh  ra  riêng 
phần,  đã  hiện  bày  theo  những  pháp  nào  mà  rõ  những  pháp  sanh  theo  đó,  nhu  thế  gọi 
là  pháp  đạt  thông. 

-  Sự  hiểu  rõ  rành  tuờng  thuật  pháp  ngữ  gọi  là  ngữ  đạt  thông. 

-  Có  đầy  đủ  tất  cả  tuệ  thông  suốt  gọi  là  cấp  trí  đạt  thông. 


2J2 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


Phần  thứ  tư  thuộc  về  duyên  khởi 

781. 

Tứ  đạt  thông  là  nghĩa  đạt  thông,  pháp  đạt  thông,  ngữ  đạt  thông,  cấp  trí  đạt  thông. 

-  Sự  rõ  thấu  trong  lão  tử  gọi  là  nghĩa  đạt  thông. 

-  Sự  rõ  thấu  trong  nhân  sanh  của  lão  tử  gọi  là  pháp  đạt  thông. 

-  Cách  rõ  thấu  sự  diệt  tắt  của  lão  tử  gọi  là  nghĩa  đạt  thông. 

-  Sự  biết  rõ  cách  thực  hành  làm  nhân  đưa  đến  diệt  tắt  của  lão  tử  gọi  là  pháp  đạt  thông. 

-  Sự  thông  suốt  rành  rẽ  trong  cách  tường  thuật  pháp  ngữ  gọi  là  ngữ  đạt  thông. 

-  Sự  rành  trí,  hiểu  tất  cả  gọi  là  cấp  trí  đạt  thông. 

782. 

Tứ  đạt  thông  là  nghĩa  đạt  thông,  pháp  đạt  thông,  ngữ  đạt  thông,  cấp  trí  đạt  thông. 

-  Cách  thông  suốt  trong  sự  sanh...  cách  thông  suốt  trong  hữu  (Bhãva)...  sự  thông 
suốt  thông  thủ...  sự  thông  suốt  trong  ái...  sự  thông  suốt  trong  thọ...  sự  thông  suốt 
trong  xúc...  sự  thông  suốt  trong  lục  nhập...  sự  thông  suốt  trong  danh  sắc...  sự 
thông  suốt  trong  thức. . .  sự  thông  suốt  trong  tất  cả  hành  gọi  là  nghĩa  đạt  thông. 

-  Sự  thông  suốt  trong  nhân  sanh  của  hành  gọi  là  pháp  đạt  thông. 

-  Cách  thông  suốt  trong  sự  diệt  tắt  của  hành  gọi  là  nghĩa  đạt  thông. 

-  Cách  thông  suốt  trong  sự  tiến  hành  là  nhân  đến  diệt  tắt  hành  gọi  là  pháp  đạt  thông. 

-  Sự  thông  suốt  trong  cách  tường  thuật  pháp  ngữ  gọi  là  ngữ  đạt  thông. 

-  Sự  thông  suốt  tất  cả  trí  gọi  là  cấp  trí  đạt  thông. 

Phần  thứ  năm  thuộc  về  pháp  học 

783. 

Tứ  đạt  thông  là  nghĩa  đạt  thông,  pháp  đạt  thông,  ngữ  đạt  thông,  cấp  trí  đạt  thông. 

-  Pháp  đạt  thông  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  vẫn 
thông  thấu  pháp  như  là  Khế  kinh  (Sutta),  Trùng  tụng  (Kheyya),  Văn  pháp 
(Bayyãkarana),  Tác  phúng  tụng  (Gãthã),  Tự  thuyết  (Udãna),  Bốn  sự  (Itivuttaka) , 
Bổn  sanh  Ợãtaka),  Vị  tằng  hữu  (Abbhũtadhamma),  Phưong  quảng  (Vedalla).  Như 
thế  gọi  là  pháp  đạt  thông. 

-  Mà  Phíc-khú  ấy  vẫn  thông  suốt  ý  nghĩa  những  ngạn  ngữ  ấy,  đã  thảnh  ý  nghĩa  của 
ngạn  ngữ  ấy.  Như  thế  gọi  là  nghĩa  đạt  thông. 

-  Còn  biết  rành  tường  thuật  pháp  ngữ  đó  gọi  là  ngữ  đạt  thông. 

-  Sự  thông  suốt  trong  tất  cả  trí  gọi  là  cấp  trí  đạt  thông. 

Dứt  Phân  theo  Kinh 


B.  ĐẠT  THÔNG  PHÂN  TÍCH  PHÀN  PHÂN  THEO  DIỆU  PHÁP 

1)  Tứ  đạt  thông  phân  theo  tám  tâm  thiện  dục  giới 
784. 

*  Tứ  đạt  thông  là  nghĩa  đạt  thông,  pháp  đạt  thông,  ngữ  đạt  thông  và  cấp  trí  đạt  thông. 

*  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Trong  khi  nào  tâm  thiện  Dục  giới  đồng  sanh  hỷ 
thọ,  tưong  ưng  trí.  Hoặc  có  cảnh  sắc. . .  hay  là  cảnh  pháp.  Hay  những  chi  mở  mối  sanh 
ra  trong  khi  đó  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  vẫn  có.  Những  pháp  nhu  thế  gọi  là  thiện. 

-  Sự  thông  suốt  trong  những  pháp  như  thế  gọi  là  pháp  đạt  thông. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


233 


-  Sự  thông  suốt  trong  quả  của  những  pháp  đó  gọi  là  nghĩa  đạt  thông. 

-  Chế  định  của  những  pháp  đó  vẫn  có  với  ngữ  ngôn  nào  mà  thông  thấu  trong  cách 
tuờng  thuật  pháp  ngữ  đó  gọi  là  ngữ  đạt  thông. 

-  Đắc  chứng  tỏ  ngộ  thấu  đáo  với  những  trí  đó  bằng  trí  nào  là  những  trí  đó  đua  ra  ý 
nghĩa  sự  ấy,  nhu  thế  thì  sự  biết  thông  suốt  trong  những  trí  đó  gọi  là  cấp  trí  đạt 
thông. 

*  Tứ  đạt  thông  là  nghĩa  đạt  thông,  pháp  đạt  thông,  ngữ  đạt  thông,  cấp  trí  đạt  thông. 

*  Chir pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Trong  khi  nào  tâm  thiện  Dục  giới  đồng  sanh  hỷ 
thọ  tuong  ung  trí  hữu  dẫn...  đồng  sanh  hỷ  thọ  bất  tuong  ung  trí...  đồng  sanh  hỷ  thọ 
bất  tuong  ung  trí  hữu  dẫn. . .  đồng  sanh  xả  thọ  tuong  ung  trí. . .  đồng  sanh  xả  thọ  tuong 
ung  trí  hữu  dẫn...  đồng  sanh  xả  thọ  bất  tuơng  ung  trí...  đồng  sanh  xả  thọ  bất  tuong 
ung  trí  hữu  dẫn. . .  hoặc  có  cảnh  sắc. . .  hay  cảnh  pháp.  Hay  là  những  cảnh  chi  mở  mối 
sanh  ra  trong  khi  đó  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  vẫn  có.  Nhu  thế  gọi  là  chu  pháp  thiện. 

-  Sự  hiểu  rõ  thấu  những  pháp  ấy  gọi  là  pháp  đạt  thông. 

-  Sự  thông  suốt  trong  quả  của  những  pháp  ấy  gọi  là  nghĩa  đạt  thông. 

-  Chế  định  của  những  pháp  ấy  vẫn  có  bằng  ngữ  ngôn  nào  mà  sự  hiểu  rành  trong  cách 
tuờng  thuật  pháp  ngữ  đó  gọi  là  ngữ  đạt  thông. 

-  Còn  nguời  thông  suốt  những  trí  đó  bằng  trí  nào  là  những  trí  ấy  đua  ra  ý  nghĩa  ấy. 
Nhu  thế  là  sự  thông  suốt  trong  tất  cả  trí  gọi  là  cấp  trí  đạt  thông. 


2)  Tứ  đạt  thông  phân  theo  tâm  thiện  sắc  giới 

*  Tứ  đạt  thông  là  nghĩa  đạt  thông,  pháp  đạt  thông,  ngữ  đạt  thông  và  cấp  trí  đạt  thông. 

*  Chư  pháp  thiện  là  chi?  Trong  khi  nào  bực  tu  tiến  theo  đuờng  lối  hầu  đến  sắc  giới  tĩnh 
ly  chu  dục. . .  đắc  so  thiền  trụ  đề  mục  đất  trong  khi  nào  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  vẫn  có. 
Nhu  thế  gọi  là  chu  pháp  thiện. 

-  Sự  thông  suốt  trong  pháp  ấy  gọi  là  pháp  đạt  thông. 

-  Sự  thông  suốt  trong  quả  của  những  pháp  đó  gọi  là  nghĩa  đạt  thông. 

-  Chế  định  trong  những  pháp  đó  vẫn  có  bằng  ngữ  ngôn  nào  thì  sự  thông  suốt  trong 
cách  tuờng  thuật  pháp  ngữ  đó  gọi  là  ngữ  đạt  thông. 

-  Nguời  thông  suốt  những  trí  ấy  bằng  trí  nào  mà  trí  ấy  đua  ra  nghĩa  sự  ấy  như  thế  thời 
cách  thông  suốt  những  trí  đó  gọi  là  cấp  trí  đạt  thông. 


3)  Tứ  đạt  thông  phân  theo  tâm  thiện  vô  sắc  giới 

*  Tứ  đạt  thông  là  nghĩa  đạt  thông,  pháp  đạt  thông,  ngữ  đạt  thông  và  cấp  trí  đạt  thông. 

*  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Trong  khi  nào  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  Vô 
sắc  giới  trừ  luôn  lạc. . .  lướt  cả  Vô  sở  hữu  xứ. . .  đắc  tứ  thiền  trong  khi  nào  thì  xúc. . .  vô 
phóng  dật  vẫn  có.  Như  thế  gọi  là  chư  pháp  thiện. 

-  Mà  rõ  thấu  chư  pháp  thiện  nay  gọi  là  pháp  đạt  thông. 

-  Biết  rõ  thấu  trong  quả  của  những  pháp  đó  gọi  là  nghĩa  đạt  thông. 

-  Chế  định  của  những  pháp  đó  bằng  ngôn  ngữ  nào  đến  thông  suốt  trong  tường  thuật 
pháp  ngữ  đó  gọi  là  ngữ  đạt  thông. 

-  Bực  rảnh  rẽ  những  trí  với  trí  nào  mà  những  trí  ấy  đưa  ra  ý  nghĩa  ấy  như  thế  thông 
suốt  tất  cả  trí,  đó  gọi  là  cấp  trí  đạt  thông. 


234 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


4)  Tứ  đạt  thông  phân  theo  tâm  thiện  siêu  thế 

*  Tứ  đạt  thông  là  nghĩa  đạt  thông,  pháp  đạt  thông,  ngữ  đạt  thông,  cấp  trí  đạt  thông. 

*  Chư  pháp  thiện  trong  khi  có  ra  sao?  Trong  khi  nào  bực  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế,  co 

quan  ra  khỏi  khổ  đua  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  so,  tĩnh  ly  chu 

dục,  đắc  so  thiền  mà  hành  nan  đắc  trì  trong  khi  đó  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  vẫn  có.  Nhu 

thế  gọi  là  chu  pháp  thiện. 

-  Thông  thấu  rõ  những  pháp  thiện  ấy  gọi  là  pháp  đạt  thông. 

-  Thông  thấu  rõ  những  quả  đó  gọi  là  nghĩa  đạt  thông. 

-  Chế  định  của  những  pháp  đó  bằng  lời  nói  nào  đều  hiểu  rõ  tuờng  thuật  pháp  ngữ  đó 
gọi  là  ngữ  đạt  thông. 

-  Bực  thông  suốt  những  trí  đó,  do  trí  nào  mà  biết  rằng  trí  ấy  đua  ra  ý  nghĩa  như  thế 
đặng  thấu  rõ  những  trí  đó  mói  gọi  là  cấp  trí  đạt  thông. 


5)  Tứ  đạt  thông  phân  theo  12  tâm  bất  thiện 
785. 

*  Tứ  đạt  thông  là  nghĩa  đạt  thông,  pháp  đạt  thông,  ngữ  đạt  thông  và  cấp  trí  đạt  thông. 

*  Chư  pháp  bất  thiện  là  chi?  Trong  khi  nào  tâm  bất  thiện  đồng  sanh  hỷ  thọ,  tương  ưng 
tà  kiến.  Hoặc  có  cảnh  sắc...  hay  cảnh  pháp;  hay  những  chi  mở  mối  sanh  ra  trong  khi 
đó  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  vẫn  có.  Như  thế  gọi  là  chư  pháp  bất  thiện. 

-  Thông  suốt  trong  những  pháp  bất  thiện  đó  gọi  là  pháp  đạt  thông. 

-  Thông  suốt  những  quả  ấy  gọi  là  nghĩa  đạt  thông. 

-  Bực  hiểu  rõ  những  trí  nào  mà  trí  ấy  đưa  ra  ý  nghĩa  đó,  thông  những  trí  đó  mới  gọi  là 
cấp  trí  đạt  thông. 

*  Tứ  đạt  thông  là  nghĩa  đạt  thông,  pháp  đạt  thông,  ngữ  đạt  thông,  cấp  trí  đạt  thông. 

*  Chư  pháp  bất  thiện  đó  ra  sao?  Trong  khi  nào  tâm  bất  thiện  đồng  sanh  hỷ  thọ  tương 
ưng  tà  kiến  hữu  dẫn. . .  đồng  sanh  hỷ  thọ  bất  tương  ưng  tà  kiến. . .  đồng  sanh  hỷ  thọ  bất 
tương  ưng  tà  kiến  hữu  dẫn. . .  đồng  sanh  xả  thọ  tương  ưng  tà  kiến. . .  đồng  sanh  xả  thọ 
tương  ưng  tà  kiến  hữu  dẫn. . .  đồng  sanh  xả  thọ  bất  tương  ưng  tà  kiến. . .  đồng  sanh  xả 
thọ  bất  tương  ưng  tà  kiến  hữu  dẫn. . .  đồng  sanh  ưu  thọ  tương  ưng  phẫn. . .  đồng  sanh 
ưu  thọ  tương  ưng  phẫn  hữu  dẫn. . .  đồng  sanh  xả  thọ  tương  ưng  hoài  nghi. . .  đồng  sanh 
xả  thọ  tương  ưng  phóng  dật. . .  hoặc  cảnh  sắc. . .  hoặc  gặp  cảnh  pháp.  Hay  là  những  chi 
mở  mối  sanh  trong  khi  nào  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  vẫn  có  trong  khi  ấy.  Như  thế  gọi  là 
chư  pháp  bất  thiện. 

-  Mà  thông  rõ  thấu  những  pháp  ấy  gọi  là  pháp  đạt  thông. 

-  Thông  rõ  những  quả  đó  gọi  là  nghĩa  đạt  thông. 

-  Chế  định  của  những  pháp  đó  vẫn  có  ngôn  ngữ  nào  đều  thông  suốt  tường  thuật  pháp 
ngữ  đó  mới  gọi  là  ngữ  đạt  thông. 

-  Bực  thông  suốt  tất  cả  trí  mà  rõ  rành  những  trí  nào  đưa  ra  ý  nghĩa  ấy,  thông  suốt 
những  trí  như  thế  gọi  là  cấp  trí  đạt  thông. 


6)  Tam  đạt  thông  phân  theo  tám  tâm  dị  thục  quả  thiện  vô  nhân 
786. 

*  Tam  đạt  thông  như  là  nghĩa  đạt  thông,  ngữ  đạt  thông  và  cấp  trí  đạt  thông. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhahga)  -  (Cảo  Bản) 


235 


*  Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Trong  khi  nào  nhãn  thức  thành  dị  thục  quả  đồng 
sanh  xả  thọ  có  sắc  làm  cảnh  sanh  ra  do  nghiệp  thiện  Dục  giới  đã  làm  chứa  để  thì  trong 
khi  đó  có  xúc,  thọ,  tưởng,  tư,  tâm,  xả  (thọ),  nhất  tâm,  ý  quyền,  xả  quyền,  mạng  quyền 
vẫn  có.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  đều  có  trong  khi  đó.  Như  thế 
gọi  là  chư  pháp  vô  ký. 

-  Mà  thông  suốt,  hiểu  rõ  những  pháp  đó  gọi  là  nghĩa  đạt  thông. 

-  Chế  định  của  những  pháp  thành  ngôn  ngữ  nào  mà  thấu  rõ,  tường  thuật  pháp  ngữ  đó 
gọi  là  ngữ  đạt  thông. 

-  Còn  bực  thấu  suốt  tất  cả  trí  mà  trí  nào  đưa  ra  ý  nghĩa  ấy  đều  biết  tất  cả  trí  đó  gọi  là 
cấp  trí  đạt  thông. 

*  Tam  đạt  thông  là  nghĩa  đạt  thông,  ngữ  đạt  thông,  cấp  trí  đạt  thông. 

*  Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Trong  khi  nào  nhĩ  thức  đồng  sanh  xả  thọ  có  thinh 
làm  cảnh. . .  tỷ  thức  đồng  sanh  xả  thọ  có  khí  làm  cảnh. . .  thiệt  thức  đồng  sanh  xả  thọ  có 
vị  làm  cảnh. . .  thân  thức  đồng  sanh  lạc  thọ  có  xúc  làm  cảnh  sanh  ra  thảnh  dị  thục  quả 
do  nghiệp  thiện  Dục  giới  đã  làm  chứa  để  trong  khi  đó  thì  xúc,  thọ,  tưởng,  tư,  tâm,  lạc 
thọ,  nhất  tâm,  ý  quyền,  lạc  quyền,  mạng  quyền  vẫn  có.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào 
khác  nương  sanh  đều  có  trong  khi  ấy.  Như  thế  gọi  là  chư  pháp  vô  ký. 

-  Mà  thông  rõ  hiểu  thấu  những  pháp  đó  nên  gọi  là  nghĩa  đạt  thông. 

-  Chế  định  của  những  pháp  ấy  bằng  ngôn  ngữ  nào  đều  thông  suốt  tường  thuật  pháp 
ngữ  đó  mới  gọi  là  ngữ  đạt  thông. 

-  Còn  bực  rõ  thấu  tất  cả  trí,  biết  những  trí  nào  mà  đưa  ra  ý  nghĩa  ấy,  hiểu  rõ  tất  cả  trí 
như  thế  mới  gọi  là  cấp  trí  đạt  thông. 

*  Tam  đạt  thông  là  nghĩa  đạt  thông,  ngữ  đạt  thông  và  cấp  trí  đạt  thông. 

*  Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Trong  khi  nào  ý  giới  thành  dị  thục  quả  đồng  sanh 
xả  thọ,  hoặc  có  sắc  làm  cảnh. . .  hoặc  có  xúc  làm  cảnh.  Hay  là  những  cảnh  chi  mở  mối 
sanh  ra  do  nghiệp  thiện  Dục  giới  đã  làm  chứa  để  thì  trong  khi  đó  có  xúc,  thọ,  tưởng, 
tư,  tâm,  tầm,  tứ,  xả  thọ,  nhất  tâm,  ý  quyền,  xả  quyền,  mạng  quyền  vẫn  có.  Hay  là 
những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  đều  có  trong  khi  ấy.  Như  thế  gọi  là  chư  pháp 
vô  ký. 

-  Mà  thông  rõ  những  pháp  đó  gọi  là  nghĩa  đạt  thông. 

-  Chế  định  của  những  pháp  đó  dù  bằng  ngôn  ngữ  nào  đều  hiểu  rõ  tường  thuật  pháp 
ngữ  đó  gọi  là  ngữ  đạt  thông. 

-  Còn  bực  thông  hiểu  những  trí  mà  biết  rằng  những  trí  ấy  đưa  ra  ý  nghĩa  ấy,  thông 
suốt  rảnh  những  trí  như  thế  đó  mới  gọi  là  cấp  trí  đạt  thông. 

*  Tam  đạt  thông  là  nghĩa  đạt  thông,  ngữ  đạt  thông,  cấp  trí  đạt  thông. 

*  Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khỉ  có  ra  sao?  Trong  khi  nào  ý  thức  giới  mà  thành  dị  thục  quả, 
đồng  sanh  hỷ  thọ,  hoặc  có  sắc  làm  cảnh. . .  hoặc  có  pháp  làm  cảnh.  Hay  là  những  chi 
mở  mối  sanh  ra  trong  khi  đó  có  xúc,  thọ,  tưởng,  tư,  tâm,  tầm,  tứ,  hỷ,  lạc,  định,  ý 
quyền,  hỷ  quyền,  mạng  quyền.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  đều 
gọi  là  chư  pháp  vô  ký. 

-  Mà  thông  suốt  những  pháp  đó  gọi  là  nghĩa  đạt  thông. 

-  Chế  định  của  những  pháp  ấy  dù  thành  ra  ngôn  ngữ  nào  đều  thông  thạo  tường  thuật 
pháp  ngữ  đó  gọi  là  ngữ  đạt  thông. 


236 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


-  Còn  bực  thông  hiểu  tất  cả  trí,  biết  rằng  những  trí  nào  mà  đưa  ra  ý  nghĩa  ấy  thông 
suốt  tất  cả  trí  đó.  Như  thế  gọi  là  cấp  trí  đạt  thông. 

*  Tam  đạt  thông  là  nghĩa  đạt  thông,  ngữ  đạt  thông  và  cấp  trí  đạt  thông. 

*  Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Trong  khi  nào  ý  thức  giới  thuộc  dị  thục  quả  đồng 
sanh  xả  thọ,  hoặc  có  sắc  làm  cảnh. . .  hoặc  có  pháp  làm  cảnh.  Hay  là  những  chi  mở  mối 
sanh  ra  do  nghiệp  thiện  Dục  giới  đã  làm  chứa  để  trong  khi  đó  vẫn  có  xúc,  thọ,  tưởng, 
tư,  tâm,  tầm,  tứ,  xả,  nhất  tâm,  ý  quyền,  xả  quyền,  mạng  quyền.  Hay  là  những  pháp  phi 
sắc  nào  khác  nương  sanh  đều  có  trong  khi  ấy.  Như  thế  gọi  là  chư  pháp  vô  ký. 

-  Mà  thông  suốt  những  pháp  đó  gọi  là  nghĩa  đạt  thông. 

-  Định  đặt  những  pháp  đó  dù  bằng  ngữ  ngôn  nào  đều  hiểu  rõ  cách  tường  thuật  pháp 
ngữ  đó.  Như  thế  gọi  là  ngữ  đạt  thông. 

-  Còn  bực  rảnh  tất  cả  trí  đó,  biết  rằng  dùng  bằng  trí  nào  mà  trí  ấy  đưa  ra  ý  nghĩa  ấy, 
hiểu  rõ  rảnh  những  trí  như  thế  mới  gọi  là  cấp  trí  đạt  thông. 


7)  Tam  đạt  thông  phân  theo  tám  tâm  dị  thục  quả  thiện  dục  giói 

*  Tam  đạt  thông  là  nghĩa  đạt  thông,  ngữ  đạt  thông  và  cấp  trí  đạt  thông. 

*  Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Trong  khi  nào  ý  thức  giới  thuộc  dị  thục  quả, 
đồng  sanh  hỷ  thọ  tương  ưng  trí. . .  đồng  sanh  hỷ  thọ  tương  ưng  trí  hữu  dẫn. . .  đồng  sanh 
hỷ  thọ  bất  tương  ưng  trí. . .  đồng  sanh  hỷ  thọ  bất  tương  ưng  trí  hữu  dẫn. . .  đồng  sanh  xả 
thọ  tương  ưng  trí...  đồng  sanh  xả  thọ  tương  ưng  trí  hữu  dẫn...  đồng  sanh  xả  thọ  bất 
tương  ưng  trí...  đồng  sanh  xả  thọ  bất  tương  ưng  trí  hữu  dẫn...  hoặc  có  sắc  là  cảnh... 
hoặc  có  pháp  làm  cảnh;  hay  là  những  chi  mở  mối  sanh  ra  nghiệp  thiện  Dục  giới  đã  làm 
chứa  để  mới  có  ra  trong  khi  nào  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  vẫn  có  trong  khi  ấy.  Như  thế 
gọi  là  chư  pháp  vô  ký. 

-  Mà  hiểu  rõ  thấu  đáo  những  pháp  đó  gọi  là  nghĩa  đạt  thông. 

-  Định  đặt  của  những  pháp  đó  dù  bằng  ngữ  ngôn  nào  đều  hiểu  rõ  rành  tường  thuật 
pháp  ngữ  đó  mới  gọi  là  ngữ  đạt  thông. 

-  Còn  những  bực  thông  hiểu  tất  cả  trí  mà  biết  rằng  những  trí  ấy  đưa  ra  ý  nghĩa  ấy, 
thông  suốt  tất  cả  trí  như  thế  gọi  là  cấp  trí  đạt  thông. 

8)  Tam  đạt  thông  phân  theo  tâm  dị  thục  quả  sắc  giói 

*  Tam  đạt  thông  là  nghĩa  đạt  thông,  ngữ  đạt  thông,  cấp  trí  đạt  thông. 

*  Chư  pháp  vô  kỷ  ra  sao?  Trong  khi  nào  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  sắc  giới,  tĩnh  ly 
chư  dục...  đắc  sơ  thiền  trụ  đề  mục  đất  trong  khi  nào  thì  xúc...  vô  phóng  dật  vẫn  có 
trong  khi  ấy.  Như  thế  gọi  là  chư  pháp  thiện.  Bực  tĩnh  ly  chư  dục  đắc  sơ  thiền  trụ  đề 
mục  đất  thuộc  dị  thục  quả  do  những  nghiệp  thiện  sắc  giới  đã  làm  chứa  để  trong  khi 
nào  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  vẫn  có.  Thế  gọi  là  chư  pháp  vô  ký. 

-  Mà  bực  thông  suốt  những  pháp  đó  gọi  là  nghĩa  đạt  thông. 

-  Định  đặt  của  những  pháp  đó  dù  bằng  ngữ  ngôn  nào  đều  rành  rẽ  tường  thuật  pháp 
ngữ  đó  gọi  là  ngữ  đạt  thông. 

-  Còn  bực  hiểu  rõ  tất  cả  trí  mà  biết  những  trí  nào  là  trí  đưa  ra  ý  nghĩa  đó,  hiểu  thấu  tất 
cả  trí  như  thế  gọi  là  cấp  trí  đạt  thông. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhahga)  -  (Cảo  Bản) 


237 


9)  Tam  đạt  thông  phân  theo  tâm  dị  thục  quả  vô  sắc  giới 

*  Tam  đạt  thông  là  nghĩa  đạt  thông,  ngữ  đạt  thông,  cấp  trí  đạt  thông. 

*  Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Trong  khi  nào  tu  tiến  theo  đường  lối  hầu  đến  Vô 
sắc  giới,  đã  trừ  luôn  lạc  do  lướt  qua  cả  Vô  sở  hữu  xứ,  đắc  tứ  thiền  đồng  sanh  với  tưởng 
Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  trong  khi  nào  thì  xúc...  vô  phóng  dật  vẫn  có.  Thế  gọi  là 
chư  pháp  thiện.  Do  đã  trừ  luôn  lạc,  vượt  qua  luôn  cả  Vô  sở  hữu  xứ  đắc  tứ  thiền  đồng 
sanh  với  tưởng  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  mà  thảnh  dị  thục  quả  do  nghiệp  thiện  Vô 
sắc  giới  đã  tu  hành  chứa  để  mới  sanh  ra  trong  khi  đó  thì  xúc...  vô  phóng  dật  vẫn  có. 
Như  thế  gọi  là  chư  pháp  vô  ký. 

-  Mà  thông  suốt  những  pháp  đó  gọi  là  nghĩa  đạt  thông. 

-  Dù  những  ngữ  ngôn  nào  định  đặt  do  những  pháp  ấy  đều  hiểu  rành,  tường  thuật  pháp 
ngữ  đó  gọi  là  ngữ  đạt  thông. 

-  Bực  thông  suốt  tất  cả  trí  biết  rằng  trí  nào  mà  đưa  ra  ý  nghĩa  ấy  đều  biết  rõ  rảnh 
những  trí  đó  mới  gọi  là  cấp  trí  đạt  thông. 


10)  Tam  đạt  thông  phân  theo  tâm  dị  thục  quả  siêu  thế 

*  Tam  đạt  thông  là  nghĩa  đạt  thông,  ngữ  đạt  thông  và  cấp  trí  đạt  thông. 

*  Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Trong  khi  nào  tu  tiến  theo  thiền  siêu  thế,  cơ  quan 
ra  khỏi  khổ  đưa  đến  rốt  ráo  đặng  trừ  tà  kiến  hầu  chứng  bực  ban  sơ,  tĩnh  ly  chư  dục,  đắc 
sơ  thiền,  vẫn  hành  nan  đắc  trì  trong  khi  nào  thì  xúc. . .  vô  phóng  dật  vẫn  có.  Thế  gọi  là 
chư  pháp  thiện.  Bực  tĩnh  ly  chư  dục  đắc  sơ  thiền  mà  thảnh  dị  thục  quả  do  thiền  thiện 
siêu  thế  đã  tu  hành  chứa  để  mà  hành  nan  đắc  trì  thuộc  chủng  tiêu  diệt  trong  khi  nào  thì 
xúc. . .  vô  phóng  dật  vẫn  có.  Như  thế  gọi  là  chư  pháp  vô  ký. 

-  Mà  thông  suốt  những  pháp  đó  gọi  là  nghĩa  đạt  thông. 

-  Sự  định  đặt  những  ngôn  ngữ  nào  do  pháp  đó  thông  suốt  rành  rẽ,  tường  thuật  pháp 
ngữ  ấy  gọi  là  ngữ  đạt  thông. 

-  Bực  hiểu  rõ  tất  cả  trí,  biết  rành  những  trí  nào  là  trí  đưa  ra  ý  nghĩa  ấy,  thấu  suốt  tất  cả 
trí  như  thế  gọi  là  cấp  trí  đạt  thông. 


11)  Tam  đạt  thông  phân  theo  bảy  tâm  dị  thục  quả  bất  thiện 

*  Tam  đạt  thông  là  nghĩa  đạt  thông,  ngữ  đạt  thông,  cấp  trí  đạt  thông. 

*  Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Trong  khi  nào  nhãn  thức  thuộc  dị  thục  quả  đồng 
sanh  xả  thọ  có  sắc  làm  cảnh...  nhĩ  thức  thuộc  dị  thục  quả  đồng  sanh  xả  thọ  có  thinh 
làm  cảnh...  tỷ  thức  thuộc  dị  thục  quả  đồng  sanh  xả  thọ  có  khí  làm  cảnh...  thiệt  thức 
thuộc  dị  thục  quả  đồng  sanh  xả  thọ  có  vị  làm  cảnh. . .  thân  thức  thuộc  dị  thục  quả  đồng 
sanh  khổ  thọ  có  xúc  làm  cảnh  sanh  ra  do  nghiệp  bất  thiện  đã  làm  chứa  để  trong  khi  nào 
thì  xúc,  thọ,  tưởng,  tư,  tâm,  khổ,  nhất  tâm,  ý  quyền,  khổ  quyền,  mạng  quyền  vẫn  có 
trong  khi  ấy.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  đều  gọi  là  chư  pháp  vô 

-  Mà  thông  suốt  những  pháp  ấy  gọi  là  nghĩa  đạt  thông. 

-  Dù  những  ngôn  ngữ  nào  mà  định  đặt  do  những  pháp  đó  đều  rõ  rành  tường  thuật 
pháp  ngữ  ấy  gọi  là  ngữ  đạt  thông. 

-  Bực  thông  suốt  tất  cả  trí  hiểu  rảnh  những  trí  nào  là  trí  đưa  ra  ý  nghĩa  ấy,  hiểu  rõ  tất 
cả  trí  như  thế  gọi  là  cấp  trí  đạt  thông. 


238 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Tam  đạt  thông  là  nghĩa  đạt  thông,  ngữ  đạt  thông  và  cấp  trí  đạt  thông. 

*  Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Trong  khi  nào  ý  thức  giới  sanh  ra  thành  tố 
(kiriyã)  phi  thiện  phi  bất  thiện  và  phi  dị  thục  quả  đồng  sanh  xả  thọ.  Hoặc  có  sắc  làm 
cảnh. . .  hoặc  có  pháp  làm  cảnh  hay  là  những  chi  mở  mối  sanh  ra  thì  trong  khi  đó  vẫn 
có  xúc,  thọ,  tưởng,  tư,  tầm,  tứ,  xả,  nhất  tâm,  cần  quyền,  định  quyền,  ý  quyền,  xả  quyền 
và  mạng  quyền  đều  có.  Hay  là  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nưong  sanh  trong  khi  đó 
đều  gọi  là  pháp  vô  ký. 

-  Mà  thông  suốt  những  pháp  đó  gọi  là  nghĩa  đạt  thông. 

-  Dù  những  ngôn  ngữ  nào  mà  định  đặt  do  những  pháp  đó,  đều  rõ  rành  tường  thuật 
pháp  ngữ  ấy,  thế  gọi  là  ngữ  đạt  thông. 

-  Bực  thông  suốt  tất  cả  trí,  hiểu  rảnh  những  trí  nào  là  trí  đưa  ra  ý  nghĩa  ấy,  hiểu  rõ  tất 
cả  trí  như  thế  gọi  là  cấp  trí  đạt  thông. 


12)  T am  đạt  thông  phân  theo  ba  tâm  tố  vô  nhân  (ahetukakỉrỉya) 

787. 

*  Tam  đạt  thông  là  nghĩa  đạt  thông,  ngữ  đạt  thông  và  cấp  trí  đạt  thông. 

*  Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Trong  khi  nào  ý  giới  sanh  ra  thành  tố  (kỉrỉyã)  phi 
thiện,  phi  bất  thiện  và  phi  dị  thục  quả,  đồng  sanh  xả  thọ.  Hoặc  có  sắc  làm  cảnh. . .  hoặc 
có  xúc  làm  cảnh  hay  những  chi  mở  mối  sanh  ra  thì  trong  khi  đó  vẫn  có  xúc,  thọ,  tưởng, 
tư,  tâm,  tầm,  tứ,  xả  thọ,  nhất  tâm,  ý  quyền,  xả  quyền,  mạng  quyền;  hay  những  pháp  phi 
sắc  nào  khác  nương  sanh  vẫn  có  trong  khi  đó.  Những  pháp  như  thế  gọi  là  pháp  vô  ký. 

-  Thông  suốt  những  pháp  đó  gọi  là  nghĩa  đạt  thông. 

-  Dù  những  ngữ  ngôn  nào  mà  định  đặt  do  những  pháp  đó  đều  rành  tường  thuật  pháp 
ngữ  ấy.  Như  thế  gọi  là  ngữ  đạt  thông. 

-  Bực  thông  tất  cả  trí,  hiểu  rành  những  trí  nào  là  trí  đưa  ra  ý  nghĩa  ấy  đều  hiểu  rõ  tất 
cả  trí  ấy.  Như  thế  gọi  là  cấp  trí  đạt  thông. 

*  Tam  đạt  thông  là  nghĩa  đạt  thông,  ngữ  đạt  thông  và  cấp  trí  đạt  thông. 

*  Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Trong  khi  nào  ý  thức  giới  sanh  ra  thảnh  tố,  phi 
thiện,  phi  bất  thiện,  phi  dị  thục  quả  đồng  sanh  hỷ  thọ.  Hoặc  có  sắc  làm  cảnh. . .  hoặc  có 
pháp  làm  cảnh;  hay  những  chi  mở  mối  sanh  ra. . .  ý  thức  giới  sanh  tồn  vẫn  thảnh  tố  phi 
thiện,  phi  bất  thiện,  phi  dị  thục  quả  đồng  sanh  xả  thọ.  Hoặc  có  sắc  làm  cảnh. . .  hoặc  có 
pháp  làm  cảnh;  hay  những  chi  mở  mối  sanh  ra  trong  khi  nào  thì  vẫn  có  xúc,  thọ,  tưởng, 
tư,  tâm,  tầm,  tứ,  xả  (thọ),  nhất  tâm,  cần  quyền,  định  quyền,  ý  quyền,  xả  quyền,  mạng 
quyền;  hay  những  pháp  phi  sắc  nào  khác  nương  sanh  vẫn  có  trong  khi  đó.  Những  pháp 
như  thế  gọi  là  pháp  vô  ký. 

-  Mà  thông  thấu  những  pháp  đó  gọi  là  nghĩa  đạt  thông. 

-  Dù  những  ngôn  ngữ  nào  mà  định  đặt  do  những  pháp  đó,  đều  rành  tường  thuật  pháp 
ngữ  đó.  Thế  gọi  là  ngữ  đạt  thông. 

-  Thông  tất  cả  trí,  hiểu  rành  những  trí  nào  là  trí  đưa  ra  ý  nghĩa  ấy  đều  hiểu  rõ  tất  cả  trí 
ấy.  Như  thế  gọi  là  cấp  trí  đạt  thông. 


13)  Tam  đạt  thông  phân  theo  ba  loại  tâm  tố 

*  Tam  đạt  thông  là  nghĩa  đạt  thông,  ngữ  đạt  thông  và  cấp  trí  đạt  thông. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


239 


*  Chư  pháp  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Ý  thức  giới  thành  tố  phi  thiện,  phi  bất  thiện  và 
phi  dị  thục  quả  đồng  sanh  hỷ  thọ  tương  ưng  trí. . .  đồng  sanh  hỷ  thọ  tương  ưng  trí  hữu 
dẫn...  đồng  sanh  hỷ  thọ  bất  tương  ưng  trí...  đồng  sanh  hỷ  thọ  bất  tương  ưng  trí  hữu 
dẫn...  đồng  sanh  xả  thọ  tương  ưng  trí...  đồng  sanh  xả  thọ  tương  ưng  trí  hữu  dẫn... 
đồng  sanh  xả  thọ  bất  tương  ưng  trí. . .  đồng  sanh  xả  thọ  bất  tương  ưng  trí  hữu  dẫn. . .  tu 
tiến  theo  thiền  sắc  giới...  tu  tiến  theo  thiền  Vô  sắc  giới...  mà  thảnh  tố  phi  thiện,  phi 
bất  thiện  và  phi  dị  thục  quả,  kiến  pháp  lạc  trụ,  do  trừ  luôn  lạc,  lướt  qua  khỏi  cả  Vô  sở 
hữu  xứ  đắc  tứ  thiền  đồng  sanh  với  tưởng  phi  tưởng  phi  phi  tưởng. . .  trong  khi  nào  thì 
xúc. . .  vô  phóng  dật  vẫn  có  trong  khi  ấy.  Như  thế  gọi  là  chư  pháp  vô  ký. 

-  Mà  thông  suốt  những  pháp  đó  gọi  là  nghĩa  đạt  thông. 

-  Dù  những  ngôn  ngữ  nào  mà  định  đặt  do  những  pháp  đó  đều  rõ  rành  tường  thuật 
pháp  ngữ  đó.  Thế  gọi  là  ngữ  đạt  thông. 

-  Bực  thông  suốt  tất  cả  trí,  hiểu  rảnh  những  trí  nào  là  trí  đưa  ra  ý  nghĩa  ấy  đều  hiểu  rõ 
tất  cả  trí  ấy.  Như  thế  gọi  là  cấp  trí  đạt  thông. 

788. 

*  Tứ  đạt  thông  là  nghĩa  đạt  thông,  pháp  đạt  thông,  ngữ  đạt  thông  và  cấp  trí  đạt  thông. 

*  Tam  đạt  thông  vẫn  sanh  trong  tâm  hiện  hành  tương  ưng  với  trí  phía  thiện  Dục  giới  bốn 
thứ,  trong  tâm  hiện  hành  tương  ưng  với  trí  phía  tố  (kiriyã)  bốn  thứ.  Nghĩa  đạt  thông 
vẫn  sanh  trong  những  tâm  hiện  hành  đó  nữa,  vẫn  sanh  trong  bốn  đạo  và  bốn  quả  luôn. 

Dứt  Phân  theo  Diệu  Pháp 

c.  ĐẠT  THÔNG  PHÂN  TÍCH  PHẦN  VẤN  ĐÁP 


789. 

*  Tứ  đạt  thông  là  nghĩa  đạt  thông,  pháp  đạt  thông,  ngữ  đạt  thông  và  cấp  trí  đạt  thông. 

VẤN  THEO  ĐẦU  ĐỀ  TAM  VẤN  THEO  ĐẦU  ĐỀ  NHỊ 

Trong  những  tứ  đạt  thông  mà  điều  nào  thảnh  thiện,  điều  nào  thảnh  bất  thiện,  điều 
nào  thảnh  vô  ký. . .  điều  nào  thảnh  hữu  y,  điều  nào  thảnh  vô  y. 


1)  Đáp  theo  đầu  đề  tam 
790. 

*  Tứ  đạt  thông  thảnh  thiện  cũng  có,  thảnh  vô  ký  cũng  có,  thảnh  tương  ưng  lạc  thọ  cũng 
có,  thành  tương  ưng  phi  khổ  phi  lạc  thọ  cũng  có. 

*  Tam  đạt  thông  thảnh  dị  thục  nhân  cũng  có,  thảnh  phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục  nhân  cũng 
có.  Nghĩa  đạt  thông  thành  dị  thục  quả  cũng  có,  thành  dị  thục  nhân  cũng  có,  thành  phi 
dị  thục  quả  phi  dị  thục  nhân  cũng  có. 

*  Tam  đạt  thông  thảnh  phi  do  thủ  cảnh  thủ.  Nghĩa  đạt  thông  thảnh  phi  do  thủ  cảnh  thủ 
cũng  có,  thành  phi  do  thủ  phi  cảnh  thủ  cũng  có. 

*  Tam  đạt  thông  thảnh  phi  phiền  toái  cảnh  phiền  não.  Nghĩa  đạt  thông  thảnh  phi  phiền 
toái  cảnh  phiền  não  cũng  có,  thảnh  phi  phiền  toái  phi  cảnh  phiền  não  cũng  có. 

*  Tam  đạt  thông  thành  hữu  tầm  hữu  tứ.  Nghĩa  đạt  thông  thảnh  hữu  tầm  hữu  tứ  cũng  có, 
thành  vô  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thảnh  vô  tầm  vô  tứ  cũng  có. 


240 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Tứ  đạt  thông  thành  đồng  sanh  hỷ  cũng  có,  thành  đồng  sanh  lạc  cũng  có,  thành  đồng 
sanh  xả  cũng  có. 

*  Tứ  đạt  thông  thảnh  phi  sơ  đạo  và  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ,  thảnh  phi  hữu  nhân  phi  sơ  đạo 
và  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. 

*  Tam  đạt  thông  thảnh  nhân  sanh  tử  cũng  có,  thảnh  phi  nhân  sanh  tử  phi  nhân  đến  Níp- 
bàn  cũng  có.  Nghĩa  đạt  thông  thảnh  nhân  sanh  tử  cũng  có,  thành  nhân  đến  Níp-bàn 
cũng  có,  thảnh  phi  nhân  sanh  tử  phi  nhân  đến  Níp-bàn  cũng  có. 

*  Tam  đạt  thông  thảnh  phi  hữu  học  phi  vô  học.  Nghĩa  đạt  thông  thành  hữu  học  cũng  có, 
thành  vô  học  cũng  có,  thành  phi  hữu  học  phi  vô  học  cũng  có. 

*  Tam  đạt  thông  thảnh  hy  thiểu.  Nghĩa  đạt  thông  thảnh  hy  thiểu  cũng  có,  thảnh  vô  luợng 
cũng  có. 

*  Ngữ  đạt  thông  thành  biết  cảnh  hy  thiểu.  Tam  đạt  thông  thảnh  biết  cảnh  hỷ  thiểu  cũng 
có,  thành  biết  cảnh  đáo  đại  cũng  có,  thành  biết  cảnh  vô  luợng  cũng  có. 

*  Tam  đạt  thông  thảnh  trung  bình.  Nghĩa  đạt  thông  thảnh  trung  bình  cũng  có,  thảnh  tinh 
luơng  cũng  có. 

*  Tam  đạt  thông  thành  bất  định.  Nghĩa  đạt  thông  thảnh  chánh  nhất  định  cũng  có,  thảnh 
bất  định  cũng  có. 

*  Ngữ  đạt  thông  không  nên  nói  thảnh  có  đạo  là  cảnh,  dĩ  nhiên  thảnh  có  đạo  là  nhân,  dĩ 
nhiên  thảnh  có  đạo  là  truởng.  Nghĩa  đạt  thông  không  thảnh  có  đạo  là  cảnh,  thảnh  có 
đạo  là  nhân  cũng  có,  thảnh  có  đạo  là  truởng  cũng  có;  không  nên  nói  dĩ  nhiên  thảnh  có 
đạo  là  nhân,  dĩ  nhiên  thảnh  có  đạo  là  truởng  cũng  có.  Nhị  đạt  thông  thảnh  có  đạo  là 
cảnh,  không  thành  có  đạo  là  nhân  cũng  có  hay  thành  có  đạo  là  truởng  cũng  có;  không 
nên  nói  dĩ  nhiên  thảnh  có  đạo  là  cảnh,  dĩ  nhiên  thảnh  có  đạo  là  truởng  cũng  có. 

*  Tam  đạt  thông  thảnh  sanh  tồn  cũng  có,  thảnh  phi  sanh  tồn  cũng  có;  không  thể  nói 
thành  sẽ  sanh.  Nghĩa  đạt  thông  thảnh  sanh  tồn  cũng  có,  thảnh  phi  sanh  tồn  cũng  có, 
thành  sẽ  sanh  cũng  có. 

*  Tứ  đạt  thông  thành  quá  khứ  cũng  có,  thành  vị  lai  cũng  có,  thành  hiện  tại  cũng  có. 

*  Ngữ  đạt  thông  thành  biết  cảnh  hiện  tại.  Nhị  đạt  thông  thảnh  biết  cảnh  quá  khứ  cũng  có, 
thành  biết  cảnh  vị  lai  cũng  có,  thảnh  biết  cảnh  hiện  tại  cũng  có.  Nghĩa  đạt  thông  thảnh 
biết  cảnh  quá  khứ  cũng  có,  thảnh  biết  cảnh  vị  lai  cũng  có,  thảnh  biết  cảnh  hiện  tại  cũng 
có;  không  nên  nói  tuy  nhiên  thảnh  biết  cảnh  quá  khứ,  tuy  nhiên  thảnh  biết  cảnh  vị  lai, 
tuy  nhiên  thảnh  biết  cảnh  hiện  tại  cũng  có. 

*  Tứ  đạt  thông  thảnh  nội  phần  cũng  có,  thảnh  ngoại  phần  cũng  có,  thảnh  nội  và  ngoại 
phần  cũng  có. 

*  Ngữ  đạt  thông  thảnh  biết  cảnh  ngoại.  Tam  đạt  thông  thảnh  biết  cảnh  nội  cũng  có, 
thành  biết  cảnh  ngoại  cũng  có,  thảnh  biết  cảnh  nội  và  ngoại  cũng  có. 

*  Tứ  đạt  thông  thảnh  bất  kiến  vô  đối  chiếu. 


2)  Đáp  theo  đầu  đề  nhị 

i  &  ii.  Đáp  phần  chùm  nhân  và  nhị  đề  đỉnh 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


241 


791. 

*  Tứ  đạt  thông  thảnh  nhân,  thành  hữu  nhân,  thảnh  tương  ưng  nhân,  thành  nhân  hữu 
nhân,  thảnh  nhân  tương  ưng  nhân;  không  nên  nói  dĩ  nhiên  thảnh  phi  nhân  hữu  nhân,  dĩ 
nhiên  thành  phi  nhân  vô  nhân. 

*  Tứ  đạt  thông  thành  hữu  duyên,  thảnh  hữu  vi,  thảnh  bất  kiến,  thảnh  vô  đối  chiếu.  Thảnh 
phi  sắc. 

*  Tam  đạt  thông  thảnh  hiệp  thế.  Nghĩa  đạt  thông  thảnh  hiệp  thế  cũng  có,  thảnh  siêu  thế 
cũng  có. 

*  Tứ  đạt  thông  thảnh  cũng  có  tâm  biết  đặng,  thành  cũng  có  tâm  không  biết  đặng. 

iii.  Đáp  phần  chùm  lậu  (ãsavagocchaka) 

792. 

*  Tứ  đạt  thông  thảnh  phi  lậu. 

*  Tam  đạt  thông  thảnh  cảnh  lậu.  Nghĩa  đạt  thông  thảnh  cảnh  lậu  cũng  có,  thảnh  phi  cảnh 
lậu  cũng  có. 

*  Tam  đạt  thông  thành  bất  tương  ưng  lậu. 

*  Tam  đạt  thông  không  nên  nói  thành  lậu  cảnh  lậu,  chỉ  thành  phi  lậu  cảnh  lậu.  Nghĩa  đạt 
thông  không  nên  nói  thảnh  lậu  cảnh  lậu,  mà  chỉ  thảnh  phi  lậu  cảnh  lậu  cũng  có,  không 
thể  nói  thành  phi  lậu  cảnh  lậu  cũng  có. 

*  Tứ  đạt  thông  không  nên  nói  dĩ  nhiên  thảnh  lậu  tương  ưng  lậu,  dĩ  nhiên  thành  phi  lậu 
tương  ưng  lậu. 

*  Tam  đạt  thông  thảnh  bất  tương  ưng  lậu  cảnh  lậu.  Nghĩa  đạt  thông  thảnh  bất  tương  ưng 
lậu  cảnh  lậu  cũng  có,  thành  bất  tương  ưng  lậu  phi  cảnh  lậu  cũng  có. 

iv,  V,  vi,  vii,  viii,  ix,  X,  xi  &  xii.  Đáp  phân  chùm  triên. . . 

793. 

*  Tứ  đạt  thông  thảnh  phi  triền. . .  tứ  đạt  thông  thảnh  phi  phược. . .  tứ  đạt  thông  thảnh  phi 
bộc...  tứ  đạt  thông  thảnh  phi  phối...  tứ  đạt  thông  thảnh  phi  cái...  tứ  đạt  thông  thảnh 
phi  khinh  thị. . . 

*  Tứ  đạt  thông  thành  tri  cảnh,  thảnh  phi  tâm,  thành  sở  hữu  tâm,  thành  tương  ưng  tâm, 
thành  hòa  với  tâm,  thành  có  tâm  làm  sở  sanh,  thành  đồng  sanh  tồn  với  tâm,  thành  tùng 
tâm  thông  lưu,  thảnh  hòa  với  tâm  có  tâm  làm  sở  sanh;  thảnh  hòa,  sanh  tồn  và  nương 
tâm  làm  sở  sanh;  thảnh  có  tâm  làm  sở  sanh  thông  lưu  và  hòa  với  tâm,  thảnh  bên  ngoài, 
thành  phi  y  sinh,  thảnh  phi  do  thủ. 

*  Tứ  đạt  thông  thảnh  phi  thủ. . .  tứ  đạt  thông  thành  phi  phiền  não. . . 

xiii.  Đáp  phần  nhị  đề  yêu  bối  (pựthiduka) 

794. 

*  Tứ  đạt  thông  thảnh  phi  sơ  đạo  tuyệt  trừ,  thảnh  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ,  thảnh  phi  hữu 
nhân  phi  sơ  đạo  tuyệt  trừ,  thảnh  phi  hữu  nhân  phi  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ. 

*  Tam  đạt  thông  thành  hữu  tầm.  Nghĩa  đạt  thông  thảnh  hữu  tầm  cũng  có,  thảnh  vô  tầm 
cũng  có. 


242 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Tam  đạt  thông  thành  hữu  tứ.  Nghĩa  đạt  thông  thành  hữu  tứ  cũng  có,  thảnh  vô  tứ  cũng 
có. 

*  Tứ  đạt  thông  thành  hữu  hỷ  cũng  có,  thành  vô  hỷ  cũng  có,  thành  đồng  sanh  hỷ  cũng  có, 
thành  phi  đồng  sanh  hỷ  cũng  có,  thành  đồng  sanh  lạc  cũng  có,  thảnh  phi  đồng  sanh  lạc 
cũng  có,  thành  đồng  sanh  xả  cũng  có,  thành  phi  đồng  sanh  xả  cũng  có. 

*  Tam  đạt  thông  thành  Dục  giới.  Nghĩa  đạt  thông  thảnh  Dục  giới  cũng  có,  thảnh  phi  Dục 
giới  cũng  có. 

*  Tứ  đạt  thông  thảnh  phi  sắc  giới,  thành  phi  Vô  sắc  giới. 

*  Tam  đạt  thông  thành  liên  quan  luân  hồi.  Nghĩa  đạt  thông  thành  liên  quan  luân  hồi  cũng 
có,  thành  bất  liên  quan  luân  hồi  cũng  có. 

*  Tam  đạt  thông  thảnh  phi  nhân  xuất  luân  hồi.  Nghĩa  đạt  thông  thảnh  nhân  xuất  luân  hồi 
cũng  có,  thành  phi  nhân  xuất  luân  hồi  cũng  có. 

*  Tam  đạt  thông  thảnh  bất  định.  Nghĩa  đạt  thông  thảnh  nhất  định  cũng  có,  thảnh  bất  định 
cũng  có. 

*  Tam  đạt  thông  thảnh  hữu  thuợng.  Nghĩa  đạt  thông  thảnh  hữu  thuợng  cũng  có,  thảnh  vô 
thuợng  cũng  có. 

*  Tứ  đạt  thông  thảnh  vô  y. 

Dứt  Phần  vẩn  đáp  chỉ  có  bẩy  nhiêu 
Hoàn  bị  đạt  thông  phân  tích 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


243 


PHẦN  XVI  -  TRÍ  PHÂN  TÍCH 

(Nãnavỉbhanga) 

A.  TRÍ  PHÂN  TÍCH  PHÀN  ĐẦU  ĐÈ  (Mãtikã) 

Đầu  đề  phần  một 
795.  • 

*  Trí  tông  (Nãnavatthu)  phân  mỗi  phần  thành  một  như  là  ngũ  thức  thảnh  phi  nhân,  thảnh 
vô  nhân,  thành  bất  tương  ưng  nhân,  thảnh  hữu  duyên,  thảnh  hữu  vi,  thảnh  phi  sắc, 
thành  hiệp  thế,  thảnh  cảnh  lậu,  thành  cảnh  triền,  thảnh  cảnh  phược,  thảnh  cảnh  bộc, 
thành  cảnh  phối,  thảnh  cảnh  cái,  thảnh  cảnh  khinh  thị,  thành  cảnh  thủ,  thảnh  cảnh 
phiền  não,  thảnh  vô  ký,  thảnh  hữu  tri  cảnh,  thảnh  phi  sở  hữu  tâm,  thảnh  dị  thục  quả, 
thành  do  thủ  cảnh  thủ,  thành  phi  phiền  toái  mà  cảnh  phiền  não,  thành  phi  hữu  tầm  hữu 
tứ,  thảnh  phi  vô  tầm  vô  tứ,  thảnh  vô  tầm  vô  tứ,  thảnh  phi  đồng  sanh  hỷ,  thảnh  phi  sơ 
đạo  và  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ,  thành  phi  hữu  nhân  phi  sơ  đạo  và  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ, 
thành  phi  nhân  sanh  tử  phi  nhân  đến  Níp-bàn,  thảnh  phi  hữu  học  phi  vô  học,  thảnh  hy 
thiểu,  thành  Dục  giới,  thảnh  phi  sắc  giới,  thành  phi  Vô  sắc  giới,  thảnh  liên  quan  luân 
hồi,  thảnh  phi  bất  liên  quan  luân  hồi,  thảnh  bất  định,  thảnh  phi  nhân  xuất  luân  hồi, 
thành  sanh  tồn,  thảnh  cũng  có  tâm  biết  đặng,  thảnh  cũng  có  tâm  không  biết  đặng, 
thành  vô  thường,  thành  biến  lão  (jarãbhỉbhũtã). 

*  Ngũ  thức  có  vật  thảnh  hiện  tại,  có  cảnh  thành  hiện  tại,  có  vật  sanh  trước,  có  cảnh  sanh 
trước,  có  vật  thành  bên  trong,  có  cảnh  thảnh  bên  ngoài,  có  vật  chưa  diệt,  có  cảnh  chưa 
diệt,  có  vật  khác  nhau,  có  cảnh  khác  nhau,  vẫn  không  thay  nhau  hưởng  cảnh,  sanh  ra 
đâu  không  tiếp  thâu,  sanh  ra  đâu  không  tác  ý,  sẽ  sanh  ra  đâu  không  hỗn  tạp,  sẽ  sanh  ra 
đâu  không  tác  ý,  sẽ  sanh  ra  đâu  không  hỗn  tạp,  sẽ  sanh  ra  đâu  không  có  trước  sau,  vẫn 
không  sanh  thứ  lóp  liên  tiếp  với  nhau. 

*  Ngũ  thức  không  có  sự  nghĩ  ngợi,  người  vẫn  không  biết  rõ  pháp  chi  chi  bằng  ngũ  thức. 

*  Ngũ  thức  chỉ  là  sự  rơi  đến  cảnh  nào  một  cảnh;  người  vẫn  không  biết  rõ  pháp  chi  chi 
mà  từ  nơi  thứ  lớp  của  ngũ  thức,  người  vẫn  không  thảnh  một  oai  nghi  nào  mà  do  ngũ 
thức;  người  vẫn  không  thảnh  một  oai  nghi  cách  nào  mà  từ  thứ  lớp  của  ngũ  thức,  người 
vẫn  không  hiệp  với  thân  nghiệp  không  hiệp  với  ý  nghiệp  mà  từ  thứ  lóp  của  ngũ  thức, 
người  vẫn  không  lập  thảnh  pháp  thiện  hay  pháp  bất  thiện  bằng  ngũ  thức,  vẫn  không 
lập  thảnh  pháp  thiện  và  pháp  bất  thiện  mà  từ  thứ  lóp  của  ngũ  thức,  người  vẫn  không 
nhập  thiền  và  không  xuất  thiền  bằng  ngũ  thức,  vẫn  không  nhập  thiền  và  không  xuất 
thiền  mà  tiếp  theo  thứ  lớp  của  ngũ  thức,  người  vẫn  không  tử  và  không  tục  sinh  bằng 
ngũ  thức,  vẫn  không  tử  và  không  tục  sinh  mà  nối  theo  thứ  lóp  của  ngũ  thức,  người  vẫn 
không  ngủ  không  thức  và  không  chiêm  bao  bằng  ngũ  thức,  vẫn  không  ngủ  không  thức 
và  không  chiêm  bao  mà  nối  theo  thứ  lóp  của  ngũ  thức;  vấn  đề  mà  trình  bày  cơ  quan 
của  ngũ  thức  theo  sự  chắc  thật  như  đã  nói  đó.  Trí  tông  phân  mỗi  phần  thảnh  một  vẫn 
có  bằng  cách  nhu  thế. 


244 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


Đầu  đề  phần  hai 
796. 

*  Trí  tông  (Nãnavatthu)  phân  mỗi  phần  thành  hai  như  là  tuệ  hiệp  thế,  tuệ  siêu  thế. 

*  Tuệ  cũng  có  tâm  biết  đặng,  tuệ  cũng  có  tâm  không  biết  đặng. 

*  Tuệ  cảnh  lậu,  tuệ  phi  cảnh  lậu. 

*  Tuệ  bất  tương  ưng  lậu  cảnh  lậu,  tuệ  bất  tương  ưng  lậu  phi  cảnh  lậu. 

*  Tuệ  cảnh  triền,  tuệ  phi  cảnh  triền. 

*  Tuệ  bất  tương  ưng  triền  cảnh  triền,  tuệ  bất  tương  ưng  triền  phi  cảnh  triền. 

*  Tuệ  cảnh  phược,  tuệ  phi  cảnh  phược. 

*  Tuệ  bất  tương  ưng  phược  cảnh  phược,  tuệ  bất  tương  ưng  phược  phi  cảnh  phược. 

*  Tuệ  cảnh  bộc,  tuệ  phi  cảnh  bộc. 

*  Tuệ  bất  tương  ưng  bộc  cảnh  bộc,  tuệ  bất  tương  ưng  bộc  phi  cảnh  bộc. 

*  Tuệ  cảnh  phối,  tuệ  phi  cảnh  phối. 

*  Tuệ  bất  tương  ưng  phối  cảnh  phối,  tuệ  bất  tương  ưng  phối  phi  cảnh  phối. 

*  Tuệ  cảnh  cái,  tuệ  phi  cảnh  cái. 

*  Tuệ  bất  tương  ưng  cái  cảnh  cái,  tuệ  bất  tương  ưng  cái  phi  cảnh  cái. 

*  Tuệ  cảnh  khinh  thị,  tuệ  phi  cảnh  khinh  thị. 

*  Tuệ  bất  tương  ưng  khinh  thị  cảnh  khinh  thị,  tuệ  bất  tương  ưng  khinh  thị  phi  cảnh  khinh 
thị. 

*  Tuệ  do  thủ,  tuệ  phi  do  thủ. 

*  Tuệ  cảnh  thủ,  tuệ  phi  cảnh  thủ. 

*  Tuệ  bất  tương  ưng  thủ  cảnh  thủ,  tuệ  bất  tương  ưng  thủ  phi  cảnh  thủ. 

*  Tuệ  cảnh  phiền  não,  tuệ  phi  cảnh  phiền  não. 

*  Tuệ  bất  tương  ưng  phiền  não  cảnh  phiền  não,  tuệ  bất  tương  ưng  phiền  não  phi  cảnh 
phiền  não. 

*  Tuệ  hữu  tầm,  tuệ  vô  tầm. 

*  Tuệ  hữu  tứ,  tuệ  vô  tứ. 

*  Tuệ  hữu  hỷ,  tuệ  vô  hỷ. 

*  Tuệ  đồng  sanh  hỷ,  tuệ  phi  đồng  sanh  hỷ. 

*  Tuệ  đồng  sanh  lạc,  tuệ  phi  đồng  sanh  lạc. 

*  Tuệ  đồng  sanh  xả,  tuệ  phi  đồng  sanh  xả. 

*  Tuệ  Dục  giới,  tuệ  phi  Dục  giới. 

*  Tuệ  Sắc  giới,  tuệ  phi  Sắc  giới. 

*  Tuệ  Vô  sắc  giới,  tuệ  phi  Vô  sắc  giới. 

*  Tuệ  liên  quan  luân  hồi,  tuệ  bất  liên  quan  luân  hồi. 

*  Tuệ  nhân  xuất  luân  hồi,  tuệ  phi  nhân  xuất  luân  hồi. 

*  Tuệ  nhất  định,  tuệ  bất  định. 

*  Tuệ  hữu  thượng,  tuệ  vô  thượng. 

*  Lý  sự  tuệ  (atthajãpĩkã  pannã),  sự  lý  tuệ  (ịãpĩtatthãpanna). 

Trí  tông  (Nãnavathu)  phân  mỗi  phần  thành  hai  thứ  vẫn  có  bằng  cách  như  thế. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


245 


Đầu  đề  phần  ba 
797. 

*  Trí  tông  (Nãnavatthu)  mỗi  phần  có  ba  như  là 

*  Tuệ  văn,  tuệ  tư,  tuệ  tu. 

*  Tuệ  thí  thành,  tuệ  giới  thành,  tuệ  tu  thành. 

*  Tuệ  khởi  giới,  tuệ  khởi  tâm,  tuệ  khởi  trí. 

*  thông  thạo  tiến  hóa,  thông  thạo  thối  hóa,  thông  thạo  phương  chước. 

*  Tuệ  dị  thục  quả,  tuệ  dị  thục  nhân,  tuệ  phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục  nhân. 

*  Tuệ  do  thủ  cảnh  thủ,  tuệ  phi  do  thủ  cảnh  thủ,  tuệ  phi  do  thủ  phi  cảnh  thủ. 

*  Tuệ  hữu  tầm  hữu  tứ,  tuệ  vô  tầm  hữu  tứ,  tuệ  vô  tầm  vô  tứ. 

*  Tuệ  đồng  sanh  với  hỷ,  tuệ  đồng  sanh  với  lạc,  tuệ  đồng  sanh  với  xả. 

*  Tuệ  nhân  sanh  tử,  tuệ  nhân  đến  Níp-bàn,  tuệ  phi  nhân  sanh  tử  phi  nhân  đến  Níp-bàn. 

*  Tuệ  hữu  học,  tuệ  vô  học,  tuệ  phi  hữu  học  phi  vô  học. 

*  Tuệ  hy  thiểu,  tuệ  đáo  đại,  tuệ  vô  lượng. 

*  Tuệ  biết  cảnh  hy  thiểu,  tuệ  biết  cảnh  đáo  đại,  tuệ  biết  cảnh  vô  lượng. 

*  Tuệ  có  đạo  là  cảnh,  tuệ  có  đạo  là  nhân,  tuệ  có  đạo  là  trưởng. 

*  Tuệ  sanh  tồn,  tuệ  phi  sanh  tồn,  tuệ  sẽ  sanh. 

*  Tuệ  quá  khứ,  tuệ  vị  lai,  tuệ  hiện  tại. 

*  Tuệ  biết  cảnh  quá  khứ,  tuệ  biết  cảnh  vị  lai,  tuệ  biết  cảnh  hiện  tại. 

*  Tuệ  nội  phần,  tuệ  ngoại  phần,  tuệ  nội  và  ngoại  phần. 

*  Tuệ  biết  cảnh  nội,  tuệ  biết  cảnh  ngoại,  tuệ  biết  cảnh  nội  và  ngoại. 

*  Tuệ  hữu  tầm  hữu  tứ  thành  dị  thục  quả  cũng  có,  thành  dị  thục  nhân  cũng  có,  thành  phi 
dị  thục  quả  phi  dị  thục  nhân  cũng  có. 

*  Tuệ  hữu  tầm  hữu  tứ  thành  do  thủ  cảnh  thủ  cũng  có,  thành  phi  do  thủ  cảnh  thủ  cũng  có, 
thành  phi  do  thủ  phi  cảnh  thủ  cũng  có. 

*  Tuệ  hữu  tầm  hữu  tứ  thảnh  đồng  sanh  hỷ  cũng  có,  thảnh  đồng  sanh  lạc  cũng  có,  thảnh 
đồng  sanh  xả  cũng  có. 

*  Tuệ  hữu  tầm  hữu  tứ  thảnh  nhân  sanh  tử  cũng  có,  thảnh  nhân  đến  Níp-bàn  cũng  có, 
thành  phi  nhân  sanh  tử  phi  nhân  đến  Níp-bàn  cũng  có. 

*  Tuệ  hữu  tầm  hữu  tứ  thành  hữu  học  cũng  có,  thành  vô  học  cũng  có,  thành  phi  hữu  học 
phi  vô  học  cũng  có. 

*  Tuệ  hữu  tầm  hữu  tứ  thành  hy  thiểu  cũng  có,  thành  đáo  đại  cũng  có,  thành  vô  lượng 
cũng  có. 

*  Tuệ  hữu  tầm  hữu  tứ  thành  biết  cảnh  hy  thiểu  cũng  có,  thành  biết  cảnh  đáo  đại  cũng  có, 
thành  biết  cảnh  vô  lượng  cũng  có. 

*  Tuệ  hữu  tầm  hữu  tứ  thảnh  đạo  là  cảnh  cũng  có,  thảnh  đạo  là  nhân  cũng  có,  thảnh  đạo 
là  trưởng  cũng  có. 

*  Tuệ  hữu  tầm  hữu  tứ  thảnh  sanh  tồn  cũng  có,  thảnh  phi  sanh  tồn  cũng  có,  thảnh  sẽ  sanh 
cũng  có. 

*  Tuệ  hữu  tầm  hữu  tứ  thảnh  quá  khứ  cũng  có,  thảnh  vị  lai  cũng  có,  thảnh  hiện  tại  cũng 
có. 

*  Tuệ  hữu  tầm  hữu  tứ  thảnh  biết  cảnh  quá  khứ  cũng  có,  thảnh  biết  cảnh  vị  lai  cũng  có, 
thành  cảnh  hiện  tại  cũng  có. 

*  Tuệ  hữu  tầm  hữu  tứ  thảnh  tự  nội  cũng  có,  thảnh  ngoại  phần  cũng  có,  thảnh  nội  và 
ngoại  phần  cũng  có. 


246 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Tuệ  hữu  tầm  hữu  tứ  thảnh  biết  cảnh  nội  cũng  có,  thảnh  biết  cảnh  ngoại  cũng  có,  thảnh 
biết  cảnh  nội  và  ngoại  cũng  có. 

*  Tuệ  vô  tầm  hữu  tứ  thành  dị  thục  quả  cũng  có,  thành  dị  thục  nhân  cũng  có,  thành  phi  dị 
thục  quả  phi  dị  thục  nhân  cũng  có. 

*  Tuệ  vô  tầm  hữu  tứ  thành  do  thủ  cảnh  thủ  cũng  có,  thành  phi  do  thủ  cảnh  thủ  cũng  có, 
thành  phi  do  thủ  phi  cảnh  thủ  cũng  có. 

*  Tuệ  vô  tầm  hữu  tứ  thảnh  nhân  sanh  tử  cũng  có,  thành  nhân  đến  Níp-bàn  cũng  có,  thảnh 
phi  nhân  sanh  tử  phi  nhân  đến  Níp-bàn  cũng  có. 

*  Tuệ  vô  tầm  hữu  tứ  thành  hữu  học  cũng  có,  thành  vô  học  cũng  có,  thành  phi  hữu  học 
phi  vô  học  cũng  có. 

*  Tuệ  vô  tầm  hữu  tứ  thành  sanh  tồn  cũng  có,  thảnh  phi  sanh  tồn  cũng  có,  thảnh  sẽ  sanh 
cũng  có. 

*  Tuệ  vô  tầm  hữu  tứ  thành  quá  khứ  cũng  có,  thành  vị  lai  cũng  có,  thành  hiện  tại  cũng  có. 

*  Tuệ  vô  tầm  hữu  tứ  thành  tự  nội  cũng  có,  thảnh  ngoại  phần  cũng  có,  thảnh  nội  và  ngoại 
phần  cũng  có. 

*  Tuệ  vô  tầm  vô  tứ  thành  dị  thục  quả  cũng  có,  thành  dị  thục  nhân  cũng  có,  thành  phi  dị 
thục  quả  phi  dị  thục  nhân  cũng  có. 

*  Tuệ  vô  tầm  vô  tứ  thảnh  do  thủ  cảnh  thủ  cũng  có,  thảnh  phi  do  thủ  cảnh  thủ  cũng  có, 
thành  phi  do  thủ  phi  cảnh  thủ  cũng  có. 

*  Tuệ  vô  tầm  vô  tứ  thảnh  đồng  sanh  hỷ  cũng  có,  thảnh  đồng  sanh  lạc  cũng  có,  thảnh 
đồng  sanh  xả  cũng  có. 

*  Tuệ  vô  tầm  vô  tứ  thành  nhân  sanh  tử  cũng  có,  thảnh  nhân  đến  Níp-bàn  cũng  có,  thảnh 
phi  nhân  sanh  tử  phi  nhân  đến  Níp-bàn  cũng  có. 

*  Tuệ  vô  tầm  vô  tứ  thảnh  hữu  học  cũng  có,  thảnh  vô  học  cũng  có,  thảnh  phi  hữu  học  phi 
vô  học  cũng  có. 

*  Tuệ  vô  tầm  vô  tứ  thành  biết  cảnh  hy  thiểu  cũng  có,  thảnh  biết  cảnh  đáo  đại  cũng  có, 
thành  biết  cảnh  vô  luợng  cũng  có. 

*  Tuệ  vô  tầm  vô  tứ  thành  đạo  là  cảnh  cũng  có,  thảnh  đạo  là  nhân  cũng  có,  thảnh  đạo  là 
truởng  cũng  có. 

*  Tuệ  vô  tầm  vô  tứ  thành  sanh  tồn  cũng  có,  thảnh  phi  sanh  tồn  cũng  có,  thảnh  sẽ  sanh 
cũng  có. 

*  Tuệ  vô  tầm  vô  tứ  thảnh  quá  khứ  cũng  có,  thảnh  vị  lai  cũng  có,  thảnh  hiện  tại  cũng  có. 

*  Tuệ  vô  tầm  vô  tứ  thảnh  biết  cảnh  quá  khứ  cũng  có,  thảnh  biết  cảnh  vị  lai  cũng  có, 
thành  cảnh  hiện  tại  cũng  có. 

*  Tuệ  vô  tầm  vô  tứ  thành  tự  nội  cũng  có,  thành  ngoại  phần  cũng  có,  thảnh  nội  và  ngoại 
phần  cũng  có. 

*  Tuệ  vô  tầm  vô  tứ  thành  biết  cảnh  nội  cũng  có,  thành  biết  cảnh  ngoại  cũng  có,  thảnh 
biết  cảnh  nội  và  ngoại  cũng  có. 

*  Tuệ  đồng  sanh  hỷ  tuệ  đồng  sanh  lạc  thảnh  dị  thục  quả  cũng  có,  thảnh  dị  thục  nhân 
cũng  có,  thành  phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục  nhân  cũng  có. 

*  Tuệ  đồng  sanh  hỷ  tuệ  đồng  sanh  lạc  thảnh  do  thủ  cảnh  thủ  cũng  có,  thảnh  phi  do  thủ 
cảnh  thủ  cũng  có,  thành  phi  do  thủ  phi  cảnh  thủ  cũng  có. 

*  Tuệ  đồng  sanh  hỷ  tuệ  đồng  sanh  lạc  thảnh  hữu  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thảnh  vô  tầm  hữu 
tứ  cũng  có,  thành  vô  tầm  vô  tứ  cũng  có. 

*  Tuệ  đồng  sanh  hỷ  tuệ  đồng  sanh  lạc  thảnh  nhân  sanh  tử  cũng  có,  thảnh  nhân  đến  Níp- 
bàn  cũng  có,  thảnh  phi  nhân  sanh  tử  phi  nhân  đến  Níp-bàn  cũng  có. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


247 


*  Tuệ  đồng  sanh  hỷ  tuệ  đồng  sanh  lạc  thành  hữu  học  cũng  có,  thành  vô  học  cũng  có, 
thành  phi  hữu  học  phi  vô  học  cũng  có. 

*  Tuệ  đồng  sanh  hỷ  tuệ  đồng  sanh  lạc  thành  hy  thiểu  cũng  có,  thành  đáo  đại  cũng  có, 
thành  vô  luợng  cũng  có. 

*  Tuệ  đồng  sanh  hỷ  tuệ  đồng  sanh  lạc  thảnh  biết  cảnh  hy  thiểu  cũng  có,  thảnh  biết  cảnh 
đáo  đại  cũng  có,  thành  biết  cảnh  vô  luợng  cũng  có. 

*  Tuệ  đồng  sanh  hỷ  tuệ  đồng  sanh  lạc  thảnh  đạo  là  cảnh  cũng  có,  thảnh  đạo  là  nhân  cũng 
có,  thành  đạo  là  truởng  cũng  có. 

*  Tuệ  đồng  sanh  hỷ  tuệ  đồng  sanh  lạc  thảnh  sanh  tồn  cũng  có,  thảnh  phi  sanh  tồn  cũng 
có,  thảnh  sẽ  sanh  cũng  có. 

*  Tuệ  đồng  sanh  hỷ  tuệ  đồng  sanh  lạc  thảnh  quá  khứ  cũng  có,  thảnh  vị  lai  cũng  có,  thảnh 
hiện  tại  cũng  có. 

*  Tuệ  đồng  sanh  hỷ  tuệ  đồng  sanh  lạc  thảnh  biết  cảnh  quá  khứ  cũng  có,  thảnh  biết  cảnh 
vị  lai  cũng  có,  thảnh  cảnh  hiện  tại  cũng  có. 

*  Tuệ  đồng  sanh  hỷ  tuệ  đồng  sanh  lạc  thành  tự  nội  cũng  có,  thành  ngoại  phần  cũng  có, 
thành  nội  và  ngoại  phần  cũng  có. 

*  Tuệ  đồng  sanh  hỷ  tuệ  đồng  sanh  lạc  thảnh  biết  cảnh  nội  cũng  có,  thành  biết  cảnh  ngoại 
cũng  có,  thành  biết  cảnh  nội  và  ngoại  cũng  có. 

*  Tuệ  đồng  sanh  xả  thành  dị  thục  quả  cũng  có,  thành  dị  thục  nhân  cũng  có,  thành  phi  dị 
thục  quả  phi  dị  thục  nhân  cũng  có. 

*  Tuệ  đồng  sanh  xả  thành  do  thủ  cảnh  thủ  cũng  có,  thành  phi  do  thủ  cảnh  thủ  cũng  có, 
thành  phi  do  thủ  phi  cảnh  thủ  cũng  có. 

*  Tuệ  đồng  sanh  xả  thành  nhân  sanh  tử  cũng  có,  thảnh  nhân  đến  Níp-bàn  cũng  có,  thảnh 
phi  nhân  sanh  tử  phi  nhân  đến  Níp-bàn  cũng  có. 

*  Tuệ  đồng  sanh  xả  thành  hữu  học  cũng  có,  thành  vô  học  cũng  có,  thành  phi  hữu  học  phi 
vô  học  cũng  có. 

*  Tuệ  đồng  sanh  xả  thành  hy  thiểu  cũng  có,  thành  đáo  đại  cũng  có,  thành  vô  luợng  cũng 
có. 

*  Tuệ  đồng  sanh  xả  thảnh  biết  cảnh  hy  thiểu  cũng  có,  thảnh  biết  cảnh  đáo  đại  cũng  có, 
thành  biết  cảnh  vô  luợng  cũng  có. 

*  Tuệ  đồng  sanh  xả  thành  có  đạo  là  cảnh  cũng  có,  thành  có  đạo  là  nhân  cũng  có,  thảnh 
có  đạo  là  truởng  cũng  có. 

*  Tuệ  đồng  sanh  xả  thành  sanh  tồn  cũng  có,  thảnh  phi  sanh  tồn  cũng  có,  thảnh  sẽ  sanh 
cũng  có. 

*  Tuệ  đồng  sanh  xả  thành  quá  khứ  cũng  có,  thành  vị  lai  cũng  có,  thành  hiện  tại  cũng  có. 

*  Tuệ  đồng  sanh  xả  thành  biết  cảnh  quá  khứ  cũng  có,  thành  biết  cảnh  vị  lai  cũng  có, 
thành  biết  cảnh  hiện  tại  cũng  có. 

*  Tuệ  đồng  sanh  xả  thảnh  tự  nội  cũng  có,  thảnh  ngoại  phần  cũng  có,  thảnh  nội  và  ngoại 
phần  cũng  có. 

*  Tuệ  đồng  sanh  xả  thành  biết  cảnh  nội  cũng  có,  thảnh  biết  cảnh  ngoại  cũng  có,  thảnh 
biết  cảnh  nội  và  ngoại  cũng  có. 

Trí  tông  (Nãnavatthu)  phân  mỗi  thứ  có  ba  vẫn  có  bằng  cách  như  thế. 


248 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


Đầu  đề  phần  tứ 

798. 

*  Trí  tông  (nãnavatthu)  mỗi  phần  có  bốn  như  là  trí  nghiệp  sở  (kammassakatam  nãnam), 
trí  đế  tùng  (saccãnulomikam  nãnam),  trí  đạo  hội  (maggasamangissa  nãnam),  trí  quả 
hội  (phalasamangissa  nãnam). 

*  Trí  khổ,  trí  tập  khổ,  trí  khổ  diệt,  trí  tiến  hành  khổ  diệt. 

*  Tuệ  Dục  giới,  tuệ  Sắc  giới,  tuệ  Vô  sắc  giới,  tuệ  siêu  thế. 

*  Trí  pháp,  trí  manh  (anvaye  nãnam),  trí  phóng  khí  (paricce  nãnam),  trí  giả  định 
(sammatinãnam). 

*  Tuệ  nhân  sanh  tử  phi  nhân  đến  Níp-bàn,  tuệ  đến  Níp-bàn  phi  nhân  sanh  tử,  tuệ  nhân 
sanh  tử  và  nhân  đến  Níp-bàn,  tuệ  phi  nhân  sanh  tử  và  phi  nhân  đến  Níp-bàn. 

*  Tuệ  phiền  yểm  phi  triệt  ngộ,  tuệ  triệt  ngộ  phi  phiền  yểm,  tuệ  phiền  yểm  và  triệt  ngộ, 
tuệ  phi  phiền  yểm  phi  triệt  ngộ. 

*  Tuệ  tuyệt  trừ  phần,  tuệ  trụ  phần,  tuệ  đặc  biệt  phần,  tuệ  thấu  phần. 

*  Tứ  đạt  thông,  tứ  tiến  hành,  tứ  cảnh,  tứ  sanh  tử,  trí  sanh  tử  tập,  trí  sanh  tử  diệt,  trí  tiến 
hành  sanh  tử  diệt. 

*  Trí  sanh...  trí  hữu  (bhavanãna), ...  trí  thủ...  trí  thọ...  trí  xúc...  trí  lục  nhập...  trí  danh 
sắc. . .  trí  thức. . .  trí  hành. . .  trí  hành  tập,  trí  hành  diệt,  trí  tiến  hành  diệt. 

*  Trí  tông  mỗi  phần  có  bốn  thứ  vẫn  có  bằng  cách  nhu  thế. 


Phần  năm,  phần  sáu,  phần  bảy,  phần  tám  và  phần  chín 

799. 

*  Trí  tông  mỗi  phần  có  năm  nhu  là  chánh  định  có  năm  chi  tức  là  ngũ  trí  chánh  định.  Trí 
tông  mỗi  phần  năm  thứ  vẫn  có  bằng  cách  nhu  thế. 

*  Trí  tông  mỗi  phần  có  sáu  thứ  như  là  tuệ  trong  lục  thông.  Trí  tông  mỗi  phần  sáu  thứ  vẫn 
có  bằng  cách  nhu  thế. 

*  Trí  tông  mỗi  phần  bảy  thứ  nhu  là  trí  tông  trong  pháp.  Trí  tông  mỗi  phần  bảy  thứ  vẫn 
có  bằng  cách  nhu  thế. 

*  Trí  tông  mỗi  phần  có  tám  thứ  nhu  là  trí  trong  bốn  đạo  và  tuệ  trong  bốn  quả.  Trí  tông 
mỗi  phần  tám  thứ  vẫn  có  bằng  cách  nhu  thế. 

*  Trí  tông  mỗi  phần  có  chín  thứ  như  là  tuệ  trong  tùng  tiền  vô  lượng  phần  nhập  thiền 
(anupubbavỉhãrasamãpattỉ)  có  chín.  Trí  tông  mỗi  phần  thành  chín  vẫn  có  bằng  cách 
như  thế. 


Đầu  đề  phần  thập 

800.  ^ 

*  Trí  tông  mỗi  phần  có  mười  tức  là  thập  lực  Như  Lai  như  là  sức  nào  mà  hiệp  theo  nơi 
cấp  trí  đặc  biệt  rống  tiếng  sư  tử  trong  quần  chúng,  tuyên  bố  khắp  vũ  trụ.  Những  mãnh 
lực  đó  gọi  là  thập  lực  Như  Lai. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


249 


*  Thập  lực  Như  Lai  là  chỉ? 

1 .  Như  Lai  đối  trong  đời  nầy  vẫn  hiểu  những  pháp  đáng  thành  cơ  sở  và  những  pháp 
phi  cơ  sở  bằng  sự  phi  cơ  sở  theo  sự  chơn  thật,  Đức  Như  Lai  Ngài  biết  rõ  những 
pháp  đáng  thảnh  cơ  sở  bằng  sự  đáng  thảnh  cơ  sở,  bằng  sự  phi  cơ  sở  theo  sự  chắc 
thật  như  thế  nào  thì  những  điều  ấy  cũng  thảnh  sức  của  Như  Lai.  Như  Lai  đã  nương 
sức  nào  mới  có  nền  tảng  cấp  trí  đặc  biệt,  rống  tiếng  sư  tử  trong  quần  chúng,  tuyên 
bố  khắp  vũ  trụ.  Những  điều  như  thế  gọi  là  sức  của  Như  Lai. 

2.  Còn  có  điều  nữa,  Như  Lai  vẫn  hiểu  dị  thục  quả  của  nghiệp  tháo  trì  (kamma- 
samãdãnãnam)  thế  nào  là  quá  khứ,  hiện  tại,  vị  lai  theo  sự  chắc  thật  với  xứ  (thãna) 
với  nhân  (hetu).  Như  Lai  hiểu  rõ  dị  thục  quả  của  nghiệp  tháo  trì  mà  thảnh  quá  khứ, 
hiện  tại,  vị  lai  theo  sự  chắc  thật  bằng  xứ  bằng  nhân,  dù  thế  nào  những  điều  ấy  cũng 
là  sức  của  Như  Lai.  Như  Lai  đã  nương  sức  nào  nào  mà  có  cơ  sở  cấp  trí  đặc  biệt 
đặng  rống  tiếng  sư  tử  trong  quần  chúng,  tuyên  bố  khắp  vũ  trụ,  điều  ấy  cũng  là  sức 
của  Như  Lai. 

3.  Còn  có  điều  khác  nữa,  Như  Lai  vẫn  hiểu  rõ  đường  lối  đưa  đến  tất  cả  cõi  theo  sự 
chắc  thật,  những  nào  mà  Như  Lai  hiểu  rõ  đường  lối  đưa  đến  tất  cả  cõi  theo  sự  chắc 
thật,  những  điều  ấy  cũng  là  sức  của  Như  Lai.  Như  Lai  đã  nương  sức  nào  mới  có  cơ 
sở  cấp  trí  đặc  biệt  đặng  rống  tiếng  sư  tử  trong  quần  chúng,  tuyên  bố  cả  vũ  trụ. 
Những  điều  ấy  cũng  là  sức  của  Như  Lai. 

4.  Còn  điều  khác  nữa,  Như  Lai  vẫn  hiểu  rõ  đời  mà  thảnh  bất  thiểu  chấp,  thảnh  biệt  biệt 
chấp  theo  sự  chắc  thật.  Những  nào  mà  Như  Lai  hiểu  rõ  đời  mà  thành  bất  thiểu  chấp, 
biệt  biệt  chấp  theo  sự  chắc  thật.  Những  điều  ấy  cũng  là  sức  của  Như  Lai.  Như  Lai 
đã  nương  sức  nào  mới  có  cơ  sở  cấp  trí  đặc  biệt  đặng  rống  tiếng  sư  tử  trong  quần 
chúng  tuyên  bố  cả  vũ  trụ.  Những  điều  ấy  cũng  là  sức  của  Như  Lai. 

5.  Còn  có  điều  khác  nữa,  Như  Lai  vẫn  hiểu  rõ  sự  nương  của  tất  cả  chúng  sanh  có  khác 
biệt  nhau  theo  sự  thật  do  những  chi  mà  Như  Lai  đặng  hiểu  rõ  sự  nương  của  tất  cả 
chúng  sanh  có  khác  biệt  nhau  theo  sự  thật  rõ.  Những  điều  ấy  là  do  sức  của  Như  Lai 
mà  Như  Lai  đã  nương  sức  nào  mới  có  cơ  sở  cấp  trí  đặc  biệt  đặng  rống  tiếng  sư  tử 
trong  quần  chúng  tuyên  bố  cả  vũ  trụ.  Những  điều  ấy  cũng  là  sức  của  Như  Lai. 

6.  Còn  có  điều  khác  nữa,  Như  Lai  vẫn  hiểu  rõ  quyền  (indrĩya)  của  tất  cả  chúng  sanh 
khác,  mọi  người  khác  bằng  cách  chắc  chắn  là  đầy  đủ  hay  chưa  đầy  đủ.  Do  những 
chi  mà  Như  Lai  biết  quyền  của  tất  cả  chúng  sanh  và  của  người  khác  già  chín  mùi 
đầy  đủ  hay  chưa  bằng  lối  chắc  chắn.  Những  điều  như  thế  cũng  là  do  sức  của  Như 
Lai  và  Như  Lai  đã  nương  sức  nào  mới  có  cơ  sở  cấp  trí  đặc  biệt  đặng  rống  tiếng  sư 
tử  trong  quần  chúng  tuyên  bố  cả  vũ  trụ.  Những  điều  ấy  cũng  là  sức  của  Như  Lai. 

7.  Còn  có  điều  khác  nữa,  Như  Lai  vẫn  hiểu  rõ  sự  phiền  não,  sự  thanh  tịnh,  sự  xuất  của 
thiền,  giải  thoát  định  và  nhập  thiền  theo  sự  chắc  thật.  Những  chi  mà  Như  Lai  đặng 
biết  sự  phiền  não,  sự  thanh  tịnh,  sự  xuất  của  thiền,  sự  giải  thoát,  sự  định  và  sự  nhập 
thiền  theo  sự  chắc  thật.  Những  điều  như  thế  là  do  sức  của  Như  Lai  và  Như  Lai  đã 
nương  sức  nào  mới  có  cơ  sở  cấp  trí  đặc  biệt  đặng  rống  tiếng  sư  tử  trong  quần  chúng, 
tuyên  bố  cả  vũ  trụ.  Những  điều  ấy  cũng  là  sức  của  Như  Lai. 

8.  Còn  có  điều  khác  nữa,  Như  Lai  vẫn  hiểu  rõ  sự  nhớ  tiền  kiếp  đặng  chắc  chắn,  do 
những  chi  mà  Như  Lai  hiểu  rõ  tiền  kiếp  chắc  thật.  Những  điều  như  thế  là  sức  của 


250 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


Như  Lai  và  Như  Lai  đã  nương  sức  nào  mới  có  cơ  sở  cấp  trí  đặc  biệt  đặng  rống  tiếng 
sư  tử  trong  quần  chúng,  tuyên  bố  cả  vũ  trụ.  Những  điều  ấy  cũng  là  sức  của  Như  Lai. 

9.  Còn  có  điều  khác  nữa,  Như  Lai  vẫn  hiểu  rõ  sanh  và  tử  của  tất  cả  chúng  sanh  bằng 
sự  thật  do  những  chi  mà  Như  Lai  đặng  hiểu  rõ  sự  sanh  và  tử  của  tất  cả  chúng  sanh 
đúng  những  Điều  Ngự  Sư,  thế  là  sức  của  Như  Lai  và  Như  Lai  đã  nương  sức  nào 
mới  có  cơ  sở  cấp  trí  đặc  biệt  đặng  rống  tiếng  sư  tử  trong  quần  chúng,  tuyên  bố  cả  vũ 
trụ.  Những  điều  ấy  cũng  là  sức  của  Như  Lai. 

10.  Còn  có  điều  khác  nữa,  Như  Lai  vẫn  hiểu  rõ  lậu  tận  theo  sự  chắc  thật  do  những  chi 
mà  Như  Lai  hiểu  rõ  lậu  tận  bằng  cách  chắc  thật.  Những  điều  như  thế  là  sức  của  Như 
Lai  và  Như  Lai  đã  nương  sức  nào  mới  có  cơ  sở  cấp  trí  đặc  biệt  đặng  rống  tiếng  sư 
tử  trong  quần  chúng,  tuyên  bố  cả  vũ  trụ.  Những  điều  ấy  cũng  là  sức  của  Như  Lai. 

Như  Lai  hiệp  với  sức  nào  mới  có  cơ  sở  cấp  trí  đặc  biệt,  rống  tiếng  sư  tử  đặng  tuyên 
bố  cả  vũ  trụ.  Những  sức  ấy  gọi  là  thập  lực  Như  Lai.  Trí  tông  phân  phần  thành  mười 
vẫn  có  bằng  cách  như  thế. 

Dứt  Phần  đầu  đề 


B.  TRÍ  PHÂN  TÍCH  PHÀN  XIẺN  MINH 


Xiển  minh  phần  một 

801.  • 

Ngũ  thức  đều  thành  phi  nhân,  đều  thành  vô  nhân,  đều  thành  bất  tương  ưng  nhân,  đều 
thành  hữu  duyên,  đều  thành  hữu  vi,  đều  thành  phi  sắc,  đều  thành  hiệp  thế,  đều  thành 
cảnh  lậu,  đều  thảnh  cảnh  triền,  đều  thảnh  cảnh  phược,  đều  thảnh  cảnh  bộc,  đều  thảnh 
cảnh  phối,  đều  thảnh  cảnh  cái,  đều  thành  cảnh  khinh  thị,  đều  thảnh  cảnh  thủ,  đều  thảnh 
cảnh  phiền  não,  đều  thảnh  cảnh  vô  ký,  đều  thảnh  hữu  tri  cảnh,  đều  thảnh  phi  sở  hữu 
tâm,  đều  thành  dị  thục  quả,  đều  thành  do  thủ  cảnh  thủ,  đều  thảnh  phi  phiền  toái  cảnh 
phiền  não,  đều  thành  phi  hữu  tầm  hữu  tứ,  đều  thành  phi  vô  tầm  hữu  tứ,  đều  thành  vô 
tầm  vô  tứ,  đều  thành  phi  đồng  sanh  hỷ,  đều  thành  phi  sơ  đạo  và  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ, 
đều  thảnh  phi  hữu  nhân  phi  sơ  đạo  và  ba  đạo  cao  tuyệt  trừ,  đều  thảnh  phi  nhân  sanh  tử 
phi  nhân  đến  Níp-bàn,  đều  thành  phi  hữu  học  phi  vô  học,  đều  thành  hy  thiểu,  đều 
thành  Dục  giới,  đều  thành  phi  sắc  giới,  đều  thành  phi  Vô  sắc  giới,  đều  thành  liên  quan 
luân  hồi,  đều  không  thảnh  bất  liên  quan  luân  hồi,  đều  thảnh  bất  định,  đều  thảnh  phi 
nhân  xuất  luân  hồi,  đều  thảnh  sanh  tồn,  đều  thảnh  cũng  có  tâm  biết  đặng,  đều  thảnh  vô 
thường,  đều  thành  lão  tử. 

802. 

*  Nói  rằng  ngũ  thức  có  vật  thảnh  hiện  tại,  có  cảnh  thảnh  hiện  tại  đó  là  khi  vật  sanh  ra, 
khi  cảnh  sanh  ra  thì  ngũ  thức  cũng  sanh  ra. 

*  Nói  ngũ  thức  có  vật  sanh  trước,  có  cảnh  sanh  trước  đó  là  khi  vật  sanh  trước,  khi  cảnh 
sanh  trước  rồi  ngũ  thức  mới  sanh. 

*  Nói  ngũ  thức  có  vật  thảnh  bên  trong,  có  cảnh  thảnh  bên  ngoài  đó  là  vật  của  ngũ  thức 
thành  bên  trong,  cảnh  của  ngũ  thức  thành  bên  ngoài. 

*  Nói  ngũ  thức  có  vật  chưa  diệt  mất,  có  cảnh  chưa  diệt  mất  là  ngũ  thức  sanh  ra  trong  khi 
vật  chưa  diệt  mất,  khi  cảnh  chưa  diệt  mất. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


251 


*  Nói  ngũ  thức  có  vật  khác  nhau,  có  cảnh  khác  nhau  đó  có  giải  nhu  vầy:  vật  và  cảnh  của 
nhãn  thức  là  khác,  vật  và  cảnh  của  nhĩ  thức  là  khác,  vật  và  cảnh  của  tỷ  thức  là  khác, 
vật  và  cảnh  của  thiệt  thức  là  khác,  vật  và  cảnh  của  thân  thức  là  khác. 

*  Nói  ngũ  thức  không  thay  nhau  huởng  cảnh  có  giải  nhu  vầy:  Nhĩ  thức  vẫn  không  huởng 
cảnh  của  nhãn  thức,  mà  nhãn  thức  cũng  không  huởng  cảnh  của  nhĩ  thức.  Tỷ  thức 
không  huởng  cảnh  của  nhãn  thức  mà  nhãn  thức  cũng  không  huởng  cảnh  của  tỷ  thức. 
Thiệt  thức  vẫn  không  huởng  cảnh  của  nhãn  thức,  mà  nhãn  thức  cũng  không  huởng 
cảnh  của  thiệt  thức.  Thân  thức  cũng  không  huởng  cảnh  của  nhãn  thức,  mà  nhãn  thức 
cũng  không  huởng  cảnh  của  thân  thức.  Nhãn  thức  vẫn  không  huởng  cảnh  của  nhĩ 
thức...  nhãn  thức  vẫn  không  huởng  cảnh  của  tỷ  thức...  nhãn  thức  vẫn  không  huởng 
cảnh  của  thiệt  thức...  nhãn  thức  vẫn  không  huởng  cảnh  của  thân  thức,  mà  thân  thức 
cũng  không  huởng  cảnh  của  nhãn  thức.  Nhĩ  thức  vẫn  không  huởng  cảnh  của  thân  thức, 
mà  thân  thức  vẫn  không  huởng  cảnh  của  nhĩ  thức.  Tỷ  thức  vẫn  không  huởng  cảnh  của 
thân  thức,  mà  thân  thức  cũng  không  huởng  cảnh  của  tỷ  thức.  Thiệt  thức  vẫn  không 
huởng  cảnh  của  thân  thức  mà  thân  thức  cũng  không  huởng  cảnh  của  thiệt  thức. 

*  Nói  ngũ  thức  không  sanh  ra  bởi  không  chung  thực  đó  tức  là  khi  chung  thực  năm  thức 
mới  sanh  ra. 

*  Nói  ngũ  thức  sẽ  sanh  ra  bằng  cách  không  xen  lẫn  nhau  không  có  đó  là  năm  thức  không 
sanh  ra  theo  thứ  lớp  với  nhau. 

*  Nói  ngũ  thức  không  sanh  ra  đồng  nhau  đó  là  năm  thức  không  sanh  trong  một  sát-na. 

*  Nói  ngũ  thức  không  sanh  nối  liền  với  nhau  có  giải  như  vầy: 

-  Nhĩ  thức  vẫn  không  sanh  nối  theo  thứ  lớp  mà  nhãn  thức  sanh;  còn  nhãn  thức  cũng 
không  sanh  theo  thứ  lóp  của  nhĩ  thức  sanh. 

-  Tỷ  thức  không  sanh  nối  theo  thứ  lớp  của  nhãn  thức  sanh,  mà  nhãn  thức  cũng  không 
sanh  nối  theo  thứ  lóp  của  tỷ  thức  sanh. 

-  Thiệt  thức  không  sanh  theo  thứ  lớp  của  nhãn  thức  sanh,  mà  nhãn  thức  cũng  không 
sanh  theo  thứ  lớp  của  thiệt  thức  sanh. 

-  Thân  thức  vẫn  không  sanh  nối  theo  thứ  lóp  của  nhãn  thức  sanh,  mà  nhãn  thức  cũng 
không  sanh  nối  theo  thứ  lóp  của  thân  thức  sanh. 

-  Nhãn  thức  vẫn  không  sanh  nối  theo  thứ  lóp  của  nhĩ  thức  sanh...  nhãn  thức  vẫn 
không  sanh  nối  theo  thứ  lóp  của  tỷ  thức  sanh. . .  nhãn  thức  vẫn  không  sanh  nối  theo 
thứ  lóp  của  thiệt  thức  sanh. . .  nhãn  thức  vẫn  không  sanh  nối  theo  thứ  lóp  của  thân 
thức  sanh,  mà  thân  thức  cũng  không  sanh  nối  theo  thứ  lóp  của  nhãn  thức  sanh.  Nhĩ 
thức  vẫn  không  sanh  nối  theo  thứ  lóp  của  thân  thức  sanh,  mà  thân  thức  cũng  không 
sanh  nối  theo  thứ  lóp  của  nhĩ  thức  sanh.  Tỷ  thức  vẫn  không  sanh  nối  theo  thứ  lóp 
của  thân  thức  sanh,  mà  thân  thức  cũng  không  sanh  nối  theo  thứ  lóp  của  tỷ  thức 
sanh.  Tỷ  thức  vẫn  không  sanh  nối  theo  thứ  lóp  của  thân  thức  sanh,  mà  thân  thức 
cũng  không  sanh  nối  theo  thứ  lóp  của  thiệt  thức  sanh. 

*  Nói  ngũ  thức  không  có  khiên  niệm  (anãbhogãti)  là  trong  năm  thức  chẳng  có  khán  môn 
(ãvajjanã),  khiên  niệm  (ãbhogo),  hiệp  thực  (samannãhãro)  hoặc  tác  ý  (manasikãro) . 

*  Nói  người  không  biết  rõ  rệt  nhưng  pháp  chi  bằng  ngũ  thức  đó  là  vẫn  không  hiểu  rõ 
pháp  chi  chi  do  ngũ  thức. 


252 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Nói  ngũ  thức  chỉ  là  sa  vào  một  cảnh  nào  đó  là  chỉ  thuần  thục  theo  một  cảnh  nào  đó 
thôi. 

*  Nói  người  vẫn  không  hiểu  rõ  pháp  chi  chi  từ  thứ  lóp  theo  ngũ  thức  đó  là  người  vẫn 
không  hiểu  rõ  những  pháp  chi  bằng  ý  giới  nói  theo  ngũ  thức. 

*  Nói  người  vẫn  không  thảnh  tựu  trong  một  cách  oai  nghi  nào  bằng  ngũ  thức  đó  là  người 
vẫn  không  đặng  thành  tựu  một  oai  nghi  dù  đi,  đứng  hay  nằm,  ngồi  do  ngũ  thức  (điều 
khiển  đâu). 

*  Nói  người  vẫn  không  thảnh  tựu  một  cách  oai  nghi  nào  mà  tâm  nối  liền  theo  năm  thức 
đó  là  người  không  đặng  thảnh  tựu  trong  một  oai  nghi  nào  dù  đi  đứng  hay  nằm  ngồi  mà 
do  ý  giới  nối  liền  thứ  lớp  cùng  năm  thức. 

*  Nói  không  hiệp  với  thân  nghiệp,  không  hiệp  với  khẩu  nghiệp,  ngũ  thức  đó  là  người 
không  tập  họp  thân  nghiệp,  khẩu  nghiệp  bằng  ngũ  thức. 

*  Nói  người  không  hiệp  với  thân  nghiệp,  không  hiệp  với  khẩu  nghiệp  mà  (bằng  tâm)  nối 
liền  thứ  lóp  của  ngũ  thức  đó  là  người  vẫn  không  hiệp  với  thân  nghiệp,  khẩu  nghiệp  nào 
mà  do  ý  giới  nối  liền  từ  ngũ  thức. 

*  Nói  người  không  tháo  trì  nghiệp  thiện  và  nghiệp  bất  thiện  bằng  ngũ  thức  đó  tức  là 
người  không  đặng  tháo  trì  nghiệp  thiện  và  nghiệp  bất  thiện  bằng  ngũ  thức. 

*  Nói  người  vẫn  không  tháo  trì  nghiệp  thiện  và  nghiệp  bất  thiện  mà  từ  nối  liền  thứ  lóp 
của  năm  thức  đó  tức  là  người  không  đặng  nghiệp  thiện  và  nghiệp  bất  thiện  bằng  lối  ý 
giới  nối  liền  theo  thứ  lóp  của  năm  thức. 

*  Nói  người  không  đặng  nhập  thiền,  không  đặng  xuất  thiền  bằng  năm  thức  đó  tức  là 
người  không  đặng  nhập  thiền,  không  đặng  xuất  thiền  bằng  năm  thức. 

*  Nói  người  không  đặng  nhập  thiền,  không  đặng  xuất  thiền  mà  do  (tâm)  nối  liền  thứ  lóp 
của  năm  thức  đó  tức  là  người  không  đặng  nhập  thiền,  không  đặng  xuất  thiền  bằng  ý 
giới  nối  liền  thứ  lóp  của  ngũ  thức. 

*  Nói  người  không  tử  không  tục  sinh  bằng  năm  thức  đó  tức  là  người  không  đặng  tử, 
không  đặng  tục  sinh  bằng  năm  thức. 

*  Nói  người  vẫn  không  tử  không  tục  sinh  mà  nối  liền  thứ  lóp  của  ngũ  thức  đó  tức  là 
người  không  đặng  tử,  không  đặng  tục  sinh  bằng  ý  giới  nối  liền  thứ  lóp  của  năm  thức. 

*  Nói  người  vẫn  không  ngủ,  không  thức,  không  chiêm  bao  bằng  năm  thức  đó  tức  là 
người  không  đặng  ngủ,  không  đặng  thức  và  không  đặng  chiêm  bao  bằng  năm  thức. 

*  Nói  người  không  ngủ,  không  thức,  không  chiêm  bao  mà  nối  liền  theo  thứ  lóp  của  ngũ 
thức  đó  tức  là  người  không  đặng  ngủ,  không  đặng  thức,  không  đặng  chiêm  bao  bằng  ý 
giói  nối  liền  thứ  lóp  với  năm  thức. 

*  Sự  biết  của  co  quan  ngũ  thức  như  đã  nói  đó  gọi  là  tuệ  để  trình  bày  của  ngũ  thức  theo 
sự  chắc  thật. 

Trí  tông  mỗi  phần  có  một  vẫn  bằng  cách  như  thế. 


Xiển  minh  phần  hai 
803. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhahga)  -  (Cảo  Bản) 


253 


*  Tuệ  trong  pháp  thiện  và  pháp  vô  ký  trong  ba  cõi  là  tuệ  hiệp  thế.  Tuệ  trong  bốn  đạo  bốn 
quả  gọi  là  tuệ  siêu  thế. 

*  Tuệ  tất  cả  cũng  gọi  là  tuệ  có  thứ  biết  đặng  và  tuệ  có  thứ  không  biết  đặng. 

*  Tuệ  hiệp  với  pháp  thiện  và  hiệp  với  pháp  vô  ký  trong  ba  cõi  gọi  là  tuệ  cảnh  lậu.  Tuệ 
hiệp  bốn  đạo  bốn  quả  gọi  là  tuệ  phi  cảnh  lậu. 

*  Tuệ  trong  pháp  thiện  và  pháp  vô  ký  nuong  ba  cõi  gọi  là  tuệ  tuơng  ung  lậu  mà  cảnh 
lậu.  Tuệ  hiệp  bốn  đạo  và  bốn  quả  gọi  là  tuệ  bất  tuong  ung  lậu  mà  cảnh  lậu.  Tuệ  hiệp 
bốn  đạo  bốn  quả  gọi  là  tuệ  bất  tuơng  ung  lậu  và  phi  cảnh  lậu. 

*  Tuệ  trong  pháp  thiện  và  pháp  vô  ký  nuong  ba  cõi  gọi  là  tuệ  cảnh  triền.  Còn  tuệ  trong 
bốn  đạo  bốn  quả  gọi  là  tuệ  phi  cảnh  triền. 

*  Tuệ  trong  pháp  thiện  và  pháp  vô  ký  nuong  ba  cõi  gọi  là  tuệ  tuong  ung  triền  mà  cảnh 
triền.  Còn  tuệ  trong  bốn  đạo  bốn  quả  gọi  là  tuệ  bất  tuơng  ung  triền  phi  cảnh  triền. 

*  Tuệ  trong  pháp  thiện  và  pháp  vô  ký  nuong  ba  cõi  gọi  là  tuệ  cảnh  phuợc.  Còn  tuệ  trong 
bốn  đạo  bốn  quả  gọi  là  tuệ  phi  cảnh  phuợc. 

*  Tuệ  trong  pháp  thiện  và  pháp  vô  ký  nuơng  ba  cõi  gọi  là  tuệ  tuơng  ung  phuợc  mà  cảnh 
phuợc.  Còn  tuệ  trong  bốn  đạo  bốn  quả  gọi  là  tuệ  bất  tuong  ung  phuợc  phi  cảnh  phuợc. 

*  Tuệ  trong  pháp  thiện  và  pháp  vô  ký  nuong  ba  cõi  gọi  là  tuệ  cảnh  bộc.  Còn  tuệ  trong 
bốn  đạo  bốn  quả  gọi  là  tuệ  phi  cảnh  bộc. 

*  Tuệ  trong  pháp  thiện  và  pháp  vô  ký  nuơng  ba  cõi  gọi  là  tuệ  bất  tuong  ung  bộc  mà  cảnh 
bộc.  Còn  tuệ  trong  bốn  đạo  và  bốn  quả  gọi  là  tuệ  bất  tuơng  ung  bộc  phi  cảnh  bộc. 

*  Tuệ  trong  pháp  thiện  và  pháp  vô  ký  nuong  ba  cõi  gọi  là  tuệ  cảnh  phối.  Còn  tuệ  trong 
bốn  đạo  bốn  quả  gọi  là  tuệ  phi  cảnh  phối. 

*  Tuệ  trong  pháp  thiện  và  pháp  vô  ký  nuơng  ba  cõi  gọi  là  tuệ  bất  tuong  ung  phối  mà 
cảnh  phối.  Còn  tuệ  trong  bốn  đạo  bốn  quả  gọi  là  tuệ  bất  tuong  ung  phối  phi  cảnh  phối. 

*  Tuệ  trong  pháp  thiện  và  pháp  vô  ký  nuong  ba  cõi  gọi  là  tuệ  cảnh  cái.  Còn  tuệ  trong 
bốn  đạo  bốn  quả  gọi  là  tuệ  phi  cảnh  cái. 

*  Tuệ  trong  pháp  thiện  và  pháp  vô  ký  nuong  ba  cõi  gọi  là  tuệ  bất  tuong  ung  cái  mà  cảnh 
cái.  Còn  tuệ  trong  bốn  đạo  bốn  quả  gọi  là  tuệ  bất  tuơng  ung  cái  phi  cảnh  cái. 

*  Tuệ  trong  pháp  thiện  và  pháp  vô  ký  nuơng  ba  cõi  gọi  là  tuệ  cảnh  khinh  thị.  Còn  tuệ 
trong  bốn  đạo  bốn  quả  gọi  là  tuệ  phi  cảnh  khinh  thị. 

*  Tuệ  trong  pháp  thiện  và  pháp  vô  ký  nuơng  ba  cõi  gọi  là  tuệ  bất  tuong  ung  khinh  thị  mà 
cảnh  khinh  thị.  Còn  tuệ  trong  bốn  đạo  bốn  quả  gọi  là  tuệ  bất  tuong  ung  khinh  thị  phi 
cảnh  khinh  thị. 

*  Tuệ  trong  dị  thục  quả  nuong  ba  cõi  gọi  là  tuệ  do  thủ.  Còn  tuệ  trong  pháp  thiện  nuơng 
ba  cõi,  tuệ  trong  pháp  vô  ký  tố  nuong  ba  cõi  và  trong  bốn  đạo  bốn  quả  đều  gọi  là  tuệ 
phi  do  thủ. 

*  Tuệ  trong  pháp  thiện  và  pháp  vô  ký  nuơng  ba  cõi  gọi  là  tuệ  cảnh  thủ.  Còn  tuệ  trong 
bốn  đạo  bốn  quả  gọi  là  tuệ  phi  cảnh  thủ. 


254 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Tuệ  trong  pháp  thiện  và  pháp  vô  ký  nưong  ba  cõi  gọi  là  tuệ  bất  tuong  ung  thủ  mà  cảnh 
thủ.  Còn  tuệ  trong  bốn  đạo  bốn  quả  gọi  là  tuệ  bất  tuong  ung  thủ  phi  cảnh  thủ. 

*  Tuệ  trong  pháp  thiện  và  pháp  vô  ký  nuơng  ba  cõi  gọi  là  tuệ  cảnh  phiền  não.  Còn  tuệ 
trong  bốn  đạo  bốn  quả  gọi  là  tuệ  phi  cảnh  phiền  não. 

*  Tuệ  trong  pháp  thiện  và  pháp  vô  ký  nuơng  ba  cõi  gọi  là  tuệ  bất  tuơng  ung  phiền  não 
mà  cảnh  phiền  não.  Còn  tuệ  trong  bốn  đạo  bốn  quả  gọi  là  tuệ  bất  tuong  ung  phiền  não 
phi  cảnh  phiền  não. 

*  Tuệ  tuơng  ung  tầm  gọi  là  tuệ  hữu  tầm.  Còn  tuệ  bất  tuong  ung  tầm  gọi  là  tuệ  vô  tầm. 

*  Tuệ  tuơng  ung  tứ  gọi  là  tuệ  hữu  tứ.  Còn  tuệ  bất  tuong  ung  tứ  gọi  là  tuệ  vô  tứ. 

*  Tuệ  tuơng  ung  hỷ  gọi  là  tuệ  hữu  hỷ.  Còn  tuệ  bất  tuong  ung  hỷ  gọi  là  tuệ  vô  hỷ. 

*  Tuệ  tuong  ung  hỷ  gọi  là  tuệ  đồng  sanh  hỷ.  Còn  tuệ  bất  tuơng  ung  hỷ  gọi  là  tuệ  phi 
đồng  sanh  hỷ. 

*  Tuệ  tuơng  ung  lạc  gọi  là  tuệ  đồng  sanh  lạc.  Còn  tuệ  bất  tuơng  ung  lạc  gọi  là  tuệ  phi 
đồng  sanh  lạc. 

*  Tuệ  tuơng  ung  xả  gọi  là  tuệ  đồng  sanh  xả.  Còn  tuệ  bất  tuơng  ung  xả  gọi  là  tuệ  phi 
đồng  sanh  xả. 

*  Tuệ  trong  thiện  và  vô  ký  trong  Dục  giới  gọi  là  tuệ  Dục  giới.  Còn  tuệ  sắc  giới,  tuệ  Vô 
sắc  giới  và  tuệ  siêu  thế  gọi  là  tuệ  phi  Dục  giới. 

*  Tuệ  trong  thiện  và  vô  ký  sắc  giới  gọi  là  tuệ  sắc  giới.  Còn  tuệ  Dục  giới,  tuệ  Vô  sắc  giới 
và  tuệ  siêu  thế  gọi  là  tuệ  phi  sắc  giới. 

*  Tuệ  trong  thiện  và  vô  ký  Vô  sắc  giới  gọi  là  tuệ  Vô  sắc  giới.  Còn  tuệ  trong  Dục  giới, 
tuệ  trong  Sắc  giới  và  tuệ  siêu  thế  gọi  là  tuệ  phi  Vô  sắc  giới. 

*  Tuệ  trong  pháp  thiện  và  pháp  vô  ký  nuơng  ba  cõi  gọi  là  tuệ  liên  quan  luân  hồi.  Còn  tuệ 
trong  bốn  đạo  bốn  quả  gọi  là  tuệ  bất  liên  quan  luân  hồi. 

*  Tuệ  trong  bốn  đạo  bốn  quả  gọi  là  tuệ  nhân  xuất  luân  hồi.  Còn  tuệ  trong  thiện  nuơng  ba 
cõi,  trong  dị  thục  quả  nuong  bốn  cõi,  trong  vô  ký  tố  nuong  ba  cõi  gọi  là  tuệ  phi  nhân 
xuất  luân  hồi. 

*  Tuệ  trong  bốn  đạo  gọi  là  tuệ  nhất  định.  Còn  tuệ  trong  thiện  nuơng  ba  cõi,  trong  dị  thục 
quả  nuơng  bốn  cõi,  trong  vô  ký  tố  nuơng  ba  cõi  gọi  là  tuệ  bất  định. 

*  Tuệ  trong  pháp  thiện  và  pháp  vô  ký  nuong  ba  cõi  gọi  là  tuệ  hữu  thuợng.  Còn  tuệ  trong 
bốn  đạo  bốn  quả  gọi  là  tuệ  vô  thuợng. 

*  Tuệ  tiến  đắc  trong  khi  đó  ra  sao?  Nhu  là  tuệ  thiện  trong  bốn  cõi  trợ  tuệ  vô  ký  tố 
(kiriyãbyãk)  trợ  thiền,  trợ  thông  của  bực  La-hán  phát  sanh,  đó  gọi  là  tuệ  tiến  đắc 
(atthajãpĩkapannã).  Còn  tuệ  trong  dị  thục  quả  nuong  bốn  cõi  trợ  tuệ  vô  ký  tố,  thiền, 
thông  của  bực  La-hán  phát  sanh  ra,  đó  là  tuệ  đắc  tiến  (ịãpĩtatthapannã). 

Trí  tông  (nanavatthu)  phân  mỗi  phần  thảnh  hai  vẫn  có  bằng  cách  như  thế. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


255 


Xiển  minh  phần  ba 

804. 

*  Trí  tư  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  tuệ  sắp  đặt  tất  cả  công  việc,  hoặc  tuệ  sắp  đặt  tất  cả 
tài  nghề  khéo  léo,  hoặc  tuệ  sắp  đặt  tất  cả  tài  nghề  mà  không  do  nghe  học  hỏi  với  người 
khác  mà  vẫn  đặng  trí  chuyên  môn,  hoặc  đặng  trí  đế  thuận,  hoặc  cho  rằng  sắc  không 
bền,  hoặc  cho  rằng  thọ  không  bền,  hoặc  cho  rằng  tưởng  không  bền,  hoặc  cho  rằng 
hành  không  bền,  hoặc  cho  rằng  thức  không  bền;  vẫn  đặng  trí  thuận  tùng,  trí  nhẫn  nại, 
trí  kiến  thức,  trí  sáng  suốt,  trí  hiểu  biết,  trí  chăm  chú,  trí  biết  rõ  những  pháp  nhẫn  nại. 
Neu  có  trạng  thái  cách  đó  thì  gọi  là  trí  tư  (cintãmayapannã). 

*  Trí  văn  trong  khỉ  có  ra  sao?  Như  là  tuệ  sắp  đặt  tất  cả  công  việc,  hoặc  tuệ  sắp  đặt  tất  cả 
nghề  giỏi,  hoặc  tuệ  sắp  đặt  tất  cả  tài  hay,  những  bực  đã  từng  nghe  nơi  người  khác  mà 
đặng  trí  thuần  thục,  hoặc  đặng  trí  đế  thuận,  hoặc  cho  là  sắc  không  bền,  hoặc  cho  là  thọ 
không  bền,  hoặc  cho  là  tưởng  không  bền,  hoặc  cho  rằng  là  hành  không  bền,  hoặc  cho 
là  thức  không  bền,  vẫn  đặng  trí  thuận  tùng,  trí  nhẫn  nại,  trí  tri  kiến,  trí  sương  thạnh 
(sáng  suốt),  trí  hiểu  biết,  trí  chăm  chú,  nhẫn  nại  chăm  chú  pháp.  Những  chi  mà  có 
tướng  trạng  cách  đó  gọi  là  trí  văn  (sutamayapahnã). 

*  Còn  trí  của  bực  nhập  tất  cả  thiền  gọi  là  trí  tu  (bhãvanãmapanhã). 

805. 

*  Tuệ  thí  đó  ra  sao?  Như  là  tuệ,  thái  độ  rõ  thấu...  vô  si,  sự  trạch  pháp,  chánh  kiến  mở 
mối  bố  thí  phát  sanh  cho  người  bố  thí,  đó  gọi  là  tuệ  thí  (dãnamayapahhã). 

*  Tuệ  giới  đó  ra  sao?  Như  là  tuệ,  thái  độ  rõ  thấu. . .  vô  si,  sự  trạch  pháp  và  những  chánh 
kiến  mở  mối  phát  sanh  cho  người  trì  giới.  Như  thế  gọi  là  tuệ  giới  (sĩlamayapahnã). 

*  Còn  tuệ  của  bực  nhập  tất  cả  thiền  gọi  là  tuệ  tu  (bhãvanãmapahhã). 

806. 

*  Tuệ  cận  giới  đó  ra  sao?  Như  là  trí  tuệ,  thái  độ  rõ  thấu. . .  sự  vô  si,  sự  trạch  pháp  hay  là 
chánh  kiến  phát  sanh  cho  người  thu  thúc  giới  bổn.  Thế  gọi  là  tuệ  cận  giới  (idhisĩle 
panhã). 

*  Tuệ  cận  tâm  đó  ra  sao?  Như  là  trí  tuệ,  thái  độ  rõ  thấu. . .  sự  vô  si,  sự  trạch  pháp  hay  là 
chánh  kiến  phát  sanh  cho  bực  tu  tiến  nhập  thiền  sắc  giới  và  thiền  Vô  sắc  giới.  Thế  gọi 
là  tuệ  cận  tâm  (idhicitta  pahnã). 

*  Tuệ  cận  tuệ  đó  ra  sao?  Tức  là  tuệ  trong  bốn  đạo  bốn  quả  gọi  là  tuệ  cận  tuệ  (idhipahhã 
pahnã). 

807. 

*  Tiến  hoá  thông  minh  đó  ra  sao?  Những  bực  có  tuệ  vẫn  hiểu  rõ  nhu  vầy:  Khi  ta  đang 
quán  những  pháp  ấy  pháp  bất  thiện  mà  chưa  sanh  cũng  sẽ  không  sanh  và  pháp  thiện  đã 
sanh  cũng  sẽ  trừ  đặng.  Hay  là  khi  ta  quán  những  pháp  thiện  mà  chưa  sanh  cũng  sẽ  sanh 
và  pháp  thiện  đã  sanh  cũng  hiện  hành  đặng  sự  tột  bực,  đặng  sự  quảng  đại,  đặng  sự  tiến 
hóa,  sự  đầy  đủ  bằng  trí  tuệ  hay  thái  độ  hiểu  rõ. . .  sự  vô  si,  sự  trạch  pháp  và  chánh  kiến 
trong  điều  đó.  Như  thế  gọi  là  tiến  hoá  thông  minh  (ãyakosallam). 

*  Thối  hóa  thông  minh  đó  ra  sao? 

-  Bực  có  tuệ  vẫn  hiểu  rõ  như  vầy:  Khi  ta  đang  quán  những  pháp  ấy  pháp  thiện  chưa 
sanh  cũng  sẽ  không  sanh  và  pháp  thiện  đã  sanh  cũng  sẽ  diệt.  Hay  là  khi  ta  quán 
pháp  ấy,  pháp  bất  thiện  chưa  sanh  cũng  sẽ  sanh  và  pháp  bất  thiện  đã  sanh  cũng  sẽ 
càng  đặng  sự  hiện  hành,  đặng  sự  rộng  rãi,  nào  là  tuệ  hay  thái  độ  hiểu  rõ. . .  sự  vô  si, 


256 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


Sự  trạch  pháp,  chánh  kiến  với  trong  điều  ấy.  Thế  gọi  là  thối  hoá  thông  minh 
(apãyakosallam). 

-  Những  tuệ  chi  mà  thành  phuơng  tiện  sửa  đổi  trong  việc  lẹ  làng  hoặc  nạn  đã  sanh  đó 
gọi  là  thối  hoá  thông  minh. 

808. 

Tuệ  trong  dị  thục  quả  nuơng  bốn  cõi  gọi  là  tuệ  dị  thục  quả.  Tuệ  trong  pháp  thiện  thuộc 
bốn  cõi  gọi  là  tuệ  dị  thục  nhân.  Còn  tuệ  trong  vô  ký  tố  nuơng  ba  cõi  gọi  là  tuệ  phi  dị 
thục  quả  phi  dị  thục  nhân. 

809. 

Tuệ  trong  dị  thục  quả  thuộc  ba  cõi  gọi  là  tuệ  do  thủ  cảnh  thủ.  Tuệ  hiệp  pháp  thiện 
trong  ba  cõi  và  vô  ký  tố  thuộc  ba  cõi  gọi  là  tuệ  phi  do  thủ  mà  cảnh  thủ.  Còn  tuệ  trong 
bốn  đạo  bốn  quả  gọi  là  tuệ  phi  do  thủ  phi  cảnh  thủ. 

810. 

Tuệ  mà  tuong  ung  với  tầm,  tứ  gọi  là  tuệ  hữu  tầm  hữu  tứ.  Tuệ  bất  tuong  ung  tầm  mà 
tuong  ung  với  tứ  gọi  là  tuệ  vô  tầm  hữu  tứ.  Còn  tuệ  bất  tuơng  ung  cả  tầm  lẫn  tứ  gọi  là 
tuệ  vô  tầm  vô  tứ. 

811. 

Tuệ  tuong  ung  hỷ  gọi  là  tuệ  đồng  sanh  hỷ.  Tuệ  tuong  ung  lạc  gọi  là  tuệ  đồng  sanh  lạc. 
Tuệ  tuơng  ung  xả  gọi  là  tuệ  đồng  sanh  xả. 

812. 

Tuệ  trong  pháp  thiện  ba  cõi  gọi  là  tuệ  nhân  sanh  tử.  Tuệ  trong  bốn  đạo  gọi  là  tuệ  nhân 
đến  Níp-bàn.  Tuệ  trong  dị  thục  quả  thuộc  bốn  cõi  và  tuệ  trong  pháp  vô  ký  tố  nuơng  ba 
cõi  gọi  là  tuệ  phi  nhân  sanh  tử  phi  nhân  đến  Níp-bàn. 

813. 

Tuệ  trong  bốn  đạo  ba  quả  gọi  là  tuệ  hữu  học.  Tuệ  trong  quả  La-hán  thành  phần  bực 
cao  gọi  là  tuệ  vô  học.  Còn  tuệ  trong  pháp  thiện  thuộc  ba  cõi,  trong  dị  thục  quả  nuơng 
ba  cõi  trong  pháp  vô  ký  tố  thuộc  ba  cõi  gọi  là  tuệ  phi  hữu  học  phi  vô  học. 

814. 

Tuệ  trong  thiện  Dục  giới  và  vô  ký  Dục  giới  gọi  là  tuệ  hy  thiểu.  Tuệ  trong  thiện  sắc 
giới,  vô  ký  Sắc  giới,  thiện  Vô  sắc  giới  và  vô  ký  Vô  sắc  giới  gọi  là  tuệ  đáo  đại.  Còn  tuệ 
trong  bốn  đạo  bốn  quả  gọi  là  tuệ  vô  luợng. 

815. 

*  Tuệ  biết  cảnh  hy  thiểu  đó  ra  sao?  Nhu  là  tuệ,  thái  độ  rõ  thấu. . .  sự  vô  si,  sự  trạch  pháp 
hay  chánh  kiến  mở  mối  pháp  hy  thiểu  sanh  ra  đó  gọi  là  tuệ  biết  cảnh  hy  thiểu. 

*  Tuệ  biết  cảnh  đảo  đại  đó  ra  sao?  Nhu  là  tuệ,  thái  độ  rõ  thấu. . .  sự  vô  si,  sự  trạch  pháp 
hay  chánh  kiến  mở  mối  pháp  đáo  đại  sanh  ra.  Đó  gọi  là  tuệ  biết  cảnh  đáo  đại. 

*  Tuệ  biết  cảnh  vô  lượng  trong  khi  có  ra  sao?  Nhu  là  tuệ  hay  thái  độ  rõ  thấu. . .  sự  trạch 
pháp,  hoặc  chánh  kiến  mở  mối  pháp  vô  luợng  sanh  ra.  Đó  gọi  là  tuệ  biết  cảnh  vô 
luợng. 

816. 

*  Tuệ  biết  đạo  đặng  đó  ra  sao?  Nhu  là  tuệ  hay  thái  độ  rõ  thấu. . .  sự  vô  si,  sự  trạch  pháp, 
hoặc  chánh  kiến  mở  mối  cho  Thánh  đạo  hiện  bày.  Đó  gọi  là  biết  đặng.  Còn  tuệ  trong 
bốn  đạo  gọi  là  tuệ  nhân  của  đạo. 

*  Tuệ  có  đạo  là  trưởng  đó  ra  sao?  Nhu  là  tuệ  hay  thái  độ  rõ  thấu...  sự  vô  si,  sự  trạch 
pháp,  hoặc  chánh  kiến  làm  cho  Thánh  đạo  thành  truởng  sanh  ra.  Đó  gọi  là  tuệ  có  đạo 
là  truởng. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


257 


817. 

*  Tuệ  trong  dị  thục  quả  nuơng  bốn  cõi  cũng  thảnh  sanh  tồn,  cũng  thảnh  sẽ  sanh;  không 
nên  nói  thành  phi  sanh  tồn. 

*  Tuệ  trong  pháp  thiện  nuong  bốn  cõi,  trong  vô  ký  tố  nuong  ba  cõi  cũng  thảnh  sanh  tồn, 
cũng  thành  phi  sanh  tồn;  không  nên  nói  thảnh  sẽ  sanh. 

818. 

Tuệ  tất  cả  đó  cũng  thành  tuệ  quá  khứ,  cũng  thành  tuệ  vị  lai,  cũng  thành  tuệ  hiện  tại. 

819. 

*  Tuệ  biết  cảnh  quá  khứ  đó  ra  sao?  Nhu  là  tuệ  hay  thái  độ  rõ  thấu. . .  sự  vô  si,  sự  trạch 
pháp  hay  chánh  kiến  mở  mối  phát  sanh  thuộc  quá  khứ  hiện  bày.  Đó  gọi  tuệ  biết  cảnh 
quá  khứ. 

*  Tuệ  biết  cảnh  vị  lai  đó  ra  sao?  Nhu  là  tuệ  hay  thái  độ  rõ  thấu...  sự  vô  si,  sự  trạch 
pháp  và  chánh  kiến  khai  đoan  pháp  vị  lai  hiện  bày.  Đó  gọi  pháp  vị  lai. 

*  Tuệ  biết  cảnh  hiện  tại  đó  ra  sao?  Nhu  là  sự  sáng  suốt,  thái  độ  rõ  thấu...  sự  vô  si,  sự 
trạch  pháp  và  chánh  kiến  khai  đoan  pháp  hiện  tại  hiện  bày.  Đó  gọi  là  tuệ  biết  cảnh  hiện 
tại. 

820. 

Tất  cả  tuệ  thế  đó  cũng  thành  tuệ  tự  nội,  cũng  thành  tuệ  ngoại  phần,  cũng  thành  tuệ  nội 
và  ngoại  phần. 

821. 

*  Tuệ  biết  cảnh  tự  nội  đó  ra  sao?  Nhu  là  sự  sáng  suốt,  thái  độ  rõ  thấu...  sự  vô  si,  sự 
trạch  pháp  và  chánh  kiến  khai  đoan  pháp  tự  nội  hiện  bày.  Đó  gọi  là  tuệ  biết  cảnh  tự 
nội. 

*  Tuệ  biết  cảnh  ngoại  phần  đó  ra  sao?  Nhu  là  sự  sáng  suốt,  thái  độ  rõ  thấu. . .  sự  vô  si, 
sự  trạch  pháp  và  chánh  kiến  mở  mối  pháp  bên  ngoài  hiện  bày.  Đó  gọi  là  tuệ  biết  cảnh 
ngoại  phần. 

*  Tuệ  biết  cảnh  nội  và  ngoại  phần  đó  ra  sao?  Nhu  là  sự  sáng  suốt,  thái  độ  rõ  thấu. . .  sự 
vô  si,  sự  trạch  pháp  và  chánh  kiến  khai  đoan  tất  cả  pháp  bên  trong  và  bên  ngoài  hiện 
bày.  Đó  gọi  là  tuệ  biết  cảnh  nội  và  ngoại  phần. 

Trí  tông  mỗi  phần  có  ba  vẫn  có  bằng  cách  như  thế. 

Xiển  minh  phần  bốn 

822. 

*  Trí  tín  nghiệp  đó  ra  sao?  Như  là  sự  sáng  suốt,  thái  độ  rõ  thấu...  sự  vô  si,  sự  trạch 
pháp  và  chánh  kiến  có  trạng  thái  hiểu  rõ  như  vầy:  Sau  khi  bố  thí  có  quả  phước;  cúng 
dường  tam  bảo  có  quả  phước;  đời  nay  vẫn  có;  đời  sau  cũng  có;  mẹ  có  ơn;  cha  có  ơn; 
chúng  sanh  chết  có  tục  sinh;  Sa-môn  Phạm  chí  có  bực  tu  hành  đàng  hoàng,  hành  đúng 
đắn  hiểu  cao  thấy  thật  rõ  nơi  đời  nay  và  đời  sau  do  tự  mình  và  tuyên  bố  cho  người 
khác  biết  khắp  nhau  vẫn  có  trong  đời  nay.  Như  thế  gọi  là  trí  tín  nghiệp 
(kammassakatãm  nãnam). 

Trừ  ra  trí  đế  thuận  và  tuệ  thiện  mà  thảnh  cảnh  lậu,  còn  tất  cả  gọi  là  trí  tín  nghiệp. 

*  Trí  đế  thuận  đó  ra  sao?  Như  là  trí  thuận  tùng,  trí  nhẫn  (nại),  trí  kiến  thức,  trí  quang 
minh  (sáng  suốt),  trí  hiểu  biết,  trí  chăm  chú,  trí  pháp  nhẫn  nại  chăm  chú,  đều  có  trạng 


258 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


thái  biết  như  thế  nầy:  Hoặc  cho  rằng  sắc  không  bền,  hoặc  cho  rằng  thọ  không  bền, 
hoặc  cho  rằng  tưởng  không  bền,  hoặc  cho  rằng  chư  hành  vô  thường,  hoặc  cho  rằng 
thức  vô  thường.  Thế  gọi  là  trí  đế  thuận  (saccãnulomikanãna). 

Còn  tuệ  trong  bốn  đạo  gọi  là  tuệ  hội  hiệp  đạo  (maggasamanginãna  paMna). 

Tuệ  trong  bốn  quả  gọi  là  tuệ  hội  hiệp  quả  (phalasamangỉnãna). 

823. 

*  Tuệ  hội  hiệp  đạo  tức  là  sự  biết  trong  những  khổ  ấy,  sự  biết  trong  những  khổ  tập  ấy,  sự 
biết  trong  những  khổ  diệt  ấy,  sự  biết  trong  những  tiến  hành  diệt  khổ  ấy. 

*  Tuệ  khổ  đó  ra  sao?  Như  là  sự  sáng  suốt,  thái  độ  rõ  thấu. . .  sự  vô  si,  sự  trạch  pháp  và 
chánh  kiến  khai  đoan  khổ  tập  hiện  bày  đó  gọi  là  khổ  tập  trí. . .  khai  đoan  khổ  diệt  hiện 
bày.  Đó  gọi  là  khổ  diệt  trí...  khai  đoan  đường  lối  tiến  hành  khổ  diệt  hiện  bày.  Đó  gọi 
là  trí  tiến  hành  khổ  diệt. 

824. 

*  Tuệ  trong  pháp  thiện  Dục  giới  và  pháp  vô  ký  Dục  giới  gọi  là  tuệ  Dục  giới. 

*  Tuệ  trong  pháp  thiện  sắc  giới  và  pháp  vô  ký  sắc  giới  gọi  là  tuệ  sắc  giới. 

*  Tuệ  trong  pháp  thiện  Vô  sắc  giới  và  pháp  vô  ký  Vô  sắc  giới  gọi  là  tuệ  Vô  sắc  giới. 

*  Còn  tuệ  trong  bốn  đạo  bốn  quả  gọi  là  tuệ  siêu  thế. 

825. 

*  Pháp  trí  đó  ra  sao?  Như  là  tuệ  trong  bốn  đạo  bốn  quả  gọi  là  trí  pháp  (dhammanãna) . 

Đức  thế  Tôn  Ngài  dìu  dắt  tức  là  trí  phản  khán  trong  những  pháp  quá  khứ,  vị  lai  ấy 
mà  Ngài  đã  hiểu,  đã  thấy,  đã  chứng,  đã  biết  rõ  rệt,  đã  quyết  tin  như  vầy:  Trong  thuở 
quá  khứ,  Sa-môn  hoặc  Bà-la-môn  những  vị  nào  đã  đặng  biết  khổ,  đã  đặng  biết  tập,  đã 
đặng  biết  diệt,  đã  đặng  biết  đạo  thì  Sa-môn  hoặc  Bà-la-môn  những  vị  đó  cũng  tự  biết 
khổ,  Sa-môn  hoặc  Bà-la-môn  những  vị  đó  cũng  tự  biết  khổ  tập,  Sa-môn  hoặc  Bà-la- 
môn  những  vị  đó  cũng  tự  biết  khổ  diệt,  Sa-môn  hoặc  Bà-la-môn  những  vị  đó  cũng  tự 
biết  đạo  diệt  khổ;  trong  thời  vị  lai  những  Sa-môn  hoặc  Bà-la-môn  mà  vị  nào  rõ  biết 
khổ,  rõ  biết  khổ  tập,  rõ  biết  khổ  diệt,  rõ  biết  đạo  diệt  khổ  thì  những  Sa-môn  hoặc  Bà- 
la-môn  đó  cũng  tự  biết  khổ,  những  Sa-môn,  Bà-la-môn  đó  cũng  tự  biết  khổ  tập,  những 
Sa-môn  Bà-la-môn  đó  cũng  tự  biết  rõ  đạo  diệt  khổ  bằng  tuệ  hay  thái  độ  rõ  thấu. . .  sự 
vô  si,  sự  trạch  pháp  và  chánh  kiến  trong  cách  dìu  dắt  tức  là  trí  phản  khán 
(paccavekkhananãna) .  Như  thế  gọi  là  trí  dẫn  dắt  (anvanãna) . 

*  Trí  qui  định  trong  khi  có  ra  sao?  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  chăm  chú  biết  tâm  của 
người  khác,  chúng  sanh  khác  bằng  tâm  (của  mình)  nhu  là  tâm  có  ái  cũng  biết  rõ  là  tâm 
có  ái,  tâm  ly  ái  cũng  biết  rõ  là  tâm  ly  ái.  Tâm  có  sân  cũng  biết  rõ  là  tâm  có  sân,  tâm  lìa 
sân  cũng  biết  rõ  là  tâm  lìa  sân.  Tâm  có  si  cũng  biết  rõ  là  tâm  có  si,  tâm  lìa  si  cũng  biết 
rõ  là  tâm  lìa  si.  Tâm  dã  dượi  cũng  biết  rõ  là  tâm  có  dã  dượi,  tâm  tán  loạn  cũng  biết  rõ 
là  tâm  tán  loạn.  Tâm  thảnh  đáo  đại  cũng  biết  rõ  là  tâm  thảnh  đáo  đại,  tâm  không  thảnh 
đáo  đại  cũng  biết  rõ  là  tâm  không  thảnh  đáo  đại.  Tâm  thành  hữu  thượng  cũng  biết  rõ  là 
tâm  thành  hữu  thượng,  tâm  thành  vô  thượng  cũng  biết  rõ  là  tâm  thảnh  vô  thượng.  Tâm 
định  trụ  cũng  biết  rõ  là  tâm  đình  trụ,  tâm  không  đình  trụ  cũng  biết  rõ  là  tâm  không 
dinh  trụ.  Tâm  giải  thoát  cũng  biết  rõ  là  tâm  giải  thoát,  tâm  không  giải  thoát  cũng  biết 
rõ  là  tâm  không  giải  thoát.  Sự  sáng  suốt,  thái  độ  rõ  thấu. . .  sự  vô  si,  sự  trạch  pháp  và 
chánh  kiến  trong  tâm  của  những  người  khác,  của  tất  cả  chúng  sanh  khác.  Như  thế  gọi 
là  trí  qui  định  (pariccanãna). 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


259 


Trừ  ra  pháp  trí  (dhammanana),  dẫn  dắt  trí  (anvanana)  và  qui  định  trí  (pariccanana), 

còn  những  trí  ngoài  ra  gọi  là  trí  đồng  kiến  (sammatinãna). 

826. 

Tuệ  nhân  sanh  tử  phỉ  nhân  đến  Nỉp-bàn  ra  sao? 

-  Tuệ  trong  pháp  thiện  Dục  giới  gọi  là  tuệ  nhân  sanh  tử  phi  nhân  đến  Níp-bàn. 

-  Tuệ  trong  bốn  đạo  gọi  là  tuệ  nhân  đến  Níp-bàn  phi  nhân  sanh  tử. 

-  Tuệ  trong  pháp  thiện  sắc  giới  và  pháp  thiện  Vô  sắc  giới  gọi  là  tuệ  nhân  sanh  tử 
nhân  đến  Níp-bàn. 

-  Còn  tuệ  mà  ngoài  ra  đó  gọi  là  tuệ  phi  nhân  sanh  tử  phi  nhân  đến  Níp-bàn. 

827. 

Tuệ  phiền  yếm  phi  phản  khán  đó  ra  sao? 

-  Nhu  là  bực  xa  lìa  tất  cả  sự  vọng  dục  bằng  tuệ  nào  nhung  không  đặng  thông  thấu 
suốt  tất  cả  pháp  đế  (saccadhamma).  Đây  gọi  là  tuệ  phiền  yểm  phi  phản  khán 
(nibbidã  no  pativedhapaMã). 

-  Còn  bực  xa  lìa  tất  cả  sự  vọng  dục  mà  đặng  thấu  đáo  thông  suốt  bằng  tuệ  nhung 
không  đặng  thấu  suốt  tất  cả  pháp  đế.  Đây  gọi  là  tuệ  phản  khán  phi  phiền  yểm 
(pativedha  no  nibbidã  pannã). 

-  Tuệ  trong  bốn  đạo  gọi  là  tuệ  phiền  yểm  phản  khán  (nibbidãpativedhapannã). 

-  Còn  tuệ  mà  ngoài  ra  đó  gọi  là  tuệ  phi  phiền  yểm  phi  phản  khán  (nevanibbidã  no 
pativedhapaMã) . 

828. 

Tuệ  suy  đồi  ra  sao? 

-  Nhu  là  tác  ý  tuởng  đồng  sanh  với  dục  thấm  nhuần  cho  nguời  tu  tiến  bực  đắc  so 
thiền,  tuệ  của  nguời  tu  đó  gọi  là  tuyệt  trừ  (hãnabhãginĩ) .  Chánh  niệm  thích  hợp  với 
pháp  ấy  vững  vàng  tuệ  gọi  là  tạm  trụ  (thĩtibhãginĩ).  Tác  ý  tuởng  mà  đồng  sanh  với 
thiền  không  có  tầm  thấm  vào  theo  tuệ  gọi  là  đặc  biệt  (visesabhãginĩ).  Tác  ý  tuởng 
mà  đồng  sanh  với  trí  phiền  yểm  họp  với  ly  dục  đuợm  nhuần  trí  gọi  là  phiền  yểm 
phần  (nibbedhabhãginĩ) . 

-  Tác  ý  tuởng  mà  đồng  sanh  với  tầm  thấm  nhuần  theo  bực  tu  tiến  đắc  nhị  thiền,  tuệ 
của  bực  đó  gọi  là  phế  duyên  (hãnabhãginĩ) .  Chánh  niệm  mà  thích  họp  với  pháp  đó 
vững  vàng.  Tuệ  ấy  gọi  là  trụ  phần  (thĩtỉbhãgỉnĩ). 

-  Tác  ý  tuởng  mà  đồng  sanh  với  xả  thấm  nhuần  tuệ  gọi  là  đặc  biệt  viên 
(visesabhãginĩ).  Tác  ý  tuởng  mà  đồng  sanh  với  trí  phiền  yểm  hiệp  với  dục  đuợm 
nhuần  tuệ  gọi  là  phiền  yểm  phần  (nibedhabhãginĩ). 

-  Tác  ý  tuởng  mà  đồng  sanh  với  hỷ  đuợm  nhuần  cho  bực  tu  tiến  đặng  tam  thiền,  tuệ 
của  bực  tu  tiến  đó  gọi  là  phế  phần  (hãnabhãginĩ) .  Chánh  niệm  mà  thích  họp  với 
pháp  ấy  đình  trụ  tuệ  gọi  là  trụ  phần  (thitibhãginĩ).  Tác  ý  tuởng  mà  đồng  sanh  với 
phi  khổ  phi  lạc  thọ  đuọm  nhuần  tuệ  gọi  là  đặc  biệt  phần  (visesabhãginĩ).  Tác  ý 
tuởng  mà  đồng  sanh  với  trí  phiền  yểm  hiệp  với  ly  dục  đuợm  nhuần  tuệ  gọi  là  phế 
phần  (nibbedhabhãginĩ) . 

-  Tác  ý  tuởng  mà  đồng  sanh  với  lạc  đuợm  nhuần  cho  bực  tu  tiến  đắc  tứ  thiền,  tuệ  của 
bực  tu  tiến  đó  gọi  là  phế  phần.  Chánh  niệm  mà  thích  họp  với  pháp  đó  đình  trụ  tuệ 
gọi  là  trụ  phần.  Tác  ý  tuởng  mà  đồng  sanh  với  thiền  Không  vô  biên  xứ  đuọm  nhuần 
tuệ  gọi  đặc  biệt  phần.  Tác  ý  tuởng  mà  đồng  sanh  với  tuệ  phiền  yểm  hiệp  với  ly  dục 
đuợm  nhuần  tuệ  gọi  là  phiền  yểm  phần  (nibbedhãbhãginĩ). 


260 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


-  Tác  ý  tưởng  mà  đồng  sanh  với  sắc  đượm  nhuần  cho  bực  tu  tiến  thiền  Không  vô  biên 
xứ,  tuệ  của  bực  tu  tiến  đó  gọi  là  phế  phần.  Chánh  niệm  mà  thích  họp  với  pháp  đó, 
đình  trụ  tuệ  gọi  là  trụ  phần.  Tác  ý  tưởng  mà  đồng  sanh  với  thiền  Thức  vô  biên  xứ 
đượm  nhuần  tuệ  gọi  là  đặc  biệt  phần.  Tác  ý  tưởng  mà  đồng  sanh  với  trí  phiền  yểm 
hiệp  với  ly  dục  đượm  nhuần  tuệ  gọi  là  phiền  yểm  phần  (nibbedhãbhãginĩ). 

-  Tác  ý  tưởng  mà  đồng  sanh  với  thiền  Không  vô  biên  xứ  đượm  nhuần  cho  bực  tu  đắc 
thiền  Thức  vô  biên  xứ,  tuệ  của  bực  tu  đó  gọi  là  phế  phần.  Chánh  niệm  mà  thích  hợp 
với  pháp  đó  đình  trụ  tuệ  gọi  là  trụ  phần.  Tác  ý  tưởng  đồng  sanh  với  thiền  Không  vô 
biên  xứ  đượm  nhuần  tuệ  gọi  là  đặc  biệt  phần.  Tác  ý  tưởng  mà  đồng  sanh  với  trí 
phiền  yểm  hiệp  với  ly  dục  đượm  nhuần  tuệ  gọi  là  phiền  yểm  phần 
(nibbedhãbhãginĩ) . 

-  Tác  ý  tưởng  mà  đồng  sanh  với  thiền  Thức  vô  biên  xứ  đượm  nhuần  cho  bực  tu  đắc 
thiền  Vô  sở  hữu  xứ,  tuệ  của  bực  tu  đó  gọi  là  phế  phần.  Chánh  niệm  mà  thích  họp 
với  pháp  đó  đình  trụ  tuệ  gọi  là  trụ  phần.  Tác  ý  tưởng  mà  đồng  sanh  với  thiền  Phi 
tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  đượm  nhuần  tuệ  gọi  là  đặc  biệt  phần.  Tác  ý  tưởng  mà  đồng 
sanh  vói  trí  phiền  yểm  hiệp  với  ly  dục  đượm  nhuần  tuệ  gọi  là  phiền  yểm  phần 
(nibbedhãbhãginĩ) . 

829. 

Tứ  đạt  thông  đó  ra  sao?  Tứ  đạt  thông  (paựsambhidã)  là  nghĩa  đạt  thông,  pháp  đạt 
thông,  ngữ  đạt  thông  và  cấp  trí  đạt  thông. 

-  Sự  hiểu  thông  suốt  trong  ý  nghĩa  gọi  là  nghĩa  đạt  thông  (atthapatỉsambhỉdã). 

-  Sự  hiểu  thông  suốt  trong  pháp  gọi  là  pháp  đạt  thông  (dhammapaựsambhidã). 

-  Sự  hiểu  thông  suốt  sự  tường  thuật  pháp  ngữ  đó  gọi  là  ngữ  đạt  thông 
(niruttipatisambhidã). 

-  Sự  biểu  biết  thông  suốt  ừong  tất  cả  ừí  gọi  là  cấp  trí  đạt  thông  (patibhãnapati- 
sambhidã). 

Như  thế  gọi  là  tứ  đạt  thông  (patỉsambhỉdã). 

830. 

*  Tứ  tiến  hành  đó  ra  sao?  Tứ  tiến  hành  (patipadã)  là:  hành  nan  đắc  trì 
(dukkhãpatipadãdandhãbhinnã),  hành  nan  đắc  cấp  (dukkhãpatipadãkhippãbhinnã), 
hành  dị  đắc  trì  (sukhãpatipadãdandhãbhinnã) ,  hành  dị  đắc  cấp 
(sukhãpatipadãkhippãbhinnã). 

*  Hành  nan  đắc  trì  đó  ra  sao?  Như  là  tuệ,  thái  độ  hiểu  rõ. . .  sự  vô  si,  sự  trạch  pháp  và 
chánh  kiến  phát  sanh  cho  người  tu  mà  đắc  định  sanh  bằng  cách  khó  khăn,  biết  rõ  co  sở 
ấy  chậm  chạp.  Thế  gọi  là  hành  nan  đắc  trì  (dukkhãpatipadãdandhãbhinnã). 

*  Hành  nan  đắc  cấp  đó  ra  sao?  Như  là  tuệ  hay  thái  độ  hiểu  rõ. . .  sự  vô  si,  sự  trạch  pháp 
và  chánh  kiến  phát  sanh  cho  người  tu  mà  định  làm  cho  trợ  sanh  bằng  cách  khó  khăn, 
nhưng  hiểu  co  sở  đó  mau.  Thế  gọi  là  hành  nan  đắc  cấp 
(dukkhãpatipadãkhippãbhinnã). 

*  Hành  dị  đắc  trì  đó  ra  sao?  Như  là  tuệ  hay  thái  độ  rõ  thấu. . .  sự  vô  si,  sự  trạch  pháp  và 
chánh  kiến  phát  sanh  cho  người  tu  mà  định  trợ  sanh  bằng  cách  không  khó  khăn,  nhưng 
đắc  chứng  chậm.  Thế  gọi  là  hành  dị  đắc  trì  (sukhãpatipadãdandhãbhiMã) . 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhahga)  -  (Cảo  Bản) 


261 


*  Hành  dị  đẳc  cấp  đó  ra  sao?  Như  là  tuệ  hay  thái  độ  hiểu  rõ. . .  sự  vô  si,  sự  trạch  pháp 
và  chánh  kiến  phát  sanh  cho  người  tu,  còn  định  trợ  sanh  bằng  cách  không  khó  khăn 
đắc  chứng  đó  cũng  mau.  Thế  gọi  là  hành  dị  đắc  cấp  (sukhãpatipadãkhippãbhinnã). 

Như  thế  gọi  là  tuệ  tiến  hành  (paựpadãpannã). 

831. 

*  Tứ  cảnh  tuệ  đó  ra  sao?  Tứ  cảnh  tuệ  (arammanapannã)  là  tuệ  hy  thiếu  cảnh  hy  thiếu 
iparittãparittãrammanapannã),  tuệ  hy  thiếu  cảnh  vô  lượng  (parittã 
appamanãrammanapannã),  tuệ  vô  lượng  cảnh  hy  thiếu 
(appamãnãparittãrammanapannã),  tuệ  vô  lượng  cảnh  vô  lượng  (appamãnã 
appamanãrammanapannã). 

*  Tuệ  hy  thiểu  cảnh  hy  thiểu  là  chi?  Như  là  sự  sáng  suốt,  thái  độ  hiểu  rõ. . .  sự  vô  si,  sự 
trạch  pháp  và  chánh  kiến  phát  sanh  cho  người  tu,  bực  đắc  định  chưa  đặng  trau  dồi 
thuần  thục,  rải  cảnh  đi  ít  oi.  Thế  gọi  là  tuệ  hy  thiểu  cảnh  hy  thiểu 
(parittaparittãrammanapannã). 

*  Tuệ  hy  thiểu  cảnh  vô  lượng  đó  ra  sao?  Như  là  sự  sáng  suốt,  thái  độ  hiểu  rõ. . .  sự  vô 
si,  sự  trạch  pháp  và  chánh  kiến  phát  sanh  cho  người  tu,  bực  có  định  chưa  trau  dồi 
nhuần  nhã,  rải  cảnh  đi  ước  lượng  không  đặng.  Thế  gọi  là  tuệ  hy  thiểu  cảnh  vô  lượng 
(parittã  appamanãrammanapannã). 

*  Tuệ  vô  lượng  cảnh  hy  thiểu  đó  ra  sao?  Như  là  sự  sáng  suốt,  thái  độ  hiểu  thấu. . .  sự  vô 
si,  sự  trạch  pháp  và  chánh  kiến  phát  sanh  cho  người  tu,  bực  đặng  định  trau  dồi  nhuần 
nhã,  rải  cảnh  đi  ít  oi.  Thế  gọi  là  tuệ  vô  lượng  cảnh  hy  thiểu 
(appamãnaparittãrammanapannã). 

*  Tuệ  vô  lượng  cảnh  vô  lượng  đó  ra  sao?  Như  là  sự  sáng  suốt,  thái  độ  hiểu  rõ. . .  sự  vô 
si,  sự  trạch  pháp  và  chánh  kiến  phát  sanh  cho  người  tu,  bực  đặng  định  trau  dồi  nhuần 
nhã,  rải  cảnh  đi  ước  lượng  không  đặng.  Thế  gọi  là  tuệ  vô  lượng  cảnh  vô  lượng 
(appamãnã  appamanãrammanapannã). 

Như  thế  gọi  là  tứ  cảnh  tuệ  (ãrammanapannã) . 

832. 

*  Trí  đạo  hội  (maggasamahginãna)  tức  là  trí  trong  lão  tử,  trí  tập  lão  tử,  trí  diệt  lão  tử,  trí 
tiến  hành  diệt  lão  tử. 

*  Tri  lão  tử  trong  khi  có  ra  sao? 

-  Như  là  sự  sáng  suốt,  thái  độ  biết  rõ. . .  sự  vô  si,  sự  trạch  pháp  và  chánh  kiến  mở  mối 
lão  tử  hiện  bày.  Thế  gọi  là  trí  lão  tử  (ịarãmarahnãna). 

-  Sự  sáng  suốt,  thái  độ  hiểu  rõ. . .  sự  vô  si,  sự  trạch  pháp  và  chánh  kiến  mở  mối  tập  lão 
tử  hiện  bày.  Thế  gọi  là  trí  lão  tử  tập  (ịarãmaranasamudayanãna) ...  mở  mối  cho  lão 
tử  diệt  hiện  bày.  Thế  gọi  là  trí  lão  tử  diệt  (iarãmarana-nirodhanãna) ...  mở  mối  cho 
tiến  hành  nhân  đến  lão  tử  diệt  hiện  bày.  Đó  gọi  là  trí  nhân  tiến  hành  đến  diệt  khổ 
(dukkanirodhagãminĩpatipadãnãna). 

-  Trí  đạo  hội  (maggasamahginãna)  tức  là  trí  trong  sanh  đây. . .  trí  trong  hữu  đây. . .  trí 
trong  thủ  đây. . .  trí  trong  ái  đây. . .  trí  trong  thọ  đây. . .  trí  trong  xúc  đây. . .  trí  trong 
lục  nhập  đây. . .  trí  trong  danh  sắc  đây. . .  trí  trong  thức  đây. . .  trí  trong  hành  đây. . .  trí 
trong  hành  ấy  tập  ấy. . .  trí  trong  hành  ấy  diệt  ấy,  trí  trong  hành  ấy  đạo  nhân  diệt  ấy. 


262 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Trong  những  trí  ẩy  mà  hành  tri  đó  ra  sao? 

-  Như  là  sự  sáng  suốt,  thái  độ  hiểu  rõ. . .  sự  vô  si,  sự  trạch  pháp  và  chánh  kiến  mở  mối 
tất  cả  hành  hiện  bày.  Thế  gọi  là  trí  hành  (sahkhãranãna). 

-  Sự  sáng  suốt,  thái  độ  hiểu  rõ. . .  sự  vô  si,  sự  trạch  pháp  và  chánh  kiến  mở  mối  hành 
tập  hiện  bày,  thế  gọi  là  trí  hành  tập  (sankhãrasamudayahãna) ...  mở  mối  hành  diệt 
hiện  bày,  thế  gọi  là  trí  hành  diệt  (sahkhãranirodhahãna) ...  mở  mối  đường  lối  tiến 
hành  diệt  hiện  bày,  thế  gọi  là  trí  nhân  tiến  hành  đến  hành  diệt  (sahkhãranirodha- 
gãminĩpatipadãnãna). 

Trí  tông  (hanavatthu)  phân  mỗi  thứ  thành  bốn  vẫn  có  bằng  cách  nhu  thế. 


Xiển  minh  phần  năm 

833. 

Trong  trí  tông  mỗi  phần  có  năm  đó  mà  chánh  định  có  năm  chi  như  thế  nào? 

-  Tuệ  mà  bảnh  trướng  hỷ,  tuệ  mà  bành  trướng  lạc,  tuệ  mà  bảnh  trướng  tâm,  tuệ  mà 
bảnh  trướng  ánh  sáng  và  ấn  chứng  khi  phản  khán. 

-  Tuệ  trong  hai  thiền  gọi  là  tuệ  bành  trướng  hỷ  (pĩtiphacanatã). 

-  Tuệ  trong  ba  thiền  gọi  là  tuệ  bành  trướng  lạc  (sukkapharanatã). 

-  Tuệ  chăm  chú  biết  tâm  của  người  khác  gọi  là  tuệ  bành  trướng  tâm  (cetopharanatã) . 

-  Thiên  nhãn  gọi  là  tuệ  bành  trướng  ánh  sáng  (ãlokapharanatã) . 

-  Trí  phản  khán  của  bực  tu  xuất  những  thiền  gọi  là  ấn  chứng  khi  phản  khán 
(paccavekkhanãnimitta). 

Như  thế  gọi  là  chánh  định  có  năm  chi  (pahcahgiko  sammãsamãdhỉ). 

834. 

Chánh  định  có  năm  trí  đó  ra  sao?  Như  là  trí  phát  sanh  riêng  tự  phần  nhận  rằng  định 
nay  cũng  có  lạc  trong  hiện  tại,  cũng  có  quả  vui  sau  này.  Trí  phát  sanh  tự  ta  nhận  rằng 
định  nay  xa  lìa  phiền  não  không  vật  chất.  Trí  phát  sanh  tự  ta  nhận  rằng  tuệ  nay  là  bực 
có  tuệ  xiển  (cạn  cợt)  điều  khiển  không  đặng.  Trí  sanh  ra  tự  ta  nhận  rằng  định  nay  vắng 
lặng  tinh  vi  đặng  sự  yên  tịnh  vắng  lặng,  đặng  chứng  rồi  bằng  sự  thành  pháp  độc  đoán 
cao  thăng  không  chứng  bằng  cách  đè  cái  (nĩvarana)  ngăn  phiền  não  bằng  tâm  mà 
thành  hữu  dẫn  (Sasahkhãrika).  Trí  sanh  cho  tự  mình  nhận  rằng  ta  đây  cũng  có  chánh 
niệm  nhập  định  ấy,  có  chánh  niệm  xúc  định  ấy.  Như  thế  gọi  là  chánh  định  có  năm  trí. 

Trí  tông  mỗi  phần  năm  vẫn  có  bằng  cách  nhu  thế. 


Xiển  minh  phần  sáu 
835. 

Tuệ  trong  lục  thông  đó  ra  sao?  Tuệ  trong  lục  thông  là  tuệ  thần  túc  thông 
(iddhividhahãna),  tuệ  thiên  nhĩ  thông  (sotadhãtuvisuddhiyãhãna) ,  tuệ  tha  tâm  thông 
(paricittahãna),  tuệ  túc  mạng  thông  (pubbenivãsãnussatinãna),  tuệ  sanh  tử  thông 
(catũppãtahãna)  và  tuệ  lậu  tận  thông  (ãsavakkayanãna).  Những  đó  gọi  là  tuệ  trong  lục 
thông. 

Trí  tông  mỗi  phần  có  sáu  vẫn  có  bằng  cách  nhu  thế. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


263 


Xiển  minh  phần  bảy 

836. 

Tri  tông  mỗi  phần  có  bảy  đó  ra  sao? 

-  Trí  hiểu  rằng  lão  tử  có  ra  do  sanh  làm  duyên.  Trí  hiểu  rằng  khi  sanh  không  có  thòi 
lão  tử  cũng  không.  Trí  hiểu  rằng  dù  trong  thuở  quá  khứ,  lão  tử  có  ra  cũng  do  sanh 
làm  duyên.  Trí  hiểu  rằng  dù  trong  thuở  quá  khứ  khi  sanh  không  có  thời  lão  tử  cũng 
không.  Trí  hiểu  rằng  dù  trong  thời  vị  lai  lão  tử  có  ra  cũng  do  sanh  làm  duyên.  Trí 
hiểu  rằng  dù  trong  thời  vị  lai  khi  sanh  không  có  thời  lão  tử  cũng  không.  Trí  hiểu 
rằng  pháp  trụ  của  nguời  đó  có  tuyệt  dứt  dĩ  nhiên,  có  hiện  hành  dĩ  nhiên,  có  suy  đồi 
dĩ  nhiên,  có  sự  hoại  dĩ  nhiên,  có  rã  dĩ  nhiên,  có  diệt  dĩ  nhiên. 

-  Trí  hiểu  rằng  sanh  có  ra  do  hữu  làm  duyên. . .  trí  hiểu  rằng  hữu  có  ra  do  thủ  làm 
duyên. . .  trí  hiểu  rằng  thủ  có  ra  do  ái  làm  duyên. . .  trí  hiểu  rằng  ái  có  ra  do  thọ  làm 
duyên...  trí  hiểu  rằng  thọ  có  ra  do  xúc  làm  duyên...  trí  hiểu  rằng  xúc  có  ra  do  lục 
nhập  làm  duyên...  trí  hiểu  rằng  lục  nhập  có  ra  do  danh  sắc  làm  duyên...  trí  hiểu 
rằng  danh  sắc  có  ra  do  thức  làm  duyên...  trí  hiểu  rằng  thức  có  ra  do  hành  làm 
duyên. . .  trí  hiểu  rằng  hành  có  ra  do  vô  minh  làm  duyên. . .  trí  hiểu  rằng  khi  vô  minh 
không  có  thì  hành  cũng  không.  Trí  hiểu  rằng  dù  thuở  quá  khứ  mà  hành  sanh  ra  cũng 
do  vô  minh  làm  duyên...  trí  hiểu  rằng  dù  thuở  quá  khứ  khi  vô  minh  không  có  thì 
hành  cũng  không...  trí  hiểu  rằng  dù  trong  thời  vị  lai  hành  có  ra  cũng  do  vô  minh 
làm  duyên. . .  trí  hiểu  rằng  dù  trong  thời  vị  lai  nếu  vô  minh  không  có  thì  hành  cũng 
không. . .  trí  hiểu  rằng  trí  phần  trụ  của  nguời  đó  có  sự  tuyệt  dứt  dĩ  nhiên,  có  sự  hoại 
dĩ  nhiên,  có  sự  phai  dĩ  nhiên,  có  sự  diệt  dĩ  nhiên.  Những  thế  gọi  là  trí  tông  phân 
phần  mỗi  thứ  bảy. 

Trí  tông  phần  mỗi  thứ  bảy  vẫn  có  bằng  cách  nhu  thế. 


Xíển  minh  phần  tám 

837. 

Tri  tông  phân  mỗi  phần  thành  tám  mà  tuệ  trong  bốn  đạo  bốn  quả  trong  khi  có  ra 
sao?  Nhu  là  tuệ  trong  đạo  Dự  luu,  tuệ  trong  quả  Dự  luu,  tuệ  trong  đạo  Nhất  lai,  tuệ 
trong  quả  Nhất  lai,  tuệ  trong  đạo  Bất  lai,  tuệ  trong  quả  Bất  lai,  tuệ  trong  đạo  ứng  cúng, 
tuệ  trong  quả  ứng  cúng.  Những  thế  gọi  là  tuệ  trong  bốn  đạo  bốn  quả. 

Trí  tông  chia  phần  thảnh  tám  vẫn  có  bằng  cách  nhu  thế. 


Xíển  minh  phần  chín 

838. 

Trong  trí  tông  mỗi  phần  có  chỉn  đó  mà  tuệ  trong  tùng  tiền  trụ  nhập  có  chỉn  ra  sao? 
Nhu  là  tuệ  nhập  sơ  thiền,  tuệ  nhập  nhị  thiền,  tuệ  nhập  tam  thiền,  tuệ  nhập  tứ  thiền,  tuệ 
nhập  thiền  Không  vô  biên  xứ,  tuệ  nhập  thiền  Thức  vô  biên  xứ,  tuệ  nhập  thiền  Vô  sở 
hữu  xứ,  tuệ  nhập  thiền  Phi  tuởng  phi  phi  tuởng  xứ,  trí  phản  khán  của  nguời  tu  tiến  và 
bực  xuất  thiền  diệt  thọ  tuởng.  Những  thế  gọi  là  cửu  tuệ  tùng  tiền  trụ  nhập 
(anupubbavihãrasamãpatti). 

Trí  tông  mỗi  phần  thảnh  chín  vẫn  có  bằng  cách  nhu  thế. 


264 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


Xiển  minh  phần  mưòi 
839. 

Trong  trí  tông  phân  phần  thành  mười  mà  tri  biết  pháp  đáng  thành  xứ  với  sự  thành 

xứ  và  pháp  mà  phi  xứ  với  sự  phi  xứ  theo  cách  chân  thật  của  Đức  Như  Lai  đó  ra 

sao? 

-  Như  Lai  trong  đời  nầy  Ngài  vẫn  biết  điều  mà  người  Nhập  lưu  đến  bực  đầy  đủ  tri 
kiến  sẽ  phải  chấp  trước  những  pháp  hành  chi  theo  sự  vật  trường  tồn  đó,  nếu  mà  sẽ 
có  đặng  như  thế  phi  nhân  phi  duyên  phi  xứ  và  Ngài  cũng  hiểu  rõ  rằng  điều  mà  chính 
phàm  phu  phải  chấp  trước  những  pháp  hành  nào  theo  sự  trường  tồn  đó  đúng  co  sở 
phải  là  xứ  (thãna). 

-  Như  Lai  trong  đời  nay  Ngài  vẫn  biết  điều  mà  bực  Nhập  lưu  đến  bực  đầy  đủ  tri  kiến 
sẽ  phải  chấp  trước  những  pháp  hành  chi  bằng  sự  lạc  đó,  nếu  mà  sẽ  có  đặng  thì  phi 
nhân  phi  duyên  phi  xứ  và  Ngài  cũng  hiểu  rằng  điều  mà  chính  phàm  phu  phải  chấp 
những  pháp  hành  nào  mà  theo  sự  lạc  đó  đúng  co  so  phải  là  xứ. 

-  Như  Lai  trong  đời  nay,  Ngài  vẫn  biết  điều  mà  bực  Nhập  lưu  đến  bực  đầy  đủ  tri  kiến 
sẽ  phải  chấp  trước  những  pháp  hành  chi  theo  sự  ngã  chấp  đó,  nếu  mà  sẽ  có  đặng  thì 
phi  nhân  phi  duyên  phi  xứ  và  Ngài  cũng  hiểu  rằng  điều  mà  chính  phàm  phu  phải 
chấp  những  pháp  hành  nào  theo  sự  ngã  chấp  đó  đúng  co  sở  phải  là  xứ. 

-  Như  Lai  trong  đời  nay,  Ngài  vẫn  biết  điều  mà  bực  Nhập  lưu  đến  bực  đầy  đủ  tri  kiến 
sẽ  nên  giết  cha,  nếu  mà  sẽ  có  đặng  thì  phi  nhân  phi  duyên  phi  xứ  và  Ngài  cũng  hiểu 
rằng  điều  mà  chính  phàm  phu  sẽ  phải  giết  cha  đúng  co  sở  phải  là  xứ. 

-  Như  Lai  trong  đời  nay,  Ngài  vẫn  biết  điều  mà  người  Nhập  lưu  đến  bực  đầy  đủ  tri 
kiến  sẽ  phải  giết  mẹ...  sẽ  phải  giết  A  La-hán  sẽ  phải  có  tâm  độc  ác  đến  nổi  chích 
Phật  thân  huyết...  sẽ  phải  phá  hòa  hợp  Tăng...  sẽ  phải  tín  ngưỡng  Phật  Giáo...  sẽ 
phải  sanh  trong  đời  thứ  tám  đó,  nếu  mà  sẽ  có  đặng  thì  phi  nhân  phi  duyên  phi  xứ  và 
Ngài  cũng  hiểu  rằng  điều  mà  chính  phàm  phu  sẽ  phải  giết  mẹ. . .  sẽ  phải  sanh  trong 
đời  thứ  tám  đó  đúng  cơ  sở  phải  là  xứ. 

-  Như  Lai  trong  đời  nay,  Ngài  vẫn  biết  rằng  điều  mà  bực  ứng  cúng  Chánh  biến  tri  vì 
sanh  đồng  nhau  trong  một  vũ  trụ  đó  phi  nhân  phi  duyên  phi  xứ  mới  có  thể  đặng  và 
Ngài  cũng  biết  điều  mà  bực  ứng  cúng  Chánh  biến  tri  chỉ  có  một  vị  trong  đời  đó  thôi 
thành  cơ  sở  là  phải  đặng  thảnh  cơ  sở  chỗ  có  đặng. 

-  Như  Lai  trong  đời  nay,  Ngài  vẫn  biết  rằng  điều  mà  Đức  Chuyển  luân  Thánh  vương 
hai  vị  sẽ  phải  sanh  ra  đồng  nhau  trong  một  đời  phi  nhân  phi  duyên  phi  cơ  sở  mới  có 
thể  đặng  và  Ngài  cũng  hiểu  rằng  điều  mà  Đức  Chuyển  luân  Thánh  vương  sanh  ra 
chỉ  có  một  vị  trong  đời  đó  thôi  thảnh  cơ  sở  chỗ  đáng  đặng,  thảnh  cơ  sở  chỗ  có  đặng. 

-  Như  Lai  trong  đời  nay  Ngài  vẫn  biết  rằng  điều  mà  phụ  nữ  sẽ  thảnh  ứng  cúng  Chánh 
biến  tri  đó  nếu  đặng  thời  phi  nhân  phi  duyên  phi  cơ  sở  và  Ngài  cũng  hiểu  rằng  điều 
mà  chỉ  có  nam  nhân  thảnh  ứng  cúng  Chánh  biến  tri  đó  thảnh  cơ  sở  phải  thảnh  có  cơ 
sở  đặng. 

-  Như  Lai  trong  đời  nay,  Ngài  vẫn  biết  rằng  điều  mà  phụ  nữ  sẽ  thành  Chuyển  luân 
Thánh  vương  đó  mà  sẽ  có  đặng  là  phi  nhân  phi  duyên  phi  xứ  sở  và  Ngài  vẫn  biết 
rằng  điều  mà  chỉ  có  nam  tử  mới  thảnh  Chuyển  luân  Thánh  vương  mới  đáng  chỗ 
thành  cơ  sở  có  đặng  chỗ  thảnh  cơ  sở. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


265 


-  Như  Lai  trong  đời  nầy,  Ngài  vẫn  biết  rằng  điều  mà  phụ  nữ  sẽ  sanh  lên  thảnh  đế 
thích,  thảnh  Ma  vương,  làm  Đại  Phạm  thiên  đó  nếu  sẽ  có  đặng  là  phi  nhân  phi 
duyên  phi  xứ  sở  và  Như  Lai  Ngài  cũng  biết  rằng  điều  mà  chỉ  có  nam  tử  sanh  lên 
thành  đế  thích,  thảnh  Ma  vương,  thành  Đại  Phạm  thiên  đó  thành  xứ  sở  đáng  đặng  và 
thành  xứ  sở  có  đặng. 

-  Như  Lai  trong  đời  nay,  Ngài  vẫn  biết  rằng  chỗ  mà  thân  ác  sẽ  phát  sanh  quả  đáng 
mong  mỏi,  đáng  ưa  mến,  đáng  vừa  lòng  đó  dù  sẽ  có  đặng  là  phi  nhân  phi  duyên  phi 
xứ  sở  và  Ngài  cũng  biết  rằng  điều  mà  thân  ác  chính  phải  sanh  quả  không  đáng 
mong  mỏi,  không  đáng  ưa  mến,  không  đáng  vừa  lòng  thảnh  cơ  sở  có  lẽ  đặng,  thành 
cơ  sở  có  đặng. 

-  Như  Lai  trong  đời  nay,  Ngài  vẫn  biết  rằng  điều  mà  khẩu  ác  và  ý  ác  phát  sanh  ra  quả 
đáng  mong  mỏi,  đáng  ưa  mến,  đáng  vừa  lòng  đó  dù  có  đặng  là  phi  nhân  phi  duyên 
phi  xứ  và  Ngài  vẫn  biết  rằng  điều  mà  thân  ác,  ý  ác  phát  sanh  ra  quả  không  đáng 
mong  mỏi,  không  đáng  ưa  thích,  không  đáng  vừa  lòng  đó  thôi,  thành  xứ  có  lẽ  đặng, 
thành  xứ  chỗ  có  đặng. 

-  Như  Lai  trong  đời  nay,  Ngài  vẫn  biết  rằng  điều  mà  thân  nghiệp  thiện  sẽ  sanh  ra  quả 
không  đáng  mong  mỏi,  không  đáng  ưa  mến,  không  đáng  vừa  lòng  đó  nếu  đặng  là 
phi  nhân  phi  duyên  phi  xứ  và  Ngài  vẫn  biết  rằng  điều  mà  thân  ác  chỉ  phát  sanh  ra 
quả  đáng  mong  mỏi,  đáng  ưa  thích,  đáng  vừa  lòng  thảnh  xứ  mới  có  lẽ  đặng,  thảnh 
xứ  chỗ  có  đặng. 

-  Như  Lai  trong  đời  nay,  Ngài  vẫn  biết  rằng  điều  mà  khẩu  thiện  và  ý  thiện  phát  sanh 
quả  không  đáng  mong  mỏi,  không  đáng  ưa  thích,  không  đáng  vừa  lòng  đó  nếu  đặng 
là  phi  nhân  phi  duyên  và  phi  xứ  và  Ngài  cũng  biết  rằng  điều  mà  khẩu  thiện  và  ý 
thiện  chỉ  phát  sanh  ra  quả  đáng  mong  mỏi,  đáng  ưa  thích,  đáng  vừa  lòng  đó  có  lẽ 
đáng  thảnh  xứ,  có  lẽ  phải  thảnh  xứ. 

-  Như  Lai  trong  đời  nay,  Ngài  vẫn  biết  rằng  điều  mà  những  người  hòa  họp  với  thân 
ác,  sau  khi  chết  sẽ  đến  thiên  đường  lạc  thú  do  thân  ác  làm  nhân  trợ  giúp  đó,  nếu 
đặng  là  phi  nhân  phi  duyên  phi  xứ  và  Ngài  vẫn  biết  rằng  điều  mà  những  người  hòa 
họp  với  thân  ác  sau  khi  chết  chỉ  phải  vào  Địa  ngục,  khổ  thú...  chính  do  thân  ác 
thành  nhân  thành  duyên  thảnh  xứ  sở  mới  có  lý,  thảnh  xứ  sở  mới  có  đặng. 

-  Như  Lai  trong  đời  nay,  Ngài  vẫn  biết  rằng  điều  mà  những  người  hòa  hiệp  với  khẩu 
ác  và  ý  ác  sau  khi  chết  sẽ  đến  thiên  đường  lạc  thú  mà  do  thân  ác,  khẩu  ác  làm  nhân, 
làm  duyên  đó  nếu  có  đặng  là  phi  nhân  phi  duyên  phi  xứ  và  Ngài  vẫn  biết  rằng  điều 
mà  những  người  hòa  hiệp  với  khẩu  ác,  ý  ác  sau  khi  chết  phải  vào  Địa  ngục,  khổ 
thú. . .  chính  do  thân  ác,  ý  ác  thảnh  nhân,  thành  duyên  là  xứ  có  lý,  thảnh  xứ  mới  có 
đặng. 

-  Như  Lai  trong  đời  nay,  Ngài  vẫn  biết  rằng  điều  mà  những  người  hòa  hiệp  với  thân 
nghiệp  thiện  rồi  sau  khi  chết  phải  vào  Địa  ngục,  khổ  thú  do  thân  nghiệp  thiện  làm 
nhân  làm  duyên  đó,  nếu  đặng  là  phi  nhân  phi  duyên  phi  xứ  và  Ngài  vẫn  biết  rằng 
điều  mà  những  người  hòa  hiệp  với  thân  nghiệp  thiện  sau  khi  chết  phải  đến  thiên 
đường,  lạc  thú  chỉ  do  thân  nghiệp  thiện  làm  nhân,  làm  duyên  là  phải  thảnh  sở  mới 
có  đặng. 

-  Như  Lai  trong  đời  nay,  Ngài  vẫn  biết  rằng  điều  mà  những  người  làm  nghiệp  với 
khẩu  thiện  và  ý  thiện  sau  khi  chết  sẽ  vào  Địa  ngục,  khổ  thú  mà  do  thân  thiện  và 


266 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


khẩu  thiện  thảnh  nhân  thảnh  duyên  nếu  có  đặng  là  phi  nhân  phi  duyên  phi  xứ  và 
Ngài  cũng  vẫn  biết  rằng  điều  mà  những  nguời  hiệp  với  khẩu  thiện  và  ý  thiện  sau  khi 
chết  phải  đến  thiên  đuờng  lạc  thú  chỉ  do  khẩu  thiện  và  ý  thiện  làm  nhân,  làm  duyên 
là  có  lý  đặng  thành  sở  mới  có  đặng. 

-  Nhu  Lai  Ngài  vẫn  biết  rằng  những  pháp  nào  thảnh  nhân,  thảnh  duyên  cho  những 
pháp  nào  sanh  ra  thì  những  pháp  ấy  thảnh  xứ.  Những  pháp  nào  không  thành  nhân 
không  thảnh  duyên  cho  những  pháp  nào  sanh  ra  thì  những  pháp  ấy  phi  xứ.  Tuệ  hay 
là  thái  độ  hiểu  rõ...  sự  vô  si,  sự  trạch  pháp  và  chánh  kiến  trong  pháp  thành  xứ  và 
pháp  phi  xứ  đó.  Nhu  thế  gọi  là  trí  biết  pháp  thành  xứ  bằng  sự  thành  xứ  và  pháp  phi 
xứ  bằng  sự  phi  xứ  theo  sự  chân  thật  của  Đức  Nhu  Lai. 

840. 

Tri  mà  biết  dị  thục  quả  của  nghiệp  tháo  trì  thành  quá  khứ,  hiện  tại,  vị  lai  theo  sự 

chân  thật  với  xứ  với  nhân  của  Như  Lai  đó  ra  sao? 

-  Nhu  Lai  trong  đời  nay,  Ngài  vẫn  biết  rằng  nghiệp  tháo  trì  thảnh  tội  mà  có  thứ  do  tài 
sản  lý  tuởng  ngăn  ngừa  mới  không  cho  quả  cũng  có;  nghiệp  tháo  trì  thảnh  tội  mà  có 
thứ  do  tài  sản  uẩn  ngăn  ngừa  mới  không  cho  quả  cũng  có;  nghiệp  tháo  trì  bằng  tội 
mà  có  thứ  do  tài  sản  có  thời  ngăn  ngừa  mới  không  cho  quả  cũng  có;  nghiệp  tháo  trì 
bằng  tội  mà  có  thứ  do  tài  sản  lợi  ích  ngăn  ngừa  mới  không  cho  quả  cũng  có;  nghiệp 
tháo  trì  bằng  tội  mà  có  thứ  do  điêu  tàn  lý  tuởng  mới  đặng  cho  quả  cũng  có;  nghiệp 
tháo  trì  bằng  tội  mà  có  thứ  do  uẩn  điêu  tàn  mới  cho  quả  cũng  có;  nghiệp  tháo  trì 
bằng  tội  mà  có  thứ  do  điêu  tàn  sự  có  thời  mới  cho  quả  cũng  có;  nghiệp  tháo  trì 
thành  tội  mà  có  thứ  điêu  tàn  sự  lợi  ích  cho  quả  cũng  có. 

-  Nghiệp  tháo  trì  bằng  phuớc  mà  có  thứ  do  điêu  tàn  lý  tuởng  ngăn  chận  mới  không 
cho  quả  cũng  có.  Nghiệp  tháo  trì  bằng  phuớc  mà  có  thứ  do  uẩn  ngăn  chận  mới 
không  cho  quả  cũng  có.  Nghiệp  tháo  trì  bằng  phuớc  mà  có  thứ  do  suy  đồi  sự  có  thời 
ngăn  chận  mới  không  cho  quả  cũng  có.  Nghiệp  tháo  trì  bằng  phuớc  mà  có  thứ  do 
suy  đồi  sự  lợi  ích  ngăn  chận  mới  không  cho  quả  cũng  có.  Nghiệp  tháo  trì  bằng 
phuớc  mà  có  thứ  do  tài  sản  lý  tuởng  mới  cho  quả  cũng  có.  Nghiệp  tháo  trì  bằng 
phuớc  mà  có  thứ  do  tài  sản  uẩn  mới  cho  quả  cũng  có.  Nghiệp  tháo  trì  bằng  phuớc 
mà  có  thứ  do  tài  sản  có  thời  mới  cho  quả  cũng  có.  Tuệ  hay  thái  độ  hiểu  rõ. . .  sự  vô 
si,  sự  trạch  pháp  và  chánh  kiến  trong  những  nghiệp  tháo  trì  đó.  Nhu  thế  gọi  là  trí 
biết  dị  thục  quả  của  nghiệp  tháo  trì  mà  thảnh  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại  theo  sự  chân 
thật  đối  với  sở,  nhân  của  Đức  Nhu  Lai. 

841. 

Tri  biết  lối  tiến  hành  đưa  đến  tất  cả  cõi  bằng  cách  chắc  thật  của  Đức  Như  Lai  ra 
sao?  Nhu  Lai  trong  đời  nay,  Ngài  vẫn  biết  rằng  đuờng  lối  nhu  thế  tiến  hành  đi  đến  Địa 
ngục.  Ngài  vẫn  biết  rằng  đuờng  lối  nhu  thế,  tiến  hành  như  thế  cho  đi  sanh  loại  Bàng 
sanh.  Ngài  vẫn  biết  rằng  đường  lối  như  thế,  tiến  hành  như  thế  cho  đi  vào  Ngạ  quỉ. 
Ngài  biết  đường  lối  như  thế,  tiến  hành  như  thế  cho  đi  đến  Nhân  loại...  Ngài  vẫn  biết 
rằng  đường  lối  như  thế,  tiến  hành  như  thế  cho  Níp-bàn.  Tuệ  hay  sự  biết  rõ. . .  sự  vô  si, 
sự  trạch  pháp  và  chánh  kiến  trong  tiến  hành  đưa  đến  tất  cả  cõi  đó.  Như  thế  gọi  là  trí 
biết  đàng  đi  đến  tất  cả  cõi  theo  sự  chân  thật  của  Đức  Như  Lai. 

Trí  biết  đời  là  giới  chẳng  ít,  giới  khác  nhau  theo  sự  chân  thật  của  Như  Lai  ra  sao? 
Như  Lai  trong  đời  nay,  Ngài  vẫn  biết  sự  khác  nhau  của  uẩn,  Ngài  vẫn  biết  sự  khác 
nhau  của  xứ,  Ngài  vẫn  biết  sự  khác  nhau  của  giới.  Nên  gọi  Ngài  biết  đời  là  giới  phi 


842. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhahga)  -  (Cảo  Bản) 


267 


thiểu  và  giới  khác  nhau.  Tuệ  hay  là  thái  độ  biết  rõ. . .  sự  vô  si,  sự  trạch  pháp  và  chánh 
kiến  biết  giới  trong  đời  phi  thiểu,  giới  khác  nhau  đó  như  thế  gọi  là  trí  biết  đời  mà  thảnh 
phi  thiểu  giới,  thảnh  giới  khác  nhau  theo  sự  chân  thật  của  đấng  Như  Lai. 

843. 

Tri  biết  tánh  nết  của  tất  cả  chúng  sanh  khác  nhau  theo  sự  chắc  thật  của  Như  Lai  đó 

ra  sao? 

-  Như  Lai  trong  đời  nay,  Ngài  vẫn  biết  rằng  tất  cả  chúng  sanh  phẩm  cách  thô  cũng  có; 
tất  cả  chúng  sanh  tánh  nết  tế  cũng  có;  tất  cả  chúng  sanh  mà  có  phẩm  cách  thô 
(hĩnãdhimattikã)  vẫn  tìm  kiếm  hội  hiệp  gần  gũi  với  những  chúng  sanh  có  phẩm 
cách  thô.  Tất  cả  chúng  sanh  có  phẩm  cách  tế  vẫn  tìm  kiếm  hội  hiệp  gần  gũi  với 
những  chúng  sanh  có  tánh  nết  tế  (panĩtãdhimuttikã). 

-  Dù  trong  thời  quá  khứ  tất  cả  chúng  sanh  có  tánh  nết  thô  cũng  đã  tìm  hội  hiệp  gần 
gũi  với  những  chúng  sanh  đã  có  tánh  nết  thô.  Tất  cả  chúng  sanh  có  tánh  nết  tế  cũng 
đã  tìm  kiếm  hội  hiệp  gần  gũi  với  những  chúng  sanh  đã  có  tánh  nết  tế. 

-  Dù  trong  thời  vị  lai  tất  cả  chúng  sanh  có  tánh  nết  thô  cũng  sẽ  tìm  kiếm  hội  họp  gần 
gũi  với  những  chúng  sanh  có  tánh  nết  thô.  Còn  tất  cả  chúng  sanh  mà  có  tánh  nết  tế 
cũng  sẽ  tìm  kiếm  hội  hiệp  gần  gũi  với  những  chúng  sanh  có  tánh  nết  tế. 

-  Tuệ  hay  thái  độ  hiểu  rõ. . .  sự  vô  si,  sự  trạch  pháp  và  chánh  kiến  đối  với  tất  cả  chúng 
sanh  có  tánh  cách  khác  nhau  đó.  Như  thế  gọi  là  trí  biết  tất  cả  chúng  sanh  có  tánh  nết 
khác  nhau  theo  sự  chắc  thật  của  Như  Lai. 

844. 

*  Trí  biết  quyền  già  hay  chưa  già  của  những  chúng  sanh  khác,  của  những  người 
khác  theo  sự  chắc  thật  của  Như  Lai  ra  sao?  Như  Lai  trong  đời  nay,  Ngài  vẫn  biết  y 
cứ  tùy  miên  tánh  tình  và  phẩm  cách  của  tất  cả  chúng  sanh,  vẫn  biết  những  chúng  sanh 
có  trần  lao  (phiền  não)  ít  oi  hay  là  trần  lao  dồi  dào.  Có  quyền  già,  có  quyền  non,  có 
thái  độ  tốt,  có  thái  độ  xấu,  dễ  dạy  hay  khó  dạy,  đáng  đắc  chứng  và  không  đáng  đắc 
chứng. 

*  Nhưng  mà  y  cứ  (ãsaya)  của  tất  cả  chúng  sanh  đó  ra  sao? 

-  Như  là  sự  nhận  thấy  rằng  đời  trường  tồn  hoặc  nhận  thấy  đời  không  trường  tồn,  sự 
nhận  thấy  đời  có  chỗ  tột  hoặc  nhận  thấy  đòi  không  có  chỗ  tột.  Sự  nhận  thấy  thần 
hồn  cũng  là  đó,  thân  thể  cũng  là  đó.  Hoặc  nhận  thấy  rằng  thần  hồn  cũng  là  cách 
khác,  thân  thể  cũng  là  khác.  Nhận  thấy  rằng  chúng  sanh  sau  khi  chết  còn  sanh  nữa, 
hoặc  thấy  rằng  tất  cả  chúng  sanh  sau  khi  chết  không  còn  sanh  nữa.  Sự  nhận  thấy 
rằng  chúng  sanh  sau  khi  chết  còn  sanh  nữa  cũng  có,  không  còn  sanh  nữa  cũng  có; 
hoặc  nhận  thấy  rằng  chúng  sanh  sau  khi  chết  còn  sanh  nữa  cũng  chẳng  phải,  không 
còn  sanh  nữa  cũng  chẳng  phải. 

-  Tất  cả  chúng  sanh,  người  y  cứ  (ãsaya)  hữu  kiến  hoặc  ly  hữu  kiến  như  đã  nói  đó 
cũng  có,  hoặc  tất  cả  chúng  sanh  không  lọt  vào  cả  hai  y  cứ  ấy  đặng  sắp  theo  nhẫn  nại 
trong  tất  cả  pháp  hành  mà  thảnh  duyên  cùng  nhau  và  nương  nhau  phát  sanh  ra  cũng 
có.  Như  thế  gọi  là  y  cứ  của  tất  cả  chúng  sanh  cũng  là  trí  biết  theo  sự  chân  thật  của 
Như  Lai. 

*  Nhưng  mà  tùy  miên  (anusaya)  của  tất  cả  chúng  sanh  ra  sao? 

Thất  tùy  miên  như  là  nhục  dục  tùy  miên  (kãmarãganusaya),  phẫn  nhuế  tùy  miên 
(patighãnusaya),  ngã  mạn  tùy  miên  (mãnãnusaya),  tà  kiến  tùy  miên  (ditthãnusaya) , 


268 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


hoài  nghi  tùy  miên  (vicikicchanusaya),  hữu  dục  tùy  miên  (bhavaraganusaya),  vô  minh 
tùy  miên  (avijjãnusaya). 

Nhục  dục  tùy  miên  của  tất  cả  chúng  sanh  vẫn  ngủ  ngầm  trong  sắc  ái  sắc  mãn  ý  trong 
đời.  Phẫn  nhuế  tùy  miên  của  tất  cả  chúng  sanh  vẫn  ngủ  ngầm  trong  phi  sắc  ái  phi  sắc 
mãn  ý  trong  đời.  Vô  minh  đã  lọt  vào  trong  cả  hai  pháp  ấy  bằng  cách  như  thế  đó.  ngã 
mạn,  tà  kiến  và  hoài  nghi  nên  nhận  thấy  đình  trụ  đồng  nhau  chung  với  vô  minh  đó. 
Như  thế  gọi  là  tùy  miên  của  tất  cả  chúng  sanh. 

*  Mà  tánh  tình  (carỉta)  của  tất  cả  chúng  sanh  ra  sao? 

Như  là  phúc  hành  (punnãbhisankhãra),  phi  phúc  hành  (apunnãbhisankhãra)  và  bất 
động  hành  (anenỳãbhisankhãra),  trong  cõi  Dục  giới,  hoặc  cõi  sắc  giới  và  cõi  Vô  sắc 
giói.  Thế  gọi  là  tánh  tình  của  tất  cả  chúng  sanh. 

*  Phẩm  cách  của  tất  cả  chúng  sanh  ra  sao? 

-  Như  là  tất  cả  chúng  sanh  phẩm  cách  thô  cũng  có,  tất  cả  chúng  sanh  phẩm  cách  tế 
cũng  có,  mà  tất  cả  chúng  sanh  có  phẩm  cách  thô  thì  tìm  kiếm  hội  hiệp  gần  gũi  tất  cả 
chúng  sanh  có  phẩm  cách  thô.  Còn  tất  cả  chúng  sanh  có  phẩm  cách  tế  thì  tìm  kiếm 
hội  hiệp  gần  gũi  với  tất  cả  chúng  sanh  có  phẩm  cách  tế. 

-  Dù  cho  thuở  quá  khứ  chúng  sanh  có  phẩm  cách  thô  đã  đặng  tìm  kiếm  hội  hiệp  gần 
gũi  với  tất  cả  chúng  sanh  có  phẩm  cách  thô.  Còn  những  chúng  sanh  có  phẩm  cách  tế 
cũng  đã  tìm  kiếm  hội  hiệp  gần  gũi  với  tất  cả  chúng  sanh  có  phẩm  cách  tế. 

-  Dù  cho  thời  vị  lai  mà  chúng  sanh  có  phẩm  cách  thô  sẽ  tìm  tòi  hội  hiệp  gần  gũi  với 
tất  cả  chúng  sanh  có  phẩm  cách  thô.  Còn  tất  cả  chúng  sanh  mà  có  phẩm  cách  tế  thì 
sẽ  tìm  kiếm  hội  hiệp  gần  gũi  với  tất  cả  chúng  sanh  mà  có  phẩm  cách  tế. 

Như  thế  gọi  là  phẩm  cách  của  tất  cả  chúng  sanh. 

*  Tẩt  cả  chúng  sanh  mà  người  có  trần  lao  (phiền  não)  rất  nhiều  đó  ra  sao? 

Như  là  thập  phiền  não  tông  tức  là  tham,  sân,  si,  ngã  mạn,  tà  kiến,  hoài  nghi,  hôn 
trầm,  phóng  dật,  vô  tàm  và  vô  úy.  Thập  phiền  não  tông  nay  mà  những  chúng  sanh  nào 
đã  sử  dụng  nhiều,  đã  làm  cho  phát  sanh,  đã  làm  cho  nhiều,  đã  càng  thêm  sanh  thì 
những  chúng  sanh  như  thế  đó  gọi  là  người  có  trần  lao  (Phiền  não)  nhiều. 

*  Tẩt  cả  chúng  sanh  người  mà  có  trần  lao  (phiền  não)  ít  đó  ra  sao? 

Như  là  thập  phiền  não  tông,  những  mà  chúng  sanh  nào  đã  ít  đặng  sử  dụng  nhiều,  đã 
không  đặng  làm  cho  sanh,  đã  không  đặng  làm  cho  nhiều,  đã  không  đặng  tăng  thêm  lên 
thì  những  chúng  sanh  nhu  thế  đó  gọi  là  người  có  trần  lao  (Phiền  não)  ít. 

*  Tẩt  cả  chủng  sanh  mà  những  người  có  quyền  non  đó  ra  sao? 

Như  là  pháp  ngũ  quyền  tức  là  tín  quyền,  cần  quyền,  niệm  quyền,  định  quyền,  trí 
quyền,  mà  những  trong  năm  quyền  ấy  chúng  sanh  nào  đã  không  đặng  sử  dụng  nhiều, 
đã  không  đặng  huấn  luyện,  không  đặng  làm  cho  nhiều,  đã  không  đặng  tăng  thêm  lên. 
Những  chúng  sanh  nhu  thế  đó  gọi  là  người  có  quyền  non. 

*  Tẩt  cả  chúng  sanh  những  người  có  quyền  già  đó  ra  sao? 

Những  ngũ  quyền  mà  tất  cả  chúng  sanh  đã  luyện  tập,  đã  làm  cho  nhiều,  đã  càng 
tăng  thêm  lên  thì  những  chúng  sanh  như  thế  đó  gọi  là  người  có  quyền  (indrĩya)  già 
mạnh  mẽ. 

*  Tẩt  cả  chúng  sanh  những  người  có  thái  độ  xấu  đó  ra  sao? 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


269 


Những  chúng  sanh  nào  mà  y  cứ  xấu,  tùy  miên  xấu,  tánh  tình  phẩm  cách  xấu,  phiền 
não  trần  lao  nhiều,  quyền  non.  Những  chúng  sanh  nhu  thế  đó  gọi  là  thái  độ  xấu. 

*  Tất  cả  chúng  sanh  những  ngướỉ  có  thái  độ  tốt  đó  ra  sao? 

Những  chúng  sanh  nào  mà  có  y  cứ  tốt,  tùy  miên  tốt,  tánh  tình  tốt,  phẩm  cách  tốt, 
phiền  não  trần  lao  ít,  đặng  quyền  già.  Những  chúng  sanh  nhu  thế  đó  gọi  là  nguời  có 
thái  độ  tốt. 

*  Tẩt  cả  chúng  sanh  mà  những  người  dạy  bảo  dìu  dắt  đặng  hiểu  biết  đó  ra  sao? 

Những  chúng  sanh  nào  có  thái  độ  xấu,  thì  những  chúng  sanh  nhu  thế  đó  gọi  là  dẫn 
dắt  cho  hiểu  biết  đó  đặng.  Còn  những  chúng  sanh  nào  mà  có  thái  độ  tốt  thì  chính 
những  chúng  sanh  ấy  gọi  là  dẫn  dắt  đặng  hiểu  biết. 

*  Chúng  sanh  mà  những  người  không  đáng  đắc  chứng  đó  ra  sao? 

Những  chúng  sanh  nào  hiệp  với  co  quan  trở  ngại  nhu  là  phiền  não  hiệp  với  co  quan 
trở  ngại  nhu  là  dị  thục  quả  không  có  đức  tin,  không  có  pháp  dục  thiểu,  không  đáng  sẽ 
quyết  đến  pháp  chánh  nhất  định  trong  tất  cả  pháp  thiện  đặng  những  chúng  sanh  nhu 
thế  đó.  Thế  gọi  là  nguời  không  thể  đắc  chứng. 

*  Chúng  sanh  mà  người  đắc  chứng  đó  ra  sao? 

Những  chúng  sanh  nào  không  hiệp  với  co  quan  trở  ngại  nhu  là  nghiệp  không  hiệp 
với  co  quan  trở  ngại,  nhu  là  phiền  não  không  hiệp  với  co  quan  trở  ngại,  nhu  là  dị  thục 
quả  không  có  đức  tin,  không  có  pháp  dục,  có  tuệ  sáng  suốt,  đáng  sẽ  quyết  đến  chánh 
nhất  định  trong  tất  cả  pháp  thiện  đặng  những  chúng  sanh.  Nhu  thế  đó  gọi  là  nguời 
đáng  đắc  chứng. 

Tuệ  hay  là  cách  hiểu  rõ. . .  sự  vô  si,  sự  trạch  pháp  và  chánh  kiến  trong  những  quyền 
già  hay  non  của  chúng  sanh  đó.  Thế  gọi  là  trí  biết  quyền  già  hay  non  của  chúng  sanh 
khác  và  của  nguời  khác  theo  sự  chân  thật  của  Đức  Nhu  Lai. 

845. 

Tri  biết  sự  trong  sạch  phiền  não,  sự  xuất  ra  của  thiền,  giải  thoát  định  và  nhập  thiền 
theo  sự  chân  thật  của  Như  Lai  đó  ra  sao? 

-  Bực  tu  thiền  có  tứ  chủng  gọi  là  thiền  gia  nhu  là  có  nguời  tu  thiền  vẫn  nhận  định  sai 
với  thiền  mà  ta  đã  đắc  cho  rằng  chua  đắc  cũng  có.  Hoặc  có  nguời  tu  thiền  vẫn  nhận 
thức  sai  với  thiền  mà  ta  chua  đặng  cho  rằng  đã  đặng  cũng  có.  Hoặc  có  nguời  tu 
thiền  nhận  định  trúng  với  thiền  mà  ta  (đặng)  đắc  rồi  cho  rằng  đã  đắc  cũng  có.  Hoặc 
có  nguời  tu  thiền  nhận  định  trúng  với  thiền  mà  ta  chua  đắc  cho  rằng  ta  chua  đắc 
cũng  có.  Những  thế  ấy  gọi  là  tứ  chủng  thiền  gia. 

-  Cũng  có  tứ  chủng  thiền  gia  khác  nữa  như  là  hoặc  có  người  tu  thiền  mà  nhập  thiền 
chậm  xuất  mau  cũng  có.  Hoặc  có  người  tu  thiền  nhập  thiền  mau  xuất  chậm  cũng  có. 
Hoặc  có  người  tu  thiền  nhập  thiền  chậm  xuất  cũng  chậm.  Hoặc  có  người  tu  thiền 
nhập  thiền  mau  xuất  cũng  mau.  Những  thế  gọi  là  tứ  chủng  thiền  gia. 

-  Còn  có  tứ  chủng  thiền  gia  khác  khác  nữa  như  là  có  người  tu  thiền,  hoặc  là  cũng  có 
người  tu  thiền  rảnh  chăm  chú  định  trong  định  nhưng  không  rảnh  chăm  chú  nhập 
thiền  trong  định.  Cũng  có  người  tu  thiền  rành  chăm  chú  nhập  thiền  trong  định 
nhưng  không  rảnh  chăm  chú  định  trong  nhập  thiền  cũng  có.  Hoặc  có  người  tu  thiền 
rành  chăm  chú  định  trong  định  và  rảnh  chăm  chú  nhập  thiền  trong  định  cũng  có. 
Hoặc  có  người  tu  thiền  không  rảnh  chăm  chú  định  trong  định  và  không  rảnh  chăm 
chú  nhập  thiền  trong  định  cũng  có.  Những  thế  gọi  là  tứ  chủng  thiền  gia. 


270 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


-  Nói  thiền  đây  tức  là  bốn  bực  thiền  như  là  sơ  thiền,  nhị  thiền,  tam  thiền  và  tứ  thiền. 

-  Nói  giải  thoát  đây  tức  là  bát  giải  thoát  như  là  bực  tu  đắc  thiền  hữu  sắc  tiến  hành  theo 
sắc  phần  trong,  vẫn  thấy  tất  cả  sắc  như  thế,  đây  sắp  là  giải  thoát  thứ  nhất. 

-  Người  tu  thiền  bực  đắc  thiền  hữu  sắc  tiến  hành  theo  sắc  bên  ngoài  vẫn  thấy  tất  cả 
sắc  theo  bên  ngoài.  Đây  sắp  là  giải  thoát  thứ  hai. 

-  Bực  tu  tiến  chú  ý  rằng  tốt  thật,  đây  sắp  thảnh  giải  thoát  thứ  ba. 

-  Do  vượt  khỏi  sắc  tưởng  bằng  mọi  cách  do  sự  diệt  mất  của  phần  tưởng  do  không  tác 
ý  bằng  lối  dị  tưởng  bực  tu  mới  đắc  chứng  thiền  Không  vô  biên  xứ  bằng  cách  tiến 
hành  rằng  hư  không  không  bờ  mé;  như  vậy  luôn  thế  đó.  Đây  sắp  thảnh  giải  thoát 
thứ  tư. 

-  Do  lướt  khỏi  Không  vô  biên  xứ  bằng  mọi  cách,  người  tu  mới  đắc  chứng  thiền  Thức 
vô  biên  xứ  do  niệm  rằng  thức  không  có  chỗ  tột  như  vậy  luôn.  Thế  sắp  thảnh  giải 
thoát  thứ  năm. 

-  Do  vượt  khỏi  Thức  vô  biên  xứ  bằng  mọi  cách,  người  tu  mới  chứng  thiền  Vô  sở  hữu 
xứ  bằng  cách  niệm  rằng  thức  không  có  chút  như  vậy  luôn.  Như  thế  sắp  thảnh  giải 
thoát  thứ  sáu. 

-  Do  lướt  qua  Vô  sở  hữu  xứ  bằng  mọi  cách,  người  tu  mới  đắc  chứng  thiền  Phi  tưởng 
phi  phi  tưởng  xứ.  Thế  đó  sắp  là  giải  thoát  thứ  bảy. 

-  Do  lướt  khỏi  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  bằng  mọi  cách,  hành  giả  vẫn  đắc  diệt  thọ 
tưởng.  Như  thế  sắp  là  giải  thoát  thứ  tám. 

-  Đây  nói  định  tức  là  tam  định  như  là  định  hữu  tầm  hữu  tứ,  định  vô  tầm  hữu  tứ,  định 
vô  tầm  vô  tứ. 

-  Đây  nói  nhập  thiền  tức  là  cửu  tầng  thiền  trụ  nhập,  như  là  nhập  sơ  thiền,  nhập  nhị 
thiền,  nhập  tam  thiền,  nhập  tứ  thiền,  nhập  thiền  Không  vô  biên  xứ,  nhập  thiền  Thức 
vô  biên  xứ,  nhập  thiền  Vô  sở  hữu  xứ,  nhập  thiền  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  và 
nhập  thiền  diệt  thọ  tưởng. 

-  Nói  phiền  não  tức  là  pháp  phía  suy  đồi. 

-  Nói  thanh  tịnh  tức  là  pháp  phía  đặc  biệt. 

-  Nói  xuất  tức  là  dù  sự  trong  sạch  cũng  gọi  là  xuất,  dù  sự  ra  khỏi  thiền  nào  đó  cũng 
gọi  là  xuất. 

Tuệ  hay  thái  độ  hiểu  rõ...  sự  vô  si,  sự  trạch  pháp  và  chánh  kiến,  nào  là  phiền  não 

thanh  tịnh  xuất  thiền  giải  thoát  định  và  nhập  thiền  đó.  Như  thế  gọi  là  khó  biết  phiền 

não  thanh  tịnh  xuất  thiền  giải  thoát  định  và  nhập  thiền  theo  sự  chân  thật  của  Như  Lai. 

846. 

Tri  biết  đặng  tiền  kiếp  theo  sự  chân  thật  của  Như  Lai  đó  ra  sao? 

-  Như  Lai  trong  đời  nay,  Ngài  vẫn  nhớ  đặng  rất  nhiều  tiền  kiếp  như  là  một  kiếp  hoặc 
hai  kiếp  hoặc  ba  kiếp  hoặc  bốn  kiếp  hoặc  năm  kiếp,  hoặc. . .  mười  kiếp,  hoặc. . .  20 
kiếp,  hoặc  30  kiếp,  hoặc  40  kiếp,  hoặc  50  kiếp,  hoặc  100  kiếp,  hoặc  ức  kiếp,  hoặc 
nhiều  kiếp  hoại,  hoặc  nhiều  kiếp  trụ,  hoặc  nhiều  kiếp  thành.  Biết  rằng  ta  đây  trong 
kiếp  đó  có  tên  cách  ấy,  có  họ  cách  ấy,  có  sắc  đẹp  cách  ấy,  có  vật  thực  cách  ấy,  có 
hưởng  khổ  và  lạc  cách  ấy,  có  quyết  định  tuổi  cách  ấy,  ta  chết  bỏ  đời  đó  rồi  đi  sanh 
trong  đời  kia;  ta  ở  trong  đời  ấy  có  tên  thế,  có  họ  như  thế,  có  màu  da  như  thế,  có  vật 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


271 


thực  như  thế  đặng  hưởng  lạc  và  khổ  như  thế,  nhất  định  sống  như  thế,  ta  chết  khỏi 
chỗ  đó  rồi  lại  sanh  trong  đời  ấy.  Như  Lai  nhớ  tiền  kiếp  đặng  rất  nhiều  đời  gồm  cả 
thái  độ  và  xứ  sở  bằng  cách  như  thế. 

-  Tuệ  hay  là  sự  hiểu  rõ...  sự  vô  si,  sự  trạch  pháp  và  chánh  kiến  trong  phần  nhớ  tiền 
kiếp  đặng  đó.  Như  thế  gọi  là  trí  biết  nhớ  đặng  tiền  kiếp  theo  sự  chân  thật  của  Như 
Lai. 

847. 

Tri  Như  Lai  biết  sự  sanh  tử  của  tất  cả  chúng  sanh  ra  sao? 

-  Như  Lai  trong  đời  nay  có  thiên  nhãn  thanh  tịnh  hon  mắt  thịt  của  người  thường,  vẫn 
thấy  tất  cả  chúng  sanh  chết  và  sanh  sang,  hèn,  tốt,  xấu,  khổ,  lạc;  biết  những  chúng 
sanh  sống  theo  nghiệp  là  tất  cả  chúng  sanh  có  người  tiến  hóa  những  thế  đó  phối  hiệp 
với  thân  ác,  phối  hiệp  với  khẩu  ác,  phối  hiệp  với  ý  ác,  chê  bai  chư  Thánh  nhân, 
thành  tà  kiến,  chấp  lấy  nghiệp  tà  kiến  đến  sau  khi  chết  rồi  phải  vào  cõi  khổ,  khổ  thú 
sa  đọa  Địa  ngục.  Hoặc  chúng  sanh  tiến  hóa  những  thế  nay  do  thân  phối  họp  thiện, 
khẩu  phối  họp  thiện,  ý  phối  họp  thiện  không  chê  bai  Thánh  nhân  nên  trở  thảnh 
(người  có)  chánh  kiến,  thì  những  chúng  sanh  ấy  sau  khi  chết  rồi  đặng  sanh  lên  thiên 
đường  lạc  thú.  Như  Lai  có  thiên  nhãn  trong  sạch  hơn  con  mắt  của  người  phàm  mới 
thấy  những  chúng  sanh  đang  sanh  tử  sang  hèn,  tốt  xấu,  khổ  vui,  biết  những  chúng 
sanh  là  người  theo  nghiệp  bằng  cách  như  thế. 

-  Tuệ  hay  cách  biết  rõ...  sự  vô  si,  sự  trạch  pháp  và  chánh  kiến  trong  những  sự  biết 
sanh  tử  của  tất  cả  chúng  sanh  đó  như  thế.  Đây  gọi  là  trí  biết  sự  sanh  tử  của  tất  cả 
chúng  sanh  của  Như  Lai. 

848. 

Tri  biết  lậu  tận  theo  sự  chân  thật  của  Như  Lai  thế  nào? 

-  Như  Lai  trong  đời  nay,  Ngài  tự  biết  cùng  tột,  tự  làm  cho  rõ  rệt  dẫn  đến  tâm  giải 
thoát,  tuệ  giải  thoát,  lậu  không  còn  bởi  do  tất  cả  lậu  dứt  tuyệt  trụ  trong  kiến  pháp 
(ditthidhamma) . 

-  Tuệ  hay  sự  rõ  thấu. . .  sự  vô  si,  sự  trạch  pháp  và  chánh  kiến  trong  sự  dứt  tuyệt  của  tất 
cả  lậu  đó.  Như  thế  gọi  là  trí  biết  sự  lậu  tận  bằng  sự  chân  thật  của  Như  Lai  như  thế 
vậy. 

Hoàn  bị  trí  phân  tích 


Hồi  hướng  phước  đến  tăng  trưởng  thiên  vương  và  tất  cả  chúng  sanh,  nhất  là  các  vị 
chư  Thiên  có  oai  lựchộ  trì  tạng  Diệu  Pháp  đặng  thạnh  hành. 


Mùa  an  cư  kiết  hạ  2519,  Sai  Gòn  -  Việt  nam,  12-08-1975  (13-07-2519) 


272 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


PHÀN  XVII  -  TIÉƯ  TÔNG  PHÂN  TÍCH 

(Khuddadavatthuvỉbhanga) 

A.  TIẺƯ  TÔNG  PHÂN  TÍCH  PHÀN  ĐÀU  ĐÈ 

Đầu  đề  phần  một  điều  (ekakamãtikã) 

849. 

Sự  mê  đắm  trong  kiếp  sống,  sự  mê  đắm  trong  dòng  giống,  sự  mê  đắm  trong  cách  vô 
định,  sự  say  mê  trong  lúc  thanh  niên,  sự  say  mê  trong  tuổi  thọ,  sự  say  mê  trong  lợi  lộc, 
sự  say  mê  trong  lễ  lộc,  sự  say  mê  trong  đặng  cung  kỉnh,  sự  say  mê  theo  cách  truởng 
thuợng,  sự  mê  say  theo  tùy  tùng,  sự  mê  say  trong  tài  sản  nhân  phẩm,  sự  mê  say  trong 
nhan  sắc  của  thân  thể  và  ân  đức  tốt,  sự  mê  say  trong  phần  học  vấn,  sự  mê  say  trong 
phần  cấp  trí,  sự  mê  say  trong  bực  cao  niên  thông  hiểu,  sự  mê  say  trong  cách  chấp  hằng 
đi  bát,  sự  mê  say  trong  lối  không  ai  coi  rẻ,  sự  mê  say  trong  cách  oai  nghi,  sự  mê  say 
trong  thần  thông,  sự  mê  say  trong  quyền  tuớc,  sự  mê  say  trong  giới,  sự  mê  say  trong 
thiền,  sự  mê  say  trong  nghề  hay,  sự  mê  say  do  có  tài  nghệ  cao,  sự  mê  say  do  có  tài 
nghệ  tinh  nhàn,  sự  mê  say  do  có  tài  nghệ  tốt  đẹp,  sự  mê  say  do  có  thân  thế  đầy  đủ,  sự 
say  mê  hay  sự  dể  duôi,  sự  cứng  đầu,  sự  tranh  tốt,  sự  hy  vọng  quá  chừng,  sự  quá  ham 
muốn,  sự  mong  mỏi  đê  hèn,  tánh  luỡng  thiệt,  cách  nói  phúng  tiếu,  cách  nói  trở  nạo, 
cách  ua  chung  diện,  cách  hành  động  không  thích  họp,  cách  không  hoan  hỷ,  sự  thái  quá 
bất  cập  của  tâm,  cách  gạt  gẩm,  cách  nói  hùa,  cách  trình  bày  ấn  chứng,  cách  nói  chê  bai, 
cách  đổi  chác  lợi  lộc,  sự  ỷ  mình  cho  là  hon  họ,  sự  ỷ  mình  cho  là  bằng  họ,  sự  ỷ  mình 
cho  là  thua  họ,  nguời  hơn  họ  ỷ  mình  hơn  họ,  nguời  hơn  họ  ỷ  mình  bằng  họ,  nguời  hơn 
họ  ỷ  mình  thua  họ,  nguời  bằng  họ  ỷ  mình  hơn  họ,  nguời  bằng  họ  ỷ  mình  bằng  họ, 
nguời  bằng  họ  ỷ  mình  thua  họ,  nguời  thua  họ  ỷ  mình  hơn  họ,  nguời  thua  họ  ỷ  mình 
bằng  họ,  nguời  thua  họ  ỷ  mình  thua  họ.  Sự  chấp  ngã,  sự  coi  rẻ  nguời  khác,  sự  phách 
lối,  sự  tự  coi  rẻ  mình,  sự  nhận  rằng  đặng  chứng  pháp  đặc  biệt,  sự  nhận  rằng  ta  có  cái 
ngã,  sự  chấp  sai,  sự  nhớ  bà  con,  sự  nhớ  dân  chúng,  sự  nhớ  tuởng  không  quyết  định,  sự 
nhớ  tuởng  không  liên  hệ  với  sự  chiếu  cố  nguời  khác,  sự  nhớ  liên  hệ  với  lợi  lộc  và  danh 
vọng,  sự  nhớ  liên  hệ  với  sự  không  có  ai  coi  rẻ. 

Đầu  đề  phần  hai  điều 

850. 

Cũng  là  sân,  cũng  là  cột  sân,  cũng  là  vong  ân,  cũng  là  sánh  mình  bằng  họ,  cũng  có  đố 
kỵ,  cũng  là  lẫn  sắt,  cũng  là  nguời  đa  nguy  kế,  cũng  là  nguời  khoe  khoang,  cũng  là  vô 
minh,  cũng  là  hữu  ái,  cũng  là  hữu  kiến,  cũng  là  ly  hữu  kiến,  cũng  là  thuờng  kiến,  cũng 
là  đoạn  kiến,  cũng  là  chấp  hữu,  cũng  là  hữu  cùng  kiến,  cũng  là  vô  cùng  kiến,  cũng  là 
tùy  tiền  kiến,  cũng  là  tùng  hậu  kiến,  cũng  là  vô  tàm,  cũng  là  vô  úy,  cũng  là  thành 
nguời  nan  giáo,  cũng  là  thành  nguời  có  bạn  ác,  cũng  là  bất  chon  chánh,  cũng  là  không 
nhu  mì,  cũng  là  không  nhẫn  nại,  cũng  là  không  nghiêm  tịnh,  cũng  là  không  cam  ngôn, 
cũng  là  thiếu  tiếp  đãi,  cũng  thành  nguời  không  thu  thúc  lục  môn  quyền,  cũng  thành 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


273 


người  bất  tri  độ  thực,  cũng  thành  người  vô  chánh  niệm,  cũng  thảnh  người  vô  lương  tri, 
cũng  là  tri  kiến  điêu  tàn,  cũng  là  nội  triền,  cũng  là  ngoại  triền. 

Đầu  đề  phần  ba  điều 

851. 

Tam  bất  thiện  căn,  tam  bất  thiện  tầm,  tam  bất  thiện  tưởng,  tam  bất  thiện  giới,  tam  ác, 
tam  lậu,  tam  triền,  tam  ái,  tam  ái  (nữa),  tam  ái  (khác  nữa),  tam  trảo,  tam  tỷ,  tam  nạn, 
tam  thờ  nghi,  tam  lý  thuyết,  tam  quái  niệm,  tam  tràng,  tam  xả  khí,  tam  ký  khu,  tam 
hỏa,  ba  thứ  nước  chát,  thân  kiến,  ngã  kiến,  tà  kiến,  bất  hỷ,  ép  uổng,  hành  phi  pháp, 
người  nan  giáo,  người  có  bạn  ác,  tưởng  dị  kỳ,  phóng  dật,  giải  đãi,  khinh  thị,  bất  tri  túc, 
vô  lương  tri,  đại  tham,  vô  tàm,  vô  úy,  khinh  thị,  vô  quảng  đại,  thành  người  nan  giáo, 
thành  người  có  ác  hữu  bất  tín,  thảnh  người  không  biết  nghe  lời  nói  do  mảnh  lực  bỏn 
xẻn,  giải  đãi,  phóng  dật,  bất  thu  thúc,  phá  giới,  không  muốn  thấy  bực  Thánh,  không 
chịu  nghe  pháp,  thảnh  người  có  tâm  tánh  tranh  hơn,  thảnh  người  vô  chánh  niệm,  thảnh 
người  vô  lương  tri,  tâm  hữu  phóng  dật,  tác  ý  không  khéo,  sử  dụng  xấu  xa,  tâm  lui  sụt. 

Đầu  đề  phần  bốn  điều 

852. 

Tứ  lậu,  tứ  phược,  tứ  bộc,  tứ  phối,  tứ  thủ,  tứ  ái  thủ,  tứ  thiên  vị,  tứ  biến  chuyển,  tứ  bất  tri 
độ  thực  (nữa),  tứ  bất  tri  độ  thực,  tứ  ác,  tứ  ác  (nữa),  tứ  nạn,  tứ  nạn  (nữa),  tứ  nạn  (nữa), 
tứ  kiến. 

Đầu  đề  phần  năm  điều 

853. 

Ngũ  triền  thô,  ngũ  triền  tế,  ngũ  tẩn  sắt,  ngũ  tiên  quan,  ngũ  tiển,  ngũ  bất  tín,  ngũ  bất  ly 
vọng  dục,  ngũ  cái,  ngũ  nghiệp  vô  gián,  ngũ  cừu,  ngũ  điêu  tàn,  ngũ  quá  bất  nhẫn,  ngũ 
nạn,  ngũ  Níp-bàn  hiện  tại  kiến. 

Đầu  đề  phần  sáu  điều 

854. 

Lục  căn  tranh  chấp,  lục  pháp  lục  dục,  lục  diệt  tông,  lục  ái  thân,  lục  bất  kỉnh,  lục  pháp 
thối  hóa,  lục  pháp  thối  hóa  (nữa),  lục  hỷ  cận  tứ,  lục  ưu  cận  tứ,  lục  xả  cận  tứ,  lục  liên 
quan  hỷ,  lục  liên  quan  ưu,  lục  liên  quan  xả,  lục  tà  kiến. 

Đầu  đề  phần  bảy  điều 

855.  ^ 

Thất  tùy  miên,  thất  phối,  thất  triền,  thất  phi  pháp,  thất  ác,  thất  ngã  mạn,  thất  tà  kiến. 

Đầu  đề  phần  tám  điều 

856. 

Bát  phiền  não  tông,  bát  giải  đãi  tông,  bát  thế  pháp,  bát  sát  tâm,  bát  phi  ngữ  ngôn,  bát 
tà,  bát  phủ  quả,  bát  vô  tưởng  kiến,  bát  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  kiến. 


274 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


Đầu  đề  phần  chín  điều 

857. 

Cửu  sát  hại  tông  (ãkhãtavatthu),  cửu  ô  uế  (purisamãla),  cửu  tăng  thuợng  mạn 
(vidhãmãla) ,  cửu  ái  căn  pháp  (tanhãmũlakã  dhammã),  cửu  biến  chuyến  (iíyita),  cửu 
quan  trọng  (namita),  cửu  chuyến  động  (phanditã),  cửu  ám  ảnh  (papancita),  cửu  hữu 
vi  (sankhata). 

Đầu  đề  phần  mười  điều 

858. 

Thập  phiền  não  tông,  thập  hiệp  cừu  (sát  hại),  thập  ác,  thập  triền,  thập  tà,  thập  tà  kiến 
tông,  thập  hữu  cùng  kiến  tông. 

859. 

*  Ái  chia  theo  18  xứ  bên  trong,  ái  chia  theo  18  xứ  bên  ngoài  cộng  lại  thảnh  36  ái. 

*  Ái  kể  theo  quá  khứ  có  36,  ái  kể  theo  vị  lai  có  36,  ái  kể  theo  hiện  tại  có  36,  cộng  lại 
thành  108  ái. 

62  tà  kiến  Đức  Phật  ngài  đã  thuyết  trong  Phạm  Võng  Kinh  (Brahmaỳãlasutta). 

Dứt  Phần  đầu  đề 


B.  TIỂU  TÔNG  PHÂN  TÍCH  PHÀN  XIẺN  MINH 

Xỉển  minh  phần  một  điều 

860. 

Trong  những  đầu  đề  một  phần  đó  mà  sự  say  mê  trong  sanh  đó  ra  sao?  Nhu  là  sự  say 
mê,  cách  say  mê,  thái  độ  say  mê,  sự  ngã  mạn,  cách  ngã  mạn,  thái  độ  ngã  mạn,  sự  nâng 
mình,  đõ  mình,  cất  mình  lên  nhu  cờ,  sự  cống  cao,  cách  mà  tâm  phải  thảnh  nhu  cờ  do 
sanh  ra.  Nhu  thế  gọi  là  say  mê  trong  sanh. 

861. 

*  Sự  say  mê  trong  thân  tộc  đó  ra  sao?  Sự  say  mê. . .  sự  mà  tâm  nhu  cờ  bởi  do  bà  con. 
Nhu  thế  gọi  là  say  mê  trong  bà  con. 

*  Sự  say  mê  trong  sự  không  bệnh  hoạn  đó  ra  sao?  Sự  say  mê. . .  sự  mà  tâm  phải  thảnh 
nhu  cò  bởi  do  sự  không  bệnh  hoạn.  Nhu  thế  gọi  là  sự  say  mê  trong  sự  không  bệnh 
hoạn. 

*  Sự  say  mê  trong  cách  thanh  niên  đó  ra  sao?  Sự  say  mê. . .  sự  mà  tâm  phải  thảnh  nhu 
cò  bởi  do  sự  thuở  thanh  niên.  Nhu  thế  gọi  là  sự  say  mê  trong  thuở  thanh  niên. 

*  Sự  say  mê  trong  tuồi  thọ  đó  ra  sao?  Sự  say  mê...  sự  mà  tâm  phải  thành  nhu  cờ  do 
huởng  thọ.  Thế  đó  gọi  là  sự  say  mê  trong  huởng  thọ. 

*  Sự  say  mê  trong  lợi  lộc  đó  ra  sao?  Sự  say  mê. . .  sự  mà  tâm  phải  nhu  cờ,  bởi  do  lợi  lộc 
đó.  Nhu  thế  gọi  là  sự  say  mê  trong  lợi  lộc. 

*  Sự  say  mê  trong  lễ  lộc  đó  ra  sao?  Sự  say  mê. . .  cách  mà  tâm  phải  nhu  cờ  bởi  do  lễ  lộc. 
Thế  gọi  là  sự  say  mê  trong  lễ  lộc. 

*  Sự  say  mê  trong  lối  cung  kỉnh  đó  ra  sao?  Sự  say  mê. . .  cách  mà  tâm  phải  thảnh  nhu 
cờ  bởi  do  lối  cung  kỉnh.  Nhu  thế  gọi  là  sự  say  mê  trong  cách  cung  kỉnh. 

*  Sự  say  mê  trong  cách  trưởng  thượng  đó  ra  sao?  Sự  say  mê...  cách  mà  tâm  phải 
thành  nhu  cờ  bởi  do  sự  truởng  thuợng.  Nhu  thế  gọi  là  sự  say  mê  trong  lối  truởng 
thuợng. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


275 


*  Sự  say  mê  trong  tùy  tùng  đó  ra  sao?  Sự  say  mê. . .  cách  mà  tâm  phải  thảnh  như  cờ  bởi 
do  tùy  tùng.  Như  thế  gọi  là  sự  say  mê  trong  tùy  tùng. 

*  Sự  say  mê  trong  tài  sản  phấm  vật  đó  ra  sao?  Sự  say  mê...  cách  mà  tâm  phải  thành 
như  cờ  bởi  do  tài  sản  phẩm  vật.  Như  thế  gọi  là  sự  say  mê  trong  tài  sản  phẩm  vật. 

*  Sự  say  mê  trong  nhan  sắc  của  thân  thế  và  công  đức  tốt  đó  ra  sao?  Sự  say  mê. . .  cách 
mà  tâm  phải  thảnh  như  cờ  bởi  do  nhan  sắc  của  thân  thể  và  ân  đức  tốt.  Như  thế  gọi  là  sự 
say  mê  trong  nhan  sắc  của  thân  thể  và  ân  đức  tốt. 

*  Sự  say  mê  trong  phần  học  vẩn  đó  ra  sao?  Sự  say  mê. . .  cách  mà  tâm  phải  như  cờ  bởi 
do  phần  học  vấn.  Như  thế  gọi  là  sự  say  mê  trong  phần  học  vấn. 

*  Sự  say  mê  trong  cấp  trí  đó  ra  sao?  Sự  say  mê. . .  cách  mà  làm  cho  tâm  cần  phải  như  cờ 
bởi  do  cấp  trí.  Như  thế  gọi  là  sự  say  mê  trong  cấp  trí. 

*  Sự  say  mê  trong  địa  vị  cao  niên  thông  hiếu  đó  ra  sao?  Sự  say  mê  trong  cách  mà  tâm 
cần  phải  như  cờ  bởi  do  sự  thảnh  bực  cao  niên  thông  hiểu.  Như  thế  gọi  là  sự  say  mê 
trong  địa  vị  cao  niên  thông  hiểu. 

*  Sự  say  mê  theo  lối  đi  bát  đó  ra  sao?  Sự  say  mê. . .  cách  mà  tâm  cần  phải  như  cò  bởi  do 
người  chấp  thường  đi  bát.  Như  thế  gọi  là  sự  say  mê  trong  phần  chấp  theo  thường  đi  bát 
(pindapãta). 

*  Sự  say  mê  trong  lúc  không  ai  coi  rẻ  đó  ra  sao?  Sự  say  mê...  cách  mà  tâm  cần  phải 
thành  như  cờ  bởi  do  sự  không  ai  coi  rẻ.  Như  thế  gọi  là  sự  say  mê  trong  khi  không  ai 
coi  rẻ. 

*  Sự  say  mê  trong  oai  nghi  đó  ra  sao?  Sự  say  mê. . .  cách  mà  tâm  cần  phải  thảnh  như  cờ 
bởi  do  oai  nghi  thấy  hành  động.  Như  thế  gọi  là  sự  say  mê  trong  cách  oai  nghi. 

*  Sự  say  mê  trong  thần  thông  đó  ra  sao?  Sự  say  mê. . .  cách  mà  tâm  cần  phải  thảnh  như 
cờ  bởi  do  thần  thông.  Như  thế  gọi  là  sự  say  mê  trong  thần  thông. 

*  Sự  say  mê  trong  chức  phận  đó  ra  sao? 

Sự  say  mê. . .  cách  mà  tâm  cần  phải  thảnh  như  cò  bởi  do  chức  phận.  Như  thế  gọi  là 
sự  say  mê  trong  chức  phận. 

*  Sự  say  mê  trong  giới  đó  ra  sao?  Sự  say  mê. . .  cách  mà  tâm  cần  phải  thành  như  cờ  bởi 
do  giới.  Như  thế  gọi  là  say  mê  trong  giới. 

*  Sự  say  mê  trong  thiền  đó  ra  sao?  Sự  say  mê...  cách  mà  tâm  cần  phải  thảnh  như  cờ 
bởi  do  thiền.  Như  thế  gọi  là  sự  say  mê  trong  thiền. 

*  Sự  say  mê  trong  nghề  hay  đó  ra  sao?  Sự  say  mê...  cách  mà  tâm  phải  thảnh  như  cờ 
bởi  do  nghề  hay.  Như  thế  gọi  là  sự  say  mê  trong  nghề  hay. 

*  Sự  say  mê  trong  tài  nghề  cao  đó  ra  sao?  Sự  say  mê. . .  cách  mà  tâm  phải  thành  như  cờ 
bởi  do  sự  tài  nghề  cao.  Như  thế  gọi  là  sự  say  mê  trong  tài  nghề  cao. 

*  Sự  say  mê  trong  tài  nghề  tỉnh  nhàn  đó  ra  sao?  Sự  say  mê. . .  cách  mà  tâm  phải  thảnh 
như  cờ  bởi  do  tài  nghề  tinh  nhàn.  Như  thế  gọi  là  sự  say  mê  trong  tài  nghề  tinh  nhản. 

*  Sự  say  mê  trong  tài  nghề  đẹp  đó  ra  sao?  Sự  say  mê. . .  cách  mà  tâm  phải  thành  như  cờ 
bởi  do  sự  có  tài  nghề  đẹp.  Như  thế  gọi  là  sự  say  mê  trong  tài  nghề  đẹp. 

*  Sự  say  mê  trong  thân  thể  đầy  đủ  đó  ra  sao?  Sự  say  mê. . .  thái  độ  say  mê,  tư  cách  say 
mê,  sự  ngã  chấp,  thái  độ  ngã  chấp,  tư  cách  ngã  chấp,  cách  nâng  mình,  cách  cống  cao, 
cất  mình  lên  như  cờ,  cách  lên  hương,  sự  mà  tâm  phải  thành  như  cờ  bởi  do  thân  thể  đầy 
đủ.  Như  thế  gọi  là  sự  say  mê  trong  thân  thể  đầy  đủ. 


862. 


276 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


Sự  say  mê  là  chi?  Sự  say  mê  mẩn,  thái  độ  say  sưa,  tư  cách  say  sưa,  sự  ngã  chấp,  thái 
độ  ngã  chấp,  tư  cách  ngã  chấp,  cách  nâng  mình,  cách  cống  cao,  cách  cất  mình  lên  như 
cờ,  cách  lên  hương,  sự  mà  tâm  phải  thảnh  như  cờ.  Thế  gọi  là  say  mê  (nado). 

863. 

Sự  dể  duôi  đó  ra  sao?  Như  là  tâm  buông  lung,  sự  tán  trợ  cho  cách  tâm  buông  lung 
trong  phần  thân  ác,  khẩu  ác,  ý  ác,  hoặc  hữu  dục  lạc,  hoặc  sự  không  cung  kỉnh,  sự  làm 
cho  không  liên  lạc,  sự  làm  cho  không  chặt  chẽ,  phẩm  hạnh  hục  hạc,  bỏ  sự  vừa  thích, 
bỏ  phận  sự,  không  sử  dụng  cho  nhiều,  không  làm  cho  tiến  hóa,  không  làm  cho  đặng 
nhiều,  sự  tâm  không  vững,  không  thường  hòa  hợp,  dể  duôi  với  sự  tiến  hóa  tất  cả  pháp 
thiện,  đó  là  sự  dể  duôi,  thái  độ  dể  duôi,  tư  cách  dể  duôi.  Neu  có  trạng  thái  như  thế  gọi 
là  sự  dế  duôi  (pamãdo). 

864. 

Sự  cứng  đầu  đó  ra  sao?  Như  là  sự  cứng  đầu,  thái  độ  cứng  đầu,  cách  cứng  đầu,  cách 
sần  sượng,  sự  thô  bỉ,  sự  thiêu  chốc,  sự  không  mềm  mỏng.  Như  thế  gọi  là  sự  cứng  đầu 
(thambho). 

865. 

Sự  tranh  hơn  đó  ra  sao?  Như  là  dành  sự  tốt,  dành  sự  trên  trước,  thái  độ  tranh  tốt,  thái 
độ  tranh  trên  trước,  tư  cách  tranh  trên  trước.  Như  thế  gọi  là  tranh  tốt  (sãrambho). 

866. 

Sự  ham  muốn  thái  quá  đó  ra  sao?  Như  là  Phíc-khú  không  tri  túc  ham  muốn  cho  đặng 
nhiều  y,  nhiều  bát,  nhiều  chỗ  ở,  nhiều  lợi  lộc,  nhiều  tùy  tùng.  Hoặc  đối  với  ngũ  dục  lạc 
rất  mong  mỏi  ham  muốn  nhiều,  đa  dục  vọng. . .  sự  rất  dục  vọng  của  tâm.  Neu  có  trạng 
thái  như  thế  gọi  là  sự  ham  muốn  thái  quá  (aticchatã). 

867. 

Sự  đa  ham  muốn  đó  ra  sao?  Như  là  Phíc-khú  không  tri  túc  ham  muốn  đặng  nhiều  y, 
nhiều  bát,  nhiều  chỗ  ở,  nhiều  lễ  lộc  và  nhiều  tùy  tùng.  Hoặc  đối  với  ngũ  dục  lạc  có  sự 
mong  mỏi,  cách  hy  vọng,  đa  tham,  sự  vọng  dục,  sự  rất  vọng  dục...  sự  vọng  dục  nặng 
nề  của  tâm.  Neu  có  trạng  thái  nhu  thế  gọi  là  đa  tham  (mahicchatã) . 

868. 

Sự  mong  mỏi  đê  hèn  đó  ra  sao?  Như  là  trong  đời  nay  có  người  thảnh  kẻ  bất  tín  mới 
hy  vọng  muốn  cho  người  ta  biết  mình  là  người  có  đức  tin.  Có  người  phá  giới  mà  muốn 
cho  người  ta  nhận  mình  là  người  có  giới.  Cũng  có  người  học  vấn  ít  mà  hy  vọng  muốn 
cho  người  ta  biết  mình  là  bực  đa  học  vấn.  Cũng  có  người  vui  vầy  ưa  thích  với  trong 
nhóm  mà  muốn  cho  người  ta  biết  mình  là  người  thích  vắng  lặng.  Hoặc  có  người  lười 
biếng  mà  hy  vọng  cho  kẻ  khác  biết  mình  là  người  siêng  năng  tinh  tấn.  Hoặc  có  người 
chánh  niệm  yếu  hay  quên  mà  hy  vọng  muốn  cho  người  khác  biết  ta  là  người  có  chánh 
niệm  vững  vàng.  Hoặc  có  kẻ  tâm  không  vững  vàng  mà  hy  vọng  muốn  làm  cho  người 
khác  biết  ta  là  bực  có  tâm  vững  vàng.  Cũng  có  người  trí  cạn  cợt  mà  hy  vọng  muốn  cho 
kẻ  khác  biết  ta  là  người  có  tuệ  cao  siêu.  Hoặc  có  người  chưa  hết  lậu  mà  hy  vọng  muốn 
cho  người  khác  biết  rằng  ta  là  bực  đã  hết  lậu.  Sự  hy  vọng,  cách  mong  mỏi,  lối  hy  vọng 
đê  hèn,  sự  vọng  dục,  sự  rất  vọng  dục...  sự  quá  mong  mỏi  của  tâm.  Khi  có  trạng  thái 
như  thế  mới  gọi  là  sự  mong  mỏi  đê  hèn  (pãpicchatã). 

869. 

Cách  nói  lưỡng  thiệt  đó  ra  sao?  Như  là  sự  nói  đòn  xóc,  tư  cách  nói  thóc  mách,  nói 
khía  cạnh  mánh  lới,  thái  độ  nói  mánh  lới  khía  cạnh,  thái  độ  nói  góc,  tư  cách  nói  góc 
khía.  Dù  thế  nào  đây  gọi  là  nói  lưỡng  thiệt  (sihga). 


870. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


277 


Cách  nói  dèm  siểm  đó  ra  sao?  Như  là  cách  nói  dèm  siểm,  thái  độ  nói  dèm  siểm,  tư 
cách  nói  dèm  siểm,  sự  tham  lam,  thái  độ  tham  lam,  tư  cách  tham  lam,  sự  hạ  mình  hầu 
sẽ  đặng  đồ  cần  dùng  tinh  vi.  Như  thế  gọi  là  cách  nói  dèm  siểm  (tintina). 

871. 

Cách  ưa  thích  chưng  diện  đó  ra  sao?  Như  là  Phíc-khú  sửa  sang  y  cho  tốt,  bát  tốt,  chỗ 
ở  tốt  đẹp,  trau  dồi  cách  thân  hôi  thúi  nay,  hoặc  trang  trí  đồ  phụ  thuộc  bên  ngoài,  hoặc 
làm  cách  hớn  hở  vui  tươi,  sự  ham  muốn  vui  mừng,  thái  độ  ham  muốn  vui  mừng,  sự 
chưng  diện,  thái  độ  chưng  diện.  Như  thế  gọi  là  cách  ưa  chưng  diện  (cãpalya). 

872. 

Cách  hành  động  không  thích  hợp  ra  sao?  Như  là  sự  không  hành  động  theo,  cách 
hành  động  trở  ngại,  sự  không  rộng  rãi,  tư  cách  không  rộng  rãi,  sự  không  cung  kỉnh,  sự 
không  nghe  theo  những  người  đáng  cung  kỉnh  như  là  cha,  mẹ,  anh,  chị,  giáo  sư,  bổn 
sư,  cho  đến  Đức  Phật  hoặc  Thinh  văn  đệ  tử  của  Đức  Phật.  Như  thế  gọi  là  cách  hành 
động  không  thích  họp  (asabhãgavutti). 

873. 

Sự  không  hoan  hỷ  đó  ra  sao?  Như  là  sự  không  hỷ  xả,  cách  không  hỷ  xả,  thái  độ  rất 
không  hỷ  xả,  sự  không  trọn  hỷ  xả,  sự  bực  bội,  tâm  bối  rối,  chỗ  ở  không  yên  tịnh,  hoặc 
trong  pháp  thiện  tức  là  chỉ  và  quán  trong  một  thứ  nào.  Như  thế  gọi  là  sự  không  hoan 
hỷ  (arati). 

874. 

Cách  chuân  thụy  (ngủ  gục)  đó  ra  sao?  Như  là  sự  buồn  ngủ,  cách  buồn  ngủ,  thái  độ 
buồn  ngủ,  tư  cách  tâm  buồn  ngủ,  sự  lười  biếng,  cách  lười  biếng,  thái  độ  lười  biếng. 
Như  thế  gọi  là  chuân  thụy  (ngủ  gục)(tandi). 

875. 

Sự  bực  mình  đó  ra  sao?  Như  là  cách  bực  bội  thân,  sự  bực  bội  thân,  sự  chuyển  mình  đi 
tới,  sự  chuyển  mình  đi  lui,  sự  sửa  mình  cho  ngay  thẳng,  thân  không  thong  thả.  Như  thế 
gọi  là  bực  mình  (vijambhikã). 

876. 

Sự  say  vật  thực  đó  ra  sao?  Như  là  sự  bần  thần,  do  vật  thực,  sự  óc  ách  do  vật  thực,  sự 
nóng  nảy  quơ  hóp  do  vật  thực,  nặng  nề  thân  thể  cũng  do  vật  thực.  Người  độ  vật  thực 
rồi  như  thế  gọi  là  say  vật  thực  (bhattasammado). 

877. 

Sự  sụt  sè  của  tâm  đó  ra  sao?  Như  là  sự  không  thích  họp  của  tâm,  cách  không  thích 
việc  làm  của  tâm,  sự  sụt  sè,  sự  dùng  dằng,  cách  lui  sụt,  thái  độ  lui  sụt,  tư  cách  lui  sụt, 
cách  bần  thần,  thái  độ  bần  thần,  tư  cách  bần  thần  của  tâm.  Như  thế  gọi  là  sự  sụt  sè  của 
tâm  (cetaso  lĩnattam). 

878. 

Cách  xảo  trá  của  tâm  đó  ra  sao?  Như  là  xảo  trá  với  tứ  vật  dụng,  xảo  trá  với  lời  nói  trớ 
trêu,  hoặc  cách  trì  oai  nghi,  thái  độ  trì  oai  nghi,  sự  trì  oai  nghi  lối  tốt,  hoặc  sự  gục  mặt, 
tư  cách  gục  mặt,  cách  xảo  quyệt,  thái  độ  xảo  quyệt,  trạng  thái  xảo  quyệt  của  Phíc-khú 
mong  đặng  lợi  lộc  và  danh  tiếng,  người  mà  có  sự  mong  mỏi  đê  hèn  bị  sự  ham  muốn 
che  lấp.  Như  thế  gọi  là  sự  xảo  trá  (kuhanã). 

879. 

Sự  nói  nịnh  đó  ra  sao?  Như  là  cách  bợ  người  khác,  cách  tự  trình,  sự  nói  ngụy  tạo, 
cách  nói  bưng  bợ,  cách  nói  bợ  dở,  cách  nói  chiu  uốn,  cách  nói  khen  tặng,  sự  nói  khen 
tặng,  cách  nói  khen  ngợi,  luôn  cách  nói  đắc  nhân  tâm,  cách  nói  bợ  dở  đặng  cho  họ 
thương,  cách  nói  hẳn  như  canh  đậu,  cách  làm  người  lãnh  nuôi  con  nít  của  Phíc-khú 


278 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


mong  mỏi  lợi  lộc,  danh  vọng,  người  có  sự  hy  vọng  bẩn  thỉu  bị  sự  ham  muốn  bao  trùm. 
Như  thế  gọi  là  cách  nói  nịnh  (lapanã). 

880. 

Cách  khoe  ẩn  chứng  đó  ra  sao?  Như  là  cách  làm  ấn  chứng  hiện  bày  hay  sự  rảnh  trong 
cách  làm  ra  ấn  chứng,  cách  nói  liên  quan  với  vật  dụng,  cách  nói  thành  chỗ  ở,  cách  nói 
gần  gần,  cách  nói  khía  cạnh  của  Phíc-khú  đối  với  người  khác  để  hy  vọng  lễ  lộc  và 
danh  vọng,  người  có  hy  vọng  bẩn  thỉu,  bị  sự  ham  muốn  che  lấp.  Đó  gọi  là  cách  khoe 
ấn  chứng  (nemittikatã) . 

881. 

Cách  nói  chê  bai  đó  ra  sao?  Như  là  mắng,  nhiếc,  chê  bai,  chỉ  trích  lỗi,  cách  nhắc  lỗi, 
cách  nói  chê  bai,  cách  nói  thô  lỗ,  cách  nói  hư  hại  danh  dự  nặng  nề,  đem  sự  dạo  đi  chê 
bai,  cách  khen  trước  mặt  chê  sau  lưng  của  Phíc-khú  với  người  khác  mong  đặng  lợi  lộc 
danh  vọng  mới  có  sự  mong  mỏi  đê  hèn,  bị  sự  ham  muốn  che  đậy.  Như  thế  gọi  là  cách 
nói  chê  bai  (nippesikatã). 

882. 

Cách  đỗi  chác  lợi  lộc  đó  ra  sao?  Như  là  Phíc-khú  mong  mỏi  lợi  lộc  và  danh  vọng  là 
người  có  sự  hy  vọng  bẩn  thỉu  bị  sự  ham  muốn  che  đậy  nên  đem  đồ  từ  chỗ  nay  đến  chỗ 
kia,  đem  đồ  từ  chỗ  kia  đến  chỗ  nay,  cách  mong  mỏi,  cách  tìm  tòi  cách  tìm  kiếm,  thái 
độ  tìm  kiếm,  thái  độ  tìm  tòi  bằng  vật  chất  đối  với  vật  chất.  Neu  có  trạng  thái  như  thế 
gọi  là  cách  đổi  chác  lợi  lộc  (iĩgimsanatã). 

883. 

Sự  so  sánh  ỷ  mình  hơn  họ  đó  ra  sao?  Cũng  có  người  trong  đời  nay  vẫn  chấp  mình  do 
một  nhân  nào  như  là  do  sanh  ra  theo  cách  sanh,  theo  cách  dòng  giống;  hay  ỷ  đặng  làm 
con  người  có  sân  sát,  có  danh  vọng  gia  tộc,  với  sự  có  sắc  đẹp,  ỷ  với  của  cải,  ỷ  với  cách 
làm  lớn,  ỷ  có  nghề  nghiệp,  ỷ  có  nghề  giỏi,  ỷ  có  tài  cán,  ỷ  có  học  vấn  hay  ỷ  với  sự  cấp 
trí,  sự  ngã  mạn,  cách  ngã  mạn,  thái  độ  ngã  mạn,  cách  nưng  cao,  cách  mà  tâm  phải 
thành  như  cờ.  Neu  có  thái  độ  như  thế  gọi  là  sự  so  sánh  ỷ  mình  (seyyohamasmĩti  mãno). 

884. 

Sự  so  sánh  ỷ  mình  bằng  họ  đó  ra  sao?  Như  là  cũng  có  người  trong  đời  nay  vẫn  chấp 
mình  bằng  một  nhân  nào  như  là  do  ỷ  sanh,  ỷ  dòng  giống,  ỷ  làm  con  nhà  danh  gia  vọng 
tộc,  ỷ  bằng  sự  thành  người  có  sắc  đẹp,  ỷ  với  của  cải,  ỷ  với  lớn  chức,  ỷ  với  chủ,  sự  ỷ 
với  nghề  giỏi,  ỷ  với  tài  hay,  ỷ  với  sự  học  vấn,  ỷ  với  cấp  trí,  sự  tự  thị  tự  cách,  tư  cách 
thái  độ  tự  thị,  cách  nâng  mình,  cách  tự  cao  cất  mình  lên  như  cờ,  sự  nâng  mình  lên  cao, 
cách  mà  tâm  phải  như  cờ.  Neu  có  trạng  thái  như  thế  gọi  là  sự  so  sánh  ỷ  mình  cho  là 
bằng  họ  (sadisohamasmĩti  mãno). 

885. 

Sự  cho  rằng  ta  thua  họ  ra  sao?  Trong  đời  nay  cũng  có  người  tự  coi  rẻ  mình  do  một 
nhân  nào  như  là  coi  rẻ  do  sự  sanh  ra  do  dòng  giống,  do  sự  làm  con  của  người  có  rân  rát 
do  có  sắc  đẹp,  do  tài  sản,  do  chức  lớn,  do  chủ  sự,  do  nghề  giỏi,  do  tài  hay,  do  sự  học 
vấn  hoặc  do  cấp  trí.  Đó  là  sự  do  đó  mà  coi  ta  rẻ,  tư  cách  coi  ta  rẻ,  thái  độ  coi  rẻ  ta,  sự 
ghét  mình,  sự  rất  ghét  mình,  tư  cách  rất  ghét  mình,  ta  coi  rẻ  ta,  sự  coi  rẻ  ta  cho  rằng 
hèn  hạ  xấu  xa,  cách  coi  mình  kém  thiếu.  Neu  có  trạng  thái  như  thế  gọi  là  sự  cho  rằng 
ta  thua  họ  (hĩnohamasmĩtỉ  mãno). 

886. 

Hơn  ỷ  hơn  đó  ra  sao?  Như  là  cũng  có  người  trong  đời  nay  đặng  bực  hơn  kẻ  khác  mà 
chấp  rằng  ta  hơn  kẻ  khác  bằng  trong  một  nhân  nào  như  là  do  nhân  sanh,  do  dòng 
giống,  do  đặng  làm  con  bực  danh  gia  vọng  tộc,  do  có  sắc  đẹp,  do  có  của  cải,  do  chức 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhahga)  -  (Cảo  Bản) 


279 


lớn,  do  làm  lớn  trong  công  việc,  do  nghề  khéo,  do  tài  hay,  do  học  vấn,  hoặc  do  cấp  trí 
mới  chấp  rằng  ta  hơn  những  người  khác.  Như  thế  gọi  là  tự  cao,  cách  tự  cao,  sự  tự  cao, 
thái  độ  tự  cao,  cách  nưng  mình,  cách  trọng  mình,  cách  tự  nâng  cao  mình  như  cờ  mà  có 
tâm  phải  thảnh  như  cờ.  Neu  có  trạng  thái  như  thế  gọi  là  hơn  ỷ  hơn  (seyyohamasmĩti 
mãno). 

887. 

Hơn  ỷ  bằng  đó  ra  sao?  Như  là  cũng  có  người  trong  đời  nay  thật  là  bực  hơn  họ  mà  cho 
là  ta  do  một  nhân  nào  như  là  do  sanh,  do  dòng  giống,  do  làm  con  nhà  danh  giá,  do 
đặng  sắc  đẹp,  do  có  của  cải,  do  chức  trưởng  thượng,  do  làm  lớn  trong  ngành,  do  tài 
năng,  do  sự  học  vấn,  hoặc  do  cấp  trí  họ  nương  cách  ỷ  mình  bằng  với  người  khác. 
Những  thế  đó  đã  là  tự  chấp,  sự  tự  chấp,  thái  độ  tự  chấp,  tư  cách  tự  chấp,  cách  nưng 
mình,  cách  đưa  mình  lên,  cách  cất  mình  lên  như  cờ,  sự  tự  nưng  cao,  cách  mà  tâm  phải 
như  cờ.  Neu  có  trạng  thái  như  thế  gọi  là  hơn  ỷ  bằng  (seyyassa  sadisohamasmĩti  mãno). 

888. 

Hơn  ỷ  thua  đó  ra  sao?  Như  là  có  người  trong  đời  nay  thảnh  người  đặc  biệt  hơn  họ  mà 
chấp  rằng  mình  bằng  với  những  kẻ  khác  do  với  trong  một  nhân  nào  như  là  do  với  sanh 
ra,  ỷ  với  dòng  giống,  ỷ  làm  con  nhà  danh  giá,  ỷ  là  người  có  sắc  đẹp,  ỷ  với  của  cải,  ỷ  sự 
trượng  thượng,  ỷ  làm  lớn  trong  công  việc,  ỷ  nghề  hay,  ỷ  với  tài  năng,  ỷ  với  học  vấn 
hoặc  ỷ  với  cấp  trí,  họ  nương  sự  chấp  mình  cho  rằng  thua  các  người  khác,  đã  coi  rẻ 
mình;  như  thế  là  sự  tự  khinh,  cách  tự  khinh,  sự  ghét  chê  mình,  thái  độ  rất  ghét  chê 
mình,  tư  cách  rất  ghét  chê  mình,  sự  tự  coi  rẻ,  tự  nhận  mình  thấp  thỏi,  sự  coi  mình  hèn 
hạ.  Neu  có  trạng  thái  như  thế  gọi  là  hơn  ỷ  thua  (seyyassa  hĩnohamasmĩtỉmãno) . 

889. 

Bằng  ỷ  hơn  đó  ra  sao?  Như  là  có  người  trong  đời  nay  là  kẻ  bằng  với  họ  mà  chấp  cho 
rằng  mình  hơn  những  kẻ  khác  do  trong  một  nhân  nào  như  là  do  lối  sanh  ra  hay  ỷ  với 
dòng  giống,  ỷ  làm  con  nhà  danh  giá. . .  họ  nương  cách  ngã  mạn  ỷ  hơn  các  người  khác. 
Như  thế  đó  là  sự  ngã  mạn,  thái  độ  ngã  mạn,  tư  cách  ngã  mạn,  cách  nưng  mình,  cách 
đưa  mình  lên,  cách  cất  mình  lên  như  cờ,  sự  đưa  mình  lên  cao,  sự  mà  có  tâm  phải  thảnh 
như  cờ.  Neu  có  trạng  thái  như  thế  gọi  là  bằng  ỷ  hơn  (sadisassa  seyyohamasmĩtimãno). 

890. 

Bằng  ỷ  bằng  đó  ra  sao?  Như  là  có  kẻ  trong  đời  nay  thảnh  bực  bằng  họ  nhưng  mà  chấp 
rằng  ta  bằng  với  các  người  khác  do  trong  một  nhân  nào  như  là  ỷ  với  sanh  ra,  ỷ  với 
dòng  giống,  ỷ  làm  con  nhả  danh  giá...  hoặc  đã  nương  cách  ngã  mạn  chấp  bằng  người 
khác  là  sự  ngã  mạn,  thái  độ  ngã  mạn,  tư  cách  ngã  mạn,  cách  đưa  mình  lên,  cách  cất 
mình  lên  như  cờ,  cách  nưng  mình  lên  cao,  sự  mà  tâm  phải  thảnh  như  cờ.  Neu  có  trạng 
thái  như  thế  gọi  là  người  bằng  ỷ  bằng  (sadisassa  sadisohamasmĩti  mãno). 

891. 

Bằng  ỷ  thua  đó  ra  sao?  Như  là  có  người  trong  đời  nay  thảnh  người  bằng  với  họ  mà 
ngã  mạn  cho  rằng  thua  cả  người  khác  do  một  nhân  nào  như  là  do  sanh  ra  do  dòng 
giống,  do  làm  con  nhả  danh  giá...  họ  đã  nương  cách  ngã  mạn  ỷ  thua,  đã  coi  mình  rẻ 
như  thế  đó  là  tự  khinh,  tư  cách  tự  khinh,  sự  tự  khinh,  thái  độ  tự  khinh,  tự  ghét  ghớm, 
thái  độ  ghét  ghớm,  tư  cách  tự  coi  rẻ,  sự  coi  mình  quá  thấp  hèn,  sự  tự  nhận  mình.  Neu 
có  trạng  thái  như  thế  mới  gọi  là  người  bằng  ỷ  thua  (sadisassa  hĩnohamasmĩtimãno) . 

892. 

Thua  ỷ  hơn  đó  ra  sao?  Như  là  có  kẻ  trong  đời  nay  thành  người  thua  người  khác  mà 
chấp  rằng  ta  hơn  những  người  khác  phải  do  một  nhân  nào  như  là  ỷ  với  sanh  ra,  ỷ  với 
dòng  giống,  ỷ  với  làm  con  nhà  danh  gia  vọng  tộc...  họ  đã  nương  sự  chấp  hơn  người 


280 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


khác  rồi  ngã  mạn,  cách  ngã  mạn,  thái  độ  ngã  mạn,  tư  cách  ngã  mạn,  cách  nâng  mình, 
cách  đưa  mình  lên,  cách  cử  mình  lên  như  cờ,  sự  đưa  mình  lên,  cách  mà  tâm  phải  thành 
như  cờ.  Neu  có  trạng  thái  như  thế  gọi  là  thua  ỷ  hơn  (hĩnassa  seyyohamasmĩtỉ  mãno). 

893. 

Thua  ỷ  bằng  đó  ra  sao?  Như  là  có  kẻ  trong  đời  nay  thành  người  thua  người  khác  mà 
cố  chấp  rằng  ta  bằng  người  khác  do  một  nhân  nào  như  là  ỷ  sanh  ra,  ỷ  với  dòng  giống, 
ỷ  với  làm  con  nhà  danh  giá. . .  họ  đã  nương  cách  ngã  mạn  ỷ  bằng,  đã  tự  coi  rẻ  mình, 
như  thế  là  tự  khinh,  sự  tự  khinh,  tư  cách  tự  khinh  của  người  khác  rồi  ngã  mạn,  thái  độ 
ngã  mạn,  tư  cách  ngã  mạn,  cách  nâng  mình  lên  như  cờ,  cách  đưa  mình  lên,  cách  cử 
mình  lên  như  cờ;  Neu  có  trạng  thái  như  thế  mới  gọi  là  người  thua  ỷ  bằng  (hĩnassa 
sadisohamasmĩti  mãno). 

894. 

Thua  ỷ  thua  đó  ra  sao?  Như  là  có  kẻ  trong  đời  nay  chấp  rằng  ta  thua  những  người 
khác  do  một  trong  những  nguyên  nhân  nào  như  là  ỷ  với  sanh,  ỷ  với  dòng  giống,  ỷ  làm 
con  nhà  sơ  sát. . .  họ  đã  nương  cách  ỷ  thua  người  khác  như  thế  đó,  tự  coi  rẻ,  cách  tự  coi 
rẻ,  thái  độ  tự  coi  rẻ,  tư  cách  tự  coi  rẻ,  sự  tự  chê  ghét,  thái  độ  tự  chê  ghét,  tư  cách  rất  tự 
chê  ghét,  sự  tự  khinh,  coi  mình  thấp  thỏi,  sự  coi  mình  hèn.  Neu  có  trạng  thái  như  thế 
mới  gọi  là  người  thua  ỷ  thua  (hĩnassa  hĩnohamasmĩti  mãno). 

895. 

Sự  ngã  mạn  trong  khi  có  ra  sao?  Sự  ngã  mạn  như  là  ỷ  mình,  cách  ỷ  mình,  thái  độ  ỷ 
mình,  cách  nâng  mình,  cách  cống  cao,  sự  mà  tâm  phải  thảnh  như  cờ,  cách  cất  mình  lên 
như  cờ,  cách  nâng  cao  mình  lên,  sự  mà  tâm  phải  thành  như  cờ.  Thế  gọi  là  ngã  mạn 
(mãno). 

896. 

Sự  khi  người  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  có  người  trong  đời  nay  coi  rẻ  các  người 
khác  bằng  một  cách  nào  như  là  ỷ  với  sự  sanh  ra,  ỷ  với  dòng  giống,  ỷ  làm  con  nhà  danh 
gia  vọng  tộc. . .  sự  ngã  mạn,  cách  ngã  mạn,  thái  độ  ngã  mạn,  cách  nâng  mình,  cách  đỡ 
mình,  cách  cất  mình  lên  như  cờ,  sự  cống  cao,  cách  mà  tâm  phải  thành  như  cờ.  Neu  có 
trạng  thái  như  thế  mới  gọi  là  sự  khi  người  (atimãno). 

897. 

Sự  quá  phách  đó  ra  sao?  Như  là  có  người  trong  đời  nay  ban  đầu  chấp  mình  bằng  kẻ 
khác,  về  sau  chấp  mình  hơn  kẻ  khác,  không  chịu  hạ  mình  thấp  hơn  kẻ  khác  do  một 
nhân  nào  như  là  con  nhà  danh  gia  vọng  tộc ...  sự  ngã  mạn,  cách  ngã  mạn,  thái  độ  ngã 
mạn,  cách  nâng  mình,  cách  đỡ  mình  lên,  cách  cất  mình  lên  như  cờ,  cách  nâng  cao 
mình,  sự  mà  tâm  phải  thành  như  cờ.  Neu  có  thái  độ  như  thế  mới  gọi  là  sự  quá  phách 
(mãnãtimãno). 

898. 

Sự  tự  khinh  đó  ra  sao?  Như  là  có  kẻ  trong  đời  nay  tự  coi  rẻ  mình  bằng  một  nhân  nào 
như  là  coi  rẻ  với  sanh  ra,  tự  khinh  do  dòng  giống,  tự  khinh  bởi  làm  con  nhà  hèn,  hoặc 
tự  khinh  do  sắc  đẹp,  tự  khinh  do  tài  sản,  tự  khinh  do  trưởng  thượng,  tự  khinh  do  chủ 
sự,  tự  khinh  do  nghề  giỏi,  tự  khinh  do  tài  năng,  tự  khinh  do  học  vấn,  hoặc  tự  khinh  do 
cấp  trí,  sự  tự  khinh,  cách  tự  khinh,  thái  độ  tự  khinh,  tự  chê  bai,  tự  coi  rẻ  mình  là  thấp 
hèn,  coi  rẻ  mình.  Neu  có  thái  độ  như  thế  mới  gọi  là  sự  tự  khinh  (omãno). 

899. 

Tăng  thượng  mạn  đó  ra  sao?  Như  là  sự  công  nhận  ta  đã  đắc  chứng  mà  trong  pháp  ta 
chưa  đắc  chứng,  công  nhận  rằng  ta  đã  làm  mà  trong  sự  ta  chưa  làm,  nhận  định  rằng  đã 
đắc  chứng  trong  pháp  mà  ta  chưa  đắc  chứng,  nhận  định  rằng  đã  làm  đặng  tỏ  ngộ  trong 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


281 


pháp  ta  chưa  đặng  tỏ  ngộ,  cũng  gọi  ngã  mạn,  sự  ngã  mạn,  cách  ngã  mạn,  tự  nâng  mình 
lên  cao,  tự  cống  cao,  cách  nâng  mình  lên  như  cờ,  cách  tự  đưa  mình  lên,  sự  mà  tâm  phải 
thành  như  cờ.  Neu  có  trạng  thái  như  thế  mới  gọi  là  tăng  thượng  mạn  (adhimãno). 

900. 

Sự  công  nhận  rằng  ta  có  cái  ngã  ra  sao?  Như  là  sự  công  nhận  trong  sắc  cho  là  ta  có 
sự  vừa  lòng  trong  sắc,  cho  là  ta  có  sự  hiểu  rõ  trong  sắc,  cho  là  ta  công  nhận  trong  thọ, 
cho  là  ta  công  nhận  trong  tưởng...  cho  là  ta  công  nhận  trong  hành...  cho  là  ta  công 
nhận  trong  thức.  Sự  vừa  lòng  trong  thức  cho  là  ta. . .  sự  trong  thức  cho  là  ta. . .  cách  ngã 
mạn,  sự  ngã  mạn,  thái  độ  ngã  mạn,  cách  nâng  mình,  cách  cống  cao,  cách  nâng  mình 
lên  như  cờ,  cách  đỡ  mình  lên  cao,  sự  mà  tâm  phải  thành  như  cờ.  Neu  có  trạng  thái  như 
thế  mới  gọi  là  sự  công  nhận  cho  rằng  ta  có  cái  ngã  (asmimãno). 

901. 

Sự  tà  mạng  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  có  người  trong  đời  nay  chấp  ta  bằng  một  nhân 
nào  như  là  chấp  với  phận  sự  công  việc,  ô  uế  với  nghề  nghiệp,  ô  uế  với  tài  năng,  ô  uế 
với  học  vấn,  ô  uế  với  cấp  trí,  ô  uế  với  trì  giới,  ô  uế  với  tu  hành,  ô  uế  với  trì  giới  và  tu 
hành,  ô  uế  hoặc  với  tri  kiến,  ô  uế  với  sự  ngã  mạn,  cách  ngã  mạn,  tư  cách  ngã  mạn, 
cách  tự  cao,  cách  hãnh  diện,  cách  nâng  mình  lên  như  cờ,  cách  tự  nâng  mình,  sự  mà 
tâm  phải  thảnh  như  cờ.  Neu  có  trạng  thái  như  thế  mới  gọi  là  tà  mạng  (micchãmãno) . 

902. 

Sự  nhớ  thân  tộc  đó  ra  sao?  Như  là  sự  nghĩ  đến,  sự  rất  nhớ  tưởng...  sự  tà  tưởng  mà 
nưong  theo  dục  lạc,  nhớ  đến  bà  con.  Như  thế  gọi  là  sự  nhớ  đến  thân  tộc  (nãtỉvỉtakko). 

903. 

Nhớ  đến  dân  chúng  đó  ra  sao?  Như  là  sự  nghĩ  ngợi,  sự  rất  nghĩ  ngợi. . .  sự  tà  tưởng  do 
theo  dục  lạc  mong  mỏi  đến  dân  chúng.  Như  thế  gọi  là  sự  nhớ  đến  dân  chúng 
(ianapadavitakko). 

904. 

Sự  suy  nghĩ  không  quyết  định  đó  ra  sao?  Như  là  cách  suy  xét,  sự  quá  nghĩ  ngợi. . .  tư 
tưởng  sai  nương  theo  dục  lạc  ăn  khớp  với  khổ  hạnh,  hoặc  ăn  với  tà  kiến.  Như  thế  gọi 
là  suy  xét  không  nhứt  định  (amaravitakko). 

905. 

Cách  nhớ  nghĩ  với  sự  chiếu  cố  người  khác  ra  sao?  Như  là  Sa- môn  hoặc  Bà-la-môn 
trong  đời  nay  hằng  lân  cận  cư  sĩ,  có  sự  đồng  khổ  đồng  lạc  gặp  khi  vui  thì  vui  với  nhau, 
gặp  khi  khổ  thì  khổ  với  nhau,  khi  có  việc  sẽ  phát  sanh  thì  thôi  cố  gắng  tự  làm  giúp  cho 
nhau,  sự  suy  nghĩ,  sự  rất  nghĩ  ngợi. . .  cách  suy  xét  nương  theo  dục  lạc  trong  khi  chung 
chạ  với  những  cư  sĩ  đó.  Như  thế  gọi  là  cách  nhớ  nghĩ  với  chiếu  cố  người  khác 
(parãnudayatãpatisamyutto). 

906. 

Sự  suy  xét  liên  quan  với  lễ  lộc  và  danh  vọng  ra  sao?  Như  là  sự  suy  nghĩ,  sự  rất  nghĩ 
ngợi...  nghĩ  tưởng  sai  nương  với  dục  lạc,  hy  vọng  lợi  lộc  và  danh  dự.  Như  thế  gọi  sự 
suy  xét  liên  quan  với  lễ  lộc  và  danh  vọng  (ỉãbhasakkãrasiỉokapatisamyuttovitakko). 

907. 

Sự  suy  xét  liên  quan  với  cách  không  muốn  cho  ai  coi  rẻ  đó  ra  sao?  Như  là  có  người 
trong  đời  nay  nghĩ  tưởng  rằng  những  người  khác  đừng  có  ai  coi  rẻ  ta  bằng  một  nhân 
nào  như  là  bằng  cách  sanh  ra,  bằng  dòng  giống,  bằng  con  nhà  gia  tộc,  bằng  sự  nhan 
sắc,  bằng  lối  của  cải,  bằng  cách  trưởng  thượng  với  những  công  việc,  với  nghề  nghiệp, 
với  tài  năng,  với  học  vấn,  với  cấp  trí,  sự  nghĩ  lo,  sự  rất  nghĩ  ngợi. . .  sự  nghĩ  tưởng  sai 


282 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


nương  theo  dục  lạc,  trong  sự  không  muốn  cho  người  khác  coi  rẻ.  Như  thế  gọi  là  sự  suy 
xét  liên  quan  với  cách  không  muốn  cho  ai  coi  rẻ  (anavannatti-patisamyuttovitakko). 


Xíển  minh  phần  hai  điều 

908. 

*  Trong  những  đề  thứ  hai  mà  sân  đó  ra  sao?  Như  là  sự  giận  hờn,  cách  giận  hờn,  thái  độ 
giận  hờn,  sự  sân  độc,  cách  sân  độc,  thái  độ  sân  độc,  sự  tính  ác,  cách  tính  ác,  thái  độ 
tính  ác,  sự  buồn  rầu,  rất  buồn  rầu,  sự  hung  dữ,  miệng  ác,  cách  không  vừa  họp  của  tâm. 
Như  thế  gọi  là  sân  (kodho). 

*  Kiết  hận  trong  khỉ  có  ra  sao?  Như  là  trước  kia  căm  giận  để  lại  thời  kỳ  sau  là  kiết  hận 
như  là  sự  kết  oán,  nào  là  sự  kết  oán  thù,  cột  oan  trái,  sân  chất  chứa  dành  để  lưu  tồn  tích 
tựu  buộc  ràng  chấp  cứng,  dành  để  sự  sân.  Neu  có  thái  độ  như  thế  mới  gọi  là  kiết  hận 
(upanãho). 

909. 

*  Sự  vong  ân  đó  ra  sao?  Như  là  sự  quên  ơn,  cách  quên  ơn,  thái  độ  quên  ơn,  sự  khi  dễ, 
cách  khi  dễ  ơn  nghĩa  của  người  khác.  Neu  có  thái  độ  nhu  thế  mới  gọi  là  sự  vong  ân 
(makko). 

*  Sự  sánh  mình  bằng  với  người  khác  ra  sao?  Như  là  chấp  so  sánh  cho  là  bằng,  sự  so 
sánh  bằng,  tư  cách  so  sánh  bằng,  thái  độ  so  sánh  bằng  với  cách  đem  sự  phần  hơn  của 
mình  mà  dẫn  chứng  là  nhân  của  sự  tranh  chấp,  kình  hơn  không  lui  sụt.  Như  thế  gọi  là 
sự  so  sánh  bằng  (palãso). 

910. 

*  Tật  đố  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  sự  ganh  ghét,  cách  ganh  ghét,  thái  độ  ganh  ghét,  đố 
kỵ  nhau,  cách  đố  kỵ,  sự  đố  kỵ  trong  lợi  lộc  hay  lễ  lộc,  hoặc  sự  cung  kỉnh  hoặc  cách 
kỉnh  trọng  hay  lối  lễ  bái  và  cúng  dường  của  người  khác.  Như  thế  gọi  là  tật  đố  (issã). 

*  Lận  sắt  trong  khỉ  có  ra  sao?  Như  là  sự  hỏn  xẻn,  cách  hỏn  xẻn,  có  năm  như  là  hỏn  xẻn 
chỗ  ở  (ãvãsamaccharỉya),  hỏn  xẻn  dòng  giống  (kulamacchariya),  hỏn  xẻn  lợi  lộc 
(lãbhamacchariya),  hỏn  xẻn  sắc  đẹp  (vannamacchariya),  hỏn  xẻn  pháp 
(dhammamacchariya).  Sự  hỏn  xẻn,  cách  hỏn  xẻn,  thái  độ  hỏn  xẻn,  sự  tiếc,  sự  xan  lẫn, 
sự  che  đậy  của  tâm.  Neu  có  thái  độ  như  thế  mới  gọi  là  lận  sắt  (macchariya) . 

911. 

*  Người  đa  ngụy  kế  đó  ra  sao?  Như  là  có  kẻ  trong  đời  nay  hành  động  ác  bằng  thân  khẩu 
ý  rồi  quyết  mong  mỏi  ô  uế,  bởi  có  nhân  cần  dùng  che  đậy  ác  như  là  hy  vọng  rằng  đừng 
ai  biết  kịp  mưu  ta,  nói  cho  rằng  đừng  ai  biết  kịp  mưu  ta,  nghĩ  muốn  rằng  đừng  ai  biết 
kịp  mưu  ta,  cố  gắng  bằng  thân  đừng  làm  cho  người  biết  kịp  mưu  ta;  sự  ngụy  kế,  thành 
người  nguy  kế,  làm  cho  mê  mờ  sự  xảo  trá,  sự  che  đậy,  sự  lách  tránh,  sự  che  ngăn,  sự 
che  khuất,  cách  che  đậy  không  bày  ra,  không  làm  cho  rõ  rệt  sự  che  kín  mít,  cách  làm 
xấu  xa.  Neu  có  trạng  thái  như  thế  mới  gọi  là  người  đa  ngụy  kế  (mãyã). 

*  Khoe  khoang  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  có  người  trong  đời  nay  là  kẻ  khoe  khoang, 
người  rất  khoe  khoang,  cách  khoe  khoang,  sự  khoe  khoang,  thái  độ  khoe  khoang,  sự 
kiên  ngạnh,  cách  kiên  ngạnh,  cách  nói  xéo  thảnh  khe,  sự  nói  lách  thảnh  khe  của  người 
nói  đó.  Như  thế  gọi  là  sự  khoe  khoang  (sãtheyya). 


912. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


283 


*  Vô  minh  đó  ra  sao?  Như  là  sự  không  biết,  không  thấy...  vô  minh  như  cây  chốt,  si  là 
vô  minh.  Như  thế  gọi  là  vô  minh. 

*  Hữu  ái  đó  ra  sao?  Như  là  sự  vừa  lòng  trong  đời  sống,  ưa  thích  trong  đời  sống,  hớn  hở 
trong  đời  sống,  sự  mong  mỏi  trong  đời  sống,  sự  dính  dấp  trong  đời  sống,  sự  bực  bội 
trong  đời  sống,  sự  ẩn  núp  trong  hữu  (bhãva),  sự  vùi  lấp  trong  hậu  hữu.  Như  thế  gọi  là 
hữu  ái. 

913. 

*  Hữu  kiến  đó  ra  sao?  Như  là  sự  nhận  thấy  rằng  ta  và  đời  sẽ  có  như  thế  là  hữu  kiến  hay 
nhận  thấy  bằng  cách  thiên  kiến. . .  cách  chấp  cứng  theo  dị  đoan.  Neu  có  trạng  thái  như 
thế  mới  gọi  là  hữu  kiến  (bhãvadựthỉ). 

*  Ly  hữu  kiến  đó  ra  sao?  Như  là  nhận  thấy  rằng  ta  sẽ  không  có  và  đời  sẽ  không  có, 
cũng  là  tà  kiến,  cũng  là  thiên  kiến. . .  cách  chấp  cứng  theo  dị  đoan.  Neu  có  trạng  thái 
như  thế  mới  gọi  là  ly  hữu  kiến  (vibhavadựthi). 

914. 

*  Thường  kiến  đó  ra  sao?  Như  là  sự  nhận  thấy  ta  trường  tồn  và  đời  cũng  trường  tồn, 
cũng  là  tà  kiến,  cũng  là  thường  kiến,  cách  chấp  cứng  theo  dị  đoan.  Neu  có  trạng  thái 
như  thế  mới  gọi  là  thường  kiến  (sassatadiuhi). 

*  Đoạn  kiến  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  sự  nhận  thấy  rằng  ta  sẽ  tiêu  mất  và  đời  cũng  sẽ 
tiêu  mất.  Như  thế  cũng  gọi  là  tà  kiến,  thiên  kiến. . .  cách  chấp  cứng  theo  dị  đoan.  Neu 
có  trạng  thái  như  thế  mới  gọi  là  đoạn  kiến  (ucchedaditthi). 

915. 

*  Hữu  cùn  kiến  đó  ra  sao?  Như  là  sự  nhận  thấy  rằng  ta  có  chỗ  tột  và  đời  cũng  có  chỗ 
tột  cũng  là  tà  kiến,  thiên  kiến. . .  cách  chấp  cứng  theo  dị  đoan.  Neu  có  trạng  thái  như 
thế  mới  gọi  là  hữu  cùn  kiến  (antavãdựthi). 

*  Vỗ  cùn  kiến  đó  ra  sao?  Như  là  nhận  thấy  rằng  ta  không  có  chỗ  cùn  tột  và  đời  cũng 
không  có  chỗ  cùn  tột.  Như  thế  cũng  là  tà  kiến,  thiên  kiến. . .  cách  chấp  cứng  theo  dị 
đoan.  Neu  có  thái  độ  như  thế  mới  gọi  là  vô  cùn  kiến  (anantavãdựthi) . 

916. 

*  Tùng  tiền  kiến  đó  ra  sao?  Như  là  móng  chi  trước  kia  phát  sanh,  nhận  thức  chấp  trước 
tri  kiến  lý  tưởng...  cách  chấp  theo  dị  đoan.  Như  thế  gọi  là  tùng  tiền  kiến 
(pubbantãnuditthi). 

*  Tùng  hậu  kiến  đó  ra  sao?  Như  là  móng  đến  chi  sau  này  đặng  phát  sanh,  chấp  trước 
với  sự  lý  tưởng  nhận  thức  ấy,  chấp  theo  dị  đoan.  Như  thế  gọi  là  tùng  hậu  kiến 
(aparantãnuditthi). 

917. 

*  Vô  tàm  đó  ra  sao?  Như  là  sự  không  hổ  thẹn  với  cách  làm  ác  bằng  cách  đáng  hổ  thẹn, 
sự  không  thẹn  thùa  đi  chung  với  những  pháp  thiện.  Như  thế  gọi  là  vô  tàm  (ahirika). 

*  Vô  úy  trong  khỉ  có  ra  sao?  Như  là  sự  không  ghê  sợ  với  cách  làm  ác  đáng  ghê  sợ  hay 
sự  không  ghê  sợ  đi  chung  với  tất  cả  pháp  bất  thiện  tội  lỗi.  Như  thế  gọi  là  vô  úy. 

918. 

*  Thành  người  nan  giáo  đó  ra  sao?  Như  là  cách  người  khó  dạy,  thái  độ  người  khó  dạy, 
thành  người  khó  dạy,  chấp  cứng  can  cường,  ưa  thích  chống  báng  sự  không  cởi  rộng 
lòng,  cách  không  rộng  lòng,  không  cung  kỉnh,  không  nghe  theo  với  khi  đặng  nhắc 
bằng  cách  đúng  pháp  lý.  Như  thế  gọi  là  nan  giáo  (dovacassatã). 


284 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Thành  người  có  ác  hữu  đó  ra  sao?  Như  là  những  người  chống  đối,  với  kẻ  không  đức 
tin,  không  giới  hạnh,  ít  học  vấn,  có  sự  hỏn  xẻn,  trí  cạn  cợt,  mà  lại  cần  dùng,  thường  sử 
dụng  hay  gặp  gỡ,  hằng  gặp  gỡ  lại  càng  sùng  tín  ưa  thích  trọng  kỉnh  những  người  như 
thế  đó  để  làm  bực  dẫn  dắt  hay  giúp  đỡ.  Như  thế  gọi  là  ác  hữu  (pãpamittatã). 

919. 

*  Không  chân  chính  đó  ra  sao?  Như  là  có  sự  không  ngay  thật,  cách  không  chân  thật,  sự 
vạy  vọ,  sự  cong  quẹo.  Như  thế  gọi  là  không  chân  chánh  (anãjjavo). 

*  Không  nhu  mì  đó  ra  sao?  Như  là  sự  không  mềm  mại,  sự  sần  sượng,  cách  sần  sượng, 
sự  thô  thiển,  cứng  cỏi,  nghing  ngang,  sự  chấp  ngang  không  mềm  mại.  Như  thế  gọi  là 
không  nhu  mì  (amaddavo). 

920. 

*  Không  nhẫn  nại  đó  ra  sao?  Như  là  không  có  sự  nhịn  nhục,  tư  cách  không  nhịn  nhục, 
thái  độ  không  nhịn  nhục,  sự  dữ  dằn,  cách  phách  lối  là  tâm  không  tươi  tốt.  Như  thế  gọi 
là  không  nhẫn  nại  (akkhanti). 

*  Không  nghiêm  tịnh  đó  ra  sao?  Như  là  thân  thô  tháo,  ngữ  thô  tháo  hay  thân  và  khẩu 
đều  thô  tháo.  Như  thế  gọi  là  không  nghiêm  tịnh  (asoracca). 

Tất  cả  người  phá  giới  đều  gọi  là  người  không  nghiêm  tịnh. 

921. 

*  Người  không  cam  ngôn  đó  ra  sao?  Như  là  người  nói  lời  chi  cũng  gúc  mắc,  thô  lỗ,  bực 
tức  đến  người  khác,  đụng  chạm  đến  người  khác,  chọc  cho  giận  hờn,  không  đặng  yên 
tịnh.  Những  người  nói  như  thế  đó  là  người  nói  không  ngọt  dịu,  nói  không  suông  sẻ, 
những  người  có  thái  độ  ngôn  ngữ  thô  như  đã  nói  đó  mới  gọi  là  người  không  cam  ngôn 
(asãkhalya). 

*  Thiếu  sự  tiếp  đãi  đó  ra  sao?  Sự  tiếp  đãi  có  2:  Một  là  tiếp  đãi  vật  chất,  hai  là  tiếp  đãi 
pháp,  mà  có  người  trong  đời  nay  không  có  làm  sự  tiếp  đãi  bằng  vật  chất  hoặc  bằng 
pháp.  Như  thế  gọi  là  thiếu  sự  tiếp  đãi  (appaựsanthãro). 

922. 

*  Người  không  thu  thúc  lục  (môn)  quyền  đó  ra  sao? 

-  Như  là  có  người  trong  đời  nay  mắt  đã  thấy  sắc  phát  sanh  chấp  tướng,  chấp  theo  phụ 
thuộc  cho  nên  tất  cả  tội  ác  nào  là  tham,  sân  che  trùm  người  ấy,  nên  mới  thảnh  người 
không  thu  thúc  nhãn  quyền.  Do  không  thu  thúc  nhãn  quyền  làm  nhân  mới  không 
tiến  hành  cho  đặng  thu  thúc  nhãn  quyền  đó  vì  không  gìn  giữ  nhãn  quyền  nên  không 
thành  tựu  sự  thu  thúc  nhãn  quyền. 

-  Nhĩ  đã  nghe  tiếng. . .  mũi  đã  hửi  hơi. . .  lưỡi  đã  nếm  vị. . .  thân  đã  đụng  chạm. . .  tâm 
đã  biết  cảnh  pháp  mới  thảnh  người  chấp  tướng  phiêu  phưởng  cho  đến  những  tội  ác 
như  là  tham,  sân  nó  che  trùm  người  ấy  mới  không  đặng  thu  thúc  lục  (môn)  quyền. 
Do  nhân  không  thu  thúc  quyền  nào  mới  không  tiến  hành  cho  đặng  thu  thúc  quyền 
khác,  không  gìn  giữ  quyền  ấy,  chẳng  thành  tựu  trong  sự  thu  thúc  các  (môn)  quyền. 
Vì  cách  không  chiếu  cố,  sự  không  chiếu  cố,  không  gìn  giữ,  không  thu  thúc  những 
quyền  đó  nên  mới  gọi  là  người  không  thu  thúc  lục  (môn)  quyền  (indriyesu 
aguttadvãtatã) . 

*  Người  bất  trì  độ  thực  đó  ra  sao?  Như  là  có  người  trong  đời  nầy  không  khéo  suy  xét 
nên  cho  rằng  ăn  đây  để  chơi,  để  say  mê,  để  cho  nhan  sắc  tốt  đẹp,  để  cho  mập  mạp  mà 
không  biết  tri  túc,  không  biết  vừa  chừng,  không  khéo  suy  xét  trong  khi  ăn  nên  mới  gọi 
là  người  bất  tri  độ  thực  (bhojane  amattannutã). 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


285 


923. 

*  Người  không  có  chánh  niệm  đó  ra  sao?  Như  là  người  không  hay  nhớ,  nhớ  theo 
không  đặng,  nhớ  lại  không  đặng,  sự  không  nhớ,  cách  không  nhớ,  thái  độ  không  nhớ, 
thiếu  sự  nhớ  đặng  nên  hay  quên.  Như  thế  là  người  không  có  chánh  niệm 
(mutthasacca). 

*  Người  thiếu  sự  lương  tri  đó  ra  sao?  Như  là  thiếu  sự  hiểu,  thiếu  sự  thấy...  vô  minh 
như  cây  chốt  (gài),  si  chính  là  vô  minh.  Như  thế  gọi  là  người  không  có  sự  lưong  tri 
(asampajanna). 

924. 

*  Người  giới  điêu  tàn  ra  sao? 

-  Như  là  thân  phá  giới,  khẩu  phá  giới  hay  cả  thân  và  khẩu  phá  giới.  Như  thế  gọi  là 
giới  điêu  tàn  (sĩlavipatti). 

-  Sự  điêu  tàn  của  tất  cả  giới  cũng  gọi  là  giới  điêu  tàn. 

*  Trì  kiến  điêu  tàn  đó  ra  sao? 

-  Như  là  sự  nhận  thấy  rằng  bố  thí  cho  người  không  có  quả  phúc.  Cúng  dường  cũng 
không  có  quả  phước...  Sa- môn  hoặc  Bà-la-môn  cũng  không  có  ai  tu  hành  chon 
chánh  đúng  đắn  đặng  biết  rõ  đời  nay  và  đời  khác  tự  đặng  trí  cao  siêu  rồi  tuyên  bố 
cho  những  người  khác  biết  trong  đời  nay  đều  không  có  sự  nhận  thấy.  Như  thế  cũng 
là  tà  kiến. . .  thiên  kiến,  cách  chấp  theo  lối  dị  đoan.  Neu  có  thái  độ  nhu  thế  gọi  là  tri 
kiến  điêu  tàn  (dựthivipatti). 

-  Sự  điêu  tàn  của  kiến  thức  và  tất  cả  tà  kiến  cũng  gọi  là  tri  kiến  điêu  tàn. 

925. 

Nội  triền  đó  ra  sao?  Như  là  ngũ  triền  thấp  (pancorambhãgiyãmi  sannohanãni)  sắp 
thành  nội  triền  (ajjhatta  sannojana).  Ngũ  triền  cao  (pancuddhabhãgiyãni  sannojanãni) 
sắp  thành  ngoại  triền  (bahiddhã  sannojana). 


Xỉển  minh  phần  ba  điều 
926. 

Trong  những  phần  ba  điều  mà  tam  bất  thiện  căn  ra  sao?  Tức  là  tham,  sân  và  si. 

-  Tam  bất  thiện  căn  mà  tham  ra  sao?  Như  là  sự  dục  vọng,  cách  rất  dục  vọng,  cách 
trôi  theo  cảnh,  sự  vui  thích,  cách  vui  vẻ,  sự  dục  vọng  bằng  mãnh  lực  vui  vẻ,  sự  rất 
dục  vọng  của  tâm,  sự  muốn,  sự  vùi  lấp,  sự  mê  mờ,  sự  thưong,  cách  yêu  mến,  hằng 
bận  bịu,  vẫn  chìm  đắm,  lẽ  thường  của  người  lôi  cuốn,  lẽ  thường  của  người  gạt  gẫm, 
dĩ  nhiên  là  người  làm  cho  chúng  sanh  sanh  ra,  dĩ  nhiên  là  người  làm  cho  chúng  sanh 
đầy  đủ,  dĩ  nhiên  ràng  buộc,  dĩ  nhiên  như  chài  lưới,  vẫn  đượm  nhuần  tâm,  càng 
đượm  nhuần,  tợ  nhọ  dây,  vẫn  phúng  ra,  cũng  là  người  gom  lại,  vẫn  thảnh  bạn  tâm 
nguyên,  dĩ  nhiên  người  dẫn  đường  đến  hữu  (bhãva),  há  như  rừng  như  rú,  sự  liên 
quan,  sự  dính  líu,  sự  bận  bịu,  sự  dục  vọng,  cách  dục  vọng,  thái  độ  dục  vọng,  mong 
mỏi  sắc,  mong  mỏi  thinh,  mong  mỏi  khí,  mong  mỏi  vị,  mong  mỏi  xúc,  mong  mỏi 
lợi  lộc,  mong  mỏi  của  cải,  mong  mỏi  con  cái,  ước  mong  trường  thọ,  thật  người  nói 
nhỏ,  phụ  nhỉ  luôn,  rất  nói  nhỏ,  cách  phụ  nhỉ,  sự  nói  nhỏ,  thái  độ  phụ  nhỉ,  cách  tham 
lam,  thái  độ  tham  lam,  vẫn  thảnh  nhân  mê  mờ,  sự  thích  trong  những  cảnh  tốt,  hy 
vọng  trong  co  sở  không  đáng,  sự  tham  quá  chừng,  cách  nhiễm,  sự  nhiễm,  sự  hy 
vọng,  quá  hy  vọng,  tâm  hoan  lạc  với  những  nhục  dục,  hữu  dục,  ly  hữu  dục,  dục  sắc 
giới  với  những  dục  ái,  hữu  ái,  ly  hữu  ái,  ái  trong  Dục  giới,  ái  trong  sắc  giới,  ái  trong 


286 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


VÔ  sắc  giới,  ái  lối  tiêu  diệt  (tức  là  ái  sanh  chung  với  đoạn  kiến),  sắc  ái,  thinh  ái,  khí 
ái,  vị  ái,  xúc  ái,  pháp  ái.  Hay  là  bộc,  phối,  phuợc,  thủ,  quái  niệm,  cái,  máy  che  ngăn, 
đồ  buộc  trói,  cận  phiền  não,  tùy  miên,  xảo  quyệt,  ái  nhu  sợi  mây,  sự  mong  mỏi  đủ 
thứ  vật  chất  là  gốc  của  khổ,  nhân  của  khổ,  nên  sanh  của  khổ,  chuồng  của  Ma  vuong, 
luõi  câu  của  Ma  vuơng,  nền  tảng  Ma  vuong,  ái  nhu  sông  rạch,  ái  nhu  chày  luới,  ái 
nhu  dây  buộc  trói,  ái  tợ  biển,  tham  là  căn  bất  thiện,  cũng  gọi  tham  ác.  Nhu  thế  gọi  là 
tham. 

-  Sân  trong  khi  có  ra  sao? 

-  Nhu  là  sự  sát  hại  phát  sanh  do  nghĩ  rằng:  Nguời  ấy  đã  làm  cho  ta  suy  sụp;  hay  sự 
sát  hại  phát  sanh  do  suy  nghĩ  rằng  nguời  ấy  đang  làm  cho  ta  suy  đồi;  hay  sự  cừu 
oán  do  nghĩ  rằng  nguời  ấy  sẽ  làm  cho  ta  hu  hại  hay  sự  thù  oán  phát  sanh  do  nghĩ 
rằng  nguời  ấy  đã  làm  hu  hại  nguời  thuơng  mến  của  ta;  sự  thù  oán  phát  sanh  do 
nghĩ  rằng  nguời  ấy  đang  làm  hu  hại  nguời  của  ta  thuơng  mến;  hay  sự  thù  oán 
phát  sanh  do  nghĩ  rằng  nguời  ấy  sẽ  làm  hu  hại  nguời  mà  ta  thuơng  mến;  hay  thù 
oán  phát  sanh  do  nguời  ấy  nghĩ  rằng  nguời  ấy  đã  làm  tiến  hóa  nguời  mà  ta  ghét; 
hay  thù  oán  phát  sanh  do  nghĩ  rằng  nguời  ấy  đang  giúp  cho  kẻ  thù  ta  tiến  hóa; 
hay  thù  oán  phát  sanh  do  nghĩ  rằng  nguời  ấy  sẽ  làm  cho  kẻ  thù  của  ta  thêm  tiến 
hóa;  hay  là  sự  thù  oán  phát  sanh  trong  nền  tảng  dùng  nhân  thù  hiềm  của  tâm. 

-  Sự  náo  động,  cách  náo  động,  sự  buồn  bã,  sự  bực  tức,  cách  tức  giận,  thái  độ  tức 
giận,  đa  tức  giận,  sự  kín  ác,  mong  tuởng  ác,  cách  móng  tuởng  ác,  sự  sân  độc  của 
tâm,  sự  tính  ác  trong  tâm,  cách  sân  ra  ngoài,  thái  độ  sân,  tu  cách  sân,  sự  tính  ác 
độc,  cách  tính  ác  độc,  thái  độ  tính  ác  độc,  sự  hung  dữ,  cách  hung  dữ,  thái  độ  hung 
dữ,  sự  buồn,  cách  buồn,  thái  độ  buồn,  miệng  ác  xấu,  tâm  không  hoan  hỷ.  Neu  có 
trạng  thái  nhu  thế  mới  gọi  là  sân. 

-  Si  trong  khi  có  ra  sao?  Nhu  là  sự  không  biết  khổ,  không  biết  khổ  diệt,  không  biết 
đuờng  lối  tiến  hành  khổ  diệt,  không  biết  phần  quá  khứ,  không  biết  phần  vị  lai, 
không  biết  cả  phần  quá  khúc  và  vị  lai,  không  biết  trong  pháp  mà  làm  duyên  cho 
nhau  và  nuơng  với  nhau  sanh  ra,  bất  kiến,  bất  tri,  không  biết  cái  đáng  biết,  không 
biết  theo  chân  thật,  không  thấu  suốt,  không  duy  trì  theo  cách  đúng  đắn,  không  quyết 
theo  cách  chu  đáo,  không  nghiên  cứu,  không  thẩm  xét,  không  làm  cho  minh  hiển,  sự 
trí  cạn,  cách  suy  không  biết  rõ  sự  mê  mò,  cách  mê  man,  sự  lẫn,  cũng  gọi  vô  minh, 
vô  minh  bộc,  vô  minh  phối,  vô  minh  tùy  miên,  vô  minh  xảo  quyệt,  chính  là  vô 
minh,  si  là  căn  bất  thiện.  Neu  có  trạng  thái  nhu  thế  gọi  là  si. 

Những  nhu  thế  gọi  là  tam  bất  thiện  căn. 

927. 

Tam  bất  thiện  tầm  đó  ra  sao?  Nhu  là  dục  tầm,  sân  độc  tầm  và  thuơng  hại  tầm. 

-  Trong  ba  thứ  tầm  ẩy  mà  dục  tầm  ra  sao?  Nhu  là  sự  nghĩ  ngợi,  cách  rất  nghĩ  ngợi. . . 
sự  tà  tuởng  hay  tuởng  liên  hệ  với  dục.  Nhu  thế  gọi  là  dục  tầm  (kamavitakko). 

-  Sân  độc  tầm  đó  ra  sao?  Nhu  là  sự  nghĩ  ngợi,  sự  rất  nghĩ  ngợi,  sự  nghĩ  ngợi  sai  và 
suy  xét  theo  lối  thù  sân  độc.  Nhu  thế  gọi  là  sân  độc  tầm  (byãpãdavitakko). 

-  Thương  hại  tầm  trong  khỉ  có  ra  sao?  Nhu  là  sự  suy  xét,  cách  quá  suy  xét. . .  sự  suy 
nghĩ  lầm  liên  quan  với  cách  ép  uổng.  Nhu  thế  gọi  là  thuong  hại  tầm 
( vih  ỉmsãvitakko ) . 

Những  nhu  thế  gọi  là  tam  ác  tầm  (tayo  akusalavitakkã). 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


287 


928. 

Tam  bất  thiện  tưởng  đó  ra  ^ữo.^Như  là  dục  tưởng,  sân  độc  tưởng  và  thương  hại  tưởng. 

-  Trong  ba  tưởng  ấy  mà  dục  tưởng  đó  ra  sao?  Như  là  sự  nhớ,  cách  nhớ,  thái  độ  nhớ 
liên  quan  với  dục.  Thế  gọi  là  dục  tưởng  (TỉãmasaMa). 

-  Sân  độc  tưởng  đó  ra  sao?  Như  là  cách  nhớ,  sự  nhớ,  thái  độ  nhớ  liên  quan  với  sân 
độc.  Như  thế  gọi  là  sân  độc  tưởng  (byãpadasannã). 

-  Thương  hại  tưởng  đó  ra  sao?  Như  là  sự  nhớ,  cách  nhớ,  thái  độ  nhớ  liên  quan  với 
lối  ép  uổng.  Như  thế  gọi  là  thương  hại  tưởng  (vihimsãsaMã). 

Những  thế  gọi  là  tam  bất  thiện  tưởng. 

929. 

Tam  bất  thiện  giới  đó  ra  sao?  Như  là  dục  giới,  sân  độc  giới,  thương  hại  giới. 

-  Trong  tam  bất  thiện  giới  (dhãtu)  đó  mà  dục  giới  ra  sao?  Như  là  dục  tầm  sắp  thành 
dục  giới  (kãmadhãtu),  sân  độc  tầm  sắp  thành  sân  độc  giới  (byãpãdadhãtu)  và 
thương  hại  tầm  sắp  thảnh  thương  hại  giới  (vihimsãdhãtu). 

-  Trong  tam  tầm  ẩy  mà  dục  tầm  đó  ra  sao?  Như  là  sự  nghĩ  ngợi,  sự  rất  nghĩ  ngợi,. . . 
nghĩ  ngợi  sai  ngoa  liên  quan  với  dục.  Như  thế  gọi  là  dục  tầm  (kãmavitakko). 

-  Sân  độc  tầm  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  sự  nghĩ  ngợi,  sự  rất  nghĩ  ngợi,...  nghĩ 
ngợi  sai  chạy  liên  hệ  với  sự  sân  độc.  Như  thế  gọi  là  sân  độc  tầm  (byãpãdavitakko). 

-  Thương  hại  tầm  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  sự  nghĩ  ngợi,  sự  rất  nghĩ  ngợi,  cách 
nghĩ  ngợi  sai  chạy  liên  hệ  với  sự  ép  uổng.  Như  thế  gọi  là  thương  hại  tầm 
( vih  imsãvitakko ) . 

Những  đó  gọi  là  bất  thiện  giới  (akusaladhãtu). 

930. 

Tam  ác  đó  ra  sao?  Như  là  thân  ác,  khấu  ác  và  ý  ác. 

-  Trong  tam  ác  ẩy  mà  thân  ác  đó  ra  sao?  Như  là  sự  sát  sanh,  sự  trộm  cưóp,  sự  tà 
dâm.  Như  thế  gọi  là  thân  ác  (kãyaduccarita). 

-  Khẩu  ác  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  vọng  ngôn,  ỷ  ngữ,  lưỡng  thiệt  và  ác  khẩu 
(vacĩduccarita) . 

-  Ỷ  ác  trong  khỉ  có  ra  sao?  Như  là  tham  ác,  sân  độc  và  tà  kiến  ác.  Như  thế  gọi  là  ý  ác 
(nanoduccarita) . 

-  Thân  ác  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  thân  nghiệp  phần  bất  thiện  gọi  là  thân  ác. 
Khẩu  nghiệp  phần  bất  thiện  gọi  là  khẩu  ác.  Ý  nghiệp  phần  bất  thiện  gọi  là  ý  ác. 

-  Trong  tam  ác  ẩy  mà  thân  nghiệp  phía  bất  thiện  ra  sao?  Thân  tư  tưởng  phía  bất 
thiện  gọi  là  thân  nghiệp  phía  bất  thiện.  Khẩu  theo  tư  tưởng  phía  bất  thiện  gọi  là 
khẩu  nghiệp  phía  bất  thiện.  Ý  theo  tư  tưởng  phía  bất  thiện  gọi  là  ý  nghiệp  phía  bất 
thiện. 

Những  thế  gọi  là  tam  bất  thiện. 

931. 

Tam  lậu  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  dục  lậu,  hữu  lậu  và  tà  kiến  lậu. 

-  Trong  ba  lậu  ấy  mà  dục  lậu  ra  sao?  Như  là  sự  vừa  lòng  trong  dục...  sự  mê  mẩn 
trong  dục.  Như  thế  gọi  là  dục  lậu  (kãmãsava). 

-  Hữu  lậu  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  sự  vừa  lòng  trong  hữu  (bhãva),  sự  mê  mẩn 
trong  hữu.  Như  thế  gọi  là  hữu  lậu  (bhavãsava). 


288 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


-  VÔ  minh  lậu  đó  ra  sao?  Như  là  sự  không  biết  khổ. . .  vô  minh  như  cây  chốt  (gài),  si 
là  căn  bất  thiện.  Như  thế  gọi  là  vô  minh  lậu  (avỉjjãsava). 

Những  thế  gọi  là  tam  lậu. 

932. 

Tam  triền  đó  ra  sao?  Như  là  thân  kiến,  hoài  nghi  và  giới  cấm  thủ. 

-  Trong  ba  triền  ẩy  mà  thân  kiến  đó  ra  sao?  Như  là  phàm  phu  trong  đời  nầy  thiếu 
học  vấn  không  gặp  Thánh  nhân,  không  rảnh  trong  pháp  Thánh  nhân,  không  đặng 
thụ  huấn  theo  pháp  của  Thánh  nhân.  Không  gặp  trí  thức,  không  rảnh  trong  pháp  của 
trí  thức,  không  đặng  thụ  huấn  trong  pháp  của  trí  thức,  nên  vẫn  thấy  sắc  là  ta  hay 
thấy  ta  có  sắc.  Hoặc  thấy  sắc  trong  ta,  hoặc  thấy  ta  trong  sắc.  vẫn  thấy  thọ  là  ta... 
vẫn  thấy  tưởng  là  ta...  vẫn  thấy  hành  là  ta...  vẫn  thấy  thức  là  ta  hay  là  thấy  ta  có 
thức,  hoặc  thấy  thức  trong  ta,  hoặc  thấy  ta  trong  thức.  Nhận  thấy  theo  thiên  kiến. . . 
cách  chấp  theo  dị  đoan.  Neu  có  trạng  thái  như  thế  mới  gọi  là  thân  kiến 
(sakkãyadỉưhỉ). 

-  Hoài  nghi  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  phàm  phu  do  dự,  nghi  nan  trong  Phật  giáo; 
do  dự  hoài  nghi  trong  Pháp  bảo;  do  dự  hoài  nghi  trong  Tăng  bảo;  do  dự  hoài  nghi 
trong  điều  học;  do  dự  hoài  nghi  trong  phần  quá  khứ;  do  dự  hoài  nghi  trong  phần  vị 
lai;  do  dự  hoài  nghi  trong  phần  quá  khứ  vị  lai;  do  dự  hoài  nghi  trong  pháp  duyên 
khởi  nưong  trợ  nhau  phát  sanh.  Cách  do  dự,  sự  do  dự,  thái  độ  do  dự...  cách  sượng 
sần  của  tâm,  sự  tâm  dùng  dằng.  Neu  có  trạng  thái  nhu  thế  mới  gọi  là  hoài  nghi 
(vicikicchã). 

-  Giới  cẩm  thủ  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  Sa-môn,  Bà-la-môn  thuộc  ngoại  giáo  mà 
nhận  thấy  hiện  tượng  nhu  thế  nay:  Giới  thanh  tịnh,  tập  quán  thanh  tịnh,  giới  cấm  thủ 
thanh  tịnh.  Đó  là  thiên  kiến...  cách  chấp  theo  dị  đoan.  Như  thế  ấy  mới  gọi  là  giới 
cấm  thủ  (sĩlab-bataparãmãsa). 

Những  thế  gọi  là  tam  triền. 

933. 

Tam  ải  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  dục  ái,  hữu  ái,  ly  hữu  ái. 

-  Trong  tam  ái  ấy  mà  hữu  ái  đó  ra  sao?  Như  là  sự  mong  mỏi,  sự  rất  mong  mỏi. . .  sự 
mong  mỏi  quá  nặng  của  tâm  đồng  sanh  với  hữu  kiến.  Như  thế  gọi  là  hữu  ái 
(bhavatahhã) . 

-  Ly  hữu  ái  đó  ra  sao?  Như  là  mong  mỏi,  sự  rất  mong  mỏi. . .  sự  quá  mong  mỏi  của 
tâm  mà  đồng  sanh  với  đoạn  kiến.  Như  thế  gọi  là  ly  hữu  ái  (vibhavatahhã).  Còn 
những  ái  ngoài  ra  gọi  là  dục  ái  (kãmatahhã). 

-  Trong  ba  ái  ẩy  mà  dục  ái  ra  sao?  Như  là  sự  mong  mỏi,  sự  rất  mong  mỏi. . .  sự  mong 
mỏi  nặng  nề  của  tâm  mà  hiệp  với  Dục  giới  (kãmadhãtu).  Như  thế  gọi  là  dục  ái.  Neu 
sự  hy  vọng,  sự  rất  hy  vọng  của  tâm...  mà  hiệp  với  sắc  giới  (rupãdhãtu)  và  Vô  sắc 
giới  (arũpadhãtu)  thì  gọi  là  hữu  ái.  Còn  sự  hy  vọng,  sự  rất  hy  vọng...  hay  sự  hy 
vọng  nặng  nề  của  tâm  mà  hiệp  với  đoạn  kiến  thì  mới  gọi  là  ly  hữu  ái. 

Những  thế  đó  gọi  là  tam  ái. 

934. 

Tam  ái  (nữa)  đó  ra  sao?  Như  là  dục  (giới)  ái,  sắc  (giới)  ái,  vô  sắc  (giới)  ái. 

-  Trong  tam  ái  ấy  mà  dục  ái  đó  ra  sao?  Như  là  sự  vọng  dục,  sự  rất  vọng  dục,  cách 
quá  mong  mỏi  của  tâm  hiệp  với  Dục  giới  (kãmadhãtu)  nên  mới  gọi  là  dục  ái 
(kãmatahhã). 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


289 


-  Sắc  (giới)  ái  đó  ra  sao?  Như  là  sự  hy  vọng,  sự  rất  hy  vọng. . .  hay  sự  quá  hy  vọng 
của  tâm  mà  hiệp  với  sắc  giới  (rũpadhãtu).  Như  thế  gọi  là  sắc  (giới)  ái  (rũpatanhã). 

-  Vô  sắc  (giới)  ái  đó  ra  sao?  Như  là  sự  mong  mỏi,  sự  rất  mong  mỏi. . .  cách  quá  mong 
mỏi  của  tâm  hiệp  với  Vô  sắc  giới  (arũpadhãtu).  Như  thế  mới  gọi  là  vô  sắc  (giới)  ái 
(arũpatanhã). 

Những  như  thế  đó  mới  gọi  là  tam  ái. 

935. 

Tam  ái  (khác  nữa)  đó  ra  sao?  Như  là  sắc  ái  (rũpatanhã),  vô  sắc  ái  (arũpatanhã)  và 
diệt  ái  (nirodhatanhã) . 

-  Trong  tam  ái  ẩy  mà  sắc  ái  đó  ra  sao?  Như  là  sự  mong  mỏi,  rất  mong  mỏi. . .  cách  rất 
mong  mỏi  của  tâm  mà  hiệp  với  sắc  giới  (rũpadhãtu).  Như  thế  mới  gọi  là  sắc  ái 
(rũpatanhã). 

-  Vô  sắc  ái  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  sự  hy  vọng,  sự  rất  hy  vọng...  hy  vọng  của 
tâm  mà  hiệp  với  Vô  sắc  giới  (arũpadhãtu).  Như  thế  gọi  là  vô  sắc  ái  (arũpatahhã). 

-  Diệt  ái  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  sự  hy  vọng  hay  rất  hy  vọng. . .  cách  quá  mong 
mỏi  của  tâm  mà  đồng  sanh  với  đoạn  kiến.  Như  thế  gọi  là  diệt  ái  (nirodhatahhã). 

Những  thế  đó  mới  gọi  là  tam  ái. 

936. 

Tam  tầm  mích  (tìm  kiếm)  đó  ra  sao?  Như  là  dục  tầm  mích  (kãmesanã),  hữu  tầm  mích 
(bhavesanã)  và  phạm  hạnh  tầm  mích  (brahmacarỉyesanã). 

-  Trong  tam  tầm  mích  đó  mà  dục  tầm  mích  ra  sao?  Như  là  sự  vừa  lòng  trong  dục. . . 
cách  mê  mẩn  trong  dục.  Như  thế  gọi  là  dục  tầm  mích  (kãmesanã). 

-  Hữu  tầm  mích  đó  ra  sao?  Như  là  sự  vừa  lòng  trong  hữu  (bhãva)...  sự  mê  mẩn 
trong  hữu.  Như  thế  gọi  là  hữu  tầm  mích  (bhavesanã). 

-  Phạm  hạnh  tầm  mích  đó  ra  sao?  Như  là  sự  thấy  rằng  đời  trường  tồn,  hoặc  nhận 
thấy  đời  không  trường  tồn. . .  chúng  sanh  sau  khi  chết  sẽ  sanh  nữa  cũng  chẳng  phải, 
sẽ  không  sanh  nữa  cũng  chẳng  phải,  kiến  thức  như  thế  đó  là  thiên  kiến. . .  cách  chấp 
theo  dị  đoan.  Neu  có  trạng  thái  như  thế  mới  gọi  là  phạm  hạnh  tầm  mích 
(brahmacariyesanã). 

-  Những  trong  tam  tầm  mích  ẩy  mà  dục  tầm  mích  ra  sao?  Như  là  sự  mong  mỏi  trong 
dục  bằng  thân  nghiệp,  khẩu  nghiệp  và  ý  nghiệp  mà  thuộc  bất  thiện  trụ  trong  một  co 
sở  với  cách  mong  mỏi  dục.  Như  thế  gọi  là  dục  tầm  mích  (tìm  kiếm)  (kãmesanã). 

-  Hữu  tầm  mích  (tìm  kiếm)  đó  ra  sao?  Như  là  sự  mong  mỏi  trong  hữu  (bhãva)  bằng 
thân  nghiệp,  khẩu  nghiệp  và  ý  nghiệp  thuộc  bất  thiện  đồng  trụ  một  sở  với  sự  mong 
mỏi  trong  hữu  (bhãva)  đó.  Như  thế  gọi  là  hữu  tầm  mích  (bhavesanã). 

Còn  sự  nhận  thấy  trong  đời  có  chỗ  cùn  tột  bằng  thân  nghiệp,  khẩu  nghiệp  hay  ý 
nghiệp  thuộc  bất  thiện  đồng  trụ  chung  một  sở  với  sự  nhận  thấy  trong  đời  có  chỗ  cùn 
tột  đó.  Như  thế  gọi  là  phạm  hạnh  trảo  (brahmacariyesanã). 

Những  như  thế  đó  gọi  là  tam  tầm  mích  (tìm  kiếm)  (esana). 

937. 

Tam  tỷ  (so  sánh)  đó  ra  sao?  Như  là  sự  so  sánh  ta  hon  người  khác,  so  sánh  ta  bằng 
người  khác,  so  sánh  ta  thua  người  khác.  Những  thế  gọi  là  tam  tỷ  (vidhã). 

938. 

Tam  nạn  đó  ra  sao?  Như  là  sự  sanh  nạn  (ịãtibhaya),  lão  nạn  (ịarãbhaya)  và  tử  nạn 
(maranabhaya) . 


290 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


-  Trong  ba  nạn  ẩy  mà  sanh  nạn  ra  sao?  Như  là  cách  sợ,  sự  khiếp,  sự  úy,  sự  sợ  rởn  óc 
và  sự  sợ  sệt  của  tâm  vì  bởi  sự  sanh.  Như  thế  gọi  là  sanh  nạn  (jãtibhaya). 

-  Lão  nạn  đó  ra  sao?  Như  là  sự  sợ  khiếp,  sự  úy,  sự  sợ  rởn  óc,  sự  sợ  sệt  của  tâm  bởi 
vì  già.  Như  thế  gọi  là  lão  nạn  Qarãbhaya). 

-  Tử  nạn  đó  ra  sao?  Như  là  sự  sợ,  sự  khiếp,  sự  úy,  sự  sợ  rởn  óc,  sự  sợ  sệt  của  tâm  vì 
do  sự  chết.  Như  thế  gọi  là  tử  nạn  (maranabhaya). 

Những  thế  đó  gọi  là  tam  nạn  (bhaya). 

939. 

Tam  thời  hoài  nghi  đó  ra  sao?  Như  người  vẫn  do  dự  hoài  nghi  không  quyết  tâm  tín 
ngưỡng  dịp  thuở  quá  khứ;  vẫn  do  dự  hoài  nghi  không  quyết  tâm  tín  ngưỡng  dịp  vị  lai; 
vẫn  do  dự  hoài  nghi  không  quyết  tâm  tín  ngưỡng  dịp  khi  hiện  tại.  Những  thế  đó  gọi  là 
tam  thời  hoài  nghi  (tama). 

940. 

Tam  lý  thuyết  đó  ra  sao? 

-  Như  là  Sa-môn  hoặc  Bà-la-môn  trong  đời  nay  cũng  có  vị  là  bực  công  nhận  ý  nghĩa 
như  vầy:  Chúng  ta  đây  dù  hưởng  khổ,  hoặc  vui  hay  phi  khổ  phi  vui  dù  trong  một 
cách  nào  những  tất  cả  hưởng  khổ,  vui  hay  phi  khổ  phi  vui  do  trước  đã  làm  nhân 
dành  để.  Hay  là  cũng  có  Sa-môn  hoặc  Bà-la-môn  trong  đời  nay  thảnh  bực  có  ý  nhận 
thấy  rằng:  Chúng  ta  đây  dù  hưởng  vui  hoặc  khổ  hay  phi  khổ  phi  lạc  dù  trong  một 
cách  nào  thì  tất  cả  những  sự  hưởng  khổ  lạc  hay  phi  khổ  phi  lạc  đó  cũng  do  nhân  là 
người  chủ  trương  tạo  ra. 

-  Hay  là  Sa-môn  hoặc  Bà-la-môn  trong  đời  nay  cũng  có  bực  nhận  thức  theo  ý  nghĩa 
như  vầy:  Chúng  ta  đây  dù  hưởng  khổ  hoặc  vui  hay  hưởng  phi  vui  phi  khổ  dù  trong 
cách  nào  thì  tất  cả  những  sự  hưởng  khổ,  vui  hay  phi  khổ  phi  vui  đó  do  cách  không 
có  nhân  chi  trợ  giúp  phát  sanh.  Những  thế  gọi  là  tam  lý  thuyết  (titthãyatana). 

941. 

Tam  diệu  tích  đó  ra  sao?  Ái  là  phiền  não  cơ  quan  bận  bịu.  Sân  là  phiền  não  cơ  quan 
bận  bịu.  Si  là  phiền  não  cơ  quan  hoài  niệm.  Những  thế  gọi  là  tam  diệu  tích  (kincanã). 

942. 

Tam  tràng  địa  đó  ra  sao?  Ái  là  phiền  não  tràng  địa.  Sân  là  phiền  não  tràng  địa.  Si  là 
phiền  não  tràng  địa.  Những  như  thế  gọi  là  tam  tràng  địa  (angana). 

943. 

Tam  tú  cẩu  đó  ra  sao?  Như  là  ái  tú  cấu,  sân  tú  cấu  và  si  tú  cấu.  Những  như  thế  gọi  là 
tam  tú  cấu  (mala). 

944. 

Tam  bất  bình  đó  ra  sao?  Sự  bất  bình  tức  là  ái,  sự  bất  bình  tức  là  sân,  sự  bất  bình  tức  là 
si.  Những  thế  gọi  là  tam  bất  bình  (visama). 

945. 

Tam  bất  bình  (nữa)  đó  ra  sao?  Như  là  sự  hành  động  thân  không  bình  chỉnh,  như  là  sự 
hành  động  khẩu  không  bình  chỉnh,  sự  hành  động  ý  không  bình  chỉnh.  Những  như  thế 
gọi  là  tam  bất  bình  (visama). 

946. 

Tam  hỏa  đó  ra  sao?  Như  là  lửa  ái,  lửa  sân  và  lửa  si.  Những  như  thế  gọi  là  tam  hỏa 
(aggĩ)- 

947. 

Tam  thủy  sáp  đó  ra  sao?  Như  là  nước  chát  ái,  nước  chát  sân  và  nước  chát  si.  Những 
như  thế  gọi  là  tam  thủy  sáp  (kasãvã). 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


291 


948. 

Tam  thủy  sáp  (khác  nữa)  đó  ra  sao?  Như  là  thân  như  nước  chát,  ngữ  như  nước  chát,  ý 
như  nước  chát.  Những  thế  gọi  là  tam  thủy  sáp  (kasãvã). 

949. 

*  Hỷ  ỷ  kiến  đó  ra  sao?  Như  là  trong  đời  nầy  có  Sa- môn  hoặc  Bà-la-môn  có  ý  kiến  nhận 
thấy  như  vầy:  Tất  cả  tình  dục  không  tội  lỗi  rồi  thọ  hưởng  dục  lạc.  Như  thế  gọi  là  hỷ  ý 
kiến  (assãdaditthi). 

*  Ngã  kiến  đó  ra  sao?  Như  là  phàm  phu  trong  đời  nầy  là  người  thiếu  học  không  gặp 
đặng  Thánh  nhân,  không  rảnh  trong  pháp  của  Thánh  nhân,  không  đặng  thụ  huấn  trong 
pháp  của  Thánh  nhân.  Không  gặp  trí  thức,  không  rảnh  trong  pháp  của  trí  thức,  không 
đặng  thụ  huấn  trong  pháp  của  trí  thức,  cho  nên  nhận  thấy  sắc  là  ta  hoặc  nhận  thấy  ta  có 
sắc  hay  thấy  sắc  trong  ta,  hoặc  nhận  thấy  ta  trong  sắc.  Cũng  tự  nhận  thấy  thọ  là  ta. . . 
Nhận  thấy  tưởng  là  ta. . .  nhận  thấy  hành  là  ta. . .  hay  nhận  thấy  thức  là  ta  hay  nhận  thấy 
ta  có  thức,  hoặc  nhận  thấy  thức  trong  ta  hay  nhận  thấy  ta  trong  thức.  Nhận  thấy  theo 
thiên  kiến...  chấp  theo  lối  dị  đoan.  Neu  có  trạng  thái  như  thế  mới  gọi  là  ngã  kiến 
(attãnuditthi) . 

*  Tà  kiến  đó  ra  sao?  Như  là  sự  nhận  thấy  bố  thí  cho  người  rồi  không  có  quả  phúc.  Cúng 
dường  cho  người  rồi  cũng  không  có  quả  phúc. . .  Sa-môn  hay  Bà-la-môn  tự  tỏ  ngộ  hiểu 
chắc  thật  dù  đời  nay  và  đời  sau  rồi  tuyên  bố  cho  người  khác  biết  đặng  cũng  không  có. 
Sự  nhận  thấy  theo  thiên  kiến. . .  cách  chấp  theo  lối  dị  đoan.  Neu  có  trạng  thái  như  thế 
mới  gọi  là  tà  kiến. 

Thân  kiến  (sakkãyadỉưhỉ),  hỷ  ý  kiến,  thường  kiến,  ngã  kiến  và  đoạn  kiến  đều  là  tà 
kiến. 

950. 

*  Bất  hoan  hỷ  đó  ra  sao?  Như  là  sự  không  hoan  hỷ,  cách  không  hoan  hỷ,  sự  rất  không 
hoan  hỷ,  cách  rất  không  hoan  hỷ,  sự  tư  mộ,  sự  tránh  trác  trong  tịnh  cư  hoặc  một  pháp 
chí  thiện  nào.  Như  thế  gọi  là  bất  hoan  hỷ  (arati). 

*  Sự  ép  uổng  đó  ra  sao?  Như  là  có  người  trong  đời  nầy  hoặc  áp  bức  chúng  sanh  bằng 
tay,  đá,  cây  hoặc  vũ  khí.  Như  thế  gọi  là  sự  ép  uổng  (vihesã). 

*  Hạnh  phi  pháp  đó  ra  sao?  Như  là  thân  hành  động  phi  pháp  tức  là  thân  hành  động 
không  bình  chỉnh.  Khẩu  nói  lòi  phi  pháp  tức  là  ngôn  ngữ  không  bình  chỉnh.  Ý  nghĩ  phi 
pháp  là  tâm  không  bình  chỉnh.  Như  thế  gọi  là  hạnh  phi  pháp. 

951. 

*  Người  nan  giáo  đó  ra  sao?  Như  là  người  khó  dạy,  thái  độ  người  khó  dạy,  tư  cách 
người  khó  dạy,  chấp  cứng,  can  cường,  ưa  thích  tranh  luận,  sự  không  quảng  đại,  cách 
không  quảng  đại,  sự  không  cung  kỉnh,  sự  không  nghe  theo  trong  khi  bị  nhắc  đúng  theo 
chánh  pháp.  Như  thế  là  người  nan  giáo  (dovacassatã). 

*  Hữu  ác  hữu  đó  ra  sao?  Như  là  những  người  đối  với  kẻ  nào  mà  không  có  đức  tin, 
không  có  giới  hạnh,  thiếu  sự  học  vấn,  có  sự  hỏn  xẻn,  trí  tuệ  thô  so  mà  sử  dụng,  thường 
sử  dụng  hay  sử  dụng,  có  gặp  gỡ  hay  gặp  gỡ  sùng  tín,  ưa  mến  ủng  hộ  với  những  người 
đó  và  bận  bịu  nưong  cậy  theo  những  người  đó.  Như  thế  gọi  là  hữu  ác  hữu 
(pãpamittatã). 


292 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Tưởng  dị  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  tưởng  liên  hệ  với  dục.  Tưởng  liên  hệ  với  sân 
độc.  Tưởng  liên  hệ  với  sự  ép  uổng.  Như  thế  gọi  là  tưởng  dị,  cho  đến  tưởng  tất  cả  bất 
thiện  cũng  gọi  là  tưởng  dị  (nãnattasannã). 

952. 

*  Phóng  dật  trong  khỉ  có  ra  sao?  Như  là  sự  lao  chao  của  tâm,  sự  không  yên  lặng  của 
tâm,  sự  dao  động  của  tâm  và  sự  rối  loạn  của  tâm.  Như  thế  gọi  là  phóng  dật 
(uddhaccca). 

*  Giải  đãi  đó  ra  sao?  Như  là  buông  thả  tâm,  sự  rất  quá  buông  thả  tâm  thân  ác,  khẩu  ác 
và  ý  ác  hay  là  ngũ  dục;  không  cung  kỉnh,  không  cố  gắng  để  phẩm  hạnh  lui  sụt,  buông 
bỏ  sự  vừa  thích,  bỏ  qua  phận  sự,  không  sử  dụng  nhiều,  không  làm  cho  tiến  hóa  thêm, 
không  làm  nhiều,  không  bền  vững,  chẳng  thường  hay  phối  hợp,  có  sự  dể  duôi  lôi  thôi 
đối  với  sự  tu  tiến  tất  cả  pháp  thiện.  Như  thế  gọi  là  giải  đãi  (kosajja). 

*  Khinh  thị  đó  ra  sao?  Như  là  buông  thả  tâm,  sự  rất  quá  buông  thả  tâm  theo  thân  ác, 
khẩu  ác  và  ý  ác  hay  là  ngũ  dục.  Không  cung  kỉnh,  không  cố  gắng,  phẩm  hạnh  lui  sụt, 
không  buông  bỏ  sự  vừa  thích,  bỏ  qua  bổn  phận,  không  sử  dụng  nhiều,  không  làm  cho 
tiến  hóa  thêm,  không  làm  nhiều,  không  bền  vững,  chẳng  thường  hay  phối  hợp,  có  sự 
lôi  thôi,  cách  dể  duôi,  sự  dể  duôi,  thái  độ  dể  duôi  đối  với  sự  tu  tiến  tất  cả  pháp  thiện. 
Neu  có  trạng  thái  nhu  thế  gọi  là  khinh  thị  (pamãdo). 

953. 

*  Bất  tri  túc  đó  ra  sao?  Như  là  sự  ham  muốn,  thái  độ  của  những  bực  không  tri  túc  với  y 
bát,  với  ngọa  cụ  cùng  y  dược  và  các  món  phụ  tùng  theo  đặng.  Hay  là  đối  với  ngũ  dục 
có  sự  mong  mỏi,  hy  vọng  dục  vọng,  rất  dục  vọng,  không  biết  vừa  chừng. . .  sự  rất  mong 
mỏi  của  tâm.  Neu  có  trạng  thái  nhu  thế  mới  gọi  là  bất  tri  túc  (asantutthỉtã). 

*  Vô  lương  tri  đó  ra  sao?  Như  là  sự  không  biết,  không  thấy...  vô  minh  nhu  cây  chốt 
(gài).  Si  là  căn  bất  thiện.  Như  thế  gọi  là  vô  lưong  tri  (asampajahhatã). 

*  Đại  tham  đó  ra  sao?  Như  là  sự  ham  muốn  thái  quá  của  những  bực  không  tri  túc  với  y, 
bát,  với  ngọa  cụ  cùng  y  dược  và  các  món  phụ  tùng  tùy  theo  đặng.  Hay  là  đối  với  ngũ 
dục  có  sự  mong  mỏi,  hy  vọng,  dục  vọng,  rất  dục  vọng,  không  biết  vừa  chừng. . .  sự  rất 
mong  mỏi  của  tâm.  Neu  có  tướng  trạng  nhu  thế  mới  gọi  là  đại  tham  (mahicchatã) . 

954. 

*  Vô  tàm  đó  ra  sao?  Như  là  sự  hổ  thẹn  với  những  cách  hành  động  ác  đáng  hổ  thẹn  và 
không  hổ  thẹn  với  tất  cả  pháp  hiệp  với  tội  ác.  Như  thế  gọi  là  vô  tàm. 

*  Vô  úy  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  không  ghê  sợ  với  sự  hành  động  ác  đáng  ghê  sợ  và 
không  ghê  sợ  với  những  pháp  hiệp  tội  ác.  Như  thế  gọi  là  vô  úy. 

*  Khinh  thị  đó  ra  sao?  Như  là  buông  thả  tâm,  sự  rất  quá  buông  thả  tâm  theo  thân  ác, 
khẩu  ác  và  ý  ác  hay  là  ngũ  dục.  Không  cung  kỉnh,  không  cố  gắng,  phẩm  hạnh  lui  sụt, 
không  buông  bỏ  sự  vừa  thích,  bỏ  qua  bổn  phận,  không  sử  dụng  nhiều,  không  làm  cho 
tiến  hóa  thêm,  không  làm  nhiều,  không  bền  vững,  chẳng  thường  hay  phối  hiệp,  có  sự 
lôi  thôi,  cách  dể  duôi,  sự  dể  duôi,  thái  độ  dể  duôi  đối  với  sự  tu  tiến  pháp  thiện.  Nếu 
có  trạng  thái  như  thế  mới  gọi  là  khinh  thị  (pamãdo). 

955. 

*  Vô  quảng  đại  đó  ra  sao?  Như  là  sự  không  rộng  rãi,  cách  không  rộng  rãi,  chẳng  cung 
kỉnh,  chẳng  nghe  theo,  sự  không  tin  tưởng,  cách  không  tin  tưởng,  thái  độ  không  tín 
ngưỡng,  không  giới  đức,  không  kỉnh  quí.  Như  thế  gọi  là  vô  quảng  đại  (anãdariya). 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


293 


*  Người  nan  giáo  đó  ra  sao?  Như  là  cách  người  khó  dạy,  thái  độ  người  khó  dạy,  tư 
cách  người  khó  dạy,  chấp  cứng  can  cường,  ưa  thích  tranh  luận  sự  không  quảng  đại, 
cách  không  quảng  đại,  sự  không  cung  kỉnh,  sự  không  nghe  theo  trong  khi  bị  nhắc 
đúng  theo  chánh  pháp.  Như  thế  gọi  người  nan  giáo  (dovacassatã). 

*  Hữu  ác  hữu  đó  ra  sao?  Như  là  những  người  đối  với  kẻ  nào  mà  không  có  đức  tin, 
không  có  giới  hạnh,  thiếu  sự  học  vấn,  có  sự  hỏn  xẻn,  trí  tuệ  thô  so  mà  sử  dụng, 
thường  sử  dụng  hay  sử  dụng,  có  gặp  gõ  hay  gặp  gõ  sùng  tín,  ưa  mến  ủng  hộ  với 
những  người  đó  và  bận  bịu  nưong  cậy  theo  những  người  đó.  Như  thế  gọi  là  hữu  ác 
hữu  (pãpamittatã). 

956. 

*  Vô  đức  tin  đó  ra  sao?  Như  là  có  người  trong  đời  nay  không  trí  tuệ,  không  tín  ngưỡng 
với  Phật,  Pháp,  Tăng;  cách  bất  tín,  sự  bất  tín,  thái  độ  bất  tín,  rất  không  kỉnh  trọng. 
Neu  có  tướng  trạng  như  thế  gọi  là  vô  đức  tin  (assaddhiya). 

*  Bất  thỉ  ân  đó  ra  sao?  Do  năm  điều  lẫn  sắc  như  là  hỏn  xẻn  chỗ  ở,  hỏn  xẻn  dòng 
giống,  hỏn  xẻn  lợi  lộc,  hỏn  xẻn  sắc  đẹp,  hỏn  xẻn  pháp  là  sự  lẫn  sắt,  cách  lẫn  sắt,  thái 
độ  lẫn  sắt,  bón  rít  keo  kiệt,  giấu  giếm  và  không  hài  lòng.  Neu  có  tướng  trạng  như  thế 
gọi  là  bất  thi  ân  (avadanntã). 

*  Giải  đãi  đó  ra  sao?  Như  là  buông  thả  tâm,  sự  rất  buông  thả  tâm  theo  thân  ác,  khẩu  ác 
và  ý  ác  hay  là  ngũ  dục.  Hoặc  đối  với  sự  tu  tiến  tất  cả  pháp  thiện  không  liên  lạc, 
không  cung  kỉnh,  không  cố  gắng,  hành  vi  lui  sụt,  không  bỏ  sự  vừa  thích,  bỏ  qua  phận 
sự,  không  sử  dụng  nhiều,  không  tiến  thêm,  không  làm  nhiều,  không  bền  vững,  chẳng 
thường  hay  phối  họp,  có  sự  dể  duôi  lôi  thôi.  Như  thế  gọi  là  giải  đãi  (kosajja). 

957. 

*  Phóng  dật  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  sự  lao  chao  của  tâm,  sự  không  yên  lặng  của 
tâm,  sự  diu  động  của  tâm  và  sự  rối  loạn  của  tâm.  Như  thế  gọi  là  phóng  dật. 

*  Bất  thu  thúc  đó  ra  sao? 

-  Như  là  có  người  trong  đời  nay  mắt  đã  thấy  sắc  thảnh  người  chấp  tướng,  thảnh 
người  chấp  theo  phụ  thuộc  nên  tất  cả  pháp  tội  ác  như  là  tham  ác  và  ưu  sầu  trùm 
che  người  ấy  nên  mới  không  thu  thúc  nhãn  quyền.  Do  nhân  không  thu  thúc  nhãn 
quyền  mới  không  thực  hành  hầu  thu  thúc  nhãn  quyền,  không  gìn  giữ  nhãn  quyền, 
không  thảnh  tựu  cách  thu  thúc  nhãn  quyền  đó. 

-  Dù  tai  đã  nghe  tiếng. . .  mũi  đã  hửi  mùi. . .  lưỡi  đã  nếm  vị. . .  thân  đã  đụng  chạm. . . 
tâm  đã  biết  cảnh  pháp  thì  thảnh  người  chấp  tướng,  thảnh  người  chấp  theo  phụ 
thuộc  với  tất  cả  pháp  tội  ác  như  là  tham  ác  và  ưu  sầu  nói  vùi  lấp  người  ấy.  Không 
đặng  thu  thúc  ý  quyền  do  nhân  không  thu  thúc  ý  quyền  mới  không  thực  hành  để 
thu  thúc  ý  quyền  đó,  không  gìn  giữ  ý  quyền  đó  mới  không  thành  tựu  trong  sự  thu 
thúc  ý  quyền.  Như  thế  gọi  là  người  bất  thu  thúc  (asamvaro). 

*  Phá  giới  trong  khỉ  có  ra  sao?  Như  là  thân  phạm,  khẩu  phạm  hay  thân  và  khẩu  đều 
phạm.  Như  thế  gọi  là  phạm  giới  (dussĩlya). 

958. 

*  Sự  không  muốn  thấy  Thánh  nhân  đó  ra  sao?  Đây  gọi  là  Thánh  nhân  mà  Thánh 
nhân  đó  ra  sao?  Như  là  Đức  Phật,  Thinh  văn  đệ  tử  của  Đức  Phật  đều  gọi  là  Thánh, 
mà  không  muốn  thấy  không  muốn  gần  gũi  và  không  muốn  hội  hiệp  với  những  bực 
Thánh  đã  nói.  Như  thế  gọi  là  sự  không  muốn  thấy  Thánh  nhân  (ariya). 


294 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Không  muốn  nghe  chánh  pháp  đó  ra  sao?  Thế  nào  là  chánh  pháp?  Như  là  tứ  niệm 
xứ,  tứ  chánh  cần,  tứ  như  ý  túc,  ngũ  quyền,  ngũ  lực,  thất  giác  chi,  bát  chánh  đạo.  Như 
thế  gọi  là  chánh  pháp;  mà  không  muốn  nghe,  không  muốn  dự  thính,  không  muốn  học 
và  không  muốn  nhớ  những  chánh  pháp  ấy.  Như  thế  gọi  là  không  muốn  nghe  chánh 
pháp. 

*  Người  có  tâm  tranh  đua  đó  ra  sao?  Nói  tranh  đua  đó  mà  tranh  đua  ra  sao?  Như  là  sự 
tranh  đua,  thường  tranh  đua,  tính  tranh  đua,  tính  tranh  đua  hoài,  thái  độ  thường  tính 
tranh  đua,  sự  coi  hèn,  sự  cõi  rẻ,  sự  khinh  khi,  cách  tìm  lỗi.  Như  thế  gọi  là  người  có 
tâm  tranh  đua  (upãrambhacittatã) . 

959. 

*  Người  không  có  chánh  niệm  ra  sao?  Như  là  sự  nhớ  không  đặng,  nhớ  theo  không 
đặng,  nhớ  lại  không  đặng,  cách  nhớ  không  đặng,  thái  độ  nhớ  không  đặng,  sự  không 
đặng  nhớ,  sự  lo  lãng,  sự  lẫn  quên;  như  thế  gọi  là  người  không  có  chánh  niệm 
(mutthasacca) . 

*  Người  vô  lương  tri  đó  ra  sao?  Như  là  sự  không  biết,  không  thấy. . .  vô  minh  như  cây 
chốt  (gài),  si  là  căn  bất  thiện.  Như  thế  gọi  là  người  vô  lưong  tri  (asampajanna). 

*  Sự  tán  loạn  của  tâm  đó  ra  sao?  Như  là  sự  lao  chao  của  tâm,  sự  không  yên  tịnh  của 
tâm,  sự  lay  động  của  tâm  và  sự  rối  loạn  của  tâm.  Như  thế  gọi  là  sự  tán  loạn  của  tâm 
(cetaso  vikkhepo). 

960. 

*  Tác  ỷ  bất  tinh  vi  đó  ra  sao?  Như  là  sự  vật  không  trường  tồn  mà  tác  ý  khéo  cho  là 
trường  tồn.  Sự  vật  khổ  mà  tác  ý  không  khéo  cho  là  vui.  Sự  vật  vô  ngã  lại  tác  ý  không 
khéo  cho  là  hữu  ngã.  Sự  vật  bất  mỹ  lại  tác  ý  không  khéo  cho  là  tốt  đẹp.  Hay  là  sự  nhớ, 
sự  thường  nhớ,  sự  nghĩ  ngợi,  cách  suy  xét,  sự  tác  ý  của  tâm  sai  với  sự  chân  thật.  Như 
thế  gọi  là  tác  ý  bất  tinh  vi  (ayoniso  manasỉkãra) . 

*  Cách  sử  dụng  theo  đường  lối  xẩu  đó  ra  sao?  Như  là  tà  kiến,  tà  tư  duy,  tà  ngữ,  tà 
nghiệp,  tà  mạng,  tà  tinh  tấn,  tà  niệm,  tà  định.  Như  thế  gọi  là  sử  dụng  theo  đường  lối 
xấu.  Cách  thường  sử  dụng,  cách  thuần  sử  dụng,  cách  gặp  gỡ,  gặp  gỡ  nhuần  nhã,  sự 
thích  tâm,  cách  tâm  thích  hợp  với  đường  lối  xấu  ấy.  Những  người  nương  theo  đường 
lối  xấu  như  thế  đó  gọi  là  cách  sử  dụng  theo  đường  lối  xấu  (kummaggasevanã). 

*  Sự  sụt  sè  của  tâm  đó  ra  sao?  Như  là  sự  không  thích  hợp  của  tâm,  sự  không  vừa  với 
công  việc  của  tâm.  Sự  sụt  sè,  sự  lui  sụt,  sự  thối  hóa,  cách  thối  hóa,  thái  độ  thối  hóa,  sự 
ẩn  núp,  cách  ẩn  núp,  thái  độ  ẩn  núp  của  tâm.  Như  thế  gọi  là  sự  sụt  sè  của  tâm  (cetaso 
lĩnatta). 


Xiển  minh  phần  bốn  điều 
961. 

Trong  phần  bon  điều  ẩy,  mà  tứ  lậu  đó  ra  sao?  Như  là  dục  lậu,  hữu  lậu,  tà  kiến  lậu  và 
vô  minh  lậu. 

-  Trong  những  tứ  lậu  ẩy,  mà  dục  lậu  đó  ra  sao?  Như  là  sự  vừa  lòng  trong  dục  lạc,  sự 
chui  vùi  trong  dục  lạc.  Như  thế  gọi  là  dục  lậu  (kãmãsava). 

-  Hữu  lậu  đó  ra  sao?  Như  là  sự  vừa  lòng  trong  hữu  (bhava)...  sự  chui  vùi  trong 
hữu. . .  Như  thế  gọi  là  hữu  lậu  (bhavãsava). 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


295 


-  Tà  kiến  lậu  trong  khỉ  có  ra  sao?  Như  là  sự  nhận  thấy  rằng  đời  trường  tồn...  nhận 
thấy  chúng  sanh  sau  khi  chết  sanh  nữa  cũng  chẳng  phải,  không  sanh  nữa  cũng  chẳng 
phải,  kiến  thức  như  thế  là  thiên  kiến...  cách  chấp  theo  dị  đoan.  Neu  có  trạng  thái 
như  thế  gọi  là  tà  kiến  lậu. 

Tất  cả  tà  kiến  đều  gọi  là  tà  kiến  lậu  (dựthãsava). 

-  Vô  minh  lậu  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  sự  không  biết  trong  khổ...  vô  minh  như 
cây  chốt  (gài),  si  là  căn  bất  thiện.  Như  thế  gọi  là  vô  minh  lậu. 

Những  kể  trên  gọi  là  tứ  lậu. 

962. 

Tứ phược  đó  ra  sao?  Như  là  tham  ác  thân  phược,  sân  độc  thân  phược,  giới  cấm  thủ 

thân  phược  và  ngã  kiến  thân  phược. 

-  Trong  bổn  phược  đó,  mà  tham  ác  thân  phược  ra  sao?  Như  là  sự  mong  mỏi,  rất 
mong  mỏi...  sự  chăm  chú  sẽ  lấy  của  cải  người  khác,  tham  là  căn  bất  thiện.  Những 
thế  gọi  là  tham  ác  thân  phược  (abhijjãkãyagantha). 

-  Sân  độc  thân  phược  đó  ra  sao?  Như  là  sự  cừu  oán  phát  sanh  do  nghĩ  rằng  người 
nay  đã  làm  cho  ta  hư  hại. . .  sự  hung  dữ,  sự  ác  độc,  sự  không  hoan  hỷ  của  tâm.  Như 
thế  gọi  là  sân  độc  thân  phược  (byãpãdakãyagantha). 

-  Giới  cẩm  thủ  thân  phược  đó  ra  sao?  Như  là  Sa-môn,  Bà-la-môn  ngoại  giáo  có  kiến 
thức  như  vầy  sự  trong  sạch  nếu  đặng  là  nhờ  giới,  nhờ  hành  tức  là  thiên  kiến  chỉ 
nhận  thấy  với  hành  như  thế...  cách  chấp  theo  dị  đoan.  Neu  có  những  tướng  trạng 
như  thế  mới  gọi  là  giới  cấm  thủ  thân  phược  (sĩlabataparãmãsa  kãyagantha). 

-  Ngã  kiến  thân  phược  đó  ra  sao?  Như  là  sự  nhận  thấy  đời  trường  tồn  như  thế  là  sự 
thật,  còn  ngoài  ra  là  không  thật.  Sự  nhận  thấy  đời  không  trường  tồn  như  thế  là  thật, 
ngoài  ra  không  thật. . .  sự  nhận  thấy  rằng  chúng  sanh  sau  khi  chết  sanh  nữa  cũng 
chẳng  phải,  không  sanh  nữa  cũng  chẳng  phải  chính  đó  là  chắc  cứng,  còn  cách  khác 
không  chắc  thật.  Sự  nhận  thấy  theo  thường  kiến...  cách  chấp  bằng  lối  dị  đoan.  Neu 
có  trạng  thái  như  thế  đó  mới  gọi  là  ngã  kiến  thân  phược  (ỉdamsaccãbhỉnỉvesa 
kãyagantha). 

Trừ  ra  giới  cấm  thủ  thân  phược,  còn  tà  kiến  tất  cả  cũng  đều  gọi  là  ngã  kiến  thân 
phược. 

Những  như  thế  gọi  là  tứ  phược  (gantha). 

963. 

Tứ  bộc. . .  tứ  phối. . .  tứ  thủ  đó  ra  sao?  Như  là  dục  thủ,  tà  kiến  thủ,  giới  cấm  thủ  và  ngã 

chấp  thủ. 

-  Trong  bổn  thủ  ấy,  mà  dục  thủ  đó  ra  sao?  Như  là  sự  vừa  lòng  trong  dục...  sự  vùi 
mài  trong  dục.  Như  thế  gọi  là  dục  thủ  (kãmupãdãna). 

-  Kiến  thủ  đó  ra  sao?  Như  là  sự  nhận  thấy  rằng  bố  thí  rồi  không  có  quả  phước.  Cách 
cúng  dường  tam  bảo  cũng  không  có  quả  phước...  còn  Sa- môn,  Bà-la-môn  mà  bực 
chuyên  tu  hành  đúng  tự  mình  đắc  chứng  tỏ  ngộ  đời  nay  và  đời  khác  rồi  tuyên  bố  cho 
người  khác  biết,  cả  thế  giới  đều  không  có.  Sự  nhận  thấy  theo  thiên  kiến. . .  cách  chấp 
bằng  lối  dị  đoan.  Neu  có  những  trạng  thái  như  thế  mới  gọi  là  kiến  thủ 
(ditthupãdãna). 

Trừ  ra  giới  cấm  thủ  và  ngã  chấp  thủ  rồi,  còn  tất  cả  tà  kiến  đều  gọi  là  tà  kiến  thủ. 

-  Giói  cẩm  thủ  đó  ra  sao?  Như  là  Sa-môn,  Bà-la-môn  ngoại  giáo  có  sự  nhận  thấy 
rằng  cách  trong  sạch  có  thể  đặng  là  do  giới,  do  hành.  Nhận  thấy  chỉ  có  giới  hành  đó 


296 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


là  thiên  kiến. . .  cách  chấp  theo  lối  dị  đoan.  Neu  có  những  tướng  trạng  như  thế  gọi  là 
giới  cấm  thủ. 

-  Ngã  chấp  thủ  đó  ra  sao?  Như  là  phàm  phu  trong  đời  nầy  có  người  thiếu  học  vấn, 
không  đặng  thấy  Thánh  nhân,  không  rành  trong  pháp  của  Thánh  nhân,  không  đặng 
thụ  huấn  trong  pháp  của  Thánh  nhân.  Không  gặp  trí  thức,  không  rảnh  trong  pháp 
của  trí  thức,  không  đặng  thụ  huấn  trong  pháp  của  trí  thức  mới  nhận  thấy  sắc  là  ta 
hay  ta  có  sắc,  hoặc  thấy  sắc  trong  ta  hay  là  nhận  thấy  ta  trong  sắc.  vẫn  nhận  thấy 
thọ  là  ta. . .  nhận  thấy  tưởng  là  ta. . .  nhận  thấy  hành  là  ta. . .  nhận  thấy  thức  là  ta. . . 
hay  nhận  thấy  ta  có  thức,  hoặc  nhận  thấy  thức  trong  ta  hay  là  nhận  thấy  ta  trong 
thức.  Sự  nhận  thấy  thiên  kiến. . .  cách  chấp  theo  dị  đoan.  Neu  có  những  tướng  trạng 
như  thế  mới  gọi  là  ngã  chấp  thủ  (attavãdupãdãna). 

Những  cách  như  thế  gọi  là  tứ  thủ  (upãdãna). 

964. 

Tứ  ái  thủ  đó  ra  sao?  Như  là  ái  khi  sẽ  phát  sanh  ra  cho  Phíc-khú  hoặc  sanh  nguyên  do 
y.  Ái  khi  sẽ  phát  sanh  cho  Phíc-khú  hoặc  do  bát.  Ái  khi  sẽ  phát  sanh  cho  Phíc-khú 
hoặc  do  nhân  nơi  chỗ  nương  ở.  Ái  khi  sẽ  phát  sanh  cho  Phíc-khú  hoặc  nhân  do  tứ  vật 
dụng  như  đã  nói  mà  tinh  vi  và  rất  tốt  đẹp.  Những  thế  gọi  là  tứ  ái  thủ  (tanhuppãdã). 

965. 

Tứ  thiên  vị  đó  ra  sao?  Như  là  thiên  vị  vì  thương,  thiên  vị  vì  ghét,  thiên  vị  vì  ngu  lỗ, 
thiên  vị  vì  sợ.  Những  tướng  trạng  thiên  vị  dù  thiên  vị  vì  ưa  hay  thiên  vị  trong  phe  đảng 
diêu  chuyển  như  nước  chảy.  Neu  có  những  tướng  trạng  như  thế  đều  thuộc  về  tứ  thiên 
vị  (Agatigama) . 

966. 

Tứ  hội  ngộ  đó  ra  sao?  Như  là  sự  hiểu  lầm  do  tưởng,  sự  hiểu  lầm  do  tâm,  sự  hiểu  lầm 
do  tà  kiến,  sự  vật  vô  thường  cho  là  trường  tồn,  hiểu  lầm  do  tưởng,  hiểu  lầm  do  tâm, 
hiểu  lầm  do  tà  kiến,  sự  vật  khổ  cho  là  lạc.  Sự  hiểu  lầm  do  tưởng,  sự  hiểu  lầm  do  mãnh 
lực  của  tâm,  sự  hiểu  lầm  do  mãnh  lực  tà  kiến,  sự  vật  vô  ngã  cho  là  hữu  ngã.  Hiểu  lầm 
do  tưởng,  hiểu  lầm  do  tâm,  hiểu  lầm  do  tà  kiến,  vật  bất  mỹ  cho  là  tốt  đẹp.  Những  như 
thế  gọi  là  tứ  hội  ngộ  (vipariyesã). 

967. 

Tứ  phi  đặc  từ  đó  ra  sao?  Như  là  khi  không  thấy  nói  là  thấy.  Không  nghe  nói  là  nghe. 
Không  biết  nói  là  biết.  Không  hiểu  nói  là  hiểu  rõ.  Những  thế  gọi  là  tứ  phi  đặc  từ 
(anariyavohãrã). 

968. 

Tứ  phi  đặc  từ  (khác  nữa)  đó  ra  sao?  Khi  thấy  nói  không  thấy.  Khi  nghe  nói  không 
nghe.  Khi  biết  nói  không  biết.  Khi  hiểu  nói  không  hiểu.  Như  thế  gọi  là  tứ  phi  đặc  từ 
(anariyavohãrã). 

969. 

Tứ  ác  đó  ra  sao?  Như  là  sát  sanh,  trộm  cưóp,  tà  dâm,  vọng  ngữ.  Những  thế  gọi  là  tứ 
ác  (duccarita). 

970. 

Tứ  ác  (khác  nữa)  đó  ra  sao? 

Như  là  vọng  ngôn,  lưỡng  thiệt,  ác  khẩu,  ỷ  ngữ.  Những  thế  gọi  là  tứ  ác  (duccarita). 

971. 

Tứ  nạn  đó  ra  sao?  Như  là  sanh  nạn,  lão  nạn,  bệnh  nạn  và  tử  nạn.  Những  thế  gọi  là  tứ 
nạn  (bhaya). 


972. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


297 


Tứ  nạn  (khác  nữa)  đó  ra  sao?  Như  là  vương  nạn,  cưóp  nạn,  thủy  nạn  và  hỏa  nạn. 
Những  thế  gọi  là  tứ  nạn  (bhaya). 

973. 

Tứ  nạn  (khác  nữa)  đó  ra  sao?  Nạn  phát  sanh  từ  sóng  nước,  nạn  phát  sanh  từ  (con) 
sấu,  nạn  phát  sanh  từ  tham  nguyên  (chỗ  sâu),  nạn  phát  sanh  từ  cá  dữ.  Những  thế  gọi  là 
tứ  nạn  (bhaya). 

974. 

Tứ  nạn  (khác  nữa)  đó  ra  sao?  Nạn  phát  sanh  từ  tự  chê  trách,  nạn  phát  sanh  từ  người 
khác  chê  trách,  nạn  phát  sanh  từ  roi  vọt,  nạn  phát  sanh  từ  khổ  thú.  Những  thế  gọi  là  tứ 
nạn  (bhaya). 

975. 

Tứ  kiến  đó  ra  sao?  Như  là  kiến  thức  phát  sanh  bằng  lối  nhứt  định  chắc  chắn  rằng  khổ 
lạc  đều  tự  ta.  Kiến  thức  phát  sanh  nhận  chắc  rằng  khổ  lạc  do  người  khác  làm  cho.  Kiến 
thức  phát  sanh  bằng  lối  nhận  chắc  rằng  khổ  lạc  do  cả  ta  và  người  khác  làm  ra.  Kiến 
thức  phát  sanh  nhận  chắc  rằng  khổ  lạc  không  phải  ta,  không  phải  người  khác  làm  cho 
mà  chỉ  tự  nhiên  phát  sanh.  Những  thế  gọi  là  tứ  kiến  (ditthi). 

Xíển  minh  phần  năm  điều 

976. 

Trong  những  phần  năm  điều,  mà  ngũ  triền  thô  ra  sao?  Ngũ  triền  phần  hạ  như  là  thân 
kiến,  hoài  nghi,  giới  cấm  thủ,  dục  dục,  sân  độc.  Những  thế  gọi  là  ngũ  triền  thô 
(orambhãgiyasamyohana). 

977. 

Ngũ  triền  tế  đó  ra  sao?  Ngũ  triền  phần  thượng  như  là  sắc  ái,  vô  sắc  ái,  ngã  mạn, 
phóng  dật,  vô  minh.  Những  thế  gọi  là  ngũ  triền  tế  (uddhambhãgiyasarnyoỳana). 

978. 

Ngũ  lẫn  sắc  đó  ra  sao?  Ngũ  lẫn  sắc  như  là  hỏn  xẻn  chỗ  ở,  hỏn  xẻn  dòng  giống,  hỏn 
xẻn  lợi  lộc,  hỏn  xẻn  sắc  đẹp,  hỏn  xẻn  Giáo  pháp.  Những  thế  gọi  là  ngũ  lẫn  sắc 
(macchariya). 

979. 

Ngũ  quan  hệ  đó  ra  sao?  Ngũ  quan  hệ  như  là  ái  quan  hệ,  sân  quan  hệ,  si  quan  hệ,  ngã 
mạn  quan  hệ,  tà  kiến  quan  hệ.  Những  thế  gọi  là  ngũ  quan  hệ  (sahga). 

980. 

Ngũ  tiển  đó  ra  sao?  Ngũ  tiến  như  là  ái  tiến,  sân  tiển,  si  tiến,  ngã  mạn  tiển,  tà  kiến  tiển. 
Những  thế  gọi  là  ngũ  tiển  (sallã). 

981. 

Ngũ  tâm  thối  hóa  đó  ra  sao?  Ngũ  tâm  thối  hóa  như  là  người  vẫn  sai  kỵ,  nghi  ngờ, 
không  quyết  tin,  không  tín  ngưỡng  với  Đức  Phật;  vẫn  sai  kỵ  nghi  ngờ  không  quyết  tin, 
không  tín  ngưỡng  với  Giáo  pháp,  vẫn  sai  kỵ  nghi  ngờ,  không  quyết  tin,  không  tín 
ngưỡng  với  Tăng,  vẫn  sai  kỵ  nghi  ngờ,  không  quyết  tín,  không  tín  ngưỡng  với  điều 
học.  Hay  là  đối  với  các  bạn  phạm  hạnh  hay  hờn  giận,  không  ưa  thích,  có  tâm  đã  kích, 
cường  ngạnh,  cố  chấp.  Những  thế  gọi  là  ngũ  tâm  thối  hóa  (cetokhilã). 

982. 

Ngũ  tâm  nhiễm  đắm  đó  ra  sao?  Ngũ  tâm  nhiễm  đắm  như  là:  1)  những  người  chưa  xa 
lìa  sự  vọng  dục,  chưa  xa  lìa  sự  ưa  thích,  chưa  xa  lìa  sự  thương  yêu,  chưa  xa  lìa  sự  khao 
khát,  chưa  xa  lìa  sự  nóng  nảy,  chưa  xa  lìa  sự  ham  muốn  trong  dục;  2)  hay  những  người 


298 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


chưa  xa  lìa  sự  vọng  dục,  chưa  xa  lìa  sự  ưa  thích,  chưa  xa  lìa  sự  thương  yêu,  chưa  xa  lìa 
sự  khao  khát,  chưa  xa  lìa  sự  nóng  nảy,  thì  cũng  chưa  xa  lìa  tham  trong  thân;  3)  những 
người  chưa  xa  lìa  sự  vọng  dục,  chưa  xa  lìa  sự  vừa  lòng,  chưa  xa  lìa  sự  thương  mến, 
chưa  xa  lìa  sự  khao  khát,  chưa  xa  lìa  sự  nóng  nảy,  cũng  chưa  xa  lìa  sự  tham  sắc;  4)  độ 
vật  thực  đã  no  nê  vừa  ý  rồi  tìm  sự  an  lạc  bằng  cách  nằm,  tìm  sự  vui  bằng  cách  phiên 
chuyển  qua  lại  và  tìm  sự  an  vui  trong  cách  ngủ;  5)  hay  là  hy  vọng  một  vị  Chư  thiên 
nào  rồi  tu  phạm  hạnh  với  tâm  tưởng  rằng  ta  sẽ  thảnh  Chư  thiên  bực  đại  thế  lực,  hoặc 
một  vị  Chư  thiên  thiếu  thế  lực  thảnh  tựu  do  giới  ấy,  hoặc  do  tinh  tấn  ấy  hay  là  do  phạm 
hạnh  ấy.  Những  thế  gọi  là  ngũ  tâm  nhiễm  (cetaso  vinibandhã). 

983. 

Ngũ  cái  đó  ra  sao?  Là  dục  dục  cái  (kãmacchandanĩvarana)  là  pháp  hạn  chế  thiện 
không  cho  sanh  ra,  tức  là  dục  dục;  là  sân  độc  cái  (byãpãdanĩvarana)  là  pháp  hạn  chế 
thiện  không  cho  phát  sanh,  tức  là  sân  độc;  là  hôn  trầm  thùy  miên  cái 
(thĩnamiddhinĩvarana)  là  pháp  hạn  chế  thiện  không  cho  phát  sanh  tức  là  hôn  trầm  thùy 
miên;  là  trạo  hối  cái  (uddhaccacukkuccanĩvarana)  là  pháp  hạn  chế  thiện  không  cho 
phát  sanh  tức  là  trạo  hối;  là  hoài  nghi  cái  (vicikicchãnĩvarana)  là  pháp  hạn  chế  thiện 
không  cho  phát  sanh  tức  là  hoài  nghi.  Những  thế  gọi  là  ngũ  cái  (paỉíca  nĩvarana). 

984. 

Ngũ  vô  gián  nghiệp  đó  ra  sao?  Như  là  giết  cha,  giết  mẹ,  giết  A  La  Hán,  chích  huyết 
thân  Phật  và  phá  hòa  hiệp  Tăng.  Những  thế  gọi  là  ngũ  vô  gián  nghiệp  (kamma 
ãnantarika). 

985. 

Ngũ  kiến  thức  đó  ra  sao?  Như  là  có  bực  Sa-môn  hoặc  Bà-la-môn  có  vị  trình  bày  như 
vầy:  Ta  có  tưởng,  sau  khi  chết  không  thay  đổi.  Hay  Sa-môn,  Bà-la-môn  có  vị  trình  bày 
như  vầy:  Ta  không  có  tưởng,  sau  khi  chết  không  thay  đổi.  Hoặc  có  Sa-môn,  Bà-la-môn 
nào  trình  bày  rằng  ta  có  tưởng  cũng  không  phải,  không  có  tưởng  cũng  không  phải  sau 
khi  chết  không  thay  đổi.  Hay  có  bực  Sa-môn,  Bà-la-môn  có  vị  vẫn  chế  định  sự  tiêu 
diệt,  sự  tiêu  tàn,  sự  không  có  của  chúng  sanh  vẫn  rõ  rệt.  Hay  có  bực  Sa-môn,  Bà-la- 
môn  có  vị  trình  bày  Níp-bàn  hiện  tại.  Những  thế  gọi  là  ngũ  kiến  thức  (ditthi). 

986. 

Ngũ  oan  trái  đó  ra  sao?  Như  là  sát  sanh,  trộm  cưóp,  tà  dâm,  vọng  ngữ,  ẩm  tửu  và 
dùng  cách  chất  say,  ăn  men,  ăn  hèm.  Những  thế  gọi  là  ngũ  oan  trái  (verã). 

987. 

Ngũ  phiến  đó  ra  sao?  Như  là  thân  tộc  phiến  (nãtibyasana),  phẩm  thực  phiến 
(bhogabyasana),  tật  bệnh  phiến  (rogabyasana),  giới  hạnh  phiến  (sĩỉabyasana),  tà  kiến 
phiến  (dựthibyasana).  Những  thế  gọi  là  ngũ  phiến  (byasana). 

988. 

Ngũ  quá  bất  nhẫn  đó  ra  sao?  Như  là  nhiều  người  không  thích,  có  oan  trái,  có  tội  lỗi 
nhiều,  chết  mê  loạn  và  sau  khi  chết  sa  vào  đường  ác  như  khổ  thú,  khổ  hình  và  Địa 
ngục.  Những  thế  gọi  là  ngũ  quá  bất  nhẫn  (akkhantiyã  ãdĩnavã). 

989. 

Ngũ  nạn  đó  ra  sao?  Như  là  nạn  phát  sanh  do  nuôi  sống,  nạn  phát  sanh  do  chê  bai,  nạn 
phát  sanh  do  sợ  trong  khi  hội  họp,  nạn  phát  sanh  do  tử  và  nạn  phát  sanh  do  sa  đoạ 
đường  ác.  Những  thế  gọi  là  ngũ  nạn  (bhaya). 

990. 

Ngũ  thuyết  Nỉp-bàn  hiện  tại  kiến  đó  ra  sao? 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhahga)  -  (Cảo  Bản) 


299 


1.  Như  là  Sa-môn  hoặc  Bà-la-môn  trong  đời  nầy  có  tà  thuyết  như  vầy:  Nầy  chư  hiền 
giả  khi  nào  ta  đầy  đủ  tràn  trề  dồi  dào  với  ngũ  dục  lạc  thì  do  nhân  ấy  ta  đây  mới  gọi 
là  đắc  Níp-bàn  hiện  tại  kiến  cao  tột.  Hoặc  có  những  Sa-môn,  Bà-la-môn  một  đảng 
nào  mà  đặt  ra  Níp-bàn  hiện  tại  cao  siêu  của  chúng  sanh  hiện  bày  bằng  cách  như  thế. 

2.  Có  Sa-môn  hoặc  Bà-la-môn  khác  nữa  trình  bày  với  Sa-môn  hoặc  Bà-la-môn  đó  như 
vầy:  Nay  chư  hiền  giả,  Ngài  trình  bày  cái  ngã  đâu?  Cái  ngã  ấy  chính  vẫn  có,  ta  sẽ 
trình  bày  như  vầy:  Cái  ta  đó  không  có  cũng  không  lý. 

Nay  chư  hiền  giả,  chỉ  cái  ta  ấy,  chính  cái  ta  ấy  sẽ  gọi  là  chủng  Níp-bàn  hiện  tại 
cao  tột,  do  nhân  bao  nhiêu  đó  phi  lý,  điều  nay  có  cho  là  nhân. 

Nay  chư  hiền  giả,  bởi  vì  tất  cả  dục  không  bền  thành  khổ,  phát  sanh  sầu,  khóc,  ưu, 
ai,  sự  buồn  rầu,  sự  than  khóc,  sự  khổ,  sự  ưu  sầu  vì  bởi  những  dục  đó  biến  chuyển 
thành  thứ  khác. 

Nay  hiền  giả,  nếu  khi  nào  cái  ta  ấy  tĩnh  ly  dục,  vắng  lặng  đã  lìa  pháp  thiện,  vẫn 
đắc  so  thiền. . . 

Nay  chư  hiền  giả,  chính  do  nhân  với  duyên  đó  ta  đây  mới  gọi  là  đắc  chứng  Níp- 
bàn  hiện  tại  cao  siêu.  Có  bọn  Sa-môn,  Bà-la-môn  định  đặt  Níp-bàn  hiện  tại  cao  siêu 
của  chúng  sanh  vẫn  có  bằng  cách  như  thế. 

3.  Có  bực  Sa-môn  hoặc  Bà-la-môn  khác  trình  bày  với  Sa-môn  hoặc  Bà-la-môn  đó  nhu 
vầy:  Nay  hiền  giả,  Ngài  tường  thuật  cái  ta  đâu  chi?  Chính  cái  ta  ấy  vẫn  có  chúng  ta 
sẽ  trình  bày  nhu  vầy:  Cái  ta  đó  không  có  không  lý. 

Nay  hiền  giả,  chỉ  cái  ta  ấy  sẽ  gọi  là  đắc  chứng  Níp-bàn  cao  thượng  với  nhân  bao 
nhiêu  đó  cũng  vô  lý,  điều  ấy  có  chi  là  thảnh  nhân.  Tầm,  tứ  nào  mà  có  trong  so  thiền 
ấy,  có  trong  so  thiền  đó,  thì  so  thiền  ấy  vẫn  hiện  thảnh  đồ  thô  bởi  do  tầm  và  tứ  ấy. 

Nay  hiền  giả,  chính  khi  nào  ta  đắc  nhị  thiền  thì  dĩ  nhiên  trong  sạch  do  vắng  lặng 
tầm,  tứ. . .  với  nhân  bao  nhiêu  đó,  cái  ta  ấy  mới  gọi  là  đắc  chứng  Níp-bàn  hiện  tại 
cao  thượng. 

4.  Có  nhóm  Sa-môn  hoặc  Bà-la-môn  khác  tự  định  đặt  Níp-bàn  hiện  tại  cao  thượng  của 
chúng  sanh  vẫn  có  hiện  bày  bằng  cách  như  thế  đó.  Cũng  có  Sa-môn  hoặc  Bà-la-môn 
nào  khác  mà  nói  với  Sa-môn,  Bà-la-môn  đó  nhu  vầy:  Nay  chư  hiền  giả,  Ngài  nói  cái 
ta  như  thế  nào?  Chính  là  cái  ta  ấy  vẫn  có  chúng  ta  sẽ  trình  bày  cái  ta  đó  không  có 
cũng  không  lý. 

Nay  hiền  giả,  chỉ  là  cái  ta  ấy  sẽ  gọi  là  đắc  chứng  Níp-bàn  hiện  tại  cao  siêu  bằng 
nhân  bấy  nhiêu  đó  cũng  vô  lý,  điều  đó  có  chi  là  nhân  vì  hỷ  mà  tâm  bồng  bột  ở  trong 
nhị  thiền  ấy  hiện  thảnh  đồ  thô,  chính  do  hỷ  là  sự  bồng  bột  tâm  đó. 

Nay  hiền  giả,  nếu  khi  nào  đặng  bày  trừ  hỷ  nữa  thì  cái  ngã  ấy  đắc  chứng  tam 
thiền. . .  bằng  nhân  bao  nhiêu  đó  thì  cái  ta  ấy  mới  gọi  là  đắc  chứng  Níp-bàn  hiện  tại 
cao  siêu. 

5.  Có  một  đám  Sa-môn  hoặc  Bà-la-môn  định  đặt  Níp-bàn  hiện  tại  cao  siêu  của  chúng 
sanh  vẫn  có  hiện  bày  bằng  cách  nhu  thế.  Lại  có  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác  nữa  trình 
bày  với  Sa-môn,  Bà-la-môn  đó  nhu  vầy:  Nay  hiền  giả,  Ngài  nói  cái  chi  là  ta,  chính 
cái  ta  ấy  vẫn  có,  chúng  ta  sẽ  đặng  trình  bày  như  vầy:  Cái  ta  đó  không  có  cũng  vô  lý. 

Nay  hiền  giả,  cái  ta  ấy  gọi  là  đắc  chứng  Níp-bàn  hiện  tại  cao  siêu  bằng  nhân  bao 
nhiêu  đó  cũng  vô  lý,  điều  nay  có  chi  là  nhân  có  hưởng  lạc  trong  tâm  ở  trong  tam 
thiền  ấy,  thế  nên  tam  thiền  ấy  vẫn  hiện  bày  lối  thô,  bởi  hưởng  lạc  trong  tâm  đó.  Neu 
khi  nào  mà  cái  ấy  đắc  chứng  tứ  thiền  đặng  trừ  lạc. . .  chỉ  do  nhân  ấy  thì  cái  ta  đó  mới 


300 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


gọi  là  đắc  chứng  Níp-bàn  hiện  tại  cao  thượng.  Bọn  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  mà  định 
đặt  Níp-bàn  hiện  tại  cao  thượng  của  chúng  sanh  vẫn  có  hiện  bày  bằng  cách  như  thế. 

Những  đó  gọi  là  ngũ  thuyết  Níp-bàn  hiện  tại  (dựthadhammanibbãnavãda). 

Xiển  minh  phần  sáu  điều 

991. 

Trong  phần  lục  điều,  mà  lục  căn  khanh  biện  ra  sao?  Như  là  sự  sân,  sự  vong  ân,  sự  đố 
kỵ,  sự  khoe  khoang,  sự  móng  ô  uế  và  sự  tự  chấp  theo  kiến  thức  của  mình.  Những  thế 
gọi  là  lục  căn  khanh  biện  (vivãdamũỉa). 

992. 

Lục  pháp  liên  quan  dục  ái  đó  ra  sao?  Như  là  sự  vọng  dục,  rất  vọng  dục...  sự  quá 
vọng  dục  của  tâm,  ngoan  cố  theo  dục  lạc  trong  những  sắc  vừa  lòng. . .  thinh  vừa  lòng. . . 
khí  vừa  lòng. . .  vị  vừa  lòng. . .  xúc  vừa  lòng. . .  và  cảnh  pháp  vừa  lòng. . .  liên  quan  với 
ái  hay  rất  ưa  thích. . .  Những  sự  ái  dục  lạc  của  tâm  như  thế  gọi  là  lục  pháp  liên  quan 
dục  ái  (chandarãgãgehasitã  dhammã). 

993. 

Lục  ác  độc  tông  đó  ra  sao?  Như  là  sự  cừu  thù,  sự  sôi  nổi  của  tâm...  sự  hung  ác,  sự 
độc  hại,  sự  không  hoan  hỷ  của  tâm  đối  với  sắc  không  thích  tâm. . .  tiếng  không  thích 
tâm. . .  khí  không  thích  tâm. . .  vị  không  thích  tâm. . .  xúc  không  thích  tâm. . .  và  cảnh 
pháp  không  thích  tâm,  cho  đến  cừu  thù  oán  hận  của  tâm. . .  Hay  là  tâm  hung  dữ  độc  ác, 
ý  không  hoan  hỷ.  Những  thế  gọi  là  ác  độc  tông  (vidhavatthu). 

994. 

Lục  ái  thân  đó  ra  sao?  Như  là  sắc  ái,  thinh  ái,  khí  ái,  vị  ái,  xúc  ái  và  pháp  ái.  Những 
thế  gọi  là  lục  ái  thân  (tahhãkãya). 

995. 

Lục  phòng  xá  đó  ra  sao?  Như  là  những  người  không  cung  kỉnh,  không  tin  theo  giáo 
chủ  đang  hiện  hành...  trong  Pháp  bảo  đang  hiện  hành...  trong  Tăng  bảo  đang  hiện 
hành. . .  trong  điều  học  đang  hiện  hành. . .  trong  sự  dể  duôi  đang  hiện  hành  mà  người 
không  cung  kỉnh  và  không  nghe  theo  với  sự  khuyên  bảo  đang  hiện  hành.  Những  nhu 
thế  gọi  là  lục  phòng  xá  (agãravã). 

996. 

Lục  pháp  thối  hóa  đó  ra  sao?  Như  là  sự  ưa  tạo  lập,  ưa  nói  chuyện,  ưa  ngủ  nghỉ,  ưa  trà 
trộn  với  đám  đông,  ưa  cách  ở  chung  và  ưa  trong  pháp  hành  nhân  trễ  nải.  Những  thế  gọi 
là  lục  pháp  thối  hóa  (parihãniyã  dhammã). 

997. 

*  Lục  pháp  thối  hóa  (nữa)  đó  ra  sao? 

Như  là  sự  ưa  tạo  lập,  ưa  nói  chuyện,  ưa  ngủ  nghỉ,  ưa  chung  chạ  đám  đông  thành 
người  nan  giáo  và  thảnh  người  có  bạn  ác  xấu.  Những  thế  gọi  là  lục  pháp  thối  hóa 
(parihãniyã  dhammã). 

998. 

Lục  hỷ  nhớ  tưởng  đó  ra  sao?  Như  là  mắt  đã  thấy  sắc  nhớ  đến  sắc  nương  căn  cứ  hỷ. 
Tai  đã  nghe  tiếng. . .  mũi  đã  hửi  hơi. . .  lưỡi  đã  nếm  vị. . .  thân  đã  đụng  chạm. . .  ý  đã  biết 
cảnh  pháp  đều  nhớ  tưởng  bằng  cơ  sở  hỷ.  Những  thế  gọi  là  lục  hỷ  nhớ  tưởng 
(somanassupavicãrã). 


999. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


301 


Lục  ưu  nhớ  tưởng  đó  ra  sao?  Như  là  mắt  đã  thấy  sắc  móng  tưởng  đến  sắc  bằng  cơ  sở 
ưu.  Tai  đã  nghe  tiếng. . .  mũi  đã  hửi  hơi. . .  lưỡi  đã  nếm  vị. . .  thân  đã  đụng  chạm. . .  tâm 
đã  biết  cảnh  pháp  mà  nhớ  đến  cảnh  pháp  bằng  cơ  sở  ưu.  Những  thế  gọi  là  lục  ưu  nhớ 
tưởng  (domanassupavỉcãrã). 

1000. 

Lục  xả  cận  tứ  đó  ra  sao?  Như  là  mắt  đã  thấy  sắc  móng  nhớ  đến  sắc  bằng  cơ  sở  xả.  tai 
đã  nghe  tiếng...  mũi  đã  hửi  hơi...  lưỡi  đã  nếm  vị...  thân  đã  đụng  chạm...  và  tâm  đã 
biết  cảnh  pháp  rồi  móng  tưởng  đến  cảnh  pháp  bằng  cơ  sở  xả.  Những  thế  gọi  là  lục  xả 
cận  tứ  (upekkhũvicãrã) . 

1001. 

Lục  liên  quan  hỷ  đó  ra  sao?  Như  là  sự  vui  lòng,  sự  an  tâm,  sự  hưởng  cảnh  an  vui  từ 
nơi  tâm  xúc,  thái  độ  hưởng  cảnh  an  vui  từ  nơi  tâm  xúc,  cố  nương  với  dục  lạc  đối  với 
trong  sắc  vừa  lòng. . .  thinh  thích  ý...  hơi  thích  tâm. . .  vị  vừa  ý. . .  xúc  vừa  lòng. . .  có  sự 
yên  tâm  vui  lòng  hưởng  cảnh  an  vui  phát  sanh  từ  ý  xúc  hay  thái  độ  hưởng  cảnh  an  vui 
từ  ý  xúc,  cố  nương  dục  lạc  trong  cảnh  pháp  vừa  lòng.  Những  thế  gọi  là  lục  liên  quan 
hỷ  (gehasitasomanassa). 

1002. 

Lục  liên  quan  ưu  đó  ra  sao?  Như  là  sự  không  vui  lòng,  khổ  tâm,  sự  hưởng  cảnh 
không  vui  và  khổ  tâm  sanh  từ  nơi  ý  xúc,  thái  độ  hưởng  cảnh  chẳng  vui  khổ  tâm  sanh 
từ  nơi  ý  xúc,  cố  nương  dục  lạc  đối  trong  sắc  chẳng  vừa  lòng. . .  tiếng  chẳng  vừa  lòng. . . 
hơi  chẳng  vừa  ý...  vị  chẳng  vừa  tâm. . .  xúc  không  thích  hợp,  sự  không  vui  lòng,  cách 
khổ  tâm,  sự  hưởng  cảnh  không  vui  thành  khổ  sanh  từ  ý  xúc,  thái  độ  hưởng  cảnh  không 
vui  thành  khổ  sanh  từ  ý  xúc,  cố  nương  dục  lạc,  đối  trong  cảnh  pháp  đều  chẳng  vừa 
lòng.  Những  thế  gọi  là  lục  liên  quan  ưu  (gehasitadomanassa). 

1003. 

Lục  liên  quan  xả  đó  ra  sao?  Như  là  sự  làm  trong  tâm  liên  quan  với  phi  khổ  phi  lạc,  sự 
hưởng  cảnh  phi  khổ  phi  lạc  sanh  từ  ý  xúc,  thái  độ  hưởng  cảnh  phi  khổ  phi  lạc  sanh  từ  ý 
xúc,  cố  hưởng  dục  lạc  sắc  thuộc  cơ  sở  xả. . .  thinh  thuộc  cơ  sở  xả. . .  khí  thuộc  cơ  sở 
xả...  vị  thuộc  cơ  sở  xả...  xúc  thuộc  cơ  sở  xả...  sự  phi  lạc  phi  phi  lạc  của  tâm,  sự 
hưởng  cảnh  phi  khổ  phi  lạc  cũng  sanh  từ  ý  xúc,  thái  độ  hưởng  cảnh  phi  khổ  phi  lạc 
cũng  sanh  từ  ý  xúc,  cố  nương  dục  lạc  trong  cảnh  pháp  thuộc  cơ  sở  xả.  Những  thế  gọi 
là  lục  liên  quan  xả  (gehasitã  upekkhã). 

1004. 

Lục  tà  kiến  đó  ra  sao? 

-  Như  là  sự  nhận  thấy  phát  sanh  với  người  ấy  bằng  cách  chắc  chắn  như  vầy:  Cái  ngã 
của  ta  hoặc  cũng  có  như  thế  hay  sự  nhận  thức  phát  sanh  của  người  ấy  cố  định  như 
vầy:  Cái  ngã  của  ta  hoặc  cũng  không  có  hay  sự  kiến  thức  phát  sanh  cho  người  ấy 
bằng  cách  cương  quyết  như  vầy:  Ta  biết  rõ  hoặc  cái  ta  với  cái  ta  như  thế.  Sự  tri  kiến 
phát  sanh  đến  người  ấy  chấp  cứng  như  vầy:  Ta  biết  rõ  hoặc  phi  ngã  với  ngã  như  thế. 
Sự  tri  kiến  phát  sanh  cho  người  ấy  chắc  chắn  như  vầy:  Ta  cũng  biết  rõ  hoặc  ngã  với 
phi  ngã  như  thế. 

-  Sự  tri  kiến  phát  sanh  cho  người  ấy  bằng  cách  chắn  chắn  như  vầy:  Cái  ngã  của  ta  đây 
là  thành  người  nói,  thành  người  hưởng,  vẫn  hưởng  quả  của  sự  tốt  và  sự  xấu  trong 
những  đời  ấy  tột  thời  gian  lâu  xa;  cái  ngã  đó  không  sanh  đã  không  có  ra  trong  thuở 
quá  khứ  và  cái  ngã  đó  không  sanh  sẽ  không  có  ra  trong  thời  vị  lai  vì  cái  ngã  là  đồ 
trường  tồn  vững  chắc  thiêng  liêng  mãi  mãi  không  thay  đổi  cũng  có  lẽ  như  thế.  Những 
đó  là  lục  tà  kiến  (dỉuhỉ). 


302 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


Xiển  minh  phần  bảy  điều 

1005. 

Trong  những  phần  bảy  điều,  mà  thất  tùy  miên  ra  sao?  Như  là  dục  ái  tùy  miên 
(kãmarãgãnusaya),  phẫn  nhuế  tùy  miên  (patighãnusaya),  ngã  mạn  tùy  miên 
(mãnãnusaya),  tà  kiến  tùy  miên  (diưhãnusaya),  hoài  nghi  tùy  miên 
(vỉcỉkỉcchãnusaya),  hữu  ái  tùy  miên  (bhavarãgãnusaya),  vô  minh  tùy  miên 
(avỉjjãnusaya).  Những  thế  gọi  là  thất  tùy  miên. 

1006. 

Thất  giá  cái  đó  ra  sao?  Như  là  dục  ái  giá  cái  (kãmarãgapariyutthãna),  phẫn  nhuế  giá 
cái  (patighapari-yutthãna),  ngã  mạn  giá  cái  (mãnapariyutthãna),  tà  kiến  giá  cái 
(ditthipariyutthãna),  hoài  nghi  giá  cái  (vicikicchãpariyutthãna),  hữu  ái  giá  cái 
(bhavarãgapariyutthãna),  vô  minh  giá  cái  (avijjãpariyutthãna).  Những  thế  gọi  là  thất 
giá  cái. 

1007. 

Thất  triền  đó  ra  sao?  Như  là  dục  ái  triền,  phẫn  nhuế  triền,  ngã  mạn  triền,  tà  kiến  triền, 
hoài  nghi  triền,  hữu  ái  triền,  vô  minh  triền.  Những  thế  gọi  là  thất  triền  (samhoyana). 

1008. 

Thất  phi  chánh  pháp  đó  ra  sao?  Như  là  kẻ  thành  người  bất  tín  (assaddho),  vô  tàm,  vô 
úy,  thiếu  học  vấn,  giải  đãi,  thất  chánh  niệm,  trí  cạn  cợt.  Những  thế  gọi  là  thất  phi 
chánh  pháp  (asaddhammã). 

1009. 

Thất  ác  đó  ra  sao?  Như  là  sát  sanh,  trộm  cướp,  tà  dâm,  vọng  ngữ,  lưỡng  thiệt,  ác 
khẩu,  ỷ  ngữ.  Những  thế  gọi  là  thất  ác  (duccarita). 

1010. 

Thất  mạn  đó  ra  sao?  Như  là  ngã  mạn  (mãna),  quá  mạn  (atimãno),  mạn  quá  mạn 
(mãnãtimãno),  ty  ngã  mạn  (omãno),  tăng  thượng  mạn  (adhỉmãno),  cống  cao  mạn 
(asmimãno),  tà  mạn  (micchãmãno) .  Những  thế  gọi  là  thất  mạn  (satta  mãnã). 

1011. 

Thất  tà  kiến  đó  ra  sao? 

1.  Như  là  Sa-môn  hoặc  Bà-la-môn  cũng  có  người  trong  đời  nay  có  ý  kiến  thế  nay,  có 
sự  kiến  thức  như  vầy:  Nay  hiền  giả,  bởi  vì  cái  ta  đó  có  sắc  thành  tựu  do  sắc  tứ  đại 
sung  sanh  trong  khiết  bạch*  của  mẹ,  sau  khi  chết  vẫn  tiêu  mất,  vẫn  điêu  tàn,  vẫn 
không  có. 

Nay  hiền  giả,  chính  do  nhân  đó,  cái  ta  ấy  mới  đặng  gọi  là  hoàn  toàn  tiêu  diệt.  Sa- 
môn,  Bà-la-môn  một  nhóm  khác  định  đặt  sự  tiêu  diệt,  sự  tiêu  tàn,  sự  luống  không 
của  chúng  sanh  kẻ  đang  hiện  có  bằng  cách  nhu  thế. 

2.  Có  Sa-môn  hoặc  Bà-la-môn  khác  trình  bày  với  Sa-môn,  Bà-la-môn  đó  nhu  vầy:  Nay 
hiền  giả,  Ngài  nói  cái  ngã  dù  sao  nhưng  mà  chính  cái  ngã  đó  vẫn  có,  chúng  ta  sẽ 
phải  nói  nhu  vầy:  “cái  ngã  đó  không  có  cũng  không  lý”. 

Nay  hiền  giả,  nhưng  cái  ngã  ấy  sẽ  đặng  gọi  là  tiêu  diệt  hoàn  toàn  chỉ  bằng  nhân 
ấy  cũng  không  lý. 


'  khiết  bạch  -  nghĩa  là  trong  sạch  trắng  trẻo  (theo  Từ  Điến  Hán-Việt  của  Đào  Duy  Anh) 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhahga)  -  (Cảo  Bản) 


303 


Nầy  hiền  giả,  cái  ngã  khác  là  tiên  có  những  hình  sắc  dạo  đi  trong  cõi  Dục  giới  có 
thực  phẩm  là  vắt  com  thành  miếng  ăn  hẳn  đang  có  mà  Ngài  không  biết  không  thấy 
cái  ngã  ấy,  còn  tôi  đặng  biết  cái  ngã  đó. 

Nầy  hiền  giả,  chính  do  cái  ngã  ấy  sau  khi  chết  phải  tiêu  mất  điêu  tàn  luống 
không.  Nay  hiền  giả,  chỉ  do  nhân  nhu  thế  cái  ngã  ấy  mới  đặng  gọi  là  tiêu  diệt  hoàn 
toàn.  Có  một  đám  Sa-môn,  Bà-la-môn  định  đặt  sự  tiêu  diệt,  tiêu  tàn,  luống  không 
của  chúng  sanh  mà  nguời  đang  hiện  có  bằng  cách  nhu  thế. 

3.  Có  Sa-môn  hoặc  Bà-la-môn  khác  nói  với  Sa-môn,  Bà-la-môn  đó  như  vầy:  Nay  hiền 
giả,  Ngài  nói  cái  ngã  dù  sao  chính  cái  ngã  đó  vẫn  có,  chúng  ta  sẽ  đặng  nói  rằng  cái 
ngã  đó  không  có  cũng  vô  lý. 

Nay  hiền  giả,  nhưng  cái  ngã  ấy  sẽ  đặng  gọi  là  tiêu  diệt  hoàn  toàn  bằng  bao  nhiêu 
nhân  đó  cũng  vô  lý. 

Nay  hiền  giả,  cái  ngã  khác  là  tiên  có  hình  sắc  đã  thảnh  tựu  bằng  tâm  có  tứ  chi  lớn 
nhỏ  đủ  mọi  bộ  phận  có  quyền  (Indrĩya)  không  thiếu  sót  chắc  hẳn  là  có  mà  Ngài 
không  biết  không  thấy  cái  ngã  đó,  tôi  đây  mới  đặng  biết,  đặng  thấy  cái  ngã  đó. 

Nay  hiền  giả,  bởi  vì  chính  cái  ngã  đó  sau  khi  chết  thân  hoại  mạng  chung  vẫn  tiêu 
mất,  tiêu  tàn,  luống  không. 

Nay  hiền  giả,  do  những  nhân  ấy,  cái  ngã  đó  mới  đặng  gọi  là  tiêu  diệt  hoàn  toàn. 
Có  đám  Sa-môn,  Bà-la-môn  định  đặt  sự  tiêu  diệt  tiêu  mất,  luống  không  của  chúng 
sanh  mà  người  đang  hiện  có  bằng  cách  như  thế. 

4.  Có  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác  nói  với  Sa-môn,  Bà-la-môn  đó  như  vầy:  Nay  hiền  giả, 
Ngài  nói  cái  ngã  chi  thì  chính  cái  ngã  đó  vẫn  có,  chúng  ta  sẽ  đặng  trình  bày  như 
vầy:  Cái  ngã  đó  không  có  cũng  vô  lý. 

Nay  hiền  giả,  nhưng  cái  ngã  ấy  sẽ  đặng  gọi  là  tiêu  diệt  hoàn  toàn  bằng  nhân  bao 
nhiêu  đó  cũng  vô  lý. 

Nay  hiền  giả,  cái  ngã  khác  đến  bực  thiền  Không  vô  biên  xứ,  niệm  tưởng  bằng 
cách  như  vầy:  hư  không  không  bờ  mé,  do  lướt  qua  tưởng  sắc  bằng  mọi  cách  bởi  sự 
diệt  mất  noi  phẫn  tưởng  (Patgha  Sannãna)  do  không  tác  ý  tưởng  dị  chính  là  vẫn  có 
mà  ngài  không  biết  không  thấy  cái  ngã  đó,  nhưng  tôi  biết  tôi  thấy  cái  ngã  đó. 

Nay  hiền  giả,  do  chính  cái  ngã  đó  sau  khi  chết  thân  hoại  mạng  chung  vẫn  tiêu 
mất,  vẫn  điêu  tàn,  vẫn  luống  không. 

Nay  hiền  giả,  chỉ  do  nhân  ấy  mà  cái  ngã  đó  mới  đặng  gọi  là  tiêu  diệt  hoàn  toàn. 
Có  đám  Sa-môn,  Bà-la-môn  định  đặt  sự  tiêu  diệt,  sự  tiêu  tàn,  sự  luống  không  của 
chúng  sanh  người  đang  hiện  có  bằng  cách  như  thế. 

5.  Có  Sa-môn  hoặc  Bà-la-môn  khác  nói  với  Sa-môn,  Bà-la-môn  đó  như  vầy:  Nay  hiền 
giả,  Ngài  nói  cái  ngã  nào  thì  chính  cái  ngã  ấy  vẫn  có,  chúng  ta  sẽ  đặng  trình  bày 
rằng  cái  ngã  đó  không  có  cũng  vô  lý. 

Nay  hiền  giả,  chính  cái  ngã  ấy  sẽ  đặng  gọi  là  tiêu  diệt  hoàn  toàn,  chỉ  bằng  nhân 
đó  cũng  là  vô  lý. 

Nay  hiền  giả,  cái  ngã  khác  mà  có  thể  đến  thiền  Thức  vô  biên  xứ  bằng  cách  tu 
niệm  rằng:  “Cái  thức  không  cùn  tột”  như  vậy  do  lướt  khỏi  Không  vô  biên  xứ  bằng 
mọi  cách  chính  vẫn  có  mà  Ngài  không  biết  không  thấy  cái  ngã  đó,  tôi  mói  biết  thấy 
cái  ngã  đó. 

Nay  hiền  giả,  chính  do  cái  ngã  đó  sau  khi  chết  do  thân  hư  hoại  thời  tiêu  diệt,  vẫn 
tiêu  tàn,  vẫn  luống  không. 


304 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


Nầy  hiền  giả,  chỉ  nhân  bao  nhiêu  đây  mà  cái  ngã  ấy  mới  đặng  gọi  là  tiêu  diệt 
hoàn  toàn.  Một  đám  Sa-môn,  Bà-la-môn  định  đặt  sự  tiêu  diệt,  sự  tiêu  tàn,  sự  luống 
không  của  chúng  sanh  mà  nguời  đang  hiện  có  bằng  cách  nhu  thế. 

6.  Có  Sa-môn  hoặc  Bà-la-môn  khác  nói  với  Sa-môn,  Bà-la-môn  đó  nhu  vầy:  Nay  hiền 
giả,  Ngài  nói  cái  ngã  chi  thì  chính  cái  ngã  đó  vẫn  có,  chúng  ta  sẽ  đặng  trình  bày 
rằng  cái  ngã  đó  không  có  cũng  vô  lý. 

Nay  hiền  giả,  vốn  cái  ngã  ấy  sẽ  đặng  gọi  là  tiêu  diệt  hoàn  toàn  bằng  bao  nhiêu 
nhân  đó  cũng  vô  lý. 

Nay  hiền  giả,  cái  ngã  khác  đặng  vào  đến  thiền  Vô  sở  hữu  xứ  do  tu  niệm  nhu  vầy: 
“Cái  thức  không  có  chi  cả”  nhu  thế  do  luớt  qua  Thức  vô  biên  xứ  bằng  mọi  cách  nhu 
thế  mà  Ngài  vẫn  không  biết,  không  thấy  cái  ngã  đó,  tôi  vẫn  biết  vẫn  thấy  cái  ngã  đó. 

Nay  hiền  giả,  chính  do  cái  ngã  đó  mà  sau  khi  chết  thân  hoại  mạng  chung  vẫn  tiêu 
diệt,  vẫn  tiêu  tàn,  vẫn  luống  không. 

Nay  hiền  giả,  bởi  chính  cái  nhân  đó  mới  đặng  gọi  là  tiêu  diệt  hoàn  toàn. 

7.  Một  đám  Sa-môn,  Bà-la-môn  định  đặt  sự  tiêu  diệt,  sự  tiêu  tàn  sự  không  có  của 
chúng  sanh  mà  nguời  đang  hiện  hữu  với  cách  nhu  thế.  Có  Sa-môn  hoặc  Bà-la-môn 
khác  nói  với  Sa-môn,  Bà-la-môn  đó  nhu  vầy:  Nay  hiền  giả,  Ngài  nói  cái  ngã  chi 
chính  là  cái  ngã  đó  vẫn  có,  chúng  ta  sẽ  đặng  trình  bày  rằng  cái  ngã  đó  không  có 
cũng  là  vô  lý. 

Nay  hiền  giả,  chính  cái  ngã  ấy  sẽ  đặng  gọi  là  tiêu  diệt  hoàn  toàn,  do  bao  nhiêu 
nhân  đó  cũng  vô  lý. 

Nay  hiền  giả,  cái  ngã  khác  có  thể  đến  thiền  Phi  tuởng  phi  phi  tuởng  xứ  do  luớt 
qua  Vô  sở  hữu  xứ  bằng  mọi  cách  chắc  hẳn  có,  mà  Ngài  vẫn  không  biết  không  thấy 
cái  ngã  ấy,  ta  đây  mới  thấy  biết  cái  ngã  ấy. 

Nay  hiền  giả,  chính  do  cái  ngã  đó  mà  sau  khi  chết  thân  hoại  mạng  chung  thì  tiêu 
diệt,  vẫn  tiêu  hoại,  vẫn  không  có. 

Nay  hiền  giả,  chỉ  do  những  nhân  đó  mà  cái  ngã  ấy  mới  đặng  gọi  là  tiêu  diệt  hoàn 
toàn.  Một  đám  Sa-môn,  Bà-la-môn  định  đặt  sự  tiêu  diệt,  sự  tiêu  tàn,  sự  không  có 
của  chúng  sanh  mà  nguời  đang  hiện  hữu  bằng  cách  ấy.  Những  thế  gọi  là  thất  tà  kiến 
(satta  ditthiyo). 

Xiển  minh  phần  tám  điều 

1012. 

Trong  những  phần  bát  điều,  mà  bát  phiền  não  tông  đó  ra  sao?  Nhu  là  tham,  sân,  si, 

ngã  mạn,  tà  kiến,  hoài  nghi,  hôn  trầm,  phóng  dật.  Những  thế  gọi  là  bát  phiền  não  tông 

(kỉlesavatthu). 

1013. 

Bát  giải  đãi  tông  đó  ra  sao? 

1.  Nhu  là  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  có  công  việc  phải  làm,  y  phát  ra  sự  nghĩ  rằng 
ta  sẽ  cần  làm  công  việc  mà  khi  ta  làm  công  việc  ta  sẽ  khổ  thân,  thôi  ta  nên  đi  ngủ. 
Thế  rồi  y  ngủ  luôn  không  mong  sự  tinh  tấn  để  đến  công  đức  chua  đến,  để  chứng 
công  đức  chua  chứng,  để  làm  cho  tỏ  ngộ  phần  công  đức  mà  chua  đặng  làm  cho  tỏ 
ngộ.  Đây  sắp  thành  giải  đãi  tông  thứ  nhất  (pathama  kusĩtavatthu) . 

2.  Còn  điều  khác  nữa  nhu  là  Phíc-khú  đã  làm  công  việc  rồi,  y  mới  suy  nghĩ  bằng  cách 
nay,  ta  làm  công  việc  đã  xong  mà  khi  ta  đang  làm  công  chuyện  thì  thân  khổ  sở,  vậy 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhahga)  -  (Cảo  Bản) 


305 


thôi  thì  ta  sẽ  nghĩ  chớ  rồi  y  ngủ  luôn,  không  hy  vọng  sự  tinh  tấn  để  đến  công  đức  mà 
ta  chưa  đến,  để  đắc  ân  đức  mà  chưa  đắc  chứng,  để  làm  cho  tỏ  ngộ  cái  công  đức  mà 
ta  chưa  đặng  làm  cho  tỏ  ngộ.  Như  thế  sắp  thảnh  giải  đãi  tông  thứ  hai  (dutiya 
kusĩtavatthu). 

3.  Còn  có  điều  khác  nữa,  như  là  Phíc-khú  cần  đi  đường  thì  y  lại  nghĩ  rằng  ta  sẽ  cần  đi 
đường  ư?  Nhưng  khi  ta  đi  đường  sẽ  khổ  thân,  thôi  đừng  ta  nên  ngủ  đi,  thế  rồi  y  ngủ 
luôn,  không  hy  vọng  sự  tinh  tấn  để  đến  ân  đức  chưa  đến,  để  chứng  ân  đức  mà  chưa 
đắc  chứng,  để  làm  cho  tỏ  ngộ  cái  ân  đức  mà  chưa  mấy  gì  tỏ  ngộ.  Những  như  thế  đó 
sắp  thành  giải  đãi  tông  thứ  ba  (tatiya  kusĩtavatthu) . 

4.  Còn  có  điều  khác  nữa,  như  là  Phíc-khú  sau  khi  đi  đường  thì  y  nghĩ  rằng  ta  hành 
trình  rồi  mà  khi  ta  đang  đi  đường  cực  khổ  thân,  thôi  đi  ta  nên  ngủ  kìa,  nói  rồi  y  ngủ 
luôn,  không  hy  vọng  sự  tinh  tấn  hầu  đến  công  đức  chỗ  chưa  đến,  hầu  đắc  chứng 
công  đức  chỗ  chưa  đắc  chứng,  hầu  làm  cho  tỏ  ngộ  với  công  đức  mà  chưa  làm  cho  tỏ 
ngộ.  Như  thế  sắp  thành  giải  đãi  tông  thứ  tư  (catuttha  kusĩtavatthu). 

5.  Còn  có  điều  khác  nữa,  như  là  Phíc-khú  đi  dạo  trong  xóm  làng  thuộc  về  đi  bát  mà 
không  đặng  thực  phẩm  dù  cho  đồ  xấu  xa  hay  tinh  vi  vừa  với  sự  cần  dùng,  y  mới 
nghĩ  rằng  khi  ta  đi  bát  trong  xóm  làng  mà  không  đặng  thực  phẩm  thô  sơ  hoặc  tinh  vi 
cho  vừa  với  sự  cần  dùng  mà  khổ  thân  ta  với  công  việc  không  đáng,  thôi  ta  nên  ngủ 
cho  rồi,  y  liền  đi  ngủ  luôn,  không  hy  vọng  sự  tinh  tấn  hầu  đến  ân  đức  chưa  đến,  hầu 
đắc  chứng  ân  đức  chưa  đắc  chứng,  để  làm  cho  tỏ  ngộ  bằng  ân  đức  mà  chưa  đặng 
làm  cho  tỏ  ngộ.  Như  thế  sắp  thảnh  giải  đãi  tông  thứ  năm  (pancama  kusĩtavatthu) . 

6.  Còn  có  điều  khác  nữa  như  là  Phíc-khú  đi  vào  xóm  làng  trì  bình  đặng  thực  phẩm  thô 
sơ  hoặc  tinh  vi  đã  thích  họp  với  sự  cần  dùng,  nhưng  y  lại  nghĩ  rằng  khi  ta  đi  bát 
trong  xóm  làng  mà  đặng  vật  thực  thô  sơ  hoặc  tinh  vi  đã  vừa  với  sự  cần  dùng  thân 
phải  nặng  nề,  công  việc  không  thích  họp  sẽ  thảnh  như  đậu  ngăm,  thôi  đi  ta  sẽ  ngủ, 
rồi  y  ngủ  luôn,  không  hy  vọng  sự  tinh  tấn  để  cho  đến  chỗ  công  đức  chưa  đến,  để 
cho  chứng  công  đức  chỗ  chưa  chứng,  đặng  làm  cho  tỏ  ngộ  với  công  đức  mà  chưa 
mấy  gì  làm  cho  tỏ  ngộ.  Như  thế  sắp  thành  giải  đãi  tông  điều  thứ  sáu  (chatta 
kusĩtavatthu). 

7.  Còn  có  điều  nay  nữa,  như  là  Phíc-khú  phát  sanh  chút  đỉnh  bịnh  thì  y  nghĩ  như  vầy: 
Ta  phát  sanh  chút  đỉnh  bịnh,  suy  nghĩ  để  sẽ  ngủ  mà  thôi  ta  nên  ngủ  đi,  rồi  y  ngủ 
luôn  không  hy  vọng  sự  tinh  tấn  hầu  đến  công  đức  chỗ  chưa  đắc  chứng,  để  làm  cho 
tỏ  ngộ  công  đức  mà  chưa  mấy  gì  làm  cho  tỏ  ngộ.  Như  thế  sắp  thảnh  giải  đãi  tông 
điều  thứ  bảy  (sattama  kusĩtavatthu) . 

8.  Còn  có  điều  khác  nữa  như  là  Phíc-khú  hết  làm  cử  rồi  chưa  bao  lâu  thì  y  nghĩ  rằng  ta 
đã  hết  làm  cử  rồi  chưa  đặng  bao  lâu,  thân  của  ta  yếu  ớt  không  vừa  với  việc  làm,  thôi 
đi  ta  sẽ  ngủ  rồi  y  ngủ  luôn  không  hy  vọng  sự  tinh  tấn  hầu  đến  công  đức  mà  chưa 
đến,  để  đặng  đắc  chứng  công  đức  mà  chưa  đắc  chứng,  để  làm  cho  tỏ  ngộ  ân  đức  chỗ 
chưa  mấy  gì  làm  cho  tỏ  ngộ.  Như  thế  sắp  thảnh  giải  đãi  tông  điều  thứ  tám 
(atthamakusĩtavatthu) . 

Những  thế  gọi  là  bát  giải  đãi  tông  (attha  kusĩtavatthu). 

1014. 

Tâm  hợp  dụng  bát  thế  pháp  đó  ra  sao?  Sự  mừng  trong  lợi  lộc,  sự  buồn  khi  hao  lợi 
lộc;  sự  mừng  trong  quyền  tước,  sự  buồn  khi  mất  quyền  tước;  sự  mừng  với  cách  khen 


306 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


ngợi,  sự  buồn  với  cách  chê  bai;  sự  mừng  trong  hưởng  lạc,  sự  buồn  khi  thọ  khổ. 
Những  thế  gọi  là  tâm  hợp  dụng  bát  thế  pháp. 

1015. 

Bát  phi  Thánh  từ  đó  ra  sao?  Như  là  khi  không  thấy  nói  thấy,  khi  không  nghe  nói 
nghe,  khi  không  biết  nói  biết,  khi  không  hiểu  nói  hiểu.  Hay  là  khi  thấy  nói  không 
thấy,  khi  nghe  nói  không  nghe,  khi  biết  nói  không  biết,  khi  hiểu  nói  không  hiểu. 
Những  thế  gọi  là  bát  phi  Thánh  từ  (anariyavohãvã). 

1016. 

Bát  tà  đó  ra  sao?  Như  là  tà  kiến,  tà  tư  duy,  tà  ngữ,  tà  nghiệp,  tà  mạng,  tà  tinh  tấn,  tà 

niệm  và  tà  định.  Những  thế  gọi  là  bát  tà. 

1017. 

Bát  phú  quá  đó  ra  sao? 

1.  Như  là  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  mà  bị  Phíc-khú  bên  nguyên  cáo  phạm  giới  và 
vị  Phíc-khú  bị  nguyên  cáo  phạm  giới  đó  che  mình  bằng  sự  thất  niệm  như  vầy:  “Tôi 
nhớ  không  đặng  chi  như  thế.  Như  thế  sắp  thành  phú  quá  điều  thứ  nhất  (pathama 
purisadosa). 

2.  Còn  có  điều  khác  nữa  như  là  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  bị  nguyên  cáo  về  phạm 
giới  mà  vị  nguyên  cáo  phạm  giới  đó  biện  bác  với  người  nguyên  cáo  như  vầy:  Lợi 
ích  chi  chăng  với  cách  trình  thuộc  về  Ngài  là  người  ngu  si,  người  không  khôn  lanh, 
dù  Ngài  chưa  quyết  sái  chỗ  sẽ  nói  với  ta.  Như  thế  đó  sắp  thành  phú  quá  điều  thứ  hai 
(dutiya  purisadosa). 

3.  Còn  có  điều  khác  nữa  như  là  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  bị  nguyên  cáo  với  phạm 
tội  mà  Phíc-khú  bị  nguyên  cáo  với  phạm  tội  đó  bắt  tội  lại  với  Phíc-khú  nguyên  cáo 
đó  như  vầy:  Chính  Phíc-khú  nay  bị  phạm  tội,  điều  nay  ông  nên  sám  hối  tội  đó  trước 
đi.  Như  thế  đó  sắp  thành  phú  quá  điều  thứ  ba  (tatỉya  purisadosa). 

4.  Còn  có  điều  khác  nữa  như  là  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  bị  nguyên  cáo  với  phạm 
tội  mà  Phíc-khú  bị  nguyên  cáo  đó  đem  những  nhân  khác  lại  nói  khỏa  lấp,  nói  để  kéo 
cho  hiểu  lầm  ngoài  công  chuyện,  làm  cho  giận  hòn,  làm  cách  không  vừa  lòng.  Như 
thế  sắp  thành  phú  quá  điều  thứ  tư  (catuttha  purisadosa). 

5.  Còn  có  điều  khác  nữa  như  là  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  bị  nguyên  cáo  với  tội 
mà  Phíc-khú  bị  nguyên  cáo  với  tội  đó  quo  tay  bác  bỏ  trong  giữa  tăng  chúng.  Như 
thế  sắp  thành  phú  quá  điều  thứ  năm  (pancama  purisadosa). 

6.  Còn  có  điều  khác  nữa  như  là  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  bị  nguyên  cáo  phạm  tội 
mà  Phíc-khú  bị  nguyên  cáo  phạm  tội  đã  nín  thinh  ép  chế  làm  cho  tăng  chúng  khổ. 
Như  thế  sắp  thành  phú  quá  điều  thứ  sáu  (chatta  purisadosa). 

7.  Còn  có  điều  khác  nữa  như  là  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  bị  nguyên  cáo  tội  mà 
Phíc-khú  bị  nguyên  cáo  tôi  đó  không  quảng  đại  với  tăng  chúng,  không  rộng  rãi  với 
nguyên  cáo  lánh  mặt  bỏ  đi  tùy  ý,  luôn  cả  lúc  đang  phạm  tội.  Như  thế  sắp  thành  phú 
quá  điều  thứ  bảy  (sattama  purisadosa). 

8.  Còn  có  điều  khác  nữa  như  là  Phíc-khú  trong  Tông  giáo  nay  bị  nguyên  cáo  phạm  tội 
mà  Phíc-khú  bị  nguyên  cáo  phạm  tội  đó  lại  nói  như  thế  nay:  “Làm  sao  kìa  mà  ông 
lại  quá  tìm  kiếm  tôi,  hiện  nay  tôi  sẽ  hoàn  tục  thảnh  cư  sĩ,  ông  cũng  hoàn  tục  thảnh 
cư  sĩ’.  Rồi  nói  như  thế  nay:  “các  ngài  trưởng  thượng  hiện  nay  đây  các  ngài  nên  vui 
mừng  hớn  hở”.  Cách  đó  sắp  thành  phú  quá  điều  thứ  tám  (atthama  purisadosa). 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


307 


1018. 

Bát  lý  thuyết  vô  tưởng  đó  ra  sao? 

1 .  Như  là  có  một  đám  Sa-môn  hoặc  Bà-la-môn  chấp  rằng  cái  ngã  có  hình  sắc,  sau  khi 
chết  biến  đổi,  nên  mới  định  đặt  cái  ngã  đó  như  vầy  là  không  có  tưởng. 

2.  Một  đám  Sa-môn,  Bà-la-môn  chấp  như  vầy:  Cái  ngã  không  có  hình  sắc,  sau  khi  chết 
không  biến  đổi,  nên  mới  định  đặt  cái  ngã  đó  là  không  có  tưởng. 

3.  Một  đám  Sa-môn,  Bà-la-môn  chấp  như  vầy:  “Cái  ngã  có  cả  hình  sắc  và  không  hình 
sắc,  sau  khi  chết  không  biến  đổi,  nên  mới  định  đặt  cái  ngã  đó  là  không  có  tưởng. 

4.  Có  một  đám  Sa-môn,  Bà-la-môn  chấp  rằng  cái  ngã  có  hình  sắc  cũng  chẳng  phải, 
không  hình  sắc  cũng  chẳng  phải,  sau  khi  chết  không  biến  đổi  nên  mới  định  đặt  cái 
ngã  đó  là  không  có  tưởng. 

5.  Có  một  đám  Sa- môn,  Bà-la-môn  chấp  rằng  cái  ngã  có  chỗ  cùng  tột,  sau  khi  chết 
không  biến  đổi  nên  mới  định  đặt  cái  ngã  đó  là  không  có  tưởng. 

6.  Có  một  đám  Sa-môn,  Bà-la-môn  chấp  rằng  cái  ngã  không  cùng  tột  sau  khi  chết 
không  biến  đổi,  nên  mới  định  đặt  cái  ngã  đó  là  không  có  tưởng. 

7.  Có  một  đám  Sa-môn,  Bà-la-môn  chấp  rằng  cái  ngã  có  cả  cùng  tột  và  không  cùng 
tột,  sau  khi  chết  chẳng  biến  đổi  nên  mới  định  đặt  cái  ngã  đó  là  không  có  tưởng. 

8.  Có  một  đám  Sa-môn,  Bà-la-môn  chấp  rằng  cái  ngã  có  chỗ  cùng  tột  cũng  chẳng  phải, 
không  cùng  tột  cũng  chẳng  phải,  sau  khi  chết  chẳng  biến  đổi  nên  mới  định  đặt  cái 
ngã  đó  là  không  có  tưởng. 

Những  thế  gọi  là  bát  thuyết  vô  tưởng  (attha  asaMivãdã). 

1019. 

Bát  thuyết  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  đó  ra  sao? 

1.  Như  là  có  một  nhỏm  Sa-môn,  Bà-la-môn  chấp  rằng  cái  ngã  có  hình  sắc,  sau  khi  chết 
không  biến  đổi,  mới  định  đặt  cái  ngã  đó  là  phi  tưởng  phi  phi  tưởng. 

2.  Một  đám  Sa-môn,  Bà-la-môn  chấp  rằng  cái  ngã  không  có  hình  sắc,  sau  khi  chết 
chẳng  biến  đổi  nên  mới  định  đặt  cái  ngã  đó  là  phi  tưởng  phi  phi  tưởng. 

3.  Một  đám  Sa- môn,  Bà-la-môn  chấp  rằng  cái  ngã  gồm  cả  có  hình  sắc  và  không  hình 
sắc,  sau  khi  chết  chẳng  biến  đổi  nên  mới  định  đặt  cái  ngã  đó  là  phi  tưởng  phi  phi 
tưởng. 

4.  Có  một  nhỏm  Sa-môn,  Bà-la-môn  chấp  rằng  cái  ngã  có  hình  sắc  cũng  chẳng  phải, 
không  hình  sắc  cũng  chẳng  phải,  sau  khi  chết  chẳng  biến  đổi  nên  mới  định  đặt  cái 
ngã  đó  là  phi  tưởng  phi  phi  tưởng. 

5.  Một  nhỏm  Sa-môn,  Bà-la-môn  chấp  rằng  cái  ngã  có  chỗ  cùng  tột,  sau  khi  chết 
không  biến  đổi  nên  mới  định  đặt  cái  ngã  đó  là  phi  tưởng  phi  phi  tưởng. 

6.  Một  nhỏm  Sa-môn,  Bà-la-môn  chấp  rằng  cái  ngã  không  có  chỗ  cùng  tột,  sau  khi 
chết  chẳng  biến  đổi  nên  mới  định  đặt  cái  ngã  đó  là  phi  tưởng  phi  phi  tưởng. 

7.  Một  nhỏm  Sa-môn,  Bà-la-môn  chấp  rằng  cái  ngã  gồm  cả  cùng  tột  và  không  cùng 
tột,  sau  khi  chết  chẳng  biến  đổi  nên  mới  định  đặt  cái  ngã  đó  là  phi  tưởng  phi  phi 
tưởng. 


308 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


8.  Một  nhỏm  Sa- môn,  Bà-la-môn  chấp  rằng  cái  ngã  có  chỗ  cùng  tột  cũng  chẳng  phải, 
không  cùng  tột  cũng  chẳng  phải,  sau  khi  chết  chẳng  biến  đổi  nên  mới  định  đặt  cái 
ngã  đó  là  phi  tưởng  phi  phi  tưởng. 

Những  thế  gọi  là  bát  thuyết  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  (nevasanninãsannivãdã). 


Xiển  minh  phần  chín  điều 

1020. 

Trong  những  phần  chỉn  điều,  mà  cửu  cừu  địch  tông  đó  ra  sao? 

1 .  Là  sự  hiệp  cừu  phát  sanh  do  nghĩ  rằng  người  ấy  đã  làm  cho  ta  hư  hại. 

2.  Là  sự  hiệp  cừu  phát  sanh  do  nghĩ  rằng  người  ấy  đang  làm  cho  ta  hư  hại. 

3.  Là  sự  hiệp  cừu  phát  sanh  do  nghĩ  rằng  người  ấy  sẽ  làm  cho  ta  hư  hại. 

4.  Là  sự  hiệp  cừu  phát  sanh  do  nghĩ  rằng  người  ấy  đã  làm  cho  kẻ  thương  mến  của  ta 
hư  hại. 

5.  Là  sự  hiệp  cừu  phát  sanh  do  nghĩ  rằng  người  ấy  đang  làm  cho  kẻ  thương  yêu  của  ta 
hư  hại. 

6.  Là  sự  hiệp  cừu  phát  sanh  do  nghĩ  rằng  người  ấy  sẽ  làm  cho  kẻ  thương  yêu  của  ta  hư 
hại. 

7.  Là  sự  hiệp  cừu  phát  sanh  do  nghĩ  rằng  người  ấy  đã  làm  cho  kẻ  đối  nghịch  với  ta 
đặng  lợi  ích. 

8.  Là  sự  hiệp  cừu  phát  sanh  do  nghĩ  rằng  người  ấy  đang  làm  cho  kẻ  nghịch  với  ta  đặng 
lợi  ích. 

9.  Là  sự  hiệp  cừu  phát  sanh  do  nghĩ  rằng  người  ấy  sẽ  làm  cho  kẻ  nghịch  với  ta  thêm 
lợi  ích. 

Những  thế  gọi  là  cửu  hiệp  cừu  tông  (ãkhãtavatthu). 

1021. 

Cửu  ô  uế  đó  ra  sao?  Như  là  sân,  vong  ân,  đố  kỵ,  lẫn  sắt,  xảo  quyệt,  khoe  khoan, 
vọng  ngữ,  hy  vọng  ô  uế  và  tà  kiến.  Những  thế  gọi  là  cửu  ô  uế  (purisamala). 

1022. 

Cửu  ngã  mạn  đó  ra  sao? 

1.  Là  hơn  ỷ  hơn  (seyyassa  seyyohamasmĩti  mãno). 

2.  Là  hơn  ỷ  bằng  (seyyassa  sadisohamasmĩti  mãno). 

3.  Là  hơn  ỷ  thua  (seyyassa  hĩnohamasmĩti  mãno). 

4.  Là  bằng  ỷ  hơn  (sadisassa  seyyohamasmĩti  mãno). 

5.  Là  bằng  ỷ  bằng  (sadisassa  sadisohamasmĩti  mãno). 

6.  Là  bằng  ỷ  thua  (sadisassa  hĩnohamasmĩti  mãno). 

7.  Là  thua  ỷ  hơn  (hĩnassa  seyyohamasmĩti  mãno). 

8.  Là  thua  ỷ  bằng  (hĩnassa  sadisohamasmĩti  mãno). 

9.  Là  thua  ỷ  thua  (hĩnassa  hĩnohamasmĩti  mãno). 

Những  thế  gọi  là  cửu  ngã  mạn  (navavidhã  mãnã). 

1023. 

Cửu  pháp  căn  ải  đó  ra  sao? 

1 .  Là  do  nương  ái  mới  sanh  cách  tìm  kiếm. 

2.  Là  do  nương  cách  tìm  kiếm  mới  sanh  cách  đặng. 

3.  Là  do  nương  cách  đặng  mới  sanh  cách  phán  đoán. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


309 


4.  Là  do  nương  cách  phán  đoán  mới  sanh  cách  dục  ái. 

5.  Là  do  nương  cách  dục  ái  mới  sanh  cách  chấp  trước. 

6.  Là  do  nương  cách  chấp  trước  mới  sanh  cách  bận  bịu. 

7.  Là  do  nương  cách  bận  bịu  mới  sanh  sự  hỏn  xẻn. 

8.  Là  do  nương  sự  hỏn  xẻn  mới  sanh  cách  gìn  giữ. 

9.  Là  do  nương  sự  gìn  giữ  mới  sanh  ra  pháp  tội  ác,  nhiều  cách  như  là  cầm  cây,  cầm  khí 
giới,  cách  rầy  lộn,  cách  dành  xé,  cách  tranh  luận,  cách  nói  mầy  tao,  cách  nói  thóc 
mách  và  cách  nói  láo. 

Những  thế  gọi  là  cửu  pháp  căn  ái  (tanhãmũlakã  dhammã). 

1024. 

Cửu  biến  chuyển  đó  ra  sao?  Như  là  sự  biến  chuyển  rằng  có  ta,  sự  biến  chuyển  cho 
rằng  là  ta,  sự  biến  chuyển  đây  là  ta;  sự  biến  chuyển  cho  rằng  ta  sẽ  là  chúng  sanh  có 
hình  sắc,  sự  biến  chuyển  cho  rằng  ta  sẽ  là  chúng  sanh  không  hình  sắc,  sự  biến  chuyển 
cho  rằng  ta  sẽ  là  chúng  sanh  có  tưởng,  sự  biến  chuyển  cho  rằng  ta  sẽ  là  chúng  sanh  vô 
tưởng,  sự  biến  chuyển  cho  rằng  ta  sẽ  là  chúng  sanh  phi  tưởng  phi  phi  tưởng.  Những 
thế  gọi  là  cửu  biến  chuyển  (injita). 

1025. 

Cửu  quan  trọng,  cửu  chuyến  động,  cửu  ám  ảnh  và  cửu  hữu  vi  đó  ra  sao?  Như  là  sự 
chỉnh  lý  cho  rằng  ta  có,  sự  chỉnh  lý  cho  rằng  là  ta,  sự  chỉnh  lý  cho  rằng  đây  là  ta,  sự 
chỉnh  lý  cho  rằng  ta  sẽ  có,  sự  chỉnh  lý  cho  rằng  ta  sẽ  là  chúng  sanh  có  hình  sắc,  sự 
chỉnh  lý  cho  rằng  ta  sẽ  là  chúng  sanh  không  hình  sắc,  sự  chỉnh  lý  cho  rằng  ta  sẽ  là 
chúng  sanh  hữu  tưởng,  sự  chỉnh  lý  cho  rằng  ta  sẽ  là  chúng  sanh  vô  tưởng,  sự  chỉnh  lý 
cho  rằng  ta  sẽ  là  chúng  sanh  phi  tưởng  phi  phi  tưởng.  Những  thế  gọi  là  cửu  hữu  vi. 

Xiển  minh  phần  mưòi  điều 

1026. 

Trong  thập  điều,  mà  thập  phiền  não  tông  ra  sao?  Như  là  tham,  sân,  si,  ngã  mạn,  tà 
kiến,  hoài  nghi,  hôn  trầm,  phóng  dật,  vô  tàm,  vô  úy.  Những  thế  gọi  là  thập  phiền  não 
tông  (kiỉesavatthu). 

1027. 

Thập  hiệp  cừu  tông  đó  ra  sao? 

1 .  Là  sự  hiệp  cừu  phát  sanh  do  nghĩ  rằng  người  ấy  đã  làm  cho  ta  hư  hại. 

2.  Là  sự  hiệp  cừu  phát  sanh  do  nghĩ  rằng  người  ấy  đang  làm  cho  ta  hư  hại. 

3.  Là  sự  hiệp  cừu  phát  sanh  do  nghĩ  rằng  người  ấy  sẽ  làm  cho  ta  hư  hại. 

4.  Là  sự  hiệp  cừu  phát  sanh  do  nghĩ  rằng  người  ấy  đã  làm  hư  hại  cho  kẻ  yêu  mến  của 
ta. 

5.  Là  sự  hiệp  cừu  phát  sanh  do  nghĩ  rằng  người  ấy  đang  làm  hư  hại  cho  kẻ  yêu  mến  ta. 

6.  Là  sự  hiệp  cừu  phát  sanh  do  nghĩ  rằng  người  ấy  sẽ  làm  hư  hại  cho  kẻ  yêu  mến  ta. 

7.  Là  sự  hiệp  cừu  phát  sanh  do  nghĩ  rằng  người  ấy  đã  làm  lợi  ích  cho  kẻ  mà  ta  không 
ưa. 

8.  Là  sự  hiệp  cừu  phát  sanh  do  nghĩ  rằng  người  ấy  sẽ  làm  lợi  ích  cho  kẻ  mà  ta  không 
ưa. 

9.  Là  sự  hiệp  cừu  phát  sanh  do  nghĩ  rằng  người  ấy  sẽ  làm  lợi  ích  cho  kẻ  mà  ta  không 
ưa  thích. 

10.  Là  sự  hiệp  cừu  phát  sanh  do  nghĩ  rằng  trong  cơ  bản  (thãna)  không  thích  họp. 
Những  thế  gọi  là  thập  hiệp  cừu  tông  (ãkhãtavatthu). 


310 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


1028. 

Thập  ác  đó  ra  sao?  Như  là  sát  sanh,  trộm  cưóp,  tà  dâm,  vọng  ngôn,  lưỡng  thiệt,  ác 
khẩu,  ỷ  ngữ,  tham  ác  và  tà  kiến  ác.  Những  thế  gọi  là  thập  ác  (dasa 
akusalakammapathã). 

1029. 

Thập  triền  đó  ra  sao?  Như  là  dục  ái  triền,  phẫn  nhuế  triền,  ngã  mạn  triền,  tà  kiến  triền, 
hoài  nghi  triền,  giới  cấm  thủ  triền,  hữu  ái  triền,  tật  đố  triền,  lẫn  sắc  triền,  vô  minh  triền. 
Những  thế  gọi  là  thập  triền  (dasa  samyojanãhi). 

1030. 

Thập  tà  đó  ra  sao?  Như  là  tà  kiến,  tà  tư  duy,  tà  ngữ,  tà  nghiệp,  tà  mạng,  tà  tinh  tấn,  tà 
niệm,  tà  định,  tà  trí,  tà  giải  thoát.  Những  thế  gọi  là  thập  tà  (dasa  micchattã). 

1031. 

Thập  tà  kiến  tông  đó  ra  sao?  Là  nhận  thấy  rằng  bố  thí  cho  người  rồi  không  có  quả 
phước;  là  nhận  thấy  rằng  cách  cúng  dường  tam  bảo  không  có  quả  phước;  là  nhận  thấy 
rằng  cúng  dường  Chư  thiên  không  có  quả  phước;  là  nhận  thấy  rằng  dị  thục  quả  của 
nghiệp  tốt  xấu  không  có;  là  nhận  thấy  rằng  đời  nay  không  có;  là  nhận  thấy  rằng  đời  sau 
không  có;  là  nhận  thấy  rằng  cha  không  có;  là  nhận  thấy  rằng  mẹ  không  có;  là  nhận 
thấy  rằng  chúng  sanh  chết  và  tục  sinh  không  có;  là  nhận  thấy  rằng  Sa-môn,  Bà-la-môn 
thực  hành  chon  chánh  đứng  đắn  hiểu  rõ  chắc  chắn  trong  đời  nay  và  đời  sau  do  tự  mình 
tỏ  ngộ  rồi  tuyên  bố  cho  người  khác  biết  như  thế,  trong  đời  không  có.  Những  thế  gọi  là 
thập  tà  kiến  tông  (dasavatthukã  micchãditthi). 

1032. 

Thập  tông  thường  vô  thường  kiến  đó  ra  sao?  Như  là  sự  nhận  thấy  đời  nay  trường  tồn, 
hoặc  nhận  thấy  đời  không  trường  tồn,  hoặc  nhận  thấy  đời  có  chỗ  tột,  hoặc  nhận  thấy 
đời  không  có  chỗ  tột,  hoặc  nhận  thấy  linh  hồn  cũng  là  thân  thể,  hoặc  nhận  thấy  linh 
hồn  với  thân  thể  khác  nhau,  hoặc  nhận  thấy  chúng  sanh  sau  khi  chết  vẫn  sanh  nữa, 
hoặc  nhận  thấy  chúng  sanh  sau  khi  chết  không  sanh  nữa,  hoặc  nhận  thấy  chúng  sanh 
sau  khi  tục  sinh  nữa  cũng  có  không  tục  sinh  nữa  cũng  có,  hoặc  nhận  thấy  chúng  sanh 
sau  khi  chết  tục  sinh  nữa  cũng  chẳng  phải  không  tục  sinh  nữa  cũng  chẳng  phải.  Những 
thế  gọi  là  thập  tông  thường  vô  thường  kiến  (dasavatthukã  antaggãhikã  ditthi). 

Xíển  minh  phần  mười  tám  điều 

1033. 

Trong  những  đầu  đề,  mà  thập  bát  ái  du  hành  nương  ngũ  uấn  bên  trong  đó  ra  sao?  1) 
Là  cũng  muốn  rằng  ta  có  như  thế  cũng  có;  2)  là  cũng  muốn  rằng  ta  bằng  cách  ấy;  3)  là 
cũng  muốn  rằng  ta  là  cách  đó  như  thế;  4)  là  cũng  muốn  rằng  ta  bằng  cách  khác  như 
thế;  5)  là  cũng  muốn  rằng  ta  sẽ  sống  như  thế  cũng  có;  6)  là  cũng  muốn  rằng  ta  sẽ  bằng 
cách  ấy  như  thế;  7)  là  cũng  muốn  rằng  ta  sẽ  thành  cách  đó  như  thế;  8)  là  cũng  muốn 
rằng  ta  sẽ  thảnh  với  cách  khác  như  thế;  9)  là  cũng  muốn  rằng  ta  nhất  định  như  thế;  10) 
là  cũng  muốn  rằng  ta  không  nhất  định  như  thế;  1 1)  là  cũng  muốn  rằng  ta  phải  còn  như 
thế;  12)  là  cũng  muốn  rằng  ta  phải  còn  với  cách  ấy  như  thế;  13)  là  cũng  muốn  rằng  ta 
phải  thảnh  cách  đó  như  thế;  14)  là  cũng  muốn  rằng  ta  phải  thảnh  bằng  cách  khác  như 
thế;  15)  là  cũng  muốn  rằng  ta  phải  còn  như  thế;  16)  là  cũng  muốn  rằng  ta  phải  còn  với 
cách  ấy  như  thế;  17)  là  cũng  muốn  rằng  ta  thảnh  ra  cách  đó  như  thế;  18)  là  cũng  muốn 
rằng  ta  phải  thảnh  theo  cách  khác  như  thế. 

1034. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhahga)  -  (Cảo  Bản) 


311 


Cũng  muốn  rằng  ta  có  như  thế  ra  sao?  Như  là  không  phân  một  pháp  nào  như  là  sắc, 
thọ,  tưởng,  hành,  thức  đã  xa  lìa  nhau  đặng  thích  rằng  ta  có,  đặng  ỷ  rằng  ta  có,  đặng 
nhận  rằng  ta  có,  đặng  cho  những  ba  pháp  đó  còn  pháp  thảnh  cơ  quan  trì  hườn.  Những 
thế  gọi  là  muốn  rằng  ta  có  như  thế,  hoặc  ta  bằng  cách  đó,  hoặc  ta  thảnh  bằng  cách  khác 
cũng  vẫn  có. 

1035. 

Cũng  muốn  rằng  ta  bằng  cách  ẩy  ra  sao?  Như  là  muốn  rằng  ta  thành  vua,  quan  hoặc 
thành  Phạm  chí  hoặc  thảnh  thầy  thuốc,  hoặc  thảnh  cận  thắng  tiện  dân,  hoặc  thành  cư 
sĩ,  hoặc  thảnh  nhả  sư,  hoặc  thảnh  chư  thiên,  hoặc  thành  nhân  loại  có  hình  sắc,  hoặc 
không  hình  sắc,  có  tưởng,  hoặc  không  tưởng,  hoặc  phi  tưởng  phi  phi  tưởng.  Như  thế 
gọi  là  muốn  rằng  ta  bằng  cách  ấy. 

1036. 

Cũng  muốn  rằng  ta  thành  cách  đó  là  sao?  Như  là  muốn  sanh  ra  vì  so  sánh  với  người 
khác  cho  rằng  họ  thành  vua  chúa  thì  ta  cũng  thảnh  vua  chúa  như  họ.  Neu  họ  thảnh 
Phạm  chí  thì  ta  cũng  thảnh  Phạm  chí  như  họ.  Neu  họ  thảnh  thầy  thuốc  thì  ta  cũng 
thành  thầy  thuốc  như  họ.  Neu  họ  thảnh  cận  thắng  tiện  dân  (thợ  săn)  thì  ta  cũng  thảnh 
cận  thắng  tiện  dân  như  họ.  Neu  họ  thảnh  cư  sĩ  thì  ta  cũng  thảnh  cư  sĩ  như  họ.  Neu  họ 
thành  nhà  sư  thì  ta  cũng  thảnh  nhả  sư  như  họ.  Neu  họ  thảnh  Chư  thiên  thì  ta  cũng 
thành  Chư  thiên  như  họ.  Neu  họ  thảnh  nhân  loại  thì  ta  cũng  thảnh  nhân  loại  như  họ. 
Neu  họ  có  hình  sắc  thì  ta  cũng  có  hình  sắc  như  họ.  Neu  họ  không  hình  sắc  thì  ta  cũng 
không  hình  sắc  như  họ.  Neu  họ  có  tưởng  thì  ta  cũng  có  tưởng  như  họ.  Neu  họ  không 
có  tưởng  thì  ta  cũng  không  có  tưởng  như  họ.  Neu  họ  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  thì  ta 
cũng  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  như  họ.  Như  thế  gọi  là  cũng  muốn  rằng  ta  thảnh  bằng 
cách  ấy. 

1037. 

Cũng  muốn  rằng  ta  thành  với  cách  ấy  ra  sao?  Như  là  muốn  sanh  ra  do  so  sánh  với 
người  khác  rằng  họ  thành  vua  chúa,  ta  không  đặng  thảnh  vua  chúa  như  họ.  Hoặc  họ 
thành  Phạm  chí,  ta  không  thảnh  Phạm  chí  như  họ.  Hoặc  họ  thảnh  y  sĩ,  ta  không  thảnh 
y  sĩ  như  họ.  Hoặc  họ  thảnh  cận  thắng  tiện  dân,  ta  không  thảnh  cận  thắng  tiện  dân  như 
họ.  Hoặc  họ  thành  cư  sĩ,  ta  không  đặng  thảnh  cư  sĩ  như  họ.  Hoặc  họ  thảnh  nhả  sư,  ta 
không  đặng  thành  nhà  sư  như  họ.  Hoặc  họ  thảnh  Chư  thiên,  ta  không  đặng  thảnh  Chư 
thiên  như  họ.  Hoặc  họ  thảnh  nhân  loại,  ta  không  thảnh  nhân  loại  như  họ.  Hoặc  họ  có 
hình  sắc,  ta  không  có  hình  sắc  như  họ.  Hoặc  họ  không  có  hình  sắc,  ta  chẳng  phải 
không  có  hình  sắc  như  họ.  Hoặc  họ  có  tưởng,  ta  không  có  tưởng  như  họ.  Hoặc  họ 
không  có  tưởng,  ta  chẳng  phải  không  có  tưởng  như  họ.  Hoặc  họ  phi  tưởng  phi  phi 
tưởng,  ta  chẳng  phải  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  như  họ.  Những  cách  ấy  gọi  là  muốn  rằng 
ta  thành  với  cách  khác. 

1038. 

Cũng  muốn  rằng  ta  sẽ  thành  đó  ra  sao?  Tức  là  không  phân  một  pháp  nào  như  là  sắc, 
thọ,  tưởng,  hành,  thức  đã  lìa  nhau.  Đặng  muốn  rằng  ta  sẽ  thành,  đặng  ỷ  rằng  ta  sẽ 
thành,  đặng  nhận  thấy  rằng  ta  sẽ  thành.  Khi  cả  ba  pháp  đó  vẫn  có  thì  pháp  thảnh  cơ 
quan  trì  hườn.  Những  thế  là  ta  sẽ  thảnh  bằng  cách  nay,  hoặc  ta  sẽ  thảnh  bằng  cách  đó, 
hoặc  ta  sẽ  thảnh  bằng  cách  kia  cũng  vẫn  có. 

1039. 

Cũng  muốn  rằng  ta  sẽ  thành  bằng  cách  nay  đó  ra  sao?  Như  là  muốn  rằng  ta  sẽ  thảnh 
vua  chúa,  hoặc  ta  sẽ  thành  Phạm  chí,  sẽ  thành  y  sĩ,  hoặc  sẽ  thảnh  cận  thắng  tiện  dân 
(thợ  săn),  sẽ  thảnh  cư  sĩ,  hoặc  sẽ  thảnh  nhả  sư,  sẽ  thảnh  chư  thiên,  hoặc  sẽ  thảnh  nhân 


312 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


loại,  sẽ  có  hình  sắc,  hoặc  sẽ  không  hình  sắc,  hoặc  sẽ  có  tưởng,  hoặc  sẽ  không  có  tưởng, 
hoặc  sẽ  có  phi  tưởng  phi  phi  tưởng.  Những  cách  ấy  gọi  là  muốn  rằng  ta  sẽ  thành  bằng 
cách  nầy. 

1040. 

Cũng  muốn  rằng  ta  sẽ  thành  cách  ấy  là  sao?  Như  là  muốn  sanh  ra  do  so  sánh  với 
người  khác  như  vầy:  Họ  thảnh  vua  chúa,  ta  cũng  thảnh  vua  chúa  như  nhau.  Hoặc  họ 
thành  Phạm  chí,  ta  cũng  sẽ  thảnh  Phạm  chí  như  nhau  ...  Hoặc  họ  có  phi  tưởng  phi  phi 
tưởng,  ta  cũng  có  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  như  họ.  Cách  ấy  gọi  là  muốn  rằng  ta  sẽ 
thành  cách  ấy. 

1041. 

Cũng  muốn  rằng  ta  sẽ  thành  bằng  cách  khác  đó  ra  sao?  Như  là  muốn  sanh  ra  bởi  so 
sánh  với  người  khác  như  vầy:  Họ  thảnh  vua  chúa,  ta  sẽ  không  đặng  thảnh  vua  chúa 
như  họ.  Neu  họ  thành  Phạm  chí  ta  sẽ  không  đặng  thành  Phạm  chí  như  họ.  Neu  họ  có 
phi  tưởng  phi  phi  tưởng,  ta  sẽ  không  thành  người  có  phi  tưởng  phi  phi  tưởng.  Cách  ấy 
gọi  là  muốn  rằng  ta  sẽ  thảnh  với  cách  khác. 

1042. 

Cũng  muốn  rằng  ta  thành  nhất  định  đó  ra  sao?  Tức  là  phân  một  pháp  nào  như  là  sắc, 
thọ,  tưởng,  hành,  thức  đã  lìa  nhau,  có  muốn  rằng  ta  trường  tồn,  ta  lâu  dài,  ta  nhất  định, 
ta  không  có  sự  thay  đổi  như  thông  thường.  Cách  ấy  gọi  là  muốn  rằng  ta  nhất  định. 

1043. 

Cũng  muốn  rằng  ta  không  nhất  định  đó  ra  sao?  Tức  là  không  phân  một  pháp  nào 
như  là  sắc,  thọ,  tưởng,  hành,  thức  đã  rời  nhau,  có  muốn  rằng  ta  sẽ  tiêu  diệt,  ta  sẽ  tiêu 
tàn,  ta  sẽ  không  có.  Cách  ấy  gọi  là  muốn  rằng  ta  không  nhất  định. 

1044.  ,  , 

Cũng  muốn  rằng  ta  phải  thành  đó  ra  sao?  Tức  là  không  phân  một  pháp  nào  như  là 
sắc,  thọ,  tưởng,  hành,  thức  lìa  nhau  rồi  đặng  muốn  rằng  ta  phải  thành,  đặng  ỷ  rằng  ta 
phải  thành,  đặng  nhận  thấy  rằng  ta  phải  thành.  Khi  có  cả  ba  pháp  đó  là  pháp  thành  co 
quan  đình  dải.  Những  thế  gọi  là  ta  phải  đặng  bằng  cách  ấy,  hoặc  ta  phải  đặng  bằng 
cách  đó,  hoặc  ta  phải  đặng  bằng  cách  khác  cũng  vẫn  có. 

1045. 

Cũng  muốn  rằng  ta  phải  thành  bằng  cách  ấy  đó  ra  sao?  Như  là  muốn  ta  phải  thành 
vua  chúa,  hoặc  phải  thảnh  Phạm  chí,  phải  thảnh  y  sĩ,  hoặc  phải  thành  cận  thắng  tiện 
dân,  phải  thảnh  cư  sĩ,  hoặc  phải  thành  bực  xuất  gia,  phải  thảnh  chư  thiên,  hoặc  phải 
thành  nhân  loại,  phải  có  hình  sắc,  hoặc  phải  không  hình  sắc,  phải  có  tưởng,  hoặc 
không  có  tưởng,  hoặc  phải  đến  phi  tưởng  phi  phi  tưởng.  Những  thứ  nay  gọi  là  muốn 
rằng  ta  phải  thảnh  bằng  cách  ấy. 

1046. 

Cũng  muốn  rằng  ta  phải  thành  thứ  đó  ra  sao?  Như  là  muốn  phát  sanh  ra  do  so  sánh 
với  người  khác  như  vầy:  Họ  thảnh  vua  chúa,  ta  cũng  phải  thảnh  vua  chúa  như  họ. 
Hoặc  họ  thảnh  Phạm  chí,  ta  cũng  thảnh  Phạm  chí  như  họ  ...  Hoặc  họ  đến  phi  tưởng  phi 
phi  tưởng  ta  cũng  phải  đến  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  như  họ.  Cách  ấy  gọi  là  muốn  rằng 
ta  phải  thảnh  thứ  đó. 

1047. 

Cũng  muốn  rằng  ta  phải  thành  bằng  cách  khác  đó  ra  sao?  Như  là  muốn  sanh  ra  do 
so  sánh  với  người  khác  như  vầy:  Họ  thảnh  vua  chúa,  ta  không  nên  thảnh  vua  chúa  như 
họ.  Hoặc  họ  thảnh  Phạm  chí  ta  không  nên  thành  Phạm  chí  như  họ  ...  Hoặc  họ  đến  phi 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhahga)  -  (Cảo  Bản) 


313 


tưởng  phi  phi  tưởng  ta  không  nên  đến  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  như  họ.  Cách  ấy  gọi  là 
muốn  rằng  ta  phải  thành  bằng  với  cách  khác. 

1048. 

Cũng  muốn  rằng  ta  hoặc  phải  thành  đó  ra  sao?  Tức  là  không  phân  một  pháp  nào 
như  là  sắc,  thọ,  tưởng,  hành,  thức  đã  lìa  nhau  đặng  muốn  như  vầy:  Hoặc  ta  phải  thành, 
đặng  ỷ  rằng  ta  phải  thành,  hoặc  nhận  thấy  rằng  ta  phải  thành.  Khi  ba  pháp  đó  vẫn  có  là 
pháp  thành  co  quan  đình  đải.  Những  thế  là  ta  hoặc  cũng  nên  thảnh  bằng  cách  ấy,  hoặc 
cũng  nên  thảnh  bằng  thứ  đó,  hoặc  cũng  nên  thảnh  bằng  cách  khác  cũng  vẫn  có. 

1049. 

Cũng  muốn  rằng  hoặc  ta  phải  thành  với  cách  ấy  ra  sao?  Như  là  muốn  rằng  hoặc  ta 
cũng  phải  thảnh  vua  chúa,  hoặc  ta  cũng  phải  thảnh  Phạm  chí,  hoặc  ta  phải  thảnh  y  sĩ, 
hoặc  phải  thảnh  cận  thắng  tiện  dân,  hoặc  phải  thảnh  cư  sĩ,  hoặc  phải  thảnh  bực  xuất 
gia,  hoặc  phải  thảnh  chư  thiên,  hoặc  phải  thảnh  nhân  loại,  hoặc  phải  thảnh  có  hình  sắc, 
hoặc  phải  thảnh  không  có  hình  sắc,  hoặc  phải  có  tưởng,  hoặc  phải  không  có  tưởng, 
hoặc  phải  đến  phi  tưởng  phi  phi  tưởng.  Như  thế  gọi  là  muốn  rằng  hoặc  ta  phải  thảnh 
bằng  cách  ấy. 

1050. 

Cũng  muốn  rằng  hoặc  ta  phải  thành  thứ  đó  ra  sao?  Như  là  muốn  sanh  ra  do  so  sánh 
với  người  khác  như  vầy:  Họ  thành  vua  chúa,  ta  hoặc  cũng  thảnh  vua  chúa  như  họ;  hoặc 
họ  thảnh  Phạm  chí,  hoặc  ta  cũng  phải  thành  Phạm  chí  như  họ  ...  Hoặc  họ  đến  phi 
tưởng  phi  phi  tưởng,  ta  cũng  hoặc  đến  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  như  họ.  Thế  gọi  là 
muốn  rằng  hoặc  ta  phải  thảnh  thứ  đó. 

1051. 

Cũng  muốn  rằng  hoặc  ta  phải  thành  bằng  cách  khác  đó  ra  sao?  Như  là  muốn  sanh 
ra  do  so  sánh  với  người  khác  như  vầy:  Họ  thành  vua  chúa,  ta  cũng  không  thể  thành  vua 
chúa  như  họ,  hoặc  họ  thảnh  Phạm  chí,  ta  cũng  không  thể  thảnh  Phạm  chí  như  họ  ... 
Hoặc  họ  đến  phi  tưởng  phi  phi  tưởng,  ta  cũng  không  thể  đến  phi  tưởng  phi  phi  tưởng 
như  thế. 

Những  thế  gọi  là  thập  bát  ái  du  hành  nưong  ngũ  uẩn  bên  trong  (atthãrasa 
tanhãvicaritãni  ajjhattikassa  upãdãya). 

1052. 

Thập  bát  du  hành  nương  ngũ  uấn  bên  ngoài  đó  ra  sao?  1)  Là  muốn  rằng  ta  có  với 
hình  sắc. . .  luôn  thức  ấy;  2)  là  muốn  rằng  ta  thảnh  bằng  cách  ấy  với  hình  sắc  ấy. . .  luôn 
thức  ấy;  3)  là  muốn  rằng  ta  thảnh  thứ  đó  bằng  hình  sắc...  luôn  thức  ấy;  4)  là  muốn 
rằng  ta  thảnh  bằng  cách  khác  với  hình  sắc. . .  luôn  thức  ấy;  5)  là  muốn  rằng  ta  sẽ  thảnh 
với  hình  sắc. . .  luôn  thức  ấy;  6)  là  muốn  rằng  ta  sẽ  thảnh  bằng  cách  ấy  với  hình  sắc. . . 
luôn  thức  ấy;  7)  là  muốn  rằng  ta  sẽ  thảnh  thứ  đó  bằng  hình  sắc  . . .  luôn  thức  ấy;  8)  là 
muốn  rằng  ta  sẽ  thảnh  bằng  cách  khác  với  hình  sắc. . .  luôn  thức  ấy;  9)  là  muốn  rằng  ta 
nhất  định  với  hình  sắc . . .  luôn  thức  ấy;  1 0)  là  muốn  rằng  ta  không  nhất  định  với  hình 
sắc. . .  luôn  thức  ấy;  11)  là  muốn  rằng  ta  nên  thảnh  với  hình  sắc. . .  luôn  thức  ấy;  12)  là 
muốn  rằng  ta  nên  thành  bằng  cách  ấy  với  hình  sắc. . .  luôn  thức  ấy;  13)  là  muốn  rằng  ta 
nên  thảnh  thứ  đó  bằng  hình  sắc...  luôn  thức  ấy;  14)  là  muốn  rằng  ta  phải  thảnh  bằng 
cách  khác  với  hình  sắc. . .  luôn  thức  ấy;  15)  là  muốn  rằng  ta  phải  thảnh  với  hình  sắc. . . 
luôn  thức  ấy;  16)  là  muốn  rằng  ta  phải  thành  bằng  cách  ấy  với  hình  sắc. . .  luôn  thức  ấy; 
17)  là  muốn  rằng  ta  phải  thảnh  thứ  đó  bằng  hình  sắc. . .  luôn  thức  ấy;  18)  là  muốn  rằng 
ta  phải  thảnh  bằng  cách  khác  với  hình  sắc. . .  luôn  thức  ấy. 

1053. 


314 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


Cũng  muốn  rằng  ta  có  với  hình  sắc...  luôn  thức  ẩy  ra  sao?  Tức  là  phân  một  pháp 
nào  như  là  sắc,  thọ,  tưởng,  hành,  thức  đã  lìa  nhau  đặng  muốn  rằng  ta  có  với  sắc. . .  luôn 
thức  ấy.  Đặng  ỷ  rằng  ta  có  với  hình  sắc . . .  luôn  thức  ấy.  Đặng  kiến  thức  rằng  ta  có  với 
hình  sắc...  luôn  thức  ấy.  Khi  cả  ba  pháp  đó  có  cách  cơ  quan  đình  trệ.  Những  thế  nhu 
vầy  là  ta  có  bằng  cách  ấy  với  hình  sắc . . .  luôn  thức  ấy.  Hoặc  ta  thành  thứ  đó  với  hình 
sắc...  luôn  thức  ấy.  Hoặc  ta  thảnh  bằng  cách  khác  với  hình  sắc...  luôn  thức  ấy  cũng 
vẫn  có. 

1054. 

Cũng  muốn  rằng  ta  thành  bằng  cách  ẩy  với  hình  sắc...  luôn  thức  ẩy  đó  ra  sao?  Như 
là  muốn  rằng  ta  thảnh  vua  chúa  với  hình  sắc . . .  luôn  thức  ấy.  Hoặc  thành  Phạm  chí  với 
hình  sắc. . .  luôn  thức  ấy.  Hoặc  thành  y  sĩ  với  hình  sắc. . .  luôn  thức  ấy.  Hoặc  thành  cận 
thắng  tiện  dân  với  hình  sắc  ấy...  luôn  thức  ấy.  Thảnh  cư  sĩ  với  hình  sắc...  luôn  thức 
ấy.  Hoặc  thảnh  bực  xuất  gia  với  hình  sắc...  luôn  thức  ấy.  Thảnh  Chư  thiên  với  hình 
sắc. . .  luôn  thức  ấy.  Hoặc  thảnh  nhân  loại  với  hình  sắc. . .  luôn  thức  ấy.  Có  sắc  với  hình 
sắc. . .  luôn  thức  ấy.  Hoặc  không  có  sắc  với  hình  sắc. . .  luôn  thức  ấy.  Có  tưởng  với  hình 
sắc...  luôn  thức  ấy.  Hoặc  không  có  tưởng  với  hình  sắc...  luôn  thức  ấy.  Hoặc  có  phi 
tưởng  phi  phi  tưởng  với  hình  sắc . . .  luôn  thức  ấy.  Hoặc  không  có  phi  tưởng  phi  phi 
tưởng  với  hình  sắc. . .  luôn  thức  ấy. 

Những  cách  nay  gọi  là  muốn  rằng  ta  thảnh  bằng  cách  ấy  với  hình  sắc . . .  luôn  thức  ấy. 

1055. 

Cũng  muốn  rằng  ta  thành  với  thứ  đó  với  hình  sắc...  hoặc  thức  ẩy  ra  sao?  Như  là 
muốn  sanh  ra  do  so  sánh  với  người  khác  nhu  vầy:  Họ  thành  vua  chúa,  ta  cũng  thảnh 
vua  chúa  với  hình  sắc. . .  hoặc  thức  ấy  nhu  nhau.  Neu  họ  thảnh  Phạm  chí,  ta  cũng  thảnh 
Phạm  chí  với  hình  sắc...  hoặc  thức  ấy  nhu  nhau.  Họ  có  phi  tưởng  phi  phi  tưởng,  ta 
cũng  có  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  với  hình  sắc . . .  hoặc  thức  ấy  nhu  nhau.  Cách  nay  gọi 
là  muốn  rằng  ta  thảnh  thứ  đó  với  hình  sắc. . .  hoặc  thức  ấy. 

1056. 

Cũng  muốn  rằng  ta  thành  bằng  cách  khác  với  hình  sắc...  luôn  thức  ẩy  là  thế  nào? 
Như  là  muốn  sanh  ra  do  so  sánh  với  người  khác  như  vầy:  Họ  thảnh  vua  chúa,  ta  cũng 
thành  vua  chúa  nhu  họ  với  hình  sắc...  luôn  thức  ấy.  Neu  họ  thảnh  Phạm  chí,  ta  thảnh 
Phạm  chí  nhu  họ  với  hình  sắc...  luôn  thức  ấy.  Neu  họ  có  phi  tưởng  phi  phi  tưởng,  ta 
có  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  như  họ  với  hình  sắc . . .  luôn  thức  ấy  cũng  là  vô  lý.  Thế  nay 
gọi  là  muốn  rằng  ta  thành  bằng  cách  khác  với  hình  sắc. . .  luôn  thức  ấy. 

1057. 

Cũng  muốn  rằng  ta  sẽ  thành  với  hình  sắc...  luôn  thức  ẩy  ra  sao?  Tức  là  phân  một 
pháp  nào  nhu  là  sắc,  thọ,  tưởng,  hành,  thức  đã  lìa  nhau  đặng  muốn  rằng  ta  sẽ  thành  với 
sắc...  luôn  thức  ấy.  Đặng  ỷ  rằng  ta  sẽ  thảnh  với  hình  sắc...  luôn  thức  ấy.  Đặng  nhận 
thấy  rằng  ta  sẽ  thảnh  với  hình  sắc . . .  luôn  thức  ấy.  Khi  có  ba  pháp  đó  thảnh  cơ  quan 
dinh  trệ.  Những  ấy  nhu  thế  là  ta  sẽ  thảnh  bằng  cách  nay  với  hình  thức. . .  cũng  là  thức 
ấy.  Hoặc  ta  sẽ  thảnh  thứ  đó  với  hình  sắc. . .  cũng  là  thức  ấy.  Hoặc  ta  sẽ  thảnh  bằng  cách 
khác  với  hình  sắc. . .  cũng  là  thức  ấy,  thế  vẫn  có. 

1058. 

Cũng  muốn  rằng  ta  sẽ  thành  bằng  cách  nay  với  hình  sắc...  cũng  là  thức  ẩy  đó  ra 
sao?  Như  là  muốn  rằng  ta  sẽ  thảnh  vua  chúa  với  hình  sắc...  cũng  là  thức  ấy.  Hoặc  ta 
sẽ  thành  Phạm  chí  với  hình  sắc. . .  cũng  là  thức  ấy.  Hoặc  ta  sẽ  thảnh  y  sĩ  với  hình  sắc. . . 
cùng  thức  ấy.  Hoặc  sẽ  thảnh  cận  thắng  tiện  dân  với  hình  sắc...  cũng  là  thức  ấy.  Sẽ 
thành  cư  sĩ  với  hình  sắc. . .  cũng  là  thức  ấy.  Hoặc  sẽ  thảnh  bực  xuất  gia  với  hình  sắc. . . 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhahga)  -  (Cảo  Bản) 


315 


cũng  là  thức  ấy.  Hoặc  sẽ  không  có  sắc  với  hình  sắc...  cùng  thức  ấy.  Sẽ  thành  Chư 
thiên  với  hình  sắc...  cũng  là  thức  ấy.  Hoặc  sẽ  thảnh  nhân  loại  với  hình  sắc...  cũng  là 
thức  ấy.  Hoặc  sẽ  có  sắc  với  hình  sắc...  cũng  là  thức  ấy.  Sẽ  có  tưởng  với  hình  sắc... 
cũng  là  thức  ấy.  Hoặc  sẽ  không  có  tưởng  với  hình  sắc . . .  cũng  là  thức  ấy.  Hoặc  sẽ  có 
phi  tưởng  phi  phi  tưởng  với  hình  sắc. . .  cũng  là  thức  ấy.  Những  thế  gọi  là  muốn  rằng  ta 
sẽ  thành  bằng  cách  nầy  với  hình  sắc. . .  cũng  là  thức  ấy. 

1059. 

Cũng  muốn  rằng  ta  sẽ  thành  thứ  đó  với  hình  sắc...  luôn  thức  ẩy  như  thế  nào?  Như 
là  muốn  sanh  ra  do  so  sánh  với  người  khác  như  vầy:  Họ  thảnh  vua  chúa,  ta  cũng  sẽ 
thành  vua  chúa  với  hình  sắc . . .  cũng  là  thức  đó  như  nhau.  Hoặc  họ  thảnh  Phạm  chí,  ta 
cũng  sẽ  thảnh  Phạm  chí  với  hình  sắc...  cũng  là  thức  ấy  như  nhau.  Hoặc  họ  có  phi 
tưởng  phi  phi  tưởng,  ta  cũng  sẽ  có  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  với  hình  sắc. . .  cũng  là  thức 
ấy  như  nhau.  Thế  nay  gọi  là  muốn  rằng  ta  sẽ  thảnh  thứ  đó  với  hình  sắc. . .  cũng  là  thức 
ấy. 

1060. 

Cũng  muốn  rằng  ta  sẽ  thành  bằng  cách  khác  với  hình  sắc...  luôn  thức  ẩy  như  thế 
nào?  Như  là  muốn  sanh  ra  bởi  so  sánh  với  người  khác  như  vầy:  Họ  thảnh  vua  chúa,  ta 
sẽ  không  thành  vua  chúa  với  hình  sắc. . .  cũng  là  thức  ấy  như  họ.  Hoặc  họ  thảnh  Phạm 
chí,  ta  sẽ  không  thành  Phạm  chí  với  hình  sắc. . .  cũng  là  thức  ấy  như  họ.  Hoặc  họ  có  phi 
tưởng  phi  phi  tưởng,  ta  sẽ  không  có  phi  tưởng  phi  phi  tưởngvới  hình  sắc...  cũng  là 
thức  ấy  như  họ  là  vô  lý.  Thế  nay  gọi  là  muốn  rằng  ta  sẽ  thành  bằng  cách  khác  với  hình 
sắc. . .  cũng  là  thức  ấy. 

1061.  ,  ,  , 

Cũng  muốn  rằng  ta  nhất  định  với  hình  sắc...  luôn  thức  ẩy  như  thế  nào?  Tức  là  phân 
một  pháp  nào  như  là  sắc,  thọ,  tưởng,  hành,  thức  đã  lìa  nhau  có  sự  muốn  rằng  ta  trường 
tồn,  ta  vĩnh  viễn,  ta  nhất  định,  ta  không  có  sự  thay  đổi  theo  lẽ  thường  với  hình  sắc . . . 
cũng  là  thức  ấy.  Thế  nay  gọi  là  muốn  rằng  ta  nhất  định  với  hình  sắc . . .  cũng  là  thức  ấy. 

1062. 

Cũng  muốn  rằng  ta  không  nhất  định  với  hình  sắc...  luôn  thức  ấy  như  thế  nào?  Tức 
là  phân  một  pháp  nào  như  là  sắc,  thọ,  tưởng,  hành,  thức  đã  lìa  nhau,  có  muốn  rằng  ta 
sẽ  tiêu  mất,  ta  sẽ  điêu  tàn,  ta  sẽ  không  có  với  hình  sắc. . .  cũng  là  thức  ấy.  Cách  nay  gọi 
là  muốn  rằng  ta  không  nhất  định  với  hình  sắc . . .  luôn  thức  ấy. 

1063. 

Cũng  muốn  rằng  ta  phải  thành  với  hình  sắc...  cũng  là  thức  ẩy  như  thế  ra  sao?  Tức 
là  phân  một  pháp  nào  như  là  sắc,  thọ,  tưởng,  hành,  thức  đã  lìa  nhau  đặng  muốn  rằng  ta 
phải  thành  với  hình  sắc...  cũng  là  thức  ấy.  Đặng  ỷ  rằng  ta  phải  thảnh  với  hình  sắc... 
cũng  là  thức  ấy.  Đặng  nhận  thấy  rằng  ta  phải  thảnh  với  hình  sắc. . .  cũng  là  thức  ấy.  Khi 
có  cả  ba  pháp  đó  là  pháp  co  quan  đình  đải  những  pháp  ấy  như  vầy:  Ta  phải  thành  bằng 
cách  nay  với  hình  sắc...  cũng  là  thức  ấy.  Hoặc  ta  phải  thảnh  thứ  đó  với  hình  sắc... 
cũng  là  thức  ấy.  Hoặc  ta  cũng  thảnh  bằng  cách  khác  với  hình  sắc...  cũng  là  thức  ấy 
vẫn  có. 

1064. 

Cũng  muốn  rằng  ta  phải  thành  bằng  cách  nay  với  hình  sắc...  cũng  là  thức  ẩy  như 
thế  ra  sao?  Như  là  muốn  rằng  ta  phải  thảnh  vua  chúa  với  hình  sắc. . .  cũng  là  thức  ấy. 
Hoặc  phải  Phạm  chí  bằng  hình  sắc...  cũng  là  thức  ấy.  Phải  thảnh  y  sĩ  với  hình  sắc... 
cũng  là  thức  ấy.  Hoặc  phải  thảnh  cận  thắng  tiện  dân  với  hình  sắc...  cũng  là  thức  ấy. 
Phải  thảnh  cư  sĩ  với  hình  sắc . . .  cũng  là  thức  ấy.  Hoặc  phải  thảnh  bực  xuất  gia  với  hình 


316 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


Sắc. . .  cũng  là  thức  ấy.  Phải  thành  Chư  thiên  với  hình  sắc. . .  cũng  là  thức  ấy.  Phải  thành 
nhân  loại  với  hình  sắc. . .  cũng  là  thức  ấy.  Phải  thành  người  có  sắc  với  hình  sắc. . .  cũng 
là  thức  ấy.  Hoặc  phải  thảnh  người  không  có  hình  sắc...  cũng  là  thức  ấy.  Phải  thành 
người  hữu  tưởng  với  hình  sắc. . .  cũng  là  thức  ấy.  Hoặc  thảnh  người  vô  tưởng  với  hình 
sắc...  cũng  là  thức  ấy.  Hoặc  phải  thành  người  có  phi  tưởng  phi  phi  tưởng...  cũng  là 
thức  ấy.  Cách  nầy  gọi  là  muốn  rằng  ta  phải  thảnh  bằng  cách  nầy  với  hình  sắc...  cũng 
là  thức  ấy. 

1065. 

Cũng  muốn  rằng  ta  phải  thành  thứ  đó  với  hình  sắc...  cũng  là  thức  ẩy  như  thế  ra 
sao?  Như  là  muốn  sanh  ra  bởi  so  sánh  với  người  khác  rằng  họ  thảnh  vua  chúa,  ta  cũng 
phải  thảnh  vua  chúa  với  hình  sắc. . .  cũng  là  thức  ấy  như  họ.  Hoặc  họ  thành  Phạm  chí, 
ta  cũng  thảnh  Phạm  chí  với  hình  sắc...  cũng  là  thức  ấy  như  nhau.  Hoặc  họ  có  phi 
tưởng  phi  phi  tưởng  với  hình  sắc...  cũng  là  thức  ấy  như  họ.  Những  cách  nay  gọi  là 
muốn  rằng  ta  phải  thảnh  thứ  đó  với  hình  sắc. . .  cũng  là  thức  đó. 

1066. 

Cũng  muốn  rằng  ta  phải  thành  bằng  cách  khác  nhau  với  hình  sắc. . .  cũng  là  thức 
ẩy  ra  sao?  Như  là  muốn  sanh  ra  do  so  sánh  với  người  khác  như  vầy:  Họ  thảnh  vua 
chúa,  ta  không  nên  thảnh  vua  chúa  với  hình  sắc...  cũng  là  thức  ấy  như  họ.  Hoặc  họ 
thành  Phạm  chí,  ta  không  nên  thảnh  Phạm  chí  với  hình  sắc. . .  cũng  là  thức  ấy  như  họ. 
Hoặc  họ  có  phi  tưởng  phi  phi  tưởng,  ta  không  nên  có  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  với  hình 
sắc. . .  cũng  là  thức  ấy  như  họ.  Thế  nay  gọi  là  muốn  rằng  ta  phải  thảnh  bằng  cách  khác 
với  hình  sắc. . .  cũng  là  thức  ấy. 

1067. 

Cũng  muốn  rằng  ta  phải  thành  với  hình  sắc...  hoặc  cũng  là  thức  ấy  những  thế  ra 
sao?  Tức  là  phân  một  pháp  nào  như  là  sắc,  thọ,  tưởng,  hành,  thức  đã  lìa  nhau,  đặng 
muốn  rằng  ta  phải  thành  với  hình  sắc . . .  hoặc  cũng  là  thức  ấy.  Đặng  ỷ  rằng  ta  phải 
thành  với  hình  sắc...  hoặc  cũng  là  thức  ấy.  Đặng  kiến  thức  như  vầy  ta  phải  thảnh  với 
hình  sắc . . .  hoặc  cũng  là  thức  ấy.  Khi  có  cả  ba  pháp  đó  là  cơ  quan  đình  đải  rằng  ta  phải 
thành  bằng  cách  nay  với  hình  sắc . . .  hoặc  cũng  là  thức  ấy.  Hoặc  ta  phải  thảnh  thứ  đó 
bằng  hình  sắc...  hoặc  cũng  là  thức  ấy.  Hoặc  ta  phải  thảnh  bằng  cách  khác  với  hình 
sắc. . .  hoặc  cũng  là  thức  ấy  cũng  vẫn  có. 

1068. 

Cũng  muốn  rằng  ta  phải  thành  bằng  cách  nay  với  hình  sắc. . .  hoặc  cũng  là  thức  ẩy 
những  thế  ra  sao?  Như  là  muốn  rằng  ta  phải  thảnh  vua  chúa  với  hình  sắc. . .  hoặc  cũng 
là  thức  ấy.  Hoặc  phải  thảnh  Phạm  chí  với  hình  sắc...  hoặc  cũng  là  thức  ấy.  Ta  phải 
thành  y  sĩ  với  hình  sắc. . .  hoặc  cũng  là  thức  ấy.  Hoặc  phải  thảnh  cận  thắng  tiện  dân  với 
hình  sắc. . .  hoặc  cũng  là  thức  ấy.  Ta  phải  thành  cư  sĩ  với  hình  sắc. . .  hoặc  cũng  là  thức 
ấy.  Hoặc  phải  thảnh  bực  xuất  gia  với  hình  sắc...  hoặc  cũng  là  thức  ấy.  Ta  phải  thảnh 
Chư  thiên  với  hình  sắc...  hoặc  cũng  là  thức  ấy.  Hoặc  ta  phải  thảnh  nhân  loại  với  hình 
sắc...  cũng  là  thức  ấy.  Ta  phải  có  sắc  với  hình  sắc...  cũng  là  thức  ấy.  Hoặc  ta  không 
có  hình  sắc. . .  hoặc  cũng  là  thức  ấy.  Ta  phải  có  tưởng  với  hình  sắc. . .  hoặc  cũng  là  thức 
ấy.  Hoặc  phải  không  có  tưởng  với  hình  sắc. . .  cũng  là  thức  ấy.  Hoặc  phải  có  phi  tưởng 
phi  phi  tưởng  với  hình  sắc. . .  cũng  là  thức  ấy.  Như  thế  gọi  là  muốn  rằng  ta  phải  thảnh 
bằng  cách  nay  với  hình  sắc. . .  cũng  là  thức  ấy. 

1069. 

Cũng  muốn  rằng  ta  phải  thành  thứ  đó  với  hình  sắc...  hoặc  cũng  là  thức  ẩy  những 
thế  ra  sao?  Như  là  muốn  sanh  ra  do  so  sánh  với  người  khác  như  vầy:  Họ  thảnh  vua 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhahga)  -  (Cảo  Bản) 


317 


chúa,  ta  cũng  thảnh  vua  chúa  với  hình  sắc. . .  cũng  là  thức  ấy  như  nhau.  Neu  họ  thành 
Phạm  chí,  ta  cũng  phải  thảnh  Phạm  chí  với  hình  sắc. . .  hoặc  cũng  là  thức  ấy  như  nhau. 
Neu  họ  có  phi  tưởng  phi  phi  tưởng,  ta  cũng  phải  có  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  với  hình 
sắc. . .  hoặc  cũng  là  thức  ấy  như  nhau.  Cách  nay  gọi  là  muốn  rằng  ta  thành  thứ  đó  với 
hình  thức. . .  cũng  là  thức  ấy. 

1070. 

Cũng  muốn  rằng  ta  phải  thành  bằng  cách  khác  với  hình  sắc...  cũng  là  thức  ấy 
những  thế  ra  sao?  Như  là  muốn  sanh  ra  do  so  sánh  với  người  khác  như  vầy:  Họ  thảnh 
vua  chúa,  ta  không  thành  vua  chúa  với  hình  sắc. . .  cũng  là  thức  ấy.  Neu  họ  thảnh  Phạm 
chí  thì  ta  không  nên  thành  Phạm  chí  như  họ  với  hình  sắc. . .  hoặc  cũng  là  thức  ấy.  Neu 
họ  có  phi  tưởng  phi  phi  tưởng,  ta  cũng  không  nên  có  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  với  hình 
sắc...  hoặc  cũng  là  thức  ấy.  Thế  nay  gọi  là  muốn  rằng  ta  phải  thảnh  bằng  cách  khác 
với  hình  sắc. . .  hoặc  cũng  là  thức  ấy. 

Những  thế  gọi  là  thập  bát  ái  du  hành  nưong  ngũ  uẩn  bên  ngoài  (atthãrasa 
tahhãvicaritãni  bãhirassa  upãlãya). 

1071. 

Ái  du  hành  nưong  ngũ  uẩn  bên  trong  có  1 8  và  ái  du  hành  nưong  ngũ  uẩn  bên  ngoài 
cũng  có  18,  cộng  lại  thành  36  ái  du  hành.  Nói  theo  thời  quá  khứ  có  36,  thời  vị  lai  có 
36,  thời  hiện  tại  cũng  có  36,  cộng  lại  thảnh  ái  du  hành  có  108. 

1072. 

Trong  những  đầu  đề,  mà  62  tà  kiến  Đức  Phật  ngài  thuyết  trong  Kinh  Phạm  Võng 

đó  ra  sao?  Như  là  tứ  thường  kiến  (sassatavãdã),  tứ  thường  vô  thường  kiến 
(ekaccasassatikã),  tứ  vô  gián  kiến  (antãnantikã),  tứ  vô  ký  kiến  (amarãvikkhepikã) ,  nhị 
vô  nhân  sanh  kiến  (adhaccasamuppannikã),  thập  lục  tưởng  kiến  (sannivãdã),  bát  vô 
tưởng  kiến  (asannivãdã),  bát  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  kiến  (novasanninã-sannivãdã), 
thất  đoạn  kiến  (ucchedavãdã),  ngũ  Níp-bàn  hiện  tại  kiến  (dựthidham- 
mahibbãnavãdã). 

62  tà  kiến  mà  Đức  Phật  ngài  thuyết  trong  Phạm  Võng  Kinh  bằng  cách  như  thế. 


Dứt  Tiêu  tông  phân  tích 


318 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


PHÀN  XVIII  -  PHÁP  TÂM  PHÂN  TÍCH 

1)  PHÀN  CHƯ  YẾU  HIỆP 

1073. 

Uẩn  có  mấy?  Nhập  (xứ)  có  mấy?  Giới  có  mấy?  Đe  có  mấy?  Quyền  có  mấy?  Thực  có 
mấy?  Xúc  có  mấy?  Thọ  có  mấy?  Tưởng  có  mấy?  Tư  có  mấy?  Và  tâm  có  mấy? 

1074. 

Uẩn  có  5,  nhập  (xứ)  có  12,  giới  có  18,  đế  có  4,  quyền  có  22,  thực  có  4,  xúc  có  7,  thọ  có 
7,  tưởng  có  7,  tư  có  7  và  tâm  cũng  có  7. 

1075. 

Trong  những  pháp  ẩy  mà  ngũ  uấn  đó  ra  sao?  Như  là  sắc  uấn,  thọ  uấn,  tưởng  uấn, 
hành  uẩn,  thức  uẩn.  Những  thế  gọi  là  ngũ  uẩn. 

1076. 

Thập  nhị  xứ  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  xứ,  sắc  xứ,  nhĩ  xứ,  thinh  xứ,  tỷ  xứ,  khí  xứ,  thiệt 
xứ,  vị  xứ,  thân  xứ,  xúc  xứ,  ý  xứ  và  pháp  xứ.  Những  thế  gọi  là  thập  nhị  xứ 
(dvãdasãyatanãni). 

1077. 

Thập  bát  giới  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  giới,  sắc  giới,  nhãn  thức  giới,  nhĩ  giới,  thinh 
giới,  nhĩ  thức  giới,  tỷ  giới,  khí  giới,  tỷ  thức  giới,  thiệt  giới,  vị  giới,  thiệt  thức  giới,  thân 
giới,  xúc  giới,  thân  thức  giới,  ý  giới,  pháp  giới,  ý  thức  giới.  Những  thế  gọi  là  thập  bát 
giới  (atthãrasa  dhãtuyo). 

1078. 

Tứ  đế  đó  ra  sao?  Như  là  khổ  đế,  tập  đế,  đạo  đế  và  diệt  đế.  Những  thế  gọi  là  tứ  đế 
(sacca). 

1079. 

Nhị  thập  nhị  quyền  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  quyền,  nhĩ  quyền,  tỷ  quyền,  thiệt  quyền, 
thân  quyền,  ý  quyền,  nữ  quyền,  nam  quyền,  mạng  quyền,  lạc  quyền,  khổ  quyền,  hỷ 
quyền,  ưu  quyền,  xả  quyền,  tín  quyền,  cần  quyền,  niệm  quyền,  định  quyền,  tuệ  quyền 
(panhindrĩya),  tri  dị  tri  quyền  (ananhatahhassãmĩtindrĩya),  tri  dĩ  tri  quyền 
(ahnindrĩya),  tri  cụ  tri  quyền  (anhãtãvỉndrĩya).  Những  thế  gọi  là  nhị  thập  nhị  quyền. 

1080. 

*  Cửu  nhân  đó  ra  sao?  Như  là  ba  nhân  thiện,  ba  nhân  bất  thiện  và  ba  nhân  vô  ký. 

*  Trong  chỉn  nhân  ẩy  mà  ba  nhân  thiện  đó  ra  sao?  Như  là  nhân  thiện  vô  tham,  nhân 
thiện  vô  sân,  nhân  thiện  vô  si.  Những  thế  gọi  là  ba  nhân  thiện. 

*  Ba  nhân  bất  thiện  đó  ra  sao?  Như  là  nhân  bất  thiện  tham,  nhân  bất  thiện  sân  và  nhân 
bất  thiện  si.  Những  thế  gọi  là  ba  nhân  bất  thiện. 

*  Ba  nhân  vô  kỷ  đó  ra  sao?  Như  là  vô  tham,  vô  sân  và  vô  si  thành  dị  thục  quả  của  pháp 
thiện,  hoặc  trong  những  pháp  tố  (kiriyã).  Những  thế  gọi  là  ba  nhân  vô  ký. 

Tất  cả  những  thế  chung  lại  gọi  là  chín  nhân  (hetu). 


1081. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhahga)  -  (Cảo  Bản) 


319 


Tứ  thực  đó  ra  sao?  Như  là  đoàn  thực,  xúc  thực,  tư  thực  và  thức  thực.  Những  thế  gọi  là 
tứ  thực. 

1082. 

Thất  xúc  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  xúc,  nhĩ  xúc,  tỷ  xúc,  thiệt  xúc,  thân  xúc,  ý  giới  xúc 
và  ý  thức  giới  xúc.  Những  thế  gọi  là  thất  xúc. 

1083. 

Thất  thọ  đó  ra  sao?  Như  là  thọ  sanh  từ  nhãn  xúc,  thọ  sanh  từ  nhĩ  xúc,  thọ  sanh  từ  tỷ 
xúc,  thọ  sanh  từ  thiệt  xúc,  thọ  sanh  từ  thân  xúc,  thọ  sanh  từ  ý  giới  xúc,  thọ  sanh  từ  ý 
thức  giới  xúc.  Những  thế  gọi  là  thất  thọ. 

1084. 

Thất  tưởng  đó  ra  sao?  Như  là  tưởng  sanh  từ  nhãn  xúc,  tưởng  sanh  từ  nhĩ  xúc,  tưởng 
sanh  từ  tỷ  xúc,  tưởng  sanh  từ  thiệt  xúc,  tưởng  sanh  từ  thân  xúc,  tưởng  sanh  từ  ý  giới 
xúc,  tưởng  sanh  từ  ý  thức  giới  xúc.  Những  thế  gọi  là  thất  tưởng. 

1085. 

Thất  tư  đó  ra  sao?  Như  là  tư  sanh  từ  nhãn  xúc,  tư  sanh  từ  nhĩ  xúc,  tư  sanh  từ  tỷ  xúc, 
tư  sanh  từ  thiệt  xúc,  tư  sanh  từ  thân  xúc,  tư  sanh  từ  ý  giới  xúc,  tư  sanh  từ  ý  thức  giới 
xúc.  Những  thế  gọi  là  thất  tư  (cetanã). 

1086. 

Thất  tâm  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  thức,  nhĩ  thức,  tỷ  thức,  thiệt  thức,  thân  thức,  ý  giới 
và  ý  thức  giới.  Những  thế  gọi  là  thất  tâm. 


1087. 


2)  PHÀN  TÂM  BẤT  SANH 


*  Trong  Dục  giới  mà  uẩn  có  bao  nhiêu?  ...  Tâm  có  bao  nhiêu?  ... 

Trong  Dục  giới:  uẩn  có  5,  xứ  có  12,  giới  có  18,  đế  có  3,  quyền  có  22,  nhân  có  9, 
thực  có  4,  xúc  có  7,  thọ  có  7,  tưởng  có  7,  tư  có  7  và  tâm  cũng  có  7. 


*  Trong  những  pháp  ẩy  mà  ngũ  uẩn  trong  Dục  giới  ra  sao?  Như  là  sắc  uẩn. . .  thức  uẩn. 
Những  thế  gọi  là  ngũ  uẩn  trong  Dục  giới. 


*  Thập  nhị  xứ  trong  Dục  giới  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  xứ,  sắc  xứ. . .  ý  xứ  và  pháp  xứ. 
Những  thế  gọi  là  thập  nhị  xứ  trong  Dục  giới. 


*  Thập  bát  giới  trong  Dục  giới  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  giới,  sắc  giới,  nhãn  thức  giới. . . 
ý  giới,  pháp  giới.  Những  thế  gọi  là  thập  bát  giới  trong  Dục  giới. 

*  Tam  đế  trong  Dục  giới  đó  ra  sao?  Như  là  khổ  đế,  tập  đế,  đạo  đế.  Những  thế  gọi  là  tam 
đế  trong  Dục  giới. 


*  Nhị  thập  nhị  quyền  trong  Dục  giới  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  quyền...  và  tri  cụ  tri 
quyền.  Những  thế  gọi  là  nhị  thập  nhị  quyền  trong  Dục  giới. 

*  Cửu  nhân  trong  Dục  giới  đó  ra  sao?  Như  là  ba  nhân  thiện,  ba  nhân  bất  thiện  và  ba 
nhân  vô  ký.  Những  thế  gọi  là  chín  nhân  trong  Dục  giới. 


*  Tứ  thực  trong  Dục  giới  đó  ra  sao?  Như  là  đoàn  thực,  xúc  thực,  tư  thực  và  thức  thực. 
Những  thế  gọi  là  tứ  thực  trong  Dục  giới. 

*  Thất  xúc  trong  Dục  giới  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  xúc...  ý  thức  giới  xúc.  Những  thế 
gọi  là  thất  xúc  trong  Dục  giới. 


320 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Thất  thọ,  thất  tưởng,  thất  tư  và  thất  tâm  trong  Dục  giới  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn 
thức. . .  ý  giới  và  ý  thức  giới.  Những  thế  gọi  là  thất  tâm  trong  Dục  giới. 

1088. 

*  Trong  Sắc  giới  có  bao  nhiêu  uẩn?  ...  và  có  bao  nhiêu  tâm?  Trong  sắc  giới  có  ngũ  uấn, 
lục  xứ,  cửu  giới,  tam  đế,  thập  tứ  quyền,  bát  nhân,  tam  thực,  tứ  xúc,  tứ  thọ,  tứ  tưởng,  tứ 
tư  (cetanã)  và  tứ  tâm. 

*  Ngũ  uẩn  trong  sắc  giới  ra  sao?  Như  là  sắc  uẩn. . .  và  thức  uẩn.  Những  thế  gọi  là  ngũ 
uẩn  trong  sắc  giới. 

*  Lục  xứ  (nhập)  trong  sắc  giới  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  xứ,  sắc  xứ,  nhĩ  xứ,  thinh  xứ,  ý 
xứ  và  pháp  xứ.  Những  thế  gọi  là  lục  xứ  trong  sắc  giới. 

*  Cửu  giới  trong  sắc  giới  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  giới,  sắc  giới,  nhãn  thức  giới,  nhĩ 
giới,  thinh  giới,  nhĩ  thức  giới,  ý  giới  và  ý  thức  giới.  Những  thế  gọi  là  cửu  giới  trong 
Sắc  giới. 

*  Tam  đế  trong  sắc  giới  đó  ra  sao?  Như  là  khổ  đế,  tập  đế  và  đạo  đế.  Những  thế  gọi  là 
tam  đế  trong  sắc  giới. 

*  Thập  tứ  quyền  trong  sắc  giới  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  quyền,  nhĩ  quyền,  ý  quyền, 
mạng  quyền,  hỷ  quyền,  xả  quyền,  tín  quyền,  cần  quyền,  niệm  quyền,  định  quyền,  trí 
quyền,  tri  dị  tri  quyền,  tri  dĩ  tri  quyền  và  tri  cụ  tri  quyền.  Những  thế  gọi  là  thập  tứ 
quyền  trong  sắc  giới. 

*  Bát  nhân  trong  sắc  giới  đó  ra  sao?  Như  là  ba  nhân  thiện,  hai  nhân  bất  thiện  và  ba 
nhân  vô  ký. 

*  Bao  nhiêu  nhân  trong  sắc  giới  ấy  mà  ba  nhân  thiện  ra  sao?  Như  là  nhân  thiện  vô 
tham,  nhân  thiện  vô  sân  và  nhân  thiện  vô  si.  Những  thế  gọi  là  ba  nhân  thiện. 

*  Hai  nhãn  bất  thiện  đó  ra  sao?  Như  là  nhân  bất  thiện  tham  và  nhân  bất  thiện  si.  Những 
thế  gọi  là  hai  nhân  bất  thiện. 

*  Ba  nhân  vô  kỷ  đó  ra  sao?  Như  là  vô  tham,  vô  sân  và  vô  si.  Những  phần  dị  thục  quả 
của  thiện  hay  trong  những  pháp  vô  ký  tố.  Những  thế  gọi  là  ba  nhân  vô  ký. 

Bao  nhiêu  đó  gọi  là  bát  nhân  trong  sắc  giới. 

*  Tam  thực  trong  sắc  giới  đó  ra  sao?  Như  là  xúc  thực,  tư  thực  và  thức  thực.  Những  thế 
gọi  là  tam  thực  trong  sắc  giới. 

*  Tứ  xúc  trong  sắc  giới  đó  ra  sao?  Như  là  nhãn  xúc,  nhĩ  xúc,  ý  giới  xúc,  ý  thức  giới 
xúc.  Những  thế  gọi  là  tứ  xúc  trong  sắc  giới. 

*  Tứ  thọ,  tứ  tưởng,  tứ  tư  và  tứ  tâm  trong  sắc  giới  ra  sao?  Như  là  nhãn  thức,  nhĩ  thức,  ý 
giói  và  ý  thức  giới.  Những  thế  gọi  là  tứ  tâm  trong  sắc  giới. 

1089. 

*  Trong  Vô  sắc  giới  mà  uấn  có  bao  nhiêu...  tâm  có  bao  nhiêu?  Trong  Vô  sắc  giới  có  tứ 
uẩn,  nhị  xứ,  nhị  giới,  tam  đế,  thập  nhất  quyền,  bát  nhân,  tam  thực,  nhất  xúc,  nhất  thọ, 
nhất  tưởng,  nhất  tư  và  nhất  tâm  (Ekacittam). 

*  Tứ  uẩn  trong  Vô  sắc  giới  ra  sao?  Như  là  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn  và  thức  uẩn. 
Những  thế  gọi  là  tứ  uẩn  trong  Vô  sắc  giới. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


32Ỉ 


*  Nhị  xứ  trong  Vô  sắc  giới  đó  ra  sao?  Như  là  ý  xứ  và  pháp  xứ.  Những  thế  gọi  là  nhị  xứ 
trong  Vô  sắc  giới. 

*  Nhị  giới  trong  Vô  sắc  giới  đó  ra  sao?  Như  là  ý  thức  giới  và  pháp  giới.  Những  thế  gọi 
là  nhị  giới  trong  Vô  sắc  giới. 

*  Tam  đế  trong  Vô  sắc  giới  đó  ra  sao?  Như  là  khổ  đế,  tập  đế  và  đạo  đế.  Những  thế  gọi 
là  tam  đế  trong  Vô  sắc  giới. 

*  Thập  nhất  quyền  trong  Vô  sắc  giới  đó  ra  sao?  Như  là  ý  quyền,  mạng  quyền,  hỷ 
quyền,  xả  quyền,  tín  quyền,  cần  quyền,  niệm  quyền,  định  quyền,  trí  quyền,  tri  dĩ  tri 
quyền,  tri  cụ  tri  quyền.  Những  thế  gọi  là  thập  nhất  quyền  trong  Vô  sắc  giới. 

*  Bát  nhân  trong  Vô  sắc  giới  đó  ra  sao?  Như  là  ba  nhân  thiện,  hai  nhân  bất  thiện  và  ba 
nhân  vô  ký.  Những  thế  gọi  là  bát  nhân  trong  Vô  sắc  giới. 

*  Tam  thực  trong  Vô  sắc  giới  đó  ra  sao?  Như  là  xúc  thực,  tư  thực,  thức  thực.  Những 
thế  gọi  là  tam  thực  trong  Vô  sắc  giới. 

*  Nhất  xúc  trong  Vô  sắc  giới  đó  ra  sao?  Như  là  ý  thức  giới  xúc.  Những  thế  gọi  là  nhất 
xúc  trong  Vô  sắc  giới. 

*  Nhất  thọ,  nhất  tưởng,  nhất  tư  và  nhất  tâm  trong  Vô  sắc  giới  ra  sao?  Như  là  ý  thức 
giới.  Đó  gọi  là  nhất  tâm  (ekacittam)  trong  Vô  sắc  giới. 


1090. 

*  Trong  siêu  thế  có  bao  nhiêu  uấn?  ...có  bao  nhiêu  tâm?  Trong  siêu  thế  có  tứ  uấn,  nhị 
xứ,  nhị  giới,  nhị  đế,  thập  nhị  quyền,  lục  nhân,  tam  thực,  nhất  xúc,  nhất  thọ,  nhất  tưởng, 
nhất  tư  và  nhất  tâm. 

*  Những  bao  nhiêu  ẩy  mà  tứ  uẩn  trong  siêu  thế  đó  ra  sao?  Như  là  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn, 
hành  uẩn  và  thức  uẩn.  Những  thế  gọi  là  tứ  uẩn  trong  siêu  thế. 

*  Nhị  xứ  trong  siêu  thế  đó  ra  sao?  Như  là  ý  xứ  và  pháp  xứ.  Những  thế  gọi  là  nhị  xứ 
trong  siêu  thế. 

*  Nhị  giới  trong  siêu  thế  đó  ra  sao?  Như  là  ý  thức  giới  và  pháp  giới.  Những  thế  gọi  là 
nhị  giới  trong  siêu  thế. 

*  Nhị  đế  trong  siêu  thế  đó  ra  sao?  Như  là  đạo  đế  và  diệt  đế.  Những  thế  gọi  là  nhị  đế 
trong  siêu  thế. 

*  Thập  nhị  quyền  trong  siêu  thế  đó  ra  sao?  Như  là  ý  quyền,  mạng  quyền,  hỷ  quyền,  xả 
quyền,  tín  quyền,  cần  quyền,  niệm  quyền,  định  quyền,  tuệ  quyền,  tri  dị  tri  quyền,  tri  dĩ 
tri  quyền,  tri  cụ  tri  quyền.  Những  thế  gọi  là  thập  nhị  quyền  trong  siêu  thế. 

*  Lục  nhân  trong  siêu  thế  đó  ra  sao?  Như  là  ba  nhân  thiện  và  ba  nhân  vô  ký. 

*  Trong  sáu  nhân  ẩy  mà  ba  nhân  thiện  ra  sao?  Như  là  nhân  thiện  vô  tham,  nhân  thiện 
vô  sân  và  nhân  thiện  vô  si.  Những  thế  gọi  là  ba  nhân  thiện. 

*  Ba  nhân  vô  kỷ  trong  khi  có  ra  sao?  Như  là  vô  tham,  vô  sân  và  vô  si  phần  dị  thục  quả 
của  những  pháp  thiện.  Những  thế  gọi  là  ba  nhân  vô  ký. 

Bao  nhiêu  đó  gọi  là  sáu  nhân  trong  siêu  thế. 


522 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Tam  thực  trong  siêu  thế  đó  ra  sao?  Như  là  xúc  thực,  tư  thực,  thức  thực.  Những  thế 
gọi  là  tam  thực  trong  siêu  thế. 

*  Xúc  trong  siêu  thế  đó  ra  sao?  Như  là  ý  thức  giới  xúc.  Đó  gọi  là  nhất  xúc  trong  siêu 
thế. 

*  Nhất  thọ,  nhất  tưởng,  nhất  tư  và  nhất  tâm  trong  siêu  thế  đó  ra  sao?  Như  là  ý  thức 
giới.  Thế  gọi  là  nhất  tâm  trong  siêu  thế. 


3)  PHÀN  LIÊN  QUAN  BẤT  LIÊN  QUAN 


1091. 

Bao  nhiêu  ngũ  uấn  mà  uấn  nào  liên  quan  trong  Dục  giới,  uấn  nào  không  liên  quan 
trong  Dục  giới...  bao  nhiêu  những  thất  tâm  mà  tâm  nào  liên  quan  trong  Dục  giới,  còn 
tâm  nào  không  liên  quan  trong  Dục  giới? 

-  Sắc  uẩn  liên  quan  trong  Dục  giới.  Còn  bốn  uẩn  (kia)  liên  quan  trong  Dục  giới  cũng 
có,  không  liên  quan  trong  Dục  giới  cũng  có. 


-  Thập  xứ  liên  quan  trong  Dục  giới.  Nhị  xứ  liên  quan  trong  Dục  giới  cũng  có,  không 
liên  quan  trong  Dục  giới  cũng  có. 


-  Thập  lục  giới  liên  quan  trong  Dục  giới.  Nhị  giới  liên  quan  trong  Dục  giới  cũng  có, 
không  liên  quan  trong  Dục  giới  cũng  có. 

-  Tập  đế  liên  quan  trong  Dục  giới.  Nhị  đế  không  liên  quan  trong  Dục  giới.  Khổ  đế 
liên  quan  trong  Dục  giới  cũng  có,  không  liên  quan  trong  Dục  giới  cũng  có. 

-  Thập  quyền  liên  quan  trong  Dục  giới.  Tam  quyền  không  liên  quan  trong  Dục  giới. 
Cửu  quyền  liên  quan  trong  Dục  giới  cũng  có,  không  liên  quan  trong  Dục  giới  cũng 
có. 


-  Ba  nhân  bất  thiện  liên  quan  trong  Dục  giới.  Sáu  nhân  (kia)  liên  quan  trong  Dục  giới 
cũng  có,  không  liên  quan  trong  Dục  giới  cũng  có. 

-  Đoàn  thực  liên  quan  trong  Dục  giới.  Ba  thực  (kia)  liên  quan  trong  Dục  giới  cũng  có, 
không  liên  quan  trong  Dục  giới  cũng  có. 

-  Lục  xúc  liên  quan  trong  Dục  giới.  Còn  ý  thức  giới  xúc  liên  quan  trong  Dục  giới 
cũng  có,  không  liên  quan  trong  Dục  giới  cũng  có. 

-  Lục  thọ,  lục  tưởng,  lục  tư  và  lục  tâm  liên  quan  trong  Dục  giới.  Còn  ý  thức  giới  liên 
quan  trong  Dục  giới  cũng  có,  không  liên  quan  trong  Dục  giới  cũng  có. 

1092. 

Bao  nhiêu  ngũ  uấn  mà  uấn  nào  liên  quan  trong  sắc  giới,  uấn  nào  không  liên  quan 

trong  Sắc  giới...  bao  nhiêu  thất  tâm  mà  tâm  nào  liên  quan  trong  sắc  giới,  tâm  nào 

không  liên  quan  trong  sắc  giới? 

-  Sắc  uẩn  không  liên  quan  trong  sắc  giới.  Còn  bốn  uẩn  (kia)  liên  quan  trong  sắc  giới 
cũng  có,  không  liên  quan  trong  sắc  giới  cũng  có. 

-  Thập  xứ  không  liên  quan  trong  sắc  giới.  Còn  hai  xứ  (kia)  liên  quan  trong  sắc  giới 
cũng  có,  không  liên  quan  trong  sắc  giới  cũng  có. 

-  Thập  lục  giới  không  liên  quan  trong  sắc  giới.  Còn  hai  giới  (kia)  liên  quan  trong  sắc 
giới  cũng  có,  không  liên  quan  trong  sắc  giới  cũng  có. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


323 


-  Tam  đế  không  liên  quan  trong  sắc  giới.  Khổ  đế  liên  quan  trong  sắc  giới  cũng  có, 
không  liên  quan  trong  sắc  giới  cũng  có. 

-  Thập  tam  quyền  không  liên  quan  trong  sắc  giới.  Còn  chín  quyền  (kia)  liên  quan 
trong  Sắc  giới  cũng  có,  không  liên  quan  trong  sắc  giới  cũng  có. 

-  Ba  nhân  bất  thiện  không  liên  quan  trong  sắc  giới.  Còn  sáu  nhân  (kia)  liên  quan 
trong  Sắc  giới  cũng  có,  không  liên  quan  trong  sắc  giới  cũng  có. 

-  đoàn  thực  không  liên  quan  trong  sắc  giới.  Ba  thực  (kia)  liên  quan  trong  sắc  giới 
cũng  có,  không  liên  quan  trong  sắc  giới  cũng  có. 

-  Lục  xúc  không  liên  quan  trong  sắc  giới.  Ý  thức  giới  xúc  liên  quan  trong  sắc  giới 
cũng  có,  không  liên  quan  trong  sắc  giới  cũng  có. 

-  Lục  thọ,  lục  tuởng,  lục  tu  và  lục  tâm  không  liên  quan  trong  sắc  giới.  Ý  thức  giới 
liên  quan  trong  sắc  giới  cũng  có,  không  liên  quan  trong  sắc  giới  cũng  có. 

1093.  ,  ĩ 

Trong  năm  uấn  mà  uấn  nào  liên  quan  trong  Vô  sắc  giới,  uấn  nào  không  liên  quan 

trong  Vỏ  sẳc  giới...  trong  bảy  tâm  mà  tâm  nào  liên  quan  trong  Vô  sắc  giới,  tâm  nào 

không  liên  quan  trong  Vô  sắc  giới? 

-  Sắc  uẩn  không  liên  quan  trong  Vô  sắc  giới.  Còn  tứ  uẩn  (kia)  liên  quan  trong  Vô  sắc 
giới  cũng  có,  không  liên  quan  trong  Vô  sắc  giới  cũng  có. 

-  Thập  xứ  không  liên  quan  trong  Vô  sắc  giới.  Còn  hai  xứ  (kia)  liên  quan  trong  Vô  sắc 
giới  cũng  có,  không  liên  quan  trong  Vô  sắc  giới  cũng  có. 

-  Thập  lục  giới  không  liên  quan  trong  Vô  sắc  giới.  Còn  hai  giới  (kia)  liên  quan  trong 
Vô  sắc  giới  cũng  có,  không  liên  quan  trong  Vô  sắc  giới  cũng  có. 

-  Tam  đế  không  liên  quan  trong  Vô  sắc  giới.  Khổ  đế  liên  quan  trong  Vô  sắc  giới  cũng 
có,  không  liên  quan  trong  Vô  sắc  giới  cũng  có. 

-  Thập  tứ  quyền  không  liên  quan  trong  Vô  sắc  giới.  Bát  quyền  liên  quan  trong  Vô  sắc 
giới  cũng  có,  không  liên  quan  trong  Vô  sắc  giới  cũng  có. 

-  Tam  nhân  bất  thiện  không  liên  quan  trong  Vô  sắc  giới.  Sáu  nhân  (kia)  liên  quan 
trong  Vô  sắc  giới  cũng  có,  không  liên  quan  trong  Vô  sắc  giới  cũng  có. 

-  đoàn  thực  không  liên  quan  trong  Vô  sắc  giới.  Còn  ba  thực  (kia)  liên  quan  trong  Vô 
sắc  giới  cũng  có,  không  liên  quan  trong  Vô  sắc  giới  cũng  có. 

-  Lục  xúc  không  liên  quan  trong  Vô  sắc  giới.  Ý  thức  giới  xúc  liên  quan  trong  Vô  sắc 
giới  cũng  có,  không  liên  quan  trong  Vô  sắc  giới  cũng  có. 

-  Lục  thọ,  lục  tuởng,  lục  tu,  lục  tâm  không  liên  quan  trong  Vô  sắc  giới.  Ý  thức  giới 
liên  quan  trong  Vô  sắc  giới  cũng  có,  không  liên  quan  trong  Vô  sắc  giới  cũng  có. 

1094. 

Trong  ngũ  uấn  mà  uấn  nào  thành  hiệp  thế,  uấn  nào  thành  siêu  thế...  trong  bảy  tâm  mà 

tâm  nào  thành  hiệp  thế,  tâm  nào  thành  siêu  thế? 

-  Sắc  uẩn  thảnh  hiệp  thế.  Còn  bốn  uẩn  (kia)  thảnh  hiệp  thế  cũng  có,  thảnh  siêu  thế 
cũng  có. 

-  Thập  xứ  thảnh  hiệp  thế.  Còn  hai  xứ  (kia)  thảnh  hiệp  thế  cũng  có,  thảnh  siêu  thế 
cũng  có. 


324 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


-  Thập  lục  giới  thảnh  hiệp  thế.  Còn  hai  giới  (kia)  thảnh  hiệp  thế  cũng  có,  thành  siêu 
thế  cũng  có. 

-  Nhị  đế  thảnh  hiệp  thế.  Nhị  đế  thành  siêu  thế. 

-  Thập  quyền  thành  hiệp  thế.  Ba  quyền  thành  siêu  thế.  Cửu  quyền  thảnh  hiệp  thế  cũng 
có,  thành  siêu  thế  cũng  có. 

-  Ba  nhân  bất  thiện  thành  hiệp  thế.  Sáu  nhân  (kia)  thảnh  hiệp  thế  cũng  có,  thảnh  siêu 
thế  cũng  có. 

-  Đoàn  thực  thành  hiệp  thế.  Tam  thực  thảnh  hiệp  thế  cũng  có,  thành  siêu  thế  cũng  có. 

-  Lục  xúc  thảnh  hiệp  thế.  Ý  thức  giới  xúc  thảnh  hiệp  thế  cũng  có,  thảnh  siêu  thế  cũng 
có. 

-  Lục  thọ,  lục  tuởng,  lục  tu,  lục  tâm  thành  hiệp  thế.  Ý  thức  giới  thành  hiệp  thế  cũng 
có,  thành  siêu  thế  cũng  có. 


4)  PHÀN  DANH  SIÊU  PHI  DANH  SIÊU 


1095. 

Dục  giới  phát  sanh  bao  nhiêu  uấn?  ...  hiện  bày  bao  nhiêu  tâm? 

-  Trong  Dục  giới  mỗi  loại  chúng  sanh  phát  sanh  cả  5  uẩn. 

-  Cũng  có  loại  phát  sanh  1 1  xứ,  cũng  có  loại  phát  sanh  10  xứ,  cũng  có  loại  phát  sanh 
10  xứ  (khác),  cũng  có  loại  phát  sanh  9  xứ,  cũng  có  loại  phát  sanh  7  xứ. 

-  Cũng  có  loại  phát  sanh  11  giới,  cũng  có  loại  phát  sanh  10  giới,  cũng  có  loại  phát 
sanh  10  giới  (khác),  cũng  có  loại  phát  sanh  9  giới. 

-  Nhất  đế  phát  sanh  cho  đủ  loại  chúng  sanh. 

-  Cũng  có  loại  phát  sanh  14  quyền,  cũng  có  loại  phát  sanh  13  quyền,  cũng  có  loại 
phát  sanh  13  quyền  (khác),  cũng  có  loại  phát  sanh  12  quyền,  cũng  có  loại  phát  sanh 
10  quyền,  cũng  có  loại  phát  sanh  9  quyền,  cũng  có  loại  phát  sanh  chín  quyền  (khác), 
cũng  có  loại  phát  sanh  8  quyền,  cũng  có  loại  phát  sanh  8  quyền  (khác),  cũng  có  loại 
phát  sanh  8  quyền,  cũng  có  loại  phát  sanh  5  quyền,  cũng  có  loại  phát  sanh  4  quyền. 

-  Cũng  có  loại  phát  sanh  tam  nhân,  cũng  có  loại  phát  sanh  nhị  nhân,  cũng  có  loại  phát 
sanh  vô  nhân. 

-  Tứ  thực  phát  sanh  cho  tất  cả  loại  chúng  sanh. 

-  Nhất  xúc  phát  sanh  cho  tất  cả  loại  chúng  sanh. 

-  Nhất  thọ,  nhất  tuởng,  nhất  tu,  nhất  tâm  phát  sanh  cho  tất  cả  loại  chúng  sanh. 

1096. 


*  Trong  Dục  giới,  ngũ  uẩn  phát  sanh  cho  các  loại  nhu  là  sắc  uẩn. . .  thức  uẩn,  trong  khi 
ngũ  uẩn  phát  sanh  đều  sanh  cho  mỗi  loại  hữu  tình. 


*  Trong  Dục  giới,  sát-na  sơ  sanh  11  xứ  phát  hiện  cho  loại  hữu  tình  nào?  Khi  1 1  xứ  phát 
sanh  nhu  là  nhãn  xứ,  sắc  xứ,  nhĩ  xứ,  tỷ  xứ,  khí  xứ,  thiệt  xứ,  vị  xứ,  thân  xứ,  xúc  xứ,  ý 
xứ  và  pháp  xứ  vẫn  phát  sanh  hiện  bày  cho  đến  Chu  thiên  Dục  giới,  nhân  loại  thuở  kiếp 
ban  so,  Ngạ  quỷ,  A-tu-la,  Bàng  sanh,  Địa  ngục  và  chúng  sanh  hóa  sanh  mới  có  xứ  đầy 
đủ.  Trong  Dục  giới  đang  khi  phát  sanh  những  1 1  xứ  vẫn  sanh  hiện  bày  với  những 
chúng  sanh  ấy. 


*  Trong  Dục  giới  khi  sảt-na  sơ  sanh  mười  xứ  phát  hiện  cho  loại  chủng  sanh  nào?  Nhu  là 
khi  so  sanh  muời  xứ  nhu  là  nhãn  xứ,  sắc  xứ,  tỷ  xứ,  khí  xứ,  thiệt  xứ,  vị  xứ,  thân  xứ,  xúc 
xứ,  ý  xứ  và  pháp  xứ  vẫn  phát  sanh  hiện  bày  cho  Ngạ  quỷ,  địa  A-tu-la,  Bàng  sanh,  Địa 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


325 


ngục  mà  hóa  sanh  đui  từ  khi  sanh.  Trong  Dục  giới  khi  sát-na  sơ  sanh  mười  xứ  như  thế 
vẫn  phát  sanh  hiện  bày  cho  những  chúng  sanh  ấy. 

*  Trong  Dục  giới  khi  sát-na  sơ  sanh  mười  xứ  (khác  nữa)  vẫn  hiện  bày  cho  chúng  sanh 
loại  nào?  Khi  sát-na  sơ  sanh  mười  xứ  như  là  nhãn  xứ,  sắc  xứ,  tỷ  xứ,  khí  xứ,  thiệt  xứ, 
vị  xứ,  thân  xứ,  xúc  xứ,  ý  xứ  và  pháp  xứ  vẫn  hiện  bày  cho  Ngạ  quỷ,  địa  A-tu-la,  Bàng 
sanh  và  Địa  ngục  mà  hóa  sanh  điếc  từ  khi  sơ  sanh.  Trong  Dục  giới  khi  sát-na  sơ  sanh 
những  mười  xứ  ấy  vẫn  hiện  bày  cho  những  chúng  sanh  ấy. 

*  Trong  Dục  giới  khi  sát-na  sơ  sanh,  chỉn  xứ  vẫn  phát  sanh  cho  chúng  sanh  loại  nào? 
Khi  sát-na  sơ  sanh  chín  xứ  như  là  sắc  xứ,  tỷ  xứ,  khí  xứ,  thiệt  xứ,  vị  xứ,  thân  xứ,  xúc 
xứ,  ý  xứ  và  pháp  xứ  vẫn  hiện  bày  cho  Ngạ  quỷ,  A-tu-la,  Bàng  sanh  và  Địa  ngục  mà 
thứ  hóa  sanh  đui  và  điếc  từ  sơ  sanh.  Trong  Dục  giới  khi  sát-na  sơ  sanh  những  chín  xứ 
ấy  vẫn  hiện  bày  cho  những  chúng  sanh  ấy. 

*  Trong  Dục  giới  khi  sát-na  sơ  sanh  bảy  xứ  vẫn  hiện  bày  cho  chúng  sanh  loại  nào?  Khi 
sát-na  sơ  sanh  bảy  xứ  như  là  sắc  xứ,  khí  xứ,  vị  xứ,  thân  xứ,  xúc  xứ,  ý  xứ  và  pháp  xứ 
vẫn  hiện  bày  cho  loại  thai  sanh.  Trong  Dục  giới  khi  sát-na  sơ  sanh  bảy  xứ  ấy  vẫn  phát 
hiện  cho  những  loại  ấy. 

*  Trong  Dục  giới  khi  sảt-na  sơ  sanh  11  giới  phát  sanh  cho  chúng  sanh  loại  nào?  Khi 
sát-na  sơ  sanh  1 1  giới  như  là  nhãn  giới,  sắc  giới,  nhĩ  giới,  tỷ  giới,  khí  giới,  thiệt  giới,  vị 
giới,  thân  giới,  xúc  giới,  ý  thức  giới  và  pháp  giới  vẫn  hiện  bày  cho  Chư  thiên  Dục  giới, 
nhân  loại  khởi  thủy,  Ngạ  quỷ,  A-tu-la,  Bàng  sanh,  Địa  ngục.  Những  hạng  hóa  sanh  có 
đầy  đủ  giới  trong  Dục  giới  khi  sát-na  sơ  sanh  những  1 1  giới  ấy  vẫn  phát  hiện  cho 
những  chúng  sanh  đó. 

*  Trong  Dục  giới  khi  sát-na  sơ  sanh  mười  giới  vẫn  phát  sanh  cho  loại  nào?  10  giới 
trong  sát-na  sơ  sanh  như  là  sắc  giới,  nhĩ  giới,  tỷ  giới,  khí  giới,  thiệt  giới,  vị  giới,  thân 
giới,  xúc  giới,  ý  thức  giới  và  pháp  giới  phát  sanh  cho  Ngạ  quỷ,  A-tu-la,  Bàng  sanh,  Địa 
ngục,  những  thứ  hóa  sanh  mà  đui  từ  khi  sơ  sanh.  Trong  Dục  giới  khi  sát-na  sơ  sanh 
mười  giới  ấy  vẫn  phát  sanh  cho  những  chúng  sanh  đó. 

*  Trong  Dục  giới  khi  sát-na  sơ  sanh  mười  giới  (khác  nữa)  phát  sanh  cho  những  chủng 
sanh  loại  nào?  10  giới  (nữa)  phát  sanh  trong  sát-na  sơ  sanh  như  là  nhãn  giới,  sắc  giới, 
tỷ  giới,  khí  giới,  thiệt  giới,  vị  giới,  thân  giới,  xúc  giới,  ý  thức  giới  và  pháp  giới  phát 
sanh  cho  Ngạ  quỷ,  A-tu-la,  Bàng  sanh,  Địa  ngục  những  loại  hóa  sanh  mà  điếc  từ  sơ 
sanh.  Trong  Dục  giới  khi  sát-na  sơ  sanh  mười  giới  đó  vẫn  phát  sanh  cho  những  chúng 
sanh  ấy. 

*  Trong  Dục  giới  khỉ  sát-na  sơ  sanh  chỉn  giới  vẫn  phát  sanh  cho  chúng  sanh  loại  nào? 
Trong  sát-na  sơ  sanh  chín  giới  như  là  sắc  giới,  tỷ  giới,  khí  giới,  thiệt  giới,  vị  giới,  thân 
giới,  xúc  giới,  ý  thức  giới  và  pháp  giới  phát  sanh  cho  Ngạ  quỷ,  A-tu-la,  Bàng  sanh,  Địa 
ngục,  những  thứ  hóa  sanh  đui  và  điếc  từ  sơ  sanh.  Trong  Dục  giới  khi  sát-na  sơ  sanh 
những  chín  giới  ấy  vẫn  phát  sanh  cho  những  chúng  sanh  đó. 

*  Trong  Dục  giới  khi  sát-na  sơ  sanh  bảy  giới  vẫn  phát  sanh  cho  loại  hữu  tình  nào?  7 
giới  trong  khi  sát-na  sơ  sanh  như  là  sắc  giới,  khí  giới,  vị  giới,  thân  giới,  xúc  giới,  ý 
thức  giới  và  pháp  giới  phát  sanh  cho  loại  thai  sanh.  Trong  Dục  giới  khi  sát-na  sơ  sanh 
những  bảy  giới  nay  vẫn  phát  sanh  cho  những  chúng  sanh  ấy. 


326 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Trong  Dục  giới  khi  sát-na  sơ  sanh  một  đế  nào  phát  sanh  cho  mỗi  loại  chúng  sanh? 
Tức  là  khổ  đế.  Trong  Dục  giới  khi  sát-na  một  đế  ấy  vẫn  phát  hiện  cho  những  chúng 
sanh  đó. 

*  Trong  Dục  giói  khỉ  sát-na  sơ  sanh  mười  bổn  quyền  vẫn  phát  hiện  cho  chúng  sanh  loại 
nào?  Sát  na  so  sanh  mười  bốn  quyền  như  là  nhãn  quyền,  nhĩ  quyền,  tỷ  quyền,  thiệt 
quyền,  thân  quyền,  ý  quyền,  nam  quyền  (hoặc  nữ  quyền),  mạng  quyền,  hỷ  hoặc  xả 
quyền,  tín  quyền,  cần  quyền,  niệm  quyền,  định  quyền,  tuệ  quyền  phát  sanh  cho  Chư 
thiên  Dục  giới  bực  thảnh  hữu  nhân  tưong  ưng  trí.  Trong  Dục  giới  khi  sát-na  so  sanh 
những  mười  bốn  quyền  ấy  vẫn  phát  sanh  cho  những  chúng  sanh  đó. 

*  Trong  Dục  giới,  sát-na  sơ  sanh  mười  ha  quyền  phát  sanh  cho  chúng  sanh  loại  nào? 
Sát  na  so  sanh  mười  ba  quyền  như  là  nhãn  quyền,  nhĩ  quyền,  tỷ  quyền,  thiệt  quyền, 
thân  quyền,  ý  quyền,  nam  hoặc  nữ  quyền,  mạng  quyền,  hỷ  hoặc  xả  quyền,  tín  quyền, 
cần  quyền,  niệm  quyền,  định  quyền,  phát  hiện  cho  Chư  thiên  Dục  giới  bực  hữu  nhân 
bất  tương  ưng  trí.  Trong  sát-na  sơ  sanh  những  mười  ba  quyền  ấy  vẫn  hiện  bày  cho 
những  chúng  sanh  ấy. 

*  Trong  Dục  giới,  sảt-na  sơ  sanh  mười  ba  quyền  Ợihảc  nữa)  phát  sanh  cho  chúng  sanh 
loại  nào?  Mười  ba  quyền  khi  sát-na  sơ  sanh  như  là  nhãn  quyền,  nhĩ  quyền,  tỷ  quyền, 
mạng  quyền,  thân  quyền,  ý  quyền,  hỷ  hoặc  xả  quyền,  tín  quyền,  cần  quyền,  niệm 
quyền,  tuệ  quyền  vẫn  phát  hiện  cho  nhân  loại  thuở  sơ  kiếp  bực  thảnh  hữu  nhân  tương 
ưng  trí.  Trong  Dục  giới,  sát-na  sơ  sanh  những  mười  ba  quyền  ấy  vẫn  phát  hiện  cho 
những  chúng  sanh  đó. 

*  Trong  Dục  giói,  sát-na  sơ  sanh,  mười  hai  quyền  vẫn  phát  sanh  cho  loại  hữu  tình  nào? 
Mười  hai  quyền  trong  sát-na  sơ  sanh  nhu  là  nhãn  quyền,  nhĩ  quyền,  tỷ  quyền,  thiệt 
quyền,  thân  quyền,  ý  quyền,  mạng  quyền,  hỷ  hoặc  xả  quyền,  tín  quyền,  cần  quyền, 
niệm  quyền  và  định  quyền  vẫn  phát  sanh  cho  nhân  loại  thuở  sơ  kiếp  bực  thành  hữu 
nhân  bất  tương  ưng  trí.  Trong  sát-na  sơ  sanh  những  mười  hai  quyền  ấy  vẫn  phát  sanh 
cho  những  chúng  sanh  đó. 

*  Trong  Dục  giới,  sát-na  sơ  sanh,  mười  quyền  vẫn  phát  sanh  cho  loại  hữu  tình  nào? 
Mười  quyền  trong  sát-na  sơ  sanh  như  là  thân  quyền,  ý  quyền,  nam  hoặc  nữ  quyền, 
mạng  quyền,  hỷ  hoặc  xả  quyền,  tín  quyền,  cần  quyền,  niệm  quyền,  định  quyền  và  tuệ 
quyền  vẫn  phát  sanh  cho  loại  thai  sanh  bực  thảnh  hữu  nhân  tương  ưng  trí.  Trong  Dục 
giới,  sát-na  sơ  sanh  những  mười  quyền  ấy  vẫn  phát  sanh  cho  chúng  sanh  loại  đó. 

*  Trong  Dục  giới,  sát-na  sơ  sanh,  chỉn  quyền  vẫn  phát  sanh  cho  chúng  sanh  loại  nào? 
Chín  quyền  trong  sát-na  sơ  sanh  như  là  thân  quyền,  ý  quyền,  nam  hoặc  nữ  quyền, 
mạng  quyền,  hỷ  hoặc  xả  quyền,  tín  quyền,  cần  quyền,  niệm  quyền  và  định  quyền  phát 
sanh  cho  loại  thai  sanh  bực  thảnh  hữu  nhân  tương  ưng  trí.  Trong  Dục  giới,  sát-na  sơ 
sanh  những  chín  quyền  ấy  vẫn  phát  sanh  cho  những  chúng  sanh  đó. 

*  Trong  Dục  giới,  sát-na  sơ  sanh,  chỉn  quyền  Ợứiảc  nữa)  vẫn  phát  sanh  cho  những 
chủng  sanh  loại  nào?  Chín  quyền  khác  nữa  trong  sát-na  sơ  sanh  như  là  nhãn  quyền, 
nhĩ  quyền,  tỷ  quyền,  thiệt  quyền,  thân  quyền,  ý  quyền,  nam  hoặc  nữ  quyền,  mạng 
quyền,  xả  quyền  vẫn  phát  sanh  cho  Ngạ  quỷ,  A-tu-la,  Bàng  sanh,  Địa  ngục,  loại  hóa 
sanh  mới  có  xứ  đầy  đủ.  Trong  Dục  giới  sát  sanh  sơ  sanh  những  chín  quyền  ấy  vẫn  phát 
sanh  cho  những  chúng  sanh  đó. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhahga)  -  (Cảo  Bản) 


327 


*  Trong  Dục  giới,  sát-na  sơ  sanh  tám  quyền  vẫn  phát  sanh  cho  chúng  sanh  loại  nào? 
Tám  quyền  trong  sát-na  sơ  sanh  như  là  nhĩ  quyền,  tỷ  quyền,  thiệt  quyền,  thân  quyền,  ý 
quyền,  nam  hoặc  nữ  quyền,  mạng  quyền,  xả  quyền,  vẫn  phát  sanh  cho  Ngạ  quỷ,  A-tu- 
la,  Bàng  sanh,  Địa  ngục,  loại  hóa  sanh  mà  đui  từ  khi  sơ  sanh.  Trong  Dục  giới,  sát-na 
sơ  sanh  những  tám  quyền  ấy  vẫn  phát  sanh  cho  những  chúng  sanh  ấy. 

*  Trong  Dục  giới,  sát-na  sơ  sanh  tám  quyền  (khác  nữa)  vẫn  phát  sanh  cho  chúng  sanh 
loại  nào?  Tám  quyền  khác  nữa  trong  sát-na  sơ  sanh  như  là  nhãn  quyền,  tỷ  quyền,  thiệt 
quyền,  thân  quyền,  nam  hoặc  nữ  quyền,  mạng  quyền,  xả  quyền  vẫn  phát  sanh  cho  Ngạ 
quỷ,  A-tu-la,  Bàng  sanh,  Địa  ngục,  các  loại  hóa  sanh  mà  tai  điếc  từ  lúc  sơ  sanh.  Trong 
Dục  giới,  sát-na  sơ  sanh  những  tám  quyền  ấy  vẫn  phát  sanh  cho  những  chúng  sanh  ấy. 

*  Trong  Dục  giới,  sát-na  sơ  sanh  bảy  quyền  vẫn  phát  sanh  cho  chúng  sanh  loại  nào? 
Bảy  quyền  trong  sát-na  sơ  sanh  như  là  tỷ  quyền,  thiệt  quyền,  thân  quyền,  ý  quyền,  nam 
hoặc  nữ  quyền,  mạng  quyền,  xả  quyền,  phát  hiện  cho  Ngạ  quỷ,  A-tu-la,  Bàng  sanh, 
Địa  ngục  thuộc  loại  hóa  sanh  mà  đui,  điếc  từ  lúc  sơ  sanh.  Trong  Dục  giới,  sát-na  sơ 
sanh  những  bảy  quyền  ấy  vẫn  phát  sanh  cho  những  chúng  sanh  đó. 

*  Trong  Dục  giới,  sát-na  sơ  sanh  năm  quyền  vẫn  phát  sanh  cho  chúng  sanh  loại  nào? 
Năm  quyền  trong  sát- na  sơ  sanh  như  là  thân  quyền,  ý  quyền,  nam  hoặc  nữ  quyền, 
mạng  quyền,  xả  quyền,  vẫn  phát  sanh  cho  loại  hóa  sanh.  Trong  Dục  giới,  sát-na  sơ 
sanh  những  năm  quyền  ấy  vẫn  phát  sanh  cho  những  chúng  sanh  đó. 

*  Trong  Dục  giới,  sát-na  sơ  sanh  bổn  quyền  vẫn  phát  sanh  cho  chủng  sanh  loại  nào? 
Bốn  quyền  trong  sát-na  sơ  sanh  như  là  thân  quyền,  ý  quyền,  mạng  quyền,  xả  quyền 
phát  sanh  cho  loại  hóa  sanh  hạng  thảnh  vô  nhân  phi  nam  nữ.  Trong  Dục  giới,  sát-na  sơ 
sanh  những  bốn  quyền  ấy  vẫn  phát  sanh  cho  những  chúng  sanh  đó. 

*  Trong  Dục  giới,  sát-na  sơ  sanh  ba  nhân  phát  sanh  cho  chúng  sanh  loại  nào?  Ba  nhân 
trong  sát-na  sơ  sanh  như  là  vô  tham  thuộc  dị  thục  quả,  vô  sân  thuộc  dị  thục  quả  và  vô 
si  thuộc  dị  thục  quả  đặng  phát  sanh  cho  Chư  thiên  Dục  giới,  nhân  loại  thuở  kiếp  ban 
sơ,  loại  hóa  sanh  bực  thảnh  hữu  nhân  tương  ưng  trí.  Trong  Dục  giới,  sát-na  sơ  sanh 
những  ba  nhân  ấy  vẫn  phát  sanh  cho  những  chúng  sanh  đó. 

*  Trong  Dục  giới,  sát-na  sơ  sanh  hai  nhân  vẫn  phát  sanh  cho  chủng  sanh  loại  nào?  Hai 
nhân  trong  sát-na  sơ  sanh  như  là  nhân  vô  tham  thuộc  dị  thục  quả,  nhân  vô  sân  thuộc  dị 
thục  quả  vẫn  phát  sanh  cho  Chư  thiên  Dục  giới,  nhân  loại  thuở  sơ  kiếp  loại  hóa  sanh 
bực  thảnh  hữu  nhân  tương  ưng  trí.  Trong  Dục  giới,  sát-na  sơ  sanh  những  hai  nhân  ấy 
vẫn  phát  hiện  cho  những  chúng  sanh  đó. 

Dị  thục  quả  vô  nhân  vẫn  phát  sanh  cho  những  loại  chúng  sanh  ngoài  ra  như  đã  nói. 

*  Trong  Dục  giới,  sát-na  sơ  sanh  tứ  thực  mà  thứ  nào  đặng  phát  sanh  cho  mỗi  loại  chúng 
sanh?  Như  là  đoàn  thực,  xúc  thực,  tư  thực  và  thức  thực.  Trong  Dục  giới,  sát-na  sơ 
sanh  những  tứ  thực  ấy  vẫn  phát  sanh  cho  mỗi  loại  chúng  sanh. 

*  Trong  Dục  giới,  sát-na  sơ  sanh  nhất  xúc  nào  vẫn  phát  sanh  cho  chúng  sanh  mỗi  loại? 
Tức  là  ý  thức  giới  xúc.  Trong  Dục  giới,  sát-na  sơ  sanh  nhất  xúc  ấy  vẫn  phát  sanh  cho 
chúng  sanh  mỗi  loại. 

*  Trong  Dục  giới,  sát-na  sơ  sanh  nhất  thọ,  nhất  tưởng,  nhất  tư,  nhất  tâm  thứ  nào  vẫn 
phát  sanh  cho  mỗi  loại  chúng  sanh?  Tức  là  ý  thức  giới.  Trong  Dục  giới,  sát-na  sơ  sanh 
nhất  tâm  (ekacitta)  ấy  vẫn  phát  hiện  cho  chúng  sanh  mỗi  loại. 


328 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


1097. 

Trong  Sắc  giới,  sát-na  sơ  sanh  mẩy  uấn  đặng  phát  sanh...  mẩy  tâm  đặng  phát  sanh? 
Trong  Sắc  giới,  sát-na  sơ  sanh  ngũ  uẩn,  ngũ  xứ,  ngũ  giới,  nhất  đế,  thập  quyền,  tam 
nhân,  tam  thực,  nhất  xúc,  nhất  thọ,  nhất  tuởng,  nhất  tu  và  nhất  tâm  vẫn  phát  sanh  cho 
tất  cả  Phạm  thiên  chỉ  trừ  bực  vô  tuởng. 

1098. 

*  Trong  Sắc  giới,  sát-na  sơ  sanh  ngũ  uấn  phần  nào  vẫn  phát  sanh?  Nhu  là  sắc  uấn,  thọ 
uẩn,  tuởng  uẩn,  hành  uẩn  và  thức  uẩn.  Trong  sắc  giới,  sát-na  sơ  sanh  những  năm  uẩn 
ấy  vẫn  phát  sanh. 

*  Trong  Sắc  giới,  sảt-na  sơ  sanh  ngũ  xứ  phần  nào  vẫn  hiện  bày?  Nhu  là  nhãn  xứ,  sắc 
xứ,  nhĩ  xứ,  ý  xứ  và  pháp  xứ.  Trong  sắc  giới,  sát-na  sơ  sanh  những  ngũ  xứ  ấy  vẫn  phát 
sanh. 

*  Trong  Sắc  giới,  sát-na  sơ  sanh,  năm  giới  phần  nào  vẫn  hiện  bày?  Nhu  là  nhãn  giới, 
sắc  giới,  nhĩ  giới,  ý  thức  giới  và  pháp  giới.  Trong  sắc  giới,  sát-na  sơ  sanh,  những  năm 
giới  ấy  vẫn  hiện  bày. 

*  Trong  Sắc  giới,  sát-na  sơ  sanh  nhất  đế  thứ  nào  vẫn  phát  hiện?  Tức  là  khố  đế.  Trong 
Sắc  giới,  sát-na  sơ  sanh  một  đế  nay  vẫn  phát  hiện. 

*  Trong  Sắc  giới,  sát-na  sơ  sanh  thập  quyền  phần  nào  phát  sanh?  Nhu  là  nhãn  quyền, 
nhĩ  quyền,  ý  quyền,  mạng  quyền,  hỷ  hoặc  xả  quyền,  tín  quyền,  cần  quyền,  niệm  quyền, 
định  quyền  và  tuệ  quyền.  Trong  sắc  giới,  sát-na  sơ  sanh,  những  muời  quyền  ấy  vẫn 
hiện  bày. 

*  Trong  Sắc  giới,  sát-na  sơ  sanh  tam  nhân  phần  nào  vẫn  hiện  bày?  Nhu  là  nhân  vô  tham 
thành  dị  thục  quả,  nhân  vô  sân  thảnh  dị  thục  quả  và  nhân  vô  si  thảnh  dị  thục  quả. 
Trong  Sắc  giới,  sát-na  sơ  sanh  những  ba  nhân  ấy  vẫn  hiện  bày. 

*  Trong  Sắc  giới,  sát-na  sơ  sanh  tam  thực  phần  nào  đặng  phát  sanh?  Nhu  là  xúc  thực, 
tu  thực  và  thức  thực.  Trong  sắc  giới,  sát-na  sơ  sanh  những  tam  thực  ấy  vẫn  hiện  bày. 

*  Trong  Sắc  giới,  sát-na  sơ  sanh  nhất  xúc  thứ  nào  đặng  phát  hiện?  Tức  là  ý  thức  giới 
xúc.  Trong  sắc  giới,  sát-na  sơ  sanh  chỉ  có  một  xúc  ấy  đặng  phát  hiện. 

*  Trong  Sắc  giới,  sát-na  sơ  sanh  nhất  thọ,  nhất  tưởng,  nhất  tư  và  nhất  tâm  thứ  nào  đặng 
phát  sanh?  Tức  là  ý  thức  giới.  Trong  sắc  giới,  sát-na  sơ  sanh  chỉ  có  một  tâm  ấy  vẫn 
phát  hiện. 

1099. 

Trong  sát-na  sơ  sanh  bao  nhiêu  uấn  đặng  phát  sanh...  bao  nhiêu  tâm  đặng  phát  sanh 
với  bực  Chư  thiên  vô  tưởng?  Trong  sát- na  sơ  sanh  nhất  uẩn  tức  là  sắc  uẩn  vẫn  phát 
sanh  cho  phần  bực  Chu  thiên  vô  tuởng.  Nhị  xứ  tức  là  sắc  xứ  và  pháp  xứ  vẫn  phát  hiện. 
Nhị  giới  tức  là  sắc  giới  và  pháp  giới  vẫn  phát  hiện.  Nhất  đế  tức  là  khổ  đế  vẫn  phát 
hiện.  Nhất  quyền  tức  là  sắc  mạng  quyền  vẫn  phát  hiện.  Bực  Chu  thiên  vô  tuởng  không 
có  nhân,  không  có  vật  thực,  không  có  xúc,  không  có  thọ,  không  có  tuởng,  không  có  tu, 
cũng  không  có  tâm  phát  sanh. 

1100. 

Trong  Vô  sắc  giới,  sát-na  sơ  sanh  bao  nhiêu  uấn...  và  bao  nhiêu  tâm  đặng  phát  sanh? 
Trong  Vô  sắc  giới,  sát-na  sơ  sanh  đặng  bốn  uẩn  vẫn  phát  sanh.  Nhị  giới  vẫn  phát  hiện, 
nhất  đế  vẫn  phát  hiện,  bát  quyền  vẫn  phát  hiện,  tam  nhân  vẫn  phát  hiện,  tam  thực  vẫn 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhahga)  -  (Cảo  Bản) 


329 


phát  hiện,  nhất  xúc  vẫn  phát  hiện,  nhất  thọ,  nhất  tưởng,  nhất  tư,  nhất  tâm  vẫn  phát 
sanh. 

1101. 

*  Trong  Vô  sắc  giới,  sát-na  sơ  sanh  bon  uấn  mà  phần  nào  đặng  phát  sanh?  Như  là  thọ 
uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn  và  thức  uẩn.  Trong  Vô  sắc  giới,  sát-na  sơ  sanh  những  bốn 
uẩn  ấy  vẫn  phát  sanh. 

*  Trong  Vô  sắc  giới,  sát-na  sơ  sanh  nhị  xứ  phần  nào  đặng  phát  sanh?  Như  là  ý  xứ  và 
pháp  xứ.  Trong  Vô  sắc  giới,  sát-na  sơ  sanh  hai  xứ  nay  vẫn  phát  hiện. 

*  Trong  Vô  sắc  giới,  sát-na  sơ  sanh  Nhị  giới  phần  nào  đặng  phát  sanh?  Tức  là  ý  thức 
giới  và  pháp  giới.  Trong  Vô  sắc  giới,  sát-na  sơ  sanh  những  hai  giới  ấy  vẫn  phát  hiện. 

*  Trong  Vô  sắc  giới,  sảt-na  sơ  sanh  nhất  đế  thứ  nào  đặng  phát  sanh?  Tức  là  khố  đế. 
Trong  Vô  sắc  giới,  sát- na  sơ  sanh  một  đế  ấy  vẫn  phát  sanh. 

*  Trong  Vô  sắc  giới,  sát-na  sơ  sanh  tám  quyền  phần  nào  đặng  phát  sanh?  Như  là  ý 
quyền,  mạng  quyền,  xả  quyền,  tín  quyền,  cần  quyền,  niệm  quyền,  định  quyền  và  tuệ 
quyền.  Trong  Vô  sắc  giới,  sát-na  sơ  sanh  những  tám  quyền  ấy  vẫn  hiện  bày. 

*  Trong  Vô  sắc  giới,  sát-na  sơ  sanh  ba  nhân  phần  nào  đặng  phát  sanh?  Như  là  nhân  vô 
tham  thảnh  dị  thục  quả,  nhân  vô  sân  thảnh  dị  thục  quả  và  nhân  vô  si  cũng  thành  dị  thục 
quả.  Trong  Vô  sắc  giới,  sát-na  sơ  sanh  những  ba  nhân  ấy  vẫn  hiện  bày. 

*  Trong  Vô  sắc  giới,  sát-na  sơ  sanh  ba  thực  phần  nào  đặng  phát  sanh?  Như  là  xúc  thực, 
tư  thực  và  thức  thực.  Trong  Vô  sắc  giới,  sát-na  sơ  sanh  những  ba  thực  ấy  vẫn  hiện  bày. 

*  Trong  Vô  sắc  giới,  sát-na  sơ  sanh  nhất  xúc  thứ  nào  đặng  phát  sanh?  Như  là  ý  thức 
giới  xúc.  Trong  Vô  sắc  giới,  sát-na  sơ  sanh  một  xúc  nay  vẫn  hiện  bày. 

*  Trong  Vô  sắc  giới,  sát-na  sơ  sanh  nhất  thọ,  nhất  tưởng,  nhất  tư  và  nhất  tâm  thứ  nào 
đặng  hiện  bày?  Như  là  ý  thức  giới.  Trong  Vô  sắc  giới,  sát-na  sơ  sanh  một  tâm  ấy  vẫn 
hiện  bày. 


5)  PHÀN  KIẾN  (Dassanavara) 

1102. 

Chư  pháp  thành  Dục  giới,  chư  pháp  thành  phi  Dục  giới,  chư  pháp  thành  sắc  giới,  chư 
pháp  thành  phi  sắc  giới,  chư  pháp  thành  Vô  sắc  giới,  chư  pháp  thành  phi  Vô  sắc  giới, 
chư  pháp  thảnh  liên  quan  luân  hồi,  chư  pháp  thảnh  bất  liên  quan  luân  hồi. 

1103. 

*  Chư  pháp  Dục  giới  đó  ra  sao?  Như  là  uẩn,  giới,  xứ,  sắc,  thọ,  tưởng,  hành,  thức  mà 
dạo  đi  trong  cõi  ấy,  liên  quan  trong  cõi  ấy;  phía  dưới  tột  từ  Địa  ngục  A  Tỳ,  phía  trên 
đến  bực  Chư  thiên  Tha  Hóa  Tự  Tại.  Phần  nay  gọi  là  pháp  Dục  giới  (kãmãvacarã 
dhammã). 

*  Pháp  phi  Dục  giới  đó  ra  sao?  Như  là  pháp  thành  sắc  giới,  pháp  thành  Vô  sắc  giới  và 
pháp  thuộc  siêu  thế.  Những  đó  gọi  là  pháp  phi  Dục  giới. 

*  Pháp  thành  sắc  giới  đó  ra  sao?  Như  là  pháp  tâm  và  sở  hữu  của  người  nhập  thiền  hoặc 
bực  đã  sanh,  hoặc  bực  an  vui  trong  hiện  tại,  dạo  đi  trong  cõi  ấy,  liên  quan  trong  cõi  ấy. 
Như  là  thấp  tột  từ  Phạm  Chúng  Thiên,  cao  tột  đến  Phạm  thiên  ở  cõi  sắc  Cứu  Cánh 
(akanittha).  Những  thế  gọi  là  pháp  thành  sắc  giới  (rũpãvacarã  dhammã). 


330 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Pháp  thành  phi  sắc  giới  đó  ra  sao?  Như  là  pháp  thuộc  Dục  giới,  pháp  thuộc  Vô  sắc 
giới  và  pháp  thuộc  siêu  thế.  Những  thế  gọi  là  pháp  phi  sắc  giới. 

*  Pháp  thành  Vô  sẳc  giới  đó  ra  sao?  Như  là  pháp  tâm  và  sở  hữu  của  bực  nhập  thiền 
hoặc  bực  đã  sanh  hay  đang  hưởng  an  vui  trong  hiện  tại,  hoặc  đang  dạo  đi  trong  cõi  ấy. 
Tức  là  phía  dưới  thấp  từ  bực  Phạm  thiên  Không  vô  biên  xứ,  cao  tột  cho  đến  Phạm 
thiên  bực  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ.  Những  thế  gọi  là  pháp  Vô  sắc  giới  (arũpãvacarã 
dhammã). 

*  Pháp  phỉ  Vô  sắc  giới  đó  ra  sao?  Như  là  pháp  thuộc  về  Dục  giới,  pháp  thuộc  về  sắc 
giới  và  pháp  thuộc  về  siêu  thế.  Những  thế  gọi  là  pháp  phi  Vô  sắc  giới. 

*  Pháp  thành  liên  quan  luân  hồi  đó  ra  sao?  Như  là  pháp  thiện,  pháp  bất  thiện  và  pháp 
vô  ký  mà  thảnh  cảnh  lậu,  lại  thảnh  Dục  giới,  sắc  giới  và  Vô  sắc  giới  tức  là  sắc  uẩn,  thọ 
uẩn,  tưởng  uẩn,  hành  uẩn  và  thức  uẩn.  Những  thế  gọi  là  pháp  liên  quan  luân  hồi 
(pariyãpannã  dhammã). 

*  Pháp  bất  liên  quan  luân  hồi  đó  ra  sao?  Như  là  đạo,  quả  của  đạo  và  vô  vi  giới.  Những 
thế  gọi  là  pháp  bất  liên  quan  luân  hồi  (apariyãpannã  dhammã). 


6)  PHÀN  NGHIỆP  SANH  SỐNG  BAO  NHIÊU 

1104. 

Gọi  là  Chư  thiên  tức  là  ba  chủng  chư  thiên,  nhu  là  giả  định  Chư  thiên  (sammatidevã), 
hóa  sanh  Chư  thiên  (upattidevã)  và  thanh  tịnh  Chư  thiên  (visuddhidevã). 

-  Vua,  hoàng  hậu  và  thái  tử  gọi  là  giả  định  Chư  thiên  (sammatidevã). 

-  Chư  thiên  và  bực  Tứ  Thiên  Vương  sắp  lên  gọi  là  hóa  sanh  Chư  thiên  (upattidevã). 

-  Tất  cả  La-hán  gọi  là  thanh  tịnh  Chư  thiên  (visuddhidevã) . 

1105.  " 

Những  người  bố  thi,  thọ  trì  giới,  hành  thanh  tịnh  giới,  sau  sanh  về  đâu?  Những 
người  bố  thí,  thọ  trì  giới,  hành  thanh  tịnh  giới  rồi  cũng  có  kẻ  đến  bực  đại  quốc  vương, 
cũng  có  người  đến  bực  đại  Phạm  thiên,  cũng  có  người  đến  đại  thần,  cũng  có  người 
sanh  làm  Chư  thiên  bực  Tứ  Thiên  Vương,  cũng  có  người  sanh  làm  Chư  thiên  cõi  Đạo 
Lợi,  cũng  có  người  sanh  làm  Chư  thiên  cõi  Dạ  Ma,  cũng  có  người  sanh  làm  Chư  thiên 
cõi  Đâu  Xuất,  cũng  có  người  sanh  lên  làm  Chư  thiên  cõi  Hóa  Lạc,  cũng  có  người  sanh 
lên  làm  Chư  thiên  cõi  Tha  Hóa  Tự  Tại. 

1106. 

*  Số  thọ  của  nhơn  loại  chừng  bao  nhiêu?  Như  là  lối  100  năm,  hoặc  thấp,  hoặc  cao  hơn 
cũng  có. 

*  Tuổi  thọ  của  Chư  thiên  bực  Tứ  Thiên  Vương  bao  nhiêu?  Như  là  50  năm  của  nhân 
loại  kể  là  1  ngày  1  đêm  ở  cõi  trời  Tứ  Thiên  Vương  (catummahãrãja),  30  ngày  đêm  ấy 
bằng  1  tháng,  12  tháng  đó  thảnh  một  năm.  500  năm  cõi  Tứ  Thiên  Vương  đó  là  hạn 
định  tuổi  thọ  của  các  vị  trời  cõi  Tứ  Thiên  Vương. 

*  Nếu  tỉnh  theo  năm  của  nhân  loại  thì  tuổi  thọ  Chư  thiên  Tứ  Thiên  Vương  chừng  bao 
nhiêu?  Đặng  chín  triệu  năm  (9.000.000). 

*  Tuồi  của  Chư  thiên  Đạo  Lợi  cũng  bao  nhiêu?  Như  là  100  năm  của  nhơn  loại  bằng 
một  ngày  một  đêm  ở  cõi  Đạo  Lợi  (Tãvatimsa),  mà  30  ngày  đêm  ấy  thảnh  một  tháng, 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


331 


12  tháng  bằng  tháng  đó  thảnh  một  năm.  1.000  năm  của  cõi  Đạo  Lợi  là  hạn  định  số  thọ 
của  Chư  thiên  cõi  Đạo  Lợi. 

*  Tuổi  thọ  Chư  thiên  Đạo  Lợi  kể  theo  năm  Nhân  loại  chừng  bao  nhiêu?  Chừng  ba  kinh 
sáu  triệu  năm  (36.000.000). 

*  Tuồi  của  Chư  thiên  cõi  Dạ  Ma  chừng  bao  nhiêu?  Như  là  200  năm  của  nhon  loại  bằng 
một  ngày  một  đêm  ở  cõi  Chư  thiên  Dạ  Ma  (Yãmã),  30  ngày  đêm  ấy  thành  một  tháng, 
12  tháng  bằng  tháng  đó  thảnh  một  năm.  200  năm  của  cõi  trời  đó  là  số  thọ  của  Chư 
thiên  Dạ  Ma. 

*  Tuổi  của  Chư  thiên  Dạ  Ma  tính  theo  sổ  năm  nhân  loại  độ  chừng  bao  nhiêu?  Chừng 
một  cai  bốn  kinh  bốn  triệu  năm  (144.000.000). 

*  Tuổi  của  Chư  thiên  cõi  Đâu  Xuất  chừng  bao  nhiêu?  Như  là  400  năm  của  nhơn  loại 
kể  là  một  ngày  một  đêm  của  Chư  thiên  ở  cõi  Đâu  Xuất  (Tusitã),  30  ngày  đêm  ở  cõi  đó 
là  một  tháng,  12  tháng  ở  cõi  đó  là  một  năm.  400  năm  của  cõi  đó  là  số  tuổi  của  bực  Chư 
thiên  ở  cõi  Đâu  Xuất. 

*  Tuổi  của  Chư  thiên  cõi  Đâu  Xuất  kể  theo  năm  nhân  loại  chừng  bao  nhiêu?  Đặng 
chừng  năm  cai  bảy  kinh  sáu  triệu  năm  ở  cõi  nhân  loại  (576.000.000). 

*  Tuổi  của  Chư  thiên  ở  cõi  Hóa  Lạc  đặng  bao  nhiêu?  Như  là  800  năm  của  nhơn  loại  kể 
một  ngày  một  đêm  của  Chư  thiên  cõi  Hóa  Lạc,  30  ngày  đêm  cõi  đó  là  một  tháng,  12 
tháng  cõi  đó  là  một  năm.  800  năm  cõi  trời  đó  là  số  thọ  của  Chư  thiên  ở  cõi  Hóa  Lạc 
(Nỉmmãnaratĩ). 

*  Tuổi  của  Chư  thiên  ở  cõi  Hóa  Lạc  tỉnh  theo  năm  nhân  loại  chừng  bao  nhiêu?  Đặng 
chừng  hai  tỷ  ba  cai  bốn  triệu  năm  (2.304.000.000). 

*  Tuổi  của  Chư  thiên  cõi  Tha  Hóa  Tự  Tại  chừng  bao  nhiêu?  Như  là  1600  năm  của 
nhơn  loại  kể  một  ngày  một  đêm  của  Chư  thiên  cõi  Tha  Hóa  Tự  Tại,  30  ngày  đêm  đó  là 
một  tháng,  12  tháng  cõi  đó  là  một  năm.  Một  muôn  sáu  ngàn  (16.000)  tính  theo  cõi  đó 
là  số  thọ  của  Chư  thiên  bực  Tha  Hóa  Tự  Tại  (Paranimmitavasavatĩ). 

*  Tuồi  của  Chư  thiên  cõi  Tha  Hóa  Tự  Tại  kể  theo  năm  nhân  loại  chừng  bao  nhiêu? 
Chừng  chín  tỷ  hai  cai  một  kinh  sáu  triệu  năm  (9.216.000.000). 

Bực  Chư  thiên  sáu  từng  thiên  đường  Dục  giới  hoàn  toàn  đầy  đủ  ngũ  dục  lạc. 

*  Tuổi  của  Chư  thiên  sáu  từng  thiên  đường  Dục  giới  kể  chung  tất  cả  chừng  bao  nhiêu 
năm  nhân  loại?  Chừng  một  nhương  hai  tỷ  hai  câu  tám  kinh  năm  triệu 
(12.285.000.000)  năm  bằng  năm  của  nhân  loại. 

1107. 

*  Bực  tu  tiến  sơ  thiền  đặng  thứ  thông  thường  sanh  đến  bực  nào?  Bực  tu  tiến  sơ  thiền 
đắc  chủng  thông  thường  sanh  lên  bực  Phạm  Chúng  Thiên  (Brahmapãrisajjã). 

*  Tuốỉ  của  Chư  thiên  bực  đó  (Phạm  Chúng  Thiên)  chừng  bao  nhiêu?  Chừng  1/3  hay  1/4 
đại  kiếp. 

*  Bực  tu  tiến  sơ  thiền  đặng  chủng  trung  bình  sanh  lên  bực  nào?  Bực  tu  tiến  sơ  thiền 
đắc  chủng  trung  bình  sanh  lên  cõi  Phạm  Phụ  Thiên  (Brahmapurohita). 

*  Tuối  của  Chư  thiên  đó  (Phạm  Phụ  Thiên)  chừng  bao  nhiêu?  Chừng  nữa  đại  kiếp. 


332 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


*  Bực  tu  tiến  sơ  thiền  đặng  chủng  tỉnh  vỉ  sanh  lên  cõi  nào?  Bực  tu  tiến  sơ  thiền  đắc 
chủng  tinh  vi  sanh  lên  cõi  Đại  Phạm  Thiên  (Mahãbrahma). 

*  Tuối  của  Chư  thiên  đó  (Đại  Phạm  Thiên)  chừng  bao  nhiêu?  Chừng  một  đại  kiếp. 

*  Bực  tu  tiến  nhị  thiền  đắc  chủng  thông  thường  sanh  lên  cõi  nào?  Bực  tu  tiến  nhị 
thiền  mà  đắc  bằng  chủng  thông  thuờng  thì  sanh  lên  cõi  trời  Thiểu  Quang  Thiên 
(Parỉttãbhã). 

*  Tuối  của  Chư  thiên  đó  (Thiếu  Quang  Thiên)  chừng  bao  nhiêu?  Chừng  hai  đại  kiếp. 

*  Bực  tu  tiến  nhị  thiền  đắc  chủng  trung  bình  sanh  lên  cõi  nào?  Bực  tu  tiến  nhị  thiền 
mà  đắc  chủng  trung  bình  thì  sanh  lên  cõi  trời  Vô  Luợng  Quang  Thiên  (Appamãnãbhã). 

*  Tuoi  của  Chư  thiên  đó  (Vô  Lượng  Quang  Thiên)  chừng  bao  nhiêu?  Chừng  bốn  đại 
kiếp. 

*  Bực  tu  tiến  nhị  thiền  đắc  chủng  tỉnh  vi  sanh  lên  cõi  nào?  Bực  tu  tiến  nhị  thiền  mà 
đặng  chủng  tinh  vi  thì  sanh  lên  cõi  trời  Quang  Âm  Thiên  hay  Biến  Quang  Thiên 
(Ẫbhassara). 

*  Tuổi  của  Chư  thiên  đó  (Quang  Âm  Thiên  hay  Biến  Quang  Thiên)  chừng  bao  nhiêu? 
Chừng  tám  đại  kiếp. 

*  Bực  tu  tiến  tam  thiền  đặng  thứ  thông  thường  sanh  lên  cõi  nào?  Bực  tu  tiến  tam  thiền 
đắc  chủng  thông  thuờng  thì  sanh  lên  cõi  trời  Thiểu  Tịnh  Thiên  (Parittasubhã). 

*  Tuối  của  Chư  thiên  đó  (Thiếu  Tịnh  Thiên)  chừng  bao  nhiêu?  Chừng  16  đại  kiếp. 

*  Bực  tu  tiến  tam  thiền  đắc  chủng  trung  bình  sanh  lên  cõi  nào?  Bực  tu  tiến  tam  thiền 
đắc  chủng  trung  bình  thì  sanh  lên  cõi  trời  Vô  Luợng  Tịnh  Thiên  (Appamãnasubhã). 

*  Tuối  của  Chư  thiên  đó  (Vô  Lượng  Tịnh  Thiên)  chừng  bao  nhiêu?  Chừng  32  đại  kiếp. 

*  Bực  tu  tiến  tam  thiền  đặng  chủng  tinh  vỉ  sanh  lên  cõi  nào?  Bực  tu  tiến  tam  thiền  mà 
đắc  chủng  tinh  vi  thì  sanh  lên  cõi  Biến  Tịnh  Thiên  (Subhakihha). 

*  Tuối  của  Chư  thiên  đó  (Biến  Tịnh  Thiên)  chừng  bao  nhiêu?  Chừng  64  đại  kiếp. 

Bực  tu  tiến  tứ  thiền  cũng  có  nguời  sanh  lên  cõi  Vô  Tuởng  (AsaMasatta).  Cũng  có 
nguời  sanh  lên  bực  Chu  thiên  Quảng  Quả  (Vehapphalã).  Cũng  có  nguời  sanh  lên  bực 
Vô  Phiền  Thiên  (Avihã).  Cũng  có  nguời  sanh  lên  bực  Vô  Nhiệt  Thiên  (Ẫtappã).  Cũng 
có  nguời  sanh  lên  bực  Thiện  Kiến  Thiên  (Sudassã).  Cũng  có  nguời  sanh  lên  bực  Thiện 
Hiện  Thiên  (Sudassĩ).  Cũng  có  nguời  sanh  lên  bực  sắc  Cứu  Cánh  Thiên  (Akanựthã). 
Cũng  có  nguời  sanh  lên  đến  cõi  Không  Vô  Biên  Xứ  Thiên  (Ẵkãsãnancãyatana).  Cũng 
có  nguời  sanh  lên  đến  cõi  Thức  Vô  Biên  Xứ  Thiên  (Vinnãnancãyatana).  Cũng  có 
nguời  sanh  lên  đến  cõi  Vô  Sở  Hữu  Xứ  Thiên  (Ẫkincannãyatana).  Cũng  có  nguời  sanh 
lên  đến  cõi  Phi  Tuởng  Phi  Phi  Tuởng  Xứ  Thiên  (Nevasahhãnãsannãyatana). 

Bởi  vì  cảnh  khác  nhau,  do  các  ý  khác  nhau  vì  sự  thích  khác  nhau,  do  hy  vọng  khác 
nhau,  do  giải  thoát  khác  nhau,  do  mãnh  lực  khác  nhau  và  do  tuệ  khác  nhau. 

-  Tuối  thọ  của  bực  trời  Vô  Tưởng  và  bậc  trời  Quảng  Quả  chừng  bao  nhiêu?  Chừng 
500  đại  kiếp. 

-  Tuốỉ  thọ  của  bực  trời  vỏ  Phiền  Thiên  chừng  bao  nhiêu?  Chừng  1.000  đại  kiếp. 

-  Tuối  thọ  của  bực  trời  Vô  Nhiệt  Thiên  chừng  bao  nhiêu?  Chừng  2.000  đại  kiếp. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


333 


-  Tuổi  thọ  của  bực  trời  Thiện  Kiến  Thiên  chừng  bao  nhiêu?  Chừng  4.000  đại  kiếp. 

-  Tuối  thọ  của  bực  trời  Thiện  Hiện  Thiên  chừng  bao  nhiêu?  Chừng  8.000  đại  kiếp. 

-  Tuối  thọ  của  bực  trời  sắc  Cứu  Cánh  chừng  bao  nhiêu?  Chừng  16.000  đại  kiếp. 

-  Tuối  thọ  của  bực  trời  Không  Vô  Biên  Xứ  chừng  bao  nhiêu?  Chừng  20.000  đại  kiếp. 
(2  muôn) 

-  Tuốt  thọ  của  bực  trời  Thức  Vô  Biên  Xứ  chừng  bao  nhiêu?  Chừng  40.000  đại  kiếp. 
(4  muôn) 

-  Tuối  thọ  của  bực  trời  Vô  Sở  Hữu  Xứ  chừng  bao  nhiêu?  Chừng  60.000  đại  kiếp,  (sáu 
muôn) 

-  Tuoi  thọ  của  bực  trời  Phi  Tưởng  Phỉ  Phi  Tưởng  Xứ  chừng  bao  nhiêu?  Chừng 
84.000  đại  kiếp  (tám  muôn  bốn  ngàn). 

Những  chúng  sanh  mà  có  mãnh  lực  của  phuớc  báu  trợ  đua  đến  Dục  giới  và  sắc 
giới,  dù  cho  đến  cõi  Phạm  thiên  cao  tột  cũng  vẫn  còn  phải  trở  lại  cõi  Khổ  Thú  nữa. 

Những  chúng  sanh  sống  lâu  đến  đỗi  nhu  thế  đó  cũng  còn  tử  do  hết  tuổi,  không  có 
cõi  nào  gọi  là  truờng  tồn.  Vì  thế  nên  bực  Toàn  Giác  tìm  công  đức  cao  siêu  rộng  rãi 
mới  thuyết  để  cách  ấy,  bởi  nhu  thế  đó  bực  trí  thức  là  nguời  có  tuệ  khôn  khéo  chu  đáo 
nghĩ  đến  sự  thật  của  điều  ấy  mới  tiến  hóa  theo  đuờng  lối  tu  tiến,  đuờng  lối  cao  thuợng 
hầu  khỏi  tử  sanh.  Đang  khi  tu  tiến  theo  đuờng  lối  thanh  tịnh  trong  sạch  dĩ  nhiên  phải 
làm  cho  chúng  sanh  đến  Níp-bàn  thành  bực  không  còn  lậu,  bởi  nhận  rõ  tất  cả  lậu  dứt 
hết  nhu  thế  đều  sẽ  hoàn  toàn  viên  tịch. 


7)  PHÀN  THÁU  TRIỆT  (Abhiííneyyadivãra) 

1008. 

Bao  nhiêu  ngũ  (5)  uẩn  mà  uẩn  nào  thảnh  pháp  thấu  triệt,  uẩn  nào  thảnh  pháp  chu 
tuờng,  uẩn  nào  thành  pháp  tuyệt  trừ,  uẩn  nào  thảnh  pháp  tu  tiến,  uẩn  nào  thảnh  pháp  tỏ 
ngộ,  uẩn  nào  thành  pháp  phi  trừ,  uẩn  nào  thành  pháp  phi  tu,  uẩn  nào  thảnh  pháp  phi 
ngộ  ...  Bao  nhiêu  thất  (7)  tâm  mà  tâm  nào  thành  pháp  thấu  triệt,  tâm  nào  thành  pháp 
chu  toàn,  tâm  nào  thành  pháp  tuyệt  trừ,  tâm  nào  thảnh  pháp  tu  tiến,  tâm  nào  thành 
pháp  tỏ  ngộ,  tâm  nào  thành  pháp  phi  trừ,  tâm  nào  thảnh  pháp  phi  ngộ,  tâm  nào  thành 
pháp  phi  tu? 

-  Nhu  là  sắc  uẩn  thành  pháp  thấu  triệt  (abhinneyya) ,  thảnh  pháp  chu  tuờng 
(parinneyya),  thành  pháp  phi  trừ  (napahãtabba),  thành  pháp  phi  tu  (nabhãvetabba) 
và  thành  pháp  phi  ngộ  (nasacchỉkãtabba).  Còn  bốn  uẩn  (kia)  thành  pháp  thấu  triệt, 
thành  pháp  chu  tuờng,  thành  pháp  tuyệt  trừ  cũng  có,  thành  pháp  tu  tiến  cũng  có, 
thành  pháp  tỏ  ngộ  (sacchikãtabba),  thành  pháp  phi  trừ,  pháp  phi  tu,  pháp  phi  ngộ 
cũng  có. 

-  Thập  xứ  thảnh  pháp  thấu  triệt,  thành  pháp  chu  tuờng,  thành  pháp  phi  trừ,  thảnh 
pháp  phi  tu,  phi  tỏ  ngộ.  Nhị  xứ  thảnh  pháp  thấu  triệt,  thảnh  pháp  chu  tuờng,  thảnh 
pháp  tuyệt  trừ  cũng  có,  thành  pháp  tu  tiến  cũng  có,  thành  pháp  tỏ  ngộ  cũng  có, 
thành  pháp  phi  trừ,  pháp  phi  tu  và  pháp  phi  ngộ  cũng  có. 

-  Thập  lục  giới  thành  pháp  thấu  triệt,  thành  pháp  chu  tuờng,  pháp  phi  tu,  pháp  phi 
ngộ.  Nhị  giói  thảnh  pháp  thấu  triệt,  thành  pháp  chu  tuờng,  thành  pháp  tuyệt  trừ, 


334 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


thành  pháp  tu  tiến  cũng  có,  thành  pháp  tỏ  ngộ  cũng  có,  thành  pháp  phi  trừ,  pháp  phi 
tu  và  pháp  phi  ngộ  cũng  có. 

-  Tập  đế  thảnh  pháp  thấu  triệt,  thành  pháp  chu  tuờng,  thảnh  pháp  tuyệt  trừ,  thảnh 
pháp  phi  tu,  thảnh  pháp  phi  ngộ.  Đạo  đế  thảnh  pháp  thấu  triệt,  thảnh  pháp  chu 
tuờng,  thành  pháp  phi  tu,  thảnh  pháp  phi  ngộ.  Diệt  đế  thành  pháp  thấu  triệt,  thảnh 
pháp  chu  tuờng,  thành  pháp  phi  trừ,  thành  pháp  tu  tiến,  thành  pháp  tỏ  ngộ.  Khổ  đế 
thành  pháp  thấu  triệt,  thảnh  pháp  chu  tuờng,  thành  pháp  tuyệt  trừ  cũng  có,  thảnh 
pháp  phi  tu,  thành  pháp  phi  ngộ  và  pháp  phi  tuyệt  trừ  cũng  có. 

-  Cửu  quyền  thành  pháp  thấu  triệt,  thành  pháp  chu  tuờng,  thành  pháp  phi  tuyệt  trừ, 
thành  pháp  phi  tu  tiến,  thành  pháp  phi  tỏ  ngộ.  ưu  quyền  thành  pháp  thấu  triệt,  thành 
pháp  chu  tuờng,  thành  pháp  tuyệt  trừ,  thành  pháp  phi  tu,  thành  pháp  phi  ngộ.  Tri  dị 
tri  quyền  thảnh  pháp  thấu  triệt,  thảnh  pháp  chu  tuờng,  pháp  phi  trừ,  thảnh  pháp  phi 
tu,  thảnh  pháp  phi  ngộ.  Tri  dĩ  tri  quyền  thành  pháp  thấu  triệt,  thảnh  pháp  chu  tuờng, 
thành  pháp  phi  trừ,  thành  pháp  tu  tiến  cũng  có,  thảnh  pháp  tỏ  ngộ  cũng  có.  Tri  cụ  tri 
quyền  thảnh  pháp  thấu  triệt,  thành  pháp  chu  tuờng,  thành  pháp  phi  trừ,  thành  pháp 
phi  tu,  thảnh  pháp  tỏ  ngộ.  Tam  quyền  thảnh  pháp  thấu  triệt,  thành  pháp  chu  tuờng, 
thành  pháp  phi  trừ,  thảnh  pháp  tu  tiến,  thành  pháp  tỏ  ngộ  cũng  có,  thành  pháp  phi 
tu,  thành  pháp  phi  ngộ  cũng  có.  Lục  quyền  thành  pháp  thấu  triệt,  thành  pháp  chu 
tuờng,  thành  pháp  tuyệt  trừ  cũng  có,  thành  pháp  tu  tiến  cũng  có,  thành  pháp  tỏ  ngộ 
cũng  có,  thành  pháp  phi  trừ,  thành  pháp  phi  tu  và  pháp  phi  ngộ  cũng  có. 

-  Ba  nhân  bất  thiện  thảnh  pháp  thấu  triệt,  thành  pháp  chu  tuờng,  thảnh  pháp  phi  tu, 
thành  pháp  phi  ngộ. 

-  Ba  nhân  thiện  thảnh  pháp  thấu  triệt,  thảnh  pháp  chu  tế,  thành  pháp  phi  trừ,  thảnh 
pháp  tu  tiến,  thành  pháp  phi  ngộ  cũng  có,  thành  pháp  phi  tu  cũng  có. 

-  Ba  nhân  vô  ký  thành  pháp  thấu  triệt,  thảnh  pháp  chu  tuờng,  thành  pháp  phi  trừ, 
thành  pháp  phi  tu,  thành  pháp  tỏ  ngộ  cũng  có,  thành  pháp  phi  tỏ  ngộ  cũng  có. 

-  Đoàn  thực  thảnh  pháp  thấu  triệt,  thảnh  pháp  chu  tuờng,  thảnh  pháp  phi  trừ,  thảnh 
pháp  phi  tu,  thảnh  pháp  phi  ngộ.  Tam  thực  thảnh  pháp  thấu  triệt,  thảnh  pháp  chu 
tuờng,  thành  pháp  tuyệt  trừ  cũng  có,  thành  pháp  tu  tiến  cũng  có,  thành  pháp  tỏ  ngộ 
cũng  có,  thành  pháp  phi  trừ,  thành  pháp  phi  tu  và  pháp  phi  ngộ  cũng  có. 

-  Lục  xúc  thảnh  pháp  thấu  triệt,  thảnh  pháp  chu  tuờng,  thành  pháp  phi  trừ,  thảnh  pháp 
phi  tu,  thảnh  pháp  phi  ngộ.  Ý  thức  giới  xúc  thảnh  pháp  thấu  triệt,  thảnh  pháp  chu 
tuờng,  thành  pháp  tuyệt  trừ  cũng  có,  thành  pháp  tu  tiến  cũng  có,  thành  pháp  tỏ  ngộ 
cũng  có,  thành  pháp  phi  trừ,  thành  pháp  phi  tu  và  pháp  phi  tỏ  ngộ  cũng  có. 

-  Lục  thọ,  lục  tuởng,  lục  tu,  lục  tâm  thành  pháp  thấu  triệt,  thành  pháp  chu  tuờng, 
thành  pháp  phi  trừ,  thảnh  pháp  phi  tu,  thảnh  pháp  phi  ngộ. 


8)  PHÀN  CẢNH 


1109. 

Bao  nhiêu  ngũ  (5)  uân  mà  uân  nào  thành  pháp  biết  cảnh  và  uẩn  nào  thành  pháp  không 
biết  cảnh?  ...  Những  thất  (7)  tâm  mà  tâm  nào  thành  pháp  biết  cảnh,  tâm  nào  thành 
pháp  không  biết  cảnh? 


-  Sắc  uẩn  thảnh  pháp  không  biết  cảnh.  Còn  bốn  uẩn  (kia)  thảnh  pháp  biết  cảnh. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


335 


-  Thập  xứ  thảnh  pháp  không  biết  cảnh.  Ý  xứ  thảnh  pháp  biết  cảnh.  Pháp  xứ  thảnh 
pháp  biết  cảnh  cũng  có,  thành  pháp  không  biết  cảnh  cũng  có. 

-  Thập  giới  thảnh  pháp  không  biết  cảnh.  Thất  giới  thảnh  pháp  biết  cảnh.  Còn  pháp 
giới  thành  pháp  biết  cảnh  cũng  có,  thành  pháp  không  biết  cảnh  cũng  có. 

-  Nhị  đế  thảnh  pháp  biết  cảnh.  Diệt  đế  thành  pháp  không  biết  cảnh.  Còn  khổ  đế  thành 
pháp  biết  cảnh  cũng  có,  thành  pháp  không  biết  cảnh  cũng  có. 

-  Thất  quyền  thảnh  pháp  không  biết  cảnh.  Thập  ngũ  quyền  thảnh  pháp  biết  cảnh.  Còn 
mạng  quyền  thảnh  pháp  biết  cảnh  cũng  có,  thảnh  pháp  không  biết  cảnh  cũng  có. 

-  Cửu  nhân  thành  pháp  không  biết  cảnh.  Tam  thực  thảnh  pháp  biết  cảnh. 

-  Thất  xúc,  thất  thọ,  thất  tuởng,  thất  tu,  thất  tâm  đều  thảnh  pháp  biết  cảnh. 

1110. 

Bao  nhiêu  ngũ  (5)  uấn  mà  uấn  nào  thành  pháp  biết  cảnh  đồng  cảnh,  uấn  nào  thành 

pháp  không  biết  cảnh  đồng  cảnh,  uấn  nào  thành  pháp  không  biết  cảnh  ....  Bao  nhiêu 

thất  (7)  tâm  mà  tâm  nào  thành  pháp  biết  cảnh  chung  cảnh,  tâm  nào  thành  pháp  không 

biết  cảnh  chung  cảnh,  tâm  nào  thành  pháp  không  biết  cảnh? 

-  Sắc  uẩn  thảnh  pháp  không  biết  cảnh.  Tứ  (danh)  uẩn  thảnh  pháp  biết  cảnh  chung 
cảnh  cũng  có,  thảnh  pháp  không  biết  cảnh  chung  cảnh  cũng  có. 

-  Thập  xứ  thảnh  pháp  không  biết  cảnh.  Ý  xứ  thảnh  pháp  biết  cảnh  chung  cảnh  cũng 
có,  thảnh  pháp  không  biết  cảnh  chung  cảnh  cũng  có.  Pháp  xứ  thảnh  pháp  biết  cảnh 
chung  cảnh  cũng  có,  thảnh  pháp  không  biết  cảnh  chung  cảnh  cũng  có,  thảnh  pháp 
không  biết  cảnh  cũng  có. 

-  Thập  giới  thảnh  pháp  không  biết  cảnh.  Lục  giới  thảnh  pháp  không  biết  cảnh  chung 
cảnh.  Ý  thức  giới  thành  pháp  biết  cảnh  chung  cảnh  cũng  có,  thảnh  pháp  không  biết 
cảnh  chung  cảnh  cũng  có.  Pháp  giới  thảnh  pháp  biết  cảnh  chung  cảnh  cũng  có, 
thành  pháp  không  biết  cảnh  chung  cảnh  cũng  có,  thảnh  pháp  không  biết  cảnh  cũng 
có. 

-  Diệt  đế  thảnh  pháp  không  biết  cảnh.  Đạo  đế  thảnh  pháp  không  biết  cảnh  chung 
cảnh.  Tập  đế  thảnh  pháp  biết  cảnh  chung  cảnh  cũng  có,  thảnh  pháp  không  biết  cảnh 
chung  cảnh  cũng  có.  Khổ  đế  thảnh  pháp  biết  cảnh  chung  cảnh  cũng  có,  thảnh  pháp 
không  biết  cảnh  chung  cảnh  cũng  có,  thảnh  pháp  bất  tri  cảnh  cũng  có. 

-  Thất  quyền  thảnh  pháp  bất  tri  cảnh.  Ngũ  quyền  thảnh  pháp  bất  tri  cảnh  chung  cảnh. 
Cửu  quyền  thảnh  pháp  tri  cảnh  chung  cảnh  cũng  có,  thảnh  pháp  bất  tri  cảnh  chung 
cảnh  cũng  có.  Mạng  quyền  thành  pháp  tri  cảnh  chung  cảnh  cũng  có,  thảnh  pháp  bất 
tri  cảnh  chung  cảnh  cũng  có,  thành  pháp  bất  tri  cảnh  cũng  có. 

-  Cửu  nhân  thành  pháp  tri  cảnh  chung  cảnh  cũng  có,  thảnh  pháp  bất  tri  cảnh  chung 
cảnh  cũng  có. 

-  đoàn  thực  thảnh  pháp  bất  tri  cảnh.  Tam  thực  thảnh  pháp  tri  cảnh  chung  cảnh  cũng 
có,  thảnh  pháp  bất  tri  cảnh  chung  cảnh  cũng  có. 

-  Lục  xúc  thảnh  pháp  bất  tri  cảnh  chung  cảnh  cũng  có;  ý  thức  giới  xúc  thành  pháp  tri 
cảnh  chung  cảnh  cũng  có,  thảnh  pháp  bất  tri  cảnh  chung  cảnh  cũng  có. 


336 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


-  Lục  thọ,  lục  tưởng,  lục  tư  và  lục  tâm  đều  thành  pháp  bất  tri  cảnh  chung  cảnh.  Ý  thức 
giới  thành  pháp  tri  cảnh  chung  cảnh  cũng  có,  thảnh  pháp  bất  tri  cảnh  chung  cảnh 
cũng  có. 


9)  PHÀN  HIỆN  TẠI  (Ditthãdivãra) 


1111. 

Những  ngũ  (5)  uấn  mà  uấn  nào  thành  pháp  kiến,  uấn  nào  thành  pháp  văn,  uấn  nào 
thành  pháp  tri,  uấn  nào  thành  pháp  hiến,  uấn  nào  thành  pháp  phi  kiến,  phi  văn,  phi  tri, 
phi  kiến  ...  Những  thất  (7)  tâm  mà  tâm  nào  thành  pháp  kiến,  tâm  nào  thành  pháp  văn, 
tâm  nào  thành  pháp  tri,  tâm  nào  thành  pháp  hiến,  tâm  nào  thành  pháp  phi  kiến,  phi  tri 
và  phi  hiến? 


-  Sắc  uẩn  thảnh  pháp  kiến,  thảnh  pháp  văn  cũng  có,  thảnh  pháp  tri  cũng  có,  thành 
pháp  phi  kiến,  thảnh  pháp  phi  văn,  thảnh  pháp  phi  tri,  thảnh  pháp  phi  hiển.  Tứ  uẩn 
thành  pháp  phi  kiến,  phi  văn,  phi  tri  và  phi  hiển. 

-  Sắc  xứ  thảnh  pháp  kiến,  thảnh  pháp  phi  văn,  thảnh  pháp  phi  tri,  thảnh  pháp  hiển. 
Thinh  xứ  thảnh  pháp  phi  kiến,  thảnh  pháp  văn,  thảnh  pháp  tri,  thảnh  pháp  hiển.  Khí 
xứ,  vị  xứ  và  xúc  xứ  thảnh  pháp  phi  kiến,  thảnh  pháp  phi  văn,  thảnh  pháp  tri,  thảnh 
pháp  hiển.  Thất  xứ  thảnh  phi  pháp  kiến,  thảnh  phi  pháp  văn,  thành  phi  pháp  tri, 
thành  phi  pháp  hiển. 


-  Sắc  giới  thảnh  pháp  kiến,  thảnh  pháp  phi  văn,  thảnh  pháp  phi  tri,  thảnh  pháp  hiển. 
Thinh  giới  thành  pháp  phi  kiến,  thảnh  pháp  văn,  thảnh  pháp  phi  tri,  thảnh  pháp  hiển. 
Khí  giới,  vị  giới  và  xúc  giới  thảnh  pháp  phi  kiến,  thảnh  pháp  phi  văn,  thành  pháp 
phi  tri,  mà  thảnh  pháp  hiển.  Thập  tam  giới  thành  pháp  phi  kiến,  thảnh  pháp  phi  văn, 
thành  pháp  phi  tri,  mà  thảnh  pháp  hiển. 

-  Tam  đế  thảnh  pháp  phi  kiến,  thảnh  pháp  phi  văn,  thảnh  pháp  phi  tri  mà  thảnh  pháp 
hiển.  Khổ  đế  thành  pháp  bất  kiến,  thảnh  pháp  tri  cũng  có  và  thảnh  pháp  phi  văn, 
thành  pháp  phi  tri  cũng  có,  nhưng  thảnh  pháp  hiển. 

-  Nhị  thập  nhị  quyền  thảnh  pháp  phi  kiến,  thảnh  pháp  phi  văn,  thành  pháp  phi  tri, 
nhưng  thảnh  pháp  hiển. 


-  Cửu  nhân  thảnh  pháp  phi  kiến,  thảnh  pháp  phi  văn,  thảnh  pháp  phi  tri,  mà  thảnh 
pháp  hiển. 

-  Tứ  thực  thảnh  pháp  phi  kiến,  thành  pháp  phi  văn,  thảnh  pháp  phi  tri,  nhưng  thảnh 
pháp  hiển. 


-  Thất  xúc  thành  pháp  phi  kiến,  thảnh  pháp  phi  văn,  thảnh  pháp  phi  tri,  nhưng  thảnh 
pháp  hiển. 

-  Thất  thọ,  thất  tưởng,  thất  tư  và  thất  tâm  thành  pháp  phi  kiến,  thảnh  pháp  phi  văn, 
thành  pháp  phi  tri,  nhưng  thảnh  pháp  hiển. 


10)  PHÀN  TAM  ĐÈ  THIỆN 


1112. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


337 


Những  ngũ  (5)  uấn  mà  uấn  nào  thành  thiện,  uấn  nào  thành  bất  thiện,  uấn  nào  thành 

vô  kỷ...  những  thất  (7)  tâm  mà  tâm  nào  thành  thiện,  tâm  nào  thành  bất  thiện,  tâm  nào 

thành  vô  ký? 

-  Sắc  uẩn  thảnh  vô  ký.  Tứ  uẩn  thảnh  thiện  cũng  có,  thành  bất  thiện  cũng  có,  thành  vô 
ký  cũng  có. 

-  Thập  xứ  thành  vô  ký.  Nhị  xứ  thành  thiện  cũng  có,  thảnh  bất  thiện  cũng  có,  thành  vô 
ký  cũng  có. 

-  Thập  lục  giới  thành  vô  ký.  Nhị  giới  thành  thiện  cũng  có,  thành  bất  thiện  cũng  có, 
thành  vô  ký  cũng  có. 

-  Tập  đế  thảnh  bất  thiện.  Đạo  đế  thành  thiện.  Diệt  đế  thành  vô  ký.  Khổ  đế  thảnh  thiện 
cũng  có,  thành  bất  thiện  cũng  có,  thành  vô  ký  cũng  có. 

-  Thập  quyền  thành  vô  ký.  ưu  quyền  thảnh  bất  thiện.  Tri  dị  tri  quyền  thảnh  thiện.  Tứ 
quyền  thành  thiện  cũng  có,  thành  vô  ký  cũng  có.  Lục  quyền  thành  thiện  cũng  có, 
thành  bất  thiện  cũng  có,  thảnh  vô  ký  cũng  có. 

-  Tam  nhân  bất  thiện  thảnh  bất  thiện.  Tam  nhân  thiện  thành  thiện.  Tam  nhân  vô  ký 
thành  vô  ký. 

-  Đoàn  thực  thảnh  vô  ký.  Tam  thực  thảnh  thiện  cũng  có,  thảnh  bất  thiện  cũng  có, 
thành  vô  ký  cũng  có. 

-  Lục  xúc  thảnh  vô  ký.  Ý  thức  giới  xúc  thảnh  thiện  cũng  có,  thành  bất  thiện  cũng  có, 
thành  vô  ký  cũng  có. 

-  Lục  thọ,  lục  tuởng,  lục  tu,  lục  tâm  thành  vô  ký.  Ý  thức  giới  thành  thiện  cũng  có, 
thành  bất  thiện  cũng  có,  thành  vô  ký  cũng  có. 


11)  PHÀN  TAM  ĐÈ  THỌ 


1113. 

Những  năm  uấn  mà  uấn  nào  thành  tương  ưng  với  lạc  thọ,  uấn  nào  tương  ưng  với  khố 
thọ,  uấn  nào  tương  ưng  với  phi  khố  phi  lạc  thọ...  Những  bảy  tâm  mà  tâm  nào  tương 
ưng  với  lạc  thọ,  tâm  nào  tương  ưng  với  khố  thọ,  tâm  nào  tương  ưng  với  phi  khố  phi  lạc 
thọ? 


-  Nhị  uẩn  không  thể  nó  tuong  ung  với  lạc  thọ,  hoặc  tuong  ung  với  khổ  thọ,  hoặc 
tuơng  ung  với  phi  khổ  phi  lạc  thọ.  Tam  uẩn  tuơng  ung  với  lạc  thọ  cũng  có,  tuơng 
ung  với  khổ  thọ  cũng  có,  tuơng  ung  với  phi  khổ  phi  lạc  thọ  cũng  có. 

-  Thập  xứ  không  nên  nói  tuong  ung  với  lạc  thọ  hay  tuong  ung  với  khổ  thọ  hay  là 
tuơng  ung  với  phi  khổ  phi  lạc  thọ.  Ý  xứ  tuơng  ung  với  lạc  thọ  cũng  có,  tuong  ung 
với  khổ  thọ  cũng  có,  tuong  ung  với  phi  khổ  phi  lạc  thọ  cũng  có.  Pháp  xứ  tuơng  ung 
với  lạc  thọ  cũng  có,  tuơng  ung  với  khổ  thọ  cũng  có,  tuong  ung  với  phi  khổ  phi  lạc 
thọ  cũng  có;  không  nên  nói  tuong  ung  với  lạc  thọ,  hoặc  tuong  ung  với  khổ  thọ  hay 
tuong  ung  với  phi  khổ  phi  lạc  thọ  cũng  có. 

-  Thập  giới  không  nên  nói  tuơng  ung  với  lạc  thọ  hay  tuơng  ung  với  khổ  thọ  hay  là 
tuơng  ung  với  phi  khổ  phi  lạc  thọ.  Ngũ  giới  tuong  ung  với  phi  khổ  phi  lạc  thọ.  Thân 
thức  giới  tuong  ung  với  lạc  thọ  cũng  có,  tuơng  ung  với  khổ  thọ  cũng  có.  Ý  thức 
giới  tuơng  ung  với  lạc  thọ  cũng  có,  tuong  ung  với  khổ  thọ  cũng  có,  tuong  ung  với 


338 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


phi  khổ  phi  lạc  thọ  cũng  có.  Pháp  giới  tương  ưng  với  lạc  thọ  cũng  có,  tương  ưng  với 
khổ  thọ  cũng  có,  tương  ưng  với  phi  khổ  phi  lạc  thọ  cũng  có;  không  nên  nói  tương 
ưng  với  lạc  thọ  hay  tương  ưng  với  khổ  thọ  hay  tương  ưng  với  phi  khổ  phi  lạc  thọ 
cũng  có. 

-  Nhị  đế  tương  ưng  với  lạc  thọ  cũng  có,  tương  ưng  với  phi  khổ  phi  lạc  thọ  cũng  có. 
Diệt  đế  không  thể  nói  tương  ưng  với  lạc  thọ  hay  tương  ưng  với  khổ  thọ  hay  tương 
ưng  với  phi  khổ  phi  lạc  thọ.  Khổ  đế  tương  ưng  với  lạc  thọ  cũng  có,  tương  ưng  với 
khổ  thọ  cũng  có,  tương  ưng  với  phi  khổ  phi  lạc  thọ  cũng  có;  không  thể  nói  tương 
ưng  với  lạc  thọ  hay  tương  ưng  với  khổ  thọ  hay  là  tương  ưng  với  phi  khổ  phi  lạc  thọ 
cũng  có. 

-  Thập  nhị  quyền  không  thể  nói  tương  ưng  với  lạc  thọ  hay  là  tương  ưng  với  khổ  thọ 
hay  là  tương  ưng  với  phi  khổ  phi  lạc  thọ.  Lục  quyền  tương  ưng  với  lạc  thọ  cũng  có, 
tương  ưng  với  phi  khổ  phi  lạc  thọ  cũng  có.  Tam  quyền  tương  ưng  với  lạc  thọ  cũng 
có,  tương  ưng  với  khổ  thọ  cũng  có,  tương  ưng  với  phi  khổ  phi  lạc  thọ  cũng  có. 
Mạng  quyền  tương  ưng  với  lạc  thọ  cũng  có,  tương  ưng  với  khổ  thọ  cũng  có,  tương 
ưng  với  phi  khổ  phi  lạc  thọ  cũng  có;  cũng  không  nên  nói  tương  ưng  với  lạc  thọ  hay 
tương  ưng  với  khổ  thọ  hay  là  tương  ưng  với  phi  khổ  phi  lạc  thọ  cũng  có. 

-  Nhân  bất  thiện  sân  tương  ưng  với  khổ  thọ.  Thất  nhân  tương  ưng  với  lạc  thọ  cũng  có, 
tương  ưng  với  phi  khổ  phi  lạc  thọ  cũng  có.  Nhân  bất  thiện  si  tương  ưng  với  lạc  thọ 
cũng  có,  tương  ưng  với  khổ  thọ  cũng  có,  tương  ưng  với  phi  khổ  phi  lạc  thọ  cũng  có. 

-  Đoàn  thực  không  đặng  nói  tương  ưng  với  lạc  thọ  hay  tương  ưng  với  khổ  thọ  hay  là 
tương  ưng  với  phi  khổ  phi  lạc  thọ.  Tam  thực  tương  ưng  với  lạc  thọ  cũng  có,  tương 
ưng  với  khổ  thọ  cũng  có,  tương  ưng  với  phi  khổ  phi  lạc  thọ  cũng  có. 

-  Ngũ  xúc  tương  ưng  với  phi  khổ  phi  lạc  thọ.  Thân  xúc  tương  ưng  với  lạc  thọ  cũng 
có,  tương  ưng  với  khổ  thọ  cũng  có.  Ý  thức  giới  xúc  tương  ưng  với  lạc  thọ  cũng  có, 
tương  ưng  với  khổ  thọ  cũng  có,  tương  ưng  với  phi  khổ  phi  lạc  thọ  cũng  có. 

-  Thất  thọ  không  đặng  nói  tương  ưng  với  lạc  thọ  hay  tương  ưng  với  khổ  thọ  hay  là 
tương  ưng  với  phi  khổ  phi  lạc  thọ. 

-  Ngũ  tưởng,  ngũ  tư,  ngũ  tâm  tương  ưng  với  phi  khổ  phi  lạc  thọ.  Thân  thức  tương  ưng 
với  lạc  thọ  cũng  có,  tương  ưng  với  khổ  thọ  cũng  có.  Ý  thức  giới  tương  ưng  với  lạc 
thọ  cũng  có,  tương  ưng  với  khổ  thọ  cũng  có,  tương  ưng  với  phi  khổ  phi  lạc  thọ  cũng 
có. 


12)  PHÀN  TAM  ĐÈ  DỊ  THỤC  QUẢ 


1114. 

Những  ngũ  (5)  uẩn  mà  uẩn  nào  thành  pháp  dị  thục  quả,  uấn  nào  thành  pháp  dị  thục 
nhân,  uấn  nào  thành  pháp  phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục  nhân...  những  thất  (7)  tâm  mà 
tâm  nào  thành  pháp  dị  thục  quả,  tâm  nào  thành  pháp  dị  thục  nhân,  tâm  nào  thành 
pháp  phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục  nhân? 

-  Sắc  uẩn  thảnh  pháp  phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục  nhân.  Tứ  (danh)  uẩn  thảnh  pháp  dị 
thục  quả  cũng  có,  thành  pháp  dị  thục  nhân  cũng  có,  thành  pháp  phi  dị  thục  quả  phi 
dị  thục  nhân  cũng  có. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


339 


-  Thập  xứ  thảnh  pháp  phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục  nhân.  Nhị  xứ  thảnh  pháp  dị  thục  quả 
cũng  có,  thành  pháp  dị  thục  nhân  cũng  có,  thành  pháp  phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục 
nhân  cũng  có. 

-  Thập  giới  thành  pháp  phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục  nhân.  Ngũ  giới  thành  pháp  dị  thục 
quả.  Ý  giới  thành  pháp  dị  thục  nhân  cũng  có,  thành  pháp  phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục 
nhân  cũng  có.  Nhị  giới  thành  pháp  dị  thục  quả  cũng  có,  thành  pháp  dị  thục  nhân 
cũng  có,  thành  pháp  phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục  nhân  cũng  có. 

-  Nhị  đế  thành  pháp  phi  dị  thục  nhân.  Diệt  đế  thành  pháp  phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục 
nhân.  Khổ  đế  thành  pháp  dị  thục  quả  cũng  có,  thành  pháp  dị  thục  nhân  cũng  có, 
thành  pháp  phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục  nhân  cũng  có. 

-  Thất  quyền  thảnh  pháp  phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục  nhân.  Tam  quyền  thảnh  pháp  dị 
thục  quả.  Nhị  quyền  thành  pháp  dị  thục  nhân.  Tri  dĩ  tri  quyền  thành  pháp  dị  thục 
quả  cũng  có,  thành  pháp  dị  thục  nhân  cũng  có,  thành  pháp  phi  dị  thục  quả  phi  dị 
thục  nhân  cũng  có. 

-  Lục  nhân  thảnh  pháp  dị  thục  nhân.  Tam  nhân  vô  ký  thành  pháp  dị  thục  quả  cũng  có, 
thành  pháp  phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục  nhân  cũng  có. 

-  Đoàn  thực  thành  pháp  phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục  nhân.  Tam  thực  thảnh  pháp  dị  thục 
quả  cũng  có,  thành  pháp  dị  thục  nhân  cũng  có,  thành  pháp  phi  dị  thục  quả  phi  dị 
thục  nhân  cũng  có. 

-  Ngũ  xúc  thành  pháp  dị  thục  quả.  Ý  giới  xúc  thành  pháp  dị  thục  quả  cũng  có,  thành 
pháp  phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục  nhân  cũng  có.  Ý  thức  giới  xúc  thành  pháp  dị  thục 
quả  cũng  có,  thành  pháp  dị  thục  nhân  cũng  có,  thành  pháp  phi  dị  thục  quả  phi  dị 
thục  nhân  cũng  có. 

-  Ngũ  thọ,  ngũ  tuởng,  ngũ  tu,  ngũ  tâm  thành  pháp  dị  thục  quả.  Ý  giới  thành  pháp  dị 
thục  quả  cũng  có,  thành  pháp  phi  dị  thục  quả  phi  dị  thục  nhân  cũng  có.  Ý  thức  giới 
thành  pháp  dị  thục  quả  cũng  có,  thành  pháp  dị  thục  nhân  cũng  có,  thành  pháp  phi  dị 
thục  quả  phi  dị  thục  nhân  cũng  có. 


13)  PHÀN  ĐẦU  ĐÈ  THỦ  CẢNH  THỦ 


1115. 

Những  ngũ  (5)  uấn  mà  uấn  nào  thành  pháp  thủ  cảnh  thủ,  uấn  nào  thành  pháp  phi  thủ 
cảnh  thủ,  uấn  nào  thành  pháp  phi  thủ  phi  cảnh  thủ...  những  thất  (7)  tâm  mà  tâm  nào 
thành  pháp  thủ  cảnh  thủ,  tâm  nào  thành  pháp  phi  thủ  cảnh  thủ,  tâm  nào  thành  pháp 
phi  thủ  phi  cảnh  thủ? 

-  Sắc  uẩn  thành  pháp  do  thủ  cảnh  thủ  cũng  có,  thành  pháp  phi  do  thủ  cảnh  thủ  cũng 
có.  Tứ  uẩn  thành  pháp  thủ  cảnh  thủ  cũng  có,  thành  pháp  phi  thủ  cảnh  thủ  cũng  có, 
thành  pháp  phi  thủ  phi  cảnh  thủ  cũng  có. 


-  Ngũ  xứ  thảnh  pháp  thủ  cảnh  thủ.  Thinh  xứ  thảnh  pháp  phi  thủ  cảnh  thủ.  Tứ  xứ 
thành  pháp  thủ  cảnh  thủ  cũng  có,  thảnh  pháp  phi  thủ  cảnh  thủ  cũng  có.  Nhị  xứ  thành 
pháp  thủ  cảnh  thủ  cũng  có,  thành  pháp  phi  thủ  cảnh  thủ  cũng  có,  thành  pháp  phi  thủ 
phi  cảnh  thủ  cũng  có. 


-  Thập  giới  thảnh  pháp  thủ  cảnh  thủ.  Thinh  giới  thảnh  pháp  phi  thủ  cảnh  thủ.  Ngũ 
giới  thảnh  pháp  thủ  cảnh  thủ  cũng  có,  thảnh  pháp  phi  thủ  cảnh  thủ  cũng  có.  Nhị  giới 


340 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


thành  pháp  thủ  cảnh  thủ  cũng  có,  thành  pháp  phi  thủ  cảnh  thủ  cũng  có,  thành  pháp 
phi  thủ  phi  cảnh  thủ  cũng  có. 

-  Tập  đế  thảnh  pháp  thủ  cảnh  thủ.  Nhị  đế  thảnh  pháp  phi  thủ  cảnh  thủ.  Khổ  đế  thảnh 
pháp  thủ  cảnh  thủ  cũng  có,  thành  pháp  phi  thủ  cảnh  thủ  cũng  có. 

-  Cửu  quyền  thảnh  pháp  thủ  cảnh  thủ.  ưu  quyền  thảnh  pháp  phi  thủ  cảnh  thủ.  Tam 
quyền  thành  pháp  phi  thủ  cảnh  thủ.  Cửu  quyền  thành  pháp  thủ  cảnh  thủ  cũng  có, 
thành  pháp  phi  thủ  cảnh  thủ  cũng  có,  thành  pháp  phi  thủ  phi  cảnh  thủ  cũng  có. 

-  Ba  nhân  bất  thiện  thành  pháp  phi  thủ  cảnh  thủ.  Ba  nhân  thiện  thảnh  pháp  phi  thủ 
cảnh  thủ  cũng  có,  thành  pháp  phi  thủ  phi  cảnh  thủ  cũng  có.  Ba  nhân  vô  ký  thảnh 
pháp  thủ  cảnh  thủ  cũng  có,  thảnh  pháp  phi  thủ  cảnh  thủ  cũng  có,  thành  pháp  phi  thủ 
phi  cảnh  thủ  cũng  có. 

-  Đoàn  thực  thảnh  pháp  thủ  cảnh  thủ  cũng  có,  thảnh  pháp  phi  thủ  cảnh  thủ  cũng  có. 
Tam  thực  thảnh  pháp  thủ  cảnh  thủ  cũng  có,  thảnh  pháp  phi  thủ  cảnh  thủ  cũng  có, 
thành  pháp  phi  thủ  phi  cảnh  thủ  cũng  có. 

-  Ngũ  xúc  thảnh  pháp  thủ  cảnh  thủ.  Ý  giới  xúc  thảnh  pháp  thủ  cảnh  thủ  cũng  có, 
thành  pháp  phi  thủ  cảnh  thủ  cũng  có.  Ý  thức  giới  xúc  thảnh  pháp  thủ  cảnh  thủ  cũng 
có,  thảnh  pháp  phi  thủ  cảnh  thủ  cũng  có,  thảnh  pháp  phi  thủ  phi  cảnh  thủ  cũng  có. 

-  Ngũ  thọ,  ngũ  tuởng,  ngũ  tu,  ngũ  tâm  thành  pháp  thủ  cảnh  thủ.  Ý  giới  thành  pháp  thủ 
cảnh  thủ  cũng  có,  thảnh  pháp  phi  thủ  cảnh  thủ  cũng  có.  Ý  thức  giới  thảnh  pháp  thủ 
cảnh  thủ  cũng  có,  thảnh  pháp  phi  thủ  cảnh  thủ  cũng  có,  thảnh  pháp  phi  thủ  phi  cảnh 
thủ  cũng  có. 


14)  PHÀN  ĐÀU  ĐÈ  HỮU  TÀM 


1116. 

Những  ngũ  (5)  uấn  mà  uấn  nào  thành  pháp  hữu  tầm  hữu  tứ,  uấn  nào  thành  pháp  vô 
tầm  hữu  tứ,  uấn  nào  thành  pháp  vô  tầm  vô  tứ...  Bao  nhiêu  thất  (7)  tâm  mà  tâm  nào 
thành  pháp  hữu  tầm  hữu  tứ,  tâm  nào  thành  pháp  vô  tầm  hữu  tứ,  tâm  nào  thành  pháp 
vô  tầm  vô  tứ? 

-  Sắc  uẩn  thảnh  pháp  vô  tầm  vô  tứ.  Tam  uẩn  thảnh  pháp  hữu  tầm  hữu  tứ  cũng  có, 
thành  pháp  vô  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thảnh  pháp  vô  tầm  vô  tứ  cũng  có.  Hành  uẩn 
thành  pháp  hữu  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thành  pháp  vô  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thành  pháp 
vô  tầm  vô  tứ  cũng  có. 


-  Thập  xứ  thảnh  pháp  vô  tầm  vô  tứ.  Ý  xứ  thảnh  pháp  hữu  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thảnh 
pháp  vô  tầm  vô  tứ  cũng  có.  Pháp  xứ  thành  pháp  hữu  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thành 
pháp  vô  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thảnh  pháp  vô  tầm  vô  tứ  cũng  có;  không  thể  nói  thảnh 
pháp  hữu  tầm  hữu  tứ  hay  thảnh  vô  tầm  hữu  tứ  hay  thảnh  pháp  vô  tầm  vô  tứ  cũng  có. 


-  Thập  ngũ  giới  thảnh  pháp  vô  tầm  vô  tứ.  Ý  giới  thảnh  pháp  hữu  tầm  hữu  tứ.  Ý  thức 
giới  thành  pháp  hữu  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thành  pháp  vô  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thành 
pháp  vô  tầm  vô  tứ  cũng  có.  Pháp  giới  thành  pháp  hữu  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thành 
pháp  vô  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thành  pháp  vô  tầm  vô  tứ  cũng  có;  không  nên  nói  thành 
pháp  hữu  tầm  hữu  tứ  hay  là  thảnh  pháp  vô  tầm  hữu  tứ  hay  là  thảnh  pháp  vô  tầm  vô 
tứ  cũng  có. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


341 


-  Tập  đế  thảnh  pháp  hữu  tầm  hữu  tứ.  Diệt  đế  thành  pháp  vô  tầm  vô  tứ.  Đạo  đế  thảnh 
pháp  hữu  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thành  pháp  vô  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thành  pháp  vô 
tầm  vô  tứ  cũng  có.  Khổ  đế  thành  pháp  hữu  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thành  pháp  vô  tầm 
hữu  tứ  cũng  có,  thành  pháp  vô  tầm  vô  tứ  cũng  có;  không  thể  nói  chỉ  thành  pháp  hữu 
tầm  hữu  tứ  hay  thảnh  pháp  vô  tầm  hữu  tứ  hay  là  thảnh  pháp  vô  tầm  vô  tứ  cũng  có. 

-  Ngũ  quyền  thành  pháp  vô  tầm  vô  tứ.  ưu  quyền  thành  pháp  hữu  tầm  hữu  tứ.  Xả 
quyền  thành  pháp  hữu  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thành  pháp  vô  tầm  vô  tứ  cũng  có.  Thập 
nhứt  quyền  thành  pháp  hữu  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thành  pháp  vô  tầm  hữu  tứ  cũng  có, 
thành  pháp  vô  tầm  vô  tứ  cũng  có. 

-  Ba  nhân  bất  thiện  thảnh  pháp  hữu  tầm  hữu  tứ.  Sáu  nhân  (kia)  thành  pháp  hữu  tầm 
hữu  tứ  cũng  có,  thành  pháp  vô  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thành  pháp  vô  tầm  vô  tứ  cũng 
có. 

-  Đoàn  thực  thảnh  pháp  vô  tầm  vô  tứ.  Tam  thực  thảnh  pháp  hữu  tầm  hữu  tứ  cũng  có, 
thành  pháp  vô  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thành  pháp  vô  tầm  vô  tứ  cũng  có. 

-  Ngũ  xúc  thành  pháp  vô  tầm  vô  tứ.  Ý  giới  xúc  thảnh  pháp  hữu  tầm  hữu  tứ.  Ý  thức 
giới  xúc  thành  pháp  hữu  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thành  pháp  vô  tầm  hữu  tứ  cũng  có, 
thành  pháp  vô  tầm  vô  tứ  cũng  có. 

-  Ngũ  thọ,  ngũ  tuởng,  ngũ  tu,  ngũ  tâm  thành  pháp  vô  tầm  vô  tứ.  Ý  giới  thành  pháp 
hữu  tầm  hữu  tứ.  Ý  thức  giới  thảnh  pháp  hữu  tầm  hữu  tứ  cũng  có,  thảnh  pháp  vô  tầm 
hữu  tứ  cũng  có,  thành  pháp  vô  tầm  vô  tứ  cũng  có. 


15)  PHÀN  NHỊ  ĐÈ  SẮC 


1117. 

Bao  nhiêu  uấn  mà  uấn  nào  thành  pháp  sắc,  uấn  nào  thành  pháp  phi  sắc...  Bao  nhiêu  7 
tâm  mà  tâm  nào  thành  pháp  sắc,  tâm  nào  thành  pháp  phi  sắc? 

-  Sắc  uẩn  thành  pháp  sắc.  Tứ  uẩn  thảnh  pháp  phi  sắc. 


-  Thập  xứ  thảnh  pháp  sắc.  Ý  xứ  thảnh  pháp  phi  sắc.  Pháp  xứ  thảnh  pháp  sắc  cũng  có, 
thành  pháp  phi  sắc  cũng  có. 

-  Thập  giới  thảnh  pháp  sắc.  Thất  giói  thành  pháp  phi  sắc.  Pháp  giới  thành  pháp  sắc 
cũng  có,  thành  pháp  phi  sắc  cũng  có. 

-  Tam  đế  thảnh  pháp  phi  sắc.  Khổ  đế  thảnh  pháp  sắc  cũng  có,  thành  pháp  phi  sắc 
cũng  có. 

-  Thất  quyền  thảnh  pháp  sắc.  Thập  tứ  quyền  thảnh  pháp  phi  sắc.  Mạng  quyền  thảnh 
pháp  sắc  cũng  có,  thành  pháp  phi  sắc  cũng  có. 

-  Cửu  nhân  thành  pháp  phi  sắc. 

-  Đoàn  thực  thành  pháp  sắc.  Tam  thực  (kia)  thành  pháp  phi  sắc. 


-  Thất  xúc  thành  pháp  phi  sắc.  Thất  thọ,  thất  tuởng,  thất  tu,  thất  tâm  đều  thành  pháp 
phi  sắc. 

-  Thất  thọ. . .  thất  tuởng. . .  thất  tu. . .  thất  tâm  thảnh  pháp  phi  sắc. 


342 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


16)  PHÀN  NHỊ  ĐÈ  HIỆP  THẾ 

1118. 

Bao  nhiêu  uấn  mà  uấn  nào  thành  pháp  hiệp  thế,  uấn  nào  thành  pháp  siêu  thế... 
nhiêu  thất  (7)  tâm  mà  tâm  nào  thành  pháp  hiệp  thế,  tâm  nào  thành  pháp  siêu  thế? 


bao 


-  Sắc  uẩn  thành  pháp  hiệp  thế;  tứ  (danh)  uẩn  thành  pháp  hiệp  thế  cũng  có,  thành  pháp 
siêu  thế  cũng  có. 

-  Thập  xứ  thảnh  pháp  hiệp  thế;  nhị  xứ  ngoài  ra  thảnh  pháp  hiệp  thế  cũng  có,  thảnh 
pháp  siêu  thế  cũng  có. 

-  Thập  lục  giới  thảnh  pháp  hiệp  thế;  nhị  giới  thảnh  pháp  hiệp  thế  cũng  có,  thành  pháp 
siêu  thế  cũng  có. 

-  Nhị  đế  thảnh  pháp  hiệp  thế;  nhị  đế  (khác)  thảnh  pháp  siêu  thế. 

-  Thập  quyền  thành  pháp  hiệp  thế;  tam  quyền  thành  pháp  siêu  thế;  cửu  quyền  thành 
pháp  hiệp  thế  cũng  có,  thành  pháp  siêu  thế  cũng  có. 

-  Tam  nhân  bất  thiện  thảnh  pháp  hiệp  thế;  lục  nhân  thành  pháp  hiệp  thế  cũng  có, 
thành  pháp  siêu  thế  cũng  có. 

-  Đoàn  thực  thảnh  pháp  hiệp  thế.  Tam  thực  thảnh  pháp  hiệp  thế  cũng  có,  thảnh  pháp 
siêu  thế  cũng  có. 

-  Lục  xúc  thảnh  pháp  hiệp  thế,  ý  thức  giới  xúc  thảnh  pháp  hiệp  thế  cũng  có,  thảnh 
pháp  siêu  thế  cũng  có. 

-  Lục  thọ. . .  lục  tuởng. . .  lục  tu. . .  lục  tâm  thành  pháp  hiệp  thế;  ý  thức  giới  thành  pháp 
hiệp  thế  cũng  có,  thành  pháp  siêu  thế  cũng  có. 


Trình  bày  pháp  đầu  đề  nhu  là  thần  thông,  nhị  cảnh,  kiến,  thiện,  thọ,  dị  thục  quả,  thủ, 
tầm,  sắc  và  hiệp  thế  chỉ  có  bao  nhiêu  đây. 

Dứt  pháp  Phân  Tích 
Hoàn  mãn  Bộ  Phân  Tích 

Hồi  hướng  phước  đến  Chư  thiên  và  tất  cả  chúng  sanh. 


Tạng  Vô  Tỷ  Pháp  (Abhidhammapitaka)  -  Bộ  Phân  Tích  (Vibhanga)  -  (Cảo  Bản) 


343 


HòaTh  ượeg  TINH  sự 

(1913  -  1984) 

TIỂU  SỬ  ĐẠI  TRƯỞNG  LÃO  HÒA  THƯỢNG  TỊNH  sự 

(MAHẪTHERO  -  SANTAKICCO) 

(1913  -  1984) 

1.  SINH  RA  VÀ  LỚN  LÊN 

Hòa  thượng  tịnh  sự,  thế  danh  là  Võ  văn  Đang,  sinh  năm  Quí  Sửu  (1913),  trong  một  gia  đình 
có  truyền  thống  Nho  giáo,  tại  một  vùng  quê  miền  nam,  xã  Hòa  Long,  huyện  Lai  Vung,  tỉnh  Đồng 
Tháp.  Thân  phụ  Ngài  là  cụ  Võ  văn  Tỏ,  thân  mẫu  là  cụ  Trần  Thị  Thông. 

2.  XUẤT  GIA  HÀNH  ĐẠO 

Năm  bảy  tuối  Ngài  đã  học  chữ  Nho,  rất  thông  minh,  Ngài  được  người  đưong  thời  gọi  là 
“Thần  đồng  Lê  Quí  Đôn”.  Do  túc  duyên  sẵn  có  từ  nhiều  đời,  đến  năm  12  tuổi,  Ngài  xuất  gia  và 
thọ  giới  Sa  Di  tại  chùa  Bửu  Hưng  (Sa  Đéc).  Thấy  Ngài  quá  thông  minh  nên  Bổn  sư  đặt  pháp 
danh  là  Thích  Huệ  lực. 

Năm  20  tuối,  Ngài  thọ  giới  Tỳ  kheo  tại  chùa  Kim  Huê,  Sa  Đéc.  Đen  năm  25  tuối,  Ngài  được 
bổ  nhiệm  về  trụ  trì  tại  chùa  phước  Định,  Chợ  Lách.  Năm  30  tuối,  Ngài  trụ  trì  chùa  Viên  Giác, 
Vĩnh  Long.  Năm  35  tuổi,  duyên  lành  đối  với  Phật  giáo  nam  Tông  đã  chín  mùi,  Ngài  được  du  học 
tại  Chùa  Tháp  Campuchia,  thọ  giới  theo  Phật  giáo  nam  Tông  tại  chùa  Kùm  Pung  (Treyloko)  ở 
Trà  Pét. 

Từ  Campuchia  Ngài  có  thiện  duyên  du  học  tại  Thái  Lan,  thọ  giới  Tỳ  kheo  tại  chùa  Pakknam 
Bangkok.  Ngài  được  thầy  tế  độ  ban  pháp  danh  là  tịnh  sự  (Santakỉcco)  vì  thấy  Ngài  chuyên  tâm 
hành  đạo.  Tại  xứ  Phật  giáo  Thái  Lan  này,  Ngài  đã  thực  hành  hạnh  đầu  đà,  tu  thiền  minh  sát  và 
học  A  Tỳ  Đàm  (Abhidhamma)  trong  bảy  năm.  Rời  Thái  Lan  về  Việt  nam,  Ngài  trở  lại  trụ  trì  chùa 
Viên  Giác  -  Vĩnh  Long.  Ngài  bắt  đầu  mở  mang  truyền  bá  giáo  pháp  Nguyên  Thủy.  Ngài  dạy 
pháp  học  A  Tỳ  Đàm  Pãli  (Abhỉdhamma)  và  pháp  hành  tứ  niệm  xứ. 

3.  Sự  NGHIỆP  TRUYỀN  BÁ  TẠNG  ABHIDHAMMA 

Muốn  cho  môn  học  Abhidhamma  được  truyền  bá  rộng  rãi  nên  vào  năm  59  tuổi  Ngài  về  trụ  ữì 
chùa  siêu  lý  -  Sài  Gòn.  Mở  trường  chuyên  dạy  về  môn  Abhidhamma  và  dịch  các  bộ  sách  Giáo 
khoa  Phật  học  như  Vi  Diệu  Pháp  tiểu  học,  trung  học,  cao  học  và  chánh  Tạng  Abhidhamma. 

Ngài  đã  đào  tạo  nhiều  thế  hệ  học  trò  Vi  Diệu  Pháp.  Các  thế  hệ  đệ  tử  này  đã  kế  thừa  sự  nghiệp 
của  Ngài  truyền  bá  môn  Abhidhamma  khắp  nơi.  Những  thế  hệ  đệ  tử  Vi  Diệu  Pháp  đầu  tiên  hiện 
nay  còn  những  vị  tiêu  biếu  như  TT.  Giác  chánh,  TT.  Pháp  chất,  đại  đức  Giác  Tuệ  (Đức  Tài),  cư 
sĩ  Vĩnh  Phúc,  cư  sĩ  Trần  Quỳnh  Hương  đã  có  công  đức  duy  trì  và  phát  triển  môn  học 
Abhidhamma. 


344 


Việt  dịch  :  Đại  trưởng  lão  Tịnh  Sự  (Mahathero  Sahtakicco). 


về  phương  diện  đào  tạo  tăng  tài,  Ngài  đã  từng  làm  thầy  Te  độ  truyền  giới  xuất  gia  cho  hàng 
trăm  Sa  di,  Tỳ  kheo.  Họ  đã  tiếp  nối  được  sự  nghiệp  truyền  bá  giáo  pháp  của  Ngài  một  cách  tốt 
đẹp. 

Không  những  chỉ  đào  tạo  tăng  tài  mà  Ngài  còn  xây  dựng  rất  nhiều  cơ  sở  tự  viện;  chùa  Viên 
Giác  (Vĩnh  Long),  chùa  Long  Linh,  chùa  Giác  Phước,  chùa  Pháp  Độ,  chùa  Trúc  Lâm,  chùa  Siêu 

Lý v.v...  . 


4.  NHỮNG  TÁC  PHẨM  DỊCH  THUẬT 

Điếm  nối  bật  nhất  trong  sự  nghiệp  hoang  pháp  của  Hòa  thượng  là  Ngài  đã  dịch  hoàn  thảnh 
Tạng  vô  tỷ  pháp  -  Abhidhamma  (Diệu  pháp,  Thắng  pháp,  A  Tỳ  Đàm,  Vi  Diệu  Pháp)  gồm: 

1)  Bộ  pháp  Tụ  (Dhammasahgani). 

2)  Bộ  Phân  Tích  (Vỉbhahga). 

3)  Bộ  Nguyên  chất  ngữ  (Dhãtukathã). 

4)  Bộ  Nhân  Chế  Định  (Puggalapannattỉ). 

5)  Bộ  ngữ  Tông  (Kathãvatthu). 

6)  Bộ  Song  Đối  (Yamaha). 

7)  Bộ  vị  Trí  (Patthãna). 

Đó  là  phần  chánh  tạng  Abhidhamma.  Sau  đây  là  những  dịch  phẩm  giáo  khoa  Adhidhamma 
được  giảng  dạy  tại  các  trường  Phật  Học  Thái  Lan; 

1)  Vi  Diệu  Pháp  sơ  Cấp. 

2)  Vi  Diệu  Pháp  Trung  cấp. 

3)  Vi  Diệu  Pháp  Cao  cấp. 

4)  Diệu  Pháp  lý  Hợp. 

Sự  nghiệp  đạo  pháp  của  Ngài  vô  cùng  to  lớn.  Nhất  là  Ngài  đã  dành  hết  đời  mình  đế  phiên  dịch 
trọn  Tạng  Vi  Diệu  Pháp  (Luận  Tạng  Pãlĩ).  Qua  công  hạnh  này,  Ngài  là  một  ngôi  sao  mà  càng 
nhìn  chúng  ta  càng  thấy  sáng  hơn. 

5.  VIÊN  TỊCH 

Đêm  mùng  sáu  tháng  năm  năm  Giáp  Tý,  Ngài  thọ  bệnh.  Nửa  đêm  hôm  ấy,  Ngài  cho  gọi  chư 
tăng  đế  ban  di  huấn  và  gởi  lời  sám  hối  đến  tăng  chúng  gần  xa.  Rồi  Ngài  an  trú  chánh  niệm  và 
viên  tịch  lúc  sáu  giờ  15  phút  sáng  ngày  bảy  tháng  năm  năm  Giáp  Tý  (tức  05-06-1984),  hưởng 
thọ  72  tuối,  hành  đạo  52  năm. 

Trước  khi  viên  tịch  Ngài  đã  giảng  về  sự  khổ,  rồi  mỉm  cười  tắt  hơi  thở  cuối  cùng.  Ngài  ra  đi 
nhưng  sự  nghiệp  đạo  pháp  của  Ngài  vẫn  còn  ở  lại  với  hậu  tấn  ngưỡng  cầu  giải  thoát  khổ  đau,  để 
hằng  an  vui  tự  tại  nơi  Niết  Bàn  tịch  tịnh. 

Đe  tỏ  lòng  biết  ơn  bực  ân  sư  khả  kính,  tăng  Ni  và  Phật  tử  xây  tháp  tưởng  niệm  tôn  thờ  Hòa  thượng 
tại  chùa  Viên  Giác.  Hằng  năm,  Tố  đình  Viên  Giác,  Chùa  siêu  lý  -  Vĩnh  Long,  Chùa  siêu  lý  -  Sài 
Gòn,  Chùa  Bửu  Đức  tổ  chức  lễ  tưởng  niệm  ân  đức  cao  dày  của  Hòa  thượng  tịnh  sự. 


Bộ  PHÂN  TÍCH 

(VIBHANGA) 


Việt  dịch:  Sư  cả  Tịnh  Sự 


NHÀ  XUẤT  BẢN  TÔN  GIÁO 
Phường  Yên  Hòa,  cầu  Giấy,  Hà  Nội 
ĐT;  04.37822845  -  Fax  (04).37822841 

Chịu  trách  nhiệm  xuất  bản 
Nguyễn  Công  Oánh 

Biên  tập 
Đỗ  Thị  Quỳnh 

Trình  bày 

Tỳ  kheo  Siêu  Thiện 

Trình  bày  bìa 
Mỹ  Hà 


Đối  tác  liên  kết 

Thư  viện  Phật  Giáo  Nguyên  Thuỷ 
171/10  Quốc  Lộ  lA,  p.  Bình  Chiểu,  Q.  Thủ  Đức,  Tp  HCM 


In  500  bản,  khổ  20.5  X  29  cm  tại  xí  nghiệp  in  PaHaSa  số  774  Trường  Chinh,  Q.Tân  Binh,  Tp.HCM.  ĐT:  (84.8) 
38153297  -  Fax:  (84.8)  38153297.'  số  xuat  bản:  24-2012/CXB/82-02/TG  ngày  29/02/2012. 

Xin  xong  và  nộp  lim  chiếu  quý  II  năm  2012. 


